ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


Thư Viện Phật Giáo Nguyên Thủy thực hiện 

Thế Giới Phật Giáo .org ấn tống 




PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

THERAVÃDA 


Đức PHẬT 

VÀ 

PHẬT PHÁP 

The Buddha and His Teachings 

by 

NÃRADA MAHÃ THERA 

Phạm Kim Khánh 

— Việt dịch — 

(Tái bản) 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



GIẦY UY QUYÊN 

Tôi ký tên dưối đây là Phạm Kim Khánh, pháp danh Sunanda, đổng ý uy 
quyên cho Tỷ Khứu Thích Thiện Minh (Nguyên Vàn Sáu) đê tái ban 
nhúng kinh sách do tôi đả phiên dịch hoac truổc tác tư trước đên nay với 
điếu kiên nhung kinh sách này chi đưọc ân tông (biêu khỏng), không 
đùdc buôn bán dưới mọi hĩnh thdc. 

i * 


Làm tại Seattle ngày 19/8/2008 




\à0 


1 




Phạm Kim Khánh (Sunanda) 


MUC LUC 


rn • A _ _• • 

tri ân.vii 


Lời tựa.viii 

Tiểu sử NÃRADA Mahã Thera.xii 


Lời mở đầu.xvii 

PHẨN I - ĐỨC PHẬT .1 

Chương 1: Từ Đản Sanh đến Xuất Gia.2 

Chương 2: Chiến đấu để thành đạt Đạo Quả .13 

Chương 3: Đạo Qụả Phật.22 

Chương 4: Sau khi Thành Đạo.30 

Chương 5: Cung thỉnh Đức Phật truyền bá Pháp (Giáo Pháp).37 

Chương 6: Kinh Chuyển Pháp Luân, bài Pháp đầu tiên.48 

Chương 7: Truyền bá Pháp (Giáo Pháp).66 

Chương 8: Đức Phật và thân quyến (ì) .76 

Chương 9: Đức Phật và thân quyến (li).88 

Chương 10: Những người chống đối và những Đại Thí Chủ.100 

Chương 11: Những Đại Thí Chủ trong hàng vua chúa .118 

Chương 12: Phái Đoàn và con đường Hoằng Pháp của Đức Phật.. 127 

Chương 13: Đời sống hằng ngày của Đức Phật .142 

Chương 14: Đức Phật nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn) .146 

PHẨN II - PHẬT PHÁP (DHAMMA) ...167 

Chương 15: Phật Giáo là gì? .168 

Chương 16: Vài đặc điểm của Phật Giáo.187 

Chương 17: Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế) - Bốn chân lý Thâm diệu 201 

Chương 18: Nghiệp Báo.211 

Chương 19: Nghiệp là gì?.222 

Chương 20: Sự Vận Hành của Nghiệp.231 

Chương 21: Tính chát của Nghiệp .245 

Chương 22: Khởi thủy của đời sống là gì? .253 

Chương 23: Đức Phật và vấn đề Thần Linh Tạo Hóa.262 

Chương 24: Do đầu tin có Tái Sanh? .266 

Chương 25: Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên).274 

Chương 26: Những hình thức Sanh và Tử.285 

Chương 27: Các Cõi của sự sống.288 

































vi Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


Chương 28: Hiện tượng Tái Sanh.296 

Chương 29: Cái gì đi Tái Sanh? (Lý Vô Ngã) .302 

Chương 30: Trách nhiệm tinh thẩn.313 

Chương 31: Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống.316 

Chương 32: Nghiệp Báo và Tái Sanh với người phương Tây.322 

Chương 33: Níp-bàn (Niết Bàn).329 

Chương 34: Đặc tánh của Níp-bàn (Niết Bàn).336 

Chương 35: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (ì).345 

Chương 36: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (II).350 

Chương 37: Năm Pháp Cái (Ngăn che).364 

Chương 38: Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) (III).368 

Chương 39: Phẩm hạnh Vô Sanh (ALa Hán).377 

Chương 40: Lý tưởng của Bổ Tát, hay Bổ Tát Đạo.384 

Chương 41: Ba La Mật (Pãramĩ) - Sự Hoàn Thiện.392 

Chương 42: Tứ Vô Lượng Tâm .421 

Chương 43: Tám Pháp thê gian.440 

Chương 44: Những vấn đề của kiếp nhân sinh.455 

Phụ bản 1: Hạnh Phúc kinh.468 

Phụ bản 2: Kinh Suy Đôi.471 

Phụ bản 3: Kinh hạng cùng đinh.474 

Phụ bản 4: Tam Bảo kinh .479 

Phụ bản 5: Từ Bi kinh.484 

Phụ bản 6: Kinh Niệm Xứ.486 


























TRI AN 


Bản dịch quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật 
Pháp) được tu chỉnh và bổ túc theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng của Ngài 
cố Đại đức Nãrada Mahã Thera năm 1980. 

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quý liệt vị từ khắp nơi đã 
hoan hỷ đóng góp vào công trình ấn hành này. Đầy là công đức chung 
của tất cả chúng ta. 

Chúng tôi xin cùng với quý vị thành tầm kính dâng quả phúc thanh 
cao của pháp thí này đến: 

- Các bậc Thầy Tổ; từ ngàn xưa đã bước theo dấu chần của Đức Bổn 
Sư ; bảo tồn Giáo Pháp và trao truyền nguyên vẹn đến chúng ta; 

- Các bậc Tiền Bối đã dày công hộ trì Tam Bảo, giúp cho Giáo Pháp 
được truyền thừa đến ngày nay; 

- Tất cả chư Phạm Thiên, chư Thiên và chư vị Long Vương cùng khắp 
mười phương thê giới; 

- Các đấng ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ của toàn thể chúng ta, 
còn tại tiền hay đã quá vãng; 

- Tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài; 

Ngưỡng nguyện tất cả đều an lành, hạnh phúc trong Chánh Pháp. 


Sunanda Phạm Kim Khánh 


VIII 


Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 



Quyển The Buddha and His Teachings (Đức Phật và Phật Pháp) được 
ấn hành tại Sài Gòn năm 1964 nhờ sự phát tầm bố thí của liệt vị Phật 
Tử Việt Nam. 

Đạo hữu Phạm Kim Khánh, Pháp danh Sunanda, đã dày công phiên 
dịch thiên khái luận nhỏ bé này ra tiếng mẹ đẻ với mục đích đáp lại 
phần nào lòng mong ước của những ai muốn hiểu Đức Phật và Giáo Lý 
của Ngài. Công đức này được hàng Phật Tử Việt Nam ghi nhận. 

Trong hiện tình, nước Việt Nam không mấy được yên ổn. Bao nhiêu 
người đang đau khổ, về vật chất cũng như tinh thần. Không khí căng 
thẳng này quả không thích hợp với việc làm có tánh cách tinh thần và 
đạo đức. 

Giữa hoàn cảnh một nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn cực kỳ 
đau thương do chiến tranh gây nên, dịch giả đã cố gắng nhen nhúm thì 
giờ và lắng tâm thanh tịnh để thực hiện công tác từ ái này với lòng ước 
mong quảng bá Giáo Huấn của Đức Thượng Sư trên đất Việt. Đó là việc 
làm đáng được ngợi khen. Do oai lực của pháp thí này, xin chú nguyện 
hòa bình sớm vãn hồi trên toàn cõi Việt Nam. 

Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hàng Phật Tử trung kiên và 
thuần thành không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo 
Phật Giáo. Lòng dũng cảm của quý vị trước bao nhiêu nghịch cảnh 
đáng được tán tụng. Mặc dầu tầm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí 

o • o • • • ' • o o 

thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận 

4 * Ạ' _ \ 

điẽu gì. 



LỜI TựA 


IX 


Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật Giáo khác ở Á châu, 
dần tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật Giáo, di sản 
tinh thần vô giá của quý vị. 

Dầu theo Bắc tông hay Nam tông, tất cả quý vị đều là giáo đổ nhiệt 
thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo Lý duy nhất của 
Ngài căn cứ trên Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế), hay Bốn Chân Lý Thầm 
Diệu căn bản, là điều mà không có người Phật Tử nào bị cưỡng bách 
phải mù quáng tin theo. 

Bổn phận của tất cả những người Phật Tử Việt Nam là học Phật Pháp 
và điều hòa tác hành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam. 

Quả thật người Phật Tử Bắc tông đặt trọng tầm vào sứ mạng Phục Vụ, 
còn Nam tông thì chú tâm vào việc Hành Thiển. Tuy nhiên, trong khi 
để ra vài phút Hành Thiền, ta cũng có thể tìm cơ hội Phục Vụ. Và trong 
khi Phục Vụ một cách Vị Tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ 
thích đáng để ngồi lại tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc 
tánh chánh yếu này của Phật Pháp - Phục Vụ và Hành Thiền - có thể 
dung hòa và phối hợp dễ dàng. 

Nếu được sống thanh bình và hòa đổng trong công tác Phật sự, chắc 
chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ, về phương diện vật chất cũng 
như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng 
đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác. 

Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, 
cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. 
Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. 

“Samagga hotha” - Hãy đoàn kết lại - là lời kêu gọi thiết tha của Đức 

Phật. 

Được một vị Phật ra đời là hy hữu! 

• • • • y 

Được một Giáo Lý cao minh là hy hữu! 

Được tái sanh làm người là hy hữu! 

Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh, vô định. Cái chết, trái 
lại, là điều không thể cương, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy 
sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng 



X 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê hương mình và cho 
toàn thể nhân loại. 

Phục Vụ để trở nên hoàn toàn. Hoàn toàn để Phục Vụ. 

Với từ bi. 

Nãrada 

Phật Đản, 1970 






NARADA Mahã Thera 
(1898- 1983) 





Xll 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 



Đại đức Nãrada Mahã Thera, người Tích Lan (Sri Lanka), lúc thiếu 
thời theo học trường St Benedicts College, là một trường Thiên Chúa 
Giáo. Vào năm mười tám tuổi, Ngài xuất gia và nhập chúng dưới sự 
dẫn dắt của vị Đại Lão Tăng Pelene Vajiranãna. Chính ở dưới chần của 
vị cao tăng lỗi lạc này mà Đại đức Nãrada được đào luyện chầu đáo và 
thấm nhuấn Giáo Pháp. 

Kê đó, Ngài vào Đại Học Đường Tích Lan và về sau được bổ nhiệm 
làm giảng sư về môn Đạo Đức Học và Triết Học tại Đại Học này. 

o o • • • • • • / 

Đại đức Nãrada nổi tiếng về kiến thức sầu rộng, nhất là về đạo hạnh 
và từ bi. 

Ngài là tác giả của nhiều quyển sách Phật Giáo có giá trị: Quyển “The 
Manual ofAbhidhamma” (Khái luận về Vi Diệu Pháp) là bản dịch ra Anh 
văn phần uyên thầm nhất của Giáo Lý nhà Phật. Quyển “Dhammapada” 
(Kinh Pháp Cú) cũng được Ngài phiên dịch ra Anh văn và chú giải. Còn 
quyển “The Buddha and His Teachings” (Đức Phật và Phật Pháp) là một 
tác phẩm xuất sắc của tác giả. Riêng quyển sau cùng này có thể được 
xem là sách căn bản cho những ai muốn tìm hiểu Phật Giáo. 

Đại đức Nãrada đã nhiều lần đi vòng quanh thê giới với mục đích 
hoằng khai Phật Pháp. Ở nhiều nơi, Ngài nói lên tiếng nói trung thực 
của Giáo Pháp, tức là lời dạy rõ ràng và minh bạch của Đức Phật. Ngài 
có thể được liệt vào hàng sứ giả tiền phong của đạo Phật, mở đường dọn 
lối cho những sứ giả khác. 

Đại đức Nãrada cũng là người sáng lập ra nhiều Trung tầm và Hiệp 
hội Phật Giáo ở Đông cũng như ở Tầy phương. 



TIỂU sử NẪRADA MAHẪ THERA xiii 

Ngài là Tăng Trưởng chùa Vajirarãma ở Tích Lan (Sri Lanka ) và là 
một Pháp sư nổi tiếng khắp nơi, chí đến trong chốn bình dân. 

Đại đức Hòa thượng Piyadassi Mahã Thera 





XIV 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


HÒA THƯỢNG NÃRADA 

(1898-1983) 


Hòa thượng Nãrada (Nãrada Mahã Thera) có thê danh là Sumanapala. 
Ngài sinh vào ngày 17 tháng 7 năm 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành 
phố Colombo, thủ đô của nước Tích Lan (Sri Lanka). Ngài xuất thân từ 
một gia đình trung lưu trí thức, và được gửi đi học cấp tiểu học và trung 
học của nhà dòng La-san đạo Gia-tô. Dù rằng ngài đã được đào tạo trong 
môi trường đạo Thiên Chúa, ngài lúc nào cũng hầm mộ đạo Phật và học 
tập Phật Pháp từ một người chú, và ngài học thêm tiếng Sanskrit từ Hòa 
thượng Palita, tham dự nhiều khóa Giáo Lý vào các ngày cuối tuần tại chùa 
Paramananda trong vùng. 

Năm 18 tuổi ngài quyết định xuất gia, thọ giới Sa-di với pháp danh là 
Nãrada, vị thầy bổn sư là Hòa thượng Vajiranãna, một vị danh tăng vào 
thời đó. Thầy truyền giới là Hòa thượng Revata, và thầy truyền pháp là 
Tỳ kheo Pelene. Sau đó, ngài theo học các khóa Vi Diệu Pháp và Ngữ 
học Đông phương. 

Sa-di Nãrada thọ giới Cụ Túc (Tỳ Kheo) vào năm lên 20 tuổi. Ngài 
được gửi đi học các khóa Đạo đức học và Triết học tại Đại học Tích Lan 

• Q • • • • • • • 

(Ceỵlon University College), với nhiều giáo sư danh tiếng như Đại đức 
Sumangala, Tiến sĩ Chandrasena, và Bác sĩ Pereira (về sau xuất gia, và 
trở thành Đại đức Kassapa rất nổi tiếng). 

Năm 30 tuổi, ngài được cử đi tham dự lễ khánh thành chùa 
Mulagandhakuti tại Saranath (Xa-nặc), Benares (Ba-na-lại), Ân Độ, và 
tham gia các công tác hoằng pháp tại đó. Trong thời gian này, ngài có 
dịp công tác với ông Jawaharlal Nehru mà về sau trở thành vị thủ tướng 
đầu tiên của Ấn Độ. 

ít lầu sau ngài được cử đi truyền giáo tại Trung Quốc và các nước 
Đông Nam Á - Cam Bốt, Lào, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai. Tại 
những nơi này, ngài thường được tiếp đón rất nổng hậu. Quốc vương 
Cam Bốt tôn vinh ngài là Đức Đại Tôn Giả (Sri Mahã Sadhu ). 

Ngoài ra ngài còn có nhiều chuyến đi truyền đạo tại các nước Tây 
phương. Năm 1955, ngài sang úc, và giúp tổ chức các hội Phật Giáo 
địa phương tại các bang New South Wales, Victoria, Tasmania và 



TIỂU Sử NẪRADA MAHẪ THERA 


XV 


Qụeensland. Năm 1956, ngài du hành sang Anh quốc, tổ chức cử hành 
lễ Tưởng Niệm 2.500 năm sau ngày Vô Dư Níp-bàn (Đại Bát Niết Bàn) 
của Đức Phật. Sau đó ngài giúp củng cố Phật sự và xây dựng ngôi chùa 
danh tiếng mang tên Chùa Phật Giáo Luân Đôn ( London Buddhist 
Vihara) . Ngài sang Hoa Kỳ hoằng pháp, và được cung thỉnh thuyết giảng 
về đề tài “Đức Phật và Triết lý đạo Phật” tại đài kỷ niệm Washington 
iyVashington Memorial ) trước một cử tọa rất đông đảo. Ngài là một sứ 
giả Như Lai rất hăng hái và nhiệt tình, thu hút được nhiều người nghe, 
và lúc nào cũng khuyên khích thành lập các hội Phật Giáo địa phương 
để bồi đắp công trình hoằng dương đạo pháp. 

Ngài có nhiều gắn bó với đất nước và Phật Tử Việt Nam. Ngài đã từng 
đến Việt Nam vào đầu thập niên 1930, mang theo nhiều nhánh cây bổ 
đề để trổng tại nhiều nơi trong nước: Phú Lầm (Chợ Lớn), Cần Thơ, 
Châu Đốc, Vĩnh Long ở miền Tầy Nam bộ, Biên Hòa, Phước Tuy, Vũng 
Tàu ở miền Đông Nam bộ, ra đến Tây Nguyên (Đà Lạt), miền Trung 
(Huế) và miền Bắc (Vinh, Hà Nội). Trong thập niên 1950, khi Tăng 
Đoàn Nguyên Thủy Việt Nam được thành lập, ngài đến Việt Nam nhiều 
lần để thuyết pháp, hằng tuần tại chùa Kỳ Viên (Quận 3, Sài Gòn) thu 
hút đông đảo Phật Tử đến nghe, và có rất nhiều người đến xin quy y với 
ngài. Đặc biệt là vào năm 1963, ngài đã khuyên khích ủng hộ công tác 
xây cất bảo tháp Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu, ngày nay được xem 
như là một di tích lịch sử. Ngoài ra, ngài còn giúp xây dựng một bảo 
tháp khác ở Vĩnh Long. 

Ngoài các thời thuyết pháp và công tác tổ chức Phật sự, ngài còn 
hướng dẫn các lớp Vi Diệu Pháp và các khóa Hành Thiền, khuyên khích 
việc phiên dịch các sách Phật Pháp sang Việt ngữ để truyền bá rộng rãi. 
Các tập sách nhỏ sau đây đã được chuyển dịch: 

- Hạnh Phúc Gia Đình ( Parents and children ), 

- Phật Giáo - Di Sản Tinh Thần của Dân Tộc Việt Nam ( Buddhism - 
Heritage ofVietnam), 

- Phật Giáo Tóm Lược ( Buddhism in a Nutshell ), 

- Tứ Vô Lượng Tâm ( Brahmã Vihãra), 

- Những Vấn Đề của Kiếp Nhân Sinh ( The Probỉems ofLỊfe), 

- Những Bước Thăng Trầm (The Eight Worỉdỉỵ Conditions), 

- Kinh Niệm Xứ ( Satipatthãna Sutta), 



XVI 


ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


- Kinh Pháp Cú ( The Dhammapada ), 

- Vi Diệu Pháp Toát Yếu ( The Manual of Abhidhamma), 

- V.V... 

Đặc biệt nhất là quyển “Đức Phật và Phật Pháp” ( The Buddha and His 
Teachings) đã được xuất bản tại Sài Gòn bằng hai thứ tiếng: Anh và Việt. 
Bản Việt ngữ do ông Phạm Kim Khánh chuyển dịch; với 4.000 quyển 
đầu tiên được in ra vào năm 1970;vàsauđómột năm, lại được tái bản thêm 
4.000 quyển. Từ đó đến nay, quyển này đã được in lại rất nhiều lần, trong 
nước cũng như tại hải ngoại, và đã được xem như là một trong những tài liệu 
căn bản quan trọng trong các khóa Phật học. Gần đây (1998), ông Khánh 
đã hiệu đính lại bản dịch đó, dựa theo ấn bản Anh ngữ cuối cùng trước khi 
ngài viên tịch. 

Ngài viên tịch vào ngày Chủ nhật 2 tháng 10 năm 1983, hưởng thọ 85 
tuổi, tại chùa Vajirarãma nơi ngài làm Tăng trưởng Chưởng quản trong 
những năm cuối của đời ngài. Tang lễ được chính phủ và Phật Tử Tích 
Lan cử hành trọng thể như là một quốc táng. 

Ông Phạm Kim Khánh viết: “... Phân đóng góp của ngài vào công trình 
hoằng dương Giáo Pháp thật mênh mông rộng lớn. Ngài là một vị cao Tăng 
nổi tiếng là một nhà truyền giáo lỗi lạc, một giảng sư có tài diễn giải những 
điểm thâm sâu của Phật Giáo một cách giản dị và rõ ràn ợ. Ngài làm việc 

• • o • 00 • 

không biết mệt để rải khắp mọi nơi bức thông điệp hòa bình đượm nhuần 
Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Bổn Sư. Ngài củng là tác giả của nhiều quyển sách 
Phật Giáo đã được truyền bá rộng rãi khắp thế giới”. Và ông Premadasa, 
thủ tướng Tích Lan năm 1979, kết luận: "... Ngài đã dành trọn cuộc đời 
mình - qua một cách vị tha bất cầu lợi - để phụng sự cho hòa bình trên thế 
giới và đem lại hạnh phúc an lành cho nhân loại”. 


Bình Anson 

Perth, Western Australia, 
tháng 07-2000 



LỜI MỞ ĐẨU 


XVII 



Đê trình bày đời sống và Giáo Huấn của Đức Phật cho những ai 
muốn hiểu Phật Giáo, nhiều quyển sách quý giá đã được ấn hành, do 
những học giả Đông, Tầy, trong hàng Phật Tử, cũng như những người 
không theo đạo Phật. 

Trong rừng thư mênh mông ấy, quyển Ánh Sáng của Á chầu (The 
Light ofAsia ), do tác giả Sir Edwin Arnold, được chú trọng và ưa thích 
nhất. Nhiều người phương Tây muốn tìm hiểu chần lý đã hướng về đạo 
Phật sau khi đọc tập thơ trứ danh này. 

Người Phật Tử, ở phương Đông cũng như ở phương Tây, hết lòng ca 
ngợi công đức của các nhà học giả đã viết ra những thiên sách hữu ích 
để rọi sáng Giáo Pháp. 

Bản khái luận mới mẻ này là một cố gắng khiêm tốn khác của một hội 
viên Tăng Đoàn, căn cứ trên kinh điển Pãli các chú giải, và các tập tục 
cổ truyền nổi bật nhất trong những quốc gia Phật Giáo, nhất là ở Tích 
Lan (Sri Lanka). 

Phần đầu quyển sách này đề cập đến đời sống của Đức Phật, phần nhì 
là Phật Pháp, Giáo Lý của Ngài, danh từ tiếng Pãli là Dhamma. 

- 0 O 0 - 

Phật Pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy con đường 
duy nhất dẫn đến Giác Ngộ, và như vậy, không phải là một đề tài để học 
hỏi hay nghiên cứu suông, hay để thỏa mãn tri thức. 

Giáo Pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, phải được thực 
hành, và trên hết, phải được tự mình Chứng Ngộ. 



xvm 


Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


Học suông mà không thật sự mình thực hành thì không bổ ích. Đức 

• o o • o 

Phật dạy rằng người có pháp học mà không có pháp hành cũng tựa hồ 
như tai hoa lộng lẫy màu sắc, nhưng không hương vị. 

Người không học Giáo Pháp như mù. Nhưng người học mà không 
hành thì chẳng khác nào một thư viện. 

- 0 O 0 - 

Có vài lời phê bình vội vã cho rằng Phật Giáo là một tôn giáo tiêu cực 
và thụ động. Lời chỉ trích vô căn cứ ấy hẳn còn xa sự thật. 

Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất lịch sử 

/ o • • o 

nhân loại. Trải qua bốn mươi lăm năm trường, Ngài đi từ nơi này sang 
nơi khác để hoằng dương Giáo Lý, đến hàng đại chúng cũng như các bậc 
Thiện Trí. Chí đến giây phút cuối cùng Ngài Phục Vụ nhân loại bằng 
gương lành trong sạch và Giáo Huấn cao thượng. Hàng môn đệ lỗi lạc 
của Ngài cũng bước đúng theo dấu chần Ngài. Không một xu trong túi, 
các vị ấy đi đến những phương trời xa lạ để truyền bá Giáo Pháp mà 
không bao giờ cầu mong đền đáp. 

“Liên tục và kiên trì nỗ lực” là di huấn tối hậu của Đức Phật. Không có 

• • • • o 

sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu 

• D 7 o • ... 

không có cố gắng cá nhân. Như vậy, Phật Giáo không chủ trương van 
vái nguyện cầu mà thay vào đó, dạy thực hành Thiền Tập, là một phương 
pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và Giác Ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất 
của Phật Giáo là Hành Thiền và Phục Vụ. Trên thực tế, tất cả những 
quốc gia Phật Giáo đã vươn mình trưởng thành trong tổ ấm của Phật 
Giáo và dưới tàn bóng mát mẻ của Đức Phật. 

“Không hành ác”, tức không làm cho mì nh trở thành một tội khổ cho 
mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ đầu tiên của Đức Phật. Lời dạy tiếp 
theo - “Hành Thiện” - là hãy trở nên một phước lành, cho mình và cho kẻ 
khác, và lời kêu gọi cuối cùng - “Thanh Lọc Tâm” - thật vô cùng quan trọng 
và cực kỳ thiết yếu. 

Có thể gọi một tôn giáo như vậy là thụ động và tiêu cực không? 

o • o • / • • o • o 

Cũng nên ghi nhận là trong ba mươi bảy yếu tố dẫn đến Giác Ngộ 
(Bhodhipakkhiỵa Dhamma, ba mươi bảy Pháp Trợ Đạo, hay ba mươi 
bảy Bồ Đề Phẩn), Tinh Tấn ( viriya ) được nhắc đến chín lần. 



LỜI MỞ ĐẨU 


XIX 


Đê minh định rõ ràng mối tương quan giữa Ngài và hàng tín đổ, Đức 
Phật dạy: 

“Các con hãy tự mình cố gắng, 

Các đấng Như Lai chỉ là những Đạo Sứ’. 

Đức Phật vạch ra con đường. Phần chúng ta là có noi theo con đường 
ấy để tự thanh lọc hay không. Cố gắng là rất quan trọng trong Phật Giáo. 

“Chính ta làm cho ta trong sạch) 

Chính ta làm cho ta Ô Nhiễm”. 

- 0 O 0 - 

Phải khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, chư vị Tỳ Khưu chỉ có thể 
hoạt động trong phạm vi Giới Luật của các ngài. Hàng Cư Sĩ thì có thể 
Phục Vụ đạo pháp, quốc gia, và thê gian một cách khác, nhưng vẫn theo 
tinh thần của những nguyên tắc Phật Giáo. 

Phật Giáo vạch ra một lối sống cho bậc Xuất Gia và một lối sống khác 

• • • o • o 

cho hàng Cư Sĩ. 

Hiểu một cách, tất cả Phật Tử là những chiến sĩ can đảm. Họ chiến 
đấu, nhưng không phải bằng súng ống và bom đạn. Họ giết chóc, nhưng 
không giết đàn ông, đàn bà và trẻ con vô tội. 

Vậy người Phật Tử chiến đấu chống ai, và bằng khí giới nào ? Người 
Phật Tử giết ai một cách tàn nhẫn? 

Họ chiến đấu chống chính họ, bởi vì con người là kẻ thù tệ hại của 
con người. Tầm là địch thủ nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn tốt 
nhất. Không chút xót thương, người Phật Tử tàn sát và tận diệt những 
khát vọng Tham Ái, Sân Hận và Si Mê ở trong Tâm họ bằng võ khí giới, 
Định và Tuệ. 

Những ai thích một mình chiến đấu chống lại khát vọng của mình 
trong cảnh tịch mịch vắng vẻ, hoàn toàn được tự do làm theo ý mình. 
Chư Tỳ Khưu sống ẩn dật là những gương lành đáng được kính nể. Đối 
với hạng người biết tri túc, trạng thái cô đơn là một nguổn hạnh phúc. 
Những vị nào muốn chiến đấu với những vấn đề khó khăn của đời để 
cố gắng tạo nên một thê gian hữu phúc trong ấy con người có thể sống 
như những công dần lý tưởng, thanh bình và hòa hợp, cũng có thể nhận 
lãnh trách nhiệm, dấn thần trên con đường gian truân ấy. 



XX 


Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


Con người được sanh ra, không phải để Phục Vụ Phật Giáo. Nhưng 
Phật Giáo được thành lập để Phục Vụ con người. 

• • • X •• ỡ 

- 0 O 0 - 

Hiểu đúng theo Giáo Lý của Đức Phật, tình trạng giàu hay nghèo 
không thể là một trở ngại cho việc trở thành Phật Tử lý tưởng. Ông 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), vị Thí Chủ trung kiên nhất của Đức 
Phật, là một triệu phú gia. Ghatĩkãra, được kính nể còn hơn một vì vua, 
chỉ là người thợ đổ gốm nghèo nàn. 

Phật Giáo thích hợp với cả hai giai cấp, nghèo và giàu. Phật Giáo cũng 
thích hợp với cả hai hạng người, đại chúng và tri thức. 

Hạng người kém học hướng về Phật Giáo do phần tình cảm nhiệt 
thành với Đạo Pháp và phần luân lý giản dị. Người Tri Thức thì say mê 
trong Giáo Lý thâm diệu và phương pháp trau dổi tầm trí. 

Một du khách không quen thuộc với tập tục của các dân tộc Phật Giáo 

• o 1 • • r • • 

ắt có những cảm nghĩ lầm lạc khi bước chần vào chùa lần đầu tiên, và cho 
rằng Phật Giáo chỉ là những nghi thức lễ bái, là một tôn giáo có tánh cách 
dị đoan, chứa đựng những hình thức cúng tế sùng bái tượng gỗ và cây cối. 

Là một tôn giáo khoan hồng, Phật Giáo không phủ nhận hay bác bỏ 
những hình thức kỉnh mộ bề ngoài ấy, vì nó cần thiết cho đại chúng. Ta 
có thể nhìn thấy phần đông thiện tín thành tâm kính cẩn như thê nào 
lúc đến chùa dự lễ. Do thái độ tôn kính ấy đức tin càng tăng trưởng. 

Người Phật Tử quỳ lạy trước pho tượng Phật và tỏ lòng kỉnh mộ của 
mình đối với lý tưởng mà pho tượng ấy biểu hiện. Người Phật Tử hiểu 
biết suy Niệm về những Phẩm Hạnh cao cả của Đức Phật và không cầu 
mong một ân huệ vật chất hay tinh thần nào. Cây bổ đề, đàng khác, tượng 
trưng sự Giác Ngộ. 

Đức Phật không trông chờ hàng tín đồ mãi sống trong những nghi lễ 
mà trái lại, khuyên dạy nên thực hành đúng theo Giáo Huấn của Ngài. 
‘'Người thực hành đúng theo Giáo Huấn của Như Lai nhất là tôn sùng Như 
Lai nhất", là lời dạy của Đức Phật. 

Một người Phật Tử hiểu biết có thể thực hành Giáo Pháp (Dh amma ) 
mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài ấy. Chùa chiền và tượng 
Phật không tuyệt đối cần để hành Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo). 



LỜI MỞ ĐẨU 


XXI 


- 0 O 0 - 

Có đúng không nếu nói rằng Phật Giáo chỉ đề cập đến những việc 
hoàn toàn ngoài thê gian, mặc dầu Phật Giáo chủ trương có một 
chuỗi dài những kiếp sống, trong quá khứ và ở vị lai, và một số cảnh giới 
vô tận trong ấy chúng sanh có thể sống? 

Sứ mạng của Đức Phật nhằm vào sự giải thoát chúng sanh ra khỏi 
khổ đau phiền não bằng cách tận diệt nguổn gốc của nó và vạch ra con 
đường để cho ai muốn, có thể chấm dứt cả sanh lẫn tử. Tuy nhiên, đôi 
khi Đức Phật cũng truyền dạy những bài kinh hướng tiến bộ vật chất. 
Cả hai tiến bộ - vật chất và tinh thần - đều cấn thiết cho sự phát triển của 
một quốc gia. Không nên tách rời cái này ra khỏi cái kia. Cũng không 
nên hy sinh tiến bộ tinh thần để thành đạt những mức tiến vật chất như 
chúng ta đang mục kích tại một vài quốc gia quá thiên về đời sống vật 
chất. Nhiệm vụ của các chánh phủ và các hội từ thiện là phát triển đời 
sống vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng. Trong khi ấy, 
các tôn giáo, như Phật Giáo chẳng hạn, có phận sự chăm lo phát huy 
tinh thần đạo đức, giúp cho mỗi người có thể trở thành một công dân 

lý tưởng. 

Phật Giáo đi ngược chiều với phần đông các tôn giáo khác khi khai 
quang con đường “Trung Đạo” và truyền bá Giáo Lý lấy nhân bản làm 
trung tâm thay vì giáo điều lấy Thần Linh làm trụ cột. Như vậy, Phật 
Giáo hướng nội và nhằm giải thoát từng cá nhân. Giáo Pháp (Dhamma) 
phải được tự mình chứng Ngộ (sanditthiko). 

- 0 O 0 - 

Theo thường, cứu cánh của phẩn đông nhân loại là “tuyệt diệt hoàn 
toàn” hoặc “trường tồn vĩnh cửu”. Người theo chủ nghĩa vật chất tin rằng 
sau khi chết con người hoàn toàn trở thành hư vô, không còn gì nữa. 
Một vài tôn giáo chủ trương rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành 
tựu sau kiếp sống trong sự hợp nhất vĩnh viễn với một Thần Linh vạn 
năng, hoặc một sinh lực không thể giải thích, hay nói cách khác, một 
hình thức trường tồn vĩnh cửu. 

Phật Giáo dạy con đường "■ Trung Đạo”. Mục tiêu cứu cánh của Phật 
Giáo không phải là trạng thái tuyệt diệt bởi vì không có cái chi thường 
còn để tuyệt diệt, cũng không phải sự trường tổn vĩnh cửu bởi không có 



XXII 


Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


một linh hổn trường cửu để vĩnh viễn hóa. Mục tiêu cứu cánh của Phật 

• o 

Giáo có thể thành đạt ngay trong chính kiếp sống này. 

- 0 O 0 - 

Việc gì xảy đến một vị Vô Sanh (A La Hán) sau khi Ngài viên tịch? Đó 
là một cầu hỏi tế nhị và khó giải đáp, vì Níp-bàn (Niết Bàn, Nibbãna) 
là Pháp Siêu Thế, ngoài không gian và thời gian, và ngôn ngữ của con 
người không thể diễn tả. Nói một cách chính xác, có Níp-bàn (Niết 
Bàn, Nibbãna ) nhưng không có người chứng đắc Níp-bàn (Niết Bàn, 
Nibbãna). Theo lời Đức Phật dạy, nói rằng một vị Vô Sanh (A La Hán) 
còn sống hay không còn sống, “tại” hay “bất tại”) sau khi Ngài viên tịch, 
đều không đúng. Tỷ như ngọn lửa đang cháy bỏng nhiên tắt, không thể nói 
khi tắt, ngọn lửa ấy đi về phía nào trong bốn phương tám hướng. Khi nhiên 
liệu hết thì lửa tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn lửa và thêm rằng câu hỏi đặt 
như thế không đúng. Chúng ta có thể bối rối và không hiểu gì, nhưng điều 
đó cũng không lạ. 

Sau đầy là một ví dụ khác của nhà khoa học hiện đại, Robert 
Oppenheimer: 

“Ví dụ, nếu hỏi hạt điện tử có giữ nguyên một vị trí không? Ta phải nói 
“không”. Nếu hỏi) với thời gian ý hạt điện tử có thay đổi vị trí không? Ta phải 
nói “không”. Nếu hỏi) hạt điện tử có ở yên không? Ta phải nói “không”. Nếu 
hỏi) hạt điện tử có di động không? Ta phải nói “không”. 

“Đức Phật đã giải đáp tương tợ khi có người hỏi Ngài vê điều kiện của một 
người sau khi chết. Nhưng đó là câu trả lời không quen thuộc với truyền thống 
khoa học của hai thế kỷ XVII và xvnr. 

Lẽ dĩ nhiên nhà học giả uyên thâm muốn ám chỉ một người đã đắc 
Quả Vô Sanh (A La Hán). 

- 0 O 0 - 

Đạt đến trạng thái ấy thì có lợi ích gì? Tại sao phải chấm dứt mọi cuộc 
sinh tổn trên thê gian? Tại sao không xác nhận rằng đời sống trên thê 
gian này đầy lạc thú? 

Đó là những câu hỏi điển hình thường được nêu lên do người, hoặc 
muốn tận hưởng khoái lạc của đời sống, hoặc muốn Phục Vụ nhân loại, 
đảm đương trách nhiệm, và chấp nhận mọi đau khổ. 



LỜI MỞ ĐẨU 


XXIII 


Đối với hạng trên, người Phật Tử có thể nói: - “Nếu thấy thỏa thích, ỏng 
cứ hưởng thọ khoái lạc của đời sống, nhưng chớ nên làm nô lệ cho những thú vui 
tạm bợ và huyền ảo. Dâu có thỏa thích hay không, ông củng phải gặt hái hậu 
quả của những gì mà ông đã gieo”. 

Đối với hạng sau, người Phật Tử có thể nói: - “Ông hãy cố gắng tận 
dụng mọi phương tiện để kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại và hãy thỏa 
thích với tinh thần Phục Vụ Vị Tha ấy”. 

Phật Giáo trình bày mục tiêu Níp-bàn (Niết Bàn, Nibbãna ) cho 
những ai cảm thấy cần đến và không bao giờ có ý cưỡng bách ai. “Hãy 
đến và xem”, Đức Phật khuyên như vậy. 

- 0 O 0 - 

Cho đến khi đạt được mục tiêu cứu cánh, người Phật Tử phải sống 
đời thanh cao hữu ích. 

Phật Giáo có những nguyên tắc Luân Lý tốt đẹp, thích hợp với người 
sơ cơ trên đường đạo pháp cũng như người đã tiến triển khá xa. Đó là: 

a) Năm Giới ( Panca Sĩla): Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không vọng ngữ và không dùng chất say. 

b) Bổn Phạm Trú (Tứ Vô Lượng Tâm - trạng thái Cao Thượng, 
Brahmã Vihãra ): Từ, Bi, Hỷ và Xả. 

c) Mười Phẩm Hạnh Siêu Thê (Pháp Độ) - phận sự phải làm tròn (Ba 
La Mật, Pãramitấ) : Bố Thí, Trì Giới, Xuất Gia, Trí Tuệ, Tinh Tấn, Nhẫn 
Nại, Chân Thật, Quyết Định, Tầm Từ và Tâm Xả. 

d) Bát Chánh Đạo (Bát Thánh Đạo, Ariya Atthangika Magga): chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, chánh Ngữ, chánh Nghiệp, chánh Mạng, chánh 
Tinh Tấn, chánh Niệm và chánh Định. 

Những ai có nguyện vọng đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) nhân cơ hội 
sớm nhất có thể suy Niệm về lời Đức Phật khuyên dạy Rãhula (La Hầu 
La) như sau: 

“Thân này không phải của ta; cái này không phải là ta; đây không phải 
là linh hồn của ta”. 

(“Netam mama, neso’ hamasmi, na me so atta”). 


- 0 O 0 - 




XXIV 


Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 


Phải nói lên một cách từ tốn rằng quyển sách này không phải được 
viết ra cho hàng học giả, mà cho các sinh viên, những người muốn tìm 
hiểu đời sống và Giáo Lý căn bản mà Đức Phật đã ban truyền. 

Khi soạn thảo, tôi có dùng những bản dịch của hội “Pãli Text Societỵ” 
và nhiều văn học phẩm khác mà tác giả có thể là Phật Tử, có thể không. 
Đôi khi tôi chỉ phụ họa suông quan điểm và dùng từ ngữ thích ứng của 
tác giả. Mỗi khi có thể được, tôi đều có ghi xuất xứ. 

Bản thảo đầu tiên của quyển sách này được xuất bản vào năm 1942. 
Ấn hành lần này, bổn chánh đã được duyệt sửa và thêm bớt nhiều. 

Tôi rất lấy làm cảm tạ ông V.F. Gunaratna, mặc dầu hết sức bận rộn 
với công việc phức tạp hằng ngày trong chức vụ Chưởng lý Tòa án quốc 
gia Sri Lanka (Tích Lan), đã dày công duyệt lại cẩn thận và xuất bản toàn 
bộ bản thảo với một niềm tin vững chắc và tâm đạo nhiệt thành. Tuy không 
mang lại chút lợi lộc vật chất nào, đối với ông, đầy là một phần việc mà ông 
thích thú làm với tất cả tâm thành vì ông là một Phật Tử thuấn thành, có 
thực hành, và có sự hiểu biết rộng rãi về Phật Pháp. 

Nhưng nếu không có lòng quảng đại của Ông bà Trương Đình Dzu, 
Ông bà Ong So, cô Tiến sĩ B. Pleyer và những thiện tín giàu lòng bố 
thí của chùa Kỳ Viên (Ịetavana Vihãra), Sài Gòn, quyển sách này cũng 
không thể ấn hành được ở Việt Nam. Ước mong rằng công đức bố thí 
chần lý này sẽ đem đến các vị ấy hạnh phúc trường cửu! 

Tôi cũng có lời cảm tạ các đệ tử chần thành của tôi ở Việt Nam, Ông 
Phạm Kim Khánh ( Sunanda ), các cô Lê Thị Sanh ( Ịhaỵini ), Cao Thị 
Cúc ( Citra ), Lương Tú Xuân ( Karuna ) và Nguyễn Thị Phấn ( shanti ), 
nhất là hai cô Sanh và Cúc, đã góp sức giúp tôi hoàn thành tốt đẹp 
quyển sách này. 

Nãrada 

Kỳ Viên Tự ( Ịetavana ) 

Sài Gòn, 14-7-1964/2508 



1 


Phânl 
ĐỨC PHẬT 


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammã-Sambuddhassa. 

Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 

Ngài là bậc ứng Cúng, Đấng chánh Biến Tri. 


2 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 1 

Từ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 


“Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, 
xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì 
hạnh phúc của phần đông, vì lòng Bi Mãn, vì sự tốt đẹp, 
vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại ” 

— Tăng Chi Bộ Kinh^) 


Đản Sanh 

Nhằm ngày trăng tròn tháng s^ 1 2 3 4 5 6 7 \ năm 623'® trước D.L., trong vườn 
Lumbinĩ^ (Lâm Tỳ Ni) tại Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) bên ranh giới 
Ân Độ của xứ Nepal ngày nay, có hạ sanh một Hoàng Tử mà về sau trở 
thành vị giáo chủ vĩ đại nhất trên thế gian. 

Cha Hoàng Tử là Đức Vua Suddhodana^ (Tịnh Phạn) thuộc quý 
tộc dòng Sãkya (Thích Ca) ^ và mẹ là Hoàng Hậu Mahã Mãyã (Ma Da). 


1. Aúguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh; phần I, XIII, trang 22. 

2. Trùng với tháng Vesãkha ( Pãli ), hay Vaisãkha ( Sanskrit ). Tiếng Sinhala là 
Vesak. 

3. Không giống như kỷ nguyên Thiên Chúa, Phật lịch khởi đầu ngày Đức Phật 
Nhập Vô Dư Níp-bàn / Đại Niết Bàn (viên tịch), vào năm 543 trước Dương lịch, chớ 
không phải ngày Bồ Tát đản sanh. 

4. Một thạch trụ do Vua Asoka (A Dục) dựng lên nơi đây vẫn còn. 

5. Địa điểm của Kapilavatthu được nhận ra là Bhuila ( Bhulya ) trong quận Basti 
cách Bengal 3 cây số và nằm vào hướng Tây Bắc nhà ga xe lửa Babuan. 

6. Xem bảng gia phả. 

7. Gotama (Cồ Đàm) là họ, và Sãkỵa (Thích Ca) là tên gia tộc của Đức Phật. Tục 
truyền rằng do âm mưu bất chính của bà mẹ ghẻ, những người con của Vua Okkãka 
Mahãsammata bị lưu đày. Trong cuộc đi bất định ấy, các Hoàng Tử đến chân núi 
Himalaya (Hy Mã Lạp Sơn) và tại đây, gặp nhà hiền triết Kapila. Do lời khuyên của 






CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 3 


Sau khi hạ sanh Hoàng Tử được bảy ngày thì Hoàng Hậu băng hà. Em 
bà là Mahã Pajãpatĩ Gotamĩ, cũng cùng kết duyên với Vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn), thay thê bà để dưỡng dục Hoàng Tử và gởi con là Nanda 
cho một bà vú nuôi chăm sóc. 

Khi tin lành Hoàng Tử chào đời được loan truyền trong dần gian, tất 
cả thần dần trong vương quốc đều vui mừng không xiết kể. 

Thuở ấy có một Đạo Sĩ tên Asita (A Tư Đà), cũng được gọi là 
Kãladevala, đặc biệt hoan hỷ. Ông là một người thần tín của nhà vua 
nên xin được vào thăm Hoàng Tử. Đức Vua Tịnh Phạn lấy làm hân 
hoan, cho bổng Hoàng Tử ra đảnh lễ Đạo Sĩ. Nhưng, trước sự kinh ngạc 
của mọi người, Hoàng Tử bỗng nhiên quay về phía Đạo Sĩ và đặt hai 
chần lên đầu tóc của ông. 

Đang ngồi trên ghế, vị Đạo Sĩ vội vã trỗi dậy, chắp tay xá chào Hoàng 
Tử (,S) . Ông tiên tri rằng về sau Hoàng Tử sẽ trở nên bậc vĩ nhân cao quý 
nhất của nhân loại. Đức Vua cũng làm theo Đạo Sĩ, xá chào Hoàng Tử. 

Xong rồi Đạo Sĩ thoạt tiên cười khan, cười rồi lại khóc. Mọi người 
đều ngạc nhiên trước những cảm xúc vui buổn lẫn lộn của ông. Vị Đạo 

o • o • o 

Sĩ giải thích rằng ông cười vì lấy làm hoan hỷ được biết rằng về sau 
Hoàng Tử sẽ đắc Qụả Phật; và ông khóc vì biết rằng không bao lâu nữa 
ông sẽ chết và tái sanh vào cõi Vô Sắc (. Arủpa-lokaỴ * * * * * * 8 9 \ Do đó ông sẽ 
không được phước lành thọ giáo với bậc Trí Tuệ cao minh; Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Lễ Quán Đính (Đặt Tên) 

Khi Hoàng Tử được năm ngày Đức Vua Tịnh Phạn đặt tên là 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) có nghĩa là người được toại nguyện. Gotama 

vị này các Hoàng Tử sáng lập thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ); có nghĩa là nơi chốn 

của Kapila. Khi nghe được công trình của các con, Vua Okkãka thốt lên rằng: “Sãkya 

vata bho rãịakumãrã” - Các Hoàng Tử cao quý này quả thật có khả năng. Từ đó dòng 

dõi và vương quốc mà các Hoàng Tử sáng lập lấy tên là Sãkỵa (Thích Ca). 

Vương quốc của dòng Thích Ca nằm vào phía Nam xứ Nepal và mở rộng hơn xứ 

Oudh ngày nay nhiều. (Xem E.J. Thomas, Life ofBuddha, trang 6). 

8. Xem quyển Buddhims in Translation, tác giả Waren, trang 49, Chú Giải Túc Sanh Truyện. 
Người cháu của Đạo Sĩ Asita là Nãlaka, Xuất Gia theo lời khuyên của Đạo Sĩ, và khi 

Hoàng Tử đắc Quả Phật, Nãlaka đến nghe Ngài thuyết giảng và đắc Quả Vô Sanh (A 
La Hán). (Xem Nãlaka Suttdj Sutta Nipãta, trang 131). 

9. Arủpa-loka là những cõi Vô Sắc mà người đắc những tầng Thiền Vô Sắc (. Arủpa 
Ịhãna ) sẽ tái sanh vào. 




4 PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


(CỒ Đàm) là họ Ngài®. Theo phong tục thời bấy giờ, vua cho thỉnh 
nhiều vị Đạo Sĩ Bà La Môn học rộng tài cao vào triều nội để dự lễ đặt 
tên cho Hoàng Tử. Trong các Đạo Sĩ, có tám vị đặc biệt lỗi lạc. Sau khi 

o o • ' • • • • 

quan sát tướng mạo của Hoàng Tử, bảy vị đưa lên hai ngón tay và giải 
thích rằng có hai trường hợp có thể xảy ra. Một, là Hoàng Tử sẽ trở nên 
vị hoàng đê vĩ đại nhất thê gian. Hai, là Ngài sẽ đắc Quả Phật. Nhưng vị 
Đạo Sĩ trẻ tuổi và thông minh nhất trong tám vị, tên Kondaíína® (Kiều 
Trần Như), chỉ đưa lên một ngón quả quyết rằng ngày kia Hoàng Tử sẽ 
hoàn toàn thoát tục và đắc Đạo Qụả Phật. 

Lễ Hạ Điền 

Một sự kiện lạ lùng đã xảy ra trong thời thơ ấu của Hoàng Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta). Sự kiện ấy là một kinh nghiệm tinh thần sẽ giúp 
Hoàng Tử thật nhiều sau này, khi Ngài quyết tâm tìm Chân Lý. Sự kiện 
ấy cũng là cái chìa khóa mở đường cho Ngài tiến đến Giác Ngộ®. 

Lúc bấy giờ, để khuyên khích nông dần, Vua Tịnh Phạn ra lệnh tổ 
chức một cuộc lễ gọi là Hạ Điền. Đầy quả thật là một cơ hội cho tất cả, 
giàu như nghèo, sang như hèn, ăn mặc tốt đẹp để vui chơi hỷ hả một 
bữa, trước khi bắt tay vào công việc ruộng nương đổng áng. Sáng ngày, 
Đức Vua cùng quần thần, áo mặc chỉnh tề, ra tận nơi hành lễ. Hoàng 
Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) cũng được cung phi mỹ nữ đặt trong một 
cái kiệu, màn che sáo phủ, khiêng ra để dưới bóng mát một cội trâm. 
Hôm ấy Đức Vua chủ tọa một buổi lễ. Thấy mọi người vui vẻ theo dõi 
cuộc vui, các cung phi có phận sự trông nom Hoàng Tử cũng lén chạy đi 
xem. Trái hẳn với cảnh nhộn nhịp tưng bừng của buổi lễ, tàn bóng mát 
mẻ dưới cội trâm và khung cảnh êm đềm như mời mọc tĩnh lặng Qụán 
Niệm. Hoàng Tử tuổi tuy còn nhỏ nhưng tâm trí đã thuần thục. 

Khác với những người chỉ biết tìm thích thú trong cuộc lễ, Hoàng 
Tử ngồi tréo hai chần lại theo lối kiết già, trầm ngâm lặng lẽ, chăm chú 
vào hơi hít vô, thở ra, gom Tâm an trụ, Định, và đắc Sơ Thiền®. 


1. Sanskrit là Siddhãrta Gautama. 

2. Vẽ sau, khi nghe tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thoát ly thế tục, chính vị Đạo 
Sĩ Kondaíĩna (Kiểu Trần Như) này cũng ra đi, cùng với bốn người con của những vị 
trong bảy vị Bà La Môn khác, theo thọ giáo với Đạo Sĩ Gotama. Xem chương 6. 

3. Xem Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Mahã Saccaka Sutta, số 36. 

4. Sơ Thiển, tầng Thiển (jhãna ) thứ nhất, là một trạng thái Tâm phát triển khá cao, 
nhờ an trụ vững chắc. 





CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 5 


Giữa lúc mọi người vui vẻ thưởng thức, các cung phi bỗng sực nhớ 
lại Hoàng Tử, vội vã trở về với phận sự. Khi thấy Hoàng Tử ngồi trầm 
ngâm Hành Thiền thì họ lấy làm ngạc nhiên, đến tầu lại tự sự cho vua. 
Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) hối hả đến nơi, thấy Hoàng Tử 
Siddhattha vẫn ngồi Tham Thiền. Đức Vua đến trước mặt Hoàng Tử, 
xá chào con và nói: “Hỡi này con yêu quý\ đây là lẩn thứ nhì, phụ vương 
đảnh lễ con”. 

Giáo Dục 

Mặc dầu kinh sách không chép rõ, Hoàng Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) 
chắc chắn đã hấp thụ một nền giáo dục vững chắc vì Ngài là Hoàng Tử 
của một quốc gia giàu mạnh. Ngài cũng thuộc dòng chiến sĩ nên chắc 
chắn phải lão thông binh pháp và võ nghệ cao cường. 

Kết Hôn 

Khi lên mười sáu, theo phong tục thời bấy giờ, Hoàng Tử kết duyên 
cùng Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà Layy một người em cô cậu, 
cũng cùng tuổi với Ngài. Trong mười ba năm sau ngày hôn lẽ, Ngài sống 
hoàn toàn cuộc đời vương giả, không hay biết chi đến nỗi thống khổ 
của nhân loại bên ngoài ngưỡng cửa cung điện. 

Về cuộc đời nhung lụa ấy, khi còn là Hoàng Tử, đã có lần Ngài nói: 

“Đời sống của ta thật là tế nhị, vồ cùng tinh vi. Trong hoàng cung, chỗ ta 
ở, phụ hoàng có đào ao, xây những đầm sen. Khi sen xanh đua nhau khoe 
màu ở đây thì sen đỏ vươn mình phô sắc phía hên kia, và trong đâm hên 
cạnh, sen trắng đua nhau tranh đẹp dưới ánh nấng han mai. Trầm hương 
của ta dùng đều là loại thượng hảo hạng từ xứ Kãsi đưa vê. Khăn và xiêm 
áo của ta cũng may toàn hằng hàng lụa hậc nhất từ Kãsi 5 (6) chở đến. 

Ngày cũng như đêm, mỗi khi ta hước chân ra khỏi cung điện là có tàn 
lọng che sương đỡ nắng. 

Phụ hoàng cũng kiến tạo riêng cho ta ha tòa cung điện. Một , để cho ta ờ 
mùa lạnh, một, mùa nóng và một , mùa mưa. Trong suốt hốn tháng mưa ta 
lưu ngụ tại một hiệt điện có đấy đủ tiện nghi, giữa những cung tần phi nữ. 
Cho đến hàng nô tỳ của phụ hoàng cũng được ăn sung mặc sướng chớ không 


5. Công Chúa Yasodhara cũng được gọi là Bhaddakaccana, Bimba, Rahulamata. 

6. Kãsi là một tỉnh ở miền Trung Ấn Độ nổi tiếng có nhiều loại hàng lụa tốt. Tỉnh 

• o o • o 

lỵ của Kãsi là Benares ngày nay. 




6 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


phải như ở các nhà khác, gia đình chỉ được ăn cơm xấu và thức ăn củ (7 \’ 

Thời gian trôi qua, Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) càng trưởng 
thành, ánh sáng Chân Lý càng rọi rõ sự vật cho Ngài. 

Bẩm tánh trầm tư mặc tưởng và lòng Từ Bi vô lượng vô biên của 
Ngài không để yên cho Ngài một mình an hưởng những lạc thú tạm bợ 
của đời vương giả. Riêng mình được yên vui hạnh phúc, nhưng Ngài 
hằng nghĩ đến thực chất của đời sống và biết rằng nhân loại đang đau 
khổ bên ngoài cung điện, nên Ngài luôn luôn thương xót. 

Sống trong nhung lụa mà Ngài nhận định được rằng đời là đau khổ. 

Xuất Gia 

Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) suy Niệm như sau: 

“Chính ta phải chịu cảnh sanh, già, bệnh, chết, sầu khổ và ô nhiễm. Tại 
sao vãn còn mải mê chạy theo tìm những điêu mà bản chất củng còn như 
vậy. Vì chịu sanh, lão, bệnh, tử, sâu khổ và ô nhiễm, ta đã Nhận thức sự bất 
lợi của những điều ấy. Hay ta thử tìm cái chưa được thành đạt, trạng thái tối 
thượng và tuyệt đối châu toàn: Níp-bàn (Niết Bàn)! (íi> 

Cuộc sống tại gia rất tù túng chật hẹp, là chỗ ẩn náu của bụi trấn 0 
Trược, nhưng đời của bậc Xuất Gia là cảnh trời mênh mông bát ngát! Người 
đã quen với nếp sống gia đình ắt thấy khó mà chịu đựng đời sống Đạo Hạnh 
thiêng liêng, với tất cả sự hoàn hảo và trong sạch của nó (9> ” 

Một ngày đẹp trời, Thái Tử ra khỏi hoàng cung để nhìn xem thê 
gian bên ngoài và trực tiếp tiếp xúc với sự thật phũ phàng của đời sống. 
Trong phạm vi nhỏ hẹp của cung điện, Ngài chỉ thấy phần tươi đẹp, 
nhưng đám đông nhân loại thì biết bề đen tối, đáng ghê sợ của đời. 
Chính cặp mắt quan sát của Thái Tử đã nhận thấy một cụ già chân mỏi 
gối dùn, một người bệnh hoạn đau khổ, một thây ma hôi thúi và một 
Đạo Sĩ nghiêm trang khả kínlT 7 8 9 10 ). Ba cảnh già, bệnh và chết, hùng hổn 
xác nhận quan điểm của Thái Tử về đời sống đau khổ của nhân loại. 
Hình ảnh thong dong từ tốn của nhà Tu Sĩ thoáng cho Ngài hé thấy con 
đường Giải Thoát, con đường an vui hạnh phúc thật sự. Bốn quang cảnh 


7. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, phần 1, trang 145. Graduaỉ Sayings, phẩn 
1, trang 128. 

8. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Phẩn 1, Ariyapariyesana Sutta, số 26, trang 163. 

9. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Phẩn 1, Mahãsaccaka Sutta, số 36. 

10. “Thấy bốn cảnh tượng, ta lên ngựa ra đi..." Buddhavamsa, XXVI, trang 65. 




CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 7 


bất ngờ ấy càng thúc giục Thái Tử ghê tởm và sớm thoát ly thế tục. 

Nhận định rõ ràng rằng những thú vui vật chất mà phần đông tranh 
nhau tìm kiếm đều không thể đem lại lợi ích, chỉ có sự Xuất Gia, sự từ bỏ 
tất cả mùi danh bã lợi của trần gian này mới thật là chân giá trị, Thái Tử 
Siddhattha nhất định rời bỏ cung điện đền đài để ra đi, tìm Chần Lý và An 
Lạc Trường Cửu. 

Giữa lúc ấy thì có tin đưa đến rằng Công Chúa Yasodharã (Da Du 
Đà La), vỢ Ngài, vừa hạ sanh hoàng nam. 

Đối với thê gian, đó là một tin lành. Nhưng, trái hẳn với mọi dự đoán, 
Ngài không quá đỗi vui mừng vì thấy đó là thêm trở ngại. Thê thường, 
khi sanh được người con đầu, cha mẹ cảm nghe trong lòng chớm nở lần 
đầu tiên một tình thương mặn nổng sâu sắc, một tình thương mới mẻ 
đậm đà, vô cùng trong sạch. Nỗi vui mừng của người lần đầu làm cha 
thật không sao tả được. Nhưng Thái Tử Siddhattha không phải là một 
người cha thường, Ngài than: “Lại thêm một trở ngại, lại thêm một dây 
trói buộc”. Do đó, Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đặt tên cháu nội là 
Rãhula (La Hầu La)/ 11 ) 

Đời vương giả không còn thích hợp với vị Phật tương lai nữa. Đối 
với một tầm hồn trầm tư mặc tưởng như Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt 
Ta), cung điện nguy nga không còn là nơi thích đáng. Cả đến người vỢ 
trẻ đẹp và người con sơ sinh dễ mến cũng không làm sờn ý chí quyết 
định từ bỏ thế gian. Ngài ra đi với nguyện vọng góp một phần vô cùng 
quan trọng và hữu ích hơn là phận sự của một người chổng, người cha, 
hay chí đến nhiệm vụ làm chúa tể các vì vua đi nữa. Cung vàng điện 
ngọc không còn sức quyến rũ. Ngài không tìm thấy thích thú trong đời 
sống vương giả. Giờ ra đi đã điểm. 

Ngài truyền lệnh cho Channa (Xa Nặc), người đánh xe yêu chuộng, 
thắng yên ngựa Kanhaka (Kiền Trắc) và thẳng đến điện của Công Chúa. 
Ngài khẽ hé cửa nhìn vỢ và con đang yên giấc với một tấm lòng Từ Ái 
nhưng bình thản, không chao động, không trìu mến. Tình thương đối 
với vỢ, con thật mặn nồng sầu sắc. Nhưng đối với nhân loại trầm luân 
đau khổ, lòng trắc ẩn của Ngài lại càng thậm thầm vô ngần. Ra đi, Ngài 
không lo sợ cho tương lai của Công Chúa và Hoàng Tử, vì biết chắc 
chắn rằng vỢ và con sẽ có đầy đủ tiện nghi và đảm bảo để sống an toàn 
và sung sướng. Ra đi, không phải vì kém tình thương vỢ, thương con, 


11. Rahuỉa, có nghĩa bị buộc hay bị cột (La) bởi một sợi dây (Rahu). 




8 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


mà vì tình thương của Ngài mở rộng cho mọi người, bao trùm tất cả 
nhân loại và chúng sanh. 

Với một tâm hổn thanh thoát, Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) ra đi 
giữa đêm khuya, để lại sau lưng tất cả đền đài cung điện, người cha yêu 
quý, vỢ đẹp, con thơ, và cả một tương lai huy hoàng rực rỡ. Ngài trốn 
ra khỏi thành và giục ngựa thẳng xông trong đêm tối. Cùng đi với Ngài 
chỉ có Channa (Xa Nặc), người đánh xe trung thành. Không tiền của, 
không cửa nhà, nay đây mai đó, Ngài bắt đầu lần bước trên đường đi tìm 
Chần Lý và An Tĩnh. Thế là Ngài từ bỏ thế gian. 

Đầy không phải là sự từ bỏ của một cụ già đã trải qua hầu hết cuộc đời 
của mình, hay của người bần cùng nghèo đói không còn gì để bỏ lại phía 
sau, nhưng là sự khước từ của một Hoàng Tử vinh quang giữa thời niên 
thiếu, trong cảnh ấm no, sung túc và thạnh vượng. Một sự thoát ly chưa 
từng có trong lịch sử. 

Lúc ấy Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) được 29 tuổi. 

Đến sáng hôm sau Ngài đi đã xa. Sau khi Ngài vượt qua sông 
Anomã, Ngài dừng bước trên bãi cát, tự cạo rầu tóc và trao xiêm y lại 
cho Channa (Xa Nặc) đem về. Rồi khoác lên mình tấm y vàng, Hoàng 
Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) tự nguyện sống đời Tu Sĩ và sẵn sàng chấp 
nhận mọi thiếu thốn vật chất. 

Từ một Hoàng Tử giàu sang vinh hiển tột bậc, Ngài trở thành Đạo Sĩ 
nghèo nàn, không tiền của, không cửa nhà, sống nhờ lòng từ thiện của 
bá tánh thập phương. 

Ngài không ở nơi nào thường trực. Một cây cao bóng mát, hoặc một 
hang đá vắng vẻ hoang vu nào cũng có thể che mưa đỡ nắng cho Ngài. 
Chần không giày dép, đầu không mũ nón, Ngài đi trong ánh nắng nóng 
bức và trong sương gió lạnh lùng. Tất cả xiêm y từ tốn chỉ là những 
mảnh vải vụn ráp lại, vừa đủ để che thần. Tất cả tài sản chỉ là một bình 
bát để trì bình khất thực. Vật thực và bộ y chỉ vừa đủ để sống. 

Ngài tận dụng thì giờ và năng lực trong việc khám phá Chân Lý. 

Tim Chân Lý 

Như người lang thang bất định, Ngài đi tìm cái chi tốt đẹp, trạng thái 
tuyệt đối vắng lặng. Ngài đến vị Đạo Sĩ rất lỗi lạc, Ãlãra Kălãma, và nói: 

“Này hỡi Đạo Hữu, xin Đạo Hữu cho tôi thọ giáo và sống đời Đạo Hạnh 
thiêng liêng dưới sự hướng dãn của Đạo Hữu” 

Ãlãra Kălãma trả lời: “Hãy ở lại đây với tôi, hỡi người đáng kính, đường 




CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 9 


lối dạy dỗ ở đây là giúp cho người thông minh sớm thấu triệt tất cả Giáo Lý của 
vị Đạo Sư bàng Trí Tuệ trực giác, và sống trong sự chứng đạt ấy”. 

Không bao lâu sau, Ngài đã học hết Giáo Lý của thầy, nhưng không 
Chứng Ngộ được Chần Lý cao thượng hằng mong mỏi. 

Tư tưởng sau đầy phát sanh đến Ngài: 

“Khi Ălãra Kãlãma tuyên bố: 'Ta đã chứng Ngộ Giáo Lý ấy bàng Trí 
Tuệ trực giác. Ta đã sống trong sự chứng đạt ấy’, thì ắt đó không phải chỉ 
là một lời phát biểu suông của ông. Chắc chắn Ălãra Kãlãma đã thấu triệt, 
nhận chân Giáo Lý này và đã sống trong ấy”. 

Rồi Ngài đến gặp Kãlãma và nói: 

“Này Đạo Hữu Kãlãma, Giáo Lý mà chính Đạo Hữu đã chứng Ngộ 
bằng Trí Tuệ trực giác sầu rộng đến mức nào?” 



một giai đoạn tiên bộ của Định. 

• o • • 

Và ý tưởng sau đầy phát sanh đến Ngài: 

“Khôngphải chỉ có một mìnhĂlãra Kãlãma mới có Đức Tin, Tinh Tấn, 
Niệm, Định Và Tuệ. Ta củng có những đức tánh ấy. Hay là ta hãy cố gắng 
Chứng Ngộ Giáo Lý mà Kãlãma nói rằng chính ông ta đã chứng Ngộ và 
sống trong sự chứng đạt ấy”. 

Và sau đó không bao lâu, chính Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm) cũng Chứng 
Ngộ Giáo Lý ấy bằng Trí Tuệ trực giác và sống trong sự chứng đạt ấy. 

Nhưng Giáo Lý này không giúp Ngài thấu triệt Chần Lý tối thượng. 

Và Ngài đến gần Ãlãra và nói: 

- Này Đạo Hữu Kãlãma, có phải đây là mức tận cùng của Giáo Lý mà 
Đạo Hữu nói rằng Đạo Hữu đã chứng Ngộ bằng Trí Tuệ trực giác và sống 
trong sự chứng đạt ấy chăng? 

- Nhưng, hỡi Đạo Hữu, tôi củng đã chứng Ngộ đến mức này và sống 
trong sự chứng đạt ấy. 

Vị Đạo Sư không có lòng ganh tỵ, lấy làm hoan hỷ thấy đệ tử lỗi lạc 
của mình thành công mau chóng, đặt Đạo Sĩ Gotama lên ngang hàng 
với mình cùng chung hưởng tất cả vinh dự, và nói: 

“Hỡi này Đạo Hữu, tôi rất lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi thật vô cùng 
hoan hỷ được gặp một người đồng tu đáng kính như Đạo Hữu. Giáo Lý 
mà tôi đã Chứng Ngộ bằng Tuệ Giác và đã tuyên bố chứng đạt. Đạo Hữu 
cũng Chứng Ngộ bằng Tuệ Giác và sống trong sự chứng đạt ấy. Giáo Lý mà 


12. Tầng Thiển Vô Sắc (Arũpa Ịhana ) thứ ba. 




10 PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


Đạo Hữu Chứng Ngộ bằng Tuệ Giác và sống trong sự chứng đạt ấy, chính 
tôi cũng đã Chứng Ngộ bằng Tuệ Giác và đã tuyên bố chứng đạt. Như vậy, 
Giáo Lý mà tôi đã biết, Đạo Hữu củng biết. Và Giáo Lý mà Đạo Hữu biết, 
tôi cũng đã biết. Tôi như thế nào thì Đạo Hữu cũng như thế ấy. Vậy, hãy đến 
đây, Đạo Hữu, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức dẫn dắt nhóm Đạo Sĩ này”. 

Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm) không thỏa mãn với một kỷ luật và Giáo 
Lý chỉ đưa đến tầng khá cao của Tâm Định mà không dẫn đến “trạng 
thái ghê tởm, buông xả (không Luyến Ái), chấm dứt (mọi đau khổ), tình 
trạng tĩnh lặng, trực giác, Giác Ngộ vàNíp-bàn (Niết Bàn)”. Nguyện vọng 
của Ngài cũng không phải là dẫn dắt một nhóm Đạo Sĩ, dầu là hợp sức 
với một Đạo Sư quảng đại khoan hổng cũng đã thành đạt mức tiến bộ tinh 
thần như Ngài. Trước tiên, tự Ngài chưa làm cho mình được toàn thiện và 
cảm nghĩ rằng như vậy không khác nào người mù dẫn dắt người mù. Chưa 
được toại nguyện, Ngài từ giã Ãlãra Kãlãma ra đi. 

Vào những ngày thanh bình an lạc thuở bấy giờ, trong xứ không bị 
hoàn cảnh chánh trị làm xáo trộn, hàng trí thức xứ Ấn Độ chỉ lo nghiên 
cứu học hỏi và truyền bá hệ thống tôn giáo của mình. Xã hội cung ứng 
dễ dàng những nơi vắng vẻ ẩn dật cho người có khuynh hướng trở về với 
đời sống đạo đức. Phần lớn các vị này có một số đông đệ tử, và Đạo Sĩ 
Gotama không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm Đạo Sư. 

Ngài đến thọ giáo với một vị Đạo Sư trứ danh khác tên uddaka 

o • o • • • 

Rãmaputta. Không bao lâu, vị đệ tử thông minh xuất chúng Gotama 
đã thấu triệt Giáo Lý của thầy và chứng đắc tầng Thiền Định cuối cùng 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ( N'eva sannã-Nasannãyatana) (li 1 do thầy 
truyền đạt. Đầy là tầng thiền cao nhất trong Thiền Định Hiệp Thế khi 
mà Thức trở nên vi tê đến mức không thê nói rằng Thức không tổn tại 
cũng không không tổn tại. Vào thời bấy giờ không có ai đắc được thiền 
nào cao hơn nữa. 

Vị Đạo Sư cao thượng lấy làm hoan hỷ được biết sự thành công rực 
rỡ của người đệ tử hoàng phái đặc sắc của mình. Nhưng không như vị Đạo 
Sư trước, Đạo Sĩ uddaka Rãmaputta mời Ngài nhận lãnh trọn vẹn trách 
nhiệm dạy dỗ hàng môn đệ: 

“Hỡi này Đạo Hữu, tôi lấy làm hoan hỷ. Thật vậy, tôi vô cùng hoan hỷ 
được gặp một người bạn đồng tu tài đức đáng tôn kính như Đạo Hữu. Giáo 
Lý mà Rãma đã hiểu biết, Đạo Hữu cũng hiểu. Giáo Lý mà Đạo Hữu hiểu, 


13. Tầng Thiển Vô Sắc (Arũpa Ịhana ) thứ tư. 





CHƯƠNG 1 - TỪ ĐẢN SANH ĐẾN XUẤT GIA 11 


Rãma cũng đã hiểu biết. Rãma đã như thế nào thì hôm nay Đạo Hữu cũng 
như thế ấy. Ngày nay Đạo Hữu như thế nào thì Rãma đã như thế ấy. Vậy, 
hỡi này Đạo Hữu, hãy ở lại đây, Đạo Hữu sẽ dãn dắt nhóm Đạo Sĩ này”. 

Tuy nhiên Đạo Sĩ Gotama cảm thấy rằng đó cũng chưa phải là mục 
tiêu cứu cánh. Ngài đã hoàn toàn chê ngự, làm chủ tâm mình, nhưng 
mục tiêu cuối cùng vẫn còn ở mãi xa. Ngài đang tìm con đường Níp- 
bàn (Niết Bàn), sự chấm dứt hòa toàn của đau khổ, và tận diệt mọi hình 
thức Ái Dục. Không thỏa mãn với phương pháp tu tập của Rãmaputta, 
Ngài lại ra đi. 

Ngài nhận thấy rằng nguyện vọng thiêng liêng của mình quá cao so 
với những người mà Ngài đã chọn để học. Ngài nhận thấy rằng không 
ai có đủ khả năng để dẫn dắt mình thành tựu mục tiêu sự thật cao nhất. 

o • • 

Ngài cũng nhận thấy rằng sự thật cao nhất được tìm bên trong chính 
mình, và từ bỏ tìm kiếm sự cứu giúp bên ngoài. 





NỘI TÔNG SÃKYA CỦA THÁI TỬ SIDDHATTHA (SĨ ĐẠT TA) 


12 


PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


'< 5? 

CO 

o 


o 

z 

ọ 

Q 


<Ị> 

ự) 

03 

Cũ 


T3 

33 

co 


ICO 

ICO 


ICO 

co 



ro 
■ ro 

■D 

CO 

+ 

1(0 

co 


■n 03 

og 

ữ) tr\ 
(0 

>- 


<■ 

Q 

cõ 

< 


ọ 

9 

ơ) 

b 


o 

i 

o 

* 

0 

ọ 

I- 

< 

ọ 


II 

_c 03 
I CO rC 

0? b~ 



Devadatta Yasodharã + Siddhattha Nanda Sundarĩ Nandã 

(Thera) (Theri) I (Thera) (Theri) 

Rãhula 

(Thera) 






























CHƯƠNG 2 - CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ ị 3 


CHƯƠNG 2 

CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ 

“Làm việc xấu xa và vô ích thì dễ, nhưng làm được những điều 
hữu ích và tốt đẹp, quả thật là rất khó” - Kinh Pháp Cú 

Cuộc Chiến Đâu 

Luôn luôn gặp trở ngại, nhưng Đạo Sĩ Gotama không bao giờ nản 
chí. Với tinh thần bất khuất, nay đây mai đó trong xứ Maghada (Ma Kiệt 
Đà) để tìm trạng thái thanh bình An Lạc và sự thật tối thượng. Một ngày 
kia, Đạo Sĩ đến Uruvelã, thị trấn của xứ Senãni. Nơi đây, Ngài phát hiện 
ra một bãi đất xinh đẹp, một khu rừng tươi tốt, một dòng sông luôn 
chảy với bãi cát dễ dàng lội qua được, và không xa xóm làng nơi mà Ngài 
có thể tìm vật thực cho mình. Ngài nghĩ như sau: 

“Quả thật) đây là một bãi đất xinh đẹp, một khu rừng tươi tốt, một 
dòng sông luồn chảy với bãi cát dễ dàng lội qua được, và không xa xóm 
làng nơi mà ta có thể tìm vật thực cho mình. Đây quả thật là nơi thích 
hợp để cho sự nổ lực cao cả, để cho những người xuất thân từ dòng dõi 
cao quý mong muốn tinh cần.” (b 

Địa điểm thích nghi với công phu Hành Thiền. Không khí an lành, 
cây cỏ sum suê, phong cảnh xanh tươi. Ngài nhất định lưu lại đây để 
thành tựu nguyện vọng. 

Khi hay tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) từ bỏ đền đài cung điện 
để ra đi sống đời Tu Sĩ, Kondanna (Kiều Trần Như) là vị Đạo Sĩ Bà La 
Môn trẻ tuổi đã tiên đoán rằng về sau Thái Tử sẽ đắc Quả Phật, cùng với 
bốn người con của bảy vị Đạo Sĩ khác tên Bhaddiya, Vappa, Mahãnãma 
và Assaji cũng đi tìm Ngài để tu học. 

Thuở bấy giờ người Ấn Độ bị dính mắc vào các nghi lễ, các hình 


1. Maịịhima Nikaỵa, Trung Bộ Kinh, Ariỵa-Pariyesana Sutta, số 26, Tập I, trang 166. 




14 PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


thức khổ hạnh và các thể thức cúng tế. Theo sự tin tưởng ấy, nếu 
không ghép mình vào nếp sống khắt khe khổ hạnh thì không thể 
Giải Thoát. Trưởng thành trong tín ngưỡng này, Đạo Sĩ Gotama 
(Cồ Đàm) và năm anh em Kondaníía (Kiều Trần Như) bắt đầu cuộc 
chiến đấu phi thường kéo dài sáu năm trường, tự khép mình vào nếp 
sống cực kỳ kham khổ cho đến một ngày kia thân hình tráng kiện 
của Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm) chỉ còn là bộ xương bọc da. Càng ép 
xác khổ thân, Ngài càng lìa xa mục tiêu. 

Nhiều bài kinh đã ghi chép lời của chính Đức Phật, mô tả đầy đủ sự 
nỏ lực kiên trì, những phương pháp khác nhau mà Ngài đã áp dụng, và 
sự thành công cuối cùng của Ngài, trong cuộc tranh đấu vạn phần cam 
go đau khổ này. 

Kinh Mahã Saccaka Sutta (2) mô tả hạnh Tinh Tấn của Bổ Tát như 
sau: 

"Lúc ấy tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi: 

Hay ỉà ta cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng, rồi dùng Ý Nghĩ 
(Thiện) đè nén, chế ngự, và tiều diệt nhữngÝ Nghĩ (Bất Thiện)! 

Rồi tôi cắn chặt răng lại, ép lưỡi sát vào nắp vọng, và nỗ lực đè nén, chế 
ngự, và tiêu diệt những Ý Nghĩ (Bất Thiện) bằng Ý Nghĩ (Thiện). Lúc tôi 
chiến đấu như vậy thì mổ hôi từ trong nách chảy tuôn ra. 

Như người mạnh nắm lấy đầu hay hai vai một người yếu rồi đè xuống, 
dùng sức cưỡng bách và khắc phục, không cho ngóc lên, củng dường thế ấy, 
tôi chiến đấu và khắc phục (những Ý Nghĩ Bất Thiện). 

Sự Tinh Tấn của tôi quả thật kiên trì và bất khuất. Tâm Niệm của tôi 
thật là vững chắc và không hể chao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi và 
không An Lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ - thể xác phải chịu khuất 
phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh 
đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào. 

Lúc ấy tôi nghĩ như sau: Hay ta thử trau dồi Pháp nín thở! 

Rồi tôi kiểm soát chặt chẽ hơi thở hít vô, và hơi thở ra, từ miệng và mũi. 
Khi tôi kiểm soát hơi thở hít vô, thở ra, ở miệng và ở mũi, thì có luồng hơi 
thoát ra từ lỗ tai, tạo nên một thứ âm thanh to lớn khác thường. Hơi gió 
thoát ra từ hai ống thụt của anh thợ rèn kêu như thế nào thì lúc tôi ngừng 
thở, luồng hơi từ lỗ tai thoát ra tạo một âm thanh cũng to như thế ấy. 

Dẫu sao, hạnh Tinh Tấn của tôi vãn kiên trì và bất khuất. Tâm Niệm 


2. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, số 36, Tập I, trang 242. 





CHƯƠNG 2 - CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ ị 5 


của tôi vãn vững chắc và không hề chao động. Tuy nhiên, thân tôi mòn mỏi 
và không An Lạc sau khi cố gắng một cách đau khổ - thể xác phải chịu khuất 
phục trước sự nỗ lực kiên trì. Mặc dầu những cảm giác đau đớn phát sanh 
đến thân tôi, nó không làm tổn hại đến tâm tôi chút nào. 

Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến tôi: Hay là ta thử trau giỗi Pháp 
nín thở! 

Rồi tôi kiểm soát hơi thở hít vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Lúc ngừng thở 
hằng miệng, mủi và tai thì hơi (bị dân ép) đập mạnh trong đấu tôi. Như có 
người thật mạnh khoan vào sọ tôi một lưỡi khoan thật bén, khi tôi ngừng thở, hơi 
đập vào đẩu tôi củng làm đau đớn như vậy. Mặc dâu những cảm giác đau đớn như 
vậy phát sanh ở thân tôi, nó không ảnh hưởng đến tâm tôi chút nào. 

Lúc ấy tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành Pháp nín thở ấy một lần nữa! 

Rồi tôi kiểm soát hơi thở hít vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Và lúc tôi 
ngừng thở, đẩu tôi nghe đau bưng lên. Trạng thái đau đớn kinh khủng lúc 
bấy giờ giống như có một lực sĩ dùng dây thừng siết chặt đầu tôi lại. Tuy 
nhiên, hạnh Tinh Tấn của tôi vãn một mực kiên trì. Những cảm giác đau 
đớn ấy không gây ảnh hưởng đến tâm tôi. 

Lúc ấy tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành về Pháp nín thở một lân nữa! 

Rồi tôi ngưng thở bằng miệng, mũi và tai. Khi tôi kiểm soát hơi thở như 
thế ấy thì một luồng hơi mạnh thọc xuyên qua bụng tôi. Tên đồ tể, thiện nghệ 
hay mới tập sự, dùng dao bén rạch một đường trên bụng, làm đau đớn thế 
nào thì luồng gió mạnh thọc xuyên qua bụng làm tồi đau đớn dường ấy. Tuy 
nhiên tôi vãn một mực kiên trì Tinh Tấn. Những cảm giác đau đớn ấy không 
ảnh hưởng đến tâm tôi. 

Lẩn nữa tôi tự nghĩ: Hay ta thử hành thêm vẽ Pháp nín thở! 

Rồi tôi kiểm soát hơi thở hít vô, thở ra từ miệng, mũi và tai. Và khi nín 
thở như vậy tôi cảm giác như có một ngọn lửa to khủng khiếp bừng lên và 
bao trùm lấy tôi. Như có người mạnh nắm chặt một người yếu và đặt lên ống 
lửa than đang cháy đỏ cho đến lúc hoàn toàn thiêu rụi, lửa thiêu đốt thân tôi 
lúc ngừng thở củng nóng dường thế ấy. Tuy nhiên, tôi vãn kiên trì Tinh Tấn. 
Những cảm giác đau đớn không gây tổn hại đến tâm tôi. 

Lúc ấy có những vị Thiên thấy tôi vậy thì nói với nhau: Đạo Sĩ Gotama 
(Cổ Đàm) đã chết! Vài vị khác ghi nhận: Đạo Sĩ Gotama chưa chết hẳn, 
nhưng đang chết dần! Trong lúc ấy cũng có vị nói: Đạo Sĩ Gotama chưa 
chết hẳn cũng không phải đang chết dần. Ngài là một vị Vô Sanh (A La 
Hán). Đây là lối sống của một vị Vô Sanh (A La Hán)”. 



16 PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


Thay Đổi Phương Pháp: Tuyệt Thực 

“Rồi tôi nghĩ: Hay ta thử hành pháp tuyệt thực! 

Lúc ấy có những vị Thiên gần tôi và nói: ‘'Bạch Ngài, xin Ngài chớ nên 
hành pháp tuyệt thực. Nếu Ngài tuyệt đối không dùng vật thực nữa thì 
chúng tôi sẽ rót trên thân Ngài những chất bổ của cõi Thiên để cho nó thấm 
vào lỗ chân lông và nuôi sống Ngài.'’ 

Và tôi nghĩ: Nếu ta hành pháp tuyệt thực mà các vị Thiên lại rót chất bổ 
của cõi Thiên để nuôi sống thân này thì quả là một điều gian dối, nên tôi từ chối 

_ ^ ((• A\ A' 11 A A' j1 • 

răng: tìiẽu ây không cân thiẽt . 

Lúc ấy tôi suy nghĩ như sau: Hay ta thử dùng chút ít vật thực, mỗi lãn chỉ 
một chút thôi, một ít nước đậu xanh hay rau cỏ, hay đậu đỏ, hay đậu trắng. 

Khi mà tôi chỉ dùng thật ít vật thực như thế, ở thể đặc hay thể lỏng, thì 
thân tôi trở nên cực kỳ gẫy yếu. Vì thiếu vật thực, những bộ phận lớn và 
nhỏ trong thân tôi ốm gây không khác nào những cọng cỏ ống hay những 
cây đăng tam thảo. Bàn tọa của tôi chỉ còn bằng cái móng của con lạc đà. 
Xương sống tôi cũng như một xâu chuỗi dựng đứng lên và cong vào. Xương 
sườn tôi tựa như một cái sườn nhà bị sụp đổ. Trong mắt tôi không khác nào 
hình ảnh của những ngôi sao mà ta có thể thấy dưới một cái giếng sâu. Trái 
mướp đắng cắt ra lúc còn tươi rồi đem phơi, gió và nắng làm da mướp teo 
lại, nhăn nhó và héo tàn thế nào thì da đầu tôi lúc ấy, vì thiếu chất dinh 
dưỡng, củng nhăn nhó và héo tàn như thế ấy. Khi muốn rờ da bụng thì tôi 
đụng nhằm xương sống. Và khi muốn rờ xương sống thì tôi lại đụng nhâm 
da bụng. Vì thiếu vật thực, da bụng tôi ép sát vào xương sống và, lúc muốn 
đứng dậy đi tiểu tiện, thì tôi luống cuống té ngã xuống. Tôi đập nhẹ trên 
chân, tay để làm cho thân mình sống lại. Than ôi, lúc đập như thế, lông trên 
mình tôi lả tả rơi xuống đất vì đã chết gốc. Thấy tôi như vậy, có người nói: 
"Đạo Sĩ Gotama đen". Vài người nói: "Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) không 
đen mà xanh dương". Cũng có người nói: "Đạo Sĩ Gotama không đen mà 
cũng không xanh dương mà nâu sậm". Màu da sáng sủa và trong trẻo của 
tôi tàn tệ đến như thế ấy vì thiếu vật thực. 

Rồi tư tưởng sau đây phát sinh đến tôi: Dầu các Đạo Sĩ hay các nhà tu 
khổ hạnh trong quá khứ đã chịu những cảm giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội 
hay xót xa như thế nào, thì củng đến mức này là cùng, không thể hơn nữa. 
Dâu các Đạo Sĩ hay các nhà tu khổ hạnh trong tương lai sẽ chịu những cảm 
giác nhức nhối, đau đớn, dữ dội hay xót xa thế nào, thì củng đến mức này là 
cùng, không thể hơn. Tuy nhiên, đã trải qua bao nhiêu khắc khổ, khó khăn 




CHƯƠNG 2 - CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ ị 7 


và đau đớn mà ta không đạt được điêu chi tốt đẹp, xứng đáng với sự Giác 
Nợộ cao thươnợ và Trí Tuệ vượt hẳn nhữ nợ trạng thái cao thượng của loài 

o • • o • • 0*0 • o 

người. Hay là còn con đường nào khác dãn đến Giác Ngộ chăng!” 

Ma vương Ác Tâm Cám Dỗ 

Ép xác khổ hạnh dưới đủ hình thức, Đạo Sĩ Gotama vẫn không thu 
hoạch được kết quả cứu cánh, mà chỉ kiệt sức. Mặc dầu, nhờ lúc thiếu 
thời sống trong cảnh đầy đủ ấm no sung túc nên có sức lực dồi dào và 
thân hình tráng kiện, nhưng Ngài vẫn thấy không còn chịu đựng được 
nữa. Vóc mình đẹp đẽ xưa kia nay đã trở nên gầy còm suy nhược, màu 
da vàng tươi đã trở thành xanh lợt. Máu cạn, gần rút, thịt teo, mắt thụt 
và mờ dần. Ngài chỉ còn là một bộ xương có sự sống. Nhưng cái chết đã 
gần kể. 

Giữa tình trạng nguy ngập ấy, trong khi ý chí vững chắc của Ngài 
ở mức độ cao nhất ( Padhãna ), trong khi Ngài vẫn ngồi bên bờ sông 
Nerafijarã (Ni-liên-thiền) nỏ lực kiên trì và suy ngẫm để thành đạt cho 
được trạng thái châu toàn tuyệt đối thì Namuci® đến gần và nói những 
lời sau đây !4j : 

“Hỡi này Đạo Sĩ, người gây còm, thân hình tiều tụy, giờ chết đã đến. 

Một ngàn phẩn (trong thân hình người) đã chết mòn, chỉ còn lại một 
phân sống. Hãy sống, hỡi Đạo Sĩ! Sống là hơn. Có sống mới tạo được phước. 

Hãy sống độc thân và hằng cúng tẽ Thân Lửa, người sẽ tạo được nhiều 
phước. Ép mình sống đời khổ hạnh như thế này để làm gì? Con đường kiên 
trì nõ lực quả thật kham khổ, khó khăn, và không phải dễ thành tựu”. 

Ma Vương đứng trước mặt Đức Thê Tôn, nói những lời như vậy. Để 
trả lời, Bồ Tát dạy: 

“Này con người xấu xa quỷ quyệt, thân quyến của tội lỗi và lười biếng! 
Ngươi đến đây vì lợi ích riêng của ngươi. 

Đối với 

Nhưng bổn phận của ngươi là phải nói như vậy. 

Với niềm tin vững chắc (saddhã), tự kiểm soát tâm chặt chẽ (tapa) 3 4 (5) , 
Tinh Tấn (viriya) và Trí Tuệ (pannã), ta tu hành như vậy. Ta đã quyết 

3. Namuci là một tên khác của Ma Vương ( Mãra ). Theo kinh sách, có năm loại 
Ma Vương là: l) Thiên Tử (con của vị Thiên, Devaputtà), 2) Khát vọng ( Kilesa ), 3) 
Hành (Abhisamkhara ), 4) Uẩn ( Khandha), và 5) Tử Thần ( Maccu ). 

4. Sutta Nipãta, Padhãna Suta, trang 74. 

5. Tapo - trong bản thảo của Pãli Text Society, danh từ này viết là “Tato”. 


ịj phước báu nào có giá trị gị dấu bao nhiêu phước cũng vồ ích. 





18 PHẨN I -ĐỨC PHẬT 


tâm như vậy, sao ngươi còn cật vấn ta vẽ đời sống? 

Gió thổi mãi, một ngày kia củng có thể làm cạn dòng suối, thì máu huyết 
của người tu ép xác khổ hạnh (nhịn ăn, nhịn uống) làm gì khỏi bị khô dần? 

Máu cạn thì mật khô, thịt củng hao mòn. Thịt càng hao mòn thì Tâm 
càng Thanh Tịnh. Tâm càng an tịnh, càng an trụ, càng sáng suốt, thì Tâm 
Định càng vững chắc. 

Lúc ấy cơ thể ta đau đớn vồ cùng. Thể xác càng đau đớn, tâm hồn càng 
xa lìa Tham Ái. chừng ấy ta biết rõ thế nào là trạng thái trong sạch của một 
chúng sanh! 

Dục (Kãmã) là đạo binh số một của ngươi. Đạo binh thứ nhì là Đố Kỵ 
với đời sống Thánh Thiện (Arati). Ba là Đói và Khát (Khuppipãsã) l6> . 
Bốn là Ái (Tanhã). Năm là Hôn Trầm - Thùy Miền (Thĩna-Middha, 
dã dượi, uể oải, lười biếng và hôn mê). Sáu là Sợ Hãi (Bhĩru). Bảy 
là Hoài Nghi (Vicikicchã) í7) . Tám là Phỉ Báng và Cố chấp (Makkha- 
Thambha). Chín là Lợi Lộc (Labha), Khen Ngợi (Siloka), Vinh Dự 
(Sakkãra) và Danh Vọng (Yasa), và đạo binh số mười là Tán Dương 
Bản Thân và Khinh Rẻ Kẻ Khác (Attukkamsana Paravambhana). 

Namuci, đó là đạo binh của ngươi, đội quân chống đối của Ác Ma. 
Người hèn nhát ươn yếu thì không thắng nổi, nhưng ai chế ngự được những 
đạo binh ấy là tìm ra hạnh phúc. 

Ta cột trên ngọn cờ của ta chùm cỏ Munịa iẴ> . Đời sống trên thế gian này 
rõ là khốn khổ. Thà ta chết trên chiến trường còn hơn sống mà thất bại! 6 7 8 (9) 

Một vài Đạo Sĩ và Bà La Môn không thấy lao vào trận chiến này. Họ 
không biết hoặc củng không đi trên con đường Đạo Hạnh. 

Khi nhìn thấy đạo quân voi của Ma Vương dàn trận từ mọi phía, tôi tiến 
vào trận chiến. Ma Vương sẽ không điều khiển được tôi. Đạo quân của hắn, 
mà thế gian cùng với chư Thiên không thể chế ngự được, tôi đã triệt phá được 
bằng Tuệ của mình như là lấy đá đập bể cái bát chưa nung. 

Kiểm soát chặt chẽ dòng tư tưởng, và với chánh Niệm kiên cố vững 
chắc, ta sẽ đi bất định từ nơi này đến nơi khác, đào tạo nhiều môn đệ. 

Chuyên cần Tinh Tấn, quyết định, và thực hành Giáo Huấn của ta - 


6. Đói và khát; do sự tự nguyện nghèo khổ. 

7. Hoài nghi ở đây hàm ý là sự bất định về mục tiêu. Xem chương 37. 

8. Thời bấy giờ; trước khi ra trận người chiến sĩ cột trên ngọn giáo của mình chùm 
cỏ Munịa, tỏ rằng không bao giờ lùi bước trước quân địch. 

9. Sangãme me matam seỵyo - Yan-ce jĩve parãịito. 




CHƯƠNG 2 - CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ ị 9 


không quan tâm đến ngươi - những vị ấy sẽ đến nơi mà không còn đau khổ". 

Con Đường Giữa (Trung Đạo) 

Sau sáu năm tự bản thân kinh nghiệm, Đạo Sĩ Gotama đã Nhận thức 
chắc chắn rằng lối tu khổ hạnh không thể đem lại lợi ích, mặc dầu các 
triết gia và các Tu Sĩ thời bấy giờ quả quyết rằng đó là nếp sống tối cần 
thiết để đạt đến cứu cánh. Thấy rằng khổ hạnh chỉ làm giảm suy trí thức 
và mệt mỏi tinh thẩn, Ngài liền dứt khoát từ bỏ lối tu ấy, cũng như trước 
kia đã từ bỏ lối sống lợi dưỡng, chỉ làm chậm trễ tiến trình Phẩm Hạnh. 
Ngài hình thành một ý tưởng “Trung Dung” mà sau sẽ trở thành một 
trong những đặc điểm nổi bật của Giáo Lý của Ngài. 

Hổi tưởng lại khi còn thơ ấu, vào một buổi lẽ Hạ Điền kia, trong lúc 
vua cha và mọi người đang chăm chú cử hành các cuộc vui, thì Ngài đã 
ngồi thê nào dưới tàng bóng mát mẻ của một cây trâm, Tham Thiền, 
Nhập Định và đắc Sơ Thiển. 

Đó mới thật là con đường dẫn đến Giác Ngộ. 

Ngài nhận định rằng với tấm thân mòn mỏi không thể hoàn toàn 
sáng suốt, một sức khỏe thích nghi rất cần thiết để thành đạt tiên bộ 
tinh thần, nên quyết định không nhịn đói nữa mà dùng những vật thực 
thô, cả cứng và mềm. 

Năm vị Tu Sĩ thân tín bấy giờ lâu nay theo hầu cận với bao nhiêu hy 
vọng, nay thấy Ngài đột ngột thay đổi phương pháp tu tập như vậy thì 
lấy làm thối chí, bỏ đi Isipatana (Vườn Lộc Giả) và nói rằng: 

“Đạo Sĩ Cồ Đàm đã trở lại ưa thích xa hoa, đã ngừng cố gắng, và đã 
quay vê đời sống lợi dưỡng”. 

Trong lúc quyết định quan trọng như vậy, sự hỗ trợ bên ngoài 
thật vô cùng khẩn thiết. Chính ngay lúc ấy, những người bạn đổng tu 
lại bỏ ra đi. Nhưng Ngài không ngã lòng. Một mình, trong cảnh cô 
đơn, giữa chốn rừng sầu, các bậc vĩ nhân thường Chứng Ngộ những 
chần lý cao sâu thầm diệu và giải quyết được những vấn đề phức tạp, 
khó khăn. 

Sự Thật Hé Mở 

Sau khi độ một vài vật thực thô sơ, Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm) phục 
hồi sức khỏe và dễ dàng nhập Sơ Thiền ( Ịhãna ), tầng thiền mà Ngài 
đã thành tựu trong buổi thiếu thời. Rồi từ đó dần dần Ngài nhập Nhị 
Thiền rồi Tam và Tứ Thiển. Khi nhập Thiền, tầm Ngài an trụ hoàn toàn 



20 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


vững chắc vào một điểm, lắng dịu trong sáng như mặt gương lau 
chùi bóng láng, và mọi sự vật đều có thể phản chiếu một cách vô 
cùng trung thực. Rổi tư tưởng trở nên lắng dịu, tinh khiết, trong 
sạch, thoát khỏi Tham và bất hạnh, tùy phiền não, dễ uốn nắn, giác 
tỉnh, vững chắc và không thể lay chuyển, Ngài hướng tầm đến Tuệ 
Giác về "Hồi Nhớ Những Kiếp Quá Khứ” (Pubbenivãsãnussati Nãna, Túc 
Mạng Trí, tuệ hổi nhớ tiền kiếp). 

Ngài nhớ lại nhiều kiếp sống quá khứ như thê này: Đẩu tiên một kiếp, 
hai kiếp, rồi ba kiếp, rồi bốn, năm, mười, hai mươi, đến năm mươi, rồi một 
trăm, một ngàn, một trăm ngàn, rồi sự tiêu hủy của nhiều chu kỳ thê gian, 
rồi sự hình thành của nhiều chu kỳ thê gian, rồi cả hai, sự tiêu hủy và sự hình 
thành của nhiều chu kỳ thê gian. Ở đây Ngài tên gì, sanh trưởng trong gia 
đình nào, giai cấp nào, tính tình thế nào, vui thích và đau khổ thế nào, và 
chết cách nào. Từ cảnh ấy ra đi, Ngài tái sanh vào cảnh nào, có tên gì, sanh 
trưởng trong gia đình nào, giai cấp nào, tính tình thê nào, vui thích và đau 
khổ thê nào và chết cách nào. Rồi từ đó ra đi, tái sanh vào cảnh này. 

Như thế ấy Ngài hổi nhớ cách thức tái sanh và nhiều chi tiết về 
những kiếp sống quá khứ. 

Đầy, hẳn vậy, là Tuệ Giác Đầu Tiên mà Ngài Chứng Ngộ vào lúc 
canh một. 

Đã phá tan lớp Vô Minh có liên quan đến quá khứ, Ngài hướng Tâm 
Thanh Tịnh vể Tuệ "Tri Giác sự Diệt và Sanh của chúng Sanh” ( Cutủpapãta 
Nãna, Sanh Tử Trí). 

Với Tuệ Nhãn tinh khiết và siêu phàm, Ngài nhận thấy chúng sanh 
chết từ kiếp này tái sanh vào một kiếp sống khác. 

Ngài chứng kiến cảnh tượng kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, 
kẻ hạnh phúc người đau khổ, tất cả đều trải qua hiện tượng diệt và sanh, 
tùy hành vi tạo tác của mỗi người. 

Ngài biết rằng người này, do hành động, lời nói và tư tưởng Bất Thiện, 
nguyền rủa bậc Thiện Trí cao thượng, tin tưởng không Chần Chánh và 
có nếp sống của người Tà Kiến, sau khi thần hoại mạng chung, đã tái 
sanh vào những trạng thái bất hạnh. 

Ngài biết rằng những người kia, do hành động, lời nói và tư tưởng tốt 
đẹp, biết tôn trọng bậc Thiện Trí cao thượng, có đức tin Chân Chánh và 
có nếp sống của người có Chánh Kiến, sau khi thân hoại mạng chung, 
đã tái sanh vào những cõi Thiên an vui hạnh phúc. 



CHƯƠNG 2 - CHIẾN ĐẤU ĐỂ THÀNH ĐẠT ĐẠO QUẢ 21 


Như vậy, với Thiên Nhãn Minh, Ngài nhìn thấy sự chết đi và tái sanh 
của chúng sanh. 

Đầy, hẳn vậy, là Tuệ Giác thứ nhì mà Ngài Chứng Ngộ trong canh 
giữa. 

Đã phá tan lớp Vô Minh có liên quan đến tương lai, Ngài hướng Tầm 
Thanh Tịnh vể “Tuệ hiểu biết sự Chấm Dứt các Lậu Hoặc” (Ăsavakkhaỵa 
Nãna, Lậu Tận Trí) íl0) . 

Đúng với thực tại, Ngài Nhận thức: “Đầy là Khổ Não”, “đây là 
Nguyên Nhân của Khổ Não”, “Đầy là sự Diệt các Khổ Não”. “Đầy là 
Con Đường đưa đến sự Diệt các Khổ Não”. 

Cùng một thế ấy ; đúng với thực tại Ngài nhận định: “Đây là Lậu 
Hoặc”, “Đầy là Nguyên Nhân của các Lậu Hoặc", “Đầy là sự Diệt các 
Lậu Hoặc”, “Đây là Con Đường đưa đến sự Diệt các Lậu Hoặc”. 

Nhận thức như thế, lĩnh hội như thế, tầm Ngài Giải Thoát ra khỏi 
Dục Lậu (sự ngâm chìm trong lục dục của cõi Dục), Hữu Lậu (sự ngâm 
chìm trong mong muốn sanh vào cõi Sắc và Vô Sắc) và Vô Minh Lậu (sự 
ngâm chìm trong cách không nhận biết pháp Giải Thoát như Tứ Thánh 

Đế...). 

Được Giải Thoát, Ngài biết rằng: “Ta đã được Giải Thoát”'' 1 ' và Ngài 
Nhận thức: “Tái sanh đã chấm dứị đời sống Phạm Hạnh đã được viên 
mãn, đã làm xong những việc cần phải làm, không còn trở lại trạng thái này 

nữa"S l2 ì 

Đầy là Tuệ Giác thứ ba mà Ngài Chứng Ngộ trong canh cuối. 

Vô Minh đã được xua tan và Trí Tuệ phát sanh; bóng tối đã tan và 
ánh sáng xuất hiện. 




10. Ãsava (Lậu Hoặc) là những Pháp mà như dòng chảy không gián đoạn theo 
tận cho đến các cảnh giới cao nhất đối với các cõi; hay cho đến trạng thái Gotrabhủ 
(chuyển tộc) đối với Lộ Trình Tâm. Có bốn Pháp Lậu là: Dục Lậu ( Kãma ); Hữu Lậu 
(.Bhava ); Tà Kiến Lậu ( Ditthi ) và Vô Minh Lậu (. Avijjã ). Đoạn kinh này chỉ đề cập đến 
ba Pháp Lậu Hoặc mà thôi. Ở đây Bhava hay Hữu có nghĩa là ý muốn tái sanh vào những 
cõi Sắc và Vô Sắc ( Rủpa và Arũpa Bhava ). 

11. Vỉmutto'smỉ. 

12. Khinãjãtij vusitam brahmacariỵamj katam karaniyam nãparam itthattãyati. 





22 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 3 

ĐẠO QUẢ PHẬT 

“Các Đấng Như Lai chỉ là những vị Thầy.” 

— Kinh Pháp Cú 276 

Sau cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài sáu năm đằng đẵng, 
không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của một 

o o o • • o 

năng lực siêu phàm nào, đơn độc một mình và chỉ nương nhờ nơi nỗ lực 
của chính mình, Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm), lúc ấy ba mươi lăm tuổi, 
tận diệt mọi Kiết Sử, chấm dứt mọi tiến trình của Ái và thấy rõ chư 
Pháp theo thực tính như vậy bằng Tuệ Trực Giác của Ngài, đã trở thành 
một vị Phật (Buddha ), đấng Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc Toàn Giác. 
Kể từ ngày ấy, Ngài được gọi là Đức Phật Gotama (Cồ Đàm - Buddha 
GotamaỴ l \ một trong chuỗi dài những vị Phật đã xuất hiện trong quá 
khứ và sẽ xuất hiện trong tương lai. 

Không phải khi sanh ra Ngài đã là Phật, mà Ngài trở thành Phật do 
sự nỗ lực của mình. 

Đặc Điểm Của Đức Phật 

Pãli ngữ Buddha (Phật) xuất nguyên từ căn “Budh”, là hiểu biết hay tỉnh 
giác. Ngài được gọi là Btiddha (Phật) vì Ngài hiểu biết đầy đủ Bốn Chần 
Lý Cao Qụý (Tứ Thánh Đê / Tứ Diệu Đế), Ngài đã thức tỉnh khỏi giấc 
ngủ Vô Minh. Chẳng những hoàn toàn thấu triệt, mà Ngài còn có đủ khả 
năng truyền bá Giáo Lý và khai sáng cho những người khác nên cũng gọi 


1. Hàng tín đồ gọi Ngài là Đức Phật ( Buddha ), Đức Thê Tôn ( Bhagavã ), Đức 
Thiện Thệ ( Sugata ), v.v... Những người ở đạo khác gọi Ngài là Tôn Giả Gotama (Cổ 
Đàm - Bho Gotama), Sa Môn Gotama (Cồ Đàm, Samana Gotamà), v.v... Khi để cập 
đến mình, Đức Phật dùng danh từ “Như Lai” ( Tathãgata ) có nghĩa là “người đã đến 
như vậy”, “người đã ra đi như vậy". 




CHƯƠNG 3 - ĐẠO QUẢ PHẬT 23 


là Sammã Sambuddha (Chánh Đẳng Chánh Giác) - bậc hoàn toàn Giác 
Ngộ - để phân biệt với chư Phật Độc Giác (Paccekabuddha - Phật đơn độc) 
chỉ thấu triệt Giáo Lý mà không thể khai sáng cho kẻ khác, tự giác nhưng 
không thể giác tha. 

Trước khi thành đạt Đạo Quả Phật, Ngài được gọi là Bổ Tát 
( BodhisattaỴ 2 3 4 \ có nghĩa là người có nguyện vọng đạt được trạng 
thái Giác Ngộ. 

Mỗi nguyện vọng Giác Ngộ phải trải qua thời kỳ Bổ Tát, một thời 
kỳ tích cực trau dồi và phát triển những Phẩm Hạnh: Bố Thí, Trì Giới, 
Xuất Gia, Trí Tuệ, Tinh Tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, Lòng Từ 
và Lòng Xả. 

Trong một thời kỳ chỉ có một đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. Cũng 
như có những loại cây, trọn đời chỉ trổ ra một bông, một hệ thống thê 
gian ( lokadhãtu , kiếp trái đất) chỉ có một đấng Chánh Đẳng Chánh 
Giác. 

Đức Phật là chúng sanh duy nhất, là nhân vật hy hữu, chỉ thật lầu 
mới có thể xuất hiện trên thê gian, vì lòng Bi Mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích 
và hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại. Tôn vinh Ngài là “Acchariya 
manussa” vì Ngài là một con người kỳ diệu lạ thường. Tôn vinh Ngài 
là “Amatassa dãtã” vì Ngài đã ban bố tình trạng bất diệt. Tôn vinh 
Ngài là “Varado” vì Ngài là người đã ban bố tình thương tinh khiết 

1 ạ' ể np / m_ Ạ li Ạ_ _ Ạ 1 ạ' l _\ /^*1_ Ạ Ỵ _ _ • Ạ 1 ạ' l /n ~ _ _ 4 A _• 1 

nhat, Irí iuệ thâm sâu nhãt và Chân Lý cao siêu nhat. Cũng tôn vinh 
Ngài là “ Dhammassãmi” vì Ngài là Pháp Vương, Chúa của Giáo Pháp 
(Dhamma). 

Như chính bản thân Đức Phật dạy, Ngài là: 

“Đấng Như Lai (Tathãgata), bậc ứng Cúng (Ảraham), đấng chánh 
Đẳng Chánh Giác (Sammã Sambuddha), người đã thành lập ra con đường 
chưa được thành lập, đã sáng tạo con đường chưa được sáng tạo , đã công bổ 
con đường chưa được công bố, người đã hiểu biết con đường, người đã mục 
kích con đường, người đã Nhận thức con đường” A> . 

Không có vị thầy nào dạy cho sự Giác Ngộ của Ngài, “Na me ãcariyo 
atthi” ÍAÌ , “ta không có một Đạo Sư", là chính lời của Đức Phật. Ngài có 


2. Sanskrit: Bodhisatva. Xem chương 40 và 41. 

3. Samỵutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, phần 3, trang 66; Kindred Sayings, phần 
3, tr. 58. 

4. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Ariyapariyesana Sutta, số 26. 




24 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


học với những vị thầy để hiểu biết thế gian Pháp 151 nhưng để đến tầng 
Siêu Thế thì không. Chính Ngài tự lực thành đạt Trí Tuệ trực giác. 

Nếu Đức Phật đã nhờ một vị thầy hay một hệ thống tín ngưỡng nào 
như Ân Độ Giáo chẳng hạn - tôn giáo mà Ngài đã trưởng thành trong 
ấy - để phát triển Trí Tuệ siêu phàm, thì ắt Ngài không thể tự gọi là "Đạo 
Sư vô song' (aharn satthã anuttaroỴ 5 6 \ Trong bài Pháp đầu tiên, Ngài tuyên 
bố rằng ánh sáng đã rọi rõ cho Ngài trong những việc chưa từng được nghe. 

Trong những ngày đầu tiên sau khi Xuất Gia tầm đạo, Ngài cố tìm 
đến sự hướng dẫn của những vị thầy lỗi lạc nhất thời bấy giờ, nhưng 
trong Giáo Huấn của các vị thầy này không tìm thấy được điều mong 
mỏi. Tình thê bắt buộc Ngài phải tự mình tìm và cố gắng đạt đến Chân 
Lý. Và Ngài đã tìm ra Chần Lý bên trong Ngài. Ngài theo dõi đến tận 
mức thầm sầu nhất của dòng tư tưởng, và Chứng Ngộ Chần Lý cùng 
tột, chưa bao giờ từng được nghe và chưa từng được biết. Tuệ Giác phát 
sanh từ bên trong và rọi sáng những sự vật mà trước kia Ngài chưa từng 
nghe thấy. 

Vì Ngài đã thấu triệt tất cả những gì cần được biết và đã nắm được 
cái chìa khóa mở cửa vào mọi kiến thức, nên tôn Ngài là Sabbanííũ, bậc 
Toàn Giác. Đó là Trí Tuệ siêu phàm mà Ngài đã dày công trau dổi, trải 
qua vô lượng tiền kiếp. 

Phật Là Ai? 

Ngày nọ có người theo đạo Bà La Môn tên Dona, nhân khi thấy dấu 
chần của Đức Phật in dưới cát có những đặc điểm lạ thường, đến gần 
Ngài và hỏi: 

- Phải chăng Ngài là một vị Thiên (Deva)? 

- Không, quả thật tôi không phải là một vị Thiên. 

- Vậy phải chăng Ngài là một nhạc công trong cõi Thiên (Gandhabba)? 

- Không, tôi không phải là một nhạc công trong cõi Thiên. 

- Vậy Ngài là quỷ Dạ Xoa (Yakka) chăng? 

- Không, quả thật tôi củng không phải là quỷ Dạ Xoa (Yakka). 

- Như thế chắc Ngài là người? 

- Không, quả thật tôi củng không phải là người. 

- Vậy, xin cho biết Ngài là ai ? 


5. Như Kondaũna, Aỉãra Kalama, uddaka Rãmaputta, v.v... 

6. Majjhima Nikãỵa, Trung Bộ Kinh; KinhAriỵapariyesana Sutta, số 26. 





CHƯƠNG 3 - ĐẠO QUẢ PHẬT 25 


Đức Phật trả lời rằng Ngài đã tận diệt những Kiết Sử, vốn tạo điểu 
kiện để tái sanh là một vị Thiên, Gandhabba, Yakka hay người, và thêm: 

“Như hoa sen , đẹp đẽ và dễ mêh, 

Không Ô Nhiễm bùn dơ nước đục, 

Giữa đám bụi trân, ta không vướng chút bợn nhơ. 

Như vậy, Ta là Phật”. <7> 

Đức Phật không hề tự xưng là hiện thần ( avatãra ) của Thần Vishnu, 
một Thần Linh Ân Độ Giáo mà kinh Bhagavad Gĩtã đã ca ngợi một cách 
huyền diệu, sanh ra để bảo vệ sự Chần Chánh, tiêu diệt tội lỗi để thiết 
lập và củng cố Đạo Lý ( Dharma ). 

Theo lời dạy của Đức Phật thì có hằng hà sa số chư Thiên ( Dcva , 
cũng gọi là những vị Trời) - cũng là hạng chúng sanh, còn phải chịu sanh 
tử Luân Hồi - nhưng không có một Thần Linh tối thượng, với quyền lực 
Siêu Thế, kiểm soát vận mạng con người, xuất hiện trên thê gian từng 
lúc, dùng hình thức người làm phương tiện.® 

Đức Phật cũng không bao giờ tự gọi là “Đấng Cứu Thể' có quyền 
năng cứu vớt kẻ khác bằng chính sự cứu rỗi của mình. Ngài thiết tha 
kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo dấu chần Ngài không nên ỷ lại nơi 
người khác mà phải tự mình Giải Thoát lấy mình, bởi vì cả hai trong 
sạch và bợn nhơ, cũng đều tùy thuộc nơi chính mình. Ta không thể trực 
tiếp làm cho ai trong sạch hay Ô Nhiễm.® 

Để minh định rõ ràng mối tương quan của Ngài đối với hàng môn 
đệ và để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện tự mình nhận lãnh trọn 

• • X • ơ • • • • • 

vẹn trách nhiệm và tự mình nỗ lực kiên trì, Đức Phật minh bạch dạy 

• •• • / • 9 9 ỵ 

rằng: 

“Các con phải tự mình nỗ lực. Các đấng Như Lai chỉ là Đạo Sư”/ 7 8 9 10) 
Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phương pháp mà ta có thể 
nương theo đó để tự Giải Thoát ra khỏi mọi khổ đau và thành tựu mục 
tiêu cứu cánh. Điều đó để lại cho Môn Đổ niềm tin về con đường, là 

7. Graduaỉ Sayings, phần 2, tr. 44-45. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, phần 
2, tr. 37. 

8. Tuy nhiên, có những vị Đạo Sư Ấn Độ Giáo, để khuyến dụ người Phật Tử theo 
tôn giáo mình, đã sai lầm gọi Đức Phật là hiện thân của một Thần Linh Ấn Độ Giáo, 
điều mà Đức Phật đã bác bỏ từ lúc còn tại tiền. 

9. Pháp Cú, 165: Trong sạch hay Ô Nhiễm đều tùy nơi ta. Không ai làm cho người 
khác trong sạch được. 

10. Pháp Cú, 276. 




26 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


những người muốn thoát khỏi cuộc sống khốn khó đi theo. 

“Ỷ lại nơi kẻ khác để Giải Thoát cho mình là tiêu cực. Nhưng đảm đang 
lãnh lấy trách nhiệm, chỉ tùy thuộc nơi mình để tự Giải Thoát, quả thật là 
tích cực”. 

Tùy thuộc nơi người khác là đem tất cả cố gắng của chúng ta ra quy 
hàng. 

“Hãy tự xem con là hải đảo của con. Hãy tự xem con là nương tựa của 
con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác!" iUÌ 

Các lời lẽ có rất nhiều ý nghĩa kia mà Đức Phật đã dạy trong những 
ngày sau cùng của Ngài quả thật mạnh mẽ, nổi bật và cảm kích. Điều 
này chứng tỏ rằng cố gắng cá nhân là yếu tố tối cần để thành tựu mục 
tiêu. Tìm sự cứu rỗi nơi những nhân vật hảo tầm có quyển năng cứu thê 
và khát khao ham muốn hạnh phúc ảo huyền xuyên qua những lời van 
vái nguyện cầu vô hiệu quả và nghi thức cúng tế vô nghĩa lý, quả thật là 
thiển bạc và vô ích. 

Đức Phật là một người như chúng ta. Ngài sanh ra là một con người, 
sống đời sống con người, và từ giã cõi đời như một con người. Mặc dầu 
là người, nhưng Ngài đã trở thành một người phi thường, một bậc siêu 
nhân, do những cá tính đặc biệt duy nhất của Ngài. Đức Phật đã ân cần 
nhắc nhở nhiều lần như vậy và không có điểm nào trong đời sống hoặc 
trong lời dạy của Ngài để chúng ta lầm hiểu rằng Ngài là một nhân vật 
vô sanh bất diệt. Có lời phê bình rằng lịch sử nhân loại, không hề có vị 
giáo chủ nào “phi Thần Linh hơn Đức Phật , tuy nhiên, củng không có vị 
nào có đặc tánh Thần Linh hơn Đức Phật”. (n> 

Trong thời Ngài còn tại thế, Đức Phật chắc chắn được hàng tín đồ 
hết lòng tôn kính, nhưng không bao giờ Ngài tự xưng là Thần Linh. 

Tánh Cách Vĩ Đại Cùa Đức Phật 

• • 

Sanh ra là một con người, sống đời sống con người, Đức Phật thành 
đạt trạng thái tối thượng của sự toàn thiện, Đạo Qụả Phật, do sức kiên 

• • ^7 • ^7 • • / • • / 

trì nỗ lực cá nhân. Nhưng Ngài không dành giữ sự liễu ngộ siêu phàm 
cho riêng mình mà công bố trước thế gian rằng tâm có khả năng và oai 
lực bất khuất. Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài là người duy nhất 


11. Dĩgha Nikãya, Trường Bộ Kinh, Mahãparinibbãna Sutta - Kinh Đại Vô Dư Níp- 
bàn / Đại Bát Niết Bàn (từ chỉ dùng riêng cho sự Níp-bàn hoàn toàn của Đức Phật). 

12. Dwight Goddard - Buddhist Bible, trang 20. 





CHƯƠNG 3 - ĐẠO QUẢ PHẬT 27 


đắc Quả Phật, VÌ Đạo Qụả Phật không phải là ân huệ đặc biệt dành 
riêng cho một cá nhân tốt phước nào đã được chọn trước. 

Thay vì đặt trên con người một Thẩn Linh vạn năng vô hình và cho 
con người một địa vị khép nép rụt rè, Đức Phật chứng minh rằng con 
người có thể thành đạt Trí Tuệ cao siêu và Đạo Quả Tối Thượng do sự 

o • • • • o 

cố gắng của chính mình. Và như vậy, Đức Phật nâng cao phẩm giá con 
người. Ngài dạy rằng muốn thoát ra khỏi vòng trầm luân Phiền Não, 
chính ta phải tự mình gia công cố gắng chớ không phải phục tùng, tùy 
thuộc nơi một Thần Linh, hay một nhân vật nào làm trung gian giữa ta 
và vị Thần Linh ấy. 

Trong thế gian ngã chấp, lấy mình làm trung tâm của vũ trụ và chạy 
theo quyền thế, Đức Phật dạy chúng ta lý tưởng cao quý của sự Phục Vụ 
bất cầu lợi. Ngài chống đối tệ nạn phần chia giai cấp trong xã hội - chỉ 
làm trở ngại mức độ tiến hóa của loài người - và ủng hộ cơ hội bình đẳng 
giữa người và người. Ngài tuyên bố rằng cánh cửa Giải Thoát phải rộng 
mở cho tất cả mọi người, ai cũng như ai, dầu cao thấp, sang hèn, đạo 
đức hay tội lỗi, nếu người ấy cố công cải thiện nếp sống, hướng về con 
đường trong sạch. Ngài nâng đỡ giá trị của người phụ nữ, lúc bấy giờ bị 
xã hội khinh thường, không những bằng cách nâng phẩm giá của người 
đàn bà lên đúng tấm quan trọng, mà còn thành lập nghi thức tôn giáo 
đầu tiên cho hàng phụ nữ. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, 
Ngài đứng lên cố gắng đánh đổ chê độ mua bán người làm nô lệ. Ngài 
bãi bỏ phong tục đem những con vật xấu số ra giết để cúng tê Thần Linh 
và nới rộng Tâm Từ, bao trùm luôn cả loài thú. 

Không bao giờ Đức Phật cưỡng bách tín đổ phải làm nô lệ cho Giáo 
Lý của mình hay cho chính mình. Những ai bước theo dấu chần Ngài 
đều được tự do tư tưởng. Ngài khuyên dạy hàng môn đệ không nên 
nhắm mắt chấp nhận những lời của Ngài chỉ vì kính nể, tôn trọng, mà 
phải xem xét, nghiên cứu, suy ngẫm cẩn thận cũng như người Trí Tuệ 
muốn thử vàng, phải “đốt, cắt và chà vào đá”. 

Đức Phật nâng đỡ những bà mẹ bạc phước như Patãcãrã và 
Kisãgotamĩ bằng những lời khuyên lơn an ủi. Ngài tự tay chăm sóc 
những người bệnh hoạn cô đơn như Putigatta Tissa Thera. Ngài giúp 
đỡ người nghèo đói và bị bỏ rơi, không nơi nương tựa như Rajjumãlã 
và Sopăka và giải cứu những vị này khỏi phải chết oan thê thảm. Đức 
Phật nâng cao đời sống đạo đức của hạng người tội lỗi sát nhân như 
Angulimãla và hạng gái giang hổ hư hỏng như Ambapãli. Ngài khuyến 



28 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


khích kẻ yêu, đoàn kết người chia rẽ, đem ánh sáng đến cho người Vô 
Minh tăm tối, dắt dẫn kẻ mê muội lầm đường, nâng đỡ người thấp kém 
và tăng cao phẩm giá người cao quý. Người nghèo, người giàu, người 
lương thiện và người tội lỗi, tất cả đều quý mến Ngài như nhau. Những 
bậc vua chúa tàn bạo độc tài và những vị minh quân chánh trực, những 
hoàng tử vinh quang hiển hách và những người sống cuộc đời tối tăm, 
không ai biết đến, những nhà triệu phú giàu lòng quảng đại, những vị 
keo kiết bỏn xẻn, những học giả khiêm tốn và những người kiêu căng 
tự đắc, hạng gái giang hồ, hạng người làm nghề bẩn thỉu, hạng sát nhân, 
hạng người thường bị khinh bỉ, tất cả đều được hưởng những lời khuyên 
dạy đầy Trí Tuệ và Từ Bi của Đức Phật. Gương lành cao quý của Ngài là 
nguổn gợi cảm, là niềm khích lệ cho tất cả. Ngài là vị Đạo Sư giàu lòng 
Bi Mẫn và rộng lượng khoan hổng hơn tất cả. 

Ý chí sắt đá, Trí Tuệ cao siêu, lòng Bi Mẫn vô biên, đức Vị Tha Phục 
Vụ, sự thoát ly chưa từng có, đời sống gương mẫu, những phương pháp 
toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để truyền bá Giáo Lý, và sự thành công 
tối hậu của Ngài - tất cả những yếu tố ấy đã khiến một phần năm nhân 
loại tôn thờ Ngài là vị giáo chủ siêu việt nhất tự cổ chí kim. 

Để tỏ lòng kính ngưỡng thâm sâu của mình đối với Đức Phật, Sri 
Radhakrishnan viết: 

“Nơi Đức Phật Gotama (Cồ Đàm) ta nhận thấy một tinh hoa toàn 
thiện của người phương Đông Ảnh hưởng của Ngài trong tư tưởng và đời 
sống nhân loại là một kỳ công hy hữu, cho đến nay không thua kém ảnh 
hưởng của bất cứ vị giáo chủ nào trong lịch sử. Mọi người đều sùng kính, tôn 
Ngài là người đã dựng nên một hệ thống tôn giáo vô cùng cao thâm huyên 
diệu. Ngài thuộc vê lịch sử tư tưởng thế giới. Ngài là kết tinh của người Thiện 
Trí bởi vì, đứng về phương diện trí thức, chắc chắn Ngài là một trong những 
bậc vĩ nhân cao thươnợ nhất của lịch sử”S n) 

• • o • 

Trong quyển Three Greatest Men in History, nhà học giả H. G. Wells 
ghi nhận như sau: 

“Nơi Đức Phật ta thấy rõ ràng là một con người giản dị có Tâm Đạo 
nhiệt thành, một mình tự lực phát huy ánh sáng tươi đẹp, một nhân vật 
sống, một con người như mọi người chớ không phải một nhân vật thần thoại 
ẩn hiện trong nhiêu truyền thuyết hoang đường. Ngài cũng ban bố cho nhân 
loại lời kêu gọi có tính cách phổ thông. Bao nhiêu quan niệm của thế hệ tân 


13. Gautama The Buddha, trang 1. 




CHƯƠNG 3 - ĐẠO QUẢ PHẬT 29 


thời đều tương hợp với Giáo Lý ấy. Đức Phật dạy rằng tất cả những gian lao 
sầu khổ và bất hạnh trong đời đều do lòng ích kỷ sanh ra. Trước khi có thể 
trở nên vâng lặng, con người cần phải ngừng sống cho giác quan mình. Rồi 
từ đó) vượt lên trên tất cả mọi người) Ngài sống cuộc đời siêu nhiên. Năm 
trăm năm trước chúa christ (Ki-tô), xuyên qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, 
Phật Giáo đã kêu gọi con người nên tự quên mình. Đứng vê một vài phương 
diện, giữa ta (là người Ầu) và những nhu cầu của chúng ta và Phật Giáo, 
có nhiều quan điểm gần nhau. Đối với tẩm quan trọng của con người trong 
sự Phục Vụ, Ngài tỏ ra sáng suốt hơn, và đối với vấn đề trường tồn bất hoại 
của kiếp nhân sinh, Ngài ít lúng túng trong biện thuyết mập mờ hơn chúa 

Ki-tô”. 

Thi sĩ Tagore tôn Ngài là bậc vĩ nhân cao quý nhất trên thế gian. 

Một triết gia người Đan Mạch, ông Fausboll, tán dương Đức Phật 
với những lời lẽ như sau: 

“Càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài”. 

Một tín đồ từ tốn của Đức Phật sẽ nói: 

“Càng hiểu biết Ngài, tôi càng quý mến Ngài. Càng quý mến Ngài, tôi 
càng hiểu biết Ngài”. 





30 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 4 

SAU KHI THÀNH ĐẠO 


“Trên thế gian, không Ái ỉà hạnh phúc.” 

— udãna 


Trong buổi sáng, ngay trước ngày Thành Đạo, lúc Bổ Tát ngổi dưới 
gốc cây cổ thụ Ajapãla gần cội Bồ Đề, thì có một bà giàu lòng quảng đại 
tên Sujãtã thình lình dâng đến Ngài món cơm sữa bổ dưỡng mà bà đã 
cất công tự tay tỉ mỉ làm lấy. Sau khi thọ xong bữa ăn có nhiều chất dinh 
dưỡng ấy, Đức Phật nhịn đói luôn suốt bảy tuấn nhật, trải qua thời gian 
yên lặng để suy niệm sâu, dưới gốc cầy Bổ Đề và những khu vực xung 
quanh đó. 

BẢY TUẦN LỄ 
Tuần Lễ Đẩu Tiên 

Suốt thời gian bảy ngày đầu tiên sau khi Thành Đạo, Đức Phật ngồi 
không lay động dưới tàn cây Bồ Để (1) 2 để Chứng nghiệm Hạnh Phúc 
Giải Thoát ( Vimutti Sukha, ví dụ như Quả Vô Sanh / A La Hán). Trong 
đêm cuối tuần, Ngài xuất Thiển và suy niệm về Liên Quan Tương Sinh 
(Tùy Thuộc Sanh Khởi, Thập Nhị Nhân Duyên, Paịicca SamuppãdaỴ 11 
theo chiều thuận như sau: “Khi cái này (nguyên nhân) có, thì cái kia (kết 
quả) có Ị với sự phát sanh của cái này (Nhân), cái kia (Quả) phát sanh”. 

- Tùy thuộc nơi Vô Minh (aviịịã), Hành (sankhãrã) Thiện và Bất 
Thiện phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Hành, Thức ( vinnãna ) phát sanh. 

1. Bổ Để là cội cây trứ danh thuộc loại Pipal, tạiBuddha Gayã (Bổ Để Đạo Tràng), 
miền Bắc xứ Ấn Độ, đã che mưa đỡ nắng cho Đức Phật trong khi Ngài chiến đấu để 
thành đạt Đạo Quả. 

2. Xem chương 25. 




CHƯƠNG 4 - SAU KHI THÀNH ĐẠO 31 


- Tùy thuộc nơi Thức, Danh-Sắc ( nãma-rũpa ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Danh-Sắc, Lục Xứ ( saịãyatana ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Lục Xứ, Xúc ( phassa ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ ( vedanã ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Thọ, Ái ( tanhã ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Ái, Thủ ( upãdãna ) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (bh ava) phát sanh. 

- Tùy thuộc nơi Hữu, có Sanh ( ịãti ). 

- Tùy thuộc nơi Sanh ( jãti ), phát sanh Lão ( jarã ), Tử ( marana ), 
Sầu Não ( soka ), Ta Thán ( parideva ), Khổ ( dukkha ), Buồn Phiền 
(| domanassa ) và Thất Vọng ( upãyãsa ). 

Toàn thể khối Khổ phát sanh như thê ấy. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thê Tôn đọc lên 
bài kệ hoan hỷ như sau: 

“Quả thật vậy, khi các chân Lý trở nên rỏ ràng đến bậc Bà La Môn 
(Brãhmana ) 131 đã kiên trì cố gắng và suy Niệm thâm sầu, bao nhiêu hoài 
nghi đểu tan biến vì vị này đã thấu triệt chân Lý cùng với các nguyên nhân”. 

Vào canh giữa trong đêm, Đức Phật suy niệm về Liên Quan Tương 
Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) theo chiều ngược như sau: “Khi Nhân 
này không còn thì Qụả này củng không còn} với sự chấm dứt của Nhân này, 
Quả này củng chấm dứt”. 

- Với sự chấm dứt của Vô Minh, Hành chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Hành, Thức chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thức, Danh-Sắc chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Danh- Sắc, Lục Xứ chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Lục Xứ, Xúc chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Xúc, Thọ chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thọ, Ái chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Ái, Thủ chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Thủ, Hữu chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Hữu, sanh chấm dứt. 

- Với sự chấm dứt của Sanh, Lão, Tử, Sầu Não, Ta Thán, Khổ, Buổn 


3. Brahmin là một danh từ có nghĩa “người có học kinh Phệ Đà", hàm ý người Tu Sĩ 
Bà La Môn. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ này với nghĩa "người đã xa lánh mọi điều 
xấu xa tội ỉõi”, một Thánh Nhân. Trong sách này, danh từ “Brãhmana” được dùng để chỉ 
một Thánh Nhân, và danh từ “Brahmin” có nghĩa là một người thuộc giai cấp Bà La Môn. 




32 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


Phiền và Thất Vọng chấm dứt. 

Như thế ấy, toàn thể khối Khổ chấm dứt. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thê Tôn đọc lên 
bài kệ hoan hỷ như sau: 

“Quả thật vậy, khi các chân Lý trở nên rỏ ràng đến bậc Bà La Môn 
(Brãhmana) đã kiên trì cố gắng và suy Niệm thâm sâu, bao nhiêu hoài nghi 
đểu tan biến vì vị này đã thấu triệt sự tận diệt các nguyên nhân”. 

Đến canh ba, Đức Thế Tôn suy Niệm về Pháp "Liên Quan Tương 
Sinh” theo chiều thuận và chiều nghịch như sau: “Khi Nhân này có, thì 
Quả này có; với sự phát sanh của Nhân này, Quả này phát sanh. Khi Nhân 
này không có thì Quả này không có; với sự chấm dứt của Nhân này, Quả 
này chấm dứt”. 

- Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành phát sanh, v.v... 

Như thê ấy, toàn thể khối Đau Khổ phát sanh. 

- Với sự chấm dứt của Vô Minh, Hành chấm dứt, v.v... 

Như thê ấy, toàn thể khối Đau Khổ chấm dứt. 

Lúc bấy giờ đã thấu hiểu ý nghĩa của điều này, Đức Thê Tôn đọc lên 
bài kệ hoan hỷ như sau: 

“Quả thật vậy, khi các chân Lý trở nên rỏ ràng đến bậc Bà La Môn 
(Brãhmana) đã kiên trì cố gắng và suy niệm thâm sâu, thì Ngài vững 
vàng phá tan vây cánh của Ác Ma củng như ánh sáng thái dương phá tan 
đêm tối và rọi sáng bầu trời”. 

Tuần Thứ Nhì 

Tuần lễ thứ nhì trải qua một cách bình thản, nhưng trong sự yên 
lặng ấy, Đức Phật đã ban truyền cho thế gian một bài học luân lý quan 
trọng. Để tỏ lòng tri ân sầu xa đối với cây Bổ Để vô tri vô giác đã che 
mưa đỡ nắng cho Ngài suốt thời gian chiến đấu để thành đạt Đạo Quả, 
Ngài đứng cách một khoảng xa để chăm chú nhìn cây Bổ Đề trọn một 
tuần không nháy mắt/ 4 ) 

Noi theo gương lành cao quý và để kỷ niệm sự thành công vẻ vang, 
hàng tín đồ của Đức Phật đến ngày nay vẫn còn tôn kính, chẳng những 
chính cây ấy mà đến các cầy con, cháu của cây ấy/ 5 ) 

4. Vể sau, chính nơi Đức Phật đứng trọn một tuần lẽ để nhìn cầy Bổ Để, vua Asoka (A 
Dục) có dựng lên một bảo tháp kỷ niệm gọi là Animisalocana Cetiya, đến nay vẫn còn. 

5. Một nhánh, chiết từ phía tay mặt của cầy Bổ Để nguyên thủy này được Ni Sư 
Sanghamittã Therĩ đem từÂn Độ sang Tích Lan (Sri Lanka ) và Vua Devãnampiyatissa 






CHƯƠNG 4 - SAU KHI THÀNH ĐẠO 33 


Tuần Thứ Ba 

Vì Đức Phật không rời nơi trú ngụ mà vẫn còn quanh quấn ở cội Bổ 
Đề nên chư Thiên lúc bấy giờ còn nghi ngờ, không biết Ngài đã đắc Quả 
Phật chưa. Đức Phật đọc được tư tưởng ấy dùng oai lực Thẩn Thông tạo 
một ‘'đường kinh hành hằng ngọc” (ratana cankamana ) và đi lên đi xuống 
thiền hành suốt trọn tuần. 

Tuân Thứ Tư 

Trong tuần lẽ thứ tư, Đức Phật ngự trong “bảo cung” ( ratanaghara , 
cái phòng bằng ngọc, trong ý nghĩa “cái phòng quý báu”) để suy Niệm về 
những điểm phức tạp của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma, Pháp cao siêu ) í6 > . 
Kinh sách ghi nhận rằng khi Ngài suy tưởng về Vị Trí ( Patthãna ), bộ 
luận thứ bảy của Tạng Vi Diệu Pháp, Tâm và Thân Ngài trở nên hoàn 
toàn Thanh Tịnh và do đó phát tỏa ra một vầng hào quang sáu màu^v 

Tuần Thứ Năm 

Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngổi dưới cội Ajapãla trứ danh, 
Chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát ( vimutti sukha). Vào cuối tuần, 
khi Ngài xuất ra khỏi trạng thái Siêu Thê ấy có một vị Bà La Môn kiêu 
mạn (huhunka j ãkita) đến gần chào hỏi theo lễ nghi rồi nói: “Này Tôn 
giả Gotama (Cồ Đàm), đứng vê phương diện nào ta trở thành một Bà La 
Môn (Brãhmana) và những điêu kiện nào làm cho ta trở thành Bà La 

Môn r. 

Để trả lời, Đức Phật đọc lên bài kệ: 

“Bà La Môn (Brãhmana) đó là người đã xa lánh mọi điều xấu xa 
tội lỗi, không còn Kiêu Mạn (huhunka), đã thoát khỏi các Kiết Sử, tự chủ, 
thông suốt bằng Tuệ và đã chân chánh sống đời Phạm Hạnh thiêng 
liêng, người ấy được coi là Bà La Môn (Brãhmana). Đối với người ấy 
không còn có sự bồng bột, dầu ở nơi nào trên thế gian”. (íi> 

Theo Bản Chú Giải Túc Sanh Truyện, cũng trong tuần lễ này, ba 
người con gái của Ma Vương - Tanhã, Arati và Rãga (g) - cố gắng lấy nhan 


trồng tại Anurãdhapura, cố đô xứ Tích Lan. Cây này vẫn còn sum suê tươi tốt. 

6. Vì lẽ ấy, nơi này được gọi là Ratanaghara, bảo cung. 

7. Sáu màu là: xanh dương ( nĩla ), vàng ( pĩta ), đỏ ( ỉohita ), trắng ( odãta ), cam 
(Maũịettha) và thứ sáu là năm màu pha lẫn ( pabhassara ). 

8. Udảna, trang 1. 

9. Ba người này không thê là hiện thân ba dục vọng vì việc này xảy ra sau khi Đức 




34 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


Sắc quyến rũ Đức Phật, nhưng thất bại. 

Tuần Thứ Sáu 

Từ cây Ajapãla Đức Phật sang qua cây Mucalinda và ngự tại đầy một 
tuần lẽ để Chứng nghiệm Hạnh Phúc Giải Thoát. Bỏng nhiên có một 
trận mưa to kéo đến. Trời sẫm tối dưới lớp mây đen nghịt và gió lạnh 
thổi suốt nhiều ngày. 

Vào lúc ấy Mucalinda, mãng xà vương, từ ổ chun ra, uốn mình quấn 
xung quanh Đức Phật bảy vòng và lấy cái mỏ to phùng lớn mang che 
trên đầu Ngài. Nhờ vậy mà mưa to gió lớn không động đến thần Đức 
Phật. Đến cuối ngày thứ bảy, thấy trời quang mây tạnh trở lại, Mucalinda 
tháo mình trở ra và bỏ hình rắn, hiện thành một thanh niên, chấp tay 
đứng trước mặt Đức Phật. Đức Phật đọc bài kệ như sau: 

o • • ... 

“Đối với hạng người Tri Túc, đối với người đã nghe và đã thấy Thánh Đế 
(Diệu Đế) thì sống ẩn dật là hạnh phúc. Trên thế gian, người có tâm lành, 
có thiện chí, người biết tự kiềm chế, đối với tất cả chúng sanh là hạnh phúc. 
Trên thế gian này, Ly Ái, vượt lên khỏi dục vọng là hạnh phúc. Phá tan được 
kiêu mạn “Ta là" quả thật là hạnh phúc tối thượng”. ( 10 ) 

Tuần Thứ Bảy 

Vào tuần thứ bảy, Đức Phật bước sang cội cây Rãjãyatana và ở đó 
Chứng nghiệm Quả phúc Giải Thoát. 

Một trong những Phật Ngôn đầu tiên. 

“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong vòng Luân Hổi, Như Lai thênh thang 
đi, đi mãi. 

Như Lai mãi đi tìm mà không gặp, Như Lai đi tìm người thợ cất cái nhà 
này. 

Lặp đi lặp lại đời sống quả thật là phiên muộn. 

Này hỡi người thợ làm nhà, 

Như Lai đi tìm được ngươi. 

Từ đây ngươi không còn cất nhà cho Như Lai nữa. 

Tất cả sườn nhà đều gãy, 

Cây đòn dong của ngươi dựng lên cũng bị phá tan. 


Phật đã đắc Qụả, nghĩa là đã tận diệt mọi dục vọng. 

• ^ • • • • • ^ 

10. Sukho viveko tuhassa sutadhammassa passato 
Abyãpajjham sukham loke pãnabhutesu samyamo 
Sukhã virãgatã loke kãmãnam samatikkamo 

Asmimãnassa yo vinayo etam ve paramam sukham. — Ưdãna, trang 10. 





CHƯƠNG 4 - SAU KHI THÀNH ĐẠO 35 


Như Lai đã chứng nghiệm Quả Vô Sanh bất diệt và Như Lai đã tận 

diệt mọi Ái”. (n > 

Vừa lúc bình minh, vào ngày Ngài chứng đắc Qụả Vô Thượng, Đức 
Phật đọc lên bài kệ hoan hỷ này, mô tả sự chiến thắng tinh thần vô cùng 
vẻ vang rực rỡ. 

Đức Phật nhìn nhận cuộc đi thênh thang bất định trong nhiều kiếp 
sống quá khứ là đầy khổ đau phiền lụy. 

Đầy cũng là sự kiện hiển nhiên, chứng minh niếm tin nơi Thuyết Tái 
Sanh. 

Ngài phải đi bất định và do đó phải chịu khổ đau, bởi vì chưa tìm ra 
người đã xây dựng cái nhà, tức cơ thể vật chất này. 

Trong kiếp sống cuối cùng, giữa khung cảnh cô đơn tịch mịch của 
rừng thiêng, lúc đi sầu vào công trình Hành Thiền mà Ngài đã dày công 
trau dổi từ xa xôi trong quá khứ, trải qua cuộc hành trình bất định, Ngài 
khám phá ra anh thợ cất nhà hằng mong mỏi muốn biết. 

Anh thợ này không ở đâu ngoài, mà ẩn tàng sầu kín bên trong Ngài. 
Đó là Ái, sự tự tạo, một thành phần tinh thần luôn luôn ngủ ngầm bên 
trong tất cả mọi người. Ái xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. 

Cái gì ta tạo ra ắt ta có thể tiêu diệt. Vị kiến trúc sư đã tìm ra anh thợ 
cất nhà, tức đã tận diệt Ái, khi đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), mà ý nghĩa 
được bao hàm trong những danh từ “tận diệt mọi Ái". 

Cái sườn của căn nhà tự tạo ấy là những Ô Nhiễm ( kilesa ) như Tham 
(1 lobha ), Sần ( dosa ), Si ( moha ), Ngã Mạn ( mãna ), Tà Kiến ( diịịhi ), 
Hoài Nghi (vicikicchã ), Hôn Trầm ( thĩna ), Điệu Cử ( uddhacca ), Vô 
Tàm (ahirika - không hổ thẹn tội lỗi), Vô úy (anottappa - không ghê 
sự tội lỗi). 

Cầy đòn dong chịu đựng cái sườn nhà là Vô Minh, căn nguyên xuất 
phát mọi dục vọng. 

Phá vỡ được cầy đòn dong Vô Minh bằng Trí Tuệ là đã làm sập được 
căn nhà. 

Sườn và đòn dong là vật liệu mà anh thợ dùng để xây cất cái nhà 
không đáng cho ta ham muốn. Nếu hết vật liệu, tức nhiên anh thợ 
không còn cất nhà được nữa. 

Khi nhà đã bị phá vỡ tan tành thì cái tâm mà trong cầu chuyện không 

11. Bài kệ hoan hỷ trứ danh này chỉ thấy trong Dhammapada (Kinh Pháp Cú), câu 

153-154. 




36 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


được đề cập đến, đã đạt đến trạng thái vô vi, đó là Níp-bàn (Niết Bàn). 

Tất cả những gì còn tại thế đều phải bị bỏ lại phía sau và chỉ còn có 
trạng thái Siêu Thế, Níp-bàn (Niết Bàn). 






CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 37 


CHƯƠNG 5 

CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT 
TRUYẼN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP, DHAMMA) 

“Người thấm nhuần Pháp (Giáo Pháp) sống hạnh phúc với 
tâm An Lạc. Người Trí Tuệ luôn luôn hoan hỷ thỏa thích trong 
Pháp (Giáo Pháp) mà các bậc Thánh Nhân đã khám phá.” 

— Kinh Pháp Cú 79 


Pháp (Giáo Pháp , Dhamma) Là Thầy 

Sau ngày Thành Đạo, lúc còn ngự tại gốc cầy Ajapãla, trên bờ sông 
Neranjarã (Ni Liên Thiền), Đức Phật ngồi Hành Thiền, và ý nghĩ sau 
đây phát sanh đến Ngài: 

“Quả thật là đau khổ và không có ai để lễ bái và tỏ lòng tôn kính. Hay là 
ta hãy tìm đến một vị tu khổ hạnh hay Bà La Môn nào để sùng báiT 

Rồi Ngài suy Niệm: 

“Ta phải tìm đến sống gân một vị tu khổ hạnh hay Bà La Môn để tôn 
kính và lễ bái, hấu nâng cao Giới Uẩn (sĩlakkhanda) (1) đến mức toàn thiện 
chăng? Nhưng trển thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư Thiên, 
Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như vị tu khổ 
hạnh, Bà La Môn, Thiên và người, có Giới Đức cao thượng hơn ta để thân 
cận, tôn kính và sùng bái. 

Ta phải tìm đến sốnggẩn một vị tu khổ hạnh hay Bà La Môn nào để tồn 
kính và lễ bái, hầu nâng cao Định Uẩn (samãdhikkhanda) đến chỗ toàn 
thiện chăng? Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư 
Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như vị tu 


1. Khanda: Uẩn, nhóm, khối, đống, các thành phẩn. Giới Uẩn ( sĩlakkhanda ) có 
nghĩa là những thành phẩn liên quan vể Giới. 





38 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


khổ hạnh, Bà La Môn, Thiên và người, có Giới Đức cao thượng hơn ta để 
thân cận, tôn kính và sùng hái. 

Ta phải tìm đến sống gần một vị tu khổ hạnh hay Bà La Môn nào để 
tôn kính và lễ hái, hâu nâng cao Tuệ Uẩn (pannãkkahanda) đến mức toàn 
thiện chăng? Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng chư 
Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như vị tu 
khổ hạnh, Bà La Môn, Thiên và người, có Trí Tuệ cao thượng hơn ta để thân 
cận, tôn kính và sùng hái. 

Ta phải tìm đến sống gần một vị tu khổ hạnh hay Bà La Môn nào để 
tôn kính và lễ hái, hâu đem sự Giải Thoát Uẩn (vimuttikkhanda) đến mức 
toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian này không thấy ai, dầu trong hàng 
chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên, hay giữa những chúng sanh như vị 
tu khổ hạnh, Bà La Môn, Thiên và người, có sự Giải Thoát cao thượng hơn 
ta để thân cận, tồn kính và sùng bái”. 

Rồi tư tưởng sau đây phát sanh đến Ngài: 

“Hay là ta hãy tôn kính và sùng bái chính Giáo Pháp mà ta đã chứng 

Ngộ?” 

Lúc ấy vị Phạm Thiên Sahampati hiểu được ý Phật nên từ cõi Phạm 
Thiên, dễ dàng như một người khỏe mạnh duỗi cánh tay thẳng ra, hay 
co tay vào, xuất hiện trước mặt Đức Phật. Và, đắp y ngoại lên vai mặt, để 
trống vai trái í2) quỳ xuống chắp tay đảnh lễ Đức Phật và bạch: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn, quả như vậy, bạch Đức Như Lai, bạch 
Ngài, những bậc ứng Cúng, những bậc chánh Đẳng chánh Giác trong quá 
khứ đều tôn kính và sùng bái chính Giáo Pháp này. 

Những bậc ứng Cúng, những bậc chánh Đẳng chánh Giác trong 
tương lai sẽ tôn kính và sùng bái chính Giáo Pháp này. 

Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Ngài là bậc ứng Cúng, bậc chánh Đẳng 
Chánh Giác trong thời hiện đại, củng tôn kính và sùng bái Giáo Pháp ấy!” 

Phạm Thiên Sahampati bạch với Đức Phật như vậy và thêm rằng: 

‘Những bậc Chánh Biến Tri trong quá khứ, vị lai và hiện tại, những vị 
đã giúp cho nhiều vị được thoát khổ - tất cả những vị ấy đã, sẽ, và đang tôn 
kính Giáo Pháp Cao Thượng. Đó là đặc tánh của chư Phật. 

Vậy, ai muốn tìm trạng thái an lành cho mình và mong chờ sự trưởng 
thành của mình, chắc chắn phải tôn kính Giáo Pháp Cao Quý và ghi 
nhớ nằm lòng bức thông điệp của chư Phật”. 


2. Dấu hiêu tôn kính. 





CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 39 


Phạm Thiên Sahampati bạch như vậy và cung kính đảnh lễ 
Đức Phật, đi vòng quanh Ngài từ trái sang mặt và biến mất. Vì 
chư Tăng cũng có những đặc tánh vĩ đại cao thượng, nên cũng 
xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính của Đức Phật^. 

Cung Thỉnh Truyền Bá Pháp (Giáo Pháp > Dhamma) 

Ngài đi từ gốc cây Rãjãyatana đến gốc cầy Ajapãla. Lúc ngồi trầm tư, 
những tư tưởng sau đây phát sanh: 

"Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng Ngộ quả thật thâm sâu huyền 
diệu, khó Nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong 
phạm vi luận lý, tinh tế, chỉ còn bậc Thiện Trí mới thấu hiểu, chúng 
sanh bị dính mắc vào Sắc Dục. "Liên Quan Tương Sinh’’ là một Pháp 
rất khó lãnh hội. Và Níp-bàn (Niết Bàn) - sự chấm dứt của Nhân, từ 
bỏ mọi khát vọng, tận diệt Tham, không Ái và chăm dứt - củng là một 
vấn đề không phải dễ lãnh hội. Nếu Như Lai truyền dạy Giáo Pháp ấy, 
kẻ khác ắt không thể hiểu được. Thật là phí công vô ích, thật là phí công 

_ A /7 )) 

VÔ ích . 

Rổi những câu kỳ diệu sau đây, chưa từng được nghe trước kia, phát 
sanh đến Đức Phật: 

"Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng Ngộ được "Giáo Pháp". Không 
cần phải phổ biến "Giáo Pháp” ngay lúc này. Giáo Pháp này không dễ gì 
được lĩnh hội bởi những người còn mang nặng Tham và Sần. Người đẩy rẫy 
Tham, bị che phủ trong bóng tối, không thấy được Giáo Pháp, là thứ dãn đi 
ngược dòng, là thứ sâu sắc, thâm diệu, khó Nhận thức và tinh tể’. 

Nghĩ như vậy, Đức Phật chưa quyết định truyền bá Giáo Pháp. Lúc 
ấy vị Phạm Thiên Sahampati sợ Ngài không truyền bá Giáo Pháp và vì 
sợ không được nghe Pháp thì thê gian phải diệt vong, nên đến cung 
thỉnh Đức Phật như sau: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, cẩu xin Đức Thế Tôn truyền dạy Giáo Pháp! 
Cầu xin đấng trọn lành truyền bá Giáo Pháp! Có những chúng sanh bị ít 
nhiều cát bụi vướng trong mắt, nếu không nghe được Giáo Pháp sẽ phải 
trầm luân sa đọa. Nhưng cũng có người sẽ chứng Ngộ chân Lý". 

Sau đó vị Phạm Thiên lưu ý Đức Phật: 

3. Đức Phật thuyết bài Pháp này khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá (Ịetavana 
Vihãrà), Sãvatthĩ, lâu sau khi thành lập Tăng Đoàn. Ngài muốn chứng tỏ lòng tôn 
kính của mình đối với Tăng Đoàn đê khuyên dạy bà Mahã Paịãpati Gotamĩ nên dâng 
đến chư Tăng một bộ y mà bà đã có ý định ra công may để dâng đến Đức Phật. 




40 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


“Thuở xưa tại Magadha (Ma Kiệt Đà) có phát nguyên một Giáo 
Pháp không tinh thuần, do người trần tục suy tìm ra. Cầu xin Đức Thế 
Tôn hoan hỷ rộng mở cửa Vồ Sanh Bất Diệt. 

Xin Đức Thế Tôn cho phép mọi người được nghe Giáo Pháp mà bậc Vô 
Nhiễm, đấng Tuyệt Đối Thanh Tịnh đã chứng Ngộ. Củng như người đứng 
trên ngọn núi đá cao nhìn xuống, thấy rõ ràng từng người ở vòng quanh phía 
dưới, bậc Toàn Giác, bậc Thiện Trí, đứng trên đỉnh tối cao của lâu đài Pháp 
Bảo huy hoàng! Kính xin đấng Toàn Tri hãy nhìn xuống chúng sanh đang 
chìm đắm trong biển khổ và triền miên lăn trôi trong vòng sanh tử Luân 

Hổi! 

Xin cung thỉnh Ngài là bậc Anh Hùng, là người chiến Thắng, là đấng 
Vô Thiện Điều Ngự Trượng Phu, Người đã Tháo Gỡ mọi trói buộc. Xin Ngài 
hoan hỷ đứng lên và châu du khắp thế gian! Xin Đức Thế Tôn truyền bá 
Giáo Pháp! Sẽ có người lãnh hội được!” 

Khi điều này được nói ra, Đức Phật trả lời: 

'Này hỡi Phạm Thiên, Như Lai thầm nghĩ: Giáo Pháp này không dễ gì 
được lĩnh hội bởi những người còn mang nặng Tham và Sân. Người đẩy rẫy 
Tham, bị che phủ trong bóng tối, không thấy được Giáo Pháp, là thứ dãn đi 
ngược dòng, là thứ sâu sắc, thâm diệu, khó Nhận thức và tinh tế. Vì suy gẫm 
như thế, tâm ta thay đổi và không truyền bá Giáo Pháp”. 

Vị Phạm Thiên cung thỉnh Đức Phật lần thứ nhì. Đức Phật trả lời 

• o • • 

như trước. 

Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lẩn thứ ba, Đức Thê Tôn, vì lòng 
thương tưởng đến chúng sanh, dùng Phật Nhãn quan sát thê gian. 

Vì quan sát như vậy, Ngài nhận thấy rằng chúng sanh kẻ ít người 
nhiều đều có bụi trong mắt, người thông minh sáng suốt, kẻ ngu muội 
tối tăm, bẩm tánh của người này tốt, người kia xấu, có chúng sanh dễ 
dạy cũng có chúng sanh khó dạy, và một số ít khác, với lòng biết lo sợ, 
nhận thấy điều ác, và một kiếp sống sau (Paralokavaịịabhayadassãvino). 

Cũng như trong đầm sen. Sen xanh, đỏ, trắng lẫn lộn. Có những cây 
mọc từ trong nước, trưởng thành trong nước, sống trong lòng nước, và 
tươi tắn trong nước. Có những cây sanh trong nước, trưởng thành trong 
nước, và ló dạng trên mặt nước. Có những cầy khác sanh trong nước, 
trưởng thành trong nước và vượt lên khỏi mặt nước, không vướng chút 
bùn nhơ. 

Tuy nhiên, Thê Tôn quan sát thê gian như trên bằng Phật Nhãn và 
nhận lời Phạm Thiên Sahampati bằng một cầu kệ như vầy: 




CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 41 


"Cửa Vô Sanh Bất Diệt đã rộng mở cho chúng sanh. 

Hãy để cho ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin tưởng <4> . 

Hỡi Phạm Thiên , Nhận thức tình trạng mê mờ. 

Ta đã không truyền dạy cho những người này 

Giáo Pháp vinh quang và hoàn hảo”. 

Phạm Thiên Sahampati lấy làm vui mừng nghĩ rằng đã được cơ hội 
thỉnh cầu Đức Thê Tôn hoằng dương Giáo Pháp, tôn kính đảnh lễ Ngài, 
rồi đi một vòng quanh từ trái sang phải, chỗ Đức Phật ngồi, rồi bái từ 
lui gót. ^ 

Hai Thiện Tín Đầu Tiên 

Sau bốn mươi chín ngày không ăn uống, lúc Đức Phật ngổi dưới 
cội cây Rãjãyatana, có hai thương gia tên Tapassu và Bhallika từ ukkala 
( Orissa ), trên đường về quê nhà, đi ngang qua chỏ Đức Phật ngự. Khi 
đến gần nơi ấy, hai vị lái buôn được một vị Thiên^, vốn là bà con họ 
hàng trong một tiền kiếp, mách bảo như thê này: 

"Này hai ông , Đức Thế Tồn vừa chứng đắc Đạo Quả chánh Đẳng 
Chánh Giác, đang ngự dưới cội Rãịãyatana phía trước kia. Hai ông hãy 
nhanh chân đến đó dâng lên Ngài bột khô và mật ong (7> . Phước báu này sẽ 
đem lại cho hai ông an vui và hạnh phúc lâu dài”. 

Hai vị thương gia vui mừng, tiếp nhận lấy cơ hội vàng ngọc, sửa soạn 
bột và mật ong xong đến gần Đức Phật, cung kính đảnh lễ và thỉnh cầu 
Ngài chấp nhận hai lễ vật khiêm tốn ấy để hai người được an vui. 

Đức Phật nghĩ: 

‘'Các Đấng Như Lai không khi nào đưa tay thọ nhận vật thực. Làm thế 
nào Như Lai có thể nhận lãnh bột và mật ong này?” 

Lúc ấy bốn vị Đại Thiên Vương 1 8 1 đoán biết ý nghĩ của Đức Phật, từ 
bốn phương vội vã đem đến dâng lên mỏi vị một cái bát bằng đá^ 4 5 6 7 8 9 ^ và 
bạch rằng: 


4. Apãrutã tesam amatassa dvãrã — ye sotavantã pamuncantu saddham 

5. Xem Maịịhima Nikãya, Ariyapariyesana Sutta, số 26 

6. Danh từ Pãli là Devatã, cũng là một hạng chúng sanh trên quả địa cẩu, hoặc trong 
những cõi khác ngoài quả địa cầu, mắt người không thể trông thấy. Vị Thiên này là 
quyến thuộc của hai thương gia trong một tiến kiếp. 

7. Sattu, bột rang khô và Madhu, mật ong, là lương thực mà du khách Ấn Độ thời 
bấy giờ thường mang theo. 

8. Cãtummahãrãịika - Tứ Đại Thiên Vương, là chư Thiên ở bốn phương Trời. 

9. Bản Chú Giải thêm rằng Đức Phật làm cho bốn cái bát nhập lại thành một. 





42 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


"Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ chấp nhận bốn cái bát này 
và thọ thực trong ấy”. 

Đức Phật ân cần dùng bát thọ lãnh món vật thực đạm bạc được dâng 

• o • • • • • • o 

đúng lúc ấy, sau thời gian nhịn ăn lâu ngày. 

Sau khi Đức Phật độ thực xong, hai thương gia quỳ xuống dưới chân 
Ngài và bạch rằng: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp. Xin 
Ngài thâu nhận chúng con làm Thiện Tín kể từ nay đến ngày cuối cùng của 
đời chúng con” 

Đó là hai Thiện Tín đầu tiên của Đức Phật, người mà đã đi theo Phật 
Giáo bằng cách tìm nơi nương tựa Phật và Pháp, đọc thuộc cách thức 
quyy NhịBảo^ * 11 ). 

Trên Đường Đến Banares để giảng Pháp (Giáo Pháp > Dham- 
ma) 

Khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahampati, tư tưởng 
đầu tiên của Đức Phật trước khi bước lên con đường truyền giáo vĩ đại 

là: 

"Ai là người đầu tiên sẽ thọ hưởng Giáo Pháp ? Ai là người sẽ lãnh hội 
mau chóng Giáo Pháp? 

Có Ălãra Kãlãma (12) là người có học thức, thông minh, là bậc Thiện 
Trí, và đã lâu rồi không còn bao nhiêu bụi cát trong mắt. Hay là Như Lai sẽ 
giảng Giáo Pháp cho vị Đạo Sĩ này trước nhất. Đạo Sĩ này sẽ lãnh hội mau 
lẹ Giáo Pháp”. 

Một vị Thiên hiện ra trước Đức Phật, đảnh lễ Ngài và bạch rằng: 

• • • • / 0*0 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, Đạo SĩĂlãra Kãlãma đã từ trần một tuần nay.” 

10. Buddham Saranam Gacchãmi (Con xin quỵ ỵ Phật); Dhammam Saranam 
Gacchãmi (Con xin quỵ ỵ Pháp); là câu kinh đọc xin quỵ ỵ khi làm lễ Nhị Bảo. Thuở 
bấy giờ Tăng Đoàn chưa được thành lập; nên chỉ có Nhị Bảo là Phật Bảo và Pháp Bảo. 
Vì Tăng Bảo chưa được thành lập nên hai vị không đọc câu xin quỵ ỵ thứ ba Saúgham 
Saranam Gacchãmi (Con xin quỵ ỵ Tăng.) 

11. Bản Chú Giải Túc Sanh Truyện ghi rằng khi hai thương gia xin Đức Phật một món 
gì để đem về thờ thì Đức Phật nhổ vài sợi tóc đưa cho hai người. Tục truyền rằng hai bảo 
vật ấy đến nay vẫn còn; và được tôn trí trong bảo tháp của chùa Swe Dagon tại Ngưỡng 
Quang (Miến Điện); một hãnh diện; mà cũng là một vinh quang của người Phật Tử Miến 
Điện. Tháp to lớn này có hình một cái chuông úp lại; ở xa nhìn giống như một hòn núi 
bằng vàng. 

12. Vị Đạo Sư đầu tiên dạy Bồ Tát Hành Thiền tầng Vô Sở Hữu Xứ. 





CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 43 


Đức Phật dùng Nhãn Quan siêu phàm xác nhận điều này. Ngài nghĩ 
đến uddaka Rãmaputta^ 13 ). Vị Thiên lại xuất hiện và bạch rằng Đạo Sĩ 
uddaka Rãmaputta cũng đã từ trần đêm hôm trước. Một lần nữa Đức 
Phật dùng Nhãn Quan siêu phàm xác nhận. 

Sau cùng Đức Phật nghĩ đến năm vị Đạo Sĩ tinh tấn đã phục vụ 
Ngài trong lúc tranh đấu để tìm Chân Lý. Với Nhãn Quan siêu phàm, 
Ngài nhận thấy năm vị này đang ở vườn Lộc Giả, tại Isipatana, gần xứ 
Benares. Ngài lưu lại Uruvelă, chờ lúc thấy thuận lợi sẽ lên đường sang 
Benares. 

Trên đoạn đường đi từ Gayã đến cội Bổ Đề đã che mưa đỡ nắng 
cho Ngài trong những ngày sau cùng, trước khi thành đạt Đạo Quả Vô 
Thượng, một Đạo Sĩ tên Upaka gặp Đức Phật liền hỏi: 

“Này hỡi Đạo Hữu! Ngủ Quan của Đạo Hữu thật vô cùng sáng 
tỏ. Nước da của Đạo Hữu thật trong trẻo và tươi tắn. Hỡi này Đạo 
Hữu, vì sao Đạo Hữu từ bỏ đời sống gia đình? Thầy của Đạo Hữu là 
ai? Đạo Hữu truyền bá Giáo Lý của ai?" 

Đức Phật trả lời: 

‘'Ta đã vượt qua tất cả, ta đã thông suốt tất cả. 

Tdr đd thodrt ỉy tdt đd iví \)0 Cd • 

Như Lai đã tận lực miệt mài diệt tận vốc rễ Tham Ái (Đạo Qụả Vô 

• • • • • 0 \ • 

Sanh / A La Hán). 

Đã tự mình thấu triệt tất cả, ta còn gọi ai là thầy? 

Không ai là thầy của Như Lai ta. (14) 

Không ai đứng ngang hàng với ta. 

Trên thế gian này, kể cả chư Thiên và chư Phạm Thiên, 

Không ai có thể sánh với ta. 

Quả thật ta là một vị Vô Sanh (A La Hán) trên thế gian này, 

Ta là Tôn Sư Vô Thượng: 

Chỉ một mình ta là bậc Toàn Giác, 

Ta vắng lặng và Thanh tịnh. 

Ta đang đi đến thành Kãsi để vận chuyển bánh xe Pháp. 

13. Vị Đạo Sư thứ nhì; người đã dẫn dắt Ngài đến tầng thiền Vô Sắc cao nhất: Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng. 

14. Đức Phật nói như vậy vì Ngài tự lực gắng; tự mình Chứng Ngộ Đạo Qụả Tối 
Thượng; không có sự hỗ trợ của một vị thầy. Trước đó Ngài có thầy dạy những Pháp 
thế gian; nhưng chính Ngài tự vạch ra con đường dẫn đến Đạo Quả Phật. Như vậy 
nói rằng Phật Giáo là sự trưởng thành tự nhiên của Ấn Độ Giáo là sai lầm. 

o • o • . 




44 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Giữa thế gian mù quáng, 

Ta sẽ gióng ỉên hồi trống Vô Sanh Bất Diệt ” (15 ) . 

Upaka hỏi vặn: 

Này Đạo Hữu, vậy phải chăng Đạo Hữu đã tự nhận là Vô Sanh (A La 
Hán), người chiến thắng vô song?” 

Đức Phật trả lời: 

“Tất cả những người chiến thắng là người đắc sự tận diệt các Kiết Sử 
giống ta. Như Lai đã chinh phục, tận diệt tất cả những Nhân ác. Vậy, này 
Đạo Sĩ Upaka, Như Lai là người chiến thắng”. 

Nghe xong, Đạo Sĩ Upaka lễ phép nói: 

"Có thể được vậy chăng, Đạo Hữu?” 

Và cúi đầu, quay lưng rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh, đi luôn. 

Đức Phật hoàn toàn thản nhiên. Trở ngại đầu tiên trên đường Hoằng 
Pháp không làm Ngài nản chí. Ngài tiếp tục lần bước từ nơi này đến nơi 
khác, và một ngày kia đến vườn Lộc Giả, xứ Benares. 

Gặp Lại Năm Đạo Sĩ 

Thấy Đức Phật từ xa đến, năm vị Đạo Sĩ, anh em Kondaníía (Kiều 
Trần Như), bàn thảo với nhau, quyết định không đảnh lễ Ngài với lòng 
tôn kính như xưa. Các vị ấy hiểu lầm thái độ của Bồ Tát, trong cuộc 
chiến đấu để thành đạt Đạo Quả, khi Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh quá 
khắt khe và chứng tỏ là tuyệt đối vô ích: 

"Này các Đạo Hữu, Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm) đang đi đến ta. Đạo Sĩ 
ấy xa hoa, không bền chí cố gắng và đã trở lại với đời sống lợi dưỡng. Đạo Sĩ 
ấy không đáng cho ta niêm nở tiếp đón và cung kính phục vụ. Ta không nên 
rước bát vày. Nhưng dầu sao, cũng nên dọn một chỗ ngồi để sẵn. Nếu vị Đạo 
Sĩ ấy muốn ngồi cứ ngồi”. 

Tuy nhiên, khi Đức Phật bước lần đến Ngài, vẻ oai nghi cốt cách của 
Ngài tự nhiên cảm hóa năm Đạo Sĩ và, không ai bảo ai, người đến rước 
y và bát, người dọn chỏ ngổi, người đi lấy nước cho Ngài rửa chần. Mặc 
dầu vậy, năm Đạo Sĩ vẫn gọi Ngài là "ãvuso” (Đạo Hữu), một hình thức 
xưng hô thường dùng giữa những người ngang nhau, hoặc để người bề 
trên xưng hô với kẻ dưới. 

Đức Phật mở lời khuyên dạy: 

"Này các Đạo Sĩ, không nên gọi Như Lai bằng tên hay bằng danh từ 


15. Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, Ariỵapariyesana Sutta, Số 26. 





CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 45 


“ãvuso” (Đạo Hữu). Như Lai là Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe 
đâycác Đạo Sĩ, Như Lai đã thành đạt trạng thái Vô Sanh Bất Diệt (Amata) 
và sẽ giảng dạy Giáo Pháp. Nếu hành đúng theo Giáo Huấn của Như Lai, 
các thầy củng sẽ sớm chứng Ngộ hằng Trí Tuệ trực giác và sống cuộc sống 
Thánh Thiện cùng tột ngay trong kiếp này. Nhằm mục tiêu cao thượng này, 
nhiều người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ gia đình để sống cuộc 
sống không gia đình". 

Năm vị Đạo Sĩ liền trả lời: 

Này Đạo Hữu Gotama (Cổ Đàm), với thái độ của ông, với quy tắc đó, 
với những khổ hạnh đau đớn, Đạo Hữu không chứng đạt được bất kỳ Trí 
Tuệ và sự quán xét siêu phàm nào, xứng đáng với bậc Thánh. Giờ đây, sống 
xa hoa và từ bỏ mọi cố gắng, Đạo Hữu đã trở lại đời sống lợi dưỡng, thì làm 
sao mà có thể chứng đạt được bất kỳ Trí Tuệ và sự quán xét siêu phàm nào, 
xứng đáng với bậc Thánh?" 

Đức Phật giải thích thêm: “Này các Đạo Sĩ, Như Lai không hề xa hoa, 
không hê ngừng cố gắng và không quay trở lại đời sống lợi dưỡng. Như Lai là 
Đức Thế Tôn, là Đấng Toàn Giác. Nghe đây các Đạo Sĩ! Như Lai đã thành 
đạt trạng thái Vô Sanh Bất Diệt và sẽ giảng dạy Giáo Pháp. Nếu hành đúng 
theo Giáo Huấn của Như Lai, các thây củng sẽ sớm ChứngNgộ, bằng Trí Tuệ 
trực giác và sống cuộc đời Thánh Thiện cùng tột, ngay trong kiếp sống này. Nhằm 
mục tiêu cao thượng này nhiêu người con trong các gia tộc quý phái sẽ rời bỏ để 
sống cuộc sống không gia đình". 

Lần thứ nhì, năm Đạo Sĩ vẫn giữ nguyên thành kiến và tỏ ý thất 
vọng. Đến lần thứ ba, sau khi Đức Phật lặp lại lời xác nhận, năm Đạo Sĩ 
vẫn giữ vững lập trường, tỏ ý hoài nghi. Đức Phật hỏi lại: 

"Này các Đạo Sĩ! Các thầy có biết một lần nào trước đây Như Lai đã nói 
với các thầy như thế không?" 

- Quả thật không. 

Đức Phật lặp lại lần thứ ba rằng Ngài đã là Đấng Toàn Giác và chính 
năm Đạo Sĩ cũng có thể Chứng Ngộ, nếu hành đúng Giáo Huấn. 

Đó là những lời nói chân thật do chính Đức Phật thốt ra. Năm 
vị Đạo Sĩ là bậc Thiện Trí, mặc dù đã có thành kiến không tốt, 
khi nghe vậy nhận định chắc chắn rằng Đức Phật đã thành tựu 
Đạo Quả Vô Thượng và có đầy đủ khả năng để hướng dẫn mình. 
Năm thầy bấy giờ tin lời Đức Phật và ngổi xuống, yên lặng lắng 
nghe Giáo Pháp Cao Quý. 

Trong khi Đức Phật thuyết Pháp cho ba vị thì hai vị kia đi trì bình, 



46 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


rổi tất cả sáu vị - năm Đạo Sĩ và Đức Phật - cùng độ thực với những gì 

• • • o o o 

mà hai vị đem về. Qụa hôm sau, trong khi hai vị này nghe Pháp thì ba 
vị kia đi trì bình. 

Tất cả năm vị Đạo Sĩ, vốn còn phải chịu Sanh, Lão, Bệnh, Tử, sầu khổ, 
và dục vọng, được Đức Phật khuyên nhắc và giảng dạy như vậy. Tất cả năm 
đều Nhận thức thực tướng của đời sống và tìm kiếm sự không sanh, không 
lão, không bệnh, không tử, không sầu khổ, không dục vọng, An Lạc cùng tột 
vô song, Níp-bàn (Niết Bàn), chứng đạt an toàn tuyệt đối. Níp-bàn (Niết 
Bàn), là những thứ thoát khỏi Sanh, Lão, Bệnh, Tử, sầu khổ và dục vọng. Trí 
Tuệ phát sanh nơi họ, đó là sự Giải Thoát của họ không thể lay chuyển, và 
đầy là lần sanh cuối cùng của họ và sẽ không còn trạng thái này nữa. 

Kinh Chuyển Pháp Luân íl6) đề cập đến Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế), 
là bài Pháp đầu tiên mà Đức Phật giảng cho năm vị. Khi nghe xong 
Đức Kondanna (Kiều Trần Như), người lớn nhất, đắc dòng Thánh đầu 
tiên (Dự Lưu, Tu Đà Hoàn). Sau khi nghe giảng giải thêm, bốn vị kia 
cũng chứng đắc Dự Lưu ( Sotãpatti ). Đến khi nghe Đức Phật giảng kinh 
Anattalakkhana Sutta (l7> (Kinh Vô Ngã Tướng), đề cập đến Pháp Vô 
Ngã thì tất cả năm vị đều đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), dòng Thánh 
cuối cùng. 

Nàm Đệ Tử Đầu Tiên 

Năm vị Tỳ I<hưu minh mẫn vừa đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) 
cũng là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Tên các vị ấy là Kondanna, 
Bhaddiya, Vappa, Mahãnãma và Assaji. 

Kondanna (Kiều Trần Như) là vị trẻ tuổi nhất trong tám vị Bà La 
Môn trước kia được Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) thỉnh đến 
dự lễ quán đính của Thái Tử sơ sinh. Bốn người khác là con của bốn 
trong bảy vị Bà La Môn lớn tuổi kia. Tất cả năm anh em đều cùng 
nhau vào rừng hành đạo. Khi hay tin Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt 
Ta) rời bỏ cung điện, cả năm cùng nhau đi tìm Đạo Sĩ Gotama (Cồ 
Đàm) để phục vụ. Nhưng đến khi Bổ Tát chấm dứt cuộc sống khổ 
hạnh ép xác vô ích và bắt đầu độ thực để bồi dưỡng lại sức khỏe đã 
hao mòn, thì cả năm vị ấy lấy làm thất vọng, bỏ Ngài đi Isipatana. 
Sau đó không bao lâu Bổ Tát đắc Quả Phật. 


16. Xem Chương 6. 

17. Xem Chương 6. 





CHƯƠNG 5 - CUNG THỈNH ĐỨC PHẬT TRUYỂN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 47 


Đức Kondaíína (Kiều Trần Như) là vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) và cũng là vị Tỳ Khưu cao hạ nhất trong 
Tăng Đoàn. Chính Ngài Assaji, một trong năm người, là người sẽ cải 
đạo Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) vĩ đại, vị đệ tử chính của Đức Phật. 





48 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 6 

KINH CHUYỂN PHẤP LUÂN 
BÀI PHẤP ĐẦU TIÊN 


"Con đường cao thượng nhất là Bát Thánh (chánh) Đạo. 

Chân Lý cao thượng nhất là Tứ Đế. 
Không Ái là trạng thái Tâm cao thượng nhất. 
Cao thượng nhất trong các loài có hai chân là Đấng Toàn Giác." 

— Kinh Pháp Cú 273 


Lời Giới Thiệu 

Dân tộc Ấn Độ thời xưa được nổi danh là đã un đúc được nhiều vị 
hiền triết và giáo chủ lỗi lạc, mỏi vị có một quan kiến khác nhau về đời 
sống và mục tiêu của đời sống. Kinh Brahmaịãla Sutta (Phạm Võng) 
của bộ Dĩgha Nikãỵa (Trường Bộ Kinh) ghi nhận tất cả sáu mươi hai 
chủ thuyết triết học khác nhau nổi bật nhất thời bấy giờ. 

Một quan kiến cực đoan trái ngược hẳn với các trào lưu tín ngưỡng 
lúc ấy là thuyết tuyệt diệt, hay đoạn kiến, của những người chủ trương 
sống theo vật chất, cũng gọi là Cãrvãkas, lấy tên của người sáng lập ra 
chủ thuyết ấy. 

Theo chủ thuyết vật chất này của thời xưa - danh từ Pãli và Sanskrit 
đều gọi là Lokãyata - sau khi chết con người hoàn toàn tiêu diệt, bỏ lại 
tất cả mọi năng lực phát nguyện trong đời sống. Theo họ, chết là hết, là 
chấm dứt tất cả. Chỉ có thế gian hiện tại là thực tiễn: ‘'Hãy ăn, uống và 
tận hưởng mọi lạc thú, vì cái chết đến với tất cả", hình như là lý tưởng của 
hệ thống này. Đối với những người này, "đạo đức là một ảo tưởng, chỉ có 
khoái lạc là thực tiễn, chết là mức cuối cùng của đời sống. Tồn giáo là một 
thác loạn điên cuồng, một chứng bệnh thẩn kinh. Có sự ngờ vực tất cả những 
gỉ tốt đẹp, cao cả, trong sạch và Bi Mãn. Lý thuyết của họ chủ trương thỏa 



CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 49 


mãn dục vọng, lợi kỷ và thô kệch xác nhận ý chí tục tằn. Không cần phải 
kiểm soát khát vọng và bản năng bởi vì đó là phần di sản thiên nhiên của 
con người". 

Một quan kiến khác chủ trương rằng chỉ có đời sống khắt khe khổ 
hạnh mới có thể đưa con người đến Giải Thoát. Đó là Giáo Lý thuần 
túy đạo đức mà những nhà tu khổ hạnh thời bấy giờ bênh vực một cách 
mạnh mẽ. Năm vị Đạo Sĩ theo hầu cận Bổ Tát trong cuộc chiến đấu để 
thành đạt Đạo Quả thuộc về thành phần này. 

Trước khi chứng đắc Quả Vô Thượng, chính Đức Phật cũng thực 
hành đúng theo tôn chỉ này và khép mình vào mọi hình thức khắc khổ. 
Sau sáu năm chiến đấu một cách phi thường, Ngài nhận định rằng lối 
tu khổ hạnh quả thật vô ích. Do đó, Ngài thay đổi phương pháp, theo 
Trung Đạo. Năm vị đệ tử thân tín thấy vậy mất hết niềm tin, bỏ ra đi và 
nói rằng: " Đạo Sĩ Gotama (Cồ Đàm) đã trở lại đời sống xa hoa, đã chấm 
dứt cố gắng và đã trở vê đời sống tiện nghi phong phú". 

Sự bỏ đi bất ngờ này rõ ràng là một thiếu thốn vật chất quan trọng 
cho Đức Phật vì trước kia, năm vị hết lòng hầu cận và chăm lo hỗ trợ 
Ngài trong mọi cần yếu. Tuy nhiên Bồ Tát vẫn không sờn lòng. Trái 
lại, ý chí sắt đá càng vững mạnh, có thể Ngài càng thỏa thích hơn trong 
công phu đơn độc chuyên cần cố gắng. Với lòng nhiệt thành không suy 
giảm và năng lực phục hổi, Ngài kiên trì tận lực Tinh Tấn cho đến lúc 
thành đạt Chánh Giác, mục tiêu cứu cánh của Ngài. 


Bài Pháp Đẩu Tiên Của Đức Phật 

Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật gọi là Dhammacakka. Từ này 
thường được phiên dịch là “Vương Quốc của chần Lý", “Vương Quốc của 
sự Chánh Đáng", “Bánh Xe chần Lý". Theo các Nhà Chú Giải, danh từ 
Dhamma ở đầy có nghĩa là Trí Tuệ hay sự hiểu biết, và Cakka là sự thiết 
lập hay sự củng cố. Như vậy, Dhammacakka là sự thiết lập, hay sự củng 
cố Trí Tuệ. Dhammacakkappavattana là " Trình Bày Sự Thiết Lập Trí 
Tuệ". Dhamma cũng có nghĩa là Chân Lý và Cakka là bánh xe. Do đó, 
Dhammacakkappavattana là “Vận chuyển hay Thiết Lập Bánh Xe chân 
Lý”. 

Trong bài Pháp cực kỳ quan trọng này Đức Phật truyền bá con 
đường gọi là “Trung Đạo” mà Ngài đã khám phá, mà cũng là tinh hoa 
của Giáo Lý Ngài. Mở đầu bài Pháp, Đức Phật khuyên năm vị Đạo Sĩ 
khổ hạnh nên xa lánh hai lối tu cực đoan là lợi dương và khổ hạnh vì cả 

D • 



50 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


hai không thê dẫn đến trạng thái tuyệt đối An Tịnh và Giác Ngộ. Lợi 
dưỡng làm chậm trễ tiến bộ tinh thẩn. Khổ hạnh làm giảm suy trí thức. 
Ngài chỉ trích cả hai vì chính bản thân Ngài đã tích cực sống theo lối cực 
đoan ấy và kinh nghiệm rằng cả hai đều không dẫn đến mục tiêu cứu 
cánh. Rổi Ngài vạch ra con đường vô cùng thực tiễn, hợp lý và hữu ích. 
Đầy là con đường duy nhất dẫn đến tình trạng trong sạch hoàn toàn và 
tuyệt đối Giải Thoát. 

Lúc ấy Đức Phật ngự tại vườn Lộc Giả, Isipatana, gần Benares. 

Năm vị Đạo Sĩ thông minh xuất chúng - đã cùng chung sống với Bồ 
Tát ròng rã sáu năm dài - là năm chúng sanh duy nhất trong cảnh người 
lúc ấy được thính Pháp. Kinh sách ghi rằng có rất đông những chúng 
sanh vô hình, như chư Thiên và chư Phạm Thiên, cũng thừa cơ hội 
vàng ngọc này đến nghe. Người Phật Tử tin rằng ngoài thế gian này, 
còn có chúng sanh ở những cõi khác, và cơ thể vật chất (sắc) của 
những chúng sanh ấy tế nhị đến đỗi mắt người không thể trông thấy, 
và tin rằng lúc bấy giờ chư Thiên và chư Phạm Thiên có thể nhân cơ 
hội hy hữu, đến nghe bài Pháp đầu tiên của Đức Phật. Tuy nhiên bài 
Pháp rõ ràng hướng về năm Đạo Sĩ. 

Mở đầu, Đức Phật dạy nên lánh xa hai cực đoan. Chính câu Phật 
Ngôn là: 

“Có hai cực đoan (antã) mà người Xuất Gia (pabbaịitena) không nên 
nương nhờ". 

Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh hai danh từ “antã”, là mức tột cùng, 
điều thái quá, cực điểm hay cực đoan, và “pabbaịita” là người từ bỏ thê 
gian, ly gia cắt ái, người Xuất Gia. 

Đúng theo danh từ mà Đức Phật dùng, một cực đoan là say đắm 
trong dục lạc ( kãmasukhalỉikãnuỵoga ). Đức Phật mô tả cực đoan này 
là thấp hèn, thô bỉ, phàm tục, không xứng Phẩm Hạnh của bậc Thánh 
Nhân và vô bổ. 

Không nên lấm hiểu rằng như thê có nghĩa là Đức Phật mong muốn 
cho tất cả tín đổ từ bỏ mọi thú vui vật chất và rút vào rừng sầu vắng vẻ, 
không thọ hưởng đời sống. Ngài không đến đỗi hẹp hòi như thế. 

Dầu người say đắm nhục dục có ảo kiến thê nào, đối với ai biết điềm 
tĩnh suy tư, khoái lạc vật chất quả thật là ngắn ngủi, không khi nào được 
thỏa mãn trọn vẹn và chỉ đưa đến hậu quả bất hạnh. Đề cập đến hạnh 
phúc trần gian, Đức Phật dạy rằng thâu thập tài sản và hưởng thọ tài 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 51 


sản đã thâu thập, là hai nguổn vui thích của người tại gia Cư Sĩ. Tuy 
nhiên, bậc Xuất Gia Chân Chánh không tìm thích thú trong việc chạy 
theo những khoái lạc tạm bợ nhất thời ấy. Đôi khi người ta lấy làm ngạc 
nhiên, không hiểu vì sao người tu hành lại xa lánh mình. Nguồn hạnh 
phúc của một hạng người có thể là tiếng chuông báo động cho những 
người khác, và đối với hạng người này chỉ có sự Xuất Gia, từ khước và xa 
lánh thê tục là hạnh phúc. 

Trái hẳn với lợi dưỡng, cực đoan kia là một nỗ lực kiên trì trong 
lối tu khổ hạnh (attakiỉamathãnuỵoga). Phê bình cực đoan này - mà 
người thường không thể thực hành được - Đức Phật dạy rằng đây là một 
phương pháp đau khổ, không xứng Phẩm Hạnh của bậc Thánh Nhân, 
và vô bổ. Khác với cực đoan kia mà Ngài mô tả là thấp hèn, thô bỉ và 
phàm tục. Sự loại bỏ ba danh từ trên thật đáng ghi nhận. Thê thường, 
chỉ có những Đạo Sĩ thành thật quyết Tâm Từ bỏ mọi Dục Ái (Luyến 
Ái về nhục dục Ngũ Trần) mới khép mình vào kỷ cương đau khổ này 
để thành đạt sự Giải Thoát trọn vẹn ra khỏi những Phiền Não của đời sống. 
Đức Phật đã tự bản thần kinh nghiệm lối tu đau khổ ấy. Ngài miêu tả nó là 
vô ích, làm gia tăng đau khổ thay vì suy giảm. 

Chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) được gọi là Ariya, có nghĩa là 
những bậc Cao Quý, Thánh Thiện. Như vậy, danh từ thấp hèn ( Anariya , 
hạ liệt, nghịch nghĩa với Ariya) có thể được phần giải là không phải 
Phẩm Hạnh của chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán), những người 
đã vượt lên khỏi mọi dục vọng. 

Attha là sự tốt đẹp cùng tột, Cực Thiện, đối với người Phật Tử, đó 
là Níp-bàn (Niết Bàn), sự thoát ly toàn vẹn ra khỏi mọi phiền lụy. Vậy 
danh từ vô bổ ( anatthasamhitã ) có thể được phần giải là “không dãn đến 
Cực Thiện, Giải Thoát”. 

Trước tiên, Đức Phật rọi rõ vấn đề và làm sáng tỏ các ý niệm sai lầm 
của những người đang lắng nghe Ngài giảng. Đến khi Tâm sôi động của 
các vị này đã trở nên sẵn sàng để lãnh hội, Đức Phật mới thuật lại kinh 
nghiệm bản thân của Ngài về hai cực đoan này. 

Đức Phật dạy rằng Ngài (Như Lai) Nhận thức được điểm sai lầm 
của hai cực đoan này nên theo Con Đường Giữa - Trung Đạo. Đạo, hay 
con đường mới này đó chính Ngài đã khám phá. Đức Phật gọi hệ thống 
mới mẻ này là Maịịhimã Paịipadã, Trung Đạo. 

Để thuyết phục năm vị đệ tử nên chú tầm đến con đường mới này, 



52 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Ngài giảng về những lợi ích của nó. Không giống như hai cực đoan, Con 
Đường Giữa này đem lại Giác Ngộ tinh thần và Trí Tuệ minh mẫn, thấy 
được thực tướng của sự vật. Khi tinh thần lắng dịu được sáng tỏ và Trí Tuệ 

• • o o • • o 

được khai thông thì mọi sự vật đều hiện ra trong bối cảnh thật sự của nó. 

• o • o • 

Hơn nữa, không giống như hai cực đoan nói trên, chỉ khích động 
dục vọng, Trung Đạo này chế ngự mọi thèm khát vật chất và do đó, dẫn 
đến bốn Thánh Đạo, thấu triệt Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế), và sau cùng 
Chứng Ngộ mục tiêu tối hậu, Níp-bàn (Niết Bàn). 

Bầy giờ, “Trung Đạo” là con đường như thế nào? 

Đức Phật giải đáp: “Đó là Bát Thánh (chánh) Đạo”, con đường có 
tám Chi và Ngài kể ra tám yếu tố ấy trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. 

Yếu tố đầu tiên là Chánh Kiên, điểm then chốt của Phật Giáo. Đức 
Phật khởi đầu bằng Chánh Kiến, sự hiểu biết chân chính để phá tan 
mọi hoài nghi của năm vị Đạo Sĩ và hướng dẫn các vị ấy vào con đường 
chánh. 

Chánh Kiến đề cập đến sự hiểu biết thực tướng của chính mình và 
dẫn đến Chánh Tư Duy, là sự suy nghĩ Chần Chánh về Ly Ái hay suy 
nghĩ về sự Xuất Gia (nekkhamma sankappa), về không độc ác (avỵãpãda 
sankappà) , và về Nhân Từ (avihimsã sankappa ), những đặc điểm đối 
nghịch với lòng vị kỷ, ác ý và tánh hung bạo. Chánh Tư Duy đưa đến kết 
quả Chánh Ngữ ' 1 2 3 \ chánh Nghiệp® và chánh Mạng®, là ba yếu tố để 
toàn thiện Giới Đức. Yếu tố thứ sáu là Chánh Tinh Tấn (nỏ lực Chần 
Chánh), có liên quan đến công phu diệt trừ những trạng thái Tầm xấu 
và phát triển những tâm trạng tốt. Công trình Tự Thanh Lọc có thể 
được hoàn tất viên mãn bằng cách thận trọng nhìn trở lại vào bên trong 
chính mình. Do đó Chánh Niệm, yếu tố thứ bảy, quả thật là thiết yếu. 
Tinh Tấn phối hợp với Niệm, tạo nên chánh Định, tức Tâm An Trụ vào 
một điểm duy nhất (Nhất Điểm Tâm), là yếu tố thứ tám. Tâm An Trụ 
giống như mặt kiếng được lau chùi bóng láng và mọi vật đều phản ảnh 
rõ ràng trung thực, không bị méo mó, không lu mờ. 

Mở đầu bài Pháp bằng hai cực đoan và con đường “Trung Đạo” mà 
Ngài khám phá, Đức Phật giảng tiếp Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế), bốn 
Chần Lý Thầm Diệu, với nhiều chi tiết. 


1. Lời nói Chân Chánh. 

2. Hành động Chân Chánh. 

3. Nuôi mạng Chân Chánh. 





CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 53 


Pãli ngữ Sacca, là Chần Lý, Sự Thật, Đế, cái gì thực sự có. Danh từ 
Bắc Phạn ( Sanskrit ) tương đương là Satya, một sự kiện không còn tranh 
luận nữa. Đức Phật kể ra bốn Sự Thật như vậy, Tứ Đê là nền tảng của 
Giáo Lý nhà Phật, mật thiết liên quan đến cái gọi là chúng sanh. Do 
đó, Phật Giáo lấy nhân bản làm trung tầm, lấy con người làm trụ cột, 
trái ngược với những tôn giáo lấy Thần Linh làm trung tầm. Phật Giáo 
hướng nội, không hướng ngoại. Dầu chư Phật có xuất hiện trên thê gian 
hay không, những Sự Thật ấy vẫn hiện hữu và một vị Phật chỉ khám phá 
ra nó bằng cách trực nhận, và truyền dạy lại cho người thê gian còn bị 
màn Vô Minh che lấp. Thánh Đê là sự thật vĩnh cửu, bất di bất dịch và 
không thể bị thời gian biến đổi. Đức Phật không mang ơn bất kỳ người 
nào vì một mình Chứng Ngộ những Thánh Đế này, và Ngài đã ghi nhận 
rõ ràng trong bài kinh Chuyển Pháp Luân: “Đối với các Pháp trước kia 
chưa từng được nghe, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí, Tuệ, Tuệ Quán (Minh 
Sát), và ánh sáng phát sanh đến Như Lai". Những danh từ này rõ thật 
có ý nghĩa vì nó chứng tỏ đặc tánh nguyên thủy của Giáo Pháp mới mẻ 
mà Ngài đã tìm ra. Do đó không thể chứng minh được giả thuyết chủ 
trương rằng Phật Giáo là một mức độ trưởng thành tự nhiên của Ấn 
Độ Giáo, mặc dầu quả thật có nhiều điểm tương đồng giữa hai tôn giáo. 

Danh từ Pãli gọi những Đê này là Ariya Saccãni (Thánh Đế), vì được 
tìm ra do bậc Thánh Nhân (Ariya) vĩ đại nhất, là người đã rời xa những 
dính mắc. 

Thánh Đế đầu tiên để cập đến Dukkha (Khổ Đế)- khó phiên dịch 
được một cách chính xác - mà ta thường gọi là đau khổ hay sầu khổ. 
Đứng về phương diện Cảm Thọ thì Dukkha có nghĩa là khó có thể chịu 
đựng được. Hiểu một cách trừu tượng, Khổ Đê được sử dụng theo ý 
nghĩa của từ “Du” là cái gì đáng khinh miệt, không đáng bám níu. “Kha” 
là trống không, rỗng không. Thê gian nằm trong biển khổ và như vậy là 
đáng khinh miệt, ghê tởm, không đáng cho ta bám níu. Thê gian là một 
ảo ảnh, không có chi là thực tế, do đó thê gian là hư vô, rỗng không. Vậy, 
Dukkha là trống không đáng khinh. 

Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài của sự vật. Nhưng bậc Thánh 
Nhân nhận ra chần tướng của Vạn Pháp. 

Đối với bậc Thánh Nhân ( Ariya ) đời sống là đau khổ, không thể 
sống mà không chịu khổ, vì các Ngài thấy rằng không thể có hạnh phúc 
thật sự, vững bền, trong một thê gian huyền ảo, tạm bợ, chỉ có thể làm 
cho nhân loại thất vọng. 



54 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Mọi người đều phải chịu cảnh Sanh iịãti), và do đó, Già (jarã), 
Bệnh ( vỵãdhi ) và cuối cùng Chết ( marana ). Không ai có thể tránh khỏi 
bốn nguyên nhân đau khổ ấy. 

Điều mong ước mà không được thành tựu cũng là khổ. Thê thường, 
ta không muốn sống chung với những người hay những vật mình không 
ưa mà cũng không muốn xa lìa những vật hay những người thân yêu. 
Nhưng, điều thiết tha mong mỏi không phải lúc nào cũng được thành 
tựu như ý muốn. Trái lại, những cảnh ngộ nghịch lòng hay những điều 
ít mong mỏi nhất, lắm khi đến với ta một cách đột ngột. Những trường 
hợp nghịch cảnh tương tợ trở thành không thể chịu đựng nổi và đau 
khổ đến đỏi vài người yếu tánh và kém hiểu biết phải nghĩ đến quyên 
sinh cuộc đời, tưởng chừng như chết là giải quyết được mọi vấn đề đau 

khổ. 

Hạnh phúc thật sự nằm bên trong chúng ta, và không thể được định 
nghĩa bằng những danh từ như tài sản, sự nghiệp, quyền lực, danh vọng, 
hay chinh phục, xâm lăng. Nếu những điều kể trên được thầu thập bằng bạo 
lực, cường quyển hay một cách bất công, hoặc hướng sai chiều, hay nhìn với 
Tâm Ái, nó sẽ trở thành nguyên nhân sanh đau khổ hay phiền muộn. 

Một người thông thường, trung bình, chỉ biết thọ hưởng dục lạc, và 
cho đó là cao thượng, là hạnh phúc duy nhất. Trong sự thỏa mãn nhục 
dục, chắc chắn có hạnh phúc nhất thời khi mong chờ, khi thọ hưởng, và 
khi hồi nhớ các thú vui ấy. Nhưng nó chỉ là tạm bợ và huyền ảo. Theo 
Đức Phật, không Ái ( Virãgattã ), hay vươn mình vượt qua khỏi những 
khoái lạc vật chất là hạnh phúc cao thượng hơn. 

Tóm tắt, cố chấp vào Ngũ Uẩn này ( Pancupadãnakkhandhã ) là 
nguyên nhân sanh đau khổ. 

Có ba loại Ái. Đầu tiên, hình thức Ái thô kịch nhất là Dục Ái (Luyến 
Ái theo nhục dục Ngũ Trần, Kãmatanhã) ÍA> . Thứ nhì là Hữu Ái (Luyến 
Ái đời sống, Bhavatanhãy s \ và thứ ba là Phi Hữu Ái (Luyến Ái theo 
trạng thái Vô Sanh, VibhavatanhãỴ 4 5 6 7 \ Theo các Bản Chú Giải thì hai 
loại Dục Ái sau là Dục Ái liên quan đến Thường Kiến ( SassataditịhiỴ 


4. Ước muốn nhục dục Ngũ Trần. 

5. Ước muốn được tái sanh vào cõi nào đó. 

6. Ước muốn trạng thái Vô Sanh. 

7. Tin vào sự trường tồn. 






CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 5 5 


và Dục Ái có liên quan đến Đoạn Kiến ( UcchedaditthiỴ & \ Bhavataụhã 
cũng có nghĩa là Ái trong Sắc Giới, và Vibhavatanhã là Ái trong Vô Sắc 
Giới, có nghĩa là mong muốn sanh vào Sắc Giới ( Rũparãga ) và mong 
muốn sanh vào Vô Sắc Giới (Arủparãga) cũng được xem là hai Kiết Sử 
(Samỵojana) (9) . 

Ái có một năng lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, luôn luôn ngủ 
ngầm trong mỗi người và là nguyên nhân chánh của phần lớn các điều 
bất hạnh trong đời. Chính Ái, thô kịch hay vi tế, dẫn dắt ta mãi mãi 
phiêu bạt trong vòng Luân Hổi ( SamsãraỴ 8 9 10 - ) và làm cho ta Chấp Thủ 
và các Sắc trong đời sống. 

Những hình thức thô kịch nhất của Ái Sắc được giảm suy phần nào 
khi đắc Quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm), tầng nhì trong các tầng Thánh; và 
chỉ được diệt trừ khi đắc Quả Bất Lai (A Na Hàm), tầng Thánh thứ ba. 
Những hình thức Ái Sắc vi tế được tận diệt trọn vẹn khi thành đạt Đạo 
Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Chánh Kiến của Thánh Đê đầu tiên (Khổ Đế) dẫn đến tận diệt 
(j Pahãtabba ) Ái. Rồi Thánh Đê thứ nhì (Tập Đế) để cập đến thái độ tinh 
thần của một người bình thường đối với Ngũ Trần. Thánh Đế thứ ba (Diệt 
Đế) là có sự chấm dứt trọn vẹn mọi hình thức đau khổ, tức Níp-bàn (Niết 
Bàn), mục tiêu cứu cánh của người Phật Tử. Níp-bàn (Niết Bàn) có thể 
được thành tựu trong chính kiếp sống hiện tiền, bằng cách tận diệt mọi 
hình thức Ái. Níp-bàn (Niết Bàn) phải được thấu triệt ( Sacchikãtabba ) do 
Nhãn Qụan tinh thần, bằng cách chấm dứt mọi Ái với thế gian bên ngoài. 

Khổ Đế thứ nhất - tùy thuộc nơi cái gọi là chúng sanh và những sắc 
thái khác nhau của đời sống - và phải được thận trọng Nhận thức, phần 
tách và Biến Tri ( Parinneỵỵa ). Sự Biến Tri này dẫn đến sự hiểu biết đúng 
đắn của bản thân ta như thực sự là vậy. 

Nguyên nhân của đau khổ là Tham, hay Ái ( Tanhã ). Đó là Tập Đế, 
Thánh Đê thứ nhì. 

Kinh Pháp Cú ghi: 

"Do Ái sanh phiền muộn. Do Ái sanh lo sợ. Người đã hoàn toàn chăm 
dứt Ái không còn phiền muộn , càng ít ỉo sợ” (Câu 216). 

Đức Phật dạy rằng Ái dẫn dắt đi Tái Sanh (Ponobhavikã). Păli ngữ 


8. Tin vào sự diệt vong, hư vô. 

9. Trói buộc, cột trói. 

10. “Lang thang”, ví dụ: vòng Tái Sanh, sự Tái Sanh. 




56 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


này rất đáng được ghi nhận vì có vài học giả cho rằng Đức Phật không 
hề dạy Thuyết Tái Sanh. Đế thứ hai này gián tiếp đề cập đến đời sống 
quá khứ, hiện tại và vị lai. 

Thánh Đê thứ ba, phải được Chứng Ngộ bằng cách Tu Tiến 
(Bhãvetabba ) Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo, Ariyatthangika maggà). Bát 
Thánh Đạo là con đường duy nhất dẫn ngay đến Đạo Qụả Níp-bàn (Niết 
Bàn) và cũng là Thánh Đê cuối cùng - Đạo Đê - trong Tứ Thánh Đế. 

Sau khi đã giảng giải Tứ Thánh Đê một cách tỉ mỉ và rành mạch, Đức 
Phật kết luận bài Pháp với những lời mạnh mẽ sau đây: 

“Hỡi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà Tuệ thấy hoàn toàn đúng như thật 
về Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) dưới ba khía cạnh và mười hai thể thức (n) , 
chưa được hoàn toàn sáng tỏ nơi ta thì cho đến chừng ấy, ta không xác nhận 
rẳngNhưLai đã ChứngNgộ Vô thượng chánh đẳng chánh giác (Anuttara 
Sammãsambodhi). 

Khi Tuệ thấy hoàn toàn đúng như thật vê Tứ Thánh Đế, ta mới xác 
nhận rằng Như Lai đã chứng Ngộ Vồ thượng chánh đẳng chánh giác. 

Và lúc ấy phát sanh Tuệ và Quán: Tâm của Như Lai đã hoàn toàn Giải 
Thoát một cách vững chắc, không còn lay chuyển, và đây là kiếp sống cuối 
cùng, không còn đời sống nào khác nữa”. 

Khi thời Pháp chấm dứt, Kondanna (Kiều Trần Như), vị đệ tử cao 
niên nhất trong năm vị, thấu triệt Giáo Pháp và đắc dòng Thánh đầu 
tiên (Quả Dự Lưu / Tu Đà Hoàn). Ngài Chứng Ngộ rằng Pháp nào sinh 
ra thì Pháp đó phải hoại diệt - Yam kinci samudayadhammam sabbam 
tam nirodha-dhammam. 

Lúc Đức Phật chuyển Pháp Luân, chư Thiên trên quả địa cầu hoan 

hô: 

"Pháp Luân này quả thật tuyệt diệu! Không có Sa Môn, Bà La Môn, 
chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên nào trên thế gian có thể giảng 
được. Đức Thế Tôn đã vận chuyển Pháp Luân trong vườn Lộc Giả, tại 
Isipatana, gân Benares (Ba La Nại)". 

Nghe vậy chư Thiên và chư Phạm Thiên trong tất cả các cõi khác 
đổng thanh hoan hô. 


11. Ba khía cạnh là: a) Tri Kiến về Tứ Đế ( Sacca-nãna), b) Tri Kiến có liên quan 
đến chức năng của Tứ Đế ( Kicca-nãna ) và; c) Tri Kiến rằng chức năng của mỗi Đế đã 
được thành tựu ( Kata-nãna ). Mỗi đế có ba khía cạnh. Vậy bốn Đế gồm tất cả mười 
hai thể thức. 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 57 


Một hào quang rực rỡ phát chiếu rọi sáng thê gian, tỏ hơn hào quang 
của chư Thiên nhiều. 

Ánh sáng của Giáo Pháp làm tỏ rạng toàn thể dần gian và đem trạng 
thái thanh bình An Lạc và hạnh phúc đến cho tất cả chúng sanh. 

- 0 O 0 - 

Bài Pháp ĐẤU TIÊN CỦA ĐỨC PHẬT 
Dhammacakkappavattana Sutta (Kinh Chuyển Pháp Luân) 

Lúc ấy tôi có nghe như thế này: 

Một thời nọ, lúc Đức Thê Tôn ngự tại vườn Lộc Giả (12) , xứ 
Isipatana 1131 , gần Benares, Ngài dạy năm vị Tỳ Khưu như sau: 

“Hỡi này các Tỳ Khứu, có hai cực đoan (antã) mà hàng Xuất Gia 
(pabbaịitena) phải tránh: 

1) Sự dễ duôi trong dục lạc - là thấp hèn, thô bị phàm tục, không xứng 

Phẩm Hạnh của bậc Thánh Nhân , và vô ích. 

• • / 

2) Sự thiết tha gắn bó trong lối tu khổ hạnh - là đau khổ, không xứng 

Phẩm Hạnh của bậc Thánh Nhân , và vô ích. 

• • / 

Từ bỏ cả hai cực đoan ăy ỉ Như Lai^ đã chứng Ngộ “Trung Đạo” 
(Majjhimã Patipadã)y là con đường đem lại Nhãn Quan (cakkhu) và 
Tri Kiến (nãna) và đưa đến An Tịnh (vupasamãyaỴ ls \ Trí Tuệ cao siêu 
(abhinnãyaỴ ìố \ Giác Ngộ (sambhodhãya) (17 \ vàNíp-bàn (Niết Bàn). 

Hỡi này các Tỳ Khưư con đường Trung Đạo mà Như Lai đã chứng 
Ngộj con đường đem lại Nhãn Quan , Tri Kiến và đưa đến an tịnhj Trí Tuệ 
cao siêUy Giác Ngộ vàNíp-bàn (Niết Bàn) là gì? 

Đó chính là Bát chánh Đạo (Bát Thánh ĐạOy con đường có tám chi) 
- là Chánh Kiến (sammã diịthi)j chánh Tư Duy (sammã sankappa)y 


12. Mahãvagga tr. 10; Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh); tập V; trang 420. 

13. Hiện nay là Saranath; nơi mà trong một tiền kiếp; Đức Thế Tôn đã hỵ sinh 
mạng sống để cứu một con thỏ cái đang lâm nạn cùng với một con thỏ con chưa 
sanh. Trong kiếp sống ấy Bồ Tát có tên là Sãranganãtha; người bảo vệ loài nai; do đó 
tên hiện tại của nơi này là Saranath. 

14. i$ Người đã đến như thề ấy” hay “Người đã đi như thê ấy”. Đức Phật thường dùng 
hình dung từ này để tự xưng. 

15. Chế ngự dục vọng. 

16. Chứng Ngộ Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). 

17. Thành đạt bốn Đạo và bốn Quả. 




58 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Chánh Ngữ (sammã vãcã)j chánh Nghiệp (sammã kammanta), chánh 
Mạng (sammã ãịĩva), chánh Tinh Tấn (sammã vãỵãma), Chánh Niệm 
(sammã sati), và chánh Định (sammã samãdhi). Hỡi này các Tỳ Khưu, đó 
là “Trung Đạo" mà Như Lai đã chứng Ngộ". 

(Đức Phật giảng tiếp): 

“Hỡi này các Tỳ KhứUj bây giờđây là chân Lý thâm diệu về Sự Khổ 
(dukkha-ariya-sacca, Khổ Thánh Đế): 

“Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sống chung với người 
mình không ưa thích là khổ, xa lìa những người thân yêu là khổ, mong muốn 
mà không được là khổ, tóm lại, chấp thân Ngủ Uẩn là khổ". (1S) 

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là chân Lý Thâm Diệu vẽ Nguồn 
Gốc của Đau Khổ (dukkha-samudaya-ariyasacca, Tập Khổ Thánh Đế). 
Chính Ái Dục là nguyên nhân đưa đến sự Tái Sanh (ponobhavikã). 

Ái, hợp với Tâm thiết tha khao khát, bám níu cái này hay cái kia (đời 
sống). Chính là Ái, đeo níu theo nhục dục Ngủ Trần (kãmatanhã), Ái 
đeo níu theo sự sinh tồn (bhavataụhã, sanh Ái, Luyến Ái với ý tưởng cho 
rằng vạn vật là trường tồn vĩnh cửu), và Ái, đeo níu theo sự không sinh tồn 
(vibhavatanha, vô sanh Ái, Luyến Ái với ý tưởng cho rằng sau cái chết là hư 
vô). 

Bầy giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là chân Lý Thâm Diệu vẽ Sự Diệt Khổ 
(dukkha-nirodha-ariya-sacca, Diệt Khổ Thánh Đế). Đó là xa lánh trọn vẹn và 
tận diệt chính Tâm Ái Dục ấy. Đó là sự rời bỏ, sự từ khước, sự thoát ly và sự tách 
rời ra khỏi Tâm Ái Dục. 

Bây giờ, hỡi này các Tỳ Khưu, đây là chân Lý Thâm Diệu về Con 
Đường Dãn Đến Sự Diệt Khổ (dukkha-nirodha-gãminĩ-patipadã-ariya- 
sacca, Đạo Diệt Khổ Thánh Đế). 

Đó là Bát Chánh (Thánh) Đạo: chánh Kiến, chánh Tư Duy, chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, chánh Mạng, chánh Tinh Tấn, chánh Niệm và 

Chánh Định. 

0 


18. Pancupadãnakkhandhã (panca + upãdãna + khandhã). Theo Phật Giáo, cái 
được gọi là chúng sanh gồm năm nhóm, hay Năm Uẩn, là Sắc ( Rủpa , vật chất), Thọ 
( Vedanã ), Tưởng ( Sannã ), Hành ( Sankhãrã ) và Thức ( Vinnãna ). Đó là năm thành 
phần tâm-vật-lý cấu tạo một chúng sanh. Sắc gồm những năng lực và đặc tánh. Tâm 
gồm những trạng thái Tâm ( cetasika , Tâm Sở). Có tất cả năm mươi hai Tâm Sở. 
Trong năm mươi hai Tâm Sở ấỵ Thọ ( Vedanã ) và Tưởng ( Sannã ) được kể như hai 
nhóm riêng biệt. Năm mươi Tâm Sở còn lại được gọi chung là Hành ( Sankhãrã ). 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 59 


-I- 

0 1) "Đây là Khổ Thánh Đế” 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

( 2 ) "Khổ Thánh Đế này phải được Nhận thức (parinneya).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

( 3 ) "Khổ Thánh Đế này đã được Nhận thức (pariMãta).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiên, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

II 

(1 ) "Đây là Tập Khổ Thánh Đế” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiên, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) “Tập Khổ Thánh Đế này phải được tận diệt (pahãtabba).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) “Tập Khổ Thánh Đế này đã được tận diệt (pahĩnam).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

-III- 

( 1) "Đây là Diệt Khổ Thánh Đế” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Diệt Khổ Thánh Đế này phải được chứng Ngộ (sacchikãtabba).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 

trước kia, Nhãn Quan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) "Diệt Khổ Thánh Đế này đã được chứng Ngộ (sacchikatam) 

Như vậy, hỡi các Tỳ I<hưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 



60 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


trước kia, Nhãn Qụan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

-IV- 

0 1) “Đây là Đạo Diệt Khổ Thánh Đế” 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 
trước kia, Nhãn Qụan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(2) "Đạo Diệt Khổ Thánh Đếnàỵphải được phát triển (bhãvetabbam).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 

trước kia, Nhãn Qụan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(3) “Đạo Diệt Khổ Thánh Đế này đã được phát triển (bhãvitam).” 

Như vậy, hỡi các Tỳ Khưu, đối với các pháp chưa từng được nghe 

trước kia, Nhãn Qụan, Tri Kiến, Trí Tuệ, Tuệ Quán (Minh Sát Tuệ) và 
ánh sáng, phát sanh đến Như Lai. 

(Để kết luận thời Pháp, Đức Phật dạy): 

“Hỡi này các Tỳ Khưu, ngày nào mà Tri Kiến tuyệt đối như thực của 
Như Lai vê bốn Pháp Thánh Đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương 
thức (19) chưa được hoàn toàn sáng tỏ thì, cho đến chừng ấy, Như Lai không 
xác nhận trước thế gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các 
chúng Sa Môn, Bà La Môn, Thiên và người, rằng Như Lai đã chứng Ngộ Vô 
Thượng Chánh Đẳng chánh Giác (anuttaram sammã-sambodhim). 

Đến khi, hỡi này các Tỳ Khưu, Tri Kiến tuyệt đối như thực của Như Lai 
về bốn Pháp Thánh Đế, dưới ba sắc thái và mười hai phương thức, đã trở 
nên hoàn toàn sáng tỏ, chỉ đến chừng ấy, Như Lai mới xác nhận trước thế 
gian gồm chư Thiên, Ma Vương và Phạm Thiên, giữa các chúng Sa Môn, Bà 
La Môn, Thiên và người, rằng Như Lai đã chứng Ngộ Vô thượng chánh 
đẳng Chánh giác. 

Và lúc ấy Tri Kiến và Tuệ Giác phát sanh đến Như Lai (nanadassana). 
Tâm của Như Lai đã hoàn toàn Giải Thoát một cách vững chắc, không còn 
lay chuyển, và đây là kiếp sống cuối cùng, không còn kiếp sinh tổn nào khác 
nữa”S 2 °ì 

Đức Phật giảng như thê ấy và các vị Tỳ I<hưu lấy làm hoan hỷ tán 
dương lời dạy của Đức Thê Tôn. 


19. Có bốn Đế. Mõi Đê có ba sắc thái. Vậy tất cả (3x4) là mười hai phương thức. 

20. Ám chỉ Quả Vô Sanh / A La Hán (Arahatta-phala). 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 61 


Khi Đức Phật giảngxong thời Pháp, Pháp Nhãn (Dhammacakkhu) 111 ' 
của Ngài Kondanna (Kiều Trần Như) không còn vướng bụi, hết bợn 
nhơ, (và Ngài thấy rằng) “cái gì đã có sanh tức phải hoại diệt". 

Lúc Đức Thê Tôn chuyển Pháp Luân, chư Thiên trên quả địa cầu 
hoan hô: " Pháp Luân này quả thật tuyệt diệu! Không có Sa Môn, Bà La 
Môn, chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên nào trên thế gian có thể giảng 
được. Đức Thế Tôn đã vận chuyển Pháp Luân này trong vườn Lộc Giả, tại 
Isipatana, gân Benares (Ba La Nại)". 

Nghe như vậy, chư Thiên ở các cõi Tứ Đại Thiên Vương, Đạo Lợi, 
Dạ Ma, Đấu Xuất, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại, và chư Phạm Thiên 
ở cõi Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu 
Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Biến Qụang (Quang Âm) Thiên, 
Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, Quảng Quả 
Thiên, Vô Tưởng Thiên, Vô Phiền Thiên, và chư Phạm Thiên ở cõi hoàn 
toàn tinh khiết, cõi trường cửu, thanh tịnh, đẹp đẽ, quang đãng và tối 
thượng, cũng đồng thanh hoan hô. 

Chính ngay trong lúc ấy, trong khoảnh khắc ấy, tiếng hoan hô thấu 
đến cảnh Phạm Thiên. Mười ngàn thê giới ấy đều chuyển động, lung lay 
và rung chuyển mạnh mẽ. 

Một hào quang rực rỡ phát chiếu, rọi sáng thê gian, sáng tỏ hơn hào 
quang của chư Thiên nhiều. Đức Thế Tôn nói: “Kondanna quả đã chứng 
Ngộ, Kondaũũa quả đã chứng Ngộ". 

Do đó Ngài Kondanna có tên là Annãta Kondanna. 


VÀI NHẬN XÉT VỀ KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

1. Phật Giáo căn cứ trên kinh nghiệm bản thân. Như vậy, Phật Giáo 
hợp lý, không phải là một lý thuyết chỉ dựa trên suy Niệm và luận lý 
suông. 

2. Đức Phật tránh xa những hệ thống tư tưởng có thê lực thời bấy 
giờ và trình bày một “Trung Đạo", hoàn toàn do Ngài tìm ra chớ không 
dựa vào lập luận của ai. 

3. Phật Giáo là một con đường hay Đạo ( magga ). 

21. Dhammacakkhu - Pháp Nhãn - có nghĩa là một trong ba Thánh Đạo, Dự Lưu 
(Tu Đà Hoàn), Nhất Lai (Tư Đà Hàm), và Bất Lai (A Na Hàm). Lúc ấy ngài Kiểu 
Trần Như đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). Vể sau các vị kia cũng đắc Dự Lưu (Tu 
Đà Hoàn) như vậy. 




62 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


4. Kiến thức thích hợp với lý trí là điểm then chốt của Phật Giáo. 

5. Đức tin mù quáng bị loại trừ, không còn chỗ đứng trong Phật 
Giáo. 

6. Phật Giáo nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thực hành, thay vì 
chú trọng đến tín ngưỡng và giáo điều. Tin tưởng suông vào giáo điều 
không thể dẫn đến Giải Thoát. 

7. Nghi thức và cúng tế, được xem là quan trọng trong kinh Phệ Đà 
(Veda), không có vai trò trong Phật Giáo. 

8. Không có Thần Linh để con người phải khép nép kính sự. 

9. Không có giai cấp trung gian giữa người và Thần Linh để con 
người phải rụt rè. 

10. Giới ( sĩỉa ), Định ( samãdhi ), Tuệ (paníỉã ) là chánh yếu để thành 
tựu mục tiêu - Níp-bàn (Niết Bàn). 

11. Nền tảng của Phật Giáo là bốn chân Lý (Tứ Diệu Đế) có thể 
kiểm nhận bằng kinh nghiệm. 

12. Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế) dính liền với con người. 

13. Bốn Chần Lý ấy do chính Đức Phật khám phá và Ngài đã tìm ra 
một mình, không nhờ ai. Chính câu Phật Ngôn là: "Bốn chân Lý này 
chưa từng được nghe". 

14. Đã là Chân Lý thì không thể biến đổi với thời gian. 

15. Khổ Đế, Chân Lý đầu tiên, để cập đến những thành phần cấu 
tạo Bản Ngã, hay cái được gọi là cá nhân, và những giai đoạn khác nhau 
trong đời sống. Các thành phần này cẩn phải được phân tách, xem xét tỉ 
mỉ và quan sát. Sự quan sát này dẫn đến hiểu biết mình một cách chần 
chính. 

16. Thấu triệt Chần Lý thứ nhất (Khổ Đế) một cách hợp lý đưa đến 
tận diệt nguyên nhân của khổ, Chần Lý thứ nhì. Đê này đề cập đến thái 
độ tâm lý của một người thông thường đối với ngoại cảnh. 

17. Chần Lý thứ nhì (Tập Đế) có liên quan đến một năng lực hùng 
hậu luôn luôn ngủ ngầm bên trong mỏi người. 

18. Chính năng lực tinh thần hùng hậu ấy - Ái Dục - là nguyên 
nhân đưa đến tất cả những điều bất hạnh trong đời sống. 

19. Tập Đế đề cập một cách gián tiếp đến những kiếp sống quá khứ, 
hiện tại và tương lai. 

20. Như vậy, sự hiện hữu của chuỗi dài những kiếp sinh tổn đã được 
Đức Phât biên minh. 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 63 


21. Do đó, Lý Nghiệp Báo, một hệ luận của Thuyết Tái Sanh, cùng 
một lúc, cũng được bao hàm đề cập đến. 

22. Hai Chần Lý đầu tiên là tại thế, thuộc về thế gian ( lokiỵa ). Chân 
Lý thứ ba - chấm dứt đau khổ - mặc dầu tùy thuộc nơi ta, là Siêu Thế 
(i lokuttara ) và vượt hẳn ra ngoài phạm vi luân lý. 

23. Đế thứ ba - thuần túy là sự tự giác - là một Pháp ( dhamma ) phải 
được thấu triệt bằng Nhãn Quan tinh thần (sacchikãtabba). 

24. Chần Lý này - Diệt Đê - phải được Chứng Ngộ bằng sự siêu 
thoát hoàn toàn. Đây không phải là trường hợp từ khước những trần 
cảnh bên ngoài, mà là dứt bỏ mọi Luyến Ái ở bên trong đối với thê gian 
bên ngoài. 

25. Diệt Đê được thành tựu bằng cách tận diệt trọn vẹn mọi Luyến 
Ái. Nhưng phải ghi nhận rằng nếu chỉ có một việc là tận diệt năng lực 
tinh thần ấy (Luyến Ái) thì không đủ để Chứng Ngộ Niết Bàn, Chân Lý 
thứ ba, vì như thế, Níp-bàn (Niết Bàn) sẽ có nghĩa là hư vô. Tuy nhiên, 
Đạo Quả phải được thành đạt bằng cách tận diệt năng lực ấy vì chính nó 
trói buộc chúng sanh vào thê gian (Tam Giới: Dục, Sắc và Vô Sắc Giới). 

26. Níp-bàn (Niết Bàn) không phải được tạo nên ( uppãdetabbã ) mà 
phải được đạt đến ( pattaba ). Níp-bàn (Niết Bàn) có thể được thành tựu 
ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy, có thể hiểu rằng mặc dầu Tái 
Sanh là Giáo Lý chánh yếu trong Phật Giáo, mục tiêu cứu cánh của Phật 
Giáo là chấm dứt Tái Sanh - không tùy thuộc ở tương lai, vì có thể thành tựu 
trong kiếp sống hiện tiền. 

27. Đê thứ ba phải được thành tựu bằng cách trau dổi và phát triển 

Đê thứ tư. 

28. Để tận diệt một năng lực hùng mạnh (Ái Dục) cần phải 
vận dụng và phát triển tám yếu tố công hiệu (Bát Chánh Đạo / Bát 
Thánh Đạo). 

29. Tất cả tám yếu tố đều thuộc về tinh thần. 

30. Tám năng lực tinh thần hùng mạnh và có tánh cách Thiện, phải 
được tập trung để đánh đổ một năng lực Bất Thiện dai dẳng ngủ ngầm 
bên trong ta. 

31. Tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn thoát ra khỏi mọi tiến trình sanh 
tử triển miên, một cái Tầm không còn vướng chút Ô Nhiễm, trạng thái 
bất diệt ( amata ), là những phước lành đi kèm theo cuộc chiến thắng vĩ 
đại này. 



64 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 


32. Có phải chăng sự Giải Thoát này là hoàn hảo hay tuyệt đối tinh 

khiết? 

Quan điểm sau cùng là thích đáng hơn. 

33. Trong mỏi trường hợp, có thể nêu lên một cầu hỏi: Hoàn hảo là 
gì ? Tuyệt đối tinh khiết là gì ? 

Không có một chúng sanh hay một thực thể thuần nhất và trường 
tổn trong Phật Giáo mà chỉ có một luổng Tâm xem như một dòng nước 
luôn luôn trôi chảy. 

Như vậy đúng hơn, ta phải nói rằng luồng Tầm đã được Thanh Lọc, 
trở nên hoàn toàn tinh khiết bằng cách tận diệt và loại trừ mọi Ô Nhiễm. 

D • • • • 

-oOo- 

Bài Pháp THỨ NHÌ 

Anattalakkhana Sutta (Kinh Vô Ngã Tướng ) 1221 

Một thời nọ, lúc Đức Thê Tôn ngự tại vườn Lộc Giả, xứ Isipitana, 
gần Benares (Ba La Nại). Ngài mở lời dạy nhóm năm vị Tỳ Khưu: 'Này 
hỡi các Tỳ Khứu". 

“Bạch hóa Đức Thế Tôn”) năm vị trả lời. 

Rổi Đức Phật truyền dạy như sau: 

‘‘Hỡi các Tỳ Khứu, Sắc (rũpa) là Vô Ngã (anattã, không có một linh 
hồn trường cửu). Hỡi các Tỳ Khứu, nếu trong đó có linh hồn (23) j thì Sắc này 
không phải chịu đau khổ. "Sắc này phải như thếnày hay Sắc này phải không 
như thế kia" trường hợp tương tự có thể xảy ra. Nhưng vì Sắc này không có 
linh hồn nên còn phải chịu khổ đau và không thể có trường hợp (ra lệnh): 
"Phải như thế này hay phải không như thế kia". 

Cùng một thế ấy, Thọ (veảanã), Tưởng (sahhã), Hành (.sankhãrã) và 
Thức (vinnãna) (I4> đều Vô Ngã. 

Vạy chư Tỳ Khưu nghĩ thế nào, Sắc này thường còn hay Vô Thường? 


22. Mahãvagga, tr.13, Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, phần iii, trang 66. 

23. Một thực thể thường còn, không biến đổi tạo nên do một vị Thần Linh hay 
phát xuất từ một đại hổn ( Paramãtma , tinh hoa của Thần Linh). 

24. Cái được gọi là chúng sanh gổm Năm Uẩn. Ngoài Năm Uẩn ấy không có chúng 
sanh. Nếu bỏ Năm Uẩn ra, sẽ không còn gì tổn tại. Không có linh hổn hay Bản Ngã 
trong một Uẩn riêng lẻ, không có linh hồn trong Năm Uẩn hợp lại, mà linh hổn cũng 
không có ngoài Năm Uần ấy. Đức Phật giảng giải giống như đoạn trên khi để cập đến 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức và cho thấy rằng không có một linh hồn hay Bản Ngã trong 
Uẩn nào. Ở đây bản dịch thâu gọn lại. 




CHƯƠNG 6 - KINH CHUYẾN PHÁP LUÂN - BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN 6 5 


- Bạch Đức Thế Tôn, là Vô Thường (anicca). 

- Cái gì Vô Thường là khổ đau hay hạnh phúc? 

- Bạch Đức Thế Tôn, là Khổ (dukkha). 

- Vậy, có hợp lý chăng nếu nghĩ đến cái gì Vồ Thường, Khổ và tạm bợ với 
ý tưởng: "Cái này của tôi, đây là tôi, đây là Tự Ngã của tôi?" (2S> 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

- Cùng thế ấy, này hỡi các Tỳ Khưu, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đều là Vồ 
Thường và Khổ. Vậy có hợp lý chăng nếu nghĩ đến những gì Vô Thường, Khổ 
và tạm bợ với ý tưởng: "Cái này của tôi, đây là tôi, đây là Tự Ngã của tôi?" 

- Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không hợp lý. 

- Như vậy, này hỡi các Tỳ Khưu, tất cả các Sắc, dầu ở quá khứ, hiện tại 
hay tương lai, ở bên trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tế, thấp hèn hay 
cao thượng, xa hay gần, phải được Nhận thức với Tri Kiến Chân chánh 
theo thực tướng của nó: "Cái này không phải của tôi (netam mama). Đây 
không phải là tôi (neso hdmasmi), cái này không phải là Tự Ngã của tôi 
(na me so attã)". 

Tất cả Thọ, Tưởng, Hành, Thức, dầu ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, ở bên 
trong hay ở ngoại cảnh, thô kịch hay vi tí, thấp hèn hay cao thượng, xa hay 
gân, đêu phải được Nhận thức với Tri Kiến chân chánh theo thực tướng của 
nó: "Cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải Tự 
Ngã của tôi". 

Bậc Thánh đệ tử thông suốt Pháp học thấy vậy thì nhàm chán Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức - dứt bỏ, không Luyến Ái những gì không đáng được ưa 
thích và do sự dứt bỏ ấy, Giải Thoát. Rồi Tri Kiến trở nên sáng tỏ: "Ta đã 
Giải Thoát". Vị ấy thấu hiểu rằng dòng sanh tử đã chấm dứt, đời sống Phạm 
Hạnh đã được thành tựu, những điều cần phải làm đã được hoàn tất viên 
mãn, không còn trở lại trạng thái này nữa. 

Đức Thế Tôn giảng giải như vậy, và các vị Tỳ Khưu lấy làm hoan hỷ, tán 
dương lời dạy của Ngài". 

Khi Đức Phật thuyết xong thời Pháp, Tâm của năm vị Tỳ Khưu đều 
trở nên hoàn toàn trong sạch, không còn chút Ô Nhiễm/ 26 ) 


25. Vì bị Ái ( tanhã ) che lấp, ta suy tưởng sai lẩm: “Đây là của tôi”. Bị Ngã Mạn 
( mãna ), che lấp ta suy tưởng: “Đây là tôi”. Bị Tà Kiến (micchã ditthi) che lấp, ta suy 
tưởng: “Đây là Tự Ngã của tôi”. Đó là ba quan niệm sai lẩm ( mannanã ). 

26. Đó là: tất cả năm vị đểu đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 




66 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 7 

TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP, DHAMMA) 

"Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh! 
Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh! 
Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hòa hiệp! 
Hạnh phúc thay Tứ chúng đổng tu! ” 

— Kinh Pháp Cú 194 


Cảm Hóa Yasa và Các Bạn Hữu 

Tại thành Benares có con một nhà triệu phú tên Yasa, trưởng thành 
trong cuộc sống giàu sang. Một buổi sáng, chàng dậy sớm hơn mọi khi, 
và lúc nhìn các nàng hầu thiếp nằm ngủ la liệt bừa bãi thì lấy làm nhờm 
chán. Ấn tượng ghê tởm này luôn luôn ám ảnh chàng. Toàn thể đền 
đài nguy nga tráng lệ bấy giờ đối với chàng chỉ còn là một nơi tối tăm 
buổn bã, đầy dẫy những hình ảnh thô kịch xấu xa. Nhận thức tánh cách 
tạm bợ của đời sống phàm tục, Yasa trốn nhà ra đi. Chàng nói: “Thống 
khổ thay cho tôi! Đọa đày thay cho tôi!" và đi vể phía Isipatana, nơi mà 
Đức Phật tạm ngự sau khi độ năm vị Tỳ Khưu đắc Quả Vô Sanh (A La 
Hán) (1) . 

Yasa đến nơi lúc Đức Phật đang đi kinh hành. Thấy chàng từ xa đến, 
Đức Phật bước ra ngoài đường kinh hành và ngổi lại một nơi đã dọn 

o o o 

sẵn. Yasa đứng cách đấy không xa, than rằng: “Thống khổ thay cho con! 
Đọa đày thay cho con!" 

Đức Phật dạy: 

"Nơi đây không có thống khổ, hỡi này Yasa! Nơi đây không có đọa đày, 
này hỡi Yasa! Hãy đến đây, Yasa! Hãy ngồi xuống đây, Như Lai sẽ giảng 
Giáo Pháp cho con". 


1. Lúc ấy nhằm ngày thứ năm sau khi Đức Phật Chuyển Pháp Luân. 




CHƯƠNG 7 - TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 67 


Yasa lấy làm hoan hỷ được nghe những lời khuyên khích của Đức 
Phật. Chàng tháo đôi giày bằng vàng ra và đến gần Đức Phật, cung kính 
đảnh lễ Ngài và ngồi lại một bên. 

Đức Phật thuyết Pháp và sau khi nghe, chàng đắc Qụả Dự Lưu (Tu 
Đà Hoàn), tầng thứ nhất trong bốn tầng Thánh. 

Đầu tiên, Đức Phật giải thích về hạnh Bố Thí ( dãna ), Giới Luật 
(sĩla), những cõi Thiên ( sagga ), những tai hại của nhục dục Ngũ Trần 
(kãmadĩnãva ), về phước báu của sự Xuất Gia (nekkhammãnisamsa). 
Đến khi nhận thấy tầm của Yasa bắt đẩu thuần thục và sẵn sàng lãnh hội 
Giáo Lý cao siêu, Ngài giảng về Bốn Chần Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đế). 

Mẹ của Yasa là người đầu tiên ghi nhận sự vắng mặt của con. Bà báo 

• o o • • o • 

cho chồng. Nhà triệu phú liền ra lệnh cho gia đình cỡi ngựa đi tìm bốn 
phương và chính ông đi về hướng Isipatana. Khi nhận ra dấu đôi giày 
bằng vàng của Yasa in trên đất, ông phăng lần đến nơi Đức Phật. 

Thấy ông từ xa đến, Đức Phật dùng thần thông không cho ông 
nhận ra con. Nhà triệu phú đến gần Đức Phật và cung kính hỏi thăm 
Ngài có thấy con ông không? Đức Phật bảo: “Hãy ngồi lại đây. Con 
sẽ được gặp mặt con của con". Nghe vậy, ông triệu phú lấy làm mừng 
rỡ, vâng lời ngồi xuống. Đức Phật giảng cho ông một thời Pháp. Ông 
rất hoan hỷ bạch: 

"Lành thay! Lành thay! Bạch hóa Đức Thế Tôn, củng tựa hồ như có 
người kia dựng lại ngay ngắn một vật gì đã bị lật đổ, hay khám phá ra một 
vật đã được giấu kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm 
ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, Giáo 
Pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy bằng nhiêu phương thức củng dường thế 
ấy. 

Bạch Đức Thế Tôn, con xin quyy Phật, Pháp và Tăng. Xin Đức Thế Tôn 
thâu nhận con vào hàng Thiện Tín. Xin Ngài cho phép con nương tựa nơi 
Tam Bảo, từ ngày này đến giờ phút cuối cùng của đời con". 

Ông là người thiện nam đầu tiên thọ lễ quy y với đầy đủ ba ngôi Tam 
Bảo. Khi nghe Đức Phật thuyết Pháp cho cha, Yasa đắc Quả Vô Sanh (A 
La Hán). Vừa lúc ấy, Đức Phật thâu thần thông để nhà triệu phú nhìn 
thấy con. Ông lấy làm vui mừng, thỉnh Đức Phật cùng vị đệ tử về nhà 
trai tăng ngày hôm sau. Đức Phật chấp nhận bằng cách làm thinh. 

Sau khi ông triệu phú ra về, Yasa xin Đức Phật cho thọ lễ Xuất Gia 
Sa-di và Tỳ Khưu. Đức Phật truyền giới cho Yasa với những lời sau đầy: 

"Hãy đến đây hỡi Tỳ Khưuì Giáo Pháp đã được truyền dạy đẩy đủ. Hãy 



68 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


SÔ' nợ đời Phạm Hạnh thiêng liêng của bậc Xuất Gia để chấm dứt mọi đau 

o • • o o • • 

kho . (2) 

Với Đức Yasa, tổng số các vị Vô Sanh (A La Hán) lúc bấy giờ tăng lên 
sáu. Ngày hôm sau, Đức Phật đến nhà ông triệu phú với sáu vị đệ tử Vô 
Sanh (A La Hán). Hai bà - mẹ và bà trước kia là vỢ của Ngài Yasa - đến 
nghe Đức Phật thuyết pháp, đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) và xin thọ 
lễ quy y Tam Bảo. Hai bà là những người tín nữ đầu tiên/ 2 3 ) 

Đại Đức Yasa có bốn người bạn tên Vimala, Subãhu, Punnaji và 
Gavampati. Khi bốn vị này đã nghe tin người bạn cao quý của mình 
đã cạo râu tóc và đắp y để sống đời không nhà cửa, không sự nghiệp, 
thì đến thăm và tỏ ý muốn noi theo gương lành ấy. Đức Yasa tiến dẫn 
cả bốn vào yết kiến Đức Phật, và sau khi nghe Pháp, cả bốn đều đắc 
Quả Vô Sanh (ALa Hán). 

Năm mươi người bạn trứ danh khác của Đại Đức Yasa, tất cả đều 
thuộc về các gia đình nổi tiếng nhất trong vùng, cũng đến thính Pháp, 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) và Xuất Gia Tỳ Khưu. 

Trong khoảng gần hai tháng, đã có sáu mươi vị thành đạt Đạo Quả 
Vô Sanh (A La Hán). Tất cả sáu mươi vị đều sanh trưởng trong những 
gia đình danh giá nổi tiếng và đều là con ưu tú của các người cha đáng 
kính. 

Những Sứ Giả Đẩu Tiên của Giáo pháp (Dhammadũta) 

ít lâu sau khi tê độ sáu mươi vị đệ tử thành đạt Đạo Quả A La Hán, 
Đức Phật quyết định gởi các Ngài đi truyền bá Giáo Pháp mới mẻ ấy 
cho tất cả, không có bất luận một sự phần biệt nào. Ngài kêu gọi các vị 
đệ tử như sau: 

"Này hỡi các Tỳ Khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi Triền Phược (trói 


2. Xuất Gia Sa-di, Pabbaịịã - đúng theo ngữ nguyên, là đi tới, hay từ khước. Ở đây 
chỉ có nghĩa là được chấp nhận vào hàng Xuất Gia bằng cách quy y Phật, Pháp, Tăng. 
Xuất Gia Tỳ Khưu, upasampadã, Cụ túc giới, hay Tỳ Khưu giới, là đầy đủ Giới Hạnh. 

3. upãsaka = thiện nam, Ưpãsikã = tín nữ, đúng theo ngữ nguyên, là người có liên 
quan mật thiết đến Tam Bảo. upãsaka và upãsikã là cận sự nam và cận sự nữ, hay 
người đàn ông và đàn bà Cư Sĩ, đi theo con đường của Đức Phật. Người ta trở nên 
thiện nam hay tín nữ sau khi đọc ba câu kinh quy y: 

Buddham Saranam Gacchămi - Con xin quy y Phật 

Dhammam Saranam Gacchãmi - Con xỉn quy y Pháp. 

Sangham Saranam Gacchãmi - Con xỉn quy y Tăng. 




CHƯƠNG 7 - TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 69 


buộc), dầu ở cõi người hay các cõi Thiên. <A) 

Các con cũng vậy, này hỡi các Tỳ Khưu, các con cũng đã thoát ra khỏi mọi 
Triền Phược (trói buộc), dầu ở cõi người hay các cõi Thiên. 

Hãy ra đi, các Tỳ Khưu, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh 
phúc đến nhiều người. Vì lòng Từ Bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh 
phúc lại cho chư Thiên và nhân loại 4 (S) 6 7 . Mõi người hãy đi một ngả. Này hỡi 
các Tỳ Khưu, hãy hoẳng dương Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đẩu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối cùng, toàn hảo trong cả hai, tinh thẩn và 
văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng cao thượng )% vừa toàn thiện, vừa 
trong sạch. 

Có những chúng sanh còn vướng ít nhiều cát bụi trong mắt và nếu không 
nghe được Giáo Pháp sẽ sa đọa. Cũng có những người sẽ am hiểu Giáo Pháp. 

Chính Như Lai củng đi. Như Lai sẽ đi vê hướng Uruvelã ở Senãnigama 
để hoẳng dương Giáo Pháp. 

Hãy phất lên ngọn cờ của bậc Thiện Trí. Hãy truyền dạy Giáo Pháp cao 
siêu. Hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác. Được vậy, là các con đã hoàn 
tất nhiệm vụ". (7> 

Như vậy, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên gởi các đệ tử đã Chứng 
Ngộ và đã thọ lẽ Xuất Gia đi truyền bá Giáo Lý, vì lòng Từ Bi, vì tình 
thương người khác. Không có một nơi ở nhất định, một mình và không 
tiền của, những nhà truyền giáo đầu tiên ấy đi đây đi đó để truyền dạy 
Giáo Pháp. Ngoài tấm y để che thân và cái bát để trì bình khất thực độ 
nhật, các Ngài không còn tài sản riêng tư nào nữa. Phạm vi hoạt động 
thì bao la mà người hành sự thì ít, nên các Ngài luôn luôn thui thủi đi 
một mình. Tất cả sáu mươi vị đều đã đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), 
nghĩa là đã siêu thoát, đã vượt ra khỏi mọi trói buộc vật chất. Các Ngài 
chỉ có một trọng trách duy nhất là truyền dạy Giáo Pháp và công bố 
đời sống thiêng liêng Phạm Hạnh (brahmacariya). Chức vụ căn bản 
của chư vị Vô Sanh (A La Hán), những người đã thành tựu mục tiêu 


4. Mahãvagga, trang 19 - 20. 

5. Nên ghi nhận danh từ “chư Thiên", các vị Thiên (Dem). 

6. Pãli ngữ Brahmacariya ở đây không có gì liên quan đến một vị Thẩn Linh hay 
Phạm Thiên, mà có nghĩa là cao quý, thiêng liêng. Công bố đời sống cao thượng có 
nghĩa là ban hành lẽ Xuất Gia. 

7. Samussayatha sađđhammam - đesayantã isiddhaịam 
Katakattabbakammantã - parattham paipaịịatha. 





70 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Giải Thoát, là nâng cao đời sống đạo đức của người khác bằng cách nêu 
gương lành trong sạch và nghiêm túc Trì Giới. Các tiến triển vật chất, 
dầu là cần thiết, không làm cho các Ngài lưu ý. 

Thành Lập Tăng Đoàn 

Vào thuở ấy có sáu mươi vị Vô Sanh (A La Hán) đệ tử trên thê gian. 
Với những bậc Thanh Tịnh ấy làm nòng cốt, Đức Phật sáng lập “Tăng 
Đoàn của những người độc thân” mà “dân chủ trong hiến pháp và không có 
sở hữu riêng từng cá nhân trong phân phối". 

Các hội viên đầu tiên là những người thuộc giai cấp lãnh đạo có học 
thức và cao sang nhất trong xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, Tăng Đoàn 
luôn luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người xứng đáng, không phân 
biệt giai cấp, đẳng cấp hay chủng tộc. Cả già lẫn trẻ, ở mọi tầng lớp, đều 
có thể được chấp nhận vào đoàn thể để chung sống trong tình huynh 
đệ như anh em trong một gia đình. Tăng Đoàn vẫn còn tổn tại đến ngày 
nay dưới hình thức một đoàn thể Tu Sĩ độc thần xưa nhất trong lịch sử 
nhân loại. 

Đức Phật không khuyên tất cả mọi người nên rời bỏ đời sống gia 
đình để mang bát, đắp y, trở thành Tu Sĩ không nhà cửa, không tài sản 
sự nghiệp. Một người Cư Sĩ cũng có thể sống đời cao đẹp, thích ứng với 
Giáo Pháp và chứng đắc các Thánh Quả. Cha, mẹ, và vỢ của Ngài Yasa 
là những người tu tại gia đầu tiên bước theo dấu chân của Đức Phật. Tất 
cả ba vị đều tiến triển đầy đủ về mặt tinh thần để thành tựu Đạo Quả 
Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). Với sáu mươi vị Vô Sanh (A La Hán), xem như 
những sứ giả lý tưởng của Giáo Pháp, Đức Phật quyết định quảng bá 
pháp mầu đến những ai có tai vui lòng muốn nghe. 

Thâu Nhận Ba Mươi Thanh Niên 

Ở Isipatana một ít lâu, Đức Phật ra đi về hướng Uruvelã. Trên 
đường, một hôm Đức Phật dừng chân, ngổi dưới cội cây, trong một 
cụm rừng nhỏ. 

Cùng lúc ấy có ba mươi thanh niên vui vẻ trẻ trung cũng dắt vỢ đến 
chơi trong cụm rừng. Một trong những người ấy không vỢ nên dắt theo 
một người bạn gái. 

Trong khi ai nấy vui đùa với nhau thì cô bạn gái bỏ đi, lén đem theo 
các món đổ quý giá của mấy người kia. Đến lúc hay ra, cả ba mươi thanh 
niên cùng nhau chạy đi tìm kiếm trong rừng. Thấy Đức Phật, các người 





CHƯƠNG 7-TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 71 


trai trẻ ấy đến gần hỏi thăm Ngài có thấy một thiếu phụ đi ngang qua 
đó không. 

Đức Phật hỏi lại: 

- Theo ý các con thì nên tìm một người phụ nữ hay nên tự tìm ra mình 
là hơn ? 

- Bạch Ngài tự tìm ra mình hẳn ỉà hơn (8 \ 

- Vậy hãy ngồi lại đây\ Như Lai sẽ giảng Giáo Lý cho các con. 

- Chúng con xin vâng 

Và tất cả đều quỳ xuống, cung kính đảnh lễ rồi ngổi lại một bên, 
chăm chỉ lắng nghe. Sau đó, cả ba mươi thanh niên lấy làm hoan hỷ, xin 
Xuất Gia theo Đức Phật. 

Cảm Hóa Ba Anh Em Kassapa (Ca Diếp) 

Từ nơi này đến nơi khác, khi đi khi nghỉ, một ngày nọ, Đức Phật đến 
Uruvelã. 

Ở đây có ba anh em nhà Tu Sĩ khổ hạnh để tóc dài và thắt lại thành 
bím (j ịatila ), tên là Uruvelã Kassapa, Nadĩ Kassapa, và Gayã Kassapa. 
Ba anh em sống mỗi người một nơi. Người anh cả có năm trăm đệ tử, 
anh giữa ba trăm và người em út hai trăm. Riêng người anh cả tin tưởng 
mãnh liệt vào sự thành công tinh thần của mình, và cho rằng mình đã 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Đức Phật đến viếng các vị này trước nhất và xin an ngụ qua đêm 
trong cái phòng thờ Thần Lửa của ông. Trong phòng ấy có một con 
rắn chúa dữ tợn. Đức Phật dùng thần thông khắc phục rắn. Uruvelă 
Kassapa thấy vậy thì mừng rỡ, thỉnh Đức Phật ở lâu thêm như một vị 
thượng khách. Nhiều lần khác nhau Đức Phật dùng thần thông để thầu 
phục, nhưng ông vẫn tin tưởng rằng Đức Phật chưa đắc Qụả Vô Sanh (A La 
Hán) như ông. 

Sau cùng, khi hiểu rõ rằng ông chưa đạt đến tầng cao thượng ấy và 
chính Đức Phật đã đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán), ông xin quy y, rồi 
Xuất Gia, cùng với tất cả các đệ tử của ông. 


8. Tự tìm ra mình: Tức nhìn vào bên trong mình. Tìm hiểu thực tướng của chính 
mình. Câu này có nhiều ý nghĩa lý thú. Attãnam là một thể của danh từ Atta nghĩa là 
“Ta”, “Bản Ngã”. Ở đây Đức Phật không đề cập đến một linh hồn như một vài học 
giả cố giải thích như vậỵ. Có thể nào Đức Phật xác nhận một linh hồn, khi mà Ngài 
rõ ràng và minh bạch phủ nhận trong bài Pháp thứ nhì? 




72 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Hai người em và các đệ tử cũng noi theo gương ấy. Cùng với ba anh 
em Ngài Kassapa và 1.000 đệ tử của ba vị ấy, Đức Phật lần hồi đến Gayã 
Sĩsa, cách Uruvelã không xa. Nơi đầy Đức Phật giảng bài kinh Ẫditta- 
pariỵãỵa Sutta, “Tất cả đều bị thiêu đốt” và cả ba anh em Ngài Kassapa 
đều chứng đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

- 0 O 0 - 

Ãditta Pariyãya Sutta, 

Kinh “Tất cả đều bị thiêu đốt" 

Tất cả đều bị thiêu đốt, này hỡi các Tỳ Khưul Hỡi này các Tỳ Khứu! Tất 
cả đều bị thiêu đốt là như thế nào? 

“Mắt (Nhãn Căn) bị thiêu đốt, các Sắc (Nhãn Trần) bị thiêu đốt, sự 
thấy (Nhãn Thức) bị thiêu đốt, Nhãn Xúc bị thiêu đốt. Cảm Giác (Thọ), 
dẫu vui sướng hay đau khổ, hay không-vui-sướng, không-đau-khổ, phát 
sanh do Nhãn Xúc bị thiêu đốt. Bị cháy bởi từ đâu? Từ sự thiêu đốt của 
Tham Ái, Sân Hận, Si Mê, sanh, bệnh, tử, phiền muộn, ta thán, đau khổ, âu 
sấu, và thất vọng mà bị cháy. Như Lai tuyên bố như vậy. 

Hãy Quán Tưởng điều này, hỡi các Tỳ Khưu, người đệ tử thuần thành 
của bậc Thánh Nhân sẽ nhàm chán với mắt (Nhãn Căn), các Sắc (Nhãn 
Trần), Nhãn Xúc, Nhãn Thức, dầu Thọ Cảm có như thế nào chăng nữa 
- vui sướng, đau khổ, hay không-vui-sướng, không-đau-khổ - phát sanh 
do sự xúc chạm với mắt (Nhãn Xúc). Người đệ tử thuẫn thành của bậc 
Thánh Nhân sẽ nhàm chán với tai, âm thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, 
xúc, tâm, ý, tâm thức, tâm xúc, bất luận cảm giác nào - vui sướng, đau khổ, 
hay không-vui-sướng, không đau-khổ - phát sanh do sự xúc chạm với Tâm. 

Vì nhàm chán, vị đó lìa xa; với sự lìa xa, vị đó Giải Thoát. Vị đó hiểu 
được rằng không còn Tái Sanh nữa, đã viên mãn sống đời Phạm Hạnh, đã 
làm những việc cẩn phải làm, và không bao giờ còn trở lại trạng thái ấy 
nữa . 

Khi Đức Phật kết luận bài Pháp, tất cả các vị Tỳ I<hưu đều đắc Quả 
Vô Sanh (A La Hán), tận diệt mọi Ô Nhiễm. 

- 0 O 0 - 

Cảm Hóa Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) và Đức Moggallãna (Mục 
Kiền Liên) - hai vị Đệ Tử trưởng 

Cách thành Rãjagaha (Vương Xá) không xa, trong làng Upatissa - làng 
này cũng có tên là Nãlaka, có một thanh niên thông minh xuất chúng, tên 
Sãriputta (Xá Lợi Phất), con của bà Sari. 




CHƯƠNG 7 - TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 73 


Vì Sãriputta (Xá Lợi Phất) sanh trưởng trong gia đình cao sang quyền 
quý nhất trong làng nên người trong vùng ấy gọi chàng là Upatissa. 

Mặc dầu hấp thụ truyền thống Bà La Môn giáo, Upatissa sớm có 
một quan điểm rộng rãi về đời sống. Trí Tuệ cao minh và thuần thục 
thúc giục chàng từ bỏ tôn giáo của ông cha để theo Giáo Lý quảng đại 
và thuần lý hơn của Đức Phật Gotama (Cổ Đàm). Cha chàng Vanganta, 
hình như vẫn giữ đức tin trong Bà La Môn giáo. Mẹ chàng không bằng 
lòng thay đổi tín ngưỡng - nhưng về sau, lúc gẩn lâm chung, chính Đức 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) dẫn dắt bà quy y theo Phật Giáo. 

Upatissa trưởng thành trong cảnh giàu sang sung túc. Chàng có một 
người bạn chí thần tại Kolita thường được gọi là Moggallãna (Mục Kiền 
Liên). Hai người vốn đã có mối liên hệ mật thiết trong nhiều kiếp sống 
quá khứ xa xôi. Ngày kia, trong khi cùng vui chơi trên một đỉnh đồi, cả 
hai đều Nhận thức rằng tất cả những thú vui vật chất đều nhất thời, tạm 
bợ và vô ích. Cùng một lúc, hai người bạn thần đồng quyết định từ bỏ 
thế gian để tìm con đường thoát khổ. Và cả hai lang thang đó đầy để tìm 
vắng lặng. Trên đường đi tìm Chân Lý, hai chàng thanh niên đến yết 
kiến đầu tiên Đạo Sĩ Sanjaya, lúc ấy có rất đông đệ tử và xin thọ giáo. 

Không bao lâu, hai người đã lãnh hội tất cả Giáo Lý của thầy và cảm 
thấy những hiểu biết ấy thật là mỏng manh, hạn hẹp. Không thỏa mãn, 
vì Giáo Lý này không chữa được chứng bệnh trám kha của nhân loại, hai 
người lại ra đi, rày đây mai đó, tìm vắng lặng. 

Hai người đi đến nhiều vị Đạo Sĩ Bà La Môn trứ danh, nhưng ở đầu 
cũng gặp toàn thất vọng. Sau cùng, cả hai đành trở về nhà và trước khi 
chia tay, hứa với nhau rằng người nào tìm ra trước Con Đường, sẽ cho 
người kia biết. 

Cùng lúc ấy, Đức Phật gởi sáu mươi vị đệ tử đi truyền bá Giáo Pháp 
tốt đẹp cho thê gian. Chính Đức Phật bổn thân đi về phía Uruvelã và 
Đức Assaji, một trong năm vị đệ tử đầu tiên, đi về hướng thành Rãjagaha 
(Vương Xá). 

Đến đây Nghiệp tốt của hai chàng thanh niên dốc lòng tìm đạo đã 
hợp đủ duyên lành để trổ sanh. Ưpatissa đang đi trong thành Rãjagaha 
(Vương Xá) thì bỗng nhiên nhìn thấy một vị Tu Sĩ y bát trang nghiêm, 
tướng đi từ tốn, mắt nhìn xuống độ vài thước phía trước chần, gương 
mặt trầm tĩnh thong dong, biểu lộ trạng thái vắng lặng thầm sâu bên 
trong. 



74 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Vị Đại Đức khả kính nọ khoan thai đi từ nhà này sang nhà khác, 
nhận lãnh chút ít vật thực mà lòng quảng đại trong dân gian vui lòng 
đặt vào bát. Cốt cách siêu phàm của vị chân tu khiến Upatissa tò mò để 
ý. Chàng nghĩ thầm, ‘'Chưa khi nào ta gặp được một vị Đạo Sĩ như thế này. 
Chắc chắn Ngài là một trong những vị đã đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), 
hay ít ra cũng là một trong những vị đang đi trên con đường dãn đến Đạo 
Quả Vô Sanh (A La Hán). Ta hãy đến gân hỏi Ngài vì sao Ngài thoát ly thế 
tục? Thầy của Ngài là ai? Ngài truyền há Giáo Lý của ai?" 

Tuy nhiên, thấy Đức Assaji đang yên lặng đi trì bình, Upatissa không 
dám làm rộn. 

Khi vị Vô Sanh (A La Hán) Assaji đi bát xong, tìm một nơi thích hợp 
để ngồi lại thọ thực. Upatissa lấy làm mừng rỡ, chụp lấy cơ hội, cung 
kính dâng đến Ngài một cái chén mà chàng đã đem theo để dùng, và rót 
vào một ít nước. Thực hành xong bổn phận khiêm tốn sơ khởi của người 
đệ tử, chàng thành kính bạch: 

“Kính bạch Đại Đức, Ngũ Quan của Ngài thật là bình thản và an tĩnh. 
Nước da của Ngài thật là sáng sủa và trong trẻo. Xin Ngài hoan hỷ dạy con, 
vì mục đích nào Ngài thoát ly thế tục? Ai là vị tôn sư của Ngài? Ngài truyền 
bá Giáo Lý của ai ? 

Vì Vô Sanh (A La Hán) khiêm tốn trả lời - và đây là đặc điểm của 
các bậc vĩ nhân: 

- Này Đạo Hữu, ta chỉ là một Tu Sĩ sơ cơ. Ta không có đủ khả năng để 
giảng giải Giáo Pháp một cách dông dài và rành rẽ. 

- Kính bạch Đại Đức, con là Upatissa, xin Đại Đức hoan hỷ chỉ giáo ít 
nhiêu, con sẽ cố gắng tự tìm hiểu Giáo Lý bằng trăm ngàn cách. 

Và chàng nói tiếp: 

- Xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy, nhiêu hay ít cũng được. Xin Ngài dạy cho 
điểm thiết yếu. Con xin Ngài dạy cho đại lược, chỉ một vài tiếng tóm tắt 
ngắn gọn. 

Đức Assaji liền đọc lên bốn câu kệ tóm tắt phần triết lý cao siêu sâu 
sắc của Đấng Tôn Sư về Chần Lý của định luật Nhân Quả: 

Ye dhammã, hetuppabhavã - 
tesam hetum tathãgato ãha 
tesan ca yo nirodho - 
evam-vãdĩ mahãsamano. 

Vê các Pháp phát sanh do một Nhân. 

Nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ. 




CHƯƠNG 7 - TRUYỀN BÁ PHÁP (GIÁO PHÁP) 75 


Và Như Lai cũng dạy phương pháp để chấm dứt. 

Đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn. 

Trí Tuệ của Upatissa lúc bấy giờ đã đủ thuần thục để thấu triệt những 
Chần Lý sầu xa, dầu Chần Lý ấy chỉ được gợi ra một cách vắn tắt. Ngài chỉ 
cần một tia ánh sáng, và Đức Assaji đọc lên bốn cầu kệ thật khéo léo, đưa 
Ngài ngay vào Con Đường. Khi nghe hai câu đầu, Upatissa đắc Qụả Dự 
Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpatti ). 

Vị đệ tử mới nhập môn chắc chắn là hết sức thỏa thích và hết lời 
cảm tạ ông thầy khả kính đã khai thông Trí Tuệ mình trong Giáo Lý trác 
tuyệt cao siêu của Đức Phật. 

Upatissa cũng được nghe Đức Assaji thuật lại các đặc điểm của Đức 

Phật. 

Từ đó về sau, Tầm Đạo của Ngài càng tăng trưởng và lòng tri ân đối 
với Đức Assaji càng sầu sắc. Mỗi khi được nghe Đức Assaji ở nơi nào thì 
Ngài quay về hướng ấy, chắp tay đảnh lễ, và lúc ngủ luôn luôn quay đầu 
về hướng ấy. 

Bấy giờ, đúng theo lời cam kết, Ưpatissa trở về báo tin lành cho bạn 
Kolita, vốn cũng là bậc Trí Tuệ. Khi nghe xong bốn cầu kệ, ông cũng đắc 
Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). Lòng mừng khấp khởi, hai người bạn lành 
đi tìm thầy cũ là Đạo Sĩ Sanjaya để thuật lại kết quả tốt đẹp mà hai vị đã 
thành đạt và để dâng lên thầy một niềm tin mới. Hai Ngài thất bại vì Đạo 
Sĩ Sanjaya từ chối. Nhưng nhiều đệ tử của Thầy sẵn sàng cùng theo hai Ngài 
đến Veluvana (Trúc Lâm Tịnh Xá), thọ giáo với Đức Phật. 

Do lời thỉnh cầu của hai vị, Đức Phật chấp nhận cả hai vào hàng 
môn đệ với lời gọi: Etha Bhikkhave! - Hãy lại dầy, Tỳ Khưuỉ”. 

Nửa tháng sau, khi nghe Đức Phật thuyết kinh Vedanã Pariggaha 
Sutta cho Đạo Sĩ du phương Dĩghanakha, Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). Chiều ngày hôm ấy, Đức Phật triệu tập 
tất cả các đệ tử đến quanh Ngài để tấn phong hai vị, Đại Đức Upatissa 
(Sãriputta, Xá Lợi Phất) và Kolita ( Moggallăna , Mục Kiền Liên), cũng 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) một tuần trước đó, làm đệ nhất và đệ nhị 
đệ tử trong Tăng Đoàn. 

Buddham saranam gacchãmi - Con xin quy y Phật. 

Dhammam saranam gacchãmi - Con xin quy y Pháp. 

Sangham saranam gacchãmi - Con xin quy y Tăng. 

Chú ý: điều này đọc lập lại 3 lần (tevãcika). 



76 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 8 

ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 


“Phục Vụ thân bằng quyến thuộc là một phước báu.” 

— Hạnh Phúc Kinh (h 


Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) Muốn Gặp Đức Phật 

Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Rãj agaha (Vương Xá) và đang 
truyền bá Giáo Pháp, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) càng nóng lòng 
muốn gặp người con Trí Tuệ. Chín lần liên tiếp, đức vua truyền lệnh cho 
chín vị sứ thần đến triệu thỉnh Đức Phật về Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ). 
Trái ngược với lòng ước mong chờ đợi của vua, khi gặp được Đức Phật, 
tất cả chín vị sứ thần đều lấy làm thỏa thích, ở lại nghe Pháp, xin Xuất 
Gia, và đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). Khi đã đắc Quả Vô Sanh (A 
La Hán) các Ngài không còn thiết tha đến việc trần gian nên không 
nghĩ đến sứ mạng là thỉnh Đức Phật về. Đức vua lấy làm thất vọng. 
Sau cùng, Ngài truyền lệnh cho người tôi trung thần, Kãludãyĩ, vốn 
là bạn thần của Đức Phật lúc còn là Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), 
đi thỉnh Đức Phật. Kãludãyĩ phụng mạng nhưng xin một điều là cho 
phép ông Xuất Gia theo Phật. 

Như các vị sứ thần trước, Kãludãyĩ cũng được diễm phúc nghe Đức 
Phật thuyết giảng Giáo Pháp, đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) và xin Xuất 
Gia. Nhưng khác với các vị kia là ông không quên sứ mạng. Ông thiết 
tha khẩn cầu Đức Phật về thăm phụ hoàng, nay đã già yếu. Lúc ấy nhằm 
mùa khô, có thể đi đó đây dễ dàng, Đức Phật lên đường trở về quê nhà 
với rất đông đệ tử. Trên con đường dài từ Rãjagaha (Vương Xá) đến 
Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), Ngài chia từng chặng ngắn, vừa đi vừa 
thuyết Pháp, hai tháng sau đã đến nơi. 


1 .Mangala Sutta, Kinh Hạnh Phúc. Xem Phụ bản I. 




CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 77 


Mọi việc đã được chuẩn bị để Đức Phật ngự tại huê viên của Hoàng 
thần Nigrodha, dòng Sãkya (Thích Ca). Khi Đức Phật đến nơi, các vị 
cao niên Ngã Mạn dòng Sãkya nghĩ rằng: "Vị Đạo Sĩ kia chẳng qua là em, 
cháu của chúng ta, nên bảo các người trẻ tuổi chào đón Đạo Sĩ, chúng ta sẽ 
ở phía sau, và ngồi yên một chỗ, không đảnh lễ Đức Phật". Để khắc phục 
tánh kiêu căng và cảm hóa các vị cao niên trong hoàng tộc, Đức Phật 
bay lên giữa lưng trời và dùng thần thông, hóa phép Yamaka Pãtihãriya, 
"đôi thẩn thông lực”, làm cho nước và lửa cùng một lúc phát sanh ra từ lỗ 
chần lông®. 

Thấy oai lực thần thông của Đức Phật, Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn) đến đảnh lễ Ngài và nói rằng đầy là sự đảnh lễ lần thứ ba.® 

Tất cả các vị hoàng thần khác đều noi gương đức vua, cung kính 
đảnh lễ Phật. 

Khi mọi người đảnh lễ xong, Ngài bay xuống và ngổi trên một ghế 
bành cao đã được dọn sẵn. Tất cả hoàng thần quốc thích đều khiêm tốn 
ngồi lại xung quanh, im lặng lắng nghe Đức Phật giảng. 

Vừa lúc ấy, một trận mưa bất ngờ rơi xuống, gây nên những lời bàn 
tán sôi nổi giữa các vị hoàng thân về hiện tượng kỳ lạ ấy. 

Kê đó, Đức Phật giảng kinh Vessantara Jãtaka ( ' 4r \ dạy rằng trường 
hợp tương tợ đã xảy ra trong một tiền kiếp, khi Ngài thuyết Pháp trước 
cử tọa gồm họ hàng thân quyến. Tất cả đều lấy làm thỏa thích. 

Nhưng khi chia tay ra về, không ai biết bổn phận là phải cung thỉnh 
Đức Phật và chư đệ tử về trai tăng. Chính Đức Vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn) cũng không biết, vì nghĩ rằng, " Nếu Thái Tử con ta không vê hoàng 
cung thì còn đi đâu?" nên Ngài trở vể cung điện truyền bày yến tiệc và 
đón chờ Đức Phật. 


2. Yamaka Pãtihãriya, thường được gọi “đôi phép thần thông”, là hai phép lạ phát 
sanh cùng một lúc. Đây là thần thông mà chỉ một vị Phật mới có. Do phép này nước 
và lửa phun ra cùng một lỗ chân lông. Bản Chú Giải Patisambhidã-magga ghi rằng lửa 
và nước có nghĩa là tia sáng đỏ và tia sáng xanh. 

3. Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) đảnh lễ lần thứ nhất khi thấy hoàng tử lúc mới 
sanh; gác chân lên đầu tóc Đạo Sĩ Asita. Lần thứ nhì trong lễ đi cày khi thấy Thái Tử 
ngồi Hành Thiền. 

4. Xem Ịãtaka, Túc Sanh Truyện; Tập VI; trang 479; số 547; Dhammapadatthakathã, 
Tập III; trang 163-164. Câu chuyện lý thú này dài nhất trong Bản Chú Giải Túc Sanh 
Truyện ; cho thấy đức độ quảng đại khoan hồng của Đức Phật thật là vô hạn. 




78 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Đức Phật Tế Độ Đức Vua Suddhodana 

Vì không có lời thỉnh cầu riêng nên Đức Phật chuẩn bị dắt đoàn đệ 
tử đi trì bình. Trước khi đi, Đức Phật suy xét như sau: "Khi về đến quê 
nhà, chư Phật trong quá khứ có đi ngay vào nhà thân hằng quỵêh thuộc để 
độ thực hay củng đi từ nhà này sang nhà khác". Sau khi nhận thấy rằng các 
Ngài đi trì bình chứ không về nhà, thì Đức Phật cũng làm theo, dẫn chư 
Tăng đi theo đường phố trong thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) khất 
thực. 

Khi nghe Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) thuật lại hành động 
thoáng qua hình như bất lịch sự của Đức Phật, vua lấy làm bàng hoàng 
khó chịu, đi ra tìm Ngài và sau khi đảnh lẽ, nói: 

"Này Thái Tử con, sao con nỡ làm tổn thương thể thống hoàng tộc như 
vậy? Cha lấy làm nhục nhã khi thấy con đi khất thực trong chính cái thành 
phố mà thường ngày con chỉ đi hằng kiệu vàng. Tại sao con nơ làm nhục cha 
như vậy?" 

Trước sự ngạc nhiên của vua cha, Đức Phật trả lời: 

“Tâu Đại Vương , Như Lai không hề làm nhục Đại Vương! Như Lai chỉ 
hành động theo đúng truyền thống của dòng dõi Như Lai. 

- Nhưng này Thái Tử con! Có phải chăng truyền thống trong dòng dõi 
hoàng tộc là nuôi mạng sống bằng cách đi khất thực? Hoàng tộc chúng ta 
là dòng dõi của vị chiến sĩ anh hùng Mahãsammata chứ không phải chỉ là 
hạng người tẩm thường phải nhục nhã đi khất thực để nuôi mạng. 

- Tâu Đại Vươngj hẳn không phải truyền thống của hoàng tộc là khất 
thực độ mạng. Nhưng đây là truyền thống của chư Phật. Hằng ngàn vị 
Phật trong quá khứ vãn đi trì bình khất thực." 

Rồi, đứng luôn ngoài đường, Đức Phật khuyên vua cha như sau: 

"Không dể duôiphóng dật, luôn luôn giữ chánh Niệm (khi đi trì bình, đứng 
trước cửa người ta). Người trang nghiêm hành chánh Hạnh ấy sẽ sống an vui 
hạnh phúc ở thế gian này và trong tương lai". (s> 

Nghe đến đây Đức Vua Tịnh Phạn Chứng Ngộ Chần Lý, đắc Quả 
Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). Vua liền đến gẩn rước bát của Đức Phật và thỉnh 
Ngài cùng chư đệ tử về hoàng cung trai tăng. Sau khi độ thực xong, Đức 
Phật lại giảng như sau: 

“Hãy trang nghiêm hành chánh Hạnh. Không nên dể duôi Phóng Dật. 


5. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, cầu 168. 





CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 79 


Người trang nghiêm giữ chánh Hạnh ấy sẽ sống an vui hạnh phúc, trong thế 
gian này và tương la i (61 

Vua nghe xong, đắc Qụả Nhất Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi ), tầng 
nhì trong bốn tầng Thánh và bà Pajãpati Gotamĩ đắc Quả Dự Lưu (Tu 
Đà Hoàn). 

Về sau, có người thuật lại rằng trước kia, khi Thái Tử tu khổ hạnh 
trong rừng, có lời đồn đến tai vua rằng vì không chịu nổi lối sống ép 
xác khắc khổ nên Thái Tử đã từ trần, nhưng vua nhất định không tin. 
Đức Phật giảng cho vua đoạn kinh DhammapãỉaJãtaka' 7> (Trì Pháp Túc 
Sanh Truyện), thuật lại rằng trong một tiền kiếp cũng có lần vua từ chối 
không chịu tin rằng con của mình chết, khi có người báo như vậy. Lúc ấy 
người ta chỉ đống xương, bảo là xương của người con, nhưng vua không 
tin. Lần này, khi nghe xong thời Pháp, vua đắc Quả Bất Lai (A Na Hàm, 
Anãgãmi), tầng Thánh thứ ba. 

Trong giờ phút hấp hối, vua lại được nghe Đức Phật giảng Pháp lần 
cuối cùng và đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) trước khi nhắm mắt. Sau khi 
hưởng quả phúc trong bảy ngày, Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) 
băng hà. Lúc ấy Đức Phật khoảng bốn mươi tuổi. 

Đức Phật và Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) 

Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La), thường được gọi là 
Rãhulamãtã, hay Bimbã, hay Bhaddakaccãnã, là con của vua 
Suppabuddha, trị vì dần tộc Koliya, và Hoàng Hậu Pamitã, em gái Vua 
Suddhodana®. Công Chúa Yasodharã (Da Du Đà La) đồng tuổi với 
Thái Tử Siddhattha. Lúc bà lên mười sáu, Thái Tử Siddhattha được vua 
Suppabuddha chọn làm phò mã sau một cuộc biểu dương võ nghệ. Lúc 
bấy giờ đời sống của Công Chúa thật vô cùng dồi dào phong phú và an 
vui hạnh phúc. Năm hai mươi chín tuổi, chính trong ngày bà hạ sanh 
hoàng nam, người con duy nhất tên Rãhula (La Hầu La), vị Thái Tử 
trầm tư mặc tưởng và thông minh xuất chúng, ông chồng yêu quý của 
bà, quyết định từ bỏ thê gian để tìm lối thoát ra khỏi mọi khổ đau của 
đời sống. Không một lời từ giã người vỢ trẻ đẹp và hiền lành đáng quý, 
Thái Tử rời bỏ cung điện trong đêm tối, để lại bà trọn vẹn trọng trách 


6. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 169. 

7. Túc Sanh Truyện, số 447. 

8. Xem bảng gia phả, cuối Chương 1. 




80 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


chăm nom và giáo dục con thơ. Đến sáng, lúc bà đang trông chờ Thái 
Tử để đón mừng như thường lệ thì được tin Ngài đã ra đi. Niềm sầu 
muộn của bà không sao kể xiết. Bà đã mất bảo vật quý giá nhất trong 
đời. Cung vàng điện ngọc lúc bấy giờ đối với bà chỉ là ngục thất tối tăm. 
Nguổn an ủi độc nhất của bà là hoàng tử sơ sanh. 

Lúc ấy có nhiều hoàng thần quý tộc dòng dõi Kshatriya ngắm nghé 
đến hỏi, nhưng bà từ chối tất cả và luôn luôn trung thành với ông chồng 
yêu quý. Khi nghe chồng sống đời Tu Sĩ, bà cởi hết vòng vàng chầu 
báu và đắp y vàng. Trong khoảng thời gian sáu năm trường, lúc Đạo 
Sĩ Gotama cố gắng chiến đấu để Chứng Ngộ Đạo Quả Vô Thượng thì 
Công Chúa Yasodharã luôn luôn theo dõi mọi hành động và cũng sống 
giống như vậy. 

Khi Đức Phật trở về quê nhà ở Kapilavatthu và khi Đức Vua 
Suddhodana thỉnh về cung điện trai tăng thì tất cả mọi người đều ra 
đảnh lễ, nhưng Công Chúa Yasodharã thì không. Bà nghĩ rằng: “Nếu 
vạn nhất ta còn ọiữ được tronợ sạch một Đức Hạnh nào, thì chính Đức Thế 

• o • o • • • ' 

Tồn sẽ quang lâm đến đây. chừng ấy ta sẽ đảnh lễ Ngài”. 

Sau khi độ thực xong, Đức Phật trao bát lại cho Đức Vua cầm, dắt 
theo hai vị đại đệ tử, bước vô phòng Công Chúa, ngồi trên chỗ đã dọn 
sẵn cho Ngài và dạy: ‘Hãy để Công chúa tùy tiện đảnh lễ Như Lai theo ý 
thích. Không nên nói gì". 

Lúc nghe Đức Phật về, Công Chúa truyền lệnh cho tất cả thị nữ đều 
mặc y phục màu vàng. Khi Đức Phật vào phòng và ngồi yên nơi, Công 
Chúa nhẹ nhàng bước đến, dụm hai chân lại, quỳ xuống, khấu đầu trên 
chân Ngài và đảnh lẽ theo ý bà, rồi cung kính ngổi lại một bên. Lúc ấy 
Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) mở lời tán dương Đức Hạnh của bà và 
ngợi khen lòng trung thành trong sạch của bà như sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn, khi Công chúa nghe tin Ngài đắp y vàng thì nàng 
cũng đắp y vàng; khi được biết Ngài chỉ độ thực một lần trong ngày, nàng 
cũng làm như vậy; khi được biết Ngài không nằm giường cao, nàng cũng 
nằm dưới thấp; khi được biết Ngài từ bỏ không dùng tràng hoa và dầu 
thơm, nàng cũng từ bỏ những vật ấy; khi các hoàng thân quý tộc cậy người 
đến mai mối, nàng không màng nhìn đến người nào. Công chúa quả thật 
tiết hạnh vẹn toàn". 

"Không phải chỉ trong kiếp sống cuối cùng của Như Lai mà trong tiền 
kiếp, nàng đã bảo vệ, kỉnh mộ và trung thành với Như Lai". 




CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 81 


Đức Phật tiếp lời vua Tịnh Phạn và, để an ủi bà trước khi Ngài rời 
cung điện, thuật cầu chuyện Candakinnara Ịãtaka, nhắc lại mối liên hệ 
giữa Ngài và Công Chúa trong những kiếp quá khứ^ 9 \ 

Về sau, khi Đức Vua Suddhodana băng hà, Hoàng hậu Pajãpati 
GotamĩXuất Gia TỳKhưuNi ( Bhikkhunĩ ), Công Chúa Yasodharã cũng 
Xuất Gia và đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Trong hàng tín nữ, bà Yasodharã đứng đầu những vị đã chứng đắc 
Đại Thần Trí ( Mahã Abhinnã ) íl0) và nhập diệt lúc bảy mươi tám tuổi. 

Tên bà không được nhắc đến trong kinh Therĩgãthã nhưng những 
câu kệ đáng chú ý của bà có ghi trong kinh ApadãnaS 11 ^ 

Đức Phật và Ráhula (La Hâu La) 

Rãhula (La Hầu La) là con duy nhất của Thái Tử Siddhattha và Công 

Chúa Yasodharã. Ngài sanh ra đúng nhằm ngày mà Thái Tử Siddhattha 

quyết định thoát ly thê tục. Tin mừng Công Chúa hạ sanh hoàng nam 

đến trong lúc Thái Tử đang trầm tư chiêm nghiệm trong ngự uyển. Trái 

với lệ thường khi người ta có được đứa con đầu lòng, Thái Tử không quá 

đỗi vui mừng. Ngài than: “Rãhu ịãto, bandhanam ịãtam!", “Một “Rãhu” 

đã ra đời, lại thêm một trói buộc!" Do đó đức vua cha đặt tên cháu nội là 

/ • ■ • • • 

Rãhula 1 ' 12 ). 

Rãhula trưởng thành trong cảnh không cha, được mẹ và ông nội 

nuôi dưỡng. Lúc Đức Phật trở về Kapilavatthu lần đầu tiên, Rãhula lên 

bảy. Vào ngày thứ bảy sau khi Đức Phật lưu lại quê nhà, Công Chúa 

Yasodharã mặc áo chỉnh tề cho con và chỉ Đức Phật, bảo con: 

• • / 

“Này corij nhìn xem kìa, vị Sa Môn đắp y vàng) trông như một vị Phạm 
Thiên giữa hai vạn Tu Sĩ! Ngài là cha của con và Ngài là một kho tàng vô 
giá) vò cùng vĩ đại. Từ ngày Ngài Xuất Gia, chúng ta chưa được gặp. Hãy 


9. Bản Chú Giải bộ Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh; ghi: “Một vị Phật chỉ có 
bốn đệ tử đắc Đại Thần Trí (Mahã Abhinnã). Những đệ tử khác chỉ có thể nhớ được đến 
100.000 Kappa (kiếp)) không thể hơn. Nhưng vị đắc Đại Thần Thông có thể nhớ lại vô 
số kỷ nguyên. Trong thời Đức Phật chỉ có bốn vị đắc Đại Thần Trí là hai vị đại đệ tử) vị 
Trưởng lão Bakkula và Đức Bhadda Kaccãna ý tức bà Yasodharã (Da Du Đà La). Chỉ 

/ 1 • A' _)) 

CÓ bốn vị ấy . 

10. Trang 584-590. Nơi đây, bà thuật lại mối liên hệ giữa bà và Bồ Tát khi Ngài gặp 
Đức Phật Dĩpankara và phát nguyện trở thành Phật. 

11. Đúng ngữ nguyên “La' là bị cột lại hay bị nắm lấy; và “Rahu" là dây trói buộc. 

12. Xem Buddhist Legends, phần I; trang 219. 




8 2 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


chạy đến và xin Ngài trao lại cho con phần gia sản của con. Con nói như thế 
này: “Kính thưa cha, con là hoàng tử. Sau khi lên ngôi, con sẽ là một vị vua 
cai trị cả vương quốc. Hiện giờ con đang cần gia sản. Kính xin cha trao cho 
con , vì tài sản của cha tức là của con’. 

Cậu bé ngây thơ Rãhula (La Hầu La) làm theo lời mẹ dạy, đến gần 
Đức Phật và, một cách vô cùng kính mến, bạch: 

“Bạch Sa Môn , chỉ cái bóng của Ngài thôi củng làm cho con hết sức mát 
mẻ an vui”. 

Khi độ ngọ xong, Đức Phật rời hoàng cung. Rãhula theo chân Ngài 
và bạch: “Xin Ngài trao gia tài cho con”. Và nói thêm nhiều chuyện nữa, 
nhưng không ai ngăn cản. Đức Phật cũng không cấm đi theo. Khi về 
đến ngự uyển là nơi Ngài lưu trú, Đức Phật nghĩ: 

"Nó muốn gia tài của cha, nhưng tài sản trong thế gian quả thật đẩy 
Phiền Não. Như Lai sẽ ban cho nó gia tài cao thượng gồm bảy phần mà 
Như Lai đã thâu đạt dưới cội bồ đề. Như Lai sẽ giúp cho nó trở thành sở hữu 
chủ của một gia tài Siêu Thế". 

Đức Phật gọi Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất), dạy làm lễ Xuất Gia cho 
Rãhula (La Hấu La). 

Lúc ấy lên bảy, Rãhula thọ lễ Xuất Gia. 

Khi nghe tin người cháu nội thần yêu Xuất Gia thì vua Suddhodana 
vô cùng sầu muộn. Ngài ngự giá đến gặp Đức Phật và từ tốn xin Phật từ 
rày vể sau không ban truyền lễ Xuất Gia cho ai mà chưa được cha mẹ 
cho phép. Vua nói: "Khi Đức Thế Tôn lìa bỏ thế gian ra đi, Trẫm vô cùng 
đau xót. Rồi đến Nanda, và nay lại có trường hợp Rãhula. Tình thương của 
người cha mất con quả thật củng dường như bị ai cắt da, xẻ thịt , cắt gân, cắt 
luôn cả xương, cả tủy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh nguyện này, sẽ 
không ban hành lễ Xuất Gia cho một người con nào mà chưa được cha mẹ 
cho phép” 

Đức Phật sẵn sàng chấp thuận lời thỉnh cầu và ban hành thành luật. 

Thật rất khó tưởng tượng một cậu bé có thể sống đời cao thượng 
theo bậc Xuất Gia. Nhưng Sa-di Rãhula (La Hấu La) vừa thông minh 
vừa đặc biệt biết vâng lời và tôn trọng Giới Luật lại rất chuyên cần tu 

• o • o • / 

học. Kinh sách ghi rằng, mỏi sáng Sa-di dậy thật sớm, ra ngoài bốc lên 
tay một nắm cát, tung ra và nguyện: 'Mong rằng ngày hôm nay ta học 
được nhiều như bao nhiêu cát đây!” 


13. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, 61. 




CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 83 


Một trong những bài kinh đẩu tiên mà Rãhula được nghe giảng là 
Ambaỉatthika Rãhulovãda Sutta, nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh 
chân thật. 

Ngày kia, thấy Đức Phật từ xa đến, Sa-di Rãhula dọn dẹp chỗ ngồi 
và để sẵn nước cho Đức Phật rửa chần. Khi rửa xong, Đức Phật chừa lại 
một ít nước trong thau và hỏi: 

‘Rãhula, con thấy còn lại một chút nước trong thau không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, dạ con thấy. 

- Cùng thế ấy, Rãhula, đời Sa-di quả thật không có nghĩa lý gỉ nếu còn 

/ • J _ y 11 A 1 • AV 1 Á 7 /1 )) 

nói dõi mà không biẽt hô thẹn. 

Rồi Đức Phật tát hết nước trong thau ra và dạy: 

“Đời Sa-di quả thật như bỏ đi, nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn”. 

Rồi Đức Phật lật úp cái thau xuống và dạy: 

"Đời Sa-di quả thật bị đảo lộn, nếu còn nói dối mà không biết hổ thẹn”. 

Cuối cùng Đức Phật lật trở lên và để ngay ngắn cái thau và dạy: 

“Đời Sa-di quả thật trống không và vồ vị, nếu còn nói dối mà không biết 
hổ thẹn. 

Với người nói dối mà không biết hổ thẹn, Như Lai tuyên bố, không có 
điều tội lỗi xấu xa nào mà người ấy có thể không làm. Do đó, Rãhula, con 
phải cố gắng lập tâm quyết định: - Dầu trong lúc chơi đùa, tôi củng không 

f • 1 A'• )) 

nói dõi . 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạnh chần thật bằng những ví dụ dễ 
hiểu, Đức Phật giải thích cho Sa-di Rãhula giá trị của sự suy luận và Đức 
Hạnh căn bản, với hình ảnh thông thường, trẻ con cũng có thể lãnh hội: 

“Rãhula, cái gương để làm gì ? 

- Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại hình ảnh. 

- Cùng thế đó, Rãhula, trước khi hành động con phải dò xét, suy gẫm tận 
tường. Trước khi nói phải dò xét, suy gẫm. Trước khi nghĩ gì phải dò xét và 
suy gẫm tận tường. 

- Bất luận điều gì con muốn làm (bằng thân), phải suy gẫm thế này: 
Bây giờ, chính điều này mà ta muốn thực hiện bằng thân, hành động này có 
hại cho ta, hay có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác”. Vậy 
thì hành động này là Bất Thiện, hành động này đem lại Phiền Não và Đau 
Khổ. Hành động như vậy, con phải tránh, không nên làm. 

Nếu đàng khác, khi suy luận, con nhận định rằng: “Bảy giờ chính hành 
động này mà ta muốn thực hiện bằng thân, sẽ không có hại cho ta, không 



84 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


có hại cho ai kháCj cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác." Như vậy, đó là 
hành động Thiện, sẽ đem lại an vui và hạnh phúc. Hành động như thế con phải 

7 1 _ )) 

Làm. 

Và Đức Phật dạy Sa-di Rãhula (La Hầu La) phải dùng trí suy luận 
trong lúc, và sau khi, làm điều gì. 

‘'Trong khi đang làm điêu chi hằng thân, con phải suy gẫm: "Bầy giờ 
hoạt động này mà ta đang làm bằng thân, có hại cho ta không? Hoặc có hại 
cho kẻ khác không? Hoặc có hại cho ta và kẻ khác không?" 

Nếu khi suy luận, con nhận định rằng: “Bảy giờ hành động này mà ta 
đang làm hằng thân, có hại cho chính ta, có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho 
ta và cho kẻ khác". Như vậy, đó là hành động Bất Thiện, sẽ đem lại Phiền 
Não và Đau Khổ. Con phải ngưng ngay, không tiếp tục hành động ấy nữa. 

Nếu, khi suy luận, con nhận định rằng: "Bảy giờ hành động này mà ta 
đang làm hàng thân, không có hại cho chính ta, không có hại cho kẻ khác, 
cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác". Như vậy, đó là hành động Thiện, sẽ 
đem lại an vui và hạnh phúc. Hành động như thế, con phải lặp đi lặp lại nhiều 

1 A' )) 

lân. 

Và Đức Phật thêm: 

"Nếu, khi suy luận, con nhận định rằng: "Bây giờ, hành động này mà ta 
đã làm là Bất Thiện." Con phải Sám Hối, phải nói với vị thây Tế Độ hay với 
hậc Thiện Trí Thức, hoặc với các Đạo Hữu trong Tăng Đoàn. Đã Sám Hối, 
con phải chừa trong tương lai, không nên tái phạm". 

Những lời khuyên dạy về hành động Thiện, Bất Thiện, bằng khẩu và 
ý cũng giống như vậy. 

Đức Phật giảng giải dông dài rằng muốn giữ tâm trong sạch, điều 
chánh yếu là phải luôn luôn suy luận, và Ngài kết thúc bài Pháp như sau: 

"Như thế ấy con phải cố gắng luyện tập, luôn luôn suy gẫm tận tường để 
giữ trong sạch mọi hành động hãng Thân, Khẩu, Ý". 

Trong bộ Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 114) , có một 
chương đặc biệt ghi lại những lời Đức Phật dạy Sa-di Rãhula về đặc 
tướng Vô Thường của Vạn Pháp. 

Vì Đại Đức Rãhula Xuất Gia lúc tuổi còn nhỏ nên Đức Phật năng 
chăm lo khuyên bảo và dẫn dắt Ngài trên con đường chân chính. 

Kinh Sutta Nipãta ghi chép rằng Đức Phật thường lặp đi nhắc lại Sa- 
di Rãhula bài kệ sau đây( ls b 


14. Samỵutta Nikaỵa, phẩn 2 trang 244-253 và Kindred Saỵings, phẩn 2 trang 164-168. 

15. Sutta Nipãta, Rãhula Sutta. Chalmers’ “Buddhảs Teachings”, trang 81. 





CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 85 


"Hãy từ bỏ năm loại dục lạCj 
Vừa êm dịu vừa đẩy sức quyến rũ. 

Với niêm tin vững chắc, hãy từ bỏ gia đình, 

Để làm người chấm dứt mọi đau khổ. 

Hãy tìm chỗ ở nơi xa xôi, ẩn dật, thanh vắng và an tĩnh. 

Hãy Tri Túc trong sự độ thực. 

Không Luyến Ái y, bát, những vật dụng cần thiết và chõ ở. 

Không nên trở lại thế gian này. 

Hãy Nghiêm Trì Giới Luật và thu thúc Ngũ Căn. 

Tu tập Thân Hành Niệm và hoàn toàn diêm tĩnh. 

Hãy tránh xa những cám dỗ, những thứ cuốn hút của Tham. 

Tu tập Nhất Tâm, bình tâm hướng đến những ghê sợ. 

Không nghĩ đến những gì xuất hiện bên ngoài. 

Hãy loại trừ tánh Ngã Mạn ngủ ngẩm trong Tâm. 

Khi tận diệt Ngã Mạn như vậy, 

Con sẽ đi xuyên qua cuộc sống trong thanh bình An Lạc tuyệt đối". 


Đến năm lên mười tám, nhân dịp một tư tưởng Luyến Ái phát sanh 
có liên quan đến thần hình đẹp đẽ của mình, Sa-di Rãhula (La Hầu 
La) lại được nghe một bài Pháp thâm diệu về sự phát triển tinh thần. 
Ngày nọ thầy Sa-di theo Đức Phật trì bình. Phong độ oai nghiêm quý 
trọng của hai vị Tu Sĩ xem tựa hồ như thớt ngự tượng dõng dạc cùng 

• o • • o • • o o • o 

đi với tượng con quý phái, như thiên nga của đức vua dắt con lội trên 
mặt hồ trong cung điện, như hổ chúa oai phong và hùm con lẫm liệt. 
Cả hai Ngài đều có thân hình đẹp đẽ, cả hai đều thuộc dòng mã thượng 
và vương tôn, cả hai đều từ ngai vàng cất bước ra đi. Trong lúc chiêm 
ngưỡng dung nhan Đức Thê Tôn, Sa-di Rãhula (La Hầu La) nghĩ rằng: 
"Ta cũng đẹp đẽ như Đức Thế Tôn, cha ta. Thân hình của Đức Phật vô cùng 
đẹp đẽ và thân hình ta cũng vậy"S 16 l 

Đức Phật đọc ngay tư tưởng Bất Thiện ấy. Đang đi, Ngài dừng chân, 
quay lại dạy như sau: 

"Bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xa, hay thế nào đi nữa, cũng phải 
được quan sát như vầy: Cái này không phải của ta (Netam mama); cái này 
không phải là ta (N'eso'ham asmi); cái này không phải là Tự Ngã của ta 


(Na 


me so 


atta ) . 


( 17 ) 


16. Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh; số 62. 

17. Xem Anattalakkhana Sutta, kinh Vô Ngã Tướng, bài Pháp thứ nhì; chương 6; 




86 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Rãhula cung kính bạch với Đức Phật có phải ta chỉ nên xem hình 
thể như thế ấy không. Đức Phật dạy rằng ta phải xem tất cả Năm Uẩn 
(khandhaỴ 18 ) như thế ấy. 

Sau khi nghe lời Giáo Huấn của Đức Thê Tôn, Rãhula xin phép 
không đi theo vào làng trì bình như mọi hôm. Vị ấy dừng lại dưới cội 
cây, ngổi tréo chần theo lối kiết già, thẳng mình và chú tầm Hành Thiền. 

Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất), thầy tế độ của Sa-di Rãhula (La Hầu 
La), lúc ấy không biết người đệ tử đang Hành Thiền về một đề mục mà 
Đức Phật vừa dạy, Rãhula ngồi kiết già dưới cội cầy thì khuyên nên chú 
tâm vể pháp niệm hơi thở (Ănãpãnasati). 

Sa-di Rãhula lấy làm phân vân khó xử bởi vì Đức Phật dạy một đề mục 
và vị thầy tế độ lại dạy một đề mục Hành Thiền khác. 

Vị ấy liền hành theo lời vị thầy tê độ, niệm hơi thở rồi sau đó, đến 
bạch với Đức Phật xin được giải thích về điểm này. Đức Phật dẫn giải lời 
Ngài đã khuyên dạy về đề mục Sắc Uẩn và các Uẩn khác, rồi Ngài vắn tắt 
đề cập đến một vài đề mục Hành Thiền khác với công hiệu của mỗi đề 
mục như tạm thời chê ngự tầm Bất Thiện nào, v.v... Sau cùng Ngài giải 
thích về Pháp niệm hơi thở hít vô, thở ra (Ãnãpanãsati). 

Làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, Sa-di Rãhula gia công chăm 
chú Hành Thiền và không bao lầu, khi nghe kinh Cũla Rãhulovãda 
Sutta ( ' 9) , đắc Quả Vô Sanh (ALa Hán). 

Mười bốn năm sau khi Đức Phật Thành Đạo, Sa-di Rãhula thọ Cụ 
Túc Giới, Xuất Gia Tỳ Khưu. Ngài viên tịch trước Đức Phật và Đức 
Xá Lợi Phất. Đại Đức Rãhula nổi tiếng là người rất tôn trọng kỷ luật. 
Những vần thơ trong kinh Theragãthã, phiên dịch sau đầy, được xem là 
của Ngài: 

“Ta được diễm phúc hai lãn thọ hưởng phước báUj 

Và được hạn hữu gọi là “Rãhula hữu phước", 

Ta là con của Đức Phậị 

Và là người đã chứng Ngộ chân Lý. 


trang 117-119. 

18. Cái được gọi là chúng sanh gồm Năm Uẩn. Ngoài Năm Uẩn ấỵ không có chúng 
sanh. Nếu bỏ Năm Uẩn ra sẽ không còn gì tồn tại. Không có linh hồn hay Bản Ngã 
trong một Uẩn riêng lẻ, không có linh hồn trong Năm Uẩn hợp lại, mà linh hồn cũng 
không có ngoài Năm Uẩn ấỵ. 

19. Maịịhỉma Nikãỵa , Trung Bộ Kinh, số 147. 





CHƯƠNG 8 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (I) 


Triệt phá mọi Cấu Uế của ta, 

Không còn Tái Sanh nữa. 

Ta là Vô Sanh (A La Hán) xứng đáng nhận sự cúng dường. 
Chứng đắc được tam minh, 

Và ta là người bất tử. 

Bị mù bởi những dục vọng, bị lưới phủ giăng, 

Bị che bởi tấm choàng của Ái, 

Bị ràng buộc bởi “thân quyến của sự lơ là". 

Ta giống như cá mắc vào miệng rọ, 

Dục vọng bị ta đốt cháy. 

Mối ràng buộc của Ma Vương bị ta cắt đứt. 

Diệt trừ Ái tận gốc rễ, 

Giờ đây ta mát mẻ, Thanh Tịnh." <2ữ> 




20. Theragatha, Psalms of the Brethren, trang 183. Những câu 297-298. 




8 8 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 9 

ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYẾN (II) 


"Đối với thân hằng quyến thuộc, chân thật ỉà tốt nhất” 

— Kinh Pháp Cú 204 


Đức Phật và Nanda - Người Em Khác Mẹ 

Ba ngày sau khi Đức Phật trở về Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), Hoàng 
Tử Nanda, con của Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) và Hoàng Hậu 
Pajãpati Gotamĩ, cử hành ba đại lẽ quan trọng: thành hôn, phong tước 
và về cung điện mới. 

Trong lúc mọi người nhộn nhịp mang lễ vật đến chúc mừng thì Đức 
Phật cũng trở về hoàng cung. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật trao bát 
cho Hoàng Tử Nanda, đọc cầu kinh chúc phúc và đứng dậy ra về, không 
thầu bát lại. 

Hoàng Tử lặng lẽ ôm bát theo chân Đức Phật, bụng nghĩ rằng chắc 
rồi đây khi nhớ lại, Ngài sẽ thâu hổi cái bát một lúc nào. Nhưng Đức 
Phật làm ngơ, không để ý đến. Vì kính nể Đức Phật, Hoàng Tử buộc 
lòng tiếp tục đi theo. 

Vị tần nương của Hoàng Tử là Janapada Kalyãni nghe thuật lại như 
vậy thì rất lo ngại, lệ tuôn đầy mặt, tóc tai rối bời, bà hối hả chạy theo 
kêu to, "Này Hoàng Tử quý trọng, hãy mau trở lại". Tiếng gọi đầy tình 
mến yêu quý chuộng ấy thấm sầu vào lòng Ngài, nhưng dầu hết sức cảm 
kích, Hoàng Tử không dám trao bát lại cho Đức Phật vì nể nang, tôn 
trọng một bậc trưởng thượng đáng kính. Và cứ thế, Hoàng Tử ôm bát lủi 
thủi bước theo Đức Phật về đến ngự uyển là nơi Ngài tạm lưu ngụ. Đến 
đầy, Đức Phật hỏi Hoàng Tử muốn Xuất Gia không. Hoàng Tử Nanda 
kính trọng và sùng bái Đức Phật rất sâu xa vì lẽ Ngài là một vị Phật, vừa 
là người anh trưởng. Do đó, dầu miễn cương nhưng không dám chối từ, 
Hoàng Tử ưng thuận thọ lễ Xuất Gia. 



CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 89 


Nhưng quả thật Tỳ Khưu Nanda không tìm thấy chút hạnh phúc 
tinh thần nào trong sự từ bỏ thế gian vật chất. Tinh thần ngày càng suy 
nhược vì luôn luôn mơ tưởng đến vị tần nương. Một hôm, thầy Tỳ Khưu 
mới Xuất Gia thuật lại cho các vị khác như sau: 

‘'Này các Đạo Hữu, tôi rất lấy làm bất mãn. Tuy đã thọ lễ Xuất Gia và 
sống đời Đạo Hạnh cao thượng, nhưng tôi cảm thấy không thể còn chịu nổi 
nữa. Tôi có ý định từ bỏ những Giới Luật thanh cao này để trở vê cuộc đời 
thấp kém hơn, làm người Cư Sĩ”. 

Khi nghe thuật lại, Đức Phật hỏi Tỳ I<hưu Nanda có quả thật vậy 
không. Tỳ Khưu Nanda nhìn nhận tinh thần suy nhược của mình và tỏ 
ra rất lo ngại cho vị tân nương. 

Để dẫn dắt Tỳ Khưu Nanda vào con đường Chân Chánh, Đức Phật 
dùng oai lực thần thông, đưa vào cõi Thiên Đâu Xuất, thưởng ngoạn 
sắc đẹp của những vì tiên nữ. Trên đường đi, Tỳ Khưu Nanda được 
thấy một con khỉ cái đã bị mất mắt, tai, mũi và đuôi trong một đám hỏa 
hoạn, còn đang cố bám lấy thân cầy cháy trơ trọi giữa đám rừng vừa bị 
thiêu rụi. Khi đến cõi Thiên, Đức Phật chỉ những vị tiên nữ và hỏi Tỳ 
Khưu Nanda: 

"Này Nanda, những tiên nữ này và Công chúa quý trọng Ịanapada 
Kalyãnĩ, ai đẹp đẽ mỹ miêu hơn? 

- Bạch Đức Thế Tôn, nếu so với các tiên nữ vô cùng mỹ lệ yêu kiều này thì 
Ịanapada Kalyãnĩ tựa như con khỉ cái bị cháy, cố bám lấy thân cây. 

- Này Nanda, vậy hãy hăng hái, cố gắng lên! Như Lai bảo đảm rằng nếu 
Nanda kiên trì thực hành Giáo Huấn, thì một ngày kia Nanda cũng sẽ đạt được 
những phi tần mỹ lệ như vậy. ” 

Như một đứa trẻ được khuyên khích, Tỳ Khưu Nanda bạch: 

“Nếu vậy, đệ tử sẽ lấy làm hoan hỷ mà sống đời thanh khiết cao thượng”. 

Khi các vị Tỳ I<hưu khác hay rằng Tỳ Khưu Nanda cố gắng sống đời 
Đạo Hạnh thanh cao chỉ vì muốn đạt cho được các tiên nữ, thì tỏ ý chê 
nhạo, gọi là " người làm thuê”. 

Đại Đức Nanda tỉnh ngộ, Nhận thức được lý do thấp hèn của mình 
nên lấy làm hổ thẹn và gạt bỏ mọi tư tưởng xấu xa, tận lực cố gắng, kiên 
trì tu tập và đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). Bấy giờ Ngài đến bạch với 
Đức Phật: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hủy bỏ lời mà Ngài hứa, 
bảo đảm với đệ tử rằng nếu thực hành đúng Giáo Huấn, đệ tử sẽ được các 
tiên nữ đẹp đẽ. 




90 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


- Này Nanda, chừng nào ngươi không còn hám níu vào sự vật ở thế gian, 
Tâm ngươi đã được hoàn toàn Thanh Lọc, không còn vướng chút bợn nhơ, 
lúc ấy Như Lai sẽ hủy bỏ lời hứa.” 

Đức Phật trả lời như vậy và đọc lên bài kệ: 

• m ỵ • m 

‘'Người đã vượt lên khỏi bùn nhơ và chế ngự dục vọng, 

Người đã tận diệt mọi ảo tưởng (si mê), 

Người ấy không bị cảm kích trong khoái lạc cũng như trong đau khổ”. 

Khi có một vài vị Tỳ I<hưu tỏ ý hoài nghi về thành quả của Đức 
Nanda, Đức Thê Tôn giải thích: 

“Nước mưa không thể lọt qua lớp tranh dày của một nóc nhà khéo lợp 
kín. Củng dường thế ấy, dục vọng không thể thấm vào Tâm thuần thục đã 
được phát triển đầy đủ"S l 2 ' ) 

Sau khi đã thọ hưởng Hạnh Phúc Giải Thoát, Ngài Nanda tán dương 
công đức của Đức Phật như sau: “Phương pháp của Đấng Bổn Sư thật 
là tuyệt diệu, nhờ đó mà ta được cứu vớt, thoát ra khỏi hiểm họa của vòng 
Luân Hồi sanh tử triền miên và thành đạt Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn)”. 

Theo kinh 7 heragãthã, chính Đức Nanda đã thốt ra những lời sau 
đây: 

“Có một thuở nào, vì không nghĩ suy chân chánh, tôi chỉ ham mê Luyến 
Ái những gì biểu hiện ra ngoài. BỊ lòng khát khao ham muốn chế ngự, Tâm 
tôi luôn luôn phóng dật và loạn động. 

Nhờ sự khéo léo và lòng Từ Bi quảng đại của Đức Thế Tôn, nguyên là 
“dòng dõi Thái Dương”, tôi có diễm phúc được đưa vào đời sống thanh cao, hành 
động Chân chánh, và từ ao tù của những kiếp sinh tồn, Tâm tôi được vớt lên và 
cứu thoát. ” (2> 

Trong hàng đệ tử của Đức Phật, Ngài Nanda được nổi tiếng là người 
tự kiểm soát rất chặt chẽ. 

Đức Phật và Đức Ãnanda 

Ãnanda là con của ông Hoàng Amitodana, một người em của Vua 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Như vậy Ãnanda là em chú bác của Thái Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta). Sự ra đời của Ngài là một đại hạnh cho hoàng tộc, 
vì lẽ đó, tên Ngài là Ãnanda. 

Hai năm sau khi Đức Phật Thành Đạo, Hoàng thân Ãnanda Xuất 


1. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 13-14. 

2. Theragãthã, Psalms of the Brethren, trang 127. Câu 157-158. 





CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 91 


Gia cùng với năm vị quý phái khác của dòng Sãkya (Thích Ca) là 
Anuruddha, Bhaddiya, Kimbila và Devadatta. Không bao lâu sau khi 
nghe một thời Pháp của Đại Đức Punna Mantãniputta, Ngài đắc Quả 
Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpatti ), tầng đầu tiên trong Tứ Thánh. 

Khi Đức Phật được năm mươi lăm tuổi thì Đại Đức Ãnanda trở 
thành vị Thị giả chánh. 

Trong khoảng hai mươi năm sau khi Đức Phật Thành Đạo, Ngài 
không có chọn ai làm người hầu cận thường trực. Một vài vị tạm thời 
hầu Đức Phật, nhưng tỏ ra không được chuyên cần và Phẩm Hạnh 
không đúng mực thanh cao. Ngày kia, tại Jetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá), 
Đức Phật gọi các đệ tử đến và dạy: 

"Giờ đây Như Lai đã lớn tuổi, này các Tỳ Khưu, lắm khi Như Lai nói: 
Ta hãy đi lối này, thì có người lại đi lối kia. Cũng có người đánh rơi y, bát 
của Như Lai. Vậy các Thầy hãy chọn một người để thường xuyên hầu cận 
Như Lai”. {ì) 

Từ Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) trở xuống, hầu hết các vị Tỳ Khưu 
đều xin được phục vụ Đức Phật, nhưng Ngài khước từ tất cả. Lúc ấy Đại 
Đức Ãnanda ngồi im lặng một bên. Các vị khác khuyên Ngài xin, và 
Ngài quỳ lên xin được phục vụ Đức Phật với tám điều kiện: 

1. Đức Phật không ban cho Ngài (Ănanda) những bộ y mà Thiện Tín 
dâng đến Đức Phật. 

2. Đức Phật không ban cho Ngài những vật thực do Thiện Tín dâng đến 
Đức Phật. 

3. Đức Phật không cho phép Ngài cùng ở chung trong một tịnh thất với 
Đức Phật. 

4. Đức Phật không cho phép Ngài cùng đi với Đức Phật đến nơi mà Thí 
Chủ chỉ thỉnh Đức Phật. 

5. Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Ngài (Ănanda) đến nơi nào có một 
Thí Chủ thỉnh Ngài (Ãnanda) đến. 

6. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài được tiến dãn những vị khách từ 
phương xa đến yết kiến Đức Phật. 

7. Đức Phật sẽ hoan hỷ cho phép Ngài đến bạch Đức Phật một khi có 
điêu hoài nghi phát sanh. 

8. Đức Phật sẽ hoan hỷ lặp lại thời Pháp mà Đức Phật giảng lúc không 
có mặt Ngài tại đó. 


3. Ịataka, Túc Sanh Truyện, số 456. Ịataka Translation, tập IV, trang 61. 





92 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Đức Phật chấp thuận tám điểu thỉnh cầu, bốn có tính cách tiêu cực 
và bốn có tính cách tích cực, của Đại Đức Ãnanda và kể từ đấy, Đại Đức 
Ãnanda trở thành vị thị giả, hầu cận thường xuyên Đức Phật đến giờ 
phút cuối cùng, trong suốt hai mươi lăm năm trường. 

Như bóng theo hình, Ngài theo Đức Phật đi khắp mọi nơi, rất 
chuyên cần chăm sóc mọi nhu cầu của Đức Phật với mọi lòng kính mến 
và quý trọng. Đêm như ngày, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng để phụng sự 
Đức Phật. 

Kinh sách ghi rằng đêm đêm Đại Đức Ãnanda tay cầm gậy, tay cầm 
đuốc đi quanh tịnh thất của Đức Phật chín lần để giữ mình khỏi ngủ 
quên và để Đức Phật khỏi bị quấy rầy. 

Cây Bồ Đề Ãnanda 

Cầy Bồ Đề mang tên là Ãnanda vì chính Ngài đã trồng nó. 

Lúc bấy giờ, Thiện Tín đến hầu Đức Phật thường mang theo bông 
hoa hay những tràng bông để cúng dường. Trong những lúc Đức Phật 
đi vắng thì Thiện Tín đặt những thứ hoa ấy trước cửa tịnh thất Ngài rồi 
ra về. Trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô Độc) thấy vậy thỉnh cầu Đại 
Đức Ãnanda bạch với Đức Phật xem có nơi nào khác để Thiện Tín có 
thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Phật mắc bận châu du Hoằng 
Pháp, không có mặt ở chùa. 

Đại Đức Ãnanda vào hầu Đức Phật và bạch: 

“Bạch hóa Đức Thế Tôn, có hao nhiêu hảo vật để chúng sanh lễ hái cúng 
dường (Cetiỵãni)? Xin Ngài hoan hỷ giải thích. 

- Này Ảnanda, có tất cả ha. Đó là: Những vật để chúng sanh lễ hái cúng 
dường có liên quan đến thân (Sãrĩrika) (4) , những vật liên quan đến đồ dùng 
riêng (Pãrihhogikaì), và những vật để tưởng niệm Đức Phật (uddesika). 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, trong lúc Ngài còn tại tiền, có nên xây dựng 
tháp thờ Ngài không? 

- Không, vật để chúng sanh lễ hái cúng dường có liên quan đến thân chỉ 
nên được kiến tạo sau khi Như Lai nhập diệt. Vật lễ hái cúng dường để tưởng 
niệm Đức Phật hoàn toàn thuộc vê tinh thẩn, những vật kỷ niệm ấy chỉ là 
những vật tượng trưng, không có một căn hản vật chất. Nhưng cây Bồ Để to 
lớn mà xưa kia đã có lần che mưa đỡ nắng cho Như Lai là vật để chúng sanh 
lễ hái cúng dường, dầu Phật còn tại thế hay đã nhập diệt. 


4. Như ngọc Xá Lợi của Đức Phật. 




CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 93 


- Bạch hóa Đức Thế Tôn, khi Ngài đi thuyết Pháp phương xa, Tịnh xá 
Kỳ Viên rộng lớn này không còn nơi nương tựa, và Thiện Tín đến đây không 
biết hướng vào đâu để lễ bái cúng dường. Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài 
hoan hỷ cho phép con lấy một hạt của cây Bổ Đề mẹ để gieo trồng trước cổng 
Tịnh xá. 

- Được lắm này Ảnanda, hãy trồng đi. Làm thế ấy cũng như luôn luôn 
có mặt Như Lai ở đây ." 151 

Đại Đức Ãnanda thuật câu chuyện lại cho những vị Đại Thí Chủ 
như ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), bà Visãkhã và Vua Kosala, rồi 
xin Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên) giữ lại một trái chín mùi từ cầy 
rơi xuống và trao lại Đức Ãnanda để Ngài dâng cho Vua. Vua đưa cho 
trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô Độc) trồng. Một cây Bồ Đề sớm 
mọc lên tươi tốt, mang tên là Bồ Đề Ãnanda/ 5 6 ) 

Đức Ãnanda và Nữ Giới 

Cũng chính Ngài Ãnanda thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận nữ giới vào 
Tăng Đoàn. Nhờ vậy mà bà Mahã Pajãpati Gotamĩ được Xuất Gia Tỳ 
Khưu Ni. Toàn thể các Tỳ I<hưu Ni đều hết lòng kính mến Ngài. 

Một lần nọ, Đại Đức Ãnanda đến hầu Đức Phật và bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải đối xử với nữ giới như thế nào? 

- Này Ănanda, dường như không trông thấy. 

- Nhưng đã trông thấy rồi, bạch hóa Đức Thế Tôn, chúng con phải làm 
thế nào ? 

- Này Ănanda, không nên nói chuyện. 

- Nhưng nếu được hỏi, chúng con phải làm thế nào? 

- Này Ănanda, phải cẩn thận đề phòng, giữ vững Chánh Niệm." 

Lời khuyên dạy tổng quát này nhắc nhở các vị Tỳ Khưu phải luôn luôn 
thận trọng mỗi khi có việc liên quan đến nữ giới. 

Đại Đức Ãnanda có một trí nhớ lạ thường. Ngài lại có diễm phúc 
hy hữu là được thường trực hầu cận Đức Phật và nghe tất cả những 
lời giảng dạy của Đức Phật. Vì lẽ ấy, Đại Đức Ãnanda được xem là vị 
Dhamma-bhandãgãrika, “Thủ Kho của Giáo Pháp”. 


5. KãlingabodhiỊãtaka, số 479. Ịãtaka, tập IV trang 228. Ịãtaka Translation, tập IV, 
trang 142. 

6. Đây là cội cây lịch sử cao niên nhất được sùng bái. Cội Bổ Để này đến nay vẫn 
còn sống tại Sahet Mahet (tên hiện tại), trước kia là Sãvatthĩ, Ấn Độ. 





94 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Để trả lời cầu hỏi của một vị Bà La Môn, Đại Đức Ananda nói đến 
Tri Kiến về Giáo Pháp của mình như sau: 

"Tám mươi hai ngàn của chính Đức Phật 

Tôi được học. Ngoài ra còn thêm hai ngàn nữa, tôi học với các Đạo Hữu. 

Như vậy, có tất cả tám mươi bốn ngàn bài Pháp mà tôi được học”. í7) 

Đức Phật liệt Đại Đức Ãnanda vào hàng các đại đệ tử của Ngài vì 

... o o 

năm lý do: sức học uyên thâm (bahussutãnam) , trí nhớ vô cùng trung 
thực (satimantãnam) , Phẩm Hạnh cao thượng (gatimantãnam) , kiên trì 
( dhitimantãnam ) và chuyên chú cần mẫn (upatthakãnam) 

Mặc dầu là một đệ tử lỗi lạc, thông suốt Giáo Lý, Ngài Ãnanda vẫn 
còn sống là “người hữu học” ( Sekha ), tức là còn cần phải được rèn luyện 
thêm nữa, chưa đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), cho đến ngày Đức Phật 
nhập diệt. Lời khuyên nhủ cuối cùng của Đức Phật là: “Con đã tạo nhiêu 
phước báu, Ảnanảa, con sẽ sớm Thanh Lọc mọi Ô Nhiễm”. (9Ì 

Mãi đến sau khi Đức Phật nhập diệt, Đại Đức Ãnanda mới đắc Quả 
Vô Sanh (ALa Hán). 

nr-f__1_Ạ ? • Tr ò'í rr-TA rp _ m _ 1 Ạ' . í Ạ' _ L* Ạ _ A'_ ị _\ 1 _TẠ 

Trong buối Kẽt Lập lam lạng lan đau tiên gom toàn những vị Vô 
Sanh (A La Hán), Đức Ảnanda cần phải giữ một vai trò quan trọng nên 
Ngài tận lực cố gắng, đắc Quả trong đêm trước, trong khi nghiêng mình 
nằm xuống. Kinh sách ghi rằng Ngài là vị đệ tử duy nhất đắc Quả Vô 
Sanh (ALa Hán) ngoài lúc đi, đứng, nằm, ngồi. ( l0) 

Đại Đức Ãnanda nhập diệt lúc được một trăm hai mươi tuổi thọ. 
Bản Chú Giải kinh Pháp Cú ghi rằng lúc ấy, vì dân cư ở hai bên bờ 
sông Rohinĩ đều hết lòng kính mến và ước muốn cung phụng Ngài, và 
cả hai bên bờ đều mong mỏi được tôn thờ Xá Lợi của Ngài, nên Ngài 
dùng thần thông ngồi trên không trung, giữa dòng sông, thuyết Pháp 
cho đám đông và phát nguyện rằng một phần nhục thể của mình sẽ rơi 
một bên bờ và phần còn lại sẽ rơi xuống bờ bên kia. Rổi Ngài chú tâm 
Hành Thiền về đề mục Lửa ( Teịokasina Samãpatti ). Tức khắc lửa phừng 
nổi dậy từ thân Ngài, và như ý nguyện, một phần nhục thể của Ngài rơi 


7. Psalms ofthe Brethren, trang 354. Theragãtha, câu 1424. 

8. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, trang 24. Gradual Sayings, phẩn 1, 
trang 19. 

9. Dĩgha Nikãya, Trường Bộ Kinh - Parinibbãna Sutta, Kinh Đại Níp-bàn (Niết 
Bàn). 

10. Buddhist Legends , tập III, trang 160. 




CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 95 


xuống một bên bờ và phần khác rơi xuống bờ bên kia. 

Kinh Thcraợãthã có ghi lại nhiều bài kệ do Đại Đức Ãnanda đọc 

o o • 

trong nhiều trường hợp. Những dòng thơ rất ý nhị sau đầy của Ngài đề 
cập đến tánh cách tạm bợ của cái gọi là thân hình đẹp đẽ: 

‘'Hãy xem kìa hình thể giả dối , phỉnh phờ của cái bù nhìn. 

Một khối đau đớn khốn khổj 

Một ổ chứa đựng bệnh tật đông đẩy như kiến cỏ, 

Bao nhiêu kế hoạch và mục tiêu. 

Nhưng trong ấy (kế hoạch và mục tiêu) không có mảy may khả năng 
tôn tại. 

Hãy nhìn kìa, hình dáng giả dổi, nhờ những món đồ phụ thuộc bên 
ngoài trang trí, 

Nhưng tất cả chỉ là bộ xương, bên trong một bao da”S n ì 

Đức Phật và Mahã Paịãpati Gotamĩ 

Mahã Pajãpati Gotamĩ là em gái út của Vua Suppabuddha. Chị cả 
của bà là Hoàng Hậu Mahã Maya. Cả hai chị em đều là Hoàng Hậu của 
Vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Bà có hai người con, một gái tên Nandã 
và một trai là Nanda, về sau cả hai đều Xuất Gia. Đến khi Hoàng Hậu 
Mahã Maya mệnh chung, bà nuôi dưỡng cháu là Thái Tử Siddhattha 
(Sĩ Đạt Ta). Con trai bà, Nanda, thì nhờ một bà vú cho bú và chăm sóc. 

Tên tộc bà là Gotamĩ. Gọi là Mahã Pajãpati bởi vì các nhà tiên tri lúc 
bấy giờ tiên đoán rằng về sau bà sẽ cầm đầu một đám đông người. Khi 
Đức Phật trở về cung điện và thuyết bài Pháp Dhammapãla Ịãtaka, Trì 
Pháp Túc Sanh Truyện, thì bà đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Sau khi đức vua thăng hà, lúc bấy giờ cả hai con trai bà, Thái Tử 
Siddhattha và Hoàng Tử Nanda đều thoát ly thê tục, bà quyết định Xuất 
Gia và sống đời thiêng liêng cao cả. Khi Đức Phật đến Kapilavatthu 
(Ca Tỳ La Vệ) để dàn xếp một vụ tranh chấp giữa hai thân tộc Sãkya 
và Koliya về một con kinh đào từ con sông Rohini, Ngài ngự tại vườn 
Nigrodha. Bà Pajãpati Gotamĩ đến gần và cung thỉnh Đức Phật hoan hỷ 
cho phép nữ giới được Xuất Gia. Bà bạch như sau: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu Đức Thế 
Tôn chấp nhận cho hàng phụ nữ được phép từ bỏ nếp sống gia đình để khép 


11. Psalms ofthe Brethren, trang 353. Theragatha, cầu 1020. Dhammapada, Kinh 
Pháp Cú, câu 147. 





96 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


mình vào đời sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới 
Luật mà Đức Như Lai đã công bố”. 

Đức Phật từ chối ngay, nhưng không nêu lý do. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba, bà Mahã Pajãpati Gotamĩ lặp lại lời thỉnh 
cầu, nhưng Đức Phật một mực từ chối. 

Sau khi ở Kapilavatthu một thời gian, Đức Phật đi lần hổi đến Vesãli. 
Ngài ngự tại Mahãvana, trong đền Kũtãgãra. 

Bà Pajãpati Gotamĩ đã quyết tâm. Không nản chí trước lời chối từ 
của Đức Phật, bà xuống tóc, đắp y vàng, và cùng một số đông những 
mệnh phụ phu nhân của dòng Sãkya (Thích Ca), đi bộ từ Kapilavatthu, 
trải qua nhiều gian khổ đến Vesăli, một khoảng đường dài độ hai trăm 
cây số. Với đôi chân sưng vù, thần thể lấm lem cát bụi, bà đến Vesãli, 
đứng một bên cổng của tịnh thất, nơi Đức Phật ngự. Đại Đức Ãnanda thấy 
bà đang khóc nên đến hỏi han. Sau khi được biết về tình trạng sầu muộn 
của bà, Ngài đến hầu Đức Phật và bạch: 

“Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhìn kìa, bà Paịãpati Gotamĩ 
đang đứng phía ngoài cổng, chân sưng vù, mình mẩy lấm lem đẩy cát bụi, 
và trông có vẻ rất âu sầu phiên muộn. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp thuận 
cho hàng phụ nữ được từ bỏ đời sống gia đình và khép mình vào nếp sống 
không nhà cửa, trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Ngài đã 
công bố. 

Bạch Đức Thế Tôn, sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được 
phép từ bỏ gia đình và sống đời không nhà cửa. 

- Đủ rồi, Ảnanda, Như Lai không thể chấp nhận cho hàng phụ nữ Xuất 

/O • )) 

Cx ỈU. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba Đức Ãnanda cố van nài, nhưng Đức Phật 
một mực chối từ. 

Đại Đức Ãnanda kính cẩn bạch: 

‘‘Bạch hóa Đức ThếTồn, người phụ nữ có khả năng để thành tựu đắc Quả 
Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna), Nhất Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi), 
Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmi) và Vô Sanh (A La Hán) không, nếu họ 
có thể tiến bước từ cuộc sống gia đình đến đời sống không nhà cửa và khép 
mình vào khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Thế Tôn đã công 

bố?” 

Đức Phật trả lời rằng hàng phụ nữ sẽ có đủ khả năng thành tựu các 
Thánh Qụả. 



CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 97 


Được khích lệ bằng cầu trả lời thuận lợi ấy, Đại Đức Ananda thiết 
tha thỉnh cầu Đức Phật một lần nữa: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu vậy hàng phụ nữ cũng có đủ khả năng 
để thành đạt các Thánh Quả. Lệnh bà Mahã Paịãpati Gotamĩ đã có rất 
nhiều công nuôi dưỡng Đức Thế Tôn - vừa là bà dì, vừa là bà vú nuôi. 
Bà đã nuôi Đức Thế Tôn bàng sữa của chính bà, và bồng bế Ngài trong 
lòng thay Đức Hoàng Hậu. 

Sẽ là một đại hạnh cho nữ giới nếu hàng phụ nữ được chấp thuận từ bỏ 
thế gian để khép mình vào nếp sống không nhà cửa, trong khuôn khổ của 
Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Như Lai đã công bố. 

- Này Ănanda, nếu bà Mahã Paịãpati Gotamĩ chấp thuận Tám Giới 
Chánh 1121 bà sẽ được phép thành lập Tăng Đoàn Tỳ Khưu Ni.” 

Tám Giới Chánh ấy là: 

1. Tỳ Khưu Ni, dẫu được trăm tuổi hạ, phải chào hỏi một Tỳ Khưu, 
phải đứng dậy trước vị Tỳ Khưu, đảnh lễ và thực hành bổn phận đối với Tỳ 
Khưu, mặc dầu vị này chỉ mới Xuất Gia ngày hôm ấy. 

2. Tỳ Khưu Ni không nên an cư mùa mưa (nhập Hạ, Vassa) ở nơi không 
có Tỳ Khưu. 

3. Đến kỳ Sám Hối, Tỳ Khưu Ni phải hỏi các Tỳ Khưu chừng nào có lễ 
uposatha 11 và giờ nào các ngài đến họp. 

4. Khi mãn thời gian an cư mùa mưa (Kiết Hạ), mỗi Tỳ Khưu Ni phải 
hành lễ Tự Tứ (Pavãrana) 1141 , chánh thức ra Hạ trước mặt những vị Tỳ 
Khưu và Tỳ Khưu Ni khác (để kiểm thảo xem trong ba điều, thấy, nghe, và 
hoài nghi, mình có lầm lỗi điểm nào không). 

5. Tỳ Khưu Ni đã phạm trọng tội phải chịu phạt Mãnatta 1151 trước chư 
Tăng và chư Ni. 

6. Người nữ đang học tập (Sikkhamãnã) đã thọ trì Sáu Giới trong thời gian 
hai năm, có thể Xuất Gia Tỳ Khưu Ni trước chư Tăng và chư Ni. 

7. Bất luận ở trường hợp nào, Tỳ Khưu Ni không có cpuyẽn khiển trách 
hay nặng lời với Tỳ Khưu. 


12. Trong Tám Giới chánh này, người tại gia Cư Sĩ có thể khó hiểu được một vài 
giới vì những giới này chỉ liên quan đến hàng Xuất Gia. 

13. Vào những ngày Rằm và Mùng Một các vị Tỳ Khưu họp lại; đọc những Giới 
Luật căn bản. 

14. Nghi thức chấm dứt thời kỳ Kiết Hạ. 

15. Một hình thức phạt kỷ luật. 





98 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


8. Từ nay vẽ sau, Tỳ Khưu Ni không thể khuyên răn những Tỳ Khưu, 
nhưng Tỳ Khưu có thể khuyên răn Tỳ Khưu Ni. 

Những Giới Luật trên đây phải được tôn trọng trọn đời, phải được 
kính nể và không được thay đổi, xê dịch. 

Khi Đại Đức Ãnanda thuật lại thì bà Mahã Pajãpati Gotamĩ hoan hỷ 
chấp nhận, ưng thuận tôn trọng Tám Giới Chánh ấy. Do sự ưng thuận 
này bà đương nhiên được phép thọ Cụ Túc Giới, Xuất Gia Tỳ Khưu Ni. 

Khi Đức Phật chấp thuận cho thành lập Tăng Đoàn Tỳ I<hưu Ni, 
Ngài đã tiên đoán những hậu quả và lưu ý: 

Này Ảnanda, nếu nữ giới không được chấp thuận Xuất Gia để khép mình 
vào nếp sống không nhà cửa trong khuôn khổ của Giáo Pháp và Giới Luật mà 
Như Lai đã công bố thì đời sống Xuất Gia và Giáo Pháp cao siêu sẽ tồn tại lâu 
dài. Nhưng nữ giới đã được phép sống đời không nhà cửa thì đời sống Xuất Gia 
và Giáo Pháp cao siêu chỉ còn tồn tại phân nửa thời gian '} 16) 

Và Đức Phật thêm: 

"Này Ảnanda, trong nhà nào có đông phụ nữ và ít nam giới, thì trộm 
cướp sẽ dễ lọt vào. Củng dường thế ấy, trong bất luận Giáo Pháp và Giới 
Luật nào, nếu hàng phụ nữ được phép từ bỏ thế gian và sống đời không nhà 
cửa, thì đời sống thiêng liêng sẽ không tồn tại lâu dài, và cũng như người kia 
đắp bờ đê bên cạnh hổ nước rộng lớn để chặn nước khỏi tràn qua, Như Lai lo 
ngăn chặn trước, khi ban hành “Tám Giới chánh” cho các Tỳ Khưu Ni, buộc 
phải giữ nguyên vẹn trọn đời". 

Khi giải thích như vậy, có thể Đức Phật không làm vừa lòng nữ giới, 
nói một cách tổng quát, nhưng Ngài không cố ý làm giảm suy giá trị của 
hàng phụ nữ, mà chỉ ghi nhận bản chất yếu đuối của phái này. 

Nên ghi nhận rằng Đức Phật là vị Giáo chủ đầu tiên trong lịch sử 
nhân loại đã thành lập một Tăng Đoàn cho nữ giới với đầy đủ Giới Luật. 
Cũng như bên nam môn sinh có hai vị đại đệ tử là Đức Sãriputta (Xá Lợi 
Phất) và Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên), trong Tăng Đoàn Tỳ Khưu 
Ni, Đức Phật chỉ định hai vị, Khemã và Uppalavannã, làm Ni trưởng. 

Ngày kia, Tỳ I<hưu Ni Mahã Pajãpati Gotamĩ đến hầu Đức Phật và 
xin Ngài ban cho phép tu học để bà cố gắng thành tựu mục tiêu tối hậu. 
Đức Phật dạy: 

"Này Gotamĩtrong bất luận Giáo Lý nào, phải Nhận thức rõ ràng, 
rằng những điêu này dãn đến khát vọng - không dãn đến an vui, đến tính 


16. Xem Graduaỉ Sayings, IV trang 184. 




CHƯƠNG 9 - ĐỨC PHẬT VÀ THÂN QUYỂN (II) 99 


Ngã Mạn - không đến lòng tôn kính, đến ham muốn nhiêu - không muốn ít, 
thích cảnh phồn hoa đô thị - không ưa ẩn dật, dã dượi - không cố gắng, khó 
được thỏa mãn - không có Đức Hạnh Tri Túc; thì đúng như vậy, Gotamĩ, 
phải hiểu biết rằng Giáo Lý ấy không phải là Chánh Pháp (Dhamma), 
không phải là Giới Luật (Vinaya), không phải là Giáo Huấn của Đức Đạo 

Sư”S° 7) 

"Nhưng trong bất luận Giáo Lý nào, phải Nhận thức rõ ràng, rằng 
những điêu này dẫn đến an vui - không đưa đến khát vọng, đến lòng tôn 
kính - không đến tính Ngã Mạn, muốn ít - không tham nhiều, thích ẩn dật 
- không ưa phân hoa đô thị, tận lực cố gắng - không dã dượi hôn trầm, có 
hạnh Tri Túc - không khó được thỏa mãn; thì đúng vậy; Gotamĩphải hiểu 
rằng Giáo Lý ấy hẳn là chánh Pháp (Dhamma), là Giới Luật (Vinaya), là 
Giáo Huấn của Đức Đại Sư”. 

ít lâu sau đó bà đắc Qụả Vô Sanh (A La Hán) với Tuệ phần tích 
(PatisambhidãỴ ls \ 

Các mệnh phụ phu nhân dòng Sãkỵa (Thích Ca) đã thọ lễ Xuất Gia 
cùng lúc với bà cũng đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Trong hàng nữ đệ tử của Đức Phật, bà Mahã Pajãpati được liệt vào 
hàng cao hạ và nhiều kinh nghiệm nhất ( Rattanũũ ). 

Kinh Therĩgãthã có ghi nhiều dòng thơ do bà đọc lên sau khi đắc 
Quả Vô Sanh (A La Hán). 




17. Vinaya Texts, phần III, trang 329-330. Graduaỉ Sayings , phần iy trang 186-187. 

18. Hiểu biết phân tích về ý nghĩa (. Attha), pháp ( Dhamma), căn nguyên ( Nirutti), 
và thấu đáo cả ba ( Patibhãna ). 





1 00 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 10 

NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI 
VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 


“ Cũng như tảng đá vững chắc 
không bị gió làm lay chuyển, 
bậc Trí Tuệ không xúc động 
trước những lời tán dương hay khiển trách.” 

— Kinh Pháp Cú 81 

Đức Phật gia công kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại một cách bất 

o o • • r • • 

vụ lợi và không có bất luận sự phân biệt nào giữa người giàu và người 
nghèo, hạng cao sang quyền quý và hạng khốn khổ thấp hèn. Những 
người theo chân và những người hộ trì Ngài xuất thân từ cấp bậc thấp 
nhất đến nấc thang xã hội cao nhất. Từ vua chúa đến quan quyền, từ 
các nhà trưởng giả, triệu phú, đến hạng cùng đinh, từ người có Tầm 
Đạo nhiệt thành đến gái giang hồ trụy lạc, nam và nữ giới thuộc các giai 
cấp xã hội đều hết lòng quý mến Đức Phật, chen nhau phụng sự Ngài 
và đem sứ mạng cao cả của Ngài đến mức thành công rực rỡ. Người 
giàu tiền của thì xây dựng tu viện, còn người nghèo - vẫn giàu đức tin - 
thì biểu lộ tâm thành của mình một cách khiêm tốn hơn. Với Tâm Xả 
hoàn toàn, Đức Phật thọ lãnh vật cúng dường của người giàu như người 
nghèo, không có sự khác biệt nào. 

Tuy nhiên, đối với người nghèo khó và hạng thấp hèn đê tiện thì 
Ngài bày tỏ lòng Bi Mẫn nhiều hơn. Tựa hồ như ong, hút mật từ nhụy 
hoa mà không làm tổn thương đến hoa, Đức Phật sống giữa tín đổ và 
thí chủ mà không làm tổn hại ai mảy may nào. Lẽ vật nhiều loại được 
dâng tới tấp đến Ngài. Ngài thọ nhận tất cả, nhưng hoàn toàn không 
Luyến Ái. 

Mặc dầu phục vụ thê gian với chủ ý tuyệt đối tinh khiết và hoàn 



CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 101 


toàn bất vụ lợi, Đức Phật lắm khi phải đương đẩu với nhiều sự đối 
nghịch mãnh liệt trong những ngày châu du Hoằng Pháp. Ngài bị chỉ 
trích nghiêm khắc, bị đối xử tàn tệ, chửi mắng và tấn công một cách 
tàn bạo. Không bao giờ có vị Giáo chủ nào phải chịu sự đối xử khắc 
nghiệt đến mức ấy. Những người tự xem mình là thù nghịch của Đức 
Phật thường là Đạo Sư hay tín đổ của các hệ thống tôn giáo chủ trương 
những nghi thức dị đoan, tạo những phong tục vô ích, có hại đến sự tiến 
bộ tinh thần. Nguy hiểm nhất là người em vỢ của Ngài - khi còn là Bồ 
Tát Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), và cũng là môn sinh của Ngài - sau khi đắc 
Quả Phật. Đó là Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người quyết tâm mưu sát 

Ngài. 

Đức Phật và Devadatta 

Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) là con Vua Suppabuddha và Hoàng 
Hậu Pamitã^, một người cô của Đức Phật. Công chúa Yasodharã (Da 
Du Đà La) là chị ông Devadatta. Như vậy, ông vừa là anh em cô cậu, 
vừa là em vỢ của Thái Tử Gotama, tức Đức Phật khi còn là Bổ Tát. 
Ông Xuất Gia cùng một lúc với Đại Đức Ãnanda và các hoàng thân 
dòng Sãkya (Thích Ca). Tỳ Khưu Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) không 
đắc được Thánh Quả nào nhưng có nhiều phép thần thông phàm tục 
(Pothujjanika-iddhi). Một trong những Đại Thí Chủ hộ trì Ngài là Vua 
Ajãtasattu (AXà Thế), người đã kiến tạo cho Ngài một tu viện. 

Trong những ngày đầu tiên sau khi Xuất Gia, Tỳ I<hưu Devadatta 
(Đề Bà Đạt Đa) có một nếp sống gương mẫu, cao thượng đến độ Đại 
Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) đi khắp thành Rãjagaha (Vương Xá) ca 
ngợi tài đức Ngài. Về sau, bị danh lợi trần thê làm mù quáng, Đại Đức 
Devadatta lại ganh tỵ với Đức Phật và hoàn toàn đổi tánh, trở nên người 
thù nghịch nguy hiểm nhất của Đức Phật. Cùng một lúc, khi lòng sần 
hận đối với Đức Phật phát sanh trong tầm, bao nhiêu phép thần thông 
của ông tự nhiên mất hết. 

Mặc dầu tư cách xấu xa và sống đời đổi bại, Devadatta (Để Bà Đạt 
Đa) có rất đông đệ tử và có người sùng bái và tôn trọng ông còn hơn 
Đại Đức Sãriputta. 

Một hôm Tỳ Khưu Devadatta đến hầu Phật, và thỉnh cầu Đức Phật 
giao quyền cho ông chưởng quản Tăng Đoàn, vì lúc ấy niên thọ Đức 


1. Xem bảng gia phả, cuối Chương 1. 




1 02 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Phật đã cao. Đức Phật thẳng thắn từ chối: “Chí đến Sãriputta (Xá Lợi 
Phất) và Moggallãna (Mục Kiên Lièn), Như Lai còn chưa giao phó Tăng 
Đoàn, có đâu Như Lai giao cho ngươi”. Đại Đức Devadatta lấy làm tức 
giận và nguyện trả thù. Để giữ gìn và bảo trì uy tín của Chúng Tăng, 
Đức Phật cho công bố rằng chỉ có Devadatta chịu trách nhiệm về những 
hành động của ông dưới danh nghĩa Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Sau đó Devadatta ầm mưu với Thái Tử Ajãtasattu (A Xà Thế) toan 
sát hại Đức Phật. Ông khuyên Ajãtasattu nên giết cha đoạt ngai vàng. 
Phần ông sẽ giết Đức Phật để nắm quyền chưởng quản Tăng Đoàn. Kẻ 
bất hiếu, Ajãtasattu, thành công mưu sát người cha có Tâm Đạo nhiệt 
thành. Còn Devadatta thì thuê những tay thiện xạ đi giết Đức Thế Tôn. 
Nhưng trái với điều ông mong muốn, tất cả những người được thuê ấy, 
lúc gần đến Đức Phật đều xin quy y Tam Bảo và theo Ngài. Mưu đổ 
bất thành, Devadatta quyết tâm chính ông ta sẽ ra tay sát hại Đức Phật. 
Trong lúc Đức Phật đi bên sườn núi Gijjhakủta (Linh Thứu), ông trèo 
lên đỉnh cao, xô một tảng đá to lăn xuống ngay Đức Phật. May thay, đá 
va nhằm một tảng đá khác, bể ra làm nhiều mảnh và chỉ có một mảnh 
vụn rơi nhẹ vào chần Đức Phật làm máu chảy. Vị lương y Jĩvaka liền đến 
săn sóc vết thương cho Ngài. 

Một lần khác, Devadatta mưu toan làm hại Đức Phật bằng cách cho 
tượng Nãlãgiri uống rượu mạnh đến say rồi xua nó chạy ngay vào Đức 
Phật. Khi tượng Nãlãgiri trở nên rất dữ tợn chạy vổ đến gần, thì Đại Đức 
Ãnanda, lật đật đứng chặn trước, định hy sinh cho voi đạp mình để cứu 
nguy Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn dùng tâm “Từ” (Mettã ) cảm hóa 
voi say. 

Sau hành động tội lỏi ấy, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) mất hết uy tín, 
và dư luận cực kỳ chống đối ông. Vua Ajãtasattu (AXà Thế) phải bỏ rơi, 
không nâng đỡ ông nữa. Tiếng xấu lan rộng và bao nhiêu ân huệ của nhà 
vua đều mất dần. Nhưng Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) vẫn còn nhiều Ngã 
Mạn và cố hại Đức Phật cho kỳ được. Với trí thông minh sẵn có, ông ta 
xoay qua một mưu toan có vẻ hòa bình hơn. Cùng với những tầm hổn 
không kém xấu xa tội lỗi như Tỳ Khưu Kokãlika, ông ầm mưu chia rẽ 
Tăng Đoàn. 

Một hôm, ông đến yêu cầu Đức Phật ban hành thêm năm điều sau 
đầy trong Giới Luật cho hàng Xuất Gia: 

1. Tỳ Khưu phải sống trọn đời trong rừng. 

2. Tỳ Khưu phải sống đời du phương hành khất. 




CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 1 03 


3. Tỳ Khưu phải đắp y Pamsukủla (y may bằng những mảnh vải 
lượm ở các đống rác, hoặc ở nghĩa địa). 

4. Tỳ Khưu phải sống dưới gốc cây. 

5. Tỳ Khưu phải trường chay (ăn chay suốt đời). 

Biết trước rằng Đức Phật sẽ không chấp thuận lời yêu cầu, nhưng cố 
ý thỉnh nguyện để Đức Phật từ chối, rồi ông sẽ dựa vào đấy để nói xấu 
Đức Phật và do đó ông mong sẽ được sự ủng hộ của đám người kém 
hiểu biết. 

Với lòng Từ Bi và đức quảng đại khoan dung bao la, Đức Phật tuyên 
bố rằng các đệ tử Ngài được tự do hành động về năm điều này, muốn áp 
dụng hay không cũng được. Ngài không bắt buộc phải theo một chiều 
nào nhất định. 

Devadatta (Để Bà Đạt Đa) liền dựa vào sự từ chối ấy làm cớ để gây 
chia rẽ trong hàng Tăng chúng. Ông kêu gọi các Tỳ Khưu như sau: "Này 
các Đạo Hữu, những điểm yêu cầu của tôi và những lời của Đức Phật, lời 
nào cao thượng hơn? Ai muốn thoát khỏi mọi đau khổ hãy theo tôi”. Lúc ấy 
có những vị mới Xuất Gia, không rành Giáo Pháp, nhìn thấy đề nghị của 
Devadatta có vẻ hợp lý nên đi theo ông đến Gayãsĩsa. Nhưng hai Ngài 
Sãriputta và Moggallãna, theo lời dạy của Đức Phật, đi theo sau đến đó 
để giải thích Giáo Pháp cho những người lầm đường lạc lối ấy, và đưa 
các vị ấy về. 

Từ đó về sau, những ngày đen tối vồn vã đến Devadatta. Ông lầm 
bệnh trẩm trọng. 

Trước khi nhắm mắt, ông thành thật ăn năn hối cải và mong muốn 
yết kiến Đức Phật. Nhưng lúc ấy Nghiệp dữ trổ sanh và ông phải chết 
một cách cực kỳ khốn khổ, không được gặp Đức Phật. Tuy nhiên, đến 
phút cuối cùng ông đọc cầu kinh quy y Phật. 

Mặc dầu ông phải chịu sống trong khổ cảnh vì những tội ác quan 
trọng, kinh sách ghi rằng trong một tương lai xa xôi, do nhờ cuộc sống 
trong sạch và cao thượng trong những năm đầu, Devadatta (Đề Bà Đạt 
Đa) sẽ trở thành một vị Phật Độc Giác tên Atthissara. 

Anãthapindika (Cấp Cô Độc) 

Vị Thí Chủ ( dãyaka ) quan trọng nhất thời Đức Phật còn tại tiền là 
ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc), một trưởng giả triệu phú. Tên tộc 
của ông là Sudatta. Về sau, do lòng quảng đại vô song của ông, người 
đời tặng ông danh hiệu Anãthapindika, có nghĩa là "nuôi ăn những người 



1 04 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


không được giúp đỡ". Sãvatthĩ (Xá Vệ) là nơi chôn nhau cắt rốn của ông. 

Ngày kia ông có việc đi từ Sãvatthĩ đến Rãjagaha (Vương Xá) để 
gặp người anh rể. Hôm ấy ông anh rể không ra tận cửa để đón ông như 
thường lệ mà ông Sudatta phải vào tận phía sau nhà để gặp anh, lúc ấy 
đang bận rộn lo chuẩn bị một bữa tiệc. Khi hỏi ra, Sudatta lấy làm vui 
được biết rằng người anh rể đang sửa soạn để đón tiếp Đức Phật vào 
ngày hôm sau. 

Thoáng nghe đến danh từ “Buddha” - Phật, trong lòng Sudatta đã 
chớm nở một hứng thú lạ thường và ông hết lòng mong mỏi được gặp 
Đức Phật. Ông cũng được biết rằng lúc ấy Đức Phật đang ngự trong 
cụm rừng Sĩtavana, gần đấy, và khi nghĩ rằng qua hôm sau sẽ được cơ 
hội quý báu yết kiến Ngài thì ông lấy làm hoan hỷ, yên trí đi ngủ. Nhưng 
lòng vẫn nôn nao mong gặp Đức Phật, đến độ không làm sao ngủ được. 
Trong đêm khuya, ông dậy sớm và đi lần đến rừng Sĩtavana, xuyên qua 
một nghĩa địa. Lúc ấy một hiện tượng mới lạ xảy đến cho ông. Khi ra 
đi trong đêm tối, đức tin của ông với Đức Phật thật vô cùng trong sạch. 
Do đó, có những tia sáng phát tủa ra từ thần. Thấy ánh sáng tự nhiên 
phát sinh, ông đâm ra sợ hãi và muốn quay trở về. Bấy giờ Thiên Vương 
Yakka (Đế Thích) khuyến khích ông như sau: 

"Hàng trăm thớt tượng hay, cả trăm ngựa giỏi, 

Đúng vậy, và hàng trăm cỗ xe, 

Cả trăm ngàn thị nữ, tai đeo 

Đây vòng vàng - tất cả những điều ấy không hằng 

Một phẩn nhỏ (nguyên văn: một phần mười sáu) của một bước đi (như 
thế này). 

Hãy tiến bước! Hãy mạnh dạn đi tới! 

Tiếp tục đi có lợi hơn là trở vểC 1) 

Được khích lệ, trưởng giả Sudatta hết sợ, can đảm bước tới, và đức 
tin trở lại trong sạch. Ánh sáng do đó phát sanh lại. Ông sợ. Ánh sáng 
mất. Thiên Vương Đê Thích khuyên khích. Và như vậy đến lần thứ ba. 
Rốt cục ông đến rừng Sĩtavana nhằm lúc Đức Phật đang đi kinh hành 
ngoài trời, biết rằng lúc ấy ông sẽ đến. Đức Phật gọi ông lại gần. 

Trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô Độc) lấy làm hoan hỷ được yết 
kiến Đức Phật và cung kính hỏi thăm Ngài có yên vui không. Đức Phật 
trả lời: 


2. Kindred Sayings, phần l, trang 272. 





CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 1 05 


"Chắc chắn lúc nào củng yên vui 

Vì bên trong một vị Vô Sanh (A La Hán) 

Mọi thứ lửa đều được dập tắt. 

Không còn đeo níu dục vọng, 

Hoàn toàn mát mẻ. 

Dứt bỏ mọi mầm mống khả dĩ tạo đời sống mới, 

Cắt đứt mọi trói buộc phiền phức, 

Chế ngự mọi đau khổ và phiền não 

Một vị Vồ Sanh (Ả La Hán) luôn luôn được an tĩnh vắng lặng 
Vì tâm đã thành tựu trạng thái thanh bình hạnh phúc” 

Sau khi nghe Pháp, ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) đắc Quả Dự 
Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna ), và cung thỉnh Đức Phật nhập Hạ tại 
Sãvatthĩ. Đức Phật chấp thuận và gợi ý rằng chư Phật chỉ thích ở nơi 
vắng vẻ. Trưởng giả Cấp Cô Độc trở về Sãvatthĩ mua một thửa đất của 
Hoàng thần Jeta. Chuyện tích thuật rằng giá tiền của thửa đất ấy được 
phần định bằng cách sắp tiền vàng trên mặt đất. Tiền trải ra đến đâu 
là đến đó đất đã được bán. Trên đất ấy, Trưởng giả Anãthapindika 
(Cấp Cô Độc) kiến tạo ngôi tịnh xá trứ danh Jetavana (Kỳ Viên). 
Nơi đây Đức Phật nhập Hạ mười chín lần. Phẩn lớn các bài Pháp 
cũng được Đức Phật thuyết giảng tại đây. 

Đa số các bài Pháp có liên quan đến hàng Cư Sĩ là do Đức Phật giảng 
cho ông Anãthapindika, mặc dầu nhiều lần ông muốn mà không dám 
hỏi vì sự làm phiền Đức Phật. 

Lần nọ, khi thuyết giảng về Pháp Bố Thí cho ông Anãthapindika 
(Cấp Cô Độc), Đức Phật dạy rằng dâng cúng đến chư Tăng hay Đức 
Phật tạo rất nhiều phước báu. Nhưng kiến thiết tu viện, giúp chư Tỳ 
Khưu có chỗ tu hành càng được nhiều phước báu hơn. Càng nhiều 
phước hơn xây cất tu viện là quy y Tam Bảo. Càng nhiều phước hơn quy 
y Tam Bảo là nghiêm trì Năm Giới. Càng nhiều phước báu hơn Trì Giới 
là Hành Thiền một lúc về Tầm Từ. Và cuối cùng, hơn tất cả các phước 
báu, là tu tập Pháp Quán tánh cách Vô Thường của vạn hữu ( Vipassanã, 
Tuệ Quán hay Minh Sát Tuệ) ( 4) . 

Vậy theo tinh thẩn bài Pháp này, Bố Thí là bước đầu tiên trên đường 


3. Kindred Sayings, phần l, trang 273. 

4. Xem Graduaỉ Sayings, tập iv, trang 264-265. 




106 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


tu tập của người Phật Tử. Quan trọng hơn Bố Thí là nghiêm trì năm 
giới căn bản, tức tự khép mình vào kỷ cương có khuynh hướng kiểm 
soát hành động và lời nói. Quan trọng và hữu ích hơn nữa là trau dổi 
những đức tánh cao thượng như Tâm Từ ( Mettã ). Nhưng trên tất cả, 
quan trọng và hữu ích hơn tất cả mọi kỷ cương mà mình tự đặt cho 
mình là thành thật cố gắng, kiên trì tận lực chuyên cần để thấu triệt sự 
vật, như chúng thật sự là vậy. 

Giảng về bốn loại Hạnh Phúc của người Cư Sĩ, Đức Phật dạy: 

“Có bốn loại Hạnh Phúc vật chất mà người tại gia Cư Sĩ giành được, 
người thích những cảm giác Hạnh Phúc có thể thỉnh thoảng thọ hưởng, và 
tùy cơ hội, là: Hạnh Phúc được có vật sở hữu (atthi-sukha), Hạnh Phúc 
được có tài sản (bhoga-sukha), Hạnh Phúc không nợ nần (anana-sukha), 
và Hạnh Phúc không bị khiển trách (anavajja-sukha). 

“Hạnh Phúc được có sở hữu là gì?” 

“Là Hạnh Phúc của người kia đã tạo nên tài sản do nhờ nỗ lực cố gắng, 
nhờ sức lao động chân tay và mô hôi nước mắt, thâu thập và thọ lãnh một 
cách hợp pháp. Khi nghĩ rằng tài sản này ta đã tạo nên do nhờ sự nỗ lực cố 
gắng, thâu thập và thọ lãnh hợp pháp, người kia cảm thấy thỏa thích và 
mãn nguyện. Đó là Hạnh Phúc được có vật sở hữu. 

“Hạnh Phúc được có tài sản là gì ?” 

“Là Hạnh Phúc của người kia đã tạo tài sản do nhờ nỗ lực cố gắng. Giờ 
đây chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng của ấy để gieo phước. Khi 
nghĩ rằng nhờ tài sản đã tạo nên nay chính ta thọ hưởng và gieo thêm phước, 

người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là Hạnh Phúc được có tài 

_ * )) 

sản. 

“Hạnh Phúc không mang nợ là gì?” 

“Là Hạnh Phúc của người kia không thiếu ai món nợ nhỏ nợ lớn nào. 
Khi nghĩ rằng ta không thiếu ai món nợ nhỏ lớn nào, người kia cảm thấy 
thỏa thích và mãn nguyện. Đó gọi là Hạnh Phúc không mang nợ.” 

“Hạnh Phúc không bị khiển trách là gì ?” 

“Là Hạnh Phúc của bậc Thánh Nhân trong sạch, không có gì để bận 
tâm hối cải, không có gì đáng bị phiền trách vê tư tưởng. Không nghĩ rằng 
mình thọ hưởng Hạnh Phúc, không có gì đáng bị khiển trách về hành động, 
không có gì đáng bị khiển trách vê lời nói và không có gì đáng bị khiển trách 
vê tư tưởng, bậc Thánh Nhân cảm thấy hoan hỷ. Đó là Hạnh Phúc không 
bị khiển trách.” 

Thành tựu Hạnh Phúc không mang nợ. 




CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 1 07 


Người kia có thể nghĩ rằng mình được phước báu thật sự có quyền sở 
hữu. 

Khi thọ hưởng Hạnh Phúc có tài sản, người kia nhận thấy đó là nhờ Trí 
Tuệ. Và nhận thấy tức hiểu biết. 

Vậy người kia sáng suốt về cả hai phương diện. 

Nhưng đó chỉ một phẩn nhỏ (nguyên văn: một phẩn mười sáu) 

So với Hạnh Phúc không bị khiển trách”.^ 

Nhân một cơ hội khác, khi Đức Phật đến viếng nhà Trưởng giả 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc), Ngài nghe có tiếng ổn ào phía sau nên 
hỏi thăm. Ông Cấp Cô Độc bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, đó là Suịãtã, dâu của con, vãn sống chung với 
chúng con. Nó là con nhà giàu có và trưởng thành trong cảnh sung túc của 
gia đình. Nó không nghe lời cha mẹ chồng và không để ý đến lời khuyên dạy 
của cha mẹ chồng. Nó cũng không biết tôn trọng, kính nể và sùng bái Đức 

rr/ Ạ' /tía _ )) 

lhẽ lon . 

Đức Phật cho gọi cô dâu và giảng cho nghe một bài Pháp về bảy 
hạng vỢ trên thê gian, thời xưa cũng như trong xã hội hiện đại: 

"Người không sẵn lòng Bi Mãn, tâm hồn đồi bại, không ngó ngàng chăm 
sóc chồng và không nhã nhặn ôn hòa. Người dễ bị khiêu gợi, dễ bị kích thích 
làm chuyện hư hèn trắc nết, có khuynh hướng phá rối quấy rẩy - Hãy gọi kẻ 
ấy là “một người vợ khuấy rối!” - (Vadhaka-bhariyã) 

Kẻ phung phí của chồng, dẫu chút đỉnh nào mà chồng đã có công tạo 
nên bàng tiểu công nghệ, thương mại hay nông nghiệp - Hãy gọi kẻ ấy là 
“một người vợ có tánh trộm cắp!" — (Cora-bhariyã) 

Người làm biếng, tham ăn, cả ngày không làm gì mà chỉ ngồi lê đôi mách 
và la lối gắt gỏng om sòm, không để ý đến công lao khổ nhọc và chuyên cẩn 
của chồng - Hãy gọi kẻ ấy là “một người vợ như bà chủ!” - (Ayya-bhariyã) 

Người luôn luôn hiên lương và từ mãn, bảo vệ chồng như bà mẹ hiền 
chăm sóc đứa con duy nhất và thận trọng giữ gìn của cải mà chồng tạo nên. 
Trông nom và để ý từng tí một - Hãy gọi người ấy là “một người vợ như mẹ!” 
- (Mãtu-bhariyã) 

Người kính nể chồng như em đối với anh, khiêm tổn ôn hòa và hết lòng 
phục vụ mọi ý muốn của chồng-Hãy gọi người ấy là “một người vợ như em 
gái!” - (Bhagini-bhariyã) 


5. Graduaỉ Sayings, tập ii, trang 77-78. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, ii, 
trang 67-68. 




1 08 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Người hoan hỷ đến với chổng như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa 
cách, con người cao quý, Đức Hạnh và trong trắng - Hãy gọi người ấy là 
“một người vợ như người bạn!’’ — (Sakhĩ-bhariyã) 

Người, khi bị hăm dọa sẽ làm tổn hại đến mình, hay hình phạt mình, 
không nổi giận mà trầm tĩnh, chịu đựng tất cả mà không ác ý, luôn luôn 
vâng lời chồng mà không bao giờ sân hận - Hãy gọi người ấy là “một người 
vợ như tớ gái!’’ - (Dãsĩ-bhariyã )” 161 

Đức Phật giảng giải về đặc tánh của bảy hạng vỢ trong thê gian và 
lưu ý rằng hạng vỢ gây rối cho chổng, trộm cắp và làm bà chủ của chổng 
là xấu. Trái lại, hạng vỢ đối với chổng có tình thương như mẹ, như em 
gái, như bạn và như người tớ gái trung thành là tốt và đáng được tán 
dương. Và Ngài hỏi: 

“Này Suịãtã, đó là bảy hạng vợ, con thuộc vê hạng nào? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nghĩ rằng kể từ nay con thuộc về 
hạng vợ như người tớ gái.” 

Ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) đến viếng Đức Phật mỗi ngày 
và đôi khi nhận thấy rằng trong lúc Đức Phật vắng mặt có nhiều Thiện 
Tín tỏ ra thất vọng vì đến mà không được yết kiến Ngài, nên ông bạch 
với Đại Đức Ãnanda xin thuật lại cho Đức Phật và thỉnh ý, xem có cách 
nào để cho Thiện Tín bày tỏ lòng kính mến ngưỡng mộ khi Ngài bận 
chầu du Hoằng Pháp. Kết quả là một cây Bổ Để được trổng ngay giữa 
lối vào tịnh xá*' 6 7 8 ). 

Vợ Trưởng giả Cấp Cô Độc, bà Punnalakkhanã, là một người hiền 
lương đạo đức. Mahã Subhaddã, Củla Subhaddã và Sumanã, ba người 
con gái ông đều có Tầm Đạo rất nhiệt thành. Hai chị đắc Quả Dự Lưu 
(Tu Đà Hoàn). Người em út đắc Quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm). Con 
trai duy nhất của ông, Kala, lúc ban đầu không thích đi chùa lễ Phật và 
không chịu ghép mình vào nếp sống Đạo Hạnh nhưng vể sau, nhờ sự 
khéo léo của cha, nghe lời dạy của Đức Phật và đắc Quả Dự Lưu (Tu 
Đà Hoàn). 

Ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) trút hơi thở cuối cùng sau khi 
nghe Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) thuyết một thời Pháp ÍS) . 


6. Graduaỉ Sayỉngs, tập iv trang 56-58. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh; tập 
ÌV; trang 92-93. 

7. Xem Chương 9 (Cây Bồ đề Ãnanda). 

8. Maịịhỉma Nikãya, Trung Bộ Kinh; iii; 262. Further Dỉalogues ofThe Buddha ; tập 




CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 1 09 


LÚC cảm thấy không còn sống được lâu ngày nữa, ông gởi người đến 
báo tin cho Đức Phật hay rằng bệnh tình ông đã đến hồi trầm trọng, xin 
kính cẩn đảnh lễ Đức Phật và cung thỉnh Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) 
mở lượng Bi Mẫn, quang lầm đến viếng trước khi ông nhắm mắt. 

Theo lời thỉnh cầu, Đại Đức Sãriputta đi cùng với Đại Đức Ãnanda 
đến nhà Trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô Độc) và hỏi thăm về bệnh 
trạng ông. Ông Cấp Cô Độc bạch rằng mình đang đau đớn vô cùng và 
không thấy dấu hiệu thuyên giảm. 

Đức Xá Lợi Phất liền thuyết giảng cho ông một bài Pháp cao siêu. 
Khi nghe xong, nước mắt ông ràn rụa trào ra. Đức Ãnanda thấy vậy hỏi 
có phải ông lo sợ nên tinh thần trở nên suy nhược không? Ông trả lời: 
“Kính bạch Đại Đức, thật không phải vậy, tinh thẫn con không chút giảm 
suy. Ẩy chỉ vì mặc dâu đã nghe nhiêu bài Pháp do Đức Tôn Sư thuyết giảng, 
con chưa hề được nghe Pháp cao siêu như thế này". 

Đại Đức Xá Lợi Phất giải thích rằng: “Những Pháp cao siêu như thế 
này chỉ để giảng cho các đệ tử tiến bộ chớ không cho hàng Cư Sĩ, bởi vì họ sẽ 
không thể thấu hiểu". 

Ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) nhân cơ hội này thỉnh cầu Đại 
Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) truyền bá Giáo Pháp cao siêu và khó hiểu 
này đến những người Cư Sĩ tại gia, vì có người sẽ có thể lãnh hội. 

Khi hai vị đệ tử của Đức Phật ra về thì ông Cấp Cô Độc thở hơi cuối 
cùng và tức khắc Tái Sanh vào cõi Thiên Tusita (Đấu Xuất). 

Đêm ấy vị Thiên Anãthapindika, từ cõi Thiên Đấu Xuất trở về tịnh 
xá, hào quang của Ngài chiếu ngời, sáng cả vườn Jeta. Ngài đảnh lễ Đức 
Phật, tán dương Phẩm Hạnh và tài đức của Đại Đức Sãriputta và bày tỏ 
niềm hân hoan được gặp lại Đức Phật và chư vị đệ tử của Đức Phật trong 

• 0*1 • • • • o 

tịnh xá do Ngài kiến tạo. Cũng trong dịp này, vị Thiên Anãthapindika 
ghi nhận: 

((rj—Ị • Ạ / \ rr-t / rri Ạ \ /.• 

Ihiệnývà Trí Tuệ, cùng với 

Tâm được rèn luyện đúng phương pháp 

Và Phẩm Hạnh cao thượng nhất 

Dựa trên căn bản Giới Luật, 

• • / 

Làm cho chúng sanh trong sạch, 

Chớ không phải giai cấp hay tài sản ." 191 


ii; trang 302-305. 

9. Kindred Sayings, phần 1, trang 80. 




no PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Bà Visãkhã 

Visãkhã là con gái nhà triệu phú Dhananjaya. Cô rất giàu lòng quảng 
đại và có Tầm Đạo nhiệt thành. Mẹ cô là Sumanã Devi và ông ngoại cô 

• • • • o o 

là nhà triệu phú Mendaka mà cô hết sức thương mến và quý trọng. 

Ngày nọ, khi cô mới lên bảy, Đức Phật có dịp đến viếng Bhaddiya, 
quê cô, trong vương quốc Anga. Được nghe tin lành ấy, ông ngoại cô 
bảo: "Này cháu thân mến, hôm nay là ngày vui của cháu và của ông. Vậy 
cháu hãy tập trung năm trăm tớ gái, những nồ tỳ của cháu, hắt kế năm trăm 
cỗ xe cùng với năm trăm thị nữ, cháu hãy đi đón tiếp Đức Phật”. 

Cô vui vẻ vâng lời. Khi đến nơi, cô đảnh lẽ Đức Phật rồi cung kính 
ngổi qua một bên. Đức Thê Tôn lấy làm đẹp ý thấy tư cách phong nhã 
lẽ độ của cố. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tinh thẩn cô Visãkhã đã đến mức 
tiến bộ khá cao. Sau khi nghe Đức Phật thuyết Pháp, cô đắc Quả Dự 
Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Kinh sách ghi rằng cô Visãkhã có sức mạnh như đàn ông và rất mỹ 
miều duyên dáng từ thuở còn thơ. Tóc nàng tựa như đuôi công và khi 
bỏ xả ra dài chí lai áo rồi cuộn trở lên. Môi nàng tự nhiên đỏ hổng và rất 
dịu dàng. Răng trắng như ngà, khít khao đều đặn và sáng ngời như hai 
hàng ngọc. Da cô Visãkhã mịn màng như cánh hoa sen màu vàng. Cho 
đến lúc già và có đông con, bà Visãkhã vẫn còn giữ hình dáng đẹp đẽ 
của thời son trẻ.d°) 

Được phú cho năm vẻ đẹp của người phụ nữ - tóc, da, xương, vóc 
và tuổi trẻ - Visãkhã lại còn Trí Tuệ hơn người, sáng suốt trong việc thế 
gian cũng như trong lãnh vực tinh thần đạo đức. 

Lúc còn mười lăm mười sáu tuổi, nhân một ngày lẽ nọ, nàng cùng đi 
với nhiều tỳ nữ ra mé sông để tắm. Tình cờ một đám mưa to từ xa kéo 
đến. Tất cả mọi người đều lật đật bỏ chạy vào tạm trú trong một căn nhà 

• o • • / • o 

bỏ trống, trừ cô Visãkhã. 

Cùng lúc ấy cũng có vài vị Bà La Môn đang đi tìm một người phụ nữ 
có đủ năm vẻ đẹp cho ông thầy trẻ tuổi của mình. Cô không vội vã hấp 
tấp mà chậm rãi, khoan thai lần bước đi vào dụt mưa trong nhà. Các vị 
Bà La Môn trông thấy lấy làm ngạc nhiên, hỏi cô tại sao không chạy mau 
vào cho khỏi ướt mình. 

Cô Visãkhã nhân cơ hội, ứng khẩu nói lên quan điểm của mình. Cô 
nói rằng cô có thể còn chạy mau hơn những người khác, nhưng cố ý 


10. Kesakalyana, mamsakaỉyana, atthikaỉyana, chavikaỉyana và vayakaỉyãna. 




CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 111 


không làm vậy. Và cô giải thích rằng nếu có vị vua kia đang mặc sắc phục 
triều đình bỏng nhiên xăn áo quần lên chạy hối hả vào cung điện, thì 
ắt không thích đáng. Một thớt ngự tượng đường bệ oai nghiêm, mình 
mang đầy trang sức mà không dõng dạc lần bước, lại đâm đầu bỏ chạy 
ngoài đường, thì cũng là một cảnh tượng trái mắt. Những nhà sư thanh 
nhã khả kính cũng bị chỉ trích nếu các ngài chạy xốc xếch y bát. Cùng 
thế ấy, người phụ nữ chạy ngoài đường như đàn ông sẽ mất hết nề nếp 
đoan trang phong nhã. 

Các vị Bà La Môn lấy làm hoan hỷ được nghe những lời cao đẹp ấy 
và nghĩ rằng cô Visãkhã sẽ là người vỢ lý tưởng cho thầy mình. Sau đó 
mọi việc thích nghi được sắp xếp để vị thầy Bà La Môn Punnavaddhana, 
con của nhà triệu phú Migăra, vốn không phải là Phật Tử, đi cưới cô 
Visãkhã. 

Lễ cưới cử hành rất trọng thể. Ngoài những của hổi môn rất quan 
trọng và những món đồ trang sức quý giá (mahãlatãpilandhana) , người 
cha sáng suốt còn dạy con gái những điều sau đây: 

1. Không đem lửa trong nhà ra ngoài ngõ. 

2. Không đem lửa hên ngoài vào nhà. 

3. Chỉ cho đến những người biết cho. 

4. Không cho đến những người không biết cho. 

5. Cho đến cả hai, những người biết cho và những người không biết cho. 

6. Ngồi một cách an vui. 

7. Ăn một cách an vui. 

8. Ngủ một cách an vui. 

9. Coi chừng lửa. 

10. Tôn trọng các vị Thiên trong nhà. 

Các điều ấy có nghĩa là: 

1. Không nên nói xấu chổng và cha mẹ chồng với người ngoài. Cũng 
không nên đem chuyện xấu bên nhà chồng thuật lại cho người ngoài. 

2. Không nên ngồi lê đôi mách, nghe ngóng những chuyện xấu của người 
ngoài rồi đem vê nhà bàn tán. 

3. Đổ trong nhà chỉ nên đưa cho những người nào mượn rồi trả lại. 

4. Không nên đưa cho những người mượn đồ mà không trả lại. 

5. Phải giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nghèo khó, dầu họ trả lại được 
hay không. 

6. Phải ngồi đúng chõ thích nghi. Khi thấy cha mẹ chồng đến phải đứng 



112 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


7. Trước khi ăn cơm phải coi có dọn đẩy đủ cho cha mẹ chồng và chổng 
chưa. Cũng phải coi chừng xem người làm trong nhà có được chăm sóc đầy 
đủ không. 

8. Trước khi đi ngủ phải quan sát nhà cữa, ghế hàn. Cửa đóng then gài 
cẩn thận. Xem coi những người giúp việc trong nhà có làm đủ bổn phận của 
họ chưa và cha mẹ chồng đã đi ngủ chưa. Thế thường người nội trợ phải thức 
khuya dậy sớm , và trừ khi đau ốm, không nên ngủ ngày. 

9. Phải xem chồng và cha mẹ chồng như lửa. Mỗi khi có việc với cha mẹ 
chồng và chổng phải hết sức thận trọng cũng như phải thận trọng khi làm 
việc với lửa. 

10. Cha mẹ chồng và chồng phải được tôn kính như những vị Thiên 
trong nhà. Nên ghi nhận rẳng Đức Phật thường nhắc đến cha mẹ chổng như 
những vị Thiên trong nhà (Sassudevã). 

Ngày cô Visãkhã về nhà chồng tại Sãvatthĩ, rất đông người trong 
thành phố tới tấp gởi đến nàng đủ loại tặng phẩm. Nhưng vốn giàu lòng 
quảng đại cô gởi quà, tặng lại mỗi người với vài lời ân cần và đối xử với 
mọi người như chính thân bằng quyến thuộc mình. Do thái độ cao quý 
ấy, ngay trong những ngày đầu tiên, tất cả mọi người bên nhà chổng đều 
quý chuộng cô. 

Một việc tình cờ chỉ rõ rằng tình thương của cô bao trùm cả loài thú. 
Hôm nọ, được biết con ngựa cái ở sau nhà sắp đẻ, cô tức khắc cùng các 
nô tỳ đốt đuốc ra tận chuồng và hết lòng chăm sóc ngựa cho đến khi đẻ 
xong xuôi mới đi ngủ. 

Cha chổng cô là đệ tử trung kiên của Niganha Nãtaputta. Ngày nọ 
ông thỉnh về nhà rất đông các Tu Sĩ lõa thể. Khi các vị đến, Visãkhã 
được mời ra để đảnh lẽ những vị mà người ta gọi là Vô Sanh (A La Hán). 
Thoạt nghe đến danh từ Vô Sanh (A La Hán), cô lấy làm hoan hỷ và vội 
vã bước ra. Nàng chỉ thấy những Tu Sĩ lõa lồ Ngã Mạn. Đối với người 
phụ nữ phong lưu thanh nhã như cô Visãkhã, thật không thể chịu được. 
Cô phiền trách cha chổng và quày quả trở vào. Những Đạo Sĩ lấy làm 
tức giận, bắt lỗi nhà triệu phú tại sao đem vào nhà mình một tín nữ của 
Đức Phật. Họ yêu cầu ông đuổi cô ra khỏi nhà tức khắc. Ông triệu phú 
khuyên giải hết lời mới nguôi giận. 

Ngày nọ, ông cha chồng ngổi trên ghế và bắt đầu ăn một món cháo 
nóng rất ngon trong cái chén bằng vàng. Ngay lúc ấy có một vị Tỳ I<hưu 
bước vào nhà khất thực. Cô Visãkhã liền đứng qua một bên để cha 
chồng trông thấy nhà sư. Tuy đã thấy nhưng ông cha chổng vẫn làm lơ, 




CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 113 


tiếp tục ăn như thường. Cô thấy vậy cung kính bạch sư: “Bạch sư, xin 
thỉnh sư hoan hỷ hước sang nhà khác, cha chổng tồi đang dùng những món 
ăn đã hư cũ (purãnam)". 

Nhà triệu phú kém thông minh, hiểu lầm ý nghĩa của lời nói nên lấy 
làm tức giận, truyền gia đình đuổi cô Visãkhã ra khỏi nhà. 

Nhưng tất cả tôi tớ trong nhà đều hết lòng quý chuộng cô nên không 
ai dám động đến. 

Cô Visãkhã luôn luôn biết tôn trọng kỷ luật gia đình nhưng không 
thể chấp nhận cách đối xử như thế mà không phản đối, dầu là cha chồng. 
Cô lễ phép trình bày: “Thưa cha, quả thật không có đủ lý do để buộc con 
phải rời khỏi nhà. Không phải cha đem con vê đây như người mua nô lệ. 
Trong lúc cha mẹ còn sanh tiên, con gái không thể bỏ nhà ra đi như vậy. Vì lẽ 
ấy khi con rời nhà để sang đây, cha con có mời tám người trong thân tộc và 
gởi gắm con cho các vị ấy. cha con nói: “Nếu con gái tôi có phạm điều gì lỗi 
lầm, xin các vị hãy dò xét cặn kẽ." Vậy xin cha hãy mời các vị ấy đến để xét 
xử, xem con có lỗi hay không". 

Nhà triệu phú chấp thuận lời đề nghị hữu lý ấy, mời tám vị thân 
nhân kia lại và phân trần: 

“Nhân một ngày lễ, tôi đang ngồi ăn cháo nấu với sữa trong một cái chén 
bằng vàng, thì con dâu tôi nói rằng tôi ăn những vật thực đã hư cũ. Xin quý 
vị hãy vạch ra cho nó thấy lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này". 

Cô Visãkhã giải thích: 

“Thật ra không hẳn tôi nói đúng như vậy. Lúc cha chồng tôi đang dùng 
cháo thì có một vị Tỳ Khưu vào nhà khất thực, cha chồng tôi thấy mà làm 
ngơ. 

Nghĩ bụng rằng cha chồng tôi không làm được điều Thiện nào trong hiện 
tại mà chỉ thọ hưởng phước báu đã tạo trong quá khứ, nên tôi bạch với vị Tỳ 
IChưu: “Bạch sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác, cha chông tôi đang 
dùng những thức ăn đã hư cũ", tôi nói như vậy thì có điều chi là sai quấy?" 

Mọi người nhìn nhận rằng cô Visãkhã không có lỗi. Ông cha chổng 
cũng đổng ý. Nhưng chưa hết giận, ông bắt qua tội cô dâu tại sao giữa 
đêm khuya mà thắp đuốc cùng với nô tỳ đi ra sau vườn. 

Một lần nữa cô giải thích tại sao cô làm vậy. Tám vị thần nhân ghi 
nhận rằng vì tình thương một con thú đang chịu đau đớn, cô dầu cao 
quý đã làm một việc cực nhọc mà cho đến các nô tỳ chưa chắc đã làm. 
Như vậy là rất được tán dương, hẳn là không có lỏi. 



114 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Nhưng ông cha chổng triệu phú đầy lòng thù hận chưa chịu ngừng. 

Tìm không ra lỗi gì nữa của cô, ông bắt qua chuyện khác và nói rằng 
trước khi về nhà chổng, nàng có học mười điều, ví dụ như: “Lửa trong 
nhà không nên đem ra ngoài ngõ’’. Vậy, thật sự có thể sống đặng chăng 
nếu đôi khi không đem lửa cho hàng xóm láng giềng mổi? 

Cô Visãkhã nhân cơ hội giải thích rành rẽ mười điểm. Ông cha 
chồng không còn gì nữa để buộc tội, ngổi lặng thinh. 

Cô là người biết tự trọng. Sau khi chứng minh rằng mình không có 
lỗi thì cô tỏ ý muốn ra đi, theo lời cha chồng đuổi. 

Nhà triệu phú đổi hẳn thái độ. Ông xin lỗi cô vì hiểu lầm. 

Đúng theo tinh thần quảng đại khoan dung của người Phật Tử, cô 
Visãkhã không phiền trách cha chồng nữa nhưng xin một điều là về sau 
cô được tự do sinh hoạt trong truyền thống tôn giáo của cô. 

Ông cha chổng đồng ý. 

Cô Visãkhã không để mất thì giờ, nhân cơ hội cung thỉnh Đức Phật 
về nhà thọ trai. Đức Phật đến, và sau khi thọ thực, Ngài thuyết một thời 
Pháp. Ông cha chồng triệu phú tọc mạch, ngổi sau bức rèm nghe trộm. 
Khi Đức Phật giảng xong thì ông đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) và 
biểu lộ lòng tri ân vô hạn đối với cô dâu quý đã dẫn dắt ông vào con 
đường Giải Thoát thật sự. Ông cũng ghi nhận một cách vô cùng cảm 
động và kể từ ngày ấy ông sẽ xem cô dầu như một bà mẹ. 

Về sau bà Visãkhã sanh được một trai tên là Migãra, Đức Phật đến 
viếng và nhân cơ hội này bà mẹ chổng được nghe Pháp và đắc Quả Dự 
Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Nhờ khôn khéo, Trí Tuệ, và nhẫn nại, bà dần dần cảm hóa mọi người 
và đổi nhà bên chồng trở thành một gia đình Phật Tử đầy an vui hạnh 
phúc. 

Bà Visãkhã để bát chư Tăng hàng ngày tại nhà. Trưa, chiểu bà thường 
đến chùa nghe Pháp và xem các sư có cần dùng vật chi không. Suppiyã, 
một tín nữ khác cũng có Tâm Đạo nhiệt thành, thường cùng đi với bà. 

Bà Visãkhã thật giàu lòng Bố Thí và tận tình hộ trì chư Tăng. Một lần 
nọ, bà đến hầu Phật và thỉnh nguyện tám điều: 

1. Dângỵ đến chư Tăng trong tháng an cư mùa mưa (nhập Hạ) cho đến 
khi bà chết. 

2. Để bát những vị sư đến thành Sãvatthĩ (Xá Vệ). 

3. Để bát những vị sư ra đi, rời thành Sãvatthĩ. 



CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 115 


4. Dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm. 

5. Dâng thực phẩm đến những vị ra công chăm sóc các sư đau ốm. 

6. Dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm. 

7. Dâng lúa mạch đến chư sư. 

8. Dângỵ tắm đến chư Tỳ Khưu Ni. 

Đức Phật chấp thuận. 

Ngày nọ, sửa soạn đến chùa lễ Phật và nghe Pháp, bà mặc bộ đồ đẹp 
nhất của cha cho lúc đưa bà về nhà chồng. Nhưng nghĩ lại rằng ăn mặc 
rực rỡ như thế trước mặt Đức Thế Tôn ắt không thích nghi. Bà liền thay 
vào một bộ y phục khác do cha chổng cho, và gói đổ kia lại giao cho 
người nữ tỳ cầm giữ. Sau khi nghe Pháp, bà ra về cùng với người tỳ nữ. 
Người này lại bỏ quên gói đổ. Đại Đức Ãnanda nhìn thấy mà không biết 
của ai. Theo lời dạy của Đức Phật, Ngài tạm giữ một nơi để chờ trao lại 
chủ. 

Khi bà Visãkhã hay biết rằng người tỳ nữ mình bỏ quên gói đồ trong 
chùa thì sai trở lại lấy đem về, nếu chưa có ai động đến. Nếu có người đã 
chạm đến gói đổ thì thôi, không đem về. 

Người tỳ nữ trở về thuật lại tự sự. Bà liền đến hầu Đức Phật và tỏ ý 
muốn làm một việc thiện với số tiền bán bộ y phục ấy. Đức Phật khuyên 
nên cất một tịnh xá nằm tại phía Đông cổng vào. Vì không ai có đủ tiền 
để mua bộ y phục quý giá như vậy nên chính bà mua lại và dùng số tiền 
ấy kiến tạo một ngôi tịnh xá đẹp đẽ tên là Pubbãrãma. 

Theo lời cung thỉnh của bà, mùa mưa năm ấy Đức Phật nhập Hạ tại 
tịnh xá rộng rãi này. 

Bà rất hân hoan được Đức Phật chấp thuận nhập Hạ sáu lần nơi ấy. 

Kinh sách ghi rằng bà Visãkhã hết sức rộng lượng. Thay vì la rầy người tỳ 
nữ vô ý bỏ quên gói đổ, bà còn chia phần công đức kiến tạo tịnh xá đến cô 
nữ tỳ đã tạo cho bà cơ hội quý báu ấy. 

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bà Visãkhã được nghe nhiều bài 
Pháp của Đức Phật. Giới "Bát Quan’ iu> mà người Cư Sĩ Phật Tử ở hầu 

11. Đến ngày mồng 1, mồng 8, rằm và 23 âm lịch, Thiện Tín thường giữ Bát Quan 
Giới ( atthasĩla ) tức là kiêng cữ không: 

l) Sát sanh, 2) trộm cắp, 3) hành dâm, 4) vọng ngữ, 5) dùng chất say, 6) ăn sau giờ 
ngọ, 7) khiêu vũ, ca hát, nghe âm nhạc, xem những tuồng hát không thích nghi, dùng 
tràng hoa, nước hoa, dáu trang sức, và 8) ngồi ghê cao và tốt đẹp. 

Mặc dầu thông thường, người Phật Tử giữ Tám Giới trong những Ngày Giới 
( uposatha ) kể trên, không có sự cấm đoán, không cho giữ Bát Quan trong những 




116 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


hết các quốc gia Á Đông thường nghiêm trì, cũng được giảng dạy rành 
rẽ cho bà. 

Đề cập đến những đức tánh khả dĩ đưa người phụ nữ lên các cõi 
Thiên, Đức Phật dạy: 

"Tích cực hoạt động , luôn dịu dàng chiều chuộng chồng 
Dâu chông không đem lại tất cả hạnh phúc. 

Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ í, 

Làm chồng nổi giận. 

Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nê] 

Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, 

Khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm, 

Tận tâm săn sóc sức khỏe của chồng 
Trong khi chồng làm việc cực nhọc. 

Và nhã nhặn hiên hòa. 

Một người vợ như vậy, 

Muốn những điểu chồng muốn và cố làm cho được, 

Sẽ Tái Sanh vào 

Cõi của những vị Thiên dễ mếrí’. <12> 

Và trong một trường hợp khác, Đức Phật đề cập đến đức tánh của 
người đàn bà muốn tạo an vui hạnh phúc trong thế gian hiện tại và trong 
cõi tương lai như sau: 

"Này Visãkhã, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc, 
điều khiển người làm, có lối đối xử làm cho chồng quý mến và gìn giữ của 
cải trong nhà. 

“Này Visãkhã, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong 
niềm tin (saddhã), trong Giới Luật (sĩla), trong lòng quảng đại (cãga) và 
Trí Tuệ (pannã)". (iy> 

Bà Visãkhã đóng góp một phần quan trọng trong nhiều lãnh vực 
khác nhau có liên quan đến Phật sự. Đôi khi Đức Phật dạy bà đi giải 
hòa những mối bất đổng giữa các Tỳ Khưu Ni. Cũng có lúc bà thỉnh cầu 
Đức Phật ban hành một vài giới cho chư vị Tỳ Khưu Ni. 

Do đức độ đại lượng, bà được xem là người tín nữ có công đức nhiều 
nhất trong các Phật sự và cũng là vị Thí Chủ quan trọng nhất của phái 


ngày khác. Mục đích của giới này là giúp kiểm soát hành động, lời nói và tư tưởng. 

12. Gradual Sayings, iv, trang 178-179. 

13. Gradual Sayings, iv, trang 177-178. 





CHƯƠNG 10 - NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI VÀ NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ 117 


nữ thời Đức Phật. Do Phẩm Hạnh trang nghiêm, tư cách thanh nhã, 
thái độ phong lưu tê nhị, ngôn ngữ lễ độ khôn khéo, do sự biết vầng 
lời và tôn kính bậc trưởng thượng, quảng đại, bác ái đối với người kém 
may mắn, tánh tình lịch duyệt, hiếu khách và Tâm Đạo nhiệt thành, bà 
ở được lòng tất cả những ai đã gặp bà. 

Sách ghi rằng bà được diễm phúc làm mẹ của mười người con trai và 
mười người con gái, tất cả đều hiếu thảo. Bà từ trần lúc được một trăm 
hai mươi tuổi thọ. 

Jivaka, Người Con Nuôi 

Jĩvaka là vị lương y trứ danh thường ở gần Đức Phật để chăm lo sức 
khỏe Ngài. 

Lúc vừa ra đời, mẹ ông đặt ông trong cái thùng rồi đem bỏ trên một 
đống rác cạnh bên đường. 

Hoàng Tử Abhaya, con của Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương) tình cờ đi 
qua, thấy quạ bu xung quanh và phát hiện đứa bé còn sống (jivati ) nên đem 
về cho người nuôi dưỡng. 

Vì lúc tìm ra, ông còn sống nên đặt tên là Jĩvaka. Vì được một vị 
Hoàng Tử đem về nuôi dưỡng nên người ta gọi là Komãrabhacca. 

Đến lúc trưởng thành, ông là một lương y và một nhà giải phẫu đại 
tài. Sách ghi rằng hai lần ông thành công mỹ mãn cuộc giải phẫu cho một 
nhà triệu phú mắc phải bệnh đau đầu. 

Thường ngày ông đến hầu Đức Phật ba lần. 

Nhân định rằng ông sẽ có thể thành đạt nhiều lợi ích nếu có một 

• o o 

tu viện ở gần nhà nên ông cất một cái trong khu vườn xoài của ông. 
Sau khi hoàn thành công tác xây cất, ông đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà 
Hoàn). Kinh Jĩvaka Sutta il4> đề cập đến vấn đề ăn thịt là bài kinh mà 
Đức Phật giảng cho ông Jĩvaka. 

Sau khi Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) giết cha, chính ông Jĩvaka thúc 
giục vua đến yết kiến Đức Phật. 

Cũng do lời thỉnh cầu của Jĩvaka, Đức Phật kêu gọi chư vị Tỳ Khưu 
nên hoạt động chân tay như quét dọn, v.v... 




14. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh; số 55. 




118 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 11 


NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ TRONG HÀNG VUA CHÚA 


“Quả thật là vũng lẩy đấy cạm bãy hiểm nghèo 
ẩn náu dưới mặt nước phẳng lặng hiên hòa. 

Những lễ bái, vật cúng dường và yến tiệc 

của người Thí chủ giàu sang, 
củng tựa hổ như lưỡi gươm sắc bén 
đâm sâu vào thịt của người lầm đường lạc nẻo, 

khó mà rút ra”. 

— Mahã Kassapa Thera Gãthã ( 1053 ) 

Vua Bimbisãra (Bình Sa vương) 

Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương), trị vì vương quốc Magadha (Ma 
Kiệt Đà), đóng đô tại kinh thành Rãjagaha (Vương Xá), là vị Thí Chủ 
đầu tiên của Đức Phật trong hàng vua chúa. Bimbisãra (Bình Sa Vương) 
lên ngôi lúc mười lăm tuổi, làm vua được năm mươi hai năm. 

Khi Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thoát ly cuộc sống trần tục, một 
hôm nhà vua trông thấy Ngài, một Đạo Sĩ khiêm tốn, đi khất thực trên 
đường phố của kinh thành Rãjagaha. Trông thấy tướng mạo oai nghi 
và tư cách trang nghiêm sang trọng của Ngài, vua lấy làm cảm kích, sai 
người đi dò thăm. Khi được biết rằng thường bữa, sau khi độ ngọ thì 
vị Đạo Sĩ cao quý ấy ngụ tại Pãndavapabbata, vua cùng với tùy tùng 
đến viếng Đạo Sĩ, hỏi thăm người là ai, sanh trưởng ở xứ nào. Đạo Sĩ 
Gotama (Cổ Đàm) trả lời: 

“Ngay phía trước đây, tâu Đại Vương, trên vùng Himalaya (Hy Mã 
Lạp Sơn), trong châu thành Kosala của những gia tộc cổ kính, một quốc 
gia trường thạnh và phong phú, tôi xuất thân từ triều đại Thái Dương, dòng 
Sãkya (Thích Ca). Tôi không Luyến Ái, chạy theo nhục dục Ngủ Trần. Nhận 
thức được hiểm họa của thú vui vật chất và thấy an toàn trong đời sống Xuất 



CHƯƠNG 11 - NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ TRONG HÀNG VUA CHÚA 119 


Gia, tôi đi tìm cái gì cao quý nhất và tấm tôi được An Lạc". (l> 

Vua Bimbisăra (Bình Sa Vương) cung thỉnh Đạo Sĩ Gotama (Cổ 
Đàm), sau khi Chứng Ngộ Đạo Quả, sẽ trở lại viếng thăm vương quốc 
Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Đức Phật Trờ Lại Gặp Vua Bimbisãra (Bình Sa vương) 

Đúng theo như lời hứa, sau khi thành đạt Đạo Quả Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Đức Phật cùng đi với các đệ tử Vô Sanh (A La Hán) từ 
Gayã đến Rãjagaha. Nơi đầy Ngài ngự tại diện Suppatittha, trong một 
rừng co. 

Tin lành đến tai Vua Bimbisăra (Bình Sa Vương), và lúc bấy giờ 
danh tiếng của vị giáo chủ vô song đã bay cùng khắp vương quốc. Đức 
Vua đem theo rất đông quần thần, đi đón mừng Đức Phật. Vua đến gần, 
cung kính đảnh lễ Phật và ngồi lại một bên. Còn những người khác, 
người thì đảnh lễ một cách cung kính, người thì chào hỏi lẽ phép như 
gặp bạn, người thì chắp tay xá, người thì tự xưng danh tánh và cũng có 
người không nói gì hết, lặng lẽ ngổi xuống. Lúc ấy phần đông dân chúng 
tôn kính Đức Phật và Đại Đức Kassapa (Ca Diếp) như nhau, không 
biết ai là thầy. Đức Phật đọc được tư tưởng ấy nên hỏi Ngài Kassapa 
(Ca Diếp) tại sao không thờ Thần Lửa nữa. Đại Đức Kassapa (Ca Diếp) 
hiểu ý Đức Phật, giải thích rằng Ngài từ bỏ, không tôn thờ Thần Lửa 
nữa vì Ngài chọn con đường đưa tới trạng thái an vui châu toàn, không 
Ô Nhiễm dục vọng, đối nghịch lại những lạc thú trần tục, không bổ ích. 
Nói xong, Ngài Kassapa (Ca Diếp) khấu đầu đảnh lẽ dưới chân Đức 
Thế Tôn và xác nhận: “Bạch hóa Đức Thế Tôn, Ngài là Đạo Sư của con. 
Con là đệ tử. Bạch hóa Đức Thế Tồn, Ngài là Đạo Sư của con. Con là đệ tử". 

Tất cả mọi người đều hoan hỷ. Đức Phật nhân cơ hội, thuyết một 
thời Pháp về Túc Sanh Truyện Mahã Nãrada Kassapa fl) , dạy rằng trong 
một tiền kiếp Ngài là Nãrada, lúc ấy còn dục vọng, cũng đã dìu dắt Đại 
Đức Kassapa (Ca Diếp) một cách tương tợ. 

Nghe Đức Phật thuyết giảng, ánh sáng Chân Lý rọi đến mọi người. 
Đức Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương) đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn), 
xin quy y Tam Bảo và thỉnh Đức Phật cùng chư vị đệ tử về cung điện thọ 
trai ngày hôm sau. Khi mọi người độ ngọ xong, đức vua tỏ ý muốn biết 
nơi nào thích hợp để Đức Phật lưu ngụ. Đức Phật trả lời: 


1. Sutta Nipata, Pabbaịịa Sutta. 

2. Xem Chương 7, và Túc Sanh Truyện số 544. 




1 20 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


"Một nơi hẻo ỉánhj không xa mà cũng không gần thành thị để những ai 
muốn viếng Ngài, có thể đến dễ dàng. Một nơi mát mẻ, han ngày không đồng 
đảo ồn ào, ban đêm yên tĩnh, khoảng khoát và kín đáo, nơi ấy sẽ thích hợp". 

Đức Vua nghĩ rằng khu Trúc Lầm của mình có thể hội đủ những 
yếu tố cần thiết ấy nên bạch với Đức Phật xin dâng lên Đức Phật và 
chư Tăng khu rừng tre lý tưởng này, cũng được gọi là “nơi trú ẩn của 
loài sóc". Khu rừng này không có nhà cửa lều cốc cho chư Tỳ Khưu, 
nhưng có nhiều cầy to bóng mát và những chỗ ẩn dật kín đáo®. Dầu 
sao, đó là nơi được dâng cúng đầu tiên đến Đức Phật và chư Tăng. Tại 
ngôi VeỊuvanãrãma (Trúc Lâm Tự) yên tĩnh này Đức Phật an cư mùa mưa 
(nhập Hạ) một lần ba năm liên tiếp và ba lần khác, vào ba mùa an cư (nhập 
Hạ) xa cách nhau. 

Sau khi quy y, Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương) sống đời gương mẫu 
của một vị vua. Ngài đều đặn nghiêm trì Tám Giới (Bát Qụan) trong 
sáu ngày giới ( Uposatha ). 

Công chúa Kosala Devi, con Vua Mahã Kosala và em Vua Pasenadi 
Kosala là Chánh Hậu của Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương). Ajãtasattu 
(A Xà Thế) là con bà. Khemã, một bà Quý Phi khác, là một tín nữ rất 
tinh tấn nhờ sự khéo léo của đức vua. Về sau bà Khemã Xuất Gia Tỳ 
Khưu Ni và trở thành đệ nhất đệ tử của Đức Phật về phái nữ. 

Mặc dầu rất mực minh quân và có Tầm Đạo nhiệt thành, Vua 
Bimbisãra (Bình Sa Vương) phải chịu quả xấu của Tiền Nghiệp, chết 
một cách thê lương ảm đạm và vô cùng đau đớn. 

Hoàng Tử Ajãtasattu (A Xà Thế) bị Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) xúi 
giục, ầm mưu sát hại vua cha là Bimbisãra (Bình Sa Vương) để chiếm 
ngôi. Nhưng công việc bại lộ, Ajãtasattu bị bắt quả tang, và người cha 
đầy lòng Bi Mẫn không đành xử phạt xứng đáng như quần thần xin, mà 
còn nhường ngôi vàng cho Hoàng Tử, vì thấy con thèm muốn làm vua. 

Để trả ơn, vị Hoàng Tử bất hiếu vừa lên ngôi liền hạ ngục cha và ra 
lệnh bỏ đói cho chết dẩn. Chỉ một mình Hoàng Thái Hậu được phép 
vào thăm. Mỏi khi đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chổng. A Xà 
Thế hay được quở trách mẹ. Sau lại, bà giấu trong đầu tóc. A Xà Thế 


3. Pãli ngữ Arãma chỉ có nghĩa là một khu vườn, một khuôn viên. Lúc Đức Phật 
thọ lãnh vườn này, trong đó không có xây cất nhà cửa. Ngày nay danh từ Ảrãma được 
dùng trong ý nghĩa là một tu viện, chùa trong đó có chỗ ở cho các Tỳ Khưu. 




CHƯƠNG 11 - NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ TRONG HÀNG VUA CHÚA 121 


cũng biết được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ rồi thoa vào mình một 
thứ đổ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa. Vua gợt lấy món ăn này để 
nuôi sống. Nhưng Ajãtasattu (A Xà Thế) cũng bắt được, và cấm hẳn mẹ 
không cho vào thăm vua cha nữa. 

Lúc ấy Bimbisãra (Bình Sa Vương) cam chịu đói, nhưng lòng không 
oán trách con. 

Ngài đã đắc Qụả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) nên thản nhiên, cố gắng đi 
lên đi xuống kinh hành, Chứng nghiệm hạnh phúc tinh thẩn. 

Thấy cha vẫn vui tươi, Ajãtasattu (A Xà Thế) nhất định giết cho 
khuất mắt nên hạ lệnh cho người thợ cạo vào khám, lấy dao bén gọt gót 
chần vua cha, xát dầu và muối vào rồi hơ trên lửa nóng cho đến chết. 

Khi người cha bất hạnh thấy thợ cạo đến thì mừng thẩm, ngỡ rằng 
con mình đã ăn năn hối cải, cho người đến cạo rầu tóc để rước về. Trái 
với sự ước mong của Ngài, anh thợ cạo đến chỉ để thi hành lệnh dã man 
của Vua A Xà Thế một cách tàn nhẫn, đem lại cho Ngài một cái chết vô 
cùng thê thảm. 

Cùng ngày ấy, vỢ Ajãtasattu (A Xà Thế) hạ sanh một hoàng nam. 
Tin lành đến cùng lúc với tin vua cha Bimbisãra (Bình Sa Vương) băng 
hà trong ngục thất. 

Tin Chánh Hậu hạ sanh hoàng nam được đọc trước. Nỗi vui mừng 

• o o 

của A Xà Thế không sao kể xiết. Cả người cảm nghe nhẹ nhàng vui 
sướng. Tình thương của một người cha lần đầu tiên chớm nở trong 
lòng, mặn nồng sâu sắc, thấm vô từng khớp xương ống tủy. Đứa con 
đầu lòng là một nguồn yêu thương, là cơ hội để cha mẹ thưởng thức 
một tình tôn giáo mới mẻ đậm đà, vô cùng trong sạch. Cảm giác đầu 
tiên của người mới được đứa con đầu lòng dường như đưa họ vào một 
cảnh giới kỳ lạ, khiến họ có cảm tưởng rằng máu huyết mình đã nhỏ 
giọt ra để nối tiếp mình. 

Tức khắc Ajãtasattu vội vã chạy đi tìm người mẹ yêu dấu và hỏi: 
"Thưa Mẫu Hậu, khi con còn nhỏ, phụ hoàng có thương con không?” 

- Tại sao con hỏi lạ vậy? Mẹ tưởng trên thế gian này không tìm đâu ra 
người cha lành như cha con. Để mẹ thuật cho con nghe. Lúc mẹ còn mang con 
trong lòng, ngày nọ mẹ nghe thèm lạ lùng một món kỳ lạ. Mẹ thèm nút vài giọt 
máu trong bàn tay mặt của cha con. Mà nào mẹ dám nói ra. Rồi càng ngày mẹ 
càng xanh xao, và sau cùng phải thú nhận với cha con. Khi nghe vậy cha con vui 
vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ hút máu. Lúc ấy các nhà tiên tri trong triều tiên tri 



122 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


rằng con sẽ là người thù của cha con. Do đó, tên con là "Ảịãtasattucó nghĩa "kẻ 
thù chưa sanh". Mẹ có ý định giết con ngay trong lòng, nhưng cha con không cho. 
Khi sanh con ra, mẹ nhớ đến lời tiên tri, nên một lẩn nữa muốn giết con. Một lẩn 
nữa, cha con ngăn cản mẹ. 

Một hôm, con có cái nhọt trển đầu ngón tay, nhức nhối vô cùng, khóc 
suốt ngày đêm, không ai dỗ được, cha con đang cùng bá quan phân xử việc 
triều đình, nghe vậy cầm lòng không đặng, bế con trong lòng, và không ngần 
ngại ngậm ngón tay của con trong miệng, nhè nhẹ nút cho con đỡ đau. Gớm 
thay! Cái nhọt bể, máu mủ tuôn ra trong miệng cha con và, sợ lấy tay ra con sẽ 
nghe đau, cha con nuốt luôn vào bụng cả mủ lãn máu! Phải, người cha hết lòng 
thương yêu con, vì tình phụ tử đậm đà, nhè nhẹ nuốt hết vừa máu vừa mủ. 

Nghe đến đó Vua Ajãtasattu bỗng đứng phắt dậy, kêu lên như điên: 
"Hãy chạy mau, thả ra lập tức người cha yểu quý của trẫm”. 

Than ôi, người cha yêu quý ấy đã ra người thiên cổ! 

Tin thứ nhì được trao đến tận tay Vua Ajãtasattu. Vua xúc động rơi 
lệ dầm dề. Bấy giờ ông mới nhận định rằng chỉ khi bắt đầu làm cha mới biết 
được tình cha thương con như thê nào. 

Vua Bimbisăra (Bình Sa Vương) băng hà và tức khắc Tái Sanh vào 
cõi Thiên Cãtummahãrãjika (Tứ Đại Thiên Vương) tên là Janavassabha. 

Về sau Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) được gặp Đức Phật, trở nên một 
Thiện Tín lỗi lạc và tạo nhiều công đức trong cuộc Kết Tập Tam Tạng 

• • • o o '1 • o 

1 ạ' 4 Ạ' _ í • Ạ 

lan đau tiên. 

Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) 

Một Đại Thí Chủ khác của Đức Phật trong hàng vua chúa là Vua 
Pasenadi Kosala, con Vua Mahã Kosala, trị vì vương quốc Kosala, đóng 
đô tại thành Sãvatthĩ. Ông cùng trang tuổi với Đức Phật, và nhờ tài đức 
lỗi lạc, may mắn được nối ngôi vàng lúc vua cha còn sanh tiền^. 

Ông quy y trong những năm đầu tiên sau khi Đức Phật bắt đầu 
hoằng dương Giáo Pháp. Kinh Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) 
ghi rằng một ngày nọ Vua Pasenadi Kosala đến yết kiến Đức Phật và hỏi về 
Đạo Qụả của Ngài, lúc ấy còn trẻ tuổi. 

Đức Phật trả lời: 

“Tâu Đại Vươngy có bốn chuyện không nên gạt bỏ hay khinh thường. Đó 


4. Samyutta Nikaya, Tương Ưng Bộ Kinh, phần i, trang 64. Kindred Sayings, l, 
trang 94. 





CHƯƠNG 11 - NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ TRONG HÀNG VUA CHÚA 1 23 


là một Hoàng Tử thuộc dòng chiến sĩ (khattiỵa), một con rắn, lửa và một 

Tỳ Khưu"S s) 

Và Đức Phật thuyết một thời Pháp có ý nghĩa về đề tài này. Khi Đức 
Phật giảng xong, Vua Pasenadi lấy làm hoan hỷ, xin thọ lễ quy y Tam 
Bảo. Kể từ ngày ấy vua trở nên một đệ tử trung kiên của Đức Phật. Sách 
ghi rằng có lần nhà Vua khấu đầu đảnh lễ Đức Phật xong, ôm hôn chần 
Ngài. Lòng nhiệt thành tôn kính Đức Phật của ông phần lớn cũng do 
sự khôn ngoan của bà Chánh Hậu Mallikã, rất sùng đạo, thông minh sáng 
suốt, và học rành Giáo Lý. Trong nhiều trường hợp, bà dẫn dắt chổng trên 
đường đạo đức như một người bạn chân thành. 

Ngày kia vua nằm mộng liên tiếp mười sáu lần và lấy làm bàng hoàng 
lo ngạk é ). Vị quân sư theo đạo Bà La Môn bàn mộng, đoán rằng sắp có 
chuyện chẳng lành xảy đến đức vua và bày cho vua nên giết trâu bò tê 
lễ Thần Linh để tránh họa. Nghe lời, vua truyền sắm sửa mọi việc để 
tê thần, một nghi thức vô nhân đạo có thể làm mất mạng sống hàng 
ngàn chúng sanh. Hoàng Hậu Mallikã nghe tin lật đật can gián và thuyết 
phục vua nên đến hầu Đức Phật, xin được giải thích. Vua nghe theo lời, 
đem các điềm chiêm bao kể lại với Đức Phật và xin Đức Phật giải thích 
ý nghĩa. Đức Phật giảng giải rành rẽ. 

Không giống như trường hợp của Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương), 
Vua Kosala tốt phước, được nghe Đức Phật giảng rất nhiều bài Pháp. 
Trong bộ Samỵutta Nikãỵa (Tương Ưng Bộ Kinh) có trọn một phần 
gọi là Kosala Samỵutta (7> ghi lại những lời Đức Phật dạy Vua Kosala. 

Ngày nọ, khi vua đang ngồi hầu Đức Phật, có vài Đạo Sĩ đi ngang 
qua, mình mẩy đầy lông, rầu tóc xồm xoàm, móng tay dài thườn thượt. 
Vua liền đứng dậy cung kính đảnh lễ và tự giới thiệu: "Kính bạch chư 
Đạo Sĩ, Trẫm là Vua Kosala Pasenadi". Khi các Đạo Sĩ đi qua, vua trở lại 
hầu Phật và bạch Đức Phật các vị ấy có phải chăng là những vị Vô Sanh 
(A La Hán). Đức Phật giải thích rằng một người phàm, còn thích thú 
trong những khoái lạc vật chát, khó mà Nhận thức được ai đã đắc Quả 
Vô Sanh (A La Hán) và ai chưa. Đức Phật dạy: 

5. Hoàng Tử thuộc dòng chiến sĩ (khattiya), dầu trẻ tuổi, có thể là một đại họa. 
Con rắn dầu nhỏ bé, có thể rất độc. Một đóm lửa nhỏ có thê’ gây hỏa tai khốc liệt. 
Một vị Tỳ Khứu trẻ tuổi có thể đắc Quả Thánh hoặc có Pháp học cao siêu, thông 
suốt Giáo Pháp. 

6. Xem Mahã SupinaỊãtaka, Ịãtaka Translation, quyên I, trang 188-192, số 77. 

7. Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, I, 68. Kindred Sayings, I, trang 94. 




1 24 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


"Nhờ Sự thân cận (samvãsena) mới biết được Giới Hạnh (sĩla) của một 
người và, dâu thân cận đi nữa, củng phải mất nhiều thì giờ, phải thận trọng 
quan sát và phải sáng suốt thông minh. Người lơ đễnh, không sáng suốt 
thông minh, không đủ thì giờ quan sát, dầu có thân cận củng không thể 
xét đoán đúng. Xuyên qua những cuộc đàm thoại (samvohãrena) ta có thể 
Nhận thức trạng thái trong sạch (soceyyam) của người khác. Trong tình 
trạng bất an, rối ren, nghịch cảnh, mới thấy biểu lộ nghị lực, và trong cuộc 
thảo luận, mới hiểu được Trí Tuệ của người khác. Dầu vậy đi nữa, củng phải 
mất nhiều thì giờ, thận trọng quan sát và phải sáng suốt thông minh". 

Để tóm tắt, Đức Phật đọc bài kệ: 

"Khôngphải do lớp trang sức bể ngoài mà con người được biết rõ. 

Trong cái nhìn thoáng qua không thể tin chắc ở sự xét đoán. 

Kẻ dể duôi, không Giới Đức, trong thế gian mênh mông rộng lớn. 

Có thể sống dưới lớp y đoan trang thanh nhã của người có Phẩm Hạnh. 

Như cái quai nồi bàng đất sét làm giả, 

Hay đồng tiên chì, ngoài bọc vàng, 

Người đi xa, ẩn nấp dưới lớp hóa trang, 

Bên ngoài đẹp đẽ đoan trang, còn bên trong thì Ô Trược". (lẠ) 

Là một quốc vương trị vì một quốc gia rộng lớn, Vua Kosala không 
thể tránh chiến tranh, đặc biệt là với các lân bang. Một lần kia ông phải 
gây chiến với người cháu, Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) và thất bại. Nghe 
vậy Đức Phật dạy: 

“Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù. 

Kẻ thất bại sống trong khốn khổ. 

Nhưng ai từ bỏ chiến thắng và chiến bại 
Sống thanh bình An Lạc"S 

Một lần khác, Vua Kosala chiên thắng và thầu đoạt toàn thể quần 
đội của Vua Ajãtasattu (A Xà Thế), ngoại trừ nhà vua. Khi nghe được 
tin ấy, Đức Phật đọc lên những câu kệ sau đây, vẫn có thể áp dụng trọn 
vẹn trong thê gian hiện tại, luôn luôn phải lo sợ một cuộc chiến tàn 
khốc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: 

"Một người có thể cướp bóc người khác, 

Củng như có thể phục vụ người kia. 

Nhưng khi bị cướp, người kia chiếm đoạt trở lại. 


8. Kindred Sayings, phần I, trang 104-106. 

9. Kindred Sayings, phần I, trang 109-110. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 201. 





CHƯƠNG 11 - NHỮNG ĐẠI THÍ CHỦ TRONG HÀNG VUA CHÚA 1 25 


Và cướp bóc, chiếm đoạt, trở đi trở lại không ngừng. 

Ngày nào Quả xấu chưa đủ duyên để trổ 
Người cuồng si có tưởng tượng: 

'Thì giờ đã đến, đây là một dịp may T 
Nhưng khi Quả trổ, phải chịu khốn khổ. 

Người sát nhân gặp kẻ sát nhân. 

Người xâm lăng bị chinh phục. 

Kẻ hỗn hào bị chửi mắng, 

Người ưa quấy rầy bị phiền nhiễu. 

Vậy ; theo tiến trình diễn biến của hành vi 

Kẻ cướp ắt bị cướp”. iw) 

Những lời Đức Phật dạy Vua Kosala về cách xử sự với hàng phụ nữ 
cũng có nhiều ý nghĩa bổ ích. Một hôm Vua Kosala đang hầu chuyện 
với Đức Phật thì có người đưa tin đến rằng Chánh Hậu Mallikã vừa 
hạ sanh Công chúa. Vua không vui. Ở Ân Độ, thời xưa cũng như 
ngày nay vẫn còn ở nhiều nơi, sanh con gái không được xem là một 
tin lành, vì một vài lý do ích kỷ như vấn để của hồi môn chẳng hạn. 
Trái hẳn với trào lưu tư tưởng thời bấy giờ, Đức Phật bày tỏ lòng tôn 
trọng và ca ngợi đức tánh của người đàn bà qua bốn đặc điểm sau 
đây: 

"Một em bé gái, tâu Đại Vương, có thể 
Còn quý hơn đứa con trai. 

Lúc trưởng thành 

Em có thể là người Trí Tuệ và Phẩm Hạnh vẹn toàn, 

Biết kính nể, tôn trọng mẹ chồng, một người vợ hiền. 

Đứa con mà sau này em sẽ mang vào lòng 

Có thể làm nên đại sự 

Và trị vì một vương quốc vĩ đại. 

Đúng vậy, đứa con của người vợ cao thượng 
Sẽ trở thành người hướng đạo chân chính 
Cho cả một quốc gia". 

Trong hàng phụ nữ có người còn tốt hơn đàn ông. "Itthi hipi ekacciyã 
seyyã” là nguyên văn cầu Phật Ngôn. Giữa xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, 
trong lúc mà người phụ nữ không bao giờ được sự kính nể xứng đáng, 


10. Kindred Sayings, phẩn I, trang 110. 




126 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


lời nói cao quý và đầy quả cảm ấy thật là một khích lệ lớn lao cho nữ 
giới. 

Khi Hoàng Thái Hậu, nội tổ của Vua Kosala băng hà vào năm 120 
tuổi, đức vua lấy làm sầu muộn, đến bạch với Đức Phật rằng ông có thể 
đổi bất cứ vật gì của ông để tìm lại sự sống của người mà ông quý trọng 
và trìu mến như mẹ. Đức Phật an ủi như sau: 

“Tất cả mọi chúng sanh đều phải chết. Đời sống phải kết cuộc bàng sự 
chết. Cái chết luôn luôn ở ngay trước mặt. Cũng như món đổ gốm, dâu hâm 
chín hay không, đều có thể bể và phải bể một ngày nào. Đặc tính "bể” luôn 
luôn dính liên với món đô gốm ".hh 

Vua Kosala rất thích nghe Pháp. Dầu công việc quốc gia đại sự đa 
đoan thê nào ông cũng cố gắng tìm cơ hội đến viếng Đức Phật và lắng 
nghe thuyết giảng. Hai bộ kinh Dhammacetiya^ và Kannakatthala ilì> 
Sutta được giảng trong những trường hợp ấy. 

Chánh Hậu của Vua Kosala, chết trước ông, là con gái của một 
người làm tràng hoa. Chị của Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương) là một 
bà khác. Em gái của ông là Chánh Hậu của Vua Bimbisãra (Bình Sa 
Vương), mẹ AXà Thế. 

Vua Kosala có một Hoàng Tử tên Vidudabha, về sau nổi loạn chống 
lại ông. Mẹ của vị Hoàng Tử ấy là con gái của Mahanama dòng Sãkya 
(Thích Ca) và bà ngoại của Hoàng Tử là một nô tỳ. Khi cưới bà mẹ của 
Vidủdabha, Vua Kosala không biết rằng bà là con của một nô tỳ. Đến 
lúc Vidũdabha lớn lên, nghe người trong thân tộc Sãkya (Thích Ca) nói 
vậy thì lấy làm tức giận, quyết định tàn sát hết dòng Sãkya (Thích Ca) 
để trả thù. Vì Vidủdabha, về sau Vua Kosala phải chết một cách thê 
thảm trong một cái đền ngoài thành phố. Lúc ấy chỉ có một người tùy 
tùng đi theo hộ giá. 

Vua Kosala băng hà trước ngày Đức Phật nhập diệt. 




11. Xem Kindred Sayings , phần I, trang 122. 

12. Majjhỉma Nikãya, Trung Bộ Kinh, số 89. 

13. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, số 90. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 127 


CHƯƠNG 12 

PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP 

CỦA ĐỨC PHẬT 

“Như Lai đã thoát khỏi mọi Triền Phược (trói buộc), 

dầu ở cảnh Thiên hay cảnh người. 

Các con củng vậy, hỡi các Tỳ Khưu, 
Đã vượt qua khỏi mọi các Triền Phược (trói buộc)'’. 

— Mahãvagga 1.10 

Con đường Hoằng Pháp vừa lợi ích vừa thành công của Đức Phật 
kéo dài bốn mươi lăm năm. Từ lúc Thành Đạo, năm ấy ba mươi lăm 
tuổi, chí đến khi Đại Níp-bàn (Niết Bàn), tám mươi tuổi, Đức Phật 
không ngừng phục vụ nhân loại bằng cả hai lối - gương lành và lời dạy. 
Suốt cả năm trường, đôi khi một mình, lắm lúc cùng với môn đệ, Ngài 
đi từ nơi này đến nơi khác để truyền bá Giáo Pháp trong dần gian và dẫn 
dắt nhiều người ra khỏi vòng cương tỏa của Luân Hổi. 

Theo khí hậu ở Ấn Độ, trong mùa Vassãna, trời mưa tầm tã nên Đức 
Phật ở lại một nơi. Đó cũng là phong tục của các nhà Tu Sĩ Ấn Độ thời 

• • • o r o • • 

bấy giờ. 

Thuở xưa, cũng như hiện nay, ở Ân Độ có ba mùa rõ rệt là Vassãna 
(mùa mưa), Hemanta (mùa đông) và Gimhãna (mùa nóng). Vassãna, 
hay mùa mưa bắt đầu từ tháng Ãsalha và kéo dài đến tháng Assayuga 
nghĩa là từ khoảng giữa tháng Bảy đến tháng Mười Một, Dương lịch. 

Trong mùa Vassãna (Hạ), vì mưa dầm tầm tã nên mực nước sông 
rạch thường dâng lên cao, đường sá ngập lụt, giao thông gián đoạn, và 
dân chúng phải sống quanh quẩn trong nhà hay trong làng với chút 
ít vật thực gì đã để dành được từ các mùa trước. Trong thời gian 
ấy, các vị Đạo Sĩ khó lòng đi được đó đây để giảng đạo, khó lòng di 
chuyển mà không xúc phạm đến sanh mạng của bao nhiêu loài động 



128 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


vật, tìm sống ở một nơi ít còn khô ráo, hay tổn hại đến cây cỏ mùa 
màng. Do đó, các Tu Sĩ, kể cả các đệ tử của Đức Phật, thường tạm 
ngưng mọi hoạt động phải di chuyển để rút về những nơi vắng vẻ. 

Theo thường, Đức Phật và các đệ tử Ngài được cung thỉnh về An cư 
Kiết Hạ ở các tu viện hay những khu vườn ẩn dật. Đôi khi các Ngài cũng 
rút vào rừng sâu. Vào những lúc ấy, Đức Phật ở đầu thì dần chúng trong 
vùng kéo đến nghe Pháp và cố tận dụng thời gian ấy để tạo phước. 

HAI MƯƠI HẠ ĐẨU TIÊN 

Hạ Đầu Tiên - tại Benares (Ba La Nại) 

Sau khi vận chuyển Pháp Luân cho năm vị đệ tử trong ngày trăng tròn 
tháng Ãsalha, Đức Phật nhập Hạ đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, Isipatana, gẩn 
Benares (Ba La Nại). Lúc ấy ở đây chưa có nhà cửa hay tu viện. Trong Hạ 
này, Ngài cảm hóa Yasa. 

Hạ thứ Nhì, thứ Ba và thứ Tư - tại Rãịagaha 

Rãjagaha (Vương Xá Thành) là kinh đô của vương quốc Magadha 
(Ma Kiệt Đà), dưới triều Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương). Do lời thỉnh 
cầu của vua trước ngày Bồ Tát Thành Đạo, Đức Phật trở lại viếng thành 
Rãjagaha, và trong dịp này Vua Bimbisãra dâng lên Đức Phật và chư đệ 
tử Ngài khu Rừng Trúc (Trúc Lầm, Veỉuvana). Nơi đây vắng vẻ, thật là 
chỗ trú ngụ lý tưởng của hàng Tu Sĩ vì không quá xa cũng không quá gần đô 
thị. Đức Phật nhập Hạ ba năm liên tiếp tại nơi này. 

Hạ thứ Năm - tại Vesãli 

Mùa Hạ này Đức Phật ngự trong một tịnh thất tại Mahãvana (Đại 
Lầm) gần thành Vesãli (Vệ Xá). Ở đầy, được tin Đức Vua Suddhodana 
(Tịnh Phạn) lâm bệnh trầm trọng, Ngài đi lần về đến tận phòng, thuyết 
Pháp cho Vua nghe. Đức Vua tức khắc đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), 
nhập Diệt Thọ Tưởng Định (Đại Định) trong bảy ngày và viên tịch luôn. 

Cũng trong Hạ này Đức Phật cho phép sáng lập Tăng Đoàn Tỳ Khưu 
Ni, theo lời thỉnh nguyện của bà Mahã Pajãpati Gotamĩ. 

Sau khi cử hành lễ hỏa táng đức vua xong, bà Mahã Pajãpati Gotamĩ 
đến hầu Phật, lúc ấy đang tạm ngự tại Nigrodhãrãma, và xin phép cho 
hàng phụ nữ được gia nhập vào Tăng Đoàn. Nhưng Đức Phật từ chối 
và trở về tịnh thất tại thành Vesãli. Bà Pajãpati Gotamĩ muốn Xuất Gia 
đến đỗi, cùng với các mệnh phụ phu nhân dòng Sãkya (Thích Ca) và 
dòng Koliya, đi bộ từ Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) đến Vesãli, và nhờ sự 
hỗ trợ của Đức Ãnanda, được phép Xuất Gia và thành lập Tăng Đoàn 
Tỳ Khưu Ni. 



CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 129 


Hạ thứ Sáu - tại đồi Mankula, trong Kosambi, gần Allahabad 

Cũng như trước kia Ngài dùng "song thông” (Yamaha Pãihãriỵa íl> , 
làm cho lửa và nước từ lỗ chần lông phun ra) để chế ngự tính Ngã Mạn 
của thần bằng quyến thuộc tại quê nhà, nơi đây Ngài dùng lại phép ấy 
lần thứ nhì để thâu phục những người khác đạo. 

Hạ thứ Bảy - tại cõi Thiên Tãvatỉmsa (Đạo Lợi) 

Vài ngày sau khi hạ sanh Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) thì Hoàng 
Hậu Mahã Mãyã (Ma Da) băng hà và Tái Sanh vào cõi Thiên Tusita 
(Đấu Xuất Đà). Trong Hạ thứ bảy Đức Phật thuyết Abhidhamma (Vi 
Diệu Pháp) cho chư Thiên ở cõi Thiên Đạo Lợi, và vị Thiên trước kia là 
Hoàng Hậu Ma Da, từ Đấu Xuất Đà đến Đạo Lợi nghe Pháp. 

Mỏi ngày Đức Phật trở về quả địa cầu, tóm tắt bài Pháp để cho Đức 
Sãriputta (Xá Lợi Phất) giảng rộng Giáo Lý ấy cho hàng đệ tử. Tạng 
Vi Diệu Pháp còn lưu truyền đến nay là bài Pháp đầy đủ chi tiết do 
Đại Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) truyền dạy. Kinh sách ghi rằng sau khi 
nghe xong những thời Pháp này, vị Thiên trước kia là mẹ của Thái Tử 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Hạ thứ Tám - tại rừng Bhesakalã, gần tảng đá Sumsumãra, trong 
quận Bhagga. 

Hạ thứ Chín - tại Kosambi 

m m 

Trong Hạ này có bà Mãgandiyã tự tạo cho mình một mối hận thù 
sâu sắc đối với Đức Phật và tìm mọi cơ hội để bêu xấu thanh danh của 
Ngài. Mãgandiyã là một thiếu nữ xinh đẹp sanh trưởng trong một gia 
đình thuộc giai cấp Bà La Môn. Cha mẹ nàng kén rể, muốn chỉ gả nàng 
cho người thật xứng đáng. 

Ngày kia, lúc quan sát thê gian, Đức Phật nhận thấy hai ông bà đã 
hội đủ duyên lành, tinh thần phát triển đầy đủ. Vì lòng Từ Bi muốn tê 
độ hai ông bà nên Đức Phật ngự đến nơi, lúc ông đang cúng tê Thần 
Lửa. Vị Bà La Môn lấy làm say mê trước hình dáng tốt đẹp của Đức 
Phật và nghĩ thầm rằng đây quả thật xứng đáng là rể đông sàng mà ông 
hết lòng mong mỏi từ lầu. Ông liền thỉnh Đức Phật ở nán lại chờ ông 
đi một chút sẽ trở lại và vội vã chạy kêu con gái. Lúc ấy Đức Phật cố ý 
giậm dấu chần trên mặt đất rồi đi sang một chỗ khác gần đó. Khi người 
Bà La Môn dẫn vỢ và cô con gái ăn mặc đẹp đẽ đến nơi thì chỉ nhìn thấy 


1. Xem Chương 8. 




130 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


dấu chân. Bà vợ giỏi về khoa tướng số, biết rằng dấu chân này không 
phải của người tầm thường mà phải là của người rất trong sạch, đã tận 
diệt mọi dục vọng. Ông Bà La Môn chê nhạo vợ và nhìn thấy Đức Phật 

• • • • o o • / 

cách đó không xa, ông dẫn con đến, đề nghị gả cho Ngài. Đức Phật mô 
tả cách Ngài chế ngự dục vọng như sau: 

"Đã nhận thấy Ái Dục, hất mãn và tham vọng^ 

Ta không thích thú trong dục lạc của ái tình. 

Cơ thể đầy Ồ TrUỢc này là gì ? 

Ta không bao giờ muốn sờ chạm đến nó, 

Dầu chỉ đụng hằng chân". (ì> 

Nghe đến đầy, hai ông bà Bà La Môn Chứng Ngộ Đạo Qụả Bất Lai 
(A Na Hàm), tầng Thánh thứ ba. Nhưng cô Mãgandiyã không hiểu, ngỡ 
rằng như thê là chửi mắng, làm nhục cô, nên lấy làm tức giận. Bị chạm 
tự ái, cô nghĩ: " Nếu người này không cần đến ta thì cứ nói thật, và như vậy 
là hoàn toàn thích đáng. Tại sao ông ta lại tuyên bố rằng cơ thể này đầy 
0 Trược? Hay lắm! Ông ta sẽ thấy, do sự sanh trưởng trong giai cấp Bà 
La Môn, do gia tộc, do địa vị xã hội, tài sản và duyên dáng trẻ son của ta, 
ta sẽ có một người chồng xứng đáng và chừng đó ta sẽ biết làm những gì phải 
làm đối với Sa Mồn Gotama (Cồ Đàm)". 

Về sau bà trở nên thứ hậu của Vua udena. Dựa trên quyền thê lúc 
bấy giờ, bà đút lót và xúi giục người mắng chửi và xua đuổi Đức Phật 
ra khỏi thành phố. Khi Đức Phật vào thành, những người ấy hô to ngay 
đến Ngài: 

“Ông là tên trộm, là tên khờ dại, là người điên cuồng, là con lạc đà, là 
hò, là lừa, là chúng sanh ở địa ngục, là thú vật. Ông không mong gì được lên 
nhàn cảnh. Hình phạt và khổ cảnh là tất cả những gì ông có thể mong đợi". 

Đại Đức Ãnanda không thể chịu đựng những lời nguyền rủa tục tằn 
như vậy, đến hầu Phật và bạch: 

"Bạch Đức Thế Tôn, người ta đang chửi rủa và nhục mạ chúng ta thậm 
tệ. Xin Ngài cho dời đi nơi khác. 

- Này Ănanda, bây giờ ta nên đi đâu? 

- Bạch Đức Thế Tôn, đến một thị trấn khác. 

• / • • 

- Nếu ở nơi ấy người ta cũng chửi rủa và nhục mạ ta như vậy rồi ta sẽ đi 
đâu? 


2. Tanhã (Ái Dục); Aratỉ (Bất Mãn) và Ragã (Tham Vọng) là ba người con gái của 
Ma Vương (Mãra). 

3. Buddhỉst Legends, phần i; trang 274. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 131 


- Bạch Đức Thế Tôn, lại đi đến một nơi khác nữa. 

• / • • 

- Này Ảnanảa, không nên nói vậy. Nơi nào gặp chuyện khó khăn, chính 
nơi ấy ta phải dàn xếp ổn thỏa. Và chỉ khi dàn xếp xong ta mới có quyển đi 
nơi khác. Nhưng này Ảnanda, ai chửi rủa nhục mạ ta? 

- Bạch Đức Thế Tôn, ai củng chửi rủa ta. Những người cùng đinh nô lệ 
và tất cả mọi người." 

Đức Phật nhân cơ hội dạy Đại Đức Ãnanda hành Pháp Nhẫn Nhục 
như sau: 

1) “Như voi chiến ở trận địa, hứng lãnh làn tên mủi đạn từ bốn phía 
dồn dập bắn tới, dường thế ấy, ta phải chịu đựng những lời nguyên rủa chửi 
mắng từ mọi nơi. Đúng thật vậy, phần đông sống không Giới Đức. 

2) Nhiều voi ngựa được dãn đến chỗ vua quan tụ tập. Giữa đám đông 
voi ngựa ấy, vua chọn con nào thuần thục nhất để cưỡi. Giữa đám đông con 
người, cao thượng nhất là người có Giới Đức thuần thục, chịu đựng những lời 
nguyền rủa. 

3) Quý báu thay ! Những con lừa thuần thục, những con ngựa rặc giống 
của xứ Sindh và những thớt tượng sang trọng có ngà. Những con người 
thuần thục, Giới Đức trang nghiêm là hơn tất cả”S^ 

Và Đức Phật dạy thêm Đức Ãnanda: 

"Không nên lo ngại, những người này chỉ chửi mắng trong bảy ngày. Đến 
ngày thứ tám họ sẽ lặng yên. Một chuyện khó khăn xảy đến Đức Phật không 
thể kéo dài quá bảy ngày ”. (5 ’ 

Hạ thứ Mười - tại rừng Pãrileyyaka 

Trong lúc Đức Phật ngự tại Kosambi, một vụ tranh luận xảy ra giữa 
hai nhóm Tỳ Khưu - một nhóm giỏi về Kinh và một nhóm giỏi về Luật 
- vì có một vị phạm nhằm một giới nhỏ có liên quan đến cách thức sử 
dụng phòng vệ sinh. Những người ủng hộ cũng chia làm hai phe. Đức 
Phật bổn thần đứng ra dàn xếp cũng không xong. Hai bên đều tỏ ra có 
tánh gầy gổ, và niềm bất hòa ngấm ngầm tiếp diễn. Đức Phật suy nghĩ: 

“Trong tình trạng hiện tại, đám đông người này cố tâm muốn lấn áp nhau, 
khiến cho những ngày an cư mùa mưa (Kiết Hạ) của ta trở nên bất ổn. Hơn nữa 
chúng Tăng ở đây không để ý đến lời dạy của ta. Hay là ta rời khỏi đám đông để 
ẩn dật trong rừng sâu". 

Liền đó, không cho chư Tăng biết, Ngài một mình ra đi, đến khu 


4. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 320,321, 322. 

5. Xem Buddhist Legends , tập i, tr. 176. 




132 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


rừng Pãrileyyaka, và an cư (nhập Hạ) dưới gốc một cầy Sãla (Long thọ) 

tươi đẹp. 

Theo tích chuyện được kể lại, trong thời gian này có một con voi và 
một con khỉ theo hầu cận và lo lắng mọi nhu cầu cho Đức Phật/ 6 7 ) 

• • o 

Hạ thứ Mười Một - tại Ekanãlã, một làng theo đạo Bà La Môn 

• 9 9 / 9 o • 

Bài kinh Kasĩbhãradvãịã Sutta í7> thuật lại như sau: 

Một thời kia Đức Phật ngự tại Ekanălã trong Dakkhinagiri, một làng 

• • o • o • o 7 • o 

theo Bà La Môn giáo của xứ Magadha. Lúc ấy lối năm trăm tay cày làm 
việc cho ông Bà La Môn Kasĩbhãradvãjã sắp sửa ra đổng. Đức Phật đắp 
y mang bát đến nơi người ta đang phần phối vật thực và đứng sang một 
bên. Vị Bà La Môn Kasĩbhãradvãjã thấy vậy nói: 

"Này Tôn Giả, tôi cày vả gieo. Sau khi cày và gieo, tôi ăn. Ông cũng vậy, 
này Tôn Giả, ông củng phải cày và gieo, sau khi đã cày và gieo, ông sẽ ăn. 

- Này ồng Bà La Môn, Như Lai củng cày và gieo vậy. Đã cày và gieo 
xong, Như Lai ăn. 

- Nhưng nào tôi có thấy đâu cái cày, cái ách hay cái lưỡi cày, củng không 
thấy bò hay cây roi bò của Tôn Giả Gotama (Cồ Đàm), mặc dầu Tôn Giả 
nói: “Như Lai củng cày và gieo. Đã cày và gieo xong, Như Lai ăn”. 

Tôn Giả tự xưng là nông dân, nhưng chúng tôi có thấy đâu lân cày của 
Tôn Giả. Vậy xin Tôn Giả cho chúng tôi biết ông cày ở đâu?” 

Đức Phật trả lời: 

"Đức Tin (saddhã) là hạt giống, Giới Hạnh (tapo) là mưa, Tuệ (pannã) là 
ách cày và cây cày, Hạnh khiêm tốn (hiri) là cán cày, Ý (mano) là dầy cương, và 
Niệm (sati) là lưỡi cày và roi bò. 

Như Lai sống với Lục Xứ thu thúc, nói năng và ẵm thực tiết độ. Như Lai 
đã dùnợ hạnh chân thật để cắt đứt nhữnợ cọnợ cỏ dại. Thành đạt Đạo Quả 

o • • o • o • • • 

tối thượng (Vô Sanh / A La Hán) là mở dây thả bò. 

Tinh Tấn (viriya) là loài thú chở nặng đã đưa Như Lai đến trạng thái 
không bị trói buộc (Níp-bàn / Niết Bàn). 

Trực chỉ thẳng tiến, bất thối chuyển và đã đi, không còn sầu muộn. 

Đó, lằn cày của Như Lai được thực hiện như thế đó. Hậu quả của nó là 
trạng thái bất tử. 

Đã kéo xong lằn cày thì không còn phiên muộn âu sầu nữa. ” 


6. Dhammapadatthakatha, Bản Chú Giải Kinh Pháp Cú; Kosambaka Vatthu. 

7. Sutta Nipãta, trang 12. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 133 


Nghe xong, vị Bà La Môn Kasĩbhãradvãjã bới đầy một chén cơm 
trộn sữa, dâng đến Đức Phật và nói: “Vậy xin Tôn Giả Gotama (Cổ 
Đàm) độ chén cơm trộn sữa này! Tôn Giả quả thật là một nông dân vì Ngài 

4 ^ /_à' _A / 1 • _ A /_Á 7 /_/ • UI A'' / / ^ 

aã trông một /oại cây tro trá/ bat tn . 

Tuy nhiên, Đức Phật từ chối không nhận chén cơm. Ngài dạy: 

“Vật thực nhận lãnh do sự thuyết giảng Giáo Lý là không thích nghi để 
Như Lai dùng. Này ông Bà La Môn , đó là thông lệ của bậc Đại Giác. Đấng 
Chánh Biến Tri không thể dùng vật thực ấy. Khi nào truyền thống này còn 
được giữ gìn thì đó là Chánh Mạng. 

Chỉ dùnợ nhữnợ vật thực và âm thực hoàn toàn tronợ sạch bởi vì bậc 

o o • • • o • • 

Thánh Nhân tĩnh lặng là thửa ruộng phì nhiêu để cho những ai muổn, có 
thể gieo trồng hạt giống tốt". 

Hạ thứ Mười Hai - tại Veranịã 

Một vị Bà La Môn ở Veranjã nghe Đức Phật ngụ tại quê mình cùng 
với đông đảo chúng Tăng, gần cây Nimba của Naleru nên đến hầu Ngài 
và nêu lên nhiều câu hỏi có liên quan đến Phẩm Hạnh của Đức Phật. 
Sau khi được nghe lời giải đáp, vị Bà La Môn lấy làm hoan hỷ, xin quy y 
Tam Bảo và cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng ở lại nhập Hạ tại Veranjã. 
Đức Thê Tôn nhận lời bằng cách giữ im lặng. 

Bất hạnh thay, ngay lúc ấy tại Veranjã có nạn đói. Do đó Đức Phật 
và chư Tăng phải dùng thức ăn của ngựa. Một người lái ngựa có lòng 
tốt dâng thức ăn của ngựa còn lại và Đức Phật chia sớt phần vật thực 

o o • • r 

ấy một cách hoàn toàn bình thản. 

Trong khoảng thời gian ấy, Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất), một hôm, 
sau khi xuất Thiền, đến hầu Phật và cung kính bạch: 

“Bạch hóa Đức Thế Tôn, Giáo Pháp của vị Phật nào tồn tại lâu dài và 
Giáo Pháp nào không tồn tại?” 

Đức Phật trả lời rằng Giáo Pháp của chư Phật Vipassi, Sikhĩ và 
Vessabhủ không tồn tại lâu dài còn Giáo Pháp của chư Phật Kakusandha, 
Konãgamana và Kassapa tổn tại lâu dài.® 

Đức Phật dạy rằng sự kiện này do một vài vị Phật không giảng dạy 
cặn kẽ Giáo Lý và không ban hành Giới Luật để giữ hàng môn đệ trong 
nếp sống kỷ cương và có những vị Phật đã làm đầy đủ các điều ấy. 

Nhân đó Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phất) cung kính xin Đức Phật ban 


8. Vinaya Pitaka, Tạng Luật, bài kinh Suttavibhanga ( Pãraịika ) tr. 1-11, Miss I. B. 
Horner, Book oý The Discipline, phẩn 1, trang 1-23. 




1 34 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


hành những giới căn bản ( Pãtimokkha , giới bổn) để trong tương lai có 
thể giữ chư Tăng trong nếp sống kỷ cương, và đời sống thiêng liêng 
Phạm Hạnh được tồn tại lâu dài. 

- Hãy nhẫn nại, Sãriputta(Xá Lợi Phất), hãy nhãn nại. 

Và Đức Phật dạy thêm: 

"Chỉ có Như Lai biết chừng nào là đúng lúc. cho đến khi có một vài 
trường hợp hoen ố phát sanh trong hàng Tăng chúng Như Lai không 
ban hành những “Phương Tiện Kỷ Luật” và đặt ra “Giới Luật Căn Bản” 
(Pãtimokkha) cho hàng môn đệ. chừng nào có trường hợp hoen ố xảy ra 
trong hàng Tăng chúng, chỉ đến chừng ấy Như Lai mới ban hành những 
“Phương Tiện Kỷ Luật” và đặt ra “Giới Luật Căn Bản” để tận diệt các Ô 

Ồ • / • • * 

Nhiễm ấy. 

Này Sãriputta (Xá Lợi Phất), chừng nào chúng Tăng đạt đến mức 
cao thượng lâu dài (rattannũ-mahattam), phát triển đầy đủ (vepulla- 
mahattam), tăng trưởng lợi ích (lãbhagga-mahattam), và pháp học uyên 
bác (bahussuta-mahattam) thì trường hợp hoen ố sẽ phát sinh trong Tăng 
chúng. Đến chừng ấy Như Lai sẽ ban hành những phương tiện kỷ luật và 
Giới Luật căn bản để ngăn ngừa những điêu Ô Nhiễm ấy. 

Này Sãriputta (Xá Lợi Phất), hiện nay Tăng Đoàn các đệ tử không 
có điều gì bất ổn, không có những khuynh hướng xấu xa, không 0 Nhiễm, 
trong sạch và Giới Hạnh trang nghiêm. Người cuối cùng trong năm trăm đệ 
tử củng đã Nhập Lưu, không còn phải bị rơi lại nữa, đã vững chắc và đang 
tiến đến Giác Ngộ .” (9) 

(Mùa an cư - nhập Hạ - tại Veranjã là đầu đề cho “Lời Giới Thiệu” 
quyển Pãrãịikã trong Tạng Luật). 

Khi ra mùa an cư (Hạ) này Đức Phật tiếp tục du phương hoằng đạo 
đến Soreyya, Sankassa, Kannakujja, Payãga, và qua sông, ghé lại ít lầu 
tại Benares và từ đó trở về Vesăli ngự tại đổi Tháp trong Mahãvana (Đại 
Lâm). 

Hạ thứ Mười Ba - tại tảng đá Cãliya. 

Hạ thứ Mười Bốn - tại Ịetavana, Kỳ Viên, Sãvatthĩ 

Đại Đức Rãhula (La Hấu La) thọ Cụ Túc giới năm này khi Ngài 
đúng hai mươi tuổi. 

Hạ thứ Mười Lăm - tại Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ) 

Cái chết thê thảm của Vua Suppabuddha (Thiện Giác) xảy ra trong 

9. Đức Phật muốn ám chỉ Đại Đức Ảnanda. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 135 


mùa an cư (Hạ) này. Vua oán giận Đức Phật vì Ngài ra đi, bỏ con gái vua 
là Công chúa Yasodharã (Da Du Đà La). 

Cũng nên ghi nhận rằng Đức Phật chỉ an cư mùa mưa (nhập Hạ) 
một năm nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. 

Hạ thứ Mười Sáu - tại thành ÃỊavi 
• • • 

Trong năm này Đức Phật thầu phục quỷÃỊavaka (Dạ Xoa), có tiếng 
là thường ăn thịt người. 

ÃỊavaka là một con quỷ hung tợn, lấy làm tức giận khi thấy Đức Phật 
ở trong nhà của nó. Quỷ ÃỊavaka liền đến trước mặt Đức Phật và bảo 
Ngài ra đi. Đức Phật nói: “Được, tốt lắm'’, và đi ra. ÃỊavaka lại biểu đi vào. 
Đức Phật trở vô. Lần thứ nhì, rồi lần thứ ba, nó lại biểu như vậy. Đức 
Phật tuần lời. Nhưng đến lẩn thứ tư, Ngài từ chối và bảo ÃỊavaka muốn 
làm gì thì cứ làm. 

- Được, này ông Sa Môn, tôi hỏi ông một câu, nếu ông không giải đáp được, 
tôi sẽ phân tán tâm ông, hoặc cắt xẻ tim ông, hoặc nắm chân ông quăng tuốt qua 
phía hên kia sông Hằng. 

- Không thể được, trên thế gian này Như Lai không thấy ai, dầu là chư 
Thiên, Sa Môn, Bà La Môn hay trong đám đông Thiên và người, không ai 
có thể phân tán tâm Như Lai, hoặc cắt xè tim Như Lai, hoặc nắm chân Như 
Lai cố quăng qua phía bên kia sồng Hằng. Tuy nhiên, Đạo Hữu muốn hỏi 
việc gì cứ hỏi. 

ÃỊavaka liền nêu lên câu hỏi sau đây: 

“Vật sở hữu quý nhất của con người là gì? 

Điêu gì, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc? 

Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? 

Sống thế nào gọi là cao thượng nhất?" 

Đức Phật trả lời: 

“Đức Tin là vật sở hữu quý nhất của con người. 

Giáo Pháp, nếu thực hành đúng, sẽ đem lại hạnh phúc. 

Đức Hạnh chân thật quả là hương vị ngọt ngào nhất. 

Sống với Trí Tuệ được xem là cao thượng nhất". 

ÃỊavaka lại hỏi tiếp: 

“Làm cách nào vượt qua trận thủy tai? 

Làm sao vượt trùng dương? 

Làm cách nào chế ngự sầu muộn? 

Tự Thanh Lọc bằng cách nào?" 



136 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Đức Thế Tôn trả lời: 

“Vượt qua trận thủy tai nhờ niêm tin. 

Nhờ đức kiên trì, vượt trùng dương. 

Chế ngự sầu muộn hằng Tinh Tấn. 

Tự Thanh Lọc bâng Trí Tuệ”. 

• • o • 

ÃỊavaka lại hỏi thêm: 

• • 

“Thành đạt Trí Tuệ hằng cách nào ? 

Làm sao mưu tìm sự nghiệp ? 

Thành đạt danh vọng hằng cách nào ? 

Cái gì làm cho tình hằng hữu trở nên khắng khít? 

Từ thế gian này sang cõi khác, 

Làm thế nào tránh khỏi sầu muộn?” ( 10) 

Đức Phật đáp: 

“Người kiên trì, sáng suốt có niêm tin, thành đạt Trí Tuệ hằng cách lắng 
nghe Giáo Pháp của hậc Đại Giác, có khả năng dãn đến Níp-hàn (Niết 
Bàn). 

Người làm công việc thích nghi một cách kiên trì, cẩn mãn, sẽ tìm được 
sự nghiệp. 

Nhờ hạnh chân thật, thành đạt danh vọng. 

Đức quảng đại khoan dung làm cho tình hằng hữu trở nền khắng khít. 

Người Cư Sĩ thành thật, có được bốn Phẩm Hạnh: chân thật, Giới Đức, 
can đảm và rộng rãi Bố Thí, sẽ không huồn phiền sầu muộn sau khi qua đời. 

Được rồi, Đạo Hữu hãy đi hỏi các vị Sa Môn và Bà La Môn khác xem 
họ có gì quý háu, cao thượng hơn chân thật, tự kiểm soát, quảng đại và nhãn 
nại không?” 

ÃỊavaka đã am hiểu những lời Phật dạy nên bạch: 

“Đã thấu hiểu hí quyết để mưu cầu An Lạc trong tương lai, vậy tôi còn 
phải đi hỏi các vị Sa Môn và Bà La Môn khác làm gì ? Đức Thế Tôn hôm nay 
quang lâm đến Ầịavi chính vì sự an lành của tôi. Tôi đã thấu hiểu rằng của 
Bố Thí sẽ đem lại Quả lành phong phú. Từ làng này sang làng khác, từ đô 
thị này đến thị trấn kia, tôi sẽ thênh thang đó đây để tán dương công đức của 
hậc Chánh Biến Tri và tánh cách toàn thiện của Giáo Pháp cao thượng”. 

Hạ thứ Mười Bảy - tại Rãịagaha. 

Hạ thứ Mười Tám - tại tảng đá Cãliya. 

Hạ thứ Mười Chín và Hai Mươi - tại Rãịagaha. 


10. Xem Kindred Sayings, phẩn I, trang 276-277. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 137 


Đức Phật và Angulimãla iuì 

Đức Phật thầu phục tên sát nhân hung tợn Angulimãla trong Hạ 
thứ hai mươi. Lúc nhỏ ông này tên Ahimsaka (người vô tội). Cha ông 
là quốc sư của vua xứ Kosala. Ông ăn học ở Taxila, một trung tầm giáo 
dục trứ danh thời xưa, và trở thành vị đệ tử lỗi lạc và thân tín nhất của 
một ông thầy rất danh tiếng. Bất hạnh thay, vì thế mà bạn bè ông nảy 
sanh lòng ganh tị, bày điều gièm xiểm và thành công đầu độc tư tưởng 
của thầy. Ông này tin lời, lấy làm tức giận, và không kịp nghĩ suy hay dò 
xét, mưu hại Ahimsaka bằng cách truyền lệnh cho ông này phải đem 
đến một ngàn ngón tay người, ngón út ở bàn tay mặt, dâng lên ông để 
làm lẽ thọ giáo. Mặc dầu không vui, Ahimsaka gượng gạo vâng lời thầy, 
đi vào rừng Jãlinĩ, tại Kosala, và bắt đầu chuỗi dài những cuộc sát nhân 
ghê tởm, để chặt lấy ngón tay. Ban đầu ông xỏ xâu các ngón tay lại, treo 
lên cành cầy. Nhưng vì kên kên và quạ đến ăn nên ông đeo trên cổ như 
một tràng hoa làm bằng ngón tay người, giữ cho khỏi bị mất và để dành 
cho đủ số cần thiết. Do đó có tên “Angulimãla”, có nghĩa là ‘'tràng hoa 
kết hằng ngón tay". 

Kinh sáclT 12 ) ghi rằng khi ông để dành được chín trăm chín mươi 
chín ngón thì Đức Phật xuất hiện. Nhìn thấy Đức Phật, Angulimãla 
mừng lắm, nghĩ rằng đây là cơ hội để ông hoàn tất sứ mạng. 

Ông liền rảo bước thẳng tới Đức Phật, tay rút gươm ra khỏi vỏ. 

Đức Phật dùng thần thông tạo những trở ngại làm cho Angulimãla 
chạy theo không kịp, dầu cố hết sức rượt bắt. Mệt mỏi hết sức, mổ hôi 
nhẽ nhại, ông dừng chân lại và cất tiếng gọi: ‘‘Hãy dừng lại, ông Sa Mồn". 

Đức Thê Tôn từ tốn đáp: 

"Mặc dầu Như Lai đi, Như Lai đã dừng bước. Còn con, Anguỉimãỉa, 
hãy dừng hước". 

Tên sát nhân suy nghĩ: “Các vị Sa Môn này luôn luôn nói thật. Vị này 
nói rằng ông ta đã dừng hước, còn ta thì không dừng. Thế là nghĩa làm sao?" 

Angulimãla liền hỏi thêm: “Này ông Sa Môn. Ồng còn đi, chính tôi đã 
dừng. Ông lại nói rằng tôi không dừng còn ông thì đã dừng. Xin hỏi, này ông 
Sa Môn, lời nói của ông có ý nghĩa gì ?" 


11. Psalms of the Brethren, trang 318-325. Xem Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ 
Kinh, Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, kinh 86, tập 2, trang 97. 

12. Theragãthã, Psalms of the Brethren, trang 320-321. 




138 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Đức Phật dịu dàng đáp: "Đúng vậy, Angulimãla, Như Lai đã dừng 
bước, dừng luôn, mãi mãi. Như Lai đã từ khước, dứt bỏ, không còn hành 
hung hay gây tổn thương cho một sanh vật nào. Còn chính con không giữ lại bàn 
tay đẫm máu, vẫn sát hại đồng loại. Vậy, Như Lai đã dừng, còn con thì vãn tiếp 
tục". 

Đến đây Nghiệp tốt của Angulimãla mau chóng trồi lên mặt. Ông 
nghĩ rằng vị Sa Môn này chắc không phải ai khác hơn là Đức Phật 
Gotama (Cổ Đàm), quang lâm đến đầy vì lòng Bi Mẫn, muốn tê độ 
mình. Nghĩ vậy, ông liền vứt đi tất cả võ khí, rồi đến gẩn Đức Phật, đảnh 
lẽ Ngài và xin quy y. Về sau Đức Phật chấp nhận ông vào Tăng Đoàn cao 
thượng bằng cách thốt ra lời: “Ehi Bhikkhu!" "Hãy đến đây Tỳ Khưul" 

Tin Angulimãla Xuất Gia Tỳ Khưu với Đức Phật được truyền rộng 
ra khắp xứ. Riêng Vua Kosala cảm thấy nhẹ nhàng như thoát khỏi nạn, 
vì Angulimãla quả thật là một đại họa cho dân chúng trong xứ. 

Nhưng tâm của Tỳ Khưu Angulimãla vẫn không an tĩnh bởi vì luôn 
luôn Ngài tưởng nhớ đến dĩ vãng tội lỗi của mình và những tiếng kêu la 
than khóc của các nạn nhân. Chí đến những lúc một mình Hành Thiền 
ở nơi vắng vẻ cũng không quên được. Ngày kia, khi đi trì bình ngoài 
đường, ngài bị người ta dùng gậy gộc đánh đập và chọi đá vào mình, 
phải đi về chùa với đầu cổ đầy thương tích, máu chảy dầm dề, mình mẩy 
chỗ bị bám dập, nơi bị cắt đứt, một cơ hội để Đức Phật nhắc lại rằng đó 
là hậu quả Bất Thiện của những hành vi hung bạo của ngài trong quá 

khứ. 

Ngày nọ, lúc đi bát, Tỳ Khưu Angulimãla thấy một người phụ nữ sắp 
lầm bổn đang gặp khó khăn, rên xiết bên đường. Động lòng Bi Mẫn, 
Ngài đem câu chuyện đau thương ấy bạch lại với Đức Phật. Đức Phật 
khuyên Ngài hãy quay trở lại, đọc những lời xác nhận sau đây - những 
câu này vẫn còn được lưu truyền đến nay dưới tựa ảềAngulimãla Paritta: 

"Này Đạo Hữu, từ ngày được sanh vào Thánh tộc (nghĩa là từ ngày tôi 
Xuất Gia), tôi chưa hể cố ý tiêu diệt đời sống của một sinh vật nào. Do lời 
chân thật này, ước mong cô được vuông tròn và con của cô bình an vô sự". 

Ngài Angulimãla học thuộc lòng bài kinh, rồi đi đến nơi, ngổi cách 
người phụ nữ một bức màn, đọc lại. Người mẹ đau khổ liền sanh được 
dễ dàng. Đến nay bài kinh Paritta <lì> này vẫn còn công hiệu. 

Về sau, vào đúng thời kỳ, Đại Đức Angulimãla đắc Quả Vô Sanh 


13. Kinh Bảo Vê. 




CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 139 


(A La Hán). Khi nhắc đến đường lối Đức Phật cảm hóa Ngài, Đại Đức 
Angulimãla nói: 

"Có những sanh vật bị khắc phục bàng võ lực, 

Bằng cù móc hay roi vọt. 

Nhưng ta đâyđược thuần hóa do một nhân vật 
Không cần đến gậy gộc, củng không dùng gươm đao”S 14 ì 

- 0 O 0 - 

Trong hai mươi lăm năm còn lại, Đức Phật sống phần lớn ở Sãvatthĩ, 
tạijetavana (Kỳ Viên Tịnh Xá) do trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô 
Độc) kiến tạo và phần khác tại Pubbarama do bà Visãkhã dâng. 




14. Theragathaj Psalms of the Brethren, trang 328. 




140 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 
























CON ĐƯỜNG HOẨNG phấp của đức PHẦT và CA'C THA'NH TitH 


CHƯƠNG 12 - PHÁI ĐOÀN VÀ CON ĐƯỜNG HOẰNG PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT 141 




























142 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 13 

ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC PHẬT 

“Đức Thế Tôn đã tự Giác Ngộ. 

Ngài giảng Pháp 
để Giác Ngộ kẻ khác” 
— Trung Bộ Kinh 

Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và 
nhiệt thành nhất trên thê gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc 

• o o • o 

đạo pháp trọn ngày, ngoại trừ những lúc cần phải để ý đến vài nhu 
cầu vật chất. Chương trình hoạt động của Ngài được sắp xếp rất có 
quy củ và mực thước. Đời sống bên trong là Hành Thiền, tĩnh tầm 
và Chứng nghiệm hạnh phúc Níp-bàn (Niết Bàn). Bên ngoài là phục 
vụ Vị Tha, nâng đỡ Phẩm Hạnh của chúng sanh trong khắp thê gian. 
Chính Ngài tự giác, rồi tận lực cố gắng Giác Ngộ người khác, dẫn dắt 
chúng sanh ra khỏi mọi phiền lụy của đời sống. 

Hoạt động hằng ngày của Đức Phật chia làm năm giai đoạn: 1) Buổi 
sáng, 2) Buổi trưa, 3) Canh đẩu, 4) Canh giữa, 5) Canh cuối. 

Buổi Sáng 

Thường ngày, lúc còn tảng sáng sớm, Đức Phật dùng thiên nhãn để 
quan sát thế gian, xem có ai cần Ngài tê độ. Nếu thấy có người cần hỗ 
trợ tinh thần thì không đợi thỉnh cầu, Ngài tự ý đến để dân dắt người ấy 
vào chánh đạo. Ngài đi bộ. Nhưng một đôi khi Ngài cũng dùng phép thần 
thông bay trên không trung. Thông thường, chính Ngài tự ý đi đến những 
người hư hèn Ô Nhiễm, như tên cướp sát nhân hung tợn Angulimãla và quỷ 
ÃỊavaka (Dạ Xoa), bạo tàn ác độc. Nhưng cô bé Visãkhã có Tâm Đạo nhiệt 
thành và nhà triệu phú Anãthapindika (Cấp Cô Độc) và những bậc Thiện 
Trí như Sãriputta (Xá Lợi Phất) và Moggallãna (Mục Kiền Liên) thì tìm 
đến thọ giáo để được Ngài dẫn dắt. 



CHƯƠNG 13-ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC PHẬT 143 


Trong khi tê độ thê gian, nêu không có ai thỉnh vế trai tăng, Đức Phật 
- người mà các bậc vua chúa đều tôn sùng kính nể và khấu đầu đảnh lễ 
mỏi khi đến trước mặt - đi trì bình khất thực trên các nẻo đường, khi 
thì một mình, lúc thì với Chúng Tăng. Im lặng đứng trước cửa từng nhà, 
không thốt ra một lời, Ngài thọ lãnh vật thực nào mà tâm trong sạch Bố 
Thí của Thiện Tín hoan hỷ sớt vào bát, rồi trở về chùa. Cho đến năm 
tám mươi tuổi, mặc dầu đau ốm bất thường, Ngài vẫn đi trì bình trong 
thành Vesãli. 

Đức Phật thọ thực trước ngọ. Sau đó chư vị Tỳ Khưu hợp lại nghe 
Ngài thuyết một bài Pháp ngắn. Sau thời Pháp, Đức Phật ban lễ quy y 
Tam Bảo, truyền Ngũ Giới, và nếu có vị nào đạt đến trình độ tinh thần 
đầy đủ, Ngài chỉ dẫn vào Thánh Đạo, Con Đường Giải Thoát. Một vài vị 
đến gần đê xin để mục Hành Thiền thích hợp theo tầm tánh mình. Nêu 
có lời thỉnh nguyện, đôi khi Ngài cũng ban hành lễ Xuất Gia. 

Buổi Trưa 

Sau khi giảng dạy hoặc kêu gọi chư vị đệ tử, Đức Phật lui về tịnh 
thất. Nếu muốn, Ngài nằm nghiêng mình bên mặt và định thần một 
lát. Lúc dậy, Ngài nhập Đại Bi Định ( Mahã Karunã Samãpatti ) và dùng 
Phật Nhãn !1) quan sát thê gian, nhất là các vị Tỳ Khưu đã đi vào rừng 
sầu Hành Thiền nơi vắng vẻ và các vị đệ tử khác ở xa, để hướng dẫn và 
khuyên dạy. Nếu có một vị ở xa cần được hỗ trợ, Ngài dùng thần thông 
bay đến nơi để tế độ rồi trở về tịnh thất. 

Vào buổi chiều, Thiện Tín kéo đến nghe Pháp. Với Phật Nhãn, 
Ngài nhìn vào khuynh hướng tầm tánh của từng người trong cử tọa để 
thuyết Pháp độ một giờ. Mỗi người nghe, dầu tâm tánh và tình cảm 
hoàn toàn khác nhau, đều có cảm tưởng rằng bài Pháp của Đức Phật 
đặc biệt hướng về mình. Đó là phương pháp giảng dạy của Đức Phật. 
Ngài thường dùng những ví dụ, những hình ảnh hay những ngụ ngôn 
có liên quan đến đời sống hằng ngày trong nhà để giải thích Giáo Lý, và 
Ngài nhắm vào tri thức hơn là tình cảm. 

Đối với người thuộc hạng trung bình, Đức Phật bắt đầu giảng về 

1. Buddhacakkhu, Nhãn Quan của một vị Phật, gổm Tri Kiến vể những khuynh 
hướng ( ãsaya ) và những khuynh hướng ngủ ngẩm ( ãsayãnusaya-nãna ) và Trí vể tánh 
cách dã dượi hay nhiệt thành sắc bén của các Qụyển, ( indriyaparoparyattana-nãna , 
những khả năng tinh thẩn như Niềm Tin, sự Tinh Tấn, Chánh Niệm, Tâm Định và 

rn / rp Ạ \ 

Irí IuệJ. 




1 44 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


hạnh Bố Thí, Giới Luật và hạnh phúc ở các cõi Thiên. Đối với người tiến 
bộ hơn, Ngài đề cập đến những nguy hại của thú vui vật chất và hạnh 
phúc của sự từ khước, buông xả, thoát ly. Với các vị đạt đến trình độ cao 
thượng, Ngài giảng về pháp Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế). 

Trong một vài trường hợp hiếm hoi - như trường hợp Angulimãla 
và bà Khemã - Đức Phật dùng oai lực thần thông để ảnh hưởng đến tâm 
người nghe. 

Giáo Pháp cao siêu của Đức Phật gợi nguổn cảm hứng cho cả lớp 
đại chúng lẫn hàng trí thức. Một thi sĩ Phật Tử có hát lên những lời tán 
tụng như sau: 

"Đem Hỷ Lạc đến bậc Thiện Trị tạo kiến thức cho hạng trung bình, và 
đánh tan đêm tối của người ngu muộiđây quả thật là ngôn ngữ của tất cả 
mọi người '7 21 

Cả hai lớp người, giàu và nghèo, cao sang và thấp kém, đều từ bỏ đức 
tin cũ của mình để hướng về thông điệp hòa bình của Đức Phật. Giáo 
Huấn ( Sãsana ) sơ khởi bắt đầu với năm vị Đạo Sĩ như hạt nhân của tế 
bào, sớm sanh sôi nẩy nở, mở rộng đến hàng triệu người, và một cách 
êm thắm, ôn hòa, khắp miền Trung Ấn Độ. 

Canh Đầu 

Từ sáu giờ đến mười giờ đêm là khoảng Đức Phật dành riêng để các 
vị Tỳ Khưu được tự do thỉnh cầu Ngài rọi sáng những hoài nghi của 
mình, hỏi về những điểm phức tạp trong Giáo Pháp, xin đề mục Hành 
Thiền, và lắng nghe thuyết giảng. 

Canh Giữa 

Từ mười giờ đến hai giờ khuya, chư Thiên và chư Phạm Thiên là 
những chúng sanh mà mắt người không thể trông thấy, từ các cõi Thiên, 
đến hầu Phật và hỏi Ngài về Giáo Pháp. Trong kinh sách có một đoạn, 
thường được nhắc đi lặp lại như sau: “Lúc bấy giờ đêm đã khuya , một vị 
Thiên có hào quang rực rỡ đến gần Đức Phậị cung kính đảnh lễ và đứng 
lại một bên". Nhiều bài kinh và nhiều lời vấn đáp được ghi lại trong bộ 

• • X • o • o 

Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh). 

Canh Cuối 

Canh cuối cùng trong đêm, từ hai giờ khuya đến sáu giờ sáng, được 


2. Satapancasataka, câu 78. 





CHƯƠNG 13-ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CỦA ĐỨC PHẬT 145 


chia làm bốn phần. Trong phần đẩu, từ hai đến ba giờ, Đức Phật đi kinh 
hành ( cankamana ). Từ ba đến bốn giờ, Ngài nằm định thần, nghiêng 
về phía tay mặt. Từ bốn đến năm giờ, Ngài nhập Đại Bi Định (Mahã 
Karunã Samãpatti ), và rải Tâm Từ đến khắp nơi, làm êm dịu tầm trí tất 
cả chúng sanh. Sau đó Ngài quan sát thê gian bằng Phật Nhãn xem coi 
có thể tê độ ai. Những người Đạo Hạnh và những người cần đến, dầu ở 
cách xa thê nào Ngài cũng nhận ra và, mở lòng Bi Mẫn, tự ý đến với họ 
để đem lại sự hỗ trợ cần thiết. 

Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo 
đức. Ngài chỉ ngủ một giờ đổng hồ. Trong hai giờ tròn, buổi sáng và lúc 
bình minh, Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với Tâm Từ vô lượng 
và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời 
nghèo nàn, đi trì bình khất thực mà không làm phiền đến ai, rày đây mai 
đó, tám tháng trời liền trong năm để hoằng khai Diệu Pháp. Ngài làm 
việc không mệt mỏi để đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chí 
đến ngày nhập diệt, vào năm tám mươi tuổi thọ. 

Theo kinh Dharmapradĩpikã canh cuối trong đêm được chia làm 
bốn phần như đã miêu tả ở phần trên. 

Theo các Bản Chú Giải, canh cuối được chia ra làm ba phần. Trong 
canh ba Ngài nhập Đại Bi Định (Mahã Karunã Samãpatti). 





146 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


CHƯƠNG 14 

ĐỨC PHẬT NHẬP VÕ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 


(Parinibbãna) 


“Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng rạng tỏ ban đêm. 
Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. 
Lúc Hành Thiền, hào quang chư Phạm Thiên chiếu sáng. 
Nhưng ngày như đêm, Đức Phật rực rd sáng lòa trong vinh hạnh’.’ 

— Kinh Pháp Cú 387 


Đức Phật là một nhân vật phi thường. Tuy nhiên, còn mang Ngũ 
Uẩn, Ngài vẫn còn bệnh hoạn, già yếu và tịch diệt một ngày nào, như tất 
cả chúng sanh. Ngài biết đến năm tám mươi tuổi sẽ viên tịch. Vốn người 
khiêm tốn, Ngài quyết định trút hơi thở cuối cùng trong một làng mạc 
xa xôi hẻo lánh như Kusinãrã, thay vì ở các đô thị lớn như Sãvatthĩ hay 
Rãjagaha, những nơi mà Ngài thường lưu ngụ và có nhiều tín đồ. Theo 
lời của chính Đức Phật, lúc tám mươi tuổi, cơ thể của Ngài tựa hổ như 
“một cái xe quá cũ". Dầu tuổi đã già, sức đã yếu, nhưng với ý chí sắt đá 
dũng mãnh, Ngài đi bộ trên con đường dài dẵng và khó khăn cùng với 
vị đệ tử hầu cận thân tín, Đại Đức Ãnanda. 

Cũng nên ghi nhận rằng, hai vị đại đệ tử, Sãriputta (Xá Lợi Phất) 
và Moggallãna (Mục Kiền Liên) nhập diệt trước Ngài. Hai vị Tỳ Khưu 
Rãhula (La Hầu La) và Tỳ Khưu Ni Yasodharã (Da Du Đà La) cũng đã 
viên tịch. 

Cuộc hành trình cuối cùng của Đức Phật bắt đầu từ Răjagaha 
(Vương Xá), kinh đô xứ Magadha (Ma Kiệt Đà). 

Trước khi Ngài rời Rãjagaha, Vua Ajãtasattu (AXà Thế), có sai vị đại 
thần của mình tên Vassakãra, đến thăm dò ý kiến Ngài về mưu định của 
nhà vua muốn gây chiến với nước cộng hòa Vajji, thuở ấy rất trù phú. 



CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 147 


Điều Kiện Thịnh Suy 

Đức Phật dạy: 

“1. Ngày nào mà người dân Vaịịi còn thường gặp gỡ và tụ hợp đông đảo 
với nhau) 

2. Ngày nào mà người dân Vajji còn tụ hợp trong tinh thần đoàn kết) còn 
vươn mình tiến triển trong tinh thẩn đoàn kết) và làm tròn nhiệm vụ trong 
tinh thần đoàn kết) 

3. Ngày nào mà người dân Vajji không ban hành những đạo luật mới 
mẻ chưa từng được ban hành) không hủy bỏ những đạo luật sẵn có, và sống 
thích hợp với những quy tắc cổ truyền; 

4. Ngày nào mà người dân Vajji còn hộ độ) tôn sùng) kính trọng và đảnh 
lễ các bậc trưởng thượng trong xứ) và còn nghe những lời dạy thích nghi của 
các vị này; 

5. Ngày nào không còn một người đàn bà hay con gái nào trong gia đình 
người dân Vajji bị quyến rũ hay cưỡng ép phải sống với kẻ ngoại nhân; 

6. Ngày nào người dân Vajji còn bảo trì, tôn trọng) kính nể và làm vẻ 
vang các tôn miếu của họ, dù ở trong hay ngoài tỉnh thành) và không xao 
lãng những nghi lễ cổ truyền; 

7. Ngày nào người dân Vajji còn bảo bọc, bênh vực, và nhiệt thành ủng 
hộ các vị Vô Sanh (A La Hán), khiến các vị nào chưa đến sẽ đến trong xứ và 
vị nào đã đến, được sống an lành; 

Ngày nào mà bảy điêu kiện trên còn được thực hiện, thì dân tộc Vaịịi 
không thể suy đồi) trái lại còn cường thịnh hơn trước". 

Nhân dịp này, vì lợi ích của chư đệ tử, Đức Phật truyền dạy bảy điều 
kiện thịnh suy của Chúng Tăng. Ngài truyền Đức Ãnanda triệu tập tất 
cả các vị Tỳ Khưu lúc ấy có mặt tại Rãjagaha và dạy: 

“Này hỡi các đệ tử) 

1. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu còn thường gặp gỡ và tụ hợp đông đảo với 
nhau; 

2. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu còn tụ hợp trong tinh thẩn đoàn kết) còn 
vươn mình tiến triển trong tinh thẩn đoàn kết, và làm tròn nhiệm vụ Tăng 
sĩ trong tinh thần đoàn kết; 

3. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu không tạo ra những Giới Luật mới mẻ 
chưa từng được ban hành, và nghiêm túc hành trì những Giới Luật đã được 
ban hành; 

4. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu còn hộ trì) tôn kính và đảnh lễ những 



148 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


vị cao hạ, có nhiều kinh nghiệm, bậc cha của chúng Tăng, những người 
chưởng quản Tăng Đoàn, và kính trọng những lời dạy quý báu của các Ngài; 

5. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu không bị ảnh hưởng của Tham Ái, có thể 
phát sanh bất cứ lúc nào, và lôi cuốn các vị trong vòng sanh tử triền miên; 

6. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu còn tìm thích thú trong công phu chuyên 
cẩn Hành Thiền ở những nơi vắng vẻ nhàn tịnh; 

7. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu còn cố gắng phát triển chánh Niệm, khiến 
các bạn đồng tu chưa đến có thể đến ở, và các Đạo Hữu đã đến, được sống 
an lành; 

Ngày nào mà bảy điều kiện thiết yếu ấy còn được thực hiện đẩy đủ thì 
các Tỳ Khưu không thể suy đổi, trái lại còn phân thịnh hơn trước. Ngày nào 
mà bảy điêu kiện an toàn ấy còn được bảo tồn và duy trì trong hàng Tăng 
chúng, ngày nào mà các Tỳ Khưu được dạy dỗ rành mạch và rèn luyện trong 
tinh thần bảy điều kiện ấy, thì chúng Tỳ Khưu không thể suy đổi, trái lại còn 
phồn thịnh hơn’. 

Rổi, với Tâm Từ Bi vô lượng vô biên, Đức Phật soi sáng thêm cho 
các vị Tỳ Khưu bảy điều kiện an toàn khác như sau: 

‘Ngày nào mà chư Tỳ Khưu không say mê, thích thú hay dấn thân vào 
công việc thế gian, vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách, trong sự ưa thích 
ngủ nghỉ, trong sự dể duôi để câu chuyện ngoài đời lôi cuốn. Ngày nào mà 
chư Tỳ Khưu không còn chứa chấp hay bị rơi vào ảnh hưởng của khát vọng 
thấp hèn. Ngày nào mà chư Tỳ Khưu không kết hợp với bạn bè xấu xa, 
không có những khuynh hướng đê tiện tội lỗi. 

Ngày nào mà bảy điều kiện trên được thực hiện đầy đủ thì các Tỳ Khưu 
sẽ không dừng bước nửa đường, không ngừng cố gắng khi đã thành đạt một vài 
kết quả trên đường tu học và không bỏ dở công trình trước khi thành tựu Đạo 
Qụả Vồ Sanh (A La Hán) ”. 

Trong một cơ hội khác, Đức Phật dạy thêm rằng ngày nào mà chư 
Tỳ Khưu còn có Tâm Đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, cố học, 

1 • Ạ A' nr»- _ rpẠ' _ 1 A 1 Ạ _ • rpẠ \T« Ạ \ 1 / i ị • rp r rp Ạ Ể 1 \ 

kiên cỗ linh lãn, luôn luôn giữ lâm Niệm và phát triẽn Trí iuệ, thì 
Tăng Đoàn chư Tỳ I<hưu không thể suy đồi mà trái lại còn phổn thịnh 
hơn. 

Lời Tán Dương Của Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) 

Sau khi thuyết giảng nhiều thời Pháp để dẫn dắt chư vị Tỳ I<hưu, 
Đức Phật rời Rãjagaha và cùng với Đại Đức Ãnanda đi Ambalatthikã 
rồi từ đó đến Nãlandã. Nơi đây Ngài ngự tại vườn xoài Pãvãrika. Trong 



CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 149 


dịp này, Đại Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) đến hầu Phật và tán dương Trí 
Tuệ của Ngài như sau: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, con rất lấy làm thỏa thích, con tin tưởng nơi 
Đức Phật đến nỗi nghĩ rằng trong quá khứj trong tương lai, cũng như ở hiện 
tại, không thể có một vị Sa Môn hay Bà La Môn nào cao siêu và Trí Tuệ hơn 
Đức Thế Tôn vê phương diện tự mình Giác Ngộ”. 

Đức Phật không chấp thuận một lời ca tụng tương tợ do đệ tử Ngài 
thốt ra. Ngài nhắc Đại Đức Sãriputta rằng chính Đức Sãriputta không 
hiểu biết đầy đủ công đức chư Phật trong quá khứ và ở vị lai. 

Đức Sãriputta cung kính xác nhận rằng Ngài không am hiểu tất cả 
các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng, nhưng vẫn giữ lời là chính 
mình đã hiểu biết truyền thống Chánh Pháp, tiến trình mà tất cả chư 
Phật đều phải trải qua trước khi đắc Quả Vô Thượng, bằng cách diệt trừ 
năm Pháp Cái ( Nĩvarana ) là : l) Dục Dục Cái (tham dục), 2) Sân Độc 
Cái (oán ghét), 3) Hôn Thùy Cái (hôn trầm - thùy miên), 4) Điệu Hối 
Cái (phóng dật, lo âu), và 5) Hoài Nghi Cái, bằng cách dùng Tuệ làm 
giảm suy những khát vọng mạnh mẽ trong tâm, trọn vẹn an trú tầm vào 
Tứ Niệm Xứ, và Chân Chánh tu tiến bảy yếu tố dẫn đến Giác Ngộ (Thất 
Giác Chi). 

Pãliputta 

Từ Nãlandã, Đức Phật lần hổi đến Pãligãma. Nơi đây hai vị đại thần 
xứ Magadha (Ma Kiệt Đà) là Sunĩdha và Vassakãra đang xây thành đắp 
lũy để phòng thủ và ngăn chặn người Vajji, lúc ấy rất hùng cường và 
phồn thịnh. Đức Phật ngự trong một căn nhà bỏ trống. Khi nhận thấy 
hàng ngàn vị Thiên đến ở đó đây trong khắp vùng, Ngài nói trước rằng 
Pãliputta sẽ trở nên một thị trấn quan trọng, một trung tâm thương mại, 
một nơi trao đổi hàng hóa, nhưng về sau phải bị ba lần hiểm họa là lửa, 
nước và phân tranh. 

Khi hay tin Đức Phật đến Pãligăma, các vị đại thần đến cung thỉnh 
Ngài cùng với chư đệ tử về nhà trai tăng. Sau khi thọ thực xong, Đức 
Phật dạy: 

"Bất luận nơi nào mà người biết thận trọng cư trú, người ấy củng hết 
lòng nâng đỡ chư huynh đệ, những người tốt, biết tự kiểm soát, và hổi hướng 
phước báu đến các vị Thiên thường tới lui trong vùng Kỉnh mộ, chư Thiên sẽ 
kỉnh mộ. Tôn trọng, chư Thiên sẽ tôn trọng người sáng suốt thận trọng, chư 
Thiên sẽ đối xử dịu dàng nhã nhặn với người ấy như bà mẹ hiên đối xử với 



1 50 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


đứa con duy nhất của bà, và người mà được chư Thiên chiếu cố, sẽ hưởng 
nhiều may mắn ”)^ 

Nhân dịp Đức Phật đến viếng, dân chúng đặt tên cổng thành là 
“cổng Gotama" và cũng định ý đặt tên chiếc đò đưa Đức Phật qua sông 
Ganga (Hằng), lúc ấy đang ngập lụt, là “đò Gotama’’, nhưng Đức Phật 
dùng thần thông cùng chư vị đệ tử sang sông trong lúc ai nấy đang nhộn 
nhịp sửa soạn đò. 

Những Cõi Tương Lai 

Từ bờ sông Ganga (Hằng), Đức Phật đi đến Kotigama và từ đó đến 
làng Nadika và ngự trong nhà gạch. Nhân dịp này Đại Đức Ãnanda đến 
gần Đức Phật, cung kính hỏi thăm Ngài về cảnh trạng tương lai của 
nhiều người trong làng đã quá vãng. Đức Phật nhẫn nại kể lại số phần 
của từng người, rồi Ngài dạy làm thê nào người Thánh đệ tử thành đạt 
“Tăm Gương Pháp" để có thể nói trước rằng: “Ta sẽ không còn Tái Sanh 
vào địa ngục, cõi thú, cõipeta (ngạ quỷ), những trạng thái buồn khổ, tội lỗi 
và thấp hèn. Ta đã Nhập Lưu, không thể còn rơi vào ác đạo và sự Giác Ngộ 
cuối cùng đã được bảo đảm". 

Tấm Gương Pháp (Dhammãdãsa) 

“Này Ănanda, gương chánh Pháp là gì? 

Là gương lành của người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức 

00 0 • • 0 • • • 

Phật và suy gẫm vê các ân đức của Ngài như sau: 

Ngài hẳn là Bậc ứng Cúng, chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn". 

Người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Pháp và suy 
gẫm về các đặc tánh của Giáo Pháp như sau: 

“Giáo Pháp mà Đức Thế Tồn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ 
là để tự Chứng Ngộ, có hiệu năng tức khắc, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, 
dãn đến nơi (Níp-bàn / Niết Bàn), để bậc Thiện Trí Thức am hiểu, mỗi 
người cho riêng mình". 

Và người đệ tử cao thượng đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Tăng và 

o • o o 

suy gẫm về những Phẩm Hạnh của Tăng Đoàn như sau: 

“Tăng Đoàn các đệ tử của Đức Thế Tồn có Đức Hạnh toàn hảo. Các 
Ngài có Phẩm Hạnh toàn hảo. Các Ngài có Phẩm Hạnh chân chánh. Các 


1. Giáo sư Rhys Davids - Dialogues ofthe Buddha. Tập II, trang 91. 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 151 


Ngài có Phẩm Hạnh của bậc Trí Tuệ. Các Ngài là những vị đã thành tựu 

o • • • o o • • 

bốn Đạo và bốn Quả Thánh. Tăng Đoàn các đệ tử Đức Thế Tôn là bậc xứng 
đáng thọ lãnh những vật cúng dường và chỗ ở. Các Ngài là bậc xứng đáng 
được lễ bái, là phước điền Vô Thượng trên thế gian. 

Vị đệ tử cao thượng trở nên người có Phẩm Hạnh thích hợp với chư Phật) 
Phẩm Hạnh vững chắc, không thể sứt mẻ, hoàn toàn trong trắng, không một 
vết Ô Nhiễm, hoàn toàn khinh khoát) Phẩm Hạnh mà bậc Thiện Trí tán 
dương, mà không có khát vọng trân tục nào có thể làm hoen ố) Phẩm Hạnh 
thuận chiều đưa đến Tâm Định". 

Từ Nadika, Đức Phật lần hổi đến thành Vesãli, lúc bấy giờ rất phồn 
thịnh, và ngụ tại khu vườn của Ambapãli, một cô gái giang hổ xinh đẹp. 
Biết rằng thế nào Ambapãli cũng đến, Đức Phật thận trọng khuyên dạy 
chư đệ tử phải luôn luôn chú tâm an trú Chánh Niệm và giác tỉnh và 
Ngài dạy chư Tỳ Khưu đường lối chú niệm. 

Ambapãli 

Khi được tin Đức Phật ngự tại vườn xoài của mình thì Ambapãli đến 
cung thỉnh Đức Phật cùng chư đệ tử về nhà trai tăng ngày hôm sau. 

Đức Phật nhận lời và từ chối lời thỉnh cầu đến sau của các nhà quý 
phái Licchavi. Các vị quý phái này đến gặp cô Ambapãli và hứa sẽ đền 
bù bằng một số tiền rất lớn nếu nàng chịu nhường bữa trai tăng. Nhưng 
cô Ambapãli lễ phép khước từ. 

Ngày hôm sau Đức Phật đến nhà Ambapãli. Sau bữa độ ngọ, cô gái, 
trước kia là giang hồ, phát tầm vô cùng trong sạch, kính dâng lên Đức 
Phật và chư Tăng vườn xoài rộng lớn/ 2 ) 

Lúc ấy nhằm mùa mưa, Đức Phật dạy các đệ tử nên an cư (nhập Hạ) 
bên trong hoặc ở quanh thành Vesăli. Phần Ngài, quyết định sẽ an cư 
(nhập Hạ) tại Beluva, một làng nhỏ bé gần Vesăli. Đầy là lần an cư mùa 
mưa (nhập Hạ) thứ bốn mươi lăm và cũng là mùa (Hạ) cuối cùng của 

Ngài. 

Đức Phật Lâm Bệnh 

Trong năm ấy, Đức Phật lâm bệnh trầm trọng và rất đau đớn, gần 
như sắp chết. 

Nhờ có một ý chí sắt đá, Ngài vững chắc giữ Chánh Niệm, luôn 


2. Vể sau cô Ambapali, xin Xuất Gia, gia nhập vào Tăng Đoàn Tỳ Khưu Ni và đắc 
Quả Vô Sanh (A La Hán). 





152 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


luôn giác tỉnh và nhẫn nại chịu đựng cơn đau không một lời rên xiết. 
Đức Phật biết rằng đã đến lúc Ngài sắp lìa thế gian, nhưng nghĩ rằng sẽ 
không hợp lẽ nếu ra đi mà không có vài lời đến vị đệ tử hầu cận và nhắc 
nhở Tăng Đoàn. Do đó Ngài quyết định khắc chế bệnh trạng bằng ý chí 
sắt đá và liên tục Chứng nghiệm hạnh phúc Vô Sanh (A La Hán).® 

Liền sau khi Đức Phật bình phục, Đại Đức Ãnanda đến hầu Ngài, 
biểu lộ lòng vui mừng được thấy Ngài khỏi bệnh và tỏ ra yên chí được 
biết rằng Đức Phật sẽ không ra đi trước khi có lời khuyên nhủ Tăng 
Đoàn. 

Cầu trả lời của Đức Phật, rát ý nhị và nên được ghi nhớ, bộc lộ rõ 
ràng tính chất đặc biệt của Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng). 

Lời Kêu Gọi Cùa Đức Phật 

“Này Ảnanảa, Tăng Đoàn các đệ tử còn mong đợi gì nữa ở Như Lai? 
Như Lai đã truyền dạy Giáo Pháp mà không có sự phân biệt nào giữa Giáo 
Lý bí truyền và Giáo Lý công truyên. 3 (4) Về chân Lý) Như Lai không khi nào 
có một bàn tay nắm lại của một ông thây. Có người nghĩ rằng: “chính ta sẽ 
lãnh đạo Tăng Đoàn các Tỳ Khưú’, hoặc “Tăng Đoàn chư Tỳ Khưu sẽ tùy 
thuộc nơi tả’) hoặc “chính Đức Phật phải dạy điều gì có liên quan đến Tăng 
Đoàn”. 

Này Ẵnandã) Như Lai không nghĩ rằng có người nào phải lãnh đạo 
Tăng Đoàn các Tỳ KhưU) hoặc Tăng Đoàn phải tùy thuộc nơi người nào. 
Tại sao Như Lai phải truyền dạy một điều nào có liên quan đến Tăng Đoàn? 

Này Ănandã) bây giờ Như Lai đã kiệt lực) già yếu và gân đến ngày lìa 
trần. Như Lai đã tám mươi) không khác nào cỗ xe quá củ kỹ) cần phải có 
những sợi dây cột lại các bộ phận để giữ nó khỏi rã rời. Thân của Như Lai 
củng cần những sợi dây thừng tương tợ. 

Này Ănanda) lúc nào Như Lai yên lặng) không có dấu hiệu của sự sống) 


3. Jĩvita Sankhãram Adhitthãya. 

4. Anantaram abãhiram karitvã, danh từ này bao gồm cả hai, những cá nhân và 
những lời dạy: "Bao nhiêu Giáo Lý này ta sẽ không dạy ai khác", một ý nghĩ như vậy có 
nghĩa là hạn chế, chỉ dạy Giáo Lý trong một giới nhỏ nào. "Bao nhiêu Giáo Lý đây ta sẽ 
dạy kẻ khác", một ý nghĩ như vậy có nghĩa là không dạy hết Giáo Lý. "Ta sẽ dạy người 
này”, cầu này hàm ý có sự phần biệt người này với người kia. Đức Phật không hể có 
sự phân biệt nào, trên phương diện các đệ tử cũng như vể mặt Giáo Lý. Trong lời dạy, 
Đức Phật không bao giờ bí truyền. Ngài cũng không hể có một nhóm nhỏ hay lớn 
nào riêng biệt, trong hay ngoài các đệ tử. 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 153 


tâm an trụ vào một điểm bằnợ cách chấm dứt mọi Cảm Thọ và không biết 

• • o • • o 

gì đến sự vật xung quanh, đến lúc ấy thân của Như Lai mới thật là thoải 
máiS S) 6 7 

Vậy, này Ảnanda, hãy tự coi chính con là hải đảo (chỗ ẩn náu) của con, 
chính con là chỗ nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa bên ngoài. í6> 

Hãy xem Giáo Pháp là hải đảo của con. Giáo Pháp là chỗ nương tựa 
của con. Không nên tìm nương tựa ở bên ngoài. 

Này Ãnanda, một thầy Tỳ Khưuphải sống cách nào như coi chính mình 
là hải đảo, là chỗ nương tựa của mình, không tìm nương tựa bên ngoài? 

Đây này, Ănanda, một thây Tỳ Khưu sống chuyên cần Tinh Tấn, suy gẫm, 
thận trọng giác tỉnh, từ khước mọi Tham Ái trong thế gian, luôn luôn giữ chánh 
Niệm nơi Thân, Thọ, Tâm và Pháp. (7> 

Dầu ngay trong hiện tại hay sau khi Như Lai nhập diệt, người nào sống 
đúng theo như vậy, xem chính mình là hải đảo của mình, là chỗ nương tựa 
của mình, không tìm nương tựa đâu bên ngoài, những vị Tỳ Khưu ấy sẽ 
đứng hàng đẩu trong những người sống hoàn toàn theo Giới Luật". 

Ở đây Đức Phật đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của sự cố gắng cá 
nhân nhằm thành đạt mục tiêu tối hậu là tự Thanh Lọc và tự mình Giải 
Thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời sống. Cầu xin van vái hay 
lệ thuộc vào người khác thì không có hiệu quả. 

Nhưng ta có thể tự hỏi tại sao người Phật Tử lại tìm nương tựa nơi 

o • • o o 

Phật, Pháp, Tăng, và trong lúc mà rõ ràng Đức Phật rành mạch dạy rằng 

không nên tìm nương tựa nơi đâu khác, ngoài chính mình? 

Trong khi tìm nương tựa nơi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), người 

Phật Tử chỉ xem Đức Phật là một vị Thầy, một huấn luyện viên đã vạch 
• •••//• / • • 

ra con đường Giải Thoát, Pháp như con đường duy nhất hay phương 
tiện duy nhất, và Tăng như những gương lành của một lối sống nên noi 
theo. Người Phật Tử không bao giờ nghĩ rằng chỉ cần có việc nương tựa 
(quy y) nơi Tam Bảo là đủ để Giải Thoát. 

Mặc dầu tuổi đã cao, sức đã yếu, Đức Phật chẳng những vận dụng 
mọi cơ hội để khuyên nhủ, dạy dỏ chư Tỳ Khưu bằng nhiều phương 


5. Đức Phật ám chỉ hạnh phúc Níp-bàn (Niết Bàn, Phalasamãpatti). 

6. Như cõi Thiên. 

7. Đây là Tứ Niệm Xứ (Satipatthãna). Danh từ Pháp ( Dhamma ) dùng ở đây trong 
một ý nghĩa riêng, ám chỉ cả hai đối tượng của tâm - vật chất và tinh thẩn. Xem Phụ 
Bản 6, trang 755-782, kinh Satipatthãna Sutta, Maịịhima Nikãya, kinh số 10. 




1 54 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


thức khác nhau mà còn đểu đặn đi bát, khi nào không có lời cung thỉnh 
trai tăng. Một ngày kia, Ngài vào thành Vesãli trì bình khất thực như 
thường lệ và sau khi cùng Đại Đức Ãnanda độ ngọ xong tại đền Cãpãla, 
có lời dạy như sau: 

"Người nào đã trau dồi, phát triển thật lão luyện, chắc chắn nắm vững , 
Chứng nghiệm, thực hành và thuẫn thục điêu luyện bốn phương tiện để 
thành tựu (Tứ Thần Túc, Iddhipãda) 1 *' có thể, nếu người ấy muốn, sống 
thêm được một kiếp sống (kappa) 8 (9) hay có thể hơn chút ít (kappãvasesam). 
Này Ãnanda, Như Lai đã trau dồi, phát triển, đã chắc chắn nắm vững và 
Chứng nghiệm, thực hành và thuần thục điêu luyện Tứ Thần Túc. Nếu 
muốn, Như Lai có thể sống thêm một kiếp sống hay hơn chút ít”. 

Kinh sách thêm rằng “mặc dâu lời gợi ý rất là rõ rệt hiển nhiên, Đại 
Đức Ănanda lúc ấy không thấu hiểu để thỉnh cầu Đức Phật sống thêm một 
kiếp nữa vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiều chúng sanh, vì lòng 
Bi Mãn, thương hại thế gian, vì lợi ích, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của Thiên 
và người”. Về sự thiếu sót này, kinh sách cho rằng lúc ấy tâm của Đại Đức 
Ãnanda bị Ma Vương ám ảnh. 

Đức Phật Báo Trước Ngày Nhập Diệt 

Đức Phật thị hiện trên thê gian để truyền dạy thực tướng của Vạn 
Pháp và con đường duy nhất để thoát ra khỏi mọi khổ đau phiền lụy của 
đời sống, cho những ai muốn tìm Chần Lý. Trên đường Hoằng Pháp dài 
dẵng và vô cùng rực rỡ vinh quang, Ngài đã thực hành sứ mạng cao cả 
quý trọng ấy một cách mỹ mãn và lợi ích, cho Ngài và cho hàng tín đổ. 
Vào năm tám mươi tuổi thọ, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, 
Ngài đã truyền dạy tất cả những điều cần thiết cho những ai muốn 
cố gắng theo chân Ngài, cả bậc Xuất Gia lẫn hàng Cư Sĩ, và chẳng 
những các vị này đã nắm vững Giáo Lý mà còn có đủ khả năng để 
rộng truyền đến kẻ khác. Do đó Đức Phật quyết định không kiểm 
soát sức khỏe trong những ngày còn lại của kiếp sống bằng ý chí và 


8. Tứ Thẩn Túc (Tứ Như Ý Túc, Iddhipãda ) là: 1) Dục Như Ý Túc (ước muốn làm, 
chanda ), 2) CẩnNhưÝTúc (Tinh Tấn hay sự cố gắng, viriyà), 3) TâmNhưÝTúc (tư 
tưởng hay Tâm, citta ), và 4) Thẩm Như ÝTÚC (suy xét, vĩmamsã). 

9. Cụm từ “một kiếp sống" ở đây được phiên dịch từ Pãli ngữ “kappa”. Kappa có 
nghĩa là một kiếp sống thông thường, khoảng một trăm năm. Kappãvasesam nghĩa là 
một kiếp và thêm một phần của một kappa, lối 120 năm. Nơi đây danh từ này được 
diễn đạt bằng “hơn chút ít”. 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 155 


bằng cách Chứng nghiệm hạnh phúc Vô Sanh (A La Hán). Lúc ấy, 
ngự tại đền Cãpãla, Ngài báo trước cho Đại Đức Ãnanda rằng trong 
ba tháng nữa sẽ nhập diệt. 

Đức Ãnanda vội vã nhắc lại Phật Ngôn và thỉnh cầu Ngài sống thêm 
một kiếp nữa, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của chúng sanh. 

Đức Phật trả lời: "Đã đủ rồi, này Ảnanda, không nên khẩn cầu Như 
Lai. Thời gian cầu khẩn ấy đã qua”. 

Rồi Đức Phật giảng về tánh cách Vô Thường của đời sống và cùng đi 
với Đại Đức Ãnanda đến Mahãvana. Đức Phật bảo Ngài Ãnanda triệu 

• • o 

tập tất cả các vị Tỳ Khưu lúc ấy đang cư trú quanh thành Vesăli và dạy: 

"Bất luận Chân Lý nào mà Như Lai đã giảng giải, các con phải khéo 
học hỏi, thực hành, trau dồi, phát triển đây đủ, nhằm duy trì, làm cho đời 
sống Thánh Thiện được tồn tại trường tồn vĩnh cửu, vì tình thương chúng 
sanh, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc của nhiêu người, vì sự tốt đẹp và hạnh phúc 
của chư Thiên và nhân loại. 

Những Chần Lý ấy là gì ? 

Đó là Tứ Niệm Xứ, Tứ chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, 
Thất Giác Chi và Bát Thánh Đạo (Bát chánh Đạo)”. (10í 

Rồi Đức Phật nói lên những lời kêu gọi sau đây và tuyên bố cho các 
vị Tỳ Khưu biết ngày nhập diệt: 

Những Phật Ngôn Tối Hậu 

"Hãy nhìn lại đây các Tỳ Khưu, Như Lai dạy các con. Tất cả các Pháp 
được cấu tạo do điều kiện (các Pháp Hữu Vii) đều là Vồ Thường. Hãy liên 
tục tận lực chuyên cần. Như Lai đã sắp đến ngày nhập diệt. Còn ba tháng 
nữa Như Lai sẽ từ giã các con. 

Như Lai đã đến tuổi. Đời sống của Như Lai quả là ngắn ngủi. Rời các 
con, Như Lai sẽ ra đi. Như Lai đã tự mình làm chỗ nương tựa cho mình. 
Hỡi các Tỳ Khưu, hãy Tinh Tấn, giữ chánh Niệm và sống đời Đạo Hạnh. 
Hãy giữ gìn tâm các con bằng những tư tưởng có chiêu hướng tốt. Những ai 
kiên trì cố ghép nếp sống của mình trong những khuôn khổ dạy trên sẽ bước 
ra khỏi con đường phiêu bạt vô định của đời sống và chấm dứt đau khổ". 


10. Đó là ba mươi bảy Bổ Để Phẩn (Bodhipakkhiya Dhamma ), hay ba mươi bảy 
nhân sanh quả bổ để, tức là ba mươi bảy yếu tố cẩn thiết dẫn đến Giác Ngộ và sự 
hiểu biết cùng tột. 




156 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Đức Phật nhìn thành Vesãli lần cuối cùng rồi cùng Đại Đức Ananda đi 
Bhandagãma. Ngài dạy các vị Tỳ Khưu như sau: 

“Giới, Định, Tuệ, và sự Giải Thoát cùng tột, 

Đức Gotama (Cồ Đàm) đã thành tựu các điều ấy. 

Thấu triệt những điều ấy, 

Đức Phật truyền dạy Giáo Lý cho hàng môn đệ. 

Đức Đạo Sư đã Giác Ngộ, 

Chấm dứt mọi phiên não và dập tắt mọi khát vọng." 

Bốn Điều Tham Chiếu Lớn 

Đi từ làng này đến làng khác, một ngày nọ Đức Phật đến Bhoganagara 
và tại đầy Ngài dạy Bốn Đại Giáo Pháp tức là Bốn Điều Tham Chiếu Lớn 
(Mahãpadesa), theo đó ta có thể trắc nghiệm và làm sáng tỏ Giáo Huấn của 
Đức Phật. Ngài dạy: 

1 ) "Một vị Tỳ Khứu có thể nói rằng tôi nghe chính Đức Phật đã tuyên 
ngôn như vấy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của 
Đức Bổn Sư". Những lời ấy, không nên chấp nhận, củng không nên gác bỏ 
ngoài tai. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường 
từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu và so sánh với Kinh (Sutta) và Luật 
(Vinaya). Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, nhận thấy rằng nó không 
phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận rằng: 
“Chắc chắn, đây không phải là Phật Ngôn. Vị Tỳ Khưu kia đã hiểu sai". 
Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí 
với Luật, con có thể kết luận rằng: Chắc chắn đây là Phật Ngôn, vị Tỳ Khưu 
ấy đã hiểu đúng". 

Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn đầu tiên. 

2) “Lại nữa, một vị Tỳ Khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có 
Chúng Tăng sống chung và có những vị sư lãnh đạo: Tôi nghe chính chúng 
Tăng ấy nói như thế này: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là 
Giáo Huấn của Đức Bổn Sư". Không nên chấp nhận, cũng không nên gác 
bỏ ngoài tai những lời ấy. Không chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên 
cứu tận tường, từng chữ, từng tiếng, rồi hãy đối chiếu với Kinh và so sánh 
với Luật. Nếu khi đối chiếu và so sánh kỹ càng, những lời ấy không phù hợp 
với Kinh và không nhất trí với Luật, con có thể kết luận: “Chắc chắn đây 
không phải là Phật Ngôn. Vị Tỳ Khưu kia đã hiểu sai". Như vậy, con phải 
loại bỏ những lời ấy. 



CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 157 


Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất 
trí với Luật, con có thể kết luận rằng: Chắc chắn đây là Phật Ngôn. Vị Tỳ 
Khưu ấy hiểu đúng. ” 

Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ nhì. 

3 ) “Lại nữa, một vị Tỳ Khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có nhiều 
vị sư và những vị Cao Tăng học rộng, thông suốt Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, 
Luật, Đâu Đề (Mẫu Đề, Mãtikã): Tôi nghe chính các vị Cao Tăng ấy nói 
như vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức 
Bổn Sư”. Không nên chấp nhận, củng không nên gác bỏ ngoài tai. Không 
chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu tận tường từng chữ, từng 
tiếng, rồi đem đối chiếu với Kinh (Sutta) và so sánh với Luật (Vinaya). Nếu 
khi đối chiếu và so sánh như vậy, những lời ấy không phù hợp với Kinh và không 
nhất trí với Luật, con có thểkết luận: “Chắc chắn đây không phải là Phật Ngôn. 
Vị Tỳ Khưu kia đã hiểu sai”. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất 
trí với luật, con có thể kết luận rằng: “Chắc chắn đây là Phật Ngôn. Vị Tỳ 
Khưu ấy hiểu đúng”. 

Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ ba. 

4) “Lại nữa, một vị Tỳ Khưu có thể nói rằng trong ngôi chùa kia có một 
vị Tỳ Khưu cao hạ, học rộng, thông suốt Giáo Lý, hiểu rộng Kinh, Luật, và 
các Đẩu Đề (Pháp Yếu, Mãtikã): Tôi có nghe vị Tỳ Khưu Cao Hạ ấy nói 
như vầy: “Đây là Giáo Pháp, đây là Giới Luật, đây là Giáo Huấn của Đức 
Bổn Sư”. Không nên chấp nhận, cũng không nên gác bỏ ngoài tai. Không 
chấp nhận, không bác bỏ, mà phải nghiên cứu kỹ càng, tường tận, từng chữ, 
từng tiếng, rồi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật. Nếu khi đối chiếu 
và so sánh, những lời ấy không phù hợp với Kinh và không nhất trí với Luật, 
con có thể kết luận: “Chắc chắn đây không phải là Phật Ngôn. Vị Tỳ Khưu 
kia đã hiểu sai”. Như vậy, con phải loại bỏ những lời ấy. 

Nếu, khi đối chiếu và so sánh, những lời ấy phù hợp với Kinh và nhất trí 
với Luật, con có thể kết luận rằng: Chắc chắn đây là Giáo Pháp, đây là Giới 
Luật, đây là Giáo Huấn của Đức Bổn Sư". 

Hãy xem đó là điều tham chiếu lớn thứ tư. 

"Này các Tỳ Khưu, đó là bốn điểu tham chiếu lớn”. 

Bữa Thọ Thực Cuối Cùng Cùa Đức Phật 

Rọi sáng cho chư vị đệ tử mỏi khi có cơ hội. Đức Phật lần hồi đến 

• o • • • / • 

Pãva và tại đây, người thợ rèn tên Cunda cung thỉnh Ngài và chư Tỳ 



158 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Khưu về trai tăng. Với tầm rất trong sạch, Cunda dâng lên Đức Phật một 
vật thực đặc biệt gọi là " Sũkaramaddava”( n \ Theo lời chỉ dạy của Đức 
Phật, Cunda chỉ dâng vật thực ấy đến Ngài mà thôi, còn lại bao nhiêu 
phải đem chôn, sẽ không có ai khác dùng đến. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nhiễm bệnh lỵ huyết trấm trọng, 
rất đau đớn, gẩn như sắp chết. Nhưng Ngài nhẫn nại chịu đựng, điềm 
tĩnh, không một lời rên xiết. 

Mặc dầu bệnh tình trầm trọng và người rất yếu, Đức Phật nhất định 
đi bộ đến Kusinãrã^ 12 ), nơi Ngài định nhập diệt, cách đó độ ba do tuần 
(lối chín cầy số). Trên đoạn đường cuối cùng này, kinh sách ghi chép 
rằng Đức Phật phải ngồi lại nghỉ lối hai mươi lăm nơi vì bệnh và yếu. 

Ở một chỗ nọ, Ngài ngồi dưới gốc cây to và dạy Đại Đức Ãnanda đi tìm 
nước uống, vì Ngài cảm nghe khát. Rất là khó khăn, Đại Đức Ãnanda mới 
tìm được chút ít nước trong một dòng suối nhỏ nơi ấy năm trăm cỏ xe bò 
vừa đi qua, quậy đục cả nước. 

Lúc bấy giờ có người tên Pukkusa đến gẩn Đức Phật và bày tỏ lòng 
thán phục của mình trước sự trấm lặng khác thường của Ngài. 

Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng về trạng thái an tĩnh, không 
xao động, Pukkusa dâng lên Ngài hai bộ y bằng vàng. Theo lời dạy của 
Đức Phật, Pukkusa dâng một bộ đến cho Ngài và một bộ đến Đại Đức 

• / o o • 

Ãnanda. 

Khi Đại Đức Ãnanda mặc bộ y cho Đức Phật thì lấy làm ngạc nhiên thấy 
rằng màu da của Đức Phật chiếu sáng lạ thường: 

- Bạch Đức Thế Tôrij tại sao có chuyện lạ thườngj rất là kỳ diệu? Màu 
da của Đức Thế Tôn trở nên sáng lángj rực rỡ một cách lạ thường. Khi con 
đắp bộ y bằng vàng lên mình Ngài thì hình như màu sắc của vàng đã lu mờ 
đi mất. 


11. Theo Bản Chú Giải; đó là thịt một con heo rừng không già lắm cũng không tơ 
lắm nhưng không phải cố ý giết nó để dâng lên Đức Phật (Pãvattamamsa) . Có chỗ 
nói rằng đó là tên của một loại nấm. Cũng có chỗ cho rằng đó là tên một món ăn rất 
ngon. Xem Questions ofMilinda, quyển 1 trang 244; và Dialogues ofThe Buddha, phần 
2; trang 136; số 1. 

12. Theo Bản Chú Giải; Đức Phật chọn Kusinãrã để nhập diệt vì ba lý do. Lý do 
đáu tiên là để thuyết bài Pháp Mahãsudassana Sutta nhằm khuyến khích đời sống 
Đạo Hạnh. Thứ nhì là để dẫn dắt Subhadda; người đệ tử cuối cùng của Ngài; vì ngoài 
Đức Phật ra không ai có thể thuyết bài này được. Thứ ba là để cho vị Bà La Môn 
Dona có thể phân chia xá lợi của Ngài một cách êm thấm giữa những người sùng 
mộ Ngài. 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 159 


Nhân đó Đức Phật giải thích rằng trong hai trường hợp, màu da của 
Đức Như Lai trở nên sáng láng, rực rỡ lạ thường. Đó là trong đêm Ngài 
đắc Quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và đêm Đức Như Lai 
nhập diệt. 

Và Đức Phật công bố rằng trong đêm ấy, vào lúc canh ba, Ngài sẽ 
diệt độ trong cụm rừng Săla (Long Thọ) của dòng tiểu vương Malla, 
giữa cặp cây Sãla (Long Thọ), gần Kusinãrã. 

Bữa Cơm Nhiều Phước Báu của Cunda 

Đức Phật tắm lần cuối cùng trong dòng sông Kakuttha và sau khi 
nghỉ một lúc Ngài dạy Đức Ãnanda rằng chuyện sau đầy có thể xảy ra. 
Có người sẽ làm cho Cunda ăn năn hối hận vì họ nói: “Này Cunda, ông 
thật là người có tội. Ông sẽ bị chìm đấm sa đọa, vì Đức Thế Tôn đã lìa trấn 
sau khi thọ thực lãn cuối cùnợ với các món vật thực do ônợ dâm”. 

• • o • • o o 

Mỗi lần Cunda, người thợ rèn, ăn năn hối hận như thế, con phải giải 
thích như vầy: " 'Này Cunda, ông có thật nhiêu phước báu thù thắng. Ông 
sẽ hưởnợ được nhiều lợi lạc vì Đức Phật đã độ nợọ lãn cuối cùnợ với các vật 

o • • • • • o • o • 

thực do ông dâng lên. Này Cunda, ta có nghe chính Đức Phật dạy rằng có 
hai vật thực cúng dường đem lại phước báu bằng nhau, tạo quả bàng nhau, 
và vô cùng quý báu hơn tất cả. Hai vật ấy là gì? Đó là vật thực cúng dường 
mà Bổ Tát thọ lần cuối cùng trước khi chứng Ngộ Đạo Quả Vô Thượng, 
Chánh Đẳng chánh Giác, và vật thực cúng dường mà Đức Phật thọ lần 
cuối cùng trước khi nhập diệt. Hai vật cúng dường ấy đem lại phước báu 
bằng nhau, tạo quả bàng nhau, và vô cùng quý báu hơn tất cả các món khác. 
Và vật thực cuối cùng mà Đức Thế Tôn thọ là chính tay của Cunda, người 
thợ rèn, dâng lên. 

Nghiệp tốt này sẽ trổ Quả trong sự Tái Sanh thuận lợi, tuổi thọ cao, gặt 
nhiều may mãn và danh vọng, thọ hưởng nhiều phước báu trong các cõi 
Thiên và trong cảnh vua chúa, quyền quý cao sang”. 

"Này Ănanda, phải khuyên lơn Cunda như thế ấy”. 

Đức Phật lần hồi đến rừng Săla (Long Thọ) của dòng tiểu vương 
Malla và dạy Đại Đức Ãnanda chuẩn bị chỗ để Ngài yên nghỉ giữa cặp 
cây Săla (Long Thọ), đầu hướng về phía bắc. Rổi Đức Phật nằm xuống, 
nghiêng mình về hông mặt, chần trái gác dài trên chần mặt và với Chánh 
Niệm vững chắc, hoàn toàn kiểm soát tầm, tuyệt đối giác tỉnh. 


-oOo- 



1 60 PHẤN I - ĐỨC PHẬT 

Phải Tôn Kính Đức Phật Như Thế Nào 

Khi nhìn thấy những cây Sãla (Long Thọ) trổ bông, mặc dầu không 
phải mùa bông Sãla (Long Thọ) trổ, và thấy bao nhiêu người lẽ bái và 
tôn sùng Ngài, Đức Phật kêu gọi chư đệ tử như sau: 

“Này Ảnanda, không phải như vậy là tôn trọng, kính cẩn, sùng bái) làm 
vẻ vang Như Lai đâu. 

Bất luận vị Tỳ Khưu nào, bất luận vị Tỳ Khưu Ni hay thiện nam, tín 
nữ nào hành đúng theo Giáo Huấn, Phẩm Hạnh trang nghiêm, đời sống 
chân chính, là người tôn trọng, kính cẩn, sùng bái và làm vẻ vang Như 
Lai theo cách cao thượng nhất. 

Như vậy, này Ảnanda, con phải chuyên cần tu tập, hành đúng theo Giáo 
Huấn, Phẩm Hạnh trang nghiêm, sống đời chân chính". 

Lúc ấy, Đại Đức Ưpãvana, trước kia có sống gẩn và hầu cận Đức 
Phật lâu ngày, đứng trước mặt Đức Phật. Ngài dạy Đại Đức Upãvana 
đứng sang qua một bên. Đại Đức Upãvana thấy vậy lấy làm ngạc nhiên 
vì trước kia chính Đại Đức Ưpãvana cung phụng Đức Phật đầy đủ. Đức 
Phật giải thích rằng lúc bấy giờ có rất đông chư Thiên tựu đến quanh 
đó và các vị Thiên ấy than phiền rằng vì bị Đại Đức Upãvana che khuất, 
không thể thấy Ngài. 

Bốn Thánh Tích 

Kế đó Đức Phật đề cập đến bốn thánh tích mà, vì có liên quan đến 
đời sống của Ngài, người Thiện Tín có Tâm Đạo nhiệt thành nên đến 
chiêm ngưỡng với lòng thành kính và tôn sùng. 

Bốn nơi ấy là: 

'Nơi Bổ Tát Đản Sanh (13 \ 

Nơi Đức Phật Thành Đạc/ 14 ). 

Nơi Đức Phật Chuyển Pháp Luân^ ls \ 

Nơi Đức Phật Nhập Diệt". ll6> 


Và Đức Phật thêm: 

“Người nào trút hơi thở cuối cùng trong niêm tin vững chắc lúc đi hành 
hương, sẽ Tái Sanh vê nhàn cảnh". 

13. Lumbinĩ, giáp giới Tây Tạng. 

14. Buddha Gaỵã, lối 10 cây số cách nhà ga xe lửa Gayã. 

15. Isipatana, tên hiện nay là Saranath. 

16. Kusinãrã; hiện nay được gọi là Kasiã; lối 40 cây số cách nhà ga Gorakhpur. 





CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 161 


Đức Phật Cảm Hóa Subhadda 

Vào thuở ấy tại Kusinãrã, có một Đạo Sĩ du phương hành khất tên 
Subhađđa' 17 ’. Vị Đạo Sĩ này nghe tin đổn rằng vào canh chót đêm ấy 
Đức Gotama (Cổ Đàm) sẽ nhập diệt nên nghĩ như sau: 

'Ta đã có nghe những vị thầy đứng tuổi và các vị khác cao niên hơn , và 
các ông thầy của những vị ấy, các vị khất sĩ du phương, nói rằng hiếm hoi 
lâm, thật là hy hữu mới được có một Đấng Thế Tôn, Đấng Toàn Giác, xuất 
hiện trên thế gian. Đêm nay, vào canh chót, Đức Gotama (Cồ Đàm) sẽ nhập 
Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn). Ta có một điểu hoài nghi và tin tưởng nơi 
Đức Gotama. Hẳn vậy, Ngài sẽ giảng dạy Giáo Pháp để đánh tan mối hoài 
nghi của ta”. 

Nghĩ vậy, vị Đạo Sĩ Subhadda liền đi ngay đến cụm rừng Upavattana 
Sãla của dòng Malla, đến gần Đức Ãnanda và bạch rằng: “Tôi có nghe 
những ông thầy đứng tuổi và những vị khác cao niên hơn, và các ông thầy 
của những vị ấy, các Đạo Sĩ du phương hành khất, nói rằng hiếm hoi lắm, 
thật là hy hữu mới được có một Đấng Thế Tôn, Đấng Toàn Giác xuất hiện 
trên thế gian. Đêm nay, vào canh cuối cùng, Đức Gotama (Cổ Đàm) sẽ 
nhập Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn). Tôi có điều hoài nghi và tin tưởng 
nơi Đức Gotama. Hẳn vậy, Đức Gotama sẽ có thể giảng dạy Giáo Pháp để 
đánh tan mối hoài nghi của tôi. Bạch Đại Đức, có thể nào tôi được vào yết 
kiến Đức Gotama trong giây lát không?” 

Đức Ãnanda trả lời: 'Này Đạo Hữu Subhadda, chớ nên làm rộn Đức 

nrị. A' rỵiA _ -\ T \ • 4 ~ Ạ / 2:1^ _ Ạ' • ỉ) 

lhẽ lon. Ngài đã mệt mỏi lãm roi . 

Subhadda lặp lại lời thỉnh cầu lần thứ nhì và lần thứ ba. Nhưng, lần 
thứ nhì và lần thứ ba, Đức Ãnanda cũng trả lời như trước. 

Đức Phật nghe được cầu chuyện, cho gọi Đại Đức Ãnanda vào dạy: 
"Không nên, này Ănanda, không nên ngăn cản Subhadda vào. Hãy để 
Subhadda vào yết kiến Như Lai. Bất luận điêu gì mà Subhadda sẽ hỏi, cũng 
là do nơi ỷ muốn hiểu biết chớ không phải muốn làm phiền Như Lai. Và 
những điều Như Lai truyền dạy sẽ được lãnh hội mau chóng”. Ngài Ảnanda 

17. Nên phân biệt Đạo Sĩ Subhadda này với một vị khác cũng tên Subhadda, lúc 
ấy đã Xuất Gia rổi. Chính vị Tỳ Khứu Subhadda kia, Xuất Gia lúc tuổi già, sẽ nói 
rằng Đức Phật tịch diệt không phải là điểu đáng phiền muộn, bởi vì không còn Đức 
Phật thì chư Tỳ Khứu sẽ được tự do, muốn làm gì thì làm, không sợ ai khiển trách. 
Và cũng vì nghe câu nói áy mà ba tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Đức Kassapa (Ca 
Diếp) triệu tập 500 vị Tỳ Khưu Vô Sanh (A La Hán) để nghe đọc lại Giáo Pháp và Giới 
Luật (Kết Tập Tam Tạng lẩn đẩu tiên). 




1 62 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


đưa Subhadda vào gặp Đức Phật. Sau khi trao đổi những lời chào hỏi, 
Subhadda chúc tụng Đức Phật rồi ngồi lại một bên và hỏi: 

• o • o 

“Có nhiêu vị Đạo Sĩ và giáo sĩ, lãnh đạo những giáo phái và giáo đoàn, là 
những người đứng đầu những tập đoàn tôn giáo nổi tiếng, những nhà truyền 
giáo trứ danh, được nhiêu người tôn sùng như Pủrana Kassapa, Makkhali 
Gosãla, Aịita Kesakambala, Pakudha Kaccãỵana, Sanịaya Belatthiputta, 
Nigantha Nãtaputta (is> . Tất cả những vị ấy có thông suốt chân Lý như các 
Ngài đã nói vậy không, hay chỉ có vài vị thông suốt còn các vị khác thì không? 

- Hãy để yên đó, này Subhadda, không nên thắc mắc, bận trí với tất cả 
hay vài vị đã chứng Ngộ chân Lý, hay không có ai chứng Ngộ. Như Lai sẽ 
dạy con. Hãy nghe và ghi nhớ, Như Lai giảng đây. 

- Xin vâng, Bạch Đức Thế Tôn.'’ 

Đức Phật dạy: 

“Trong bất luận giáo đoàn nào, nếu không có Bát Thánh Đạo (Bát 
Chánh Đạo) thì cũng không có hạng nhất dâng Sa Môn (Samanaỵ i9) , cũng 
không có nhị đãng (20 ) tam đẳng ( 21} hay tứ đẳngSaMôn 1221 . Trong giáo đoàn 
nào có Bát Thánh Đạo (Bát chánh Đạo), này Subhadda, thì có hạng nhất 
đẳng Sa Môn, nhị đẵng, tam đẳng và tứ đẵng Sa Môn. 

Nơi đây, trong giáo đoàn này, hỡi Subhadda, có Bát Thánh Đạo. 

Quả thật vậy, ở đây có hạng nhất đằng, nhị đẳng, tam đẳng và tứ đẳng 
Sa Môn. Các nơi khác không có hạng Sa Môn. Này Subhadda, nếu chư đệ 
tử hành đúng Giáo Huấn, có đời sống chân chánh, thì thế gian sẽ không 
vắng bóng các bậc Vô Sanh (Ả La Hán). 

Lúc tuổi còn hai mươi chín, Như Lai ra đi để tìm cái gì tốt đẹp. Hôm nay, 
năm mươi mốt năm đã trôi qua kể từ ngày Như Lai đắp y mang bát. Ngoài 
những người ở đây, không có một Đạo Sĩ nào hành đúng, dầu nhiêu hay ít, 
Giáo Pháp khả dĩ đưa đến sự thành đạt Đạo Qua’. 

Khi được nghe vậy, Subhadda bạch với Đức Phật như sau: “Lành 
thay! Lành thay! Bạch Đức Thế Tôn, cũng tựa hổ như có người kia dựng lại 
ngay ngắn một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một vật đã được giấu kín, hay 
vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm ngọn đèn rọi sáng trong đêm tối 
để cho ai có mắt có thể trông thấy. Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn truyền dạy bằng 

18. Tất cả những vị này đều là những giáo sĩ trứ danh thời Đức Phật. 

19. Đức Phật ám chỉ những vị Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna). 

20. Nhất Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi). 

21. Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmỉ). 

22. Vô Sanh (A La Hán, ứng Cúng, Arahant). 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 163 


trăm ngàn phương thức củng dường thế ấy”. 

“Xin Ngài cho phép con thọ lễ quỵ y Phật , Pháp, Tăng. Kính bạch Đức 
Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ cho con thọ lễ Xuất Gia (Sa-di) (23) và tu lên bậc 
trên (Tỳ Khưu) (24> trước mặt Ngài'’. 

Đức Phật dạy: “Này Subhadda, người sống trong hệ thống Giáo Lý 
khác muốn Xuất Gia (Sa-di) và tu lên bậc trên (Tỳ Khưu) phải trải qua 
một thời kỳ Quản chế (2S) bốn tháng Sau đó, khi được các môn đệ chấp 
thuận, Giới Tử có thể thọ lễ Xuất Gia và được nâng lên hàng Tỳ Khưu. Tuy 
nhiên, do sự hiểu biết của con hôm nay, Như Lai cho phép làm một ngoại lệ 
cho riêng cá nhân con". 

Rồi Đức Phật dạy Đại Đức Ãnanda: 

“Này Ănanda, con hãy thụ phong cho Subhadda". 

“Bạch Thế Tôn", khổ hạnh sĩ lang thang, nói với Đại đức Ãnanda như 
sau: “Thật là lợi ích cho ngài, Đại Đức Ănanda. Quả thật là một lợi ích lớn 

• • o 7 ^ • • • 

cho ngài, vỉ ngài đã làm lễ thụ phong đệ tử trước sự hiện diện của Thế Tồn". 

Subhadda được công nhận trước mặt Đức Phật, Subhadda thọ lẽ 
Xuất Gia Sa-di và Tỳ Khưu. Sau khi thọ Đại Giới không bao lầu, Đại Đức 
Subhadda sống đơn độc một mình ở nơi vắng vẻ, xa thành thị, chuyên 
cần kiên trì Tinh Tấn và nhiệt tầm cần mẫn, Chứng Ngộ Chần Lý trong 
kiếp sống ấy, nhờ Trí Tuệ trực giác và đời sống Thánh Thiện thiêng liêng 
cao thượng vô song. Ngài sống trong trạng thái mà, để thành đạt, bao 
nhiêu vương tôn công tử đã Chân Chánh từ khước cuộc sống phong phú 
của đời Cư Sĩ, chấp nhận làm người không nhà cửa, không tài sản sự nghiệp. 
Ngài nhận định rằng mình không còn Tái Sanh nữa. Sau kiếp sống thiêng 
liêng đầy đủ này không còn kiếp nào khác. 

Đại Đức Subhadda đã trở thành một trong những vị Vô Sanh (A La 
Hán). Ngài là người cuối cùng được Đức Phật thâu nhận làm đệ tử. 

23. Pabbaịịã (Xuất Gia). Qụy định cho lẽ thụ phong cho người mới tu là được 
mặc y vàng sau khi cạo bỏ râu tóc và nói lời thọ Tam Quy và mười giới. Người mới 
tu ấy được gọi là Sãmanera (Sa-di). 

24. Upasampadã (Cụ Túc Giới). Quy định cho người tu lên bậc cao là từ hai mươi 
tuổi trở lên. Người đã thọ Cụ Túc Giới là thành viên của Tăng Đoàn với đẩy đủ tư 
cách và được gọi là Tỳ Khưu ( Bhikkhu ). 

Một vị Tỳ Khxíu phải giữ tròn những giới bổn (pãtimokkha) và khi phạm một 
trong những trọng tội, như bất cọng trụ chẳng hạn, phải bị trục xuất ra khỏi Tăng 
Đoàn. Nếu muốn, vị ấy có thể trở lại làm một Sa-di. 

25. Hình thức Quản Chê không phải là một yêu cẩu của Phật Tử mong muốn 
được thọ giới. 




1 64 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


Lời Dạy Tối Hậu Đến Đại Đức Ãnanda 

Đại Đức Ãnanda bạch với Đức Phật rằng sau khi Ngài diệt độ, nhục 
thể của Đức Thê Tôn phải được tôn vinh như thê nào? Đức Phật trả lời: 

“Này Ảnanda, con không nên bận tâm với việc phải làm vẻ vang nhục 
thể của Như Lai. Hãy chú tâm vào hạnh phúc châu toàn (Đạo Quả Vồ 
Sanh /ALa Hán) của chính con. Hãy tận lực Tinh Tấn để thành đạt hạnh 
phúc châu toàn của chính con. Hãy cổ gắng) cẩn mẫn chuyên chú) quyết tâm 
mưu tìm sự tốt đẹp cho chính con. Có những người chiến sĩ sáng suốt) những 
vị Bà La Môn và những người Cư Sĩ Trí Tuệ) tin tưởng vững chắc nơi Như 
Lai. Hãy để những người ấy tôn vinh và làm vẻ vang nhục thể của Như Lai". 

Nghe lời Giáo Huấn quý báu cuối cùng ấy, Đại Đức Ãnanda đi sang 
một bên và đứng khóc, bụng nghĩ rằng: 

“Than ôi! Ta chỉ là một Tu Sĩ có Pháp học nhưng chưa được hoàn toàn 
Giải Thoát) cần phải thực hành nữa. Nhưng sau cùng) Đức Đạo Sư sắp tịch 
diệt) Đức Thế Tôn mà ta vô cùng quý mến". 

Đức Phật cho gọi Ngài đến và dạy: 

“Hỡi Ảnanda, chớ nên phiền muộn, chớ có khóc than. Như Lai đã từng 
dạy rằng tất cả chúng ta đều phải phân ly) cách biệt) và xa lìa những gì mà 
ta quý mến và thân yểu. Này Ãnandã) con đã tạo nhiêu phước báu. Con sẽ 
sớm Thanh Lọc mọi 0 Nhiễm". 

Và Đức Phật tán dương công đức của Đại Đức Ãnanda, rồi dạy Ngài 
Ãnanda vào thành Kusinãrã báo tin cho hoàng tộc Malla về sự nhập diệt 
sắp đến. 

Hoàng tộc Malla được báo tin, dắt vỢ con đến khóc đảnh lẽ Đức 

Phật. 

Quang cảnh Cuối Cùng 

Đức Phật dạy Đại Đức Ãnanda: 

“Này Ảnanda, có thể con sẽ nói rằng Giáo Huấn tối cao không còn thầy 
giảng dạy. Chúng con không còn Đạo Sư. 

Không nen, Ảnanda, con không nên suy tư như thế. Giáo Pháp và Giới 
Luật đã được Như Lai truyền dạy và quảng bá rộng rãi. Này Ảnanda, khi 
Như Lai nhập diệt rồi thì Giáo Pháp và Giới Luật ấy sẽ là Đạo Sư của các 
con. (26) 

Sau khi Như Lai nhập diệt) chúng Tăng có thể) nếu chúng Tăng muốn 


26. Yo ca kho maya dhammo ca vinayo ca desito pannatto so ‘vo mamaccayena sattha. 




CHƯƠNG 14 - ĐỨC PHẬT NHẬP VÔ Dư NÍP-BÀN (ĐẠI NIẾT BÀN) 165 


như vậy, hủy bỏ những học giới nhỏ nhen và không quan trọng"/ 271 

Bản Chú Giải ghi nhận rằng thay vì dùng mệnh lệnh cách (imperative 
form ) bảo phải làm thê nào, Đức Phật chỉ dùng tiếp thuộc cách 
(subịunctive) trong lời dạy trên. Nếu ý Ngài là muốn hủy bỏ các học giới 
nhỏ thì Ngài đã dùng mệnh lệnh cách rồi. Đức Phật biết trước rằng về 
sau, khi chủ tọa cuộc kết tập Tam Tạng lần đầu tiên, với sự đồng ý của 
Chúng Tăng, Đại Đức Kassapa (Ca Diếp) sẽ không hủy bỏ một học 
giới nhỏ nhen nào. Vì Đức Phật không dạy rõ, và các vị Vô Sanh (A La 
Hán) không thể quyết định nên hủy bỏ học giới nhỏ nào, nên các ngài 
giữ nguyên vẹn tất cả. 

Một lần nữa Đức Phật dạy chư đệ tử như sau: 

• m m ỵ • 

“Này các đệ tử, nếu các con còn bất luận một phân vân thắc mắc nào có 
liên quan đến Phật, Pháp, Tăng, Đạo, hay Phương Pháp, hãy nêu lên những 
câu hỏi. Về sau chớ ăn năn hối tiếc vì nghĩ rằng: Lúc ấy, ở trước mặt Đức Thế 
Tôn mà ta không hỏi". 

Tất cả chư vị đệ tử đều im lặng. 

Lần thứ nhì và lần thứ ba. Đức Phật lặp lại cầu nói. Lần thứ nhì, lần 
thứ ba, các vị đệ tử vẫn giữ im lặng. 

Rồi Đức Phật dạy: "Có lẽ vì tôn kính Như Lai nên các con không nêu 
lên câu hỏi. Vậy nếu có thắc mắc, hãy thổ lộ với một Đạo Hữu khác". 

Các vị Tỳ Khưu vẫn giữ im lặng. 

Nhân đó Đại Đức Ãnanda bạch với Đức Phật như sau: "Quả thật kỳ 
diệu! Bạch Đức Thế Tôn. Quả thật tuyệt vời! Bạch Đức Thế Tôn. Con lấy làm 
hoan hỷ với các đồnợ Phạm Hạnh. Khônợ có một đệ tử nào còn bất luận một 

/ o • • o • • •• 

hoài nghi hay thắc mắc vê Đức Phật, Giáo Pháp, Tăng Đoàn, vê Con Đường hay 
vê Phương Pháp". 

"Này Ảnanda, con nói điểu ấy theo đức tin của con. Nhưng Như Lai 
hiểu biết rằng trong chúng Tăng đây không có một đệ tử còn hoài nghi hay 
thắc mắc vẽ Giáo Pháp, về Tăng Đoàn, vê Con Đường hay vê Phương Pháp. 
Trong năm trăm đệ tử, này Ănanda, người chậm trễ nhất củng đã là vị Dự 
Lưu, không còn phải rơi trở xuống nữa, và đã chắc chắn sẽ chứng Ngộ". <28> 

Rốt cùng, để khuyên dạy đệ tử, Đức Phật nói lên lời Giáo Huấn: 


27. AkamkhamãnOj Anandci) sanghũj mamaccayena khuddã nukhuddakãni sikkhã 
padãni samũhantu! 

28. Đức Phật ám chỉ Đại Đức Ảnanda. Được khuyến khích; Đại Đức Ảnanda cố 
gắng tu tập và về sau đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 




166 PHẨN I - ĐỨC PHẬT 


"Hãy nghe đây, này các đệ tử, Như Lai khuyên các con. Tất cả các Pháp 
Hữu Vi đêu Vô Thường} 29> Hãy tận lực liên tục chuyên cấn”. 

Đó là di huấn tối hậu của Đức Thế Tôn. 

Đức Phật Viên Tịch 

Đức Thế Tôn nhập Sơ Thiên (jhãna). Xuất Sơ Thiên, Ngài nhập 
Nhị Thiền. Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Tam Thiền. Xuất Tam Thiền, 
Ngài nhập Tứ Thiển. Xuất Tứ Thiền, Ngài nhập Không Vô Biên Xứ 
(ãkãsãnancãỵatana). Xuất Không Vô Biên Xứ, Ngài nhập Thức Vô Biên 
Xứ (vinnãnancãỵatana). Xuất Thức Vồ Biên Xứ, Ngài nhập Vồ Sở Hữu Xứ 
(ãkincannãỵatana). Xuất Vồ Sở Hữu Xứ, Ngài nhập Phi Tưởng Phi Phi 
TưởngXứ (ncvasahnãnãsahnãyatana). Xuất Phi Tưởng Phi Phi TưởngXứ, 
Ngài nhập Diệt Thọ Tưởng (sannãvedaỵitanirodha). 

Lúc ấy Đại Đức Ãnanda, không có thiên nhãn, hỏi Đại Đức 
Anuruddha: " Bạch sư huynh, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không?” 

“Không phải vậy, này Ănanda sư đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, Ngài 
mới nhập Diệt Thọ Tưởng.” 

Rồi xuất Diệt Thọ Tưởng, Đức Phật nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. Xuất Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Ngài nhập Vô Sở Hữu Xứ. Xuất 
Vô Sở Hữu Xứ, Ngài nhập Thức Vô Biền Xứ. Xuất Thức Vô Biên Xứ, Ngài 
nhập Không Vô Biên Xứ. Xuất Không Vô Biền Xứ, Ngài nhập Tứ Thiền. 
Xuất Tứ Thiển, Ngài nhập Tam Thiền. Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Nhị 
Thiền. Xuất Nhị Thiền, Ngài nhập Sơ Thiền. 

Xuất Sơ Thiển, Ngài nhập Nhị Thiền. Xuất Nhị Thiển, Ngài nhập Tam 
Thiển. Xuất Tam Thiền, Ngài nhập Tứ Thiển. Xuất Tứ Thiển, và tức khắc 
sau đó, Đức Phật cuối cùng viên tịch (Nhập Diệt) (30 k 




29. Vaỵadhammã sankhãrã. Appãmadena sampãdetha. 

30. Cái chết của Đức Phật xảy ra vào năm 543 trước công nguyên, vào ngày trăng 
tròn tháng Vesak. 





167 


Phân II 
PHẬT PHÁP 

Không làm việc ác 
Làm những việc Thiện 
Thanh lọc Tầm 
ĐÓ là lời dạy của chư Phật 


168 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 15 

PHẬT GIÁO LÀ Gì? 

“Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng Ngộ quả thật thâm diệu, 
khó Nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong 

phạm vi luận lý, tinh tế, chỉ có bậc Thiện Trí mới thấu hiểu”. 

— Trung Bộ Kinh 


Tam Tạng Kinh (Tipitaka) 

Đức Phật đã nhập diệt, nhưng Giáo Lý cao siêu mà Ngài đã dày công 
hoằng dương trong bốn mươi lăm năm trường vẫn còn lưu lại đến ngày 
nay cho nhân loại, trọn vẹn, đầy đủ, và hoàn toàn tinh túy. 

Mặc dầu Giáo Huấn của Đức Thê Tôn không được ghi chép ngay 
lúc bấy giờ trên giấy trắng mực đen, các vị đệ tử của Ngài luôn luôn 
nhuần nhã nằm lòng và truyền khấu từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Ba tháng sau khi Đức Phật nhập Níp-bàn (Niết Bàn), vào năm thứ 
tám triều đại Ajãtasattu (A Xà Thế), năm trăm vị đại đệ tử Vô Sanh 
(A La Hán) của Ngài kết hợp lần đầu tiên tại Rãjagaha (Vương Xá) để 
nhắc lại những Phật Ngôn quý báu. Đức Ãnanda - vị đệ tử trung thành 
đã được diễm phúc luôn luôn ở bên cạnh Đức Thê Tôn và hân hạnh 
được nghe tất cả Giáo Huấn của Ngài - và Đức Upãli, được chọn đứng 
lên trả lời những câu hỏi. Đức Ãnanda, được đề cử trình bày những lời 
kinh ( Sutta), Đức Upãli về những vấn đề có liên quan đến Giới Luật 
(Vinaỵa), và cả hai vị luân phiên trả lời các cầu hỏi về phần Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma) , Giáo Lý cao siêu. Đó là lần kết tập đầu tiên, tập 
trung toàn thể Giáo Lý của Đức Phật và sắp xếp rành mạch thành ba 
Tạng (Tam Tạng: Tạng Luật, Tạng Kinh và Tạng Vi Diệu Pháp / Luận). 

Vì có những khuynh hướng làm sai lạc Giáo Pháp nên sau đó hai lần' 1 


1. Xem Mahavamsa Translation, trang 14-50. 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 169 


một trăm năm và hai trăm ba mươi sáu năm, các vị Vô Sanh (A La Hán) lại 
kết tập lần thứ nhì và thứ ba để đọc lại Phật Ngôn. 

Vào khoảngnăm 83 trước D.L., dưới triếu vua Vattagãmani Abhaya í2) 
xứ Sri Lanka (Tích Lan), các vị Vô Sanh (A La Hán) lại kết tập một lần 
nữa tại Aluvihara^, một ấp nhỏ của đảo Sri Lanka (Tích Lan), lối 30 
cầy số cách Kandy. Tại đây, lần đầu tiên trong lịch sử Phật Giáo, Tam 
Tạng Pãli được ghi chép trên lá buông^ nhờ sự cố gắng liên tục và tầm 
mắt thấy xa của chư vị Đại Đức Vô Sanh (A La Hán). Đến ngày nay, và 
trong tương lai, không có lý do nào để chỉ trích, và cũng không thể nào 
các học giả tần tiến làm sai lạc tánh cách trong trắng của Giáo Lý thuần 
túy. 

Kể về lượng, ba Tạng ( Tipiịaka ), gồm trọn vẹn Giáo Lý của Đức 
Phật, bằng mười một lần quyển Thánh Kinh của Ki-tô Giáo. 

Pãli ngữ Tipitaka (Bắc Phạn: Tripitaka) có nghĩa là ba cái giỏ. Ba cái 
giỏ ấy là: giỏ đựng Luật ( Vinaya Piịakà), giỏ đựng Kinh (Sutta Pitaka ) 
và giỏ đựng Vi Diệu Pháp (Luận, Abhidhamma Pitaka), tức ba Tạng: 
Luật, Kinh và Vi Diệu Pháp (Luận). 

Tạng Luật (Vinaya Pitaka) 

Tạng Luật được xem là cái neo vững chắc để bảo tổn con thuyền 
Tăng Đoàn trong những cơn phong ba bão táp của lịch sử. Phần lớn 
Tạng Luật đề cập đến Giới Luật và nghi lẽ trong đời sống Xuất Gia của 
các vị Tỳ I<hưu và Tỳ Khưu Ni. Ngót hai mươi năm sau khi Thành Đạo, 
Đức Phật không có ban hành Giới Luật nhất định để kiểm soát và khép 
chư Tăng vào kỷ cương. Về sau, mỏi khi có trường hợp xảy ra, Đức Phật 
đặt ra những điều răn thích hợp. Tạng Luật nêu rõ đầy đủ lý do tại sao 
và trường hợp nào Đức Phật ban hành một giới, và mô tả rành mạch các 
nghi thức hành lễ Sám Hối ( Vinaya ) của chư Tăng. Lịch trình phát triển 
đạo giáo từ thuở ban khai, sơ lược đời sống và chức nhiệm của Đức Phật, 
và các chi tiết về ba lần kết tập Tam Tạng là những điểm khác được đề 
cập đến trong Tạng Luật. Một cách gián tiếp, đầy là những tài liệu hữu 
ích về lịch sử thời thượng cổ, về các cổ tục ở Ấn, về kiến thức và trình 

2. Xem Mahãvamsa Translation, trang 19-50. 

3. Một ấp nằm vào bên trong đảo Tích Lan, độ 30 cây số cách Kandy. Ngôi chùa 
cất trong đá này đến nay vẫn còn là nơi hành hương của chư Phật Tử đến từ Tích Lan. 

4. Trong quyển Buđdhaghosuppatti, tiểu sử của Nhà Chú Giải chứ danh Buddhaghosa, 
có ghi nếu chất lại thành đống, Tam Tạng Kinh chép trên lá buôn sẽ to hơn sáu thớt voi. 




170 PHAN II - PHẠT PHAP 

độ thấm mỹ thời bấy giờ. Người đọc Tạng Luật không khỏi ngạc nhiên và 
thán phục tánh cách dân chủ trong phương pháp thành lập và tổ chức Tăng 
Đoàn, việc sử dụng tài sản, mức độ luân lý cao thượng của chư Tăng và khả 
năng xuất chúng của Đức Phật trong việc điều hành Tăng Đoàn. 

Ngài Zetland viết: 

“Và rất nhiều người lấy làm ngạc nhiên được biết rằng những nguyên tắc 
sơ đẳng trong quốc hội của chúng ta (Anh quốc) ngày nay đã có sẵn trong 
Tăng Đoàn Phật Giáo Ẩn Độ, từ hơn hai ngàn năm vê trước”.^ 

Tạng Luật ( Vinaya Piịaka ) gổm năm quyển: 

Vibhanga : 

1. Pãrãjika Pãli (Tội nặng) 

2. Pãcittiya Pãli (Tội nhẹ) 

Khandaka: 

3. Mahãvagga Păli (Đại phẩm) 

4. Cullavagga Pãli (Tiểu phẩm) 

5. Parivãra Pãli (Tập) 

Tạng Kinh (Sutta Pitaka) 

Tạng Kinh đại để gổm những bài Pháp có tánh cách khuyên dạy mà 
trong nhiều cơ hội khác nhau, Đức Phật giảng cho các bậc Xuất Gia và 

hàng Cư Sĩ. 

Một vài bài giảng của các vị đại đệ tử như các ngài Sãriputta (Xá Lợi 
Phất), Moggallãna (Mục Kiền Liên) và Ãnanda (A Nan Đà) cũng được 
ghép vào Tạng Kinh và cũng được tôn trọng như chính lời Đức Phật vì 
đã được Đức Phật chấp nhận. Phần lớn các bài Pháp này nhằm vào lợi 
ích của chư Tỳ Khưu và đề cập đến đời sống Thánh Thiện của các bậc 
Xuất Gia. Nhiều bài khác liên quan đến tiến bộ vật chất và tinh thần, 
đạo đức của người Cư Sĩ. Kinh Sigãlovãda í6> chẳng hạn, dạy về bổn phận 
của người tại gia. Ngoài ra còn có những bài giảng lý thú dành cho trẻ 
em. 


5. Xem Legacy ofIndia, do G.T Garrat xuất bản, trang 10 và 11. 

6. Chú giải về quyển kinh này, bà Rhys Davids viết: “Hạnh phúc thay, các làng mạc 
và gia tộc nằm dài theo sông Hằng (Ganga), nơi mà dân chúng đã hấp thụ sâu xa tánh 
chất ôn hòa của tình huynh đệ và tinh thẩn công minh chánh trực cao quý, xuyên qua 
những ngôn từ mộc mạc và giản dị”. (Xem Dialogues of the Buddha, phần III, trang 
168). 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 171 


Tạng Kinh giống như một quyển sách ghi lại nhiều quy tắc để coi 
theo mà thực hành, vì đó là các bài Pháp do Đức Phật thuyết giảng ở 
nhiều trường hợp khác nhau cho nhiều người có căn cơ, trình độ, và 
hoàn cảnh khác nhau. Ở mỏi trường hợp, Đức Phật có một lối giảng để 
người thính Pháp có thể lãnh hội dễ dàng. Thoáng nghe qua hình như 
mầu thuẫn, nhưng phải nhận định đúng Phật Ngôn theo mỗi trường 
hợp riêng biệt mà Đức Phật dạy điều ấy. Tỷ như để trả lời một câu hỏi 
về cái “Ta”, có khi Đức Phật giữ im lặng, có khi Ngài giải thích dài. Nếu 
người vấn đạo chỉ vì tánh tò mò muốn biết thì Ngài làm thinh, không trả 
lời. Nhưng với người cố tâm tìm hiểu Chân Lý thì Ngài giảng dạy rành 
mạch và đầy đủ. 

Tạng Kỉnh ( Sutta Pitaka ) gồm năm bộ: 

1. Dĩgha Nikãỵa - Trường Bộ Kinh (tương đương với Bắc Tông: 
Trường A Hàm), những bài Pháp dài. 

2. Maịịhima Nikãya - Trung Bộ Kinh (tương đương với Bắc Tông: 
Trung A Hàm), những bài Pháp dài bậc trung. 

3. Samyutta Nikãỵa - Tương Ưng Bộ Kinh (tương đương với Bắc 
Tông: Tạp A Hàm), những cầu kinh tương tợ nhau. 

4. Anguttara Nikãỵa - Tăng Chi Bộ Kinh (tương đương với Bắc 
Tông: Tăng Nhứt A Hàm), những bài Pháp sắp xếp theo con số. 

5. Khuddaka Nikãỵa - Tiểu Bộ Kinh (tương đương với Bắc Tông: 
Tiểu A Hàm), những cầu kệ vắn tắt. 

Riêng bộ Khuddaka Nikãya - Tiểu Bộ Kinh chia làm 15 tập: 

1. Khuddakapãha - Tiểu Tụng (những bài ngắn). 

2. Dhammapada - Kinh Pháp Cú (con đường Chần Lý). 

3. udãna - Phật Tự Thuyết (Khúc ca hoan hỷ). 

4. Itivuttaka - Phật Thuyết Như Vầy. 

5. Sutta Nipãta - Kinh Tập. 

6. Vimãna Vatthu - Chuyện Thiên Cung. 

7. Peta Vattthu - chuyện Ngạ Quỷ. 

8.1 heragãthã - Trưởng Lão Tăng Kệ. 

9. Therĩgãthã - Trưởng Lão Ni Kệ. 

10. Ịãtaka - Bổn Sanh hay Túc Sanh Truyện (những câu chuyện tái 
sinh của Bồ Tát). 



1 72 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


11. Niddesa - Diễn Giải. 

12. Patisambhidãmagga - Phần Tích Đạo. 

13. Apadãna - Thánh Nhân Ký Sự. 

14. Buddhavamsa - Phật Sử. 

15. Cariỵã Pitaka - Hạnh Tạng. 

Tạng Vi Diệu Pháp (Tạng Luận, Abhidhamma Pitaka) 

Tạng Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) thâm diệu và quan trọng nhất trong 
toàn thể Giáo Pháp vì đầy là phần triết lý cao siêu, so với Tạng Kinh vốn 
giản dị hơn. Abhidhamma, Tạng Vi Diệu Pháp (Tạng Luận), là tinh hoa 
của Phật Giáo. 

Đối với một vài học giả, Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) không phải là 
Đức Phật giảng mà do các nhà Sư uyên bác khởi thảo về sau. Tuy nhiên, 
đúng theo truyền thống thì chính Đức Phật đã dạy phần chánh yếu của 
Tạng này. Những đoạn gọi là Mãtikã hay Mẫu đề của Abhiđhamma, như 
Thiện Pháp ( Kusalã Dhammã ), Bất Thiện Pháp (Akusalã Dhammã ), và 
Vô Ký Pháp (Abỵãkata Dhammã ), v.v... được nói đến trong sáu tập của 
Vi Diệu Pháp (Tạng Luận, AbhidhammaỴ 7) đều do chính Đức Phật dạy. 
Ngài Sãriputta (Xá Lợi Phật) được danh dự lãnh trọng trách giảng rộng 
và giải thích sâu vào chi tiết. 

Dầu tác giả, hay các vị tác giả là ai, chắc chắn Vi Diệu Pháp (Tạng 
Luận, Abhidhamma ) là công trình sáng tác của một bộ óc Trí Tuệ kỳ tài 
chỉ có thể so sánh với một vị Phật. Và điểm này càng nổi bật một cách 

• • / o • 

hiển nhiên trong tập Patthãna Pakarana, vừa phức tạp vừa tế nhị, diễn 
tả mối tương quan của luật Nhân Quả với đầy đủ chi tiết. 

Đối với bậc Thiện Trí Thức muốn tìm Chân Lý, Vi Diệu Pháp (Tạng 
Luận, Abhidhamma ) là quyển kinh chỉ đạo khẩn yếu, vừa là một tập 
khải luận vô giá. Ở đây có đủ thức ăn tinh thần cho các học giả muốn 
mở mang Trí Tuệ và đời sống lý tưởng của người Phật Tử. Vi Diệu Pháp 
(Tạng Luận) không phải loại sách để đọc thoáng qua cầu vui hay giải trí. 

Khoa tâm lý học hiện đại, còn hạn định, vẫn nằm trong phạm vi của 
Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) khi đề cập đến tâm, tư tưởng, tiến trình tư 
tưởng, các trạng thái Tâm. Nhưng Vi Diệu Pháp không chấp nhận có 


7. Trừ tập Kathãvatthu (những điểm tranh luận), tác giả của tập này là Đức 
Moggaliputta Tissa dưới thời vua Asoka (A-Dục). Chính Ngài Tissa chủ tọa cuộc 
kết tập Tam Tạng lần thứ ba. 




CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 173 


một linh hổn, hiểu như một thực thể trường tồn bất biến. Như vậy, Vi 
Diệu Pháp dạy một thứ tâm lý học trong đó không có linh hồn. 

Nếu đọc Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) như một quyển sách tâm lý 
học hiện đại thì ắt phải thất vọng, vì ở đầy không có ý định giải quyết tất cả 
những vấn đề mà tâm lý học hiện đại phải đối phó. 

Tâm (hay Tầm Vương, Citta ) được định nghĩa rõ ràng. Tư tưởng 
được phần tách và sắp xếp đại để thành từng loại về phương diện luân 
lý. Tất cả những trạng thái Tâm, hay Sở Hữu (Tâm Sở, Cđasika), đều 
được lược kê cẩn thận. Thành phần cấu hợp của mỗi loại tâm được kể ra 

• • • • X. • • 

từng chi tiết. Tư tưởng phát sanh thê nào cũng được mô tả tỉ mỉ. Riêng 
những chập tư tưởng (Sát-na Tâm) bhavanga vàjavana, chỉ được đề cập 
đến và giải thích trong Vi Diệu Pháp (Tạng Luận), thật là đặc biệt hữu 
ích cho ai muốn khảo cứu về tâm lý học. Những vấn đề không liên quan 
đến Giải Thoát đều được gác hẳn qua một bên. 

Sắc, tức phần vật chất, cũng được đề cập đến, nhưng không phải như 
các nhà vật lý học hay các y sĩ mô tả. Đơn vị căn bản của vật chất, những 
đặc tánh, nguồn gốc của vật chất, tương quan giữa vật chất và tâm, Sắc 
và Danh, đều được giải thích. Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) không nhằm 
tạo lập một hệ thống tư tưởng về tâm và vật chất mà chỉ quan sát hai 
thành phần cấu tạo cái được gọi là chúng sanh để giúp hiểu biết sự vật 
theo đúng thực tướng. Dựa trên căn bản ấy, một triết lý đã được xây 
dựng và dựa trên triết lý này một hệ thống luân lý được phát triển nhằm 
đưa đến mục tiêu tối hậu. 

Bà Rhys Davids viết: 

“Vi Diệu Pháp (Tạng Luận) đề cập đến: l) cái gì ở bên trong ta, 2) 
cái gì ở chung quanh ta, và 3) cái gì ta khao khát thành đạt”. 

Tạng Kinh chứa đựng những lời dạy thông thường ( vohãra desanấ), 
còn Vi Diệu Pháp (Tạng Luận, Abhidhamma ) gổm Giáo Lý Cùng Tột 
(paramattha desanã). 

Hầu hết các học giả Phật Giáo đều xác nhận rằng muốn thông hiểu 
Giáo Huấn của Đức Phật, phải có kiến thức về Vi Diệu Pháp (Tạng 
Luận) vì đó là chìa khóa để mở cửa vào thực tế. 

Tạng Vi Diệu Pháp (Tạng Luận, Abhidhamma ) gổm bảy bộ: 

1. Dhammasanghanĩ - Pháp Tụ (phân loại các Pháp). 

2. Vibhanga - Phân Tích (những tiết mục). 



174 PHAN II - PHẠT PHAP 

3. Dhãtukathã - Nguyên Chất Ngữ (Giới Thuyết, luận giải về các 
nguyên tố hay Giới). 

4. Puggala Pannatti - Nhân Chế Định (Nhân Thi Thuyết, chỉ danh 
những cá tính). 

5. Kathãvathu - Ngữ Tông (Thuyết Sự, những điểm tranh luận). 

6. Yamaha - Song Đối (quyển sách về những cặp đôi). 

7. Paịthãna - Vị Trí (quyển sách đề cập đến Nhân Quả tương quan). 

Phật Giáo Có Phải Là Một Triết Học Không? 

Được tôn trí trọn vẹn trong Tam Tạng Kinh, Giáo Pháp cao siêu 
đề cập đến những Chần Lý và những sự kiện mà mọi người đều có thể 
trắc nghiệm và kiểm chứng xuyên qua kinh nghiệm bản thân, Phật Giáo 
không hề liên quan đến những lý thuyết suông hay những không luận 
có thể được chấp nhận ngày hôm nay là Chân Lý thâm diệu mà qua 
ngày sau thì bị loại bỏ như một lầm lẫn. Đức Phật không truyền dạy một 
lý thuyết triết học cách mạng, cũng không có ý định sáng tạo một nền 
khoa học vật lý mới. Bằng những lời lẽ rõ ràng, không thể lầm lẫn, Đức 
Phật giải thích những gì ở bên trong và những gì ở bên ngoài ta, có liên 
quan đến sự Giải Thoát, vượt ra khỏi mọi hình thức khổ đau của đời 
sống và Ngài vạch ra con đường. 

Đức Phật cũng không truyền dạy tất cả những điều mà Ngài biết. 
Ngày kia, trong cụm rừng nọ, Đức Phật bốc lên một nắm lá và dạy: 

“Này các Tỳ Khưu, những điều mà Như Lai dạy các con có thể sánh với 
nắm lá này, còn những điều mà Như Lai không dạy cũng như tất cả lá trong 
rừng.” { * ) 

Đức Phật chỉ dạy những điều mà Ngài xét là cần thiết để gội rửa, 
Thanh lọc Tâm, và không bao giờ bàn đến các vấn đề không liên quan 
đến nhiệm vụ cao cả của Ngài. Mặc dầu vậy, trên nhiều điểm, Ngài đã đi 
trước các học giả và các nhà khoa học hiện đại. 

Heraclitus (500 năm trước D.L.) tin rằng tất cả đều trôi chảy ( pante 
rhei ) và vũ trụ luôn luôn đang trở thành. Ông dạy rằng không có cái chi 
trường tồn, mọi vật đều đang trở thành cái gì khác. Chính ông đã thốt ra 
câu nói trứ danh: “Không thể bước hai lẩn lên cùng một chỗ trên dòng suối”. 
Pythagore (532 trước D.L.) dạy thuyết chuyển sinh linh hồn. Descartes 


8. Samyutta Nikaya, Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5, trang 437-438. Kindred SayingsI 
trang 370. 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 175 


(1596 -1650) chủ trương cần phải quan sát mọi hiện tượng trên nền 
tảng của sự hoài nghi hợp lý. Spinoza (1632-1677) vừa chấp nhận có 
thực thể trường tồn vừa lập luận rằng tất cả những hình thức tồn tại đều 
tạm bợ nhất thời. Theo triết gia này, muốn diệt trừ đau khổ phải tìm 
ra một nguồn kiến thức không đổi thay, không xê dịch, trước sau như 
một, trường tổn, vĩnh cửu. Berkeley (1685-1776) cho rằng cái được gọi 
nguyên tử chỉ là một giả định của siêu hình học. Hume (1711-1776) 
phân tách phần tầm linh của con người và kết luận rằng đó chỉ là những 
trạng thái tinh thần luôn luôn biến chuyển. Theo Hegel (1770-1831): 
“Toàn thể hiện tượng là sự đang trở thành”. Schopenhauer (1788-1860), 
trong quyển “Thế Gian Xem Như Ý chí và Tư Tưởng” diễn tả Chần Lý 
về sự đau khổ và nguồn gốc của nó theo lối Tây phương. Henri Bergson 
(1859-1941) chủ trương thuyết Vô Thường và nhấn mạnh giá trị của 
trực giác. William James (1842-1910) đề cập đến luổng tầm như một 
dòng nước và phủ nhận một linh hồn trường cửu. 

Trên 2.500 năm về trước, Đức Phật đã dạy những Chần Lý Vô 
Thường ( Anicca ), Khổ ( Dukkha ) và Vô Ngã (Anatta). 

Giáo Huấn mà Đức Phật truyền dạy, dầu có tánh cách luân lý hay 
triết lý, là để học hỏi, thực hành, và trên tất cả, là để Chứng Ngộ bằng 
Trí Tuệ trực giác “Giáo Pháp như chiếc bè đưa ta qua đại dương của cuộc 

A' ( 0 ) 

song 

Vậy, một cách chính xác, Phật Giáo không phải là một triết học vì 
Phật Giáo không phải chỉ là: “Sựyêu chuộng Trí Tuệ, lòng ham thích thúc 
đẩy đi tìm Trí Tuệ” iyVebsters Dictionary). Phật Giáo cũng không phải 
là “một lối giải thích căn cứ trên lý thuyết, cái không bao giờ củng được biết 
(như trong siêu hình học) hay cái được biết không rành mạch (như trong 
triết học, luân lý hay chính trị ) 1101 

Nếu hiểu triết học là “nghiên cứUj học hỏi, không phải chỉ một vài sự 
kiện riêng biệt mà đặc tính căn bản của thế gian trong đó ta đang sống và 
cuộc sống đáng cho ta sống trong thế gian này ”60 thì Phật Giáo có thể gần 
với triết học, nhưng Phật Giáo hàm súc hơn nhiều/ 12 ) 


9. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh; số 22. 

10. William Durrant, The Hỉstory ofPhilosophy, trang 2. 

11. Webb, Hỉstory of Phỉlosophy, trang 2. 

12. Một triết học hiểu như một hệ thống tri thức luận đem lại lời giải đáp đầy đủ 
cho câu hỏi: đời sống là gì? Phật Giáo không phải vậy. (Dr. Dahlke, Buddhism, tr. 25). 




1 76 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Triết học đại để quan tầm đến sự hiểu biết và không chú ý đến phần 
thực hành, trong khi đó Phật Giáo đặc biệt đặt trọng tâm trên phần thực 

• 1 o • • • • • o I 

hành và chứng Ngộ. 

Phật Giáo Có Phải Là Một Tôn Giáo Không? 

Giáo sư Rhys Davids viết: "Religion (Tôn giáo) là gì? Như người ta 
biết rõ, danh từ Religion (Tôn giáo) không có trong những sinh ngữ không 
liên quan đến tiếng Anh và căn nguyên của chữ này vãn còn bất định. Trong 
một đoạn, Cicero phân tách danh từ này làm hai phẩn, dãn xuất từ ‘‘ré’ và 
“lego” và định nghĩa Religion (Tôn giáo) là sự lặp lại nhiêu lần những câu 
kinh, câu chú. Một lối giải thích khác, dẫn suất từ "íre ” và “lego” chủ trương 
rằng ý nghĩa đâu tiên là liên kết, trói buộc, là sự hàn gắn, dính liên (chắc 
chắn đó là sự nối liền với Thân Linh). Lối giải thích thứ ba, dãn xuất từ 
“lex”, là sự ẩn náu trong luật pháp, là sự thận trọng đặt tâm linh vào khuôn 

khổ'S 13) 

Theo lối định nghĩa thông thường, một cách chính xác, Phật Giáo 
không phải là một Tôn giáo ( Religion ) bởi vì Phật Giáo không phải là 
"một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái”, trung thành với một Thần 
Linh siêu nhiên. 

Phật Giáo không đòi hỏi nơi tín đổ một đức tin mù quáng. Do đó 
một niềm tin tưởng suông không thể có chỏ đứng. Thay vào đó là lòng 
tín nhiệm căn cứ trên sự hiểu biết. 

Trước khi đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) người Phật Tử lắm lúc 
còn hoài nghi Đức Phật, hoặc Giáo Pháp hoặc Tăng Đoàn. Đến khi 
thành đạt Đạo Quả cao thượng ấy rồi thì mọi hình thức hoài nghi hoàn 
toàn chấm dức và hành giả mới thật sự bước theo chân Đức Phật/ 14 ) 

Niềm tin mà người Phật Tử đặt nơi Đức Phật cũng giống như niềm 
tin mà bệnh nhân đặt nơi một lương y trứ danh hay của trò đặt nơi thầy. 
Mặc dầu tìm nương tựa nơi Đức Phật và tôn trọng Ngài là vị hướng đạo 
Vô Thượng, là thầy dắt dẫn trên Con Đường Trong Sạch (Thanh Tịnh 
Đạo), người Phật Tử không quy phục mù quáng như kẻ nô lệ, không 
tin rằng chỉ quy y Tam Bảo hay chỉ có đức tin suông nơi Tam Bảo mà 
mình có thể trở nên trong sạch. Không ai, dầu là Đức Phật đi nữa, có đủ 


13. Dr. Dahlke, Buddhism, trang 1. 

14. Người Phật Tử thường (còn phàm nhân) vẫn bước theo chân Đức Phật, nhưng 
chưa thật sự Chứng Ngộ Giáo Pháp. 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 177 


quyền lực để gội rửa bợn nhơ của người khác. Nói một cách chính xác, 
không ai có thể rửa sạch, cũng không ai có thể làm hoen ố người khác. 
Đức Phật là vị Tôn Sư có thể giúp đỡ bằng cách vạch ra Con Đường, 
nhưng chính ta phải lãnh lấy nhiệm vụ gội rửa thân tâm của chúng ta. 

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: 

“Chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm cho ta 0 Nhiễm. 

Chỉ có ta tránh điều tội lõi, chỉ có ta gội rửa cho ta. 

Trong sạch hay 0 Nhiễm là tự nơi ta. 

Không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch”. 

(Câu 145) 

Người Phật Tử không làm nô lệ cho một quyển sách hay một cá 
nhân, cũng không hy sinh tự do tư tưởng của mình khi bước theo dấu 
chần của Đức Phật. Người Phật Tử hoàn toàn tự do thực hiện ý chí, mở 
mang kiến thức và phát triển Trí Tuệ cho đến ngày chính mình đắc Quả 
Phật, bởi vì khả năng trở thành Phật nằm bên trong tất cả mọi chúng 
sanh. 

Lẽ dĩ nhiên, người Phật Tử nhắc lại Phật Ngôn như những Chần 
Lý bất di dịch, nhưng chính Đức Phật dạy phải nên luôn luôn suy gẫm, 
không nên nhắm mắt tin càng. 

Sự Chứng Ngộ có thể có trong hiện tại không phải là tiêu chuẩn 
Chần Lý duy nhất trong Phật Giáo. Điểm then chốt là Chánh Kiến 
(sammã-ditthi) , sự hiểu biết thuần lý. Đức Phật khuyên dạy người đi 
tìm Chân Lý không nên chấp nhận điều gì chỉ vì một người đáng tin cậy 
đã nói như vậy mà phải suy luận kỹ càng và thận trọng xét đoán để biết 
rõ điều nào là đúng, điều nào sai. 

Ngày nọ, dần xứ Kesaputta, thường được gọi là người Kãlãma, bạch 
với Đức Phật rằng có nhiều vị Tu Sĩ và nhiều Bà La Môn đến đầy giảng 
đạo. Người nào cũng khuyên dụ dần chúng chỉ nên tin Giáo Lý của 
mình, không nên tin lời dạy của các vị Tu Sĩ khác. Rốt cùng, người dần 
không còn biết tin ai. 

"Đúng như vậy, này hỡi người Kãlãma, các con hoài nghi là phải, các 
con ngờ vực là phải. Trong trường hợp khả nghi thì sự ngờ vực phát sanh”. 

Đức Phật dạy như vậy và khuyên nhủ người Kãlãma như sau - và đây 
là những lời khuyên mà người theo chủ nghĩa duy lý hiện đại có thể áp 
dụng giống như các vị Đạo Sĩ hoài nghi thời xưa: 

“Hãy đến đây, người Kãlãmaỉ Không nên chấp nhận điều gỉ chỉ vì nghe 



1 78 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


nói lại (tỷ như nghĩ rằng ta đã nghe điều này từ lâu). Không nên chấp nhận 
điều gì chỉ vì tập tục cổ phong truyền lại như thế (tỷ như nghĩ rằng điêu này 
đã được truyền lại từ bao nhiêu thế hệ). Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì 
có lời đồn đãi như vậy (tỷ như tin lời người khác mà không suy xét). Không 
nên chấp nhận điểu gì chỉ vì điều ấy đã được ghi trong kinh sách. Không nên 
chấp nhận điểu gì chỉ vì mình đã ức đoán như vậy. Không nên chấp nhận 
điều gì chỉ vì mình suy diễn như vậy. Không nên chấp nhận điểu gì theo bề 
ngoài. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hợp với thành kiến của 
mình. Không nên chấp nhận điều gì chỉ vì điều ấy hình như có thể chấp nhận 
được (tỷ như nghĩ rằng điều này phải được chấp nhận). Không nên chấp 
nhận điều gì chỉ vì nghĩ rằng vị Tu Sĩ thốt ra điều này đã được ta kính trọng 
từ trước (và như vậy, lời nói phải được chấp nhận). ílSÌ 

Tuy nhiên, khi tự các con hiểu rõ rằng - những điểu này không hợp luân 
lý, những điểu này đáng được khiển trách, những điểu này bị các bậc Thiện 
Trí Thức cấm đoán, nếu thực hiện những điều này sẽ bị phá sản và phiền 
muộn - thì hẳn các con phải từ bỏ, không nên làm điều ấy. 

Khi tự các con hiểu rõ rằng - những điều này hợp luân lý, những điều này 
không đáng bị khiển trách, những điều này được các bậc Thiện Trí Thức tán 
dương, nếu thực hiện những điểu này sẽ được an vui hạnh phúc - thì hẳn các 
con phải hành động đúng như vậy”) xổ) 

Phật Ngôn này được dạy trên 2.500 trước đầy nhưng vẫn còn mãnh 
lực và hiệu năng cho đến thời đại văn minh của thê kỷ hai mươi. Đức 
Phật dạy các đệ tử nên tìm Chân Lý chớ không nên chỉ nghe qua là tin 
liền, dù người nói có nhiều uy tín đi nữa. 

Về sau, Kinh Ịnãnasãra-samuccaya lặp lại lời khuyên này với những 
lời lẽ khác và cho một ví dụ quen thuộc với đời sống hàng ngày: 

“Tãpãc chedấc ca nikasat svarnam iva panditaih 
Parikshhya blikshavo grahyam madvaco na tu gauravãt”. 

“Cũng như người thợ bạc sáng suốt thử vàng bằng cách đốt lên, cắt và cọ 


15. Phẩn giải thích nằm trong dấu ngoặc trên đây được trình bày hợp theo Bản Chú 
Giải và chú giải các Bản Chú Giải. Nguyên văn tiếng Pãli là: “Etha tumhe Kãlãmã, 
mã anusavena, mã paramparãya, mã itikirya, mã pitasampadãnena, mã takkahetu, mã 
nayahetu, mã ãkãraparivitakkena, mã ditthiniịịhãnakkhantiyã, mã bhabbarũpatãya, 
mã samano no garủ ti”. 

16. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, trang 189. Kindred Sayings, phần 
1, trang 171-172. 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 179 


xát trên hòn đá để thử vàng, cùng thế ấy, con chấp nhận những lời của Như 
Lai sau khi thận trọng xét đoán chớ không phải chỉ vì tôn kính Như Lai". 

Đức Phật khuyên dạy hàng tín đồ nên tìm Chân Lý chớ không nên 
chỉ nghe qua là tin liền, dầu người nói có nhiều uy tín đi nữa. 

Bầy giờ, đã chấp nhận rằng không có đức tin mù quáng trong Phật 
Giáo, vậy có hay không một hình thức tôn thờ hay lễ bái tượng Phật hay 
những Thần tượng tương tự? 

Người Phật Tử không cầu xin một ân huệ vật chất hay tinh thẩn 
nào khi đảnh lễ tượng Phật, mà chỉ bày tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ 
của mình đến lý tưởng siêu việt mà bức tượng tiêu biểu. Người Phật Tử 
quỳ trước tượng Phật, dâng bông và dâng hương, không phải dâng đến 
bức tượng bằng đá, bằng gỗ, hay bằng giấy, mà là đến Đức Phật mà bức 

tượng là tượng trưng Ngài. 

Dâng bông, quỳ lạy, là biểu hiện ra bên ngoài niềm tri ân vô hạn 
sầu kín trong lòng. Cùng lúc ấy người Phật Tử suy gẫm về hổng đức 
của Đức Thế Tôn và tánh cách Vô Thường của Vạn Pháp, xuyên qua 
những cánh hoa sớm nở tối tàn. Người Phật Tử hiểu biết tạo cho mình 
cảm tưởng đang tôn kính quỳ trước mặt Đức Phật và nhờ đó phát sanh 
nguổn cảm hứng thúc giục mình noi gương lành trong sạch của Ngài. 

Đề cập đến các pho tượng triết gia trứ danh, bá tước Kaiserling, viết: 
“Trên thế gian này tôi không biết còn cái gì vĩ đại hơn là chân dung của Đức 
Phật. Đây là sự thể cách hóa toàn hảo một giá trị tinh thẫn trong thế gian 
hữu hình". 

Người Phật Tử cũng đảnh lễ cây Bồ Đề, nhưng không phải để tỏ 
lòng tôn sùng thờ phượng cái cầy, mà xem đó là chỉ tượng trưng của sự 
Giác Ngộ. Dầu có nhiều nghi thức lễ bái trong các buổi lễ, người tín đồ 
Phật Giáo không tôn sùng Đức Phật như một Thần Linh. 

Tượng Phật, cây Bồ Đề và các hình thức lễ bái không phải tuyệt đối 
cần thiết, nhưng rất hữu ích, vì giúp người hành lẽ tập trung tư tưởng 
vào đối tượng trong sạch. Người trí thức thuần thục có thể khỏi phải 
nhờ đến những phương tiện ấy để gom tầm Quán Tưởng và hình dung 
Đức Phật. 

Người Phật Tử lễ bái Đức Phật để bày tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ của 
mình đối với Ngài, nhưng điều Đức Phật mong muốn không phải là 
người tín đổ phải phục tùng vâng lời, mà nghiêm chỉnh thực hành Giáo 
Huấn của Ngài. 



1 80 PHAN II - PHẠT PHAP 

Trước giờ Đại Níp-bàn (Niết Bàn) của Đức Phật, nhiều vị đệ tử đến 
đảnh lễ Ngài. Nhưng có một vị không đến, ở luôn trong tư thất, chuyên 
chú Hành Thiền. Khi câu chuyện được bạch lại Đức Phật, Ngài cho vời 
vị Tỳ I<hưu đến và hỏi lý do về sự vắng mặt này. Vị Tỳ Khưu bạch rằng: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn , con được biết rằng Đức Thế Tôn sẽ nhập diệt trong 
ba tháng nữa và con nghĩ rằng hình thức tôn sùng Ngài tốt đẹp nhất là đắc Quả 
Vô Sanh (A La Hán) trước ngày ấy”. 

Đức Phật ngợi khen thái độ cao quý của nhà Sư chân thành và cần 
mẫn như sau: 

"Lành thay! Lành thay! Ai thương Như Lai hãy cố gắng noi gương vị 
Tỳ Khưu này. Người tôn kính Như Lai nhất là người thực hành đúng Giáo 
Huấn của Như Lai nhất"} 1 "’ 

Trong một dịp khác Đức Phật dạy: 

"Người nào thấy Giáo Pháp (Dhamma) là thấy Như Lai"}' H) 

Một đặc điểm khác nên được ghi nhận trong nghi lễ tụng niệm Phật 
Giáo: Câu kinh không phải là lời thỉnh nguyện, cũng không phải là lời 
cầu xin chuyển đạt một nguyện vọng. Dầu ta có bỏ hết thì giờ để cầu 
xin cũng không được gì. Đức Phật không khi nào và không thể nào ban 
bố những ân huệ cho người cầu nguyện. Để được cứu rỗi người Phật 
Tử không nên cầu nguyện mà phải nhận lãnh trách nhiệm, cố gắng trau 
dồi Đức Hạnh, kiên trì tu tập để tự Thanh lọc và thành tựu Giải Thoát. 
Không nên lệ thuộc người khác mà phải nương nhờ nơi mình, tự mình 
cố gắng. Đức Phật dạy: 

"Tumhechi kiccam atappam akkhatar tathagata” 

"Các con phải cố gắng, các đăng Như Lai chỉ là những vị Tlĩầy". <19) 

Chẳng những cầu nguyện, van xin, là vô ích mà đó còn là thái độ nô 
lệ tinh thần. Thay vì đọc kinh cầu nguyện* 20 ), Đức Phật khuyên nên cố 


17. Xem Buddhist Legends, trang 249-250. 

18. Samyutta, Tương Ưng Bộ Kinh, tập 3, trang 129. 

19. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, câu 276. 

20. "Cầu nguyện là một hành động mà tôi chân thành thú nhận là tôi không có xu 
hướng theo”. Canon B.H. Streeter, trong quyên Modern Churchman, tháng 9 năm 
1924, trang 347. 

"Tôi không hiểu vì sao người ta vãn tiếp tục cẩu nguyện, ít ra người ta cũng phải biết 
chắc rằng có một lỗ tai đang nghe”. Rev. c. Beard, trong quyển Reíormation, trang 419. 

Sri Radhakrishnan (“Gautama The Buddha ”) viết: "Những lời vái van cẩu nguyện 
có tánh cách là một sự thônợ cảm riênợ tư, một sự mặc cả với Thẩn Linh. Đối tươnợ mà 

• • o o y • • • * o 





CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 181 


gắng Hành Thiền để ghép mình vào kỷ luật, tự kiểm soát, tự Thanh lọc 

rpẠ _ \ /n • / _ -X T_ A rr-ị • Ạ' _ rpA _1\ 1 • A' 4 1_A' _ 1 Á> 1 _ 2 í Ạ_ 1 X J_/ 

lâm, và Giác Ngộ. ihiển lập là liểu thuỗc bo cho cả tâm lẫn trí. 

Trong Phật Giáo không có Thần Linh vạn năng, bắt buộc tín đồ 
phải sợ hãi cúi đầu vâng lệnh. Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một 

I ơ • X 

oai lực Siêu Thế, quan niệm như chúng sanh toàn năng hay có năng lực 
vô cùng tận. Không có tánh cách thần khải, không có người truyền đạt 
tin tức và những lời sám của một Thần Linh từ đâu trên cao ban xuống 
đến cho con người. Do đó người Phật Tử không quỳ lụy phục tùng một 
oai lực siêu nhiên cầm quyền thưởng phạt và kiểm soát định mạng. Bởi 
vì không tin nơi Thiên khải Thẩn Linh. Phật Giáo không đòi hỏi độc 
quyền nắm Chần Lý và không bài xích bất cứ tôn giáo nào khác. “Tánh 
Thiên chấp là kẻ thù tệ hại nhất của tôn giáo". 

Với đức tánh rộng lượng khoan dung của Ngài, Đức Phật hằng 
khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất mãn, hay không vui lòng, 
nếu có ai nói xấu Ngài, Giáo Pháp của Ngài hay Tăng Đoàn mà Ngài 
sáng lập. Đức Phật dạy: 

"Nếu các con giận dữ, bất mãn, hay không vui lòng, chẳng những các con 
tự đặt mình vào chỗ hiểm nguy có thể mất cả nên tảng đạo đức tinh thẩn mà 
các con còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không". 

Quả thật là sáng suốt! Để trả lời những điều chỉ trích bất công, vô 
căn cứ, Đức Phật dạy: 

“Cũng như người kia ngửa mặt phun nước miếng lên trời. Nước 
miếng không hẳn làm dơ trời, mà chỉ rơi xuống người ấy". 

Phật Giáo không ban hành những tín điều buộc người tín đồ phải 
nhắm mắt tin theo, không có giáo điều buộc phải chấp nhận trước khi 
suy nghĩ, không có nghi thức dị đoan vô lý và lễ tiết bắt buộc phải thực 
hành, không có hiến tê và không có ép xác khổ hạnh để gội rửa tâm. 

Như vậy, một cách chính xác, không thể gọi Phật Giáo là một tôn 
giáo bởi vì đầy không phải là một hệ thống tín ngưỡng và lễ bái. Phật 
Giáo cũng không phải là hành động hay hình thức biểu hiện ra ngoài tỏ 
rằng con người chấp nhận sự hiện hữu của một hay nhiều Thần Linh có 
năng lực chi phối định mạng mình và mình có phận sự vâng lệnh, phục vụ 
và tôn sùng. 


nó tìm là những tham vọng trân tục đang thiêu đốt ý thức vê Bản Ngã. Đàng khác, Hành 
Thiển là tự mình sửa đổi lấy mình". 




1 82 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Karl Marx nói: “Tôn giáo là linh hồn của những điều kiện không có linh 
hồn, là trái tim của thế gian không có tim, là nha phiến của dân chúng”. 

Phật Giáo không phải là một tôn giáo như vậy, bởi vì những quốc gia 
Phật Giáo đã vươn mình trưởng thành từ trong tổ ấm Phật Giáo, và những 
tiến bộ văn hóa hiện đại của các quốc gia ấy phần lớn là do ảnh hưởng của 
Giáo Lý nhà Phật. 

Dầu sao, nếu hiểu rằng tôn giáo là Giáo Lý nhìn vào đời sống sầu 
hơn là lớp vỏ bên ngoài, Giáo Lý nhìn ngay vào bên trong đời sống, thay 
vì chỉ nhìn trên mặt, Giáo Lý cung hiến cho con người một thái độ sống 
phù hợp với “cái nhìn sâu xa ấy, Giáo Lý giúp cho những ai cố gắng, có thể 
đối phó mạnh mẽ với kiếp sinh tồn và trực diện cái chết một cách bình tĩnh 
và yên lành ( ' 21 ' ) ”, hay một hệ thống giúp Giải Thoát ra khỏi những hình 
thức đau khổ của đời sống, thì chắc chắn Phật Giáo là tôn giáo của các 
tôn giáo. 

Phật Giáo và Luân Lý 

Giáo Lý của Đức Phật có phần luân lý tuyệt hảo dành cho cả bậc 
Xuất Gia lẫn hàng Cư Sĩ. Tuy nhiên, Phật Giáo không phải chỉ là một hệ 
thống Giáo Huấn về luân lý thông thường. 

Giới ( Sĩla ), hay luân lý, chỉ là giai đoạn sơ khởi, là phương tiện nhằm 
đưa đến mục tiêu, chớ không phải chính nó là mục tiêu. Mặc dầu “Giới" 
là tuyệt đối cần thiết, nếp sống Đạo Hạnh riêng rẽ không thể dẫn đến 
Giải Thoát hay hoàn toàn trong sạch. Vượt lên khỏi Giới là Tuệ ( Pannã ). 

Nển tảng của Phật Giáo là Giới. Tuệ là đỉnh tối cao. Giới với Tuệ đối 
với hành giả như cặp cánh đối với loài chim. Với người, Tuệ như mắt, 
Giới như chân. Một trong những danh hiệu của Đức Phật là “Viịịãcarana 
Sampano” - Minh Hạnh Túc - người đầy đủ Tuệ và Đạo Hạnh. 

Trong Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế), nền tảng của Phật Giáo, ba Đê đầu 
tiên là phần triết lý, Đế cuối cùng là phần luân lý căn cứ trên triết lý ấy. 

Luân lý Phật Giáo không đặt nền tảng trên những lời dạy Thần khải 
khả nghi, do một Thần Linh truyền lại dưới hình thức sám truyền, cũng 
không phải là sáng tác khéo léo của một bộ óc kỹ xảo, mà là những quy 
tắc hợp lý và thực tiễn, căn cứ trên những sự kiện có thể kiểm chứng và 
trong kinh nghiệm cá nhân. Theo giáo sư Max Muller, quy tắc Phật Giáo 
là một trong những quy tắc toàn hảo nhất trên thê gian. 


21. Silacava. Xem Ceylon Daily News, sổ đặc biệt Vesak, tháng 4-1939. 




CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 183 


Giáo sư Rhys Davids nói: “Dầu là Phật Tử hay không Phật Tử, tôi 
nghiên cứu từng hệ thống tôn giáo lớn trên thế gian, và trong tất cả, tôi không 
tìm thấy trong tôn giáo nào có cái gì cao đẹp và toàn vẹn hơn Bát Thánh Đạo 
(Bát Chánh Đạo) của Đức Phật. Tôi chỉ còn có một việc làm là thu xếp nếp sống 
cho phù hợp với con đường ấy”. 

Theo Phật Giáo, có những hành động tốt và xấu, có những hành 
động không tốt cũng không xấu, và những hành động có khuynh hướng 
chấm dứt mọi hành động. Hành động tốt rất cần thiết để Giải Thoát, 
nhưng một khi thành tựu mục tiêu tối thượng rồi thì hành giả đã vượt 

o • • o o 

ra ngoài cái tốt và cái xấu. 

Đức Phật dạy: 

“Những Pháp Chân Chánh (dhamma), hay Thiện Pháp, con củng 
nên từ bỏ. Càng phải loại bỏ hơn nữa, những Pháp không chân chánh 
(adhamma), hay Bất Thiện Pháp”. <22> 

Hành động liên quan đến Tham ( Lobha ), Sần ( Dosa ) và Si ( Moha ) là 
Bất Thiện Pháp. Hành động liên quan đến không tham (i alobha ), không sần 
(adosa ) và Tuệ ( Paũũã ) là Thiện Pháp. 

Hành động của một vị Vô Sanh (A La Hán), người đã tận diệt mọi 
Ô Nhiễm, không còn liên quan đến luân lý, bởi vì Ngài đã vượt ra ngoài 
cái tốt và cái xấu. Như vậy không có nghĩa là Ngài thụ động. Một vị Vô 
Sanh (A La Hán) vẫn tích cực hoạt động. Nhưng hành động của Ngài 
hoàn toàn Vị Tha, hướng về sự trợ giúp kẻ khác đi trên con đường mà 
chính Ngài đã trải qua. Hành động ấy không có khả năng sáng tạo và 
khác với hành động của người thường, không gầy phản ứng, không tạo 
Nghiệp. Pãli ngữ gọi hành động như vậy là Kiriya (cơ năng, hay hành). 
Đã là vàng y thì không còn làm cho nó “y" hơn nữa. 

Những trạng thái Tâm (Tâm Sở) của bốn loại Tâm Siêu Thế: 
Sotãpatti (Dự Lưu, Tu Đà Hoàn), Sakadãgãmi (Nhất Lai, Tư Đà Hàm), 
Anãgãmi (Bất Lai, A Na Hàm) và Arahatta (Vô Sanh, A La Hán), mặc 
dầu là Thiện ( kusalã ) không có khuynh hướng tạo Nghiệp mới, trái lại, 
có chiều hướng chấm dứt dần dần dòng Nghiệp. Trong các loại Tầm 

p* Ạ nr| ạ'_Ạ' 4 a' m / rp_ Ạ /_^ ^ 1 > __ 4 _ 1 _ 4 4 ?_\ rp r rp Ạ / 

Siêu Ihẽ, yẽu to Trí iuệ (paũũã) là quan trọng hơn tãt cả, và Trí iuệ có 
chiểu hướng tiêu diệt Nghiệp Căn. Trong các loại tâm tại thế, Tư (Cố Ý, 
cetanã ) - có chiều hướng tạo Nghiệp - là quan trọng. 


22. Majjhima Nikãỵa, Trung Bộ Kinh, bài kinh số 22. 




1 84 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Vậy, theo Phật Giáo, tiêu chuẩn của luân lý là gì? 

Cầu giải đáp nằm trong lời Đức Phật dạy Rãhula (La Hầu La): 

“Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi Rãhula (La Hầu La), hãy nghĩ 
như vầy: Điêu này có hại cho ta hay cho kẻ khác hay điều này có hại cho kẻ 
khác và cho ta. Vậy, đó là một hành động xấu, sẽ đem lại sự đau khổ. Con 
phải hết sức cố gắng tránh làm điều ấy". 

“Nếu có điều nào con muốn làm, này hỡi Rãhula (La Hầu La), hãy nghĩ 
như vầy: Điều này không có hại cho ta, không có hại cho ai khác, hay điều 
này không có hại cho ai khác và cho ta. Vậy, đó là hành động tốt, sẽ đem lại 
hạnh phúc. Hành động ấy, con phải làm, và lặp đi lặp lại nhiều lãn’. (lì) 

Trong vấn đề luân lý người Phật Tử phải luôn luôn nghĩ đến mình 
và kẻ khác, luôn cả loài thú. 

Trong Kinh Từ Bi (Kanariya Mettã Sutta) Đức Phật dạy: 

“Cũng như người mẹ hiền hết lòng bảo bọc đứa con duy nhất của mình, 
dầu có phải hiểm nguy đến tánh mạng đi nữa, cùng thế ấy, ta hãy luyện Tâm 
Từ vô lượng vô biên, bao trùm tất cả chúng sanh". 

Kinh Pháp Cú ghi: 

“Tất cả đêu sợ hình phạt. Tất cả đều quý trọng đời sống. Hãy lấy bụng 
ta suy bụng người, không nên sát hại, củng không nên làm tổn thương”. iU) 

Muốn hiểu rõ nền luân lý đặc biệt cao thượng của người Phật Tử 
thuần thành, ta nên đọc cẩn thận các quyển kinh sau đây: Dhammapada, 
Sigãlovãda Sutta, Vyagghapaịịa Sutta, Mangala Sutta, Mettã Sutta, 
Parãbhava Sutta, Vasala Sutta, Dhammika Sutta, v.v... 

Về phương diện luân lý, đó là những lời dạy vô cùng cao đẹp, nhưng 
cũng chỉ là bước đầu, chớ không phải là mục tiêu của Phật Giáo. 

Theo một lối hiểu, Phật Giáo không phải là một triết lý. Theo một 
lối hiểu khác, Phật Giáo là triết lý của các triết lý. Theo một lối hiểu, 
Phật Giáo không phải là một tôn giáo. Theo một lối hiểu khác, Phật 
Giáo là tôn giáo của các tôn giáo. 

Phật Giáo Là Gì? 

Phật Giáo không phải là một con đường siêu hình, cũng không phải 
là một con đường nghi thức. 

Phật Giáo không phải là một chủ nghĩa hoài nghi, cũng không độc 
đoán. 


23. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, Rahulovada sutta, số 61. 

24. Dhammapada, Pháp Cú Kinh, câu 129. 




CHƯƠNG 15 - PHẬT GIÁO LÀ GÌ? 185 


Phật Giáo không chủ trương rằng đời sống là trường tổn vĩnh cửu, vô 
thủy vô chung, (thường kiến), cũng không chủ trương rằng sau kiếp sống 
này không còn gì nữa, chết là hết (đoạn kiến). 

Phật Giáo không dạy lối sống khổ hạnh, cũng không giáo truyền lối 

sống lợi dưỡng. 

Phật Giáo không bi quan, không lạc quan, nhưng thực tiễn. 

Phật Giáo không tuyệt đối tại thế, cũng không hoàn toàn Siêu Thế. 

Phật Giáo là con đường Giác Ngộ duy nhất. 

Danh từ Pãli ngữ gọi Phật Pháp là Dhamma. Đúng căn nguyên, 
Dhamma có nghĩa là nâng đỡ, hay giữ lại (nâng đỡ người hành động 
đúng theo quy tắc, hay giữ lại, không để cho người hành động đúng 
theo quy tắc phải rơi vào những trạng thái đau khổ). 

Dhamma, Giáo Pháp, là cái gì thật sự là vậy, là thực tướng, Dhamma 
là Giáo Lý của thực tế. Dhamma là phương tiện để Giải Thoát ra khỏi 
mọi hình thức khổ đau. Dhamma chính là sự Giải Thoát. 

Dầu chư Phật có ra đời hay không, Dhamma (Giáo Pháp) vẫn tồn tại 
vĩnh cửu. Dhamma (Giáo Pháp) luôn luôn bị che lấp trước cặp mắt Vô 
Minh của con người, cho đến lúc có một vị Phật ra đời, chứng Ngộ và 
truyền bá lại cho thê gian. 

"Dầu chư Phật có thị hiện trên thế gian hay không , này các Tỳ Khưu, 
có một sự kiện , một nguyên tắc nhất định , một định luật thiên nhiên, là tất 
cả các vật cấu tạo đều Vô Thường (Anicca), Khổ (Dukkha) và tất cả đều 
không có linh hồn trường cửu (Vô Ngã , Anattã). Như Lai đã chứng Ngộ và 
thấu triệt điều ấy. Như Lai quảng há , truyền dạy , tuyên hô > xác định, phân 
tách và chỉ dẫn rành mạch rằng tất cả các vật cấu tạo (hữu lậu) đểu Vồ 
Thường, Khổ và Vồ Nnga’. (ls> 

Trong bộ Majjhima Nikãya (Trung Bộ Kinh), Đức Phật dạy: 

"NhưLai chỉ dạy một điều: Đau khổ và sự chấm dứt mọi đau khổ”. il6> 

Đó là Giáo Lý của thực tế. 

Kinh udãna dạy: 

"Này hỡi Tỳ Khưu, củng như nước của đại dương hùng dũng chỉ có một 
vị là vị mặn của muối, Giáo Pháp chỉ có một vị là Giải Thoát (Vimutti)”} ln ì 

Đó là phương tiện Giải Thoát. 


25. Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, phẩn 1, trang 286. 

26. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, tập I, trang 140, số 22. 

27. Trang 67. 




186 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Giáo Pháp cao thượng không phải là cái gì ở ngoài ta, mà hoàn toàn 
tùy thuộc nơi ta và chỉ do ta Chứng Ngộ. Do đó Đức Phật dạy: 

"Attadĩpã viharatha attapatisãranã. Dhammadĩpã viharatha, 
dhammapaịisaranã, ríãnna patisaranã”. 

"Hãy ẩn náu nơi chính ta như một hải đảo, xem chính ta là chỗ nương 
tựa. Hãy ẩn náu nơi Giáo Pháp như một hải đảo, như chỗ nương tựa. Không 
nên tìm ẩn náu từ bên ngoài” 




28. Maha Parinibbana Sutta, Kinh Đại Níp-bàn (Niết Bàn); Trường Bộ Kinh; Kinh 
16. 





CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 187 


CHƯƠNG 16 

VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 

• • 

“Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền 
há đấy đủ là để tự Chứng Ngộ, cho Qụả tức thì, khuyến 
khích suy gẫm tìm tòij dãn đến nơi (Níp-bàn / Niết Bàn), 
đễ bậc Thiện Trí am hiểu, mỗi người cho riêng mình”. 

— Trung Bộ Kinh 

Nền Tảng Của Phật Giáo 

Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế) mà chính Đức Phật đã khám phá và 
truyền dạy thế gian là đặc điểm chánh yếu mà cũng là nền tảng vững 
chắc của Phật Giáo. 

Bốn Chần Lý Thầm Diệu ấy là Khổ (lý do tồn tại của Phật Giáo), nguồn 
gốc của sự khổ (Ái), chấm dứt sự khổ (Níp-bàn / Niết Bàn, mục tiêu cứu 
cánh của Phật Giáo), và con đường “TrungĐạo”. 

Ba Chần Lý đầu tiên là phần triết lý của Phật Giáo. Chân Lý thứ tư là 
phần luân lý căn cứ trên triết lý ấy. Tất cả bốn, gổm trọn vẹn Giáo Lý của 
Đức Phật, đều tùy thuộc nơi cơ thể vật chất này. Đầy là những sự kiện 
hoàn toàn dính liền với con người và những chúng sanh khác, những sự 
kiện hiển nhiên, không còn tranh luận gì nữa. 

Dầu chư Phật có thị hiện trên thê gian cùng không, các Chân Lý 
ấy vẫn tổn tại mãi mãi. Các Ngài chỉ phát lộ cho thê gian. 

Phật Giáo nằm vững trên nền tảng đau khổ. Mặc dầu nhấn mạnh 
vào sự hiện hữu của đau khổ, Phật Giáo không phải là một Giáo Lý bi 
quan. Phật Giáo không hoàn toàn bi quan, cũng không hoàn toàn lạc 
quan, mà chỉ thực tiễn. Người ta sẽ có lý do để chủ trương rằng Phật 
Giáo là bi quan nếu Giáo Lý này chỉ đề cập dông dài đến trạng thái 
đau khổ mà không vạch ra con đường để thoát khổ và tiến đạt hạnh 
phúc trường cửu. Đức Phật đã nhận ra tính cách phổ thông của sự 
khổ và kê liệt một phương thuốc trị liệu cho chứng bệnh chung của 



188 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


nhân loại. Theo Đức Phật Níp-bàn (Niết Bàn), sự chấm dứt đau khổ, 
là hạnh phúc cao thượng nhất mà con người có thể quan niệm. 

Trong quyển bách khoa tự điển “Encyclopaedia Britannica’\ tác giả 
viết: 

“Chủ nghĩa bi quan yếm thế bày tỏ thái độ tuyệt vọng đối với đời sống, 
một ý niệm tổng quát và mơ hồ rằng đời sống dãy đầy đau khổ và tội lỗi. 
Trong thực tẽ, Giáo Lý nguyên thủy của Đức Phật củng lạc quan như bất 
luận chủ nghĩa lạc quan nào khác ở phương Tây. chủ trương rằng Phật 
Giáo là “bi quan”, là chỉ áp dụng suông vào Phật Giáo, nguyên tắc đặc cách 
của người phương Tây theo đó, không thể có hạnh phúc nếu không có Tự 
Ngã. Người Phật Tử Chân chánh nhìn tương lai với lòng nhiệt thành hướng 
vê hạnh phúc trường cửu". 

Hạnh Phúc 

Đức Phật không bao giờ khuyên nhủ hàng Thiện Tín nên đem hết 
tâm trí và thì giờ để than van sầu muộn về những bất hạnh của kiếp sinh 
tồn. Hành động như vậy chỉ làm cho cuộc sống càng thêm đau khổ. 

Tâm Hỷ ( Pĩti ) là một trong những yếu tố chánh yếu, hay điều kiện 
phải có trước tiên, để thành tựu Giác Ngộ. Theo ý của nhiều văn hào vô 
tư, không thiên vị, người Phật Tử được xem là hạnh phúc nhất trên thê 
gian. Người Phật Tử không có mặc cảm tự ti rằng mình là kẻ có tội, đáng 
được thương hại. Chư vị Hội viên của Tăng Đoàn Thánh Thiện, những 
người đã khép nép sống của mình vào khuôn khổ đạo đức đầy đủ nhất 
và Phẩm Hạnh cao siêu nhất. “Aho sukham, aho sukham", “Quả thật hạnh 
phúc! Quả thật hạnh phúc!”, “Chúng ta sẽ sống trong Hỷ Lạc". Là những 
lời thường được người bước theo dấu chân Đức Phật lặp đi và nhắc lại. 

Ngày nọ có một vị Thiên đến hầu Phật và hỏi: 

“Những người thường lai vãng chốn rừng sâu. 

Những bậc Thánh Nhân, có đời sống Đạo Hạnh, 

Mỗi ngày chỉ ăn một lần. 

Tại sao các vị ấy trông có vẻ tự tại? 

Xin Ngài dạy cho”. 

Đức Phật đáp: 

“Những vị ấy không than van sầu muộn những chuyện đã qua, 

Không nóng nảy khao khát những gì chưa đến, 

Mà chỉ tập trung tâm trí vào hiện tại. 

Do đó các vị ấy tự tại". 




CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 189 


Chư Tỳ Khưu sống an vui trong hiện tại trường cửu, không ầu sầu 
hối tiếc quá khứ mà cũng không lo ầu cho tương lai. 

Định Luật Nhân Quả và Hạnh Phúc 

Trong bộ Samyutta Nikãỵa (Tương Ưng Bộ Kinh) có lối diễn tả 
hứng thú pháp Paịicca Samuppãda (Liên Quan Tương Sinh / Thập Nhị 
Nhân Duyên) bằng hạnh phúc như sau: 

“Đau khổ dãn đến Tín (Saddhã); Tín dãn đến Vui Thích (Hoan Hỷ, 
Pãmoịịa); Vui Thích dãn đến Hỷ (Hỷ Lạc, Pĩti); Hỷ dãn đến Tịch Tịnh 
(Khinh An, Passaddhi); Tịch Tịnh (Khinh An) dãn đến An Lạc (Hạnh 
Phúc, Sukha); An Lạc dãn đến Định (Samãdhi ); Định dãn đến Tri 
và Kiến chân tướng của sự vật (Yathãbhủta-nãnadassana); Tri Kiến 
chân tướng của sự vật dãn đến khước từ, chán Nản (Nibbidã). chán 
Nản dẫn đến Không Luyến Ái (Virãga); Không Luyến Ái dãn đến Giải 
Thoát (Vimutti); Giải Thoát dãn đến dập tắt mọi Ái (Taụhakkhaya), 
tức ỉà Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán)”. ( ' ) 

Đoạn kinh quan trọng này giải thích tại sao đau khổ có thể dẫn đến 
hạnh phúc và cuối cùng đến các Thánh Đạo và Thánh Quả. 

Đức Khoan Hồng Trong Phật Giáo 

Không cần phải có đức tin mù quáng để thấu hiểu Tứ Thánh Đê (Tứ 
Diệu Đế). Người phàm tục có thể kinh nghiệm hai Chần Lý đầu tiên - 
Chần Lý tại Hiệp Thê ( Lokiya ). Còn hai Chần Lý sau - thuộc về Siêu 
Thế ( Lokuttara) - chỉ có bậc Thánh Nhân mới Chứng nghiệm. 

Giáo Huấn của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng vững chắc 
ấy những sự kiện mà ai ai cũng có thể trắc nghiệm và kinh nghiệm, chớ 
không phải xây dựng trên sự sợ sệt một cái gì mà chính ta không biết. 
Như vậy Phật Giáo thuần lý và rõ ràng thực tiễn. 

Trong toàn thể Giáo Pháp, không có điều nào không hợp với lý trí 
hay không thể thực hành. Đức Phật đã thực hành những điều Ngài dạy, 
và dạy những gì Ngài đã thực hành. Điểm quan trọng nhất được nhấn 
mạnh trong Giáo Lý là Pháp Hành, bởi vì tín ngưỡng suông không thể 
Thanh lọc thần Tâm con người. 

Kinh Pháp Cú dạy: 

“Người lão thông Pháp Học và đọc thuộc lòng kinh điển mà không 


1. Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, tập ii, trang 32. Kindred Sayings, phẩn ii, 
trang 27. 




1 90 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Hành theo lời dạy, con người dể duôi ấy cũng tựa như kẻ chăn bò. Có đếm 
bò, nhưng bò thì của người khác. Người ấy không hưởng được phước báu của 
bậc Sa Môn”, (câu 19) 

Một hệ thống thuần lý và thực tiễn không thể chứa đựng Giáo Lý bí 
truyền hay thần bí. 

Trong kinh Mahã Parinibbãna Sutta (Đại Níp-bàn / Niết Bàn) Đức 
Phật tuyên bố rõ ràng: 

"Như Lai đã truyền dạy chân Lý mà không có sự phân biệt nào giữa 
Giáo Lý bí truyền và Giáo Lý công truyền bởi vì, khi đề cập đến chân Lý, 
Như Lai không hê có bàn tay nắm lại của ông thầy còn muốn giữ lại điều gì”. 

Đức Phật dùng danh từ Anantaratn í2> và Abãhiram. Nếu Ngài có ý 
nghĩ: ‘'Bao nhiêu Giáo Lý này, Ta sẽ không dạy ai khác” ắt ta có thể liệt 
Ngài vào hàng các ông thầy dạy học với bàn tay nắm lại. Nếu Đức Phật 
có ý nghĩ: “Ta sẽ dạy những người này”, hay “Ta sẽ không dạy những người 
kia”, ắt Ngài đã tạo ra một nhóm người ở bên trong và một nhóm người 
khác ở bên ngoài. Đức Phật không phần biệt như vậy. 

Khi đề cập đến Giáo Lý bí truyền, trong bộ Anguttara Nikãya (Tăng 
Chi Bộ Kinh), Đức Phật dạy: 

“Này các đệ tử, có ba hạng còn giữ lại bí mật của mình, không cởi mở. Là 
ba hạng nào? Hàng phụ nữ không cởi mở, giữ kín bí mật. Tri Kiến thẫn bí 
đượcgiữkín, không cởi mở. Tà giáo được giữ kín, không cởi mở. Giáo Gháp 
và Giới Luật do một vị Phật toàn thiện cô nợ bố thì rực rỡ chói sánợ tronợ thế 

• mĩm • o • 00 

gian, chớ không giữ kín”. 

Quả thật Đức Phật không bày tỏ quan điểm riêng của mình về vài 
thắc mắc của nhân loại mà giữ im lặng một cách đặc biệt về những đề 

• o • o • • o 

tài tranh luận ấy, vì nó không thích nghi với sứ mạng cao cả của Ngài và 
không cần thiết cho sự Giải Thoát của chúng sanh. Trong trường hợp 
nọ, có một vị Tỳ Khưu tên Mãlunkyaputta đến hầu Phật và nóng nảy 
muốn Ngài giải thích tức khắc vài điểm thắc mắc, và nếu không được 
như vậy, thầy dọa sẽ hoàn tục, từ bỏ đời Tu Sĩ. Thầy bạch: 

“Bạch hóa Đức Thế Tôn, đến nay Đức Thế Tôn chưa hể giải rõ. Ngài 
đã gác qua một bên và đã loại bỏ những lý thuyết đê cập đến quan điểm: 
thế gian này có trường tồn vĩnh cửu không, thế gian này có giới hạn 
không, hay vô hạn định ; sự sống (năng lực sự sống, sinh lực, jĩva) có là 
một với cơ thể vật chất nấy không hay sinh lực và cơ thể vật chất là hai 


2. Xem chú thích Chương 14. 




CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 191 


cái khác nhau; sau khi chết Đức Như Lai sẽ còn tổn tại hay không còn; 
hay sẽ vừa còn vừa không còn tồn tại ; hoặc nữa sau khi chết Đức Như 
Lai sẽ không còn và không không còn.”^ 

Đức Phật khuyên thầy không nên lãng phí thì giờ và năng lực trong 
những học thuyết chỉ có hại cho tiến bộ đạo đức. 

"Cũng như người kia bị một mủi tên tẩm độc đâm sâu vào mình, và khi 
lương y muốn nhổ mũi tên ra để điều trị thì ông vội vã ngăn cản lại và nói: 
Tôi sẽ không để cho ai nhổ mũi tên này ra, trước khi biết rõ ràng và đây đủ 
chi tiết vê người bắn tôi, vẽ tánh chất của mũi tên, v.v... Người này sẽ chết 
trước khi biết được những điều ấy. Đây củng vậy, người nọ sẽ chết trước khi 
thắc mắc của mình được giải thích”. 

Giải quyết những vấn đề siêu hình ấy không dẫn đến nhàm chán, 
dứt bỏ dục vọng, Giác Ngộ, Níp-bàn (Niết Bàn). 

Một lần khác, khi có một vài đệ tử muốn tìm hiểu về những điểm 
này, Đức Phật thuật lại truyện ngụ ngôn con voi với người mù. 3 (4) 

Con voi được dẫn đến trước một nhóm người mù để những người 
này biết hình dáng con voi như thê nào. Mỗi người rờ nhằm một bộ 
phận của thần voi và có ý niệm khác nhau về hình dáng toàn thể, rồi 
bênh vực quan điểm của mình. Rốt cùng cuộc tranh luận trở nên sôi 
nổi. 

Bằng cách giữ im lặng, không bàn đến, Đức Phật gác qua một bên 
những khảo sát vô ích, chỉ nhằm thỏa mãn tánh tò mò, mà không dẫn 
đến Giải Thoát. 

Phật Giáo không chủ tâm cung cấp giải đáp cho tất cả mọi vấn đề 
luân lý và triết học của nhân loại. Phật Giáo cũng không đề cập đến 
những khảo sát và học thuyết không có chiểu hướng đem lại tiến bộ 
tinh thần đạo đức. Phật Giáo có một mục tiêu rõ ràng và thực tiễn - 

• • • • o 

chấm dứt đau khổ - luôn luôn nhắm vào mục tiêu ấy, và hoàn toàn gác 
bỏ qua một bên tất cả những gì không thích nghi. Tuy nhiên, mọi quan 
sát sầu sắc về bản chất thực sự của đời sống đều được khuyên khích. 

Cưỡng bách, ngược đãi, hay cuồng tính, không thể có một vai trò 
nào trong Phật Giáo. Xuyên qua đoạn đường 2.500 năm dài dẳng và ôn 
hòa, không một giọt máu bị đổ vì danh nghĩa của Đức Phật. Không có 
một ông vua hùng dũng nào đã tung kiếm hoặc múa gươm để truyền bá 


3. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, Cũla Mãlunkya, số 63. Xem Chương 22. 

4. Xem udana, vi, trang 4; Woodward, Some Sayings ofthe Buddha, trang 287-288. 




192 PHAN II - PHẠT PHAP 

Phật Pháp, và không có sự cảm hóa bằng võ lực hay bằng một phương 
tiện cưỡng bách nào khác. Tuy nhiên, Đức Phật là nhà truyền bá đầu 
tiên và vĩ đại nhất thê gian. Phật Giáo đã được hoằng khai rộng rãi, vẫn 
còn đang mở rộng trên khắp thế gian, và đang ôn hòa thầm nhập vào tất 
cả các quốc gia, chính vì giá trị cố hữu sẵn có và tánh cách tốt đẹp của 
Giáo Huấn, chớ tuyệt nhiên không phải nhờ sự hỗ trợ của chủ nghĩa đê 
quốc, chủ nghĩa quần phiệt, hoặc một phương tiện gián tiếp nào khác 
để đưa người ngoài vào đạo. 

Aldous Huxley viết: 

“Một mình trong các tôn giáo lớn trên thế giới, Phật Giáo đã vạch ra con 
đường của mình mà không có sự ngược đãi, áp hức, kiểm duyệt hay điều tra”. 

Lord Russell ghi nhận: 

“Trong tất cả các tôn giáo lớn của lịch sử, tôi chọn Phật Giáo, đặc biệt 
trong những hình thức nguyên thủy; bởi vì ở đây yếu tố ngược đãi là nhỏ bé 
nhất”. 

Dưới danh nghĩa của Đức Phật, không có nơi thiêng liêng thờ 
phượng nào đã bị máu của hàng phụ nữ vô tội làm hoen ố, không có tư 
tưởng gia Chần Chánh nào đã bị thiêu sống, và không có sự thiêu đốt 
tàn nhẫn những người khác đạo. 

Phật Giáo không dạy giáo điều bí ẩn và không nói đến phép lạ. Đức 
Phật chắc chắn có nhiều oai lực thần thông siêu phàm vì Ngài đã dày 
công trau dồi tâm linh, nhưng Đức Phật không dùng phép lạ. Như phép 
Yamaha Pãtihãriya (S) chẳng hạn, mà có nơi sai lầm gọi là “đôi phép lạ" là 
hiện tượng tầm linh mà chỉ có vị Phật mới có thê tạo nên. Trong trường 
hợp đặc biệt này, do oai lực thần thông, Đức Phật làm cho nước và lửa 
đồng thời phát sanh từ thân Ngài, xuyên qua các lỗ chân lông. 

Phật Giáo nhắm đến phần tri thức nhiều hơn phẩn tình cảm và chú 
trọng đến phẩm cách của hàng tín đổ hơn là sức mạnh vể số lượng. 

Ngày kia nhà triệu phú Ưpãli, một tín đổ của Nigantha Nãtaputta, 
đến gần Đức Phật và lấy làm thỏa thích được thính pháp nên quỳ xuống 
bày tỏ lòng mong muốn được Đức Phật cho phép bước theo dấu chần 
Ngài. Nhưng Đức Thê Tôn khuyên trưởng giả Upãli: 

“Này người Cư Sĩ, ông hãy nghĩ suy cặn kẽ. Một người lỗi lạc như ông 
nên suy tư cẩn thận trước khi làm điểu gì ”. 


5. Xem chú thích Chương 8. 





CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 193 


Nghe những lời bất ngờ ấy, trưởng giả Upali lại càng thỏa thích, và 
bạch: 

"Bạch hóa Đức Thế Tôn, nếu con đến một vị Đạo Sư nào khác và xin đi 
• / 0 0 0 

theo để tu học, các đệ tử của vị ấy kiệu con lên, rồi đi khắp đường phố hò reo, 
công bố rằng triệu phú gia này đã từ bỏ tôn giáo mình để đi theo Đạo Sư kia. 
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài thì trái lại, khuyên con hãy đi vê suy nghĩ lại. Con càng 
thêm thỏa thích với những lời khuyên dạy vàng ngọc ấy". 

Và ông lặp lại lời thỉnh cầu: 

‘‘Lần thứ nhì con xin được quy y Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo". 

Mặc dầu nhà triệu phú Upãli đã trở thành Phật Tử do sự hiểu biết và 
lòng tự nguyện, Đức Phật Bi Mẫn vô biên, và khoan hổng rộng lượng, 
khuyên ông cứ tiếp tục hộ trì vị Đạo Sư cũ. 

Kêu gọi tất cả những ai đi tìm Chân Lý không nên để thế lực bề 
ngoài ảnh hưởng, Đức Phật đi xa đến mức khuyên dạy các đệ tử không 
nên khấu đầu khuất phục một cách mù quáng trước oai quyển của bậc 
trưởng thượng mà phải suy tư xét đoán. 

Phật Giáo đượm nhuần tinh thần tự do tìm hiểu và hoàn toàn quảng 
đại khoan hổng. Đầy là một Giáo Huấn được truyền bá với tinh thần 
cởi mở và thiện cảm, một Giáo Huấn rọi sáng và sưởi ấm toàn thể vũ 
trụ bằng đuốc tuệ và Từ Bi, và bao trùm trong ánh hào quang rực rỡ của 
mình tất cả chúng sanh đang lặn hụp chiến đấu trong đại dương của 
vòng sanh tử triển miên. 

Lòng Bi Mẫn và đức khoan hồng của Đức Phật quả thật vô biên. 
Ngài không dùng oai quyền của mình để ban hành những điều răn cấm. 
Thay vì dùng thời mệnh lệnh cách, sai bảo: - “Ngươi phải làm thế này 
không được làm thế kia”, Ngài khuyên dạy: - “Điều này con nên làm, điều 
kia con không nên làm". 

Những Giới Luật thông thường của Phật Tử không phải là những 
điều răn, những mệnh lệnh mà là kỷ cương ( Sikhãpada ) do chính người 
Phật Tử tự nguyện khép mình vào. 

Lượng khoan hồng và lòng Từ Bi của Đức Phật bao gồm tất cả nam 
nữ, và tất cả chúng sanh. 

Phật Giáo và Đẳng cấp Xã Hội 

Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã cố gắng loại bỏ 
chế độ mua tôi bán nô lệ, đã xây dựng một nền luân lý cao thượng và 
ý niệm về tình huynh đệ giữa loài người, và bằng những danh từ mạnh 



1 94 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


mẽ, Ngài lên án hệ thống đẳng cấp, có tánh cách xúc phạm đến phẩm 
giá con người, lúc bấy giờ đã ăn sâu trong xã hội Ấn Độ. Ngài tuyên bố: 

"Là cùng đinh, không phải do sanh trưởng. 

Là Bà La Môn, không phải do sanh trưởng. 

Do hành động, người nẩy là cùng đinh 

Do hành động, người kia ỉà Bà La Mốn”. t6> 

Kinh Vãsettha Sutta 6 (7) 8 thuật lại cầu chuyện hai người thanh niên Bà 

• • • / • o 

La Môn bàn cãi nhau về vấn đề cái gì làm cho con người thuộc về thành 
phẩn Bà La Môn. Một người chủ trương là sự sanh trưởng. Người kia 
thì cho rằng chính Phẩm Hạnh cá nhân làm cho con người được liệt vào 
đẳng cấp ưu tú ấy. Và không người nào thuyết phục được người kia. Nên 
cả hai đồng ý đem câu chuyện đến nhờ Đức Phật phần xử. 

Rồi hai người bạn đến cầu Đức Phật và trình bày sự việc lên Ngài. 

Trước tiên, Đức Phật nhắc nhở hai người rằng các loài cây cối, côn 
trùng, loài thú có bốn chân, rắn rít, cá tôm, chim chóc, đều có hình thể 
riêng biệt và có thể phân biệt với nhau, còn trường hợp con người thì 
khác, không có biệt mạo riêng từng loại. Rổi Ngài giải thích làm thế nào 
con người có thể phần biệt với nhau bằng việc làm hằng ngày. Để kết 
luận, Đức Phật chú giải: 

"Sự sanh trưởng không làm cho con người được liệt vào giai cấp Bà La 
Môn hay bị loại ra khỏi giai cấp này. 

Nếp sống hằng ngày tạo nên người nông dân, thương gia hay nô bộc. 

Nếp sống hằng ngày tạo ra hạng trộm cắp, binh sĩ, Tu Sĩ, hay vua chúa". 

Một cuộc đối thoại có liên quan đến vấn đề đẳng cấp cũng được ghi 
chép trong kinh Madhurã Sutta^ s \ Vua Madhurã thuật lại cầu chuyện 
sau đây với Đại Đức Kaccãna: 

"Kính bạch Đại Đức, những vị Bà La Môn nói như thế này: Trong bốn 
đẳng cấp mà con người được phân hạng, Bà La Môn là cao cả hơn hết. Các 
đẳng cấp khác đều thấp kém hơn. chư vị Bà La Môn được xem là trong 
sạch. Những người khác thì không. Những vị Bà La Môn là con chánh thức 
của Thần Brahmã (Phạm Thiên), được sanh ra từ trong miệng Ngài, được 
đặc cách tạo nên, và sẽ là thừa kế của Ngài. Kính bạch Đại đức. người nghĩ 
như thế nào?" 


6. Sutta Nipãta - Vasaỉa Sutta. Xem Phụ bản 3. 

7. Cùng bộ kinh Sutta Nipãta, trang 115. 

8. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh; tập II; trang 83-90. 




CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 195 


Đại Đức Kaccãna giải đáp rằng đó là một lối quả quyết vô căn cứ, 
và Ngài chỉ dẫn rằng một người giàu có sang trọng có thể thuê mướn 
một người khác để làm gia đinh cho mình. Người xấu xa tội lỏi, dầu ở 
đẳng cấp nào, cũng phải Tái Sanh vào cảnh khổ, còn người hiền lương 
đạo đức thì vào nhàn cảnh. Người đã gầy tội ác, bất luận thuộc về đẳng 
cấp nào, cũng phải chịu hình phạt, và Ngài nhấn mạnh rằng khi Xuất 
Gia nhập chúng thì mọi người đều được kính nể tôn trọng bằng nhau, 
không có bất luận sự phân biệt nào. Theo Phật Giáo, đẳng cấp hay chủng 
tộc không gây trở ngại cho việc trở thành một Phật Tử hay được chấp 
nhận vào Tăng Đoàn, tập đoàn những bậc Thánh Nhân cao thượng. Ngư 
phủ, người hốt rác, gái giang hồ, cùng với các chiến sĩ và Bà La Môn, đều 
được chấp nhận vào Tăng Đoàn, được hưởng đổng đều cấp bậc và địa vị. 

Đức Upãli, trước kia là thợ cạo, giữa đám đông các vị khác, được 
chọn làm đại đệ tử chuyên về những vấn đề có liên quan đến Giới Luật. 
Đức Sunĩta, được các vua chúa và hàng quý tộc trong nước tôn kính như 
bậc Vô Sanh (A La Hán), chỉ là người hốt rác. Triết gia Sãti là con một 
ngư ông. Cô gái giang hổ Ambapãli được chấp thuận vào Tăng Đoàn và 
đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). Rajumãlã, được Đức Phật cảm hóa lúc 
nàng sắp sửa quyên sinh mạng sống, là một cô gái nông nô. Punnã cũng 
thuộc giai cấp nông nô, được Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu an cư 
mùa mưa (nhập Hạ), trong lúc Ngài từ chối Trưởng giả Anãthapindika 
(Cấp Cô Độc), chủ của nàng. Subhã là con gái của người thợ rèn. Cãpã 
là con gái của một người đuổi nai cho thợ săn. Những trường hợp tương 
tợ, còn nhiều trong kinh điển, chứng tỏ rằng cánh cửa của Phật Giáo 
rộng mở cho tất cả mọi người, không có bất luận sự phần biệt nào. 

Đức Phật tạo cơ hội đồng đều cho tất cả và nâng cao quy chê con 
người, hơn là hạ thấp. Phật Giáo có sữa cho trẻ sơ sinh, mà cũng có thức 
ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người trưởng thành khỏe mạnh. Phật Giáo 
kêu gọi đồng đều, người giàu cũng như kẻ nghèo. 

Phật Giáo và Hàng Phụ Nữ 

Cũng chính Phật Giáo đã nâng cao quy chế của hàng phụ nữ và dắt 
dẫn nữ giới thực hiện địa vị quan trọng của mình trong xã hội. Trước 
thời Đức Phật, người đàn bà Ấn Độ không được trọng đãi. 

Một văn hào Ân, Hemacandra, khinh rẻ và xem nữ giới như những 
‘ngọn đuốc soi sáng con đường dãn xuống địa ngục" - Naraka mãrgadvãrasỵa 
dĩpika. 



1 96 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Đức Phật không coi rẻ phẩm giá mà chí ghi nhận bẩm chất yếu đuối của 
người phụ nữ. Ngài nhìn nhận có thiên tánh trong cả hai giới, nam và nữ, 
và trong Giáo Huấn Ngài đặt mỏi giới vào đúng vị trí của nó. Nam hay nữ 
không phải là một trở ngại trong việc Thanh lọc thân Tâm hay trong công 
trình phục vụ độ tha. 

Đôi khi, để chỉ người đàn bà, Pãli ngữ có danh từ “mãtugãma” nghĩa 
là “người mẹ” hay “xã hội những bà mẹ”. Là mẹ, người phụ nữ được hưởng 
danh dự xứng đáng trong Phật Giáo. Bà mẹ được xem là cây thang thích 
nghi để con cái nương theo đó mà lên tận những cõi Thiên. Vợ hiền là 
người bạn cao quý của chồng ( paramã sakhã). 

Mặc dầu thoạt tiên Ngài từ chối, không chấp nhận nữ giới vào Tăng 
Đoàn, nhưng về sau, do lời thỉnh cầu tha thiết của Đức Ãnanda và của 
bà Mahã Pajãpatĩ, kê mẫu Ngài, Đức Phật cho phép thành lập Tăng 
Đoàn Tỳ Khưu Ni (nữ Tu Sĩ). Như vậy, Đức Phật là người đầu tiên sáng 
lập một đoàn thể phụ nữ có Giới Luật và kỷ cương đầy đủ. 

Cũng như hai vị Vô Sanh (A La Hán) Sãriputta (Xá Lợi Phất) và 
Moggallãna (Mục Kiền Liên) là đại đệ tử cai quản Tăng Đoàn Tỳ Khưu, 
Tăng Đoàn độc thân có tánh cách dân chủ xưa nhất trong lịch sử, hai vị 
Vô Sanh (A La Hán) Khemã và Uppalavannã là đại đệ tử bên phái nữ, 
cai quản Tăng Đoàn Tỳ Khưu Ni. Nhiều vị đệ tử khác cũng được Đức 
Phật liệt vào hàng lỗi lạc và nhiệt thành nhất. Trong những người dòng 
Vajji cũng vậy, tánh cách tự do của người phụ nữ được xem là một trong 
những nguyên do đưa dân tộc này đến trạng thái phồn thịnh. Trước 
thời Đức Phật, người phụ nữ không được hưởng tự do đầy đủ và không 
được có cơ hội để phát triển khả năng tinh thần và bẩm tánh đạo đức 
của mình. Ở Ân Độ, vào thời xưa cũng như còn ở nhiều nơi ngày nay, 
sanh con gái là thêm một trở ngại, một bất hạnh trong gia đình. 

Hôm nọ, trong lúc Đức Phật đang nói chuyện với vua Kosala thì có 
tên lính hầu vào báo tin Hoàng Hậu hạ sanh công chúa. Được tin, vua 
tỏ vẻ không bằng lòng. Thấy vậy Đức Phật khuyên: 

“Một bé gái, tâu Đại vương, có khi là đứa con quý, còn hơn con trai”. 

Đối với người phụ nữ bị ngược đãi đủ điều trước thời Đức Thê Tôn, 
sự thành lập Tăng Đoàn Tỳ I<hưu Ni chắc chắn là một phước lành. 
Trong Tăng Đoàn này, các bà Hoàng Hậu, công chúa, các tiểu thơ trong 
hàng quý tộc, các mệnh phụ phu nhân, những bà mẹ khổ đau, những 
người phụ nữ thần cô, chí đến hạng gái giang hồ, bất luận ở đẳng cấp 
nào trong xã hội, đều tụ hợp nhau lại, ôn hòa và vui vẻ, cùng nhau đồng 



CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 197 


hưởng và đổng hấp thụ không khí tự do bình đẳng, khác hẳn với nếp 
sống lầu son gác tía và cung vàng điện ngọc. Có rất nhiều người, theo lẽ 
thông thường ắt phải mãi mãi bị lãng quên trong bóng tối, đã tỏ ra lỗi 
lạc và đã thành tựu mục tiêu Giải Thoát sau khi tìm nương tựa nơi Tăng 

• • • o • o 

Đoàn. 

Tỳ Khưu Ni Khemã, vị đệ tử đứng đầu hàng trong Tăng Đoàn, trước 
kia là thứ hậu xinh đẹp của vua Bimbisãra (Bình Sa Vương), không chịu 
gặp Đức Phật vì nghe nói rằng Đức Phật thường nhắc đến sắc đẹp bề 
ngoài với những lời lẽ không tưng bốc. Ngày kia bà tình cờ đi đến một 
ngôi chùa để thưởng ngoạn phong cảnh, rồi dần dần vào giảng đường, 
lúc ấy Đức Phật đang thuyết pháp. Đọc được tư tưởng của bà, Đức Phật 
dùng thần thông tạo nên một thiếu nữ xinh đẹp đứng hầu bên cạnh và 
cầm quạt, quạt Ngài. Bà Khemã mải mê ngắm sắc đẹp tuyệt trần của 
thiếu nữ. Đức Phật làm cho thiếu nữ biến dần từ trẻ đẹp đến trưởng 
thành, rồi già nua, tóc bạc răng long, da nhăn, lưng còm và cuối cùng 
kiệt sức, té quỵ xuống đất. 

Chỉ đến lúc ấy bà Khemã mới nhận định tánh cách phù du tạm bợ 
của sắc đẹp bề ngoài và bản chất Vô Thường của đời sống. Bà nghĩ: 
‘‘Thân hình xinh tươi đẹp đẽ kia phút chốc đã trở nên héo tàn hư hoại dường 
ấy. Vậy thì hình dáng mỹ miều của ta sẽ tàn tạ có khác gì?” 

Thấu hiểu ý nghĩ thầm kín ấy, Đức Phật khuyên bà: 

“Người khứng làm nô lệ cho tham dục sẽ lăn trôi theo dòng, 

Giống như loài ruồi muỗi bị cuốn quấn trong mạng nhện. 

Nhưng, quả thật thảnh thơi, 

Người đã cắt lìa tất cả những trói buộc, 

Tâm tư hướng về nơi khác, không màng thế sự, 
và, bỏ lại một bên mọi dục lạc của Ngủ Trần.” Í9Ị 
Về sau bà Khemã đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) và, với sự đồng ý của 
đức vua, bà Xuất Gia Tỳ I<hưu Ni và được liệt vào hàng cao kiến nhất 
trong Tăng Đoàn. 

Bà Patãcãrã vừa mất hai con, chồng, cha, mẹ, và anh trong một 
trường hợp thê thảm, tâm lực của Đức Phật dẫn dắt đến Ngài. Sau khi 
nghe lời khuyên dạy êm dịu của Ngài bà đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) 
và xin Xuất Gia. Ngày nọ, xuống suối rửa chân, bà ghi nhận rằng khi rút 


9. Therĩgãtha, Psalms ofthe Sisters, phẩn I, trang 82. 




198 PHAN II - PHẠT PHAP 

chân lên có những giọt nước từ chần liên tiếp gieo điểm xuống dòng 
suối, trôi đi một đỗi, rồi tan mất. Có những giọt trôi xa hơn nữa, nhưng 
rồi cũng tan mất. Bà suy nghĩ: 

"Cũng dường thế ấy, tất cả chúng sanh đêu phải chết. Người lúc thiếu 
thời, người đã trưởng thành, cũng có người lúc tuổi thọ đã cao, nhưng tất cả 
đều phải chết". 

Đức Phật đọc tư tưởng ấy, biến hình xuất hiện trước mặt bà và thuyết 
giảng một thời pháp. Khi nghe xong bà đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 
Về sau bà trở thành một nguồn an ủi cho nhiều bà mẹ bất hạnh. 

Hai bà Dhammadinnã và Bhaddã Kãpilănĩ là hai vị Tỳ Khưu Ni 
được biệt danh là chú giải Giáo Pháp. 

Để giải đáp cho Mãra (Ma Vương), chính Tỳ Khưu Ni Somã ( l0) đã 

ghi nhận: 

"Bên trong một người phụ nữ có tâm vững chắc và Tri Kiến cao thượng, 
bản chất người phụ nữ có ảnh hưởng gì đến quyền tìm hiểu Giáo Pháp? 
Người còn ôm ấp mối hoài nghi vê câu hỏi: “Trong những vấn đê này ta có 
phải là đàn bà không? Hay ta là đàn ông, hay như vậy, ta là gì khác? - Đó 
là con người thích nghi để nói chuyện với Ma Vương tâm ác”. 

Trong hành tín nữ cũng có nhiều vị lỗi lạc với Tâm Đạo nhiệt thành, 

1 \ __ 2 4. • D A' nri / 1 • Ạ' /, _ A_ A _\ HPẠ_rp\. 

lòng quảng đại Bỗ ihí, kiẽn thức sâu rộng và l âm i ừ. 

Bà Visãkhã là vị Đại Thí Chủ của Tăng Đoàn đứng đầu trong hàng 
thuần thánh Chần Chánh/ * 11 ) 

Bà Suppiyã, một tín nữ giàu lòng mộ đạo khác, vì không thể tìm ra 
thịt ở chợ, cắt một miếng ở đùi mình để nấu bát cháo dâng lên một vị 

• • / • o o 

Tỳ Khưu đang đau ốm. 

Bà Nakulamãtã là một người vỢ trung thành đã cứu được chồng 
ra khỏi bàn tay tử thần nhờ đọc lại Phẩm Hạnh của mình. 

Sãmãvãti là một bà Hoàng Hậu sùng đạo dễ mến, mặc dầu bị thiêu 
đốt, bà không tỏ ý oán giận, trái lại, còn rải Tâm Từ cho người chủ mưu 
hại mình. 

Hoàng Hậu Mallikã nhiều lần có thể can gián và khuyên giải chồng 
là vua Pasenadi. 

Một tỳ nữ Khujjuttarã, giảng giải Giáo Pháp và cảm hóa được nhiều 
người. 


10. Xem Kindred Sayings, phẩn I, trang 162. 

11. Xem Chương 10. 





CHƯƠNG 16-VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 199 


Bà Punabbasumãtã, có lòng muốn nghe Pháp nhưng còn phải dỗ 
ngủ đứa con đang khóc cho nó nín rồi mới đi được. Bà ru con: 

"Nín đi con, bé Uttarãl Hãy ngủ đi 

Punabbasu, để mẹ được đi nghe Giáo Pháp 

Mà bậc Tồn Sư, bậc Trí Tuệ nhất thế gian truyền dạy 

Mẹ rất yêu mến con của mẹ 

Và củng hết lòng quý trọng cha con. 

Nhưng mẹ càng yêu quý hơn nữa 

Giáo Lý cao siêu đã vạch ra con đường”^ 

Một bà mẹ có nhiều nghĩ ngợi suy tư khác vừa mất đứa con duy 
nhất. Nhưng bà không than khóc như người thường. 

Có người hỏi tại sao, bà đáp: 

"Nó đến đây một mình, không ai kêu gọi, 

Và sớm ra đi, củng một mình, không ai mời mọc. 

Đến như thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. 

Vậy thì ở đây có ỉý do gì để sầu muộn?” (lìì 

Hai bà Sumanã và Subhaddã có những đức tánh gương mẫu và hết 
lòng đặt niềm tin nơi Đức Phật. 

Bấy nhiêu ví dụ tưởng cũng đủ nói lên vai trò quan trọng của hàng 
phụ nữ trong thời Đức Phật. 

Phật Giáo và Tinh Thần Bất Bạo Động 

Tình thương vô lượng vô biên của Đức Phật không chỉ hướng về 
nhân loại mà còn bao trùm luôn cả loài thú. Chính Đức Phật đã đánh 
đổ nghi thức giết thú để tế lễ Thần Linh và khuyên hàng đệ tử nên nới 
rộng Tầm Từ ( Mettã ) đến tất cả chúng sanh, chí đến những con vật nhỏ 
bé đang bò dưới chần. Ngài dạy rằng không ai có quyền tiêu diệt mạng 
sống của kẻ khác, vì tất cả mọi người đều quý trọng đời sống. 

Các vị Tỳ Khưu phải rèn luyện Tầm Từ đến mức độ không được đào 
đất và cũng không được sai bảo hay nhờ cậy người khác đào đất. Giới 
Luật dạy như vậy. Các Ngài cũng không thể uống nước chưa lọc. 

Nhà vua Phật Giáo vĩ đại nhất, Đức Vua Asoka (A-Dục), có cho ghi 
khắc trong đá những hàng chữ sau đầy: 

"Không nên lấy sự sống nuôi sự sống, cho đến rơm rạ, nếu còn côn trùng 
trong ấy, cũng không nên đốt’’. 


12. Xem Kindred Sayings, phẩn I, trang 270. 

13 . Ịãtaka Translation, số 354. 





200 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Một người Phật Tử thuẩn thành phải hành Tâm Từ đối với mọi 
chúng sanh và đổng nhất hóa với tất cả, không nên có bất luận sự phân 
biệt nào. 

Tâm Từ, một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong Phật Giáo, cố 
gắng phá vỡ mọi trở ngại đẳng cấp xã hội, chủng tộc hay tín ngưỡng đã 
gây chia rẽ giữa người và người. Nếu chỉ vì nhãn hiệu tôn giáo khác nhau 
mà những người không cùng theo một hệ thống tín ngưỡng không thể 
hợp nhau lại trên một lập trường chung, trong tinh thần huynh đệ tương 
thần tương ái như anh chị em ruột một nhà thì hẳn các vị giáo chủ đã thất 

o • • • o 

bại thảm thê trong sứ mạng cao cả của các Ngài. 

Trong bản tuyên ngôn của Ngài về lượng khoan hồng, căn cứ trên 
hai bài kinh Culỉa Vyùha Sutta, và Mahã Vỵủha Sutta, Đức Vua Asoka 
(A-Dục) viết: 

“Chỉ có đoàn kết là tốt đẹp. Như vậy có nghĩa là tất cả mọi người đều vui 
lòng lắng tai nghe Giáo Lý của người khác truyền dạy”. 

Trong tất cả Giáo Lý của Đức Phật không có một điểm nào dành 
riêng cho một quốc gia hay một dân tộc đặc biệt. Ngài kêu gọi tất cả 
mọi người. 

Đối với người Phật Tử thuần thành, không có người thần kẻ sơ, 
người thù nghịch hay kẻ xa lạ. Không có người phải bị xã hội ruổng bỏ, 
bởi vì Tầm Từ là tình thương bao quát, đại đồng, do sự hiểu biết un đúc 
rèn luyện. Tầm Từ củng cố tình huynh đệ giữa tất cả mọi chúng sanh. 
Người Phật Tử Chần Chánh là một công dân thê giới. 

- 0 O 0 - 

Như vậy, một vài đặc điểm của Phật Giáo là thuần lý, thực tiễn, công 
hiệu, không bạo động, không quá kích, khoan hổng, và đại đổng. 

Trên hai ngàn năm trăm năm, xuyên qua lịch sử nhân loại, Phật Giáo 
là một ảnh hưởng cao quý nhất có tánh cách thống nhất, hòa hợp, và 
nâng đỡ con người. 

Có những quốc gia nổi lên rồi suy tàn. Có những đế quốc - xây dựng 
trên bạo lực và cường quyền - đã phồn thịnh cực độ, rồi tan rã. Nhưng 
vương quốc của Pháp Bảo, kiến tạo bằng Từ Bi và Lý trí, đến nay vẫn 
còn thịnh vượng, và sẽ tiếp tục thịnh vượng, ngày nào mà người Phật Tử 
còn biết giữ gìn những quy tắc cao cả của Giáo Pháp. 





CHƯƠNG 17 - Tứ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) - BỐN CHÂN LÝ THÂM DIỆU 201 


CHƯƠNG 17 

TỨTHÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) 

BỐN CHÂN LÝTHÂM DIỆU 

“Ánh sáng phát sanh đến Như Lai, 
rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe đến” 

— Kinh Chuyển Pháp Luân 

Đế (Chân Lý Sacca) là cái gì thấy sự có. Danh từ Sanskrit (Bắc 
Phạn), Satỵa, có nghĩa là một sự kiện hiển nhiên, không còn tranh luận. 
Theo Phật Giáo, có bốn Chân Lý như thế, Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu 

Đế)*- 1 2 -* liên quan đến cái gọi là chúng sanh. 

Trong kinh Rohitassa , Đức Phật dạy: 

“Trong chính tấm thân dài một trượng này, cùng với tri giác và tư tưởng , 
Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con 
đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian”} 1 ’ 

Trong đoạn kinh này, danh từ “Loka” - được phiên dịch là “Thếgian” 
- ám chỉ tình trạng đau khổ. 

Bài kinh quan trọng này đề cập đến bốn Chân Lý Thầm Diệu (Tứ 

Diệu Đê / Tứ Thánh Đế) mà chính Đức Phật đã khám phá ra do chính 

Tri Kiến trực giác của Ngài. Dầu chư Phật có xuất hiện hay không, các 

Chần Lý ấy vẫn tổn tại, và một vị Phật chỉ là nhân vật đã trực nhận và 

/ / •/ ••• • •• 

truyền dạy lại cho thê gian còn đang bị màn Vô Minh che lấp. Những 
Đế (Chân Lý) ấy tuyệt đối, vĩnh cửu, bất di bất dịch, không thể biến 
đổi. Đức Phật đã tự mình Chứng Ngộ chớ không nhờ sự hỗ trợ của ai 

o o • o • . 


1. Xem Chương 6. 

2. Samỵutta Nỉkãỵãj Tương Ưng Bộ Kinh; phần I; trang 62; xem Kindred Sayings, phần I; 
trang 86. 






202 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


khác. Chính lời của Ngài là "... trước kia chưa từng được nghe đê'n”. (ì> 

Pãli ngữ gọi những Đế (Chân Lý) ấy là Ariyasaccãni (Thánh Đế). 
Gọi như vậy vì đây là những Thánh Đê (Chần Lý) mà bậc hoàn toàn 
trong sạch, bậc Thánh vĩ đại nhật là Đức Phật đã tìm ra. 

Đế (Chân Lý) đầu tiên đề cập đến Dukkha - một danh từ khó có thể 
chính xác chuyển sang ngôn ngữ nào khác - mà ta thường gọi là đau khổ 
hay Phiền Não (Khổ Đế). Đứng về phương diện cảm giác, Dukkha là cái 
gì làm cho ta khó chịu đựng (“du” là khó, “kha” là chịu đựng). 

Nếu xem như một Chân Lý trừu tượng, Dukkha hàm xúc ý nghĩa 
khinh miệt (“du”), và trống rỗng (“kha”). Thế gian nằm trong đau khổ, 
và như vậy là đáng khinh miệt, không đáng cho ta bám níu. Thế gian là 
một ảo ảnh, không có chi thực tế. Do đó thê gian là trống rỗng, hư vô. 
Vậy Dukkha là sự hư vô đáng khinh miệt. 

Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài, nhưng bậc Thánh Nhân thấy 
được thực tướng của sự vật. Đối với các Ngài, tất cả mọi kiếp sinh tổn 
đều dẫy đầy đau khổ và các Ngài nhận thấy rằng không thể có hạnh 
phúc thật sự, hoàn toàn bền vững, trong một thê giới huyền ảo, tạm bợ 
và Vô Thường. Không thể có hạnh phúc trường tồn vĩnh cửu trong một 
thê gian luôn luôn biến đổi. Hạnh phúc vật chát chỉ là thỏa mãn một vài 
ước vọng. Như “khi ta vừa đạt đến thì nó vội lìa bỏ ta”. Dục vọng không 
khi nào được thỏa mãn trọn vẹn. Không bao giờ ta cho là đủ. 

Mọi người đều phải trải qua giai đoạn Sanh (Jãti), và do nơi sự sanh, 
có Già ( Ịarã ), Bệnh (Vỵãdhi), và cuối cùng là Chết (M arana). IChong ai 
tránh khỏi bốn nguyên nhân ấy của sự đau khổ. 

Một ước vọng không được toại nguyện làm cho ta đau khổ. Chúng ta 
không muốn sống chung với người không ưa thích mà cũng không muốn 
xa lìa người thân yêu. Những điều thiết tha mong mỏi không phải lúc nào 
cũng được thành tựu. Trái lại, những hoàn cảnh nghịch lòng lắm lúc xảy 
đến một cách đột ngột, làm cho ta vô cùng khốn khổ. Đôi khi một vài 
trường hợp khó khăn trở thành không thể chịu đựng nổi và đau khổ đến 
mức độ có người suy nhược và kém hiểu biết phải nghĩ đến việc quyên 
sinh tánh mạng, tưởng chừng như cái chết sẽ giải quyết mọi vấn đề. 


3. Do đó không thể chứng minh giả thuyết cho rằng Phật Giáo là một giai đoạn 
trưởng thành tự nhiên của Ân Độ Giáo, mặc dẩu ta phải nhìn nhận rằng có một vài 
điểm tương đồng căn bản giữa hai tôn giáo, vì đó là những đặc điểm Giáo Lý trùng 
hợp với Chân Lý vĩnh cửu hay Pháp (Dhamma). 




CHƯƠNG 17 - Tứ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) - BỐN CHÂN LÝ THÂM DIỆU 203 


Hạnh phúc thực sự nằm bên trong chúng ta không thê định nghĩa 
bằng những danh từ như tài sản, quyển thế, danh vọng, hay chinh phục, 
xầm lăng, chiếm đoạt. Nếu sự nghiệp vật chất ấy được thâu đoạt bằng 
bạo lực hay bằng một phương tiện bất công nào khác, hoặc giả, nếu sự 
nghiệp vật chất ấy được hướng theo một chiều lầm lạc, nếu ta đem lòng 
Luyến Ái, trìu mến nó, thì đó là một nguồn đau khổ và Phiền Não - cho 
người làm chủ nó. 

Đối với người thường, thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc tốt đẹp duy 
nhất. Chắc chắn rằng có hạnh phúc nhất thời trong khi mơ ước, lúc thọ 
hưởng, và khi hổi nhớ lại những khoái lạc vật chất tương tợ, nhưng hạnh 
phúc ấy quả thật là huyền ảo và tạm bợ. Theo Đức Phật, không Luyến 
Ái ( virãgatã ), tức là vượt lên trên mọi dục lạc, là hạnh phúc cao thượng 
hơn. 

Tóm tắt, chính cơ thể vật chất này là cội nguồn của đau khổ. 

Khổ Đế, Chần Lý đầu tiên về sự Khổ - tùy thuộc nơi cái được gọi là 
chúng sanh và các sắc thái của đời sống - phải được phân tách tỉ mỉ và 
quan sát tận tường. Sự quan sát này dẫn đến Tri Kiến Chần Chánh về 
thực tướng của ta. 

Nguồn cội của sự đau Khổ này là Ái ( Tanhã ), lòng khát khao thèm 
muốn, hay Luyến Ái, bám níu, là Chân Lý Thâm Diệu thứ nhì (Tập Đế). 

Kinh Pháp Cú ghi nhận: 

“Do Ái phát sanh sầu muộn, ảo Ái phát sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn 
thoát khỏi Ái không còn sầu muộn, càng ít lo sợ.” (câu 216 ). 

Ái là một năng lực tinh thẩn hết sức hùng mạnh, luôn luôn ngủ 
ngẩm bên trong tất cả mọi người, mọi chúng sanh, là nguyên nhân của 
bao nhiêu điều bất hạnh trong đời. Chính Ái - thô tục hay vi tê - là cho ta 
đeo níu sự sống dưới mọi hình thức và, do đó, dẫn dắt ta mãi mãi phiêu 
bạc trong vòng Luân Hồi. 

Hình thức thô kịch nhất của Ái được giảm suy khi ta đắc Qụả Nhất 
Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi ), tầng thứ nhì trong Tứ Thánh, và tận diệt 
khi đắc Quả Bất Lai (ANa Hàm, Anãgãmi). Đến khi chứng đắc Quả Vô 
Sanh (A La Hán, Arahant ) mới hoàn toàn dập tắt mọi hình thức vi tế 
của Ái. 

Cả hai, đau Khổ và Ái chỉ có thể được tận diệt bằng cách đi theo con 
đường “Trung Đạo” mà Đức Phật đã vạch ra để thành đạt hạnh phúc 
Níp-bàn (Niết Bàn) tối thượng. 



204 phấn II - PHẬT PHÁP 


Diệt Đế, Chần Lý Thầm Diệu thứ ba, là sự chấm dứt toàn vẹn mọi 
hình thức đau Khổ, tức Níp-bàn (Niết Bàn), mục tiêu cứu cánh của 
người Phật Tử. Mục tiêu này phải được thành tựu bằng cách tận diệt Ái. 

Níp-bàn (Niết Bàn) phải được thấu triệt bằng Nhãn Quan tinh 
thần và do sự từ bỏ tất cả mọi Luyến Ái bên trong đối với thê gian bên 
ngoài/ 4 - 1 

Chần Lý này (Diệt Đế) phải được Chứng Ngộ bằng cách trau dổi 
Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo, con đường Chân Chánh chia làm tám 
Chi). Đó là con dường duy nhất dẫn đến Níp-bàn / Níp Bàn (Đạo Đế). 
Con đường này tránh xa cực đoan ép xác khổ hạnh, làm suy giảm trí 
thức, và cực đoan lợi dưỡng, làm chậm trễ mọi tiến bộ tinh thần. 

Bát Chánh Đạo gồm tám yếu tố, hay tám Chi, được kể ra như sau: 

1. Chánh Kiến (Sammã Ditthi ) 

2. Chánh Tư Duy (Sammã Sankappa ) 

3. Chánh Ngữ (Sammã Vãcã ) 

4. Chánh Nghiệp (Sammã Kammanta) 

5. Chánh Mạng (Sammã Ảịĩvà) 

6. Chánh Tinh Tấn (Sammã Vãyãmà) 

7. Chánh Niệm (Sammã Sati ) 

8. Chánh Định (Sammã Samãdhi ) 

1) Chánh Kiến là hiểu biết đúng đắn, tức am hiểu tận tường Tứ 
Thánh Đê (Tứ Diệu Đế). Nói một cách khác, Chánh Kiến là thấu triệt 
thực tướng của bản thần mình. Kinh Rohitassa Sutta dạy rằng tất cả 
Chần Lý trong vũ trụ đều nằm vỏn vẹn trong tấm thân một trượng này. 

Chánh Kiến là yếu tố tất yếu trong Phật Giáo để thành tựu mục tiêu 
cứu cánh. 

2) Do sự hiểu biết Chần Chánh, có những tư tưởng đúng đắn. 
Chánh Tư Duy là Chi thứ nhì của Bát Chánh Đạo. Nhận định rằng 
Chánh Tư Duy là ‘quyết định", hay “có nguyện vọng”, Chân Chánh ắt 
không đúng hẳn với Pãli ngữ Sampaka. Ý nghĩ Chần Chánh, hay suy 
Niệm Chần Chánh, có phần sát nghĩa hơn. “Có những tư tưởng chân 
Chánh" được coi là chính xác hơn hết. 

Trong Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo), Samkappa đồng nghĩa với 
“Vitakka”, “Tẩm”, là một Sở Hữu (Tầm Sở) rất quan trọng giúp ta gạt bỏ 


4. Xem Chương 33-34. 




CHƯƠNG 17 - Tứ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) - BỐN CHÂN LÝ THÂM DIỆU 205 


những ý tưởng và những khái niệm sai lẩm, đổng thời tạo những Sở Hữu 
(Tâm Sở) có tánh cách thiện. 

Tầm làm cho con người dơ bẩn hay trong sạch. Tâm xây đắp bản 
tánh và gầy dựng số mạng con người. Tư tưởng thấp hèn làm cho ta trở 
nên bần tiện. Trái lại, tư tưởng trong sạch nâng đỡ con người đến chỏ 
thanh cao siêu thoát. Lắm khi chỉ một tư tưởng cũng đủ tiêu diệt thê 
gian hay trợ giúp thê gian thoát khỏi tai nạn. 

Sammã Samkappa, Chánh Tư Duy, đưa đến hai mục tiêu: loại trừ 
những tư tưởng Bất Thiện và khai triển những ý nghĩ thanh cao trong 
sạch. 

Chánh Tư Duy gổm ba phần: 

a) Nekkhamma. Xuất Gia, là sự từ khước những dục vọng trần tục, 
hay lòng Vị Tha, nghịch nghĩa với tâm Luyến Ái, vị kỷ, bám níu vào tư 
sản. 

b) Avyãpãda, Tâm Từ Ái, thiện chí, hay hảo tâm, nghịch nghĩa với 
thù hận, ác ý, ganh ghét. 

c) Avihimsã, không hung bạo, hay ôn hòa, hiền lương, Bi Mẫn, 
nghịch nghĩa với tính hung bạo, tàn ác. 

Những đức tánh và những tật xấu kể trên luôn luôn ngủ ngầm bên 
trong mọi người. Ngày nào mà chúng ta còn là phàm nhân thì các đức 
tánh và tật xấu ấy còn có thể đột ngột bộc phát và biểu hiện ra ngoài với 

sức trỗi dậy khó lường trước được. 

Đến khi tận diệt mọi Ô Nhiễm và đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) rồi 
tầm mới hoàn toàn trong sạch. 

Trong thê gian Vô Minh này, Tham, Sân, Si là nguồn cội của tất cả 
tội lỗi. Kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại là lòng Tham, tức sự Luyến 
Ái, bám níu vào cái được gọi là “Ta”, hay “Của Ta”. Tất cả mọi Nghiệp dữ 
đều có thể xảy ra do lòng Tham gầy nên. 

Khi bị trở ngại, lòng Tham tức giận, sanh ra thù hằn. Chúng ta luôn 
luôn lựa chọn. Hoặc vui thích với những gì vừa ý, hoặc ghét bỏ điều gì 
phật lòng. Vừa ý thì Luyến Ái, bám níu. Trái lòng thì bất mãn, xua đuổi, 
sần hận, oán ghét. Lòng Tham thường thúc giục ta bám níu vào dục lạc 
và tìm mọi phương cách để thỏa mãn nhục dục. Tầm Sân làm cho ta tức 
giận, lắm khi đến độ cố gắng tiêu diệt điều mình không ưa thích. Đến 
khi diệt được Tự Ngã, không còn chấp cái “Ta” nữa thì ta Nhận thức 
rằng tất cả đều tạm bợ, và tất cả đều nằm dưới sự chi phối của định luật 
Vô Thường. Lúc ấy Tham và Sần tự nhiên tiêu tan, không còn nữa. 




206 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Kinh Pháp Cú có ghi: 

“Không có lửa nào như lửa Tham 

Không có ngục tù nào như lòng Sân 

Không có lưới nào như Vô Minh 

Và không có dòng sông nào như Ái Dục”, (câu 251) 

Trong khi lần bước trên bậc thang tiến hóa tinh thần, chúng ta lần 
hổi từ bỏ mọi Luyến Ái, thô kịch và vi tế, mọi hình thức đeo níu vào 

1^3_ \ / 1* Ạ _ 4- Ạ' _ rr-T \ u ryi yy L . 1 Ạ' , r 1 • 

những gì có liên quan đẽn Của ỉa và ỉa, tựa ho như em bé kia, 
càng trưởng thành, em dần dần từ bỏ những món đổ chơi thần yêu quý 
chuộng một thời nào. Nếu lúc còn trẻ thơ mà có người đến giải thích 
cho rằng các món đổ chơi kia là vô ích, nên bỏ đi, thì chắc là em không 
bằng lòng. Vì tuổi còn thơ, em không thể có sự hiểu biết của người đã 
trưởng thành, không thể tin được rằng những thú vui tạm bợ ấy không 
đem lại lợi ích. Nhưng đến lúc lớn lên, hiểu biết rộng hơn, em bé tự 
nhiên vứt bỏ không chút luyến tiếc, những vật mà trước kia em tưởng 
chừng như không thể rời được. 

Cùng một thê ấy, khách lữ hành trên đường tiến bộ tinh thần để 
đến chỗ tuyệt đỉnh cao thượng, nhờ chuyên chú suy Niệm và tinh thần 
Hành Thiền, một ngày kia sẽ Nhận thức rằng những thích thú khoái 
lạc mà thủa nào tưởng chừng như là điều kiện tất yếu của đời sống, chỉ 
là những giọt mật hiếm hoi thỉnh thoảng rơi vào miệng, trong lúc đó 
ta đang sống giữa khu rừng mênh mông đầy chông gai và đá nhọn, vô 
cùng gian lao nguy khốn. Đến chừng ấy hành giả tự nhiên xem thường 
dục lạc, lần hổi chấm dứt mọi hình thức Luyến Ái và một ngày tươi đẹp 
kia, hoàn toàn dập tắt lửa Tham. 

“Thếgian này, không Luyến Ái là hạnh phúc. Và vượt hẳn lèn mọi hình 
thức dục lạc là hạnh phúc”. 

Đức Phật nhiều lần khuyên dạy và nhắc nhở hàng môn đệ như thế. 

Sần Độc là một bẩm tánh khác rất khó đối trị, Pãli ngữ “Vyãpãda” 
bao hàm ý nghĩa tức giận, ác ý, không thỏa mãn, bất toại nguyện, thù 
hận. Tâm sần hận không những hao mòn người ôm ấp dưỡng nuôi nó 
mà còn ảnh hưởng không tốt đến những người ở xung quanh. Vyãpãda 
là kém tình thân hữu. 

Nghịch nghĩa của Sân Độc ( Vyãpãda ) là Avyãpãda, Từ Ái, có thiện 
chí, một Pãli ngữ đổng nghĩa với tâm “Từ”. Từ ( Mettã ) là hiền lành, hảo 
tâm, tình thương bao trùm tất cả chúng sanh không có bất luận sự phần 
biệt nào. 



CHƯƠNG 17 - Tứ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) - BỐN CHÂN LÝ THÂM DIỆU 207 


Người CÓ Tâm Từ không thê sân hận, thù oán, và không khác nào 
một bà từ mẫu. Luôn luôn sẵn sàng nâng đỡ và bảo bọc đứa con duy 
nhất, dầu có phải hy sinh tánh mạng cũng vui lòng. Một hành giả noi 
theo đường “Trung Đạo” cũng tự mình đổng nhất với tất cả chúng sanh, 
rải Tâm Từ đến tất cả, không thấy mảy may khác biệt nào giữa mình và 
chúng sanh khác, dầu đó là một con vật câm điếc, người bạn xấu số của 
chúng ta. Hành giả hòa đổng với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn 
thể, thấy vạn vật và mình là một. Trong tầm không còn một điểm vị kỷ, 
hành giả vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ, riêng tư. Không bị giam 
hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần 
đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, hành giả nhìn tất cả thê 
gian là quê hương của mình và mọi người, mọi chúng sanh, là bạn đổng 
hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. 

Avihimsã hay Karunã - không hung bạo, hay Tâm Bi - là yếu tố thứ 
ba của Chánh Tư Duy. Tâm “Bi” hay lòng bác ái, là một đức độ êm dịu 
có đặc tính làm rung động những tâm hồn trắc ẩn cao thượng trước 
cảnh khổ của người khác. Cũng như Tầm Từ, Tâm Bi không bị hạn định 
trong một quốc gia, một tôn giáo, một giai cấp, hay một loại chúng sanh 
nào. Tình thương mà có giới hạn thì không phải là Tầm Bi ( Karunã ). 

Người có Tâm Bi mềm dịu như một tai hoa, nhưng lắm khi ý chí 
muốn giúp người thoát ra cảnh khổ cũng làm cho Tầm Bi cứng rắn như 
một hòn đá. Ngày nào chưa cứu giúp được người đau khổ, Tâm Bi cũng 
không thể thỏa mãn. Lắm khi, để làm êm dịu cảnh đau khổ của kẻ khác, 
người có lòng Bi Mẫn không ngần ngại hy sinh đến cả sanh mạng mình. 
Trong Túc Sanh Truyện ( Ịãtaka ), mỏi truyện tích đều chỉ cho ta thấy 
rằng Bổ Tát luôn luôn hết sức cố gắng giúp đỡ người bất hạnh và sẵn 
sàng tạo hạnh phúc cho mọi chúng sanh. 

Tầm Bi giống như tình thâm của một bà từ mẫu thương xót đứa con 
đang lầm bệnh. Bao nhiêu tầm trí, lời nói, và hành động, đều tập trung 
lại để chuyên chú tìm phương thê làm cho con đỡ đau khổ. Người có 
Tâm Bi không bao giờ hành hung hay làm hại ai. Hành Tâm Bi đúng 
mức, ta có thể tiêu diệt mọi hình thức hung bạo, tàn ác. 

Kẻ thù trực tiếp của Tầm Bi là lòng độc ác, hung tợn, tàn bạo. Kẻ thù 

• r -TẠ' 'ĩ rpẠ _ T) • 1 \ Ạ A' ? 1 A ị 1 • Ạ' _ Ạ npẠ_ T') • ị __ 'ni Ạ ầ 

gián tiẽp của lâm Bi là âu sau, ủ dột, phiển muộn, lâm Bi trong Thật 
Giáo không phải là những giọt nước mắt chảy suông trước sự đau khổ 
của kẻ khác. 



208 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Tầm Từ bao trùm tất cả càn khôn vạn vật, nghèo cũng như giàu, tốt 
như xấu, thần như sơ, thù như bạn. Tầm Bi trái lại, chỉ nhằm vào hạng 
chúng sanh xấu số, chuyên lo nâng đỡ người thấp hèn, nghèo đói, cô 
thần, tuyệt vọng, chăm nom săn sóc người đau ốm bệnh hoạn, khuyên 
nhủ và an ủi người thất bại, dẫn dắt và cứu vớt người tội lỗi, và soi sáng 
người tối tăm. 

Tầm Bi là quy tắc đạo đức căn bản của người tu Phật, Xuất Gia cũng 
như Cư Sĩ. Đề cập đến Tâm Bi trong Phật Giáo, Aldous Huxley viết như 
sau: 

“Tánh chất ôn hòa của người Ấn Độ biểu hiện trọn vẹn Giáo Lý của Đức 
Phật. Phật Giáo truyền bá tinh thân bất bạo động (ahimsa), tức lòng Bi Mãn 
đối với tất cả chúng sanh. Đối với người Cư Sĩ Phật Tử, chẽ tạo và buồn bán 
súng đạn, buôn bán chất độc, chất say\ giết hại câm thú, đêu là những Giới Luật 
không nên vi phạm”. 

Đức Phật khuyên hàng đệ tử như sau: 

“Này hỡi các Tỳ Khưu, dầu có người bình phẩm, chỉ trích các con như 
thế nào, đúng hay sai, hợp thời hay không, lễ độ hay thồ bỉ, hợp lý hay điên 
rồ, ngay thẳng hay gian xảo, các con hãy cố gắng tự rèn luyện tâm tánh giữ 
tâm luôn luôn trong sạch, không khi nào thốt ra một lời xấu xa Bất Thiện, 
luôn luôn dịu hiền và Bi Mãn đối với những người ấy. Các con hãy mở rộng 
tấm lòng để Tâm Từ cuồn cuộn chảy đến họ như một dòng suối trường lưu 
bất tức. Các con nên rải Tâm Từ bao trùm cả càn khôn vạn vật, dồi dào, 
phong phú, vô lượng vô biên. Không bao giờ thù oán, không sân hận, các con 
phải cố gắng tự trau dồi như thế". 

Người đã Thanh lọc mọi tham vọng ích kỷ, thù hận, mọi tư tưởng 
hung ác, tàn bạo, và đượm nhuấn tinh thần Vị Tha Từ Ái và ôn hòa sẽ 
thấy đời sống mình an lành vui vẻ. 

3) Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, lời nói chân Chánh, chi 
thứ ba của Bát Chánh Đạo. Chánh Ngữ là không nói dối, không nói 
đầm thọc, làm cho người này phiền giận người kia, không nói lời thô bỉ 
và nói nhảm nhí. Người đã tận diệt tham vọng tất nhiên không thể có 
lời nói giả dối, phỉ báng, thô bỉ vì một mục tiêu ích kỷ nào, mà luôn chân 
thành, trung tín, luôn tìm cái đẹp cái tốt nơi người khác hơn là lừa dối, 
vu oan sỉ nhục, chia rẽ những người bạn đồng cảnh ngộ với mình. Một 
nhân vật hòa nhã và đượm nhuần Tầm Từ không thể có lời nói thô lỗ 
cộc cằn để làm suy giảm giá trị mình và gầy tổn hại đến người khác. Lời 



CHƯƠNG 17 - Tứ THÁNH ĐẾ (TỨ DIỆU ĐẾ) - BỐN CHÂN LÝ THÂM DIỆU 209 


lẽ của người giàu lòng Từ Ái Bi Mẫn không những chần thật dịu dàng 
mà còn hữu ích và luôn đem lợi lộc lại cho kẻ khác. 

4 ) Sau Chánh Ngữ là Chánh Nghiệp, hành động Chân chánh, khả 
dĩ tạo thiện Nghiệp. Hành động Chân Chánh là không sát sanh, không 
trộm cắp, và không tà dâm. 

Nguyên nhân của Tầm Luyến Ái, thù hận, và tánh hung bạo độc ác là 
Tham, Sần, Si. Hành giả đã tẩy sạch Tham Sân Si, và giữ Tâm hoàn toàn 
Thanh Tịnh thì những xu hướng xấu xa không khởi sanh lên được. Tâm 
thanh ý tịnh thì đời sống cũng được trong sạch. Người không Tham, 
không Sân, không Si, ắt cũng không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 

5) Chi thứ năm của Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo) là Chánh 
Mạng, hành nghề sinh sống Chân Chánh. Giữ Thần, Khẩu, Ý trong sạch, 
hành giả cố gắng sống đời trong sạch, lánh xa năm nghề nuôi mạng khả 
dĩ tạo Nghiệp xấu là buôn bán khí giới (sattha-vãnijja), buôn bán người 
(satta-vãniịịa), nuôi thú vật để bán cho người ta ăn thịt hoặc làm nghề 
đồ tể (mamsa-vãniịịa) , bán vật thực có chất say (majja-vãnijja), và buôn 
bán độc dược (visavãniịịa). 

Đối với hàng Xuất Gia, đạo đức giả dối không phải là Chánh Mạng. 

Một cách chính xác, về phương diện Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng là ba điều cần tránh, không 
hàm ý những Phẩm Hạnh đối nghịch. 

6) Chánh Tinh Tấn, cố gắng Chân Chánh, Chi thứ sáu của Bát 
Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo), chia làm bốn: 

a) Cố gắng diệt trừ các ác Pháp đã sanh. 

b) Cố gắng đè nén các ác Pháp đang, hoặc chưa phát sanh. 

c) Cố gắng làm cho Thiện Pháp phát sanh. 

d) Cố gắng trau dồi các Thiện Pháp đã phát sanh. 

Chánh Tinh Tấn rất quan trọng. Theo Phật Giáo, chính sự cố gắng 
liên tục là yếu tố cần thiết để Giải Thoát chớ không phải nương nhờ hay 
van vái ai mà thực hiện được mục tiêu. Bên trong mỗi người đều có một 
kho tàng Đức Hạnh cao thượng và một hầm tật xấu đê hèn. Chánh Tinh 

o • • o 

rpẠ' 1 \ 4 \ / ị _Ạ ị ị _ \ 3 Ạ _Ạ' _\ a' _ sL, __/,• 4^ 1 Ạ' • é ĩ _ 1 ị A? ẳ 

lân là đè nén, tuyệt trừ tật xãu và cố gang vun xới đap bổi tánh tot. 

Tóm tắt, Chánh Tinh Tấn là cố gắng chú tâm kiểm soát Thân, Khấu, Ý. 

7) Chánh Tinh Tấn liên quan mật thiết với Chánh Niệm, tức liên tục 
chú tâm QuánNiệmđếnThân (Kãyãnupassanã), Thọ (Vedanãnupassanã), 
Tầm (Cittãnupassanã), và Pháp (dhammãnupassanã) - Niệm Thần, 
Niệm Thọ, Niệm Tâm, Và Niệm Pháp. 



210 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Suy Niệm Chần Chánh về bốn đề mục trên có khuynh hướng tận 
diệt bốn sai lầm rất phổ thông trong đời sống là: 

-VuiVẻ ( Subha ). 

- Lạc (hạnh phúc, Sukha). 

- Thường ( Nicca ). 

- Ngã ( Attã ). 

8 ) Chánh Tinh Tấn và Chánh Niệm dẫn đến Chánh Định, nhiếp 
Tầm an trụ vào một điểm duy nhất. Chánh Định là yếu tố rất cần thiết 
giúp quan sát sự vật để thấy rõ thực tướng của vạn hữu. 

Trong tám yếu tố hay Chi này: 

- Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc về Tuệ ( Paũnã ). 

- Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng thuộc vế Giới ( Sĩỉa ). 

- Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định thuộc về Định 
(. Samãdhi ). 


Chánh Ngữ (Sammã Vãcấ) 

Giới ( Sĩla ) 

Chánh Nghiệp (Sammã Kammanta ) 

Chánh Mạng (Sammã Ảịĩva ) 

Chánh Tinh Tấn (Sammã Vãỵãma ) 

Định ( Samãdhi ) 

Chánh Niệm (Sammã Sati ) 

Chánh Định (Sammã Samãdhi ) 

Chánh Kiến (Sammã Ditthi) 

Tuệ( Pannã ) 

Chánh Tư Duy (Sammã Sankappa ) 


Theo thứ tự phát triển, Giới (Sĩ/a), Định ( Samãdhi ) và Tuệ (Pannã) 
là ba giai đoạn của con đường. Một cách chính xác, tám Chi của Bát 
Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo) là tám Sở Hữu (Tâm Sở, cetasika ) luôn 
luôn nằm trong bốn loại Tâm Siêu Thế ( lokuttara cita ) có đối tượng là 
Níp-bàn (Niết Bàn). 

Tám Sở Hữu (Tâm Sở) ấy là Tuệ Quyền (paũnindriỵa) , Tầm 
(ì vitakka ), ba điều cẩn tránh ( virati ), Tinh Tấn ( viriya ), Niệm ( sati ) và 
Nhất Tầm (Nhất Điểm Tầm, ekaggatã). 

Tất cả tám yếu tố ấy cũng cho thấy tầm trạng của người có chú 
nguyện cố gắng thành đạt Giải Thoát. 














CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 211 


CHƯƠNG 18 

NGHIỆP BÁO 

“Tất cả chúng sanh đều có cái Nghiệp của mình”. 

— Trung B ộ Kinh 

Định luật Nhân Qụả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức là Nghiệp 
Báo, Kamma <l> . 

Tái Sanh là hệ Quả của Nghiệp. Nghiệp Báo và Tái Sanh là hai Giáo 
Lý căn bản trong đạo Phật có liên quan mật thiết với nhau. 

Từ trước thời Đức Phật, hai học thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh đã 
được truyền bá sầu rộng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, chính Đức Phật đã giải 
thích tận tường và trình bày đầy đủ Giáo Pháp cao siêu ấy, đến nay vẫn 
còn lưu truyền. 

Vì sao có sự bất đồng trong nhân loại? 

Ta phải giải thích thế nào những chênh lệch tựa hồ như bất công trong 
thế gian? 

Tại sao có hạng người sanh trưởng trong cung điện nguy nga, giàu 
sang vinh hiển, Trí Tuệ xuất chúng, Đạo Hạnh thanh cao, thân hình 
tráng kiện, trong khi ấy có kẻ khác lại phải chịu sống trong cảnh cùng 
đinh, cơ hàn khốn khổ? Tại sao người kia có tiền của ức triệu mà 
người nọ lại thiếu trước hụt sau? Tại sao có người thông minh tuyệt 
vời và có kẻ tối tăm ngu muội? Tại sao người này được sanh ra với 
bản tánh hiền lương của các bậc Thánh Nhân, kẻ nọ lại sẵn nết hung 
dữ từ khi lọt lòng mẹ? Tại sao có hạng thần đồng thông suốt nhiều 
thứ tiếng, có hạng thần đồng về môn toán học, thần đổng về khoa 
hội họa, văn chương, âm nhạc, v.v...? Tại sao có những trẻ em sanh 
ra đã mù, điếc, cầm, ngọng hoặc kỳ hình dị thể? Tại sao có những trẻ 


1. Sanskrit là Karma. 




212 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


em vừa mở mắt chào đời đã được hưởng mọi phước lành; và có em 
lại bị xem như một tội khổ? 

Có chăng những nguyên nhân nhất định, tạo nên hoàn cảnh chênh 
lệch trong thế gian? Nếu không, những trạng thái bất đồng kể trên hẳn 
là những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra hoàn toàn do sự may rủi. 

Bậc Trí Tuệ không thể tin nơi sự may rủi mù quáng và không chấp 
nhận lối giải thích bằng sự ngẫu nhiên. 

Trong thê gian này không có điều chi xảy đến cho người nào mà 
không do một hay nhiều nguyên nhân. Quả vui, Quả khổ của những 
người đang gặt hái đều trổ sanh do những Nhân tốt hay xấu đã tạo, hoặc 
trong kiếp hiện tại, hoặc trong những kiếp quá khứ. Nhưng với lý trí 
phàm tục, với sự hiểu biết tùy thuộc nơi giác quan của nhục thể, không 
dễ gì thấu triệt những nguyên nhân vô hình và phức tạp của guồng máy 
thê gian. Ta chỉ thấy hiển hiện trước mắt cái Quả đang trổ mà không 
thấy được tất cả các nguyên nhân vi tê đã tạo điều kiện cho Quả ấy phát 
sanh, vì Nhân kia không phải hoàn toàn được tạo nên trong kiếp hiện 
tại mà có thể được rải rác gieo trồng từ vô lượng tiền kiếp. 

Có chăng những bậc cao minh sáng suốt, tiếp nhận được bằng Tuệ 
Giác những điều mà mắt thịt tai phàm không thể nghe thấy? Phật Giáo 
xác nhận rằng có thể có. 

Vài hệ thống tín ngưỡng chủ trương rằng tất cả các sự khác biệt 
trong đời đều do một nguyên nhân duy nhất, và nguyên nhân ấy là do 
sự quyết định tối cao của Đấng Tạo Hóa. Đức Phật không nhìn nhận có 
một Đấng Tạo Hóa toàn tri, toàn năng, tạo ra càn khôn vũ trụ. 

Các nhà bác học hiện đại giải thích thế nào sự chênh lệch của nhân 

• • • o • • 

loại? 

Căn cứ trên sự cảm nhận của giác quan, nhà khoa học cho rằng tình 
trạng bất đồng kia do những nguyên nhân vật lý và hóa học hỏn hợp, do 
truyền thống và do giới thân cận. 

Nhà sinh lý học trứ danh, ông Julien Huxley, có viết như sau: 

"Mẩm giống sơ khởi cấu tạo con người là những đơn vị sinh lý gọi là 
'gene'' (gene là những cực vi tế bào trong tinh trùng do đó mẩm giống của 
cha truyền sang con gọi là định luật truyền thống). 

Có những loại ‘‘gene” tạo ra màu sắc cho cơ thể. Có loại chi phối bề cao, 
sức nặng. Có loại ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, tuổi thọ, và sức khỏe của 
con người. Cũng có loại “ge ne” ảnh hưởng đến hình hài thể vóc. Phấn lớn các 



CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 213 


đặc tánh di truyền, nếu không phải ỉà tất cả, đều do các đơn vị sinh lý “gene” 
chi phối. 

Riêng vê những đặc tính tinh thân - phức tạp và tẽ nhị hơn - thật khó 
mà chứnợ minh một cách cụ thể. Mặc dầu có những sự kiện hiển nhiên có sự 

o • • • o • • • 

di truyền thuộc vê tinh thần, nhưng không có hiện tượng nào xác nhận rằng 
những đặc điểm tinh thần từ ông bà cha mẹ truyền xuống cho con cháu phải 
theo một thể thức nào giống như thể thức truyền thống về xác thịt. 

Mọi truyền thống, tinh thần và vật chất, bằng cách này hay cách khác, 
đều tùy thuộc nơi tác động tương quan giữa các bẩm thụ “gené’ mà mỗi 
người mang trong mình từ lúc mới được thọ thai". 

Ta phải nhìn nhận rằng tất cả các hiện tượng lý-hóa mà nhà khoa 
học hiện đại nêu lên đã giải thích một phần vấn đề. Tuy nhiên các hiện 
tượng lý-hóa ấy không thể là nguyên nhân duy nhất quyết định sự khác 
biệt tê nhị giữa những cá nhân. Nếu thuyết truyền thống hoàn toàn là 
đúng, nếu con cái nhất định phải giống cha mẹ, thì ta phải giải thích thế 
nào trường hợp hai bé sanh đôi, thụ hưởng một thứ sanh khí, một thứ 
“gene", được nuôi dưỡng in như nhau, tại sao bẩm tánh của mỏi em lại 
khác? Trí Tuệ và tánh nết lại càng khác biệt. 

Truyền thống không đủ để giải thích chỗ ầm u sầu rộng của vấn đề 
chênh lệch trong đời. Đúng ra, thuyết này giải thích những chỏ giống 
nhau nhiều hơn là chứng minh những điểm dị biệt. Hạt "gene” cực kỳ 
vi tế - lối một phần ba chục triệu của một phần Anh (1 /30.000.000 
inch) - chỉ giải thích được một phần vấn đề, phần vật chất. Đối với sự 
chênh lệch tinh thẩn, Trí Tuệ đạo đức, vô cùng phức tạp và tê nhị hơn, 
chúng ta vẫn còn cẩn nhiều tia sáng khác. Truyền thống không thể giải 
thích tại sao có những đứa con hung dữ, sát nhân, trong một gia đình 
có tiếng là lương thiện, và trái lại, có những trẻ con hiền từ, sanh trưởng 
trong một gia đình hung ác. Thuyết truyền thống cũng không thể giải 
thích do đầu có những thần đồng, những bậc vĩ nhân, những bậc đại 
giáo chủ, v.v... 

Luận về thuyết truyền thống, Tiến sĩ Th. Pascal viết như sau trong 
quyển “Reincarnation”: 

"Quay về vai trò của bẩm thụ "gené’ trong vấn để truyền thống, chúng 
ta lập lại rằng bẩm thụ vật lý 'gene” tự nó giải thích phần vật chất của con 
người. Về khả năng trí thức và Đạo Hạnh, bẩm thụ “gené’ không rọi được 
tia sáng nào. Nếu bẩm thụ “gene” cấu tạo được trọn vẹn con người, ta sẽ tìm 



214 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


thấy trong mọi người tất cả bãm tánh của cha mẹ và không khi nào có những 
tánh khác. 

Như vậy sẽ không có những người con sát nhân trong gia đình lương 
thiện và cũng không có những bậc hiền nhân sanh trưởng trong gia đình 
hung ác. Trong đời sống hằng ngày ta có thể gặp hai đứa trẻ sinh đôi, cùng 
cha, cùng mẹ, cùng thừa hưởng một bẩm thụ của cha mẹ, cùng được sanh 
ra trong những điều kiện như nhau, cùng trưởng thành trong những điều 
kiện như nhau, cùng trưởng thành trong một giới thân cận, thân hình, mày 
mặt thật giống nhau, nhưng một đứa thì hiền lương, còn một đứa thì hung 
ác tàn bạo. Ngoài ra, số trẻ thẩn đồng cũng khá nhiêu và đủ làm bối rối các 
học giả chủ trương thuyết truyền thống. Nếu đi ngược dòng thời gian, phăng 
mãi lên trong gia phả các vị thẩn đồng, ta có thể tìm được chăng những vị 
tổ tiên cũng thần đồng như vậy? Vậy, không phải tất cả bẩm tánh và Trí 
Tuệ của con người đều do nơi cha mẹ, ông bà, củng không truyền lại hết cho 
con. Bằng chứng là trong hàng con cháu của Mozart, Beethoven và Dantes 
không có một thẩn đồng hay một vĩ nhân nào, và trong phạm vi của các nhà 
duy-vật-học, chưa có gì chứng minh được thuyết truyền thống một cách thiết 
thực. 

Về mặt thể chất, không phải tất cả đặc điểm vật lý của cha mẹ đều được 
truyền hết cho con, Trí Tuệ và tính nết mỗi người con một khác 121 và nhiều 
gia đình lương thiện lấy làm đau khổ mà sanh ra những đứa con ngỗ nghịch 

bất lương”. 

Phật Giáo cũng nhìn nhận có phần ảnh hưởng của sự truyền thống 
và của giới thần cận, nhưng cho rằng không đủ. Phật Giáo thêm vào đấy 
định luật Nghiệp Báo ( Kamma ), tức là sự tổng hợp các hành động khác 
trong quá khứ và hiện tại. Chính chúng ta phải lãnh phần trách nhiệm về 
những hành động của chúng ta trong quá khứ và gặt hái hoàn cảnh an vui 
hay đau khổ trong hiện tại. Chính ta tạo thiên đàng cho ta. Cũng chính ta 
tạo địa ngục cho ta. Ta là người xây dựng tương lai của ta. Chính ta tạo cái 
mà người thê gian gọi là Định Mệnh. 

Nguyên Nhân Của Sự Chênh Lệch 

Thuở Đức Phật còn tại tiền, có chàng thanh niên tên Sudha, thắc 


2. Đại tá Ingersol viết như sau vể văn hào trứ danh nước Anh, ông Shakespeare. “Cả 
cha lẫn mẹ ông Shakespeare đều không biết đọc biết viết. Ồng Shakespeare trường thành 
trong một làng bé nhỏ giữa những người dốt”. 




CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 215 


mắc trước trạng huống bất đổng giữa loài người, muốn tìm chân Lý, 
đến gần Ngài và bạch rằng: 

"Bạch Đức ThếTôn, vì lý do nào và nguyên nhân nào trong đời có ngườiyểu 
(appãyukã) và có người thọ (dĩghãyukã), người bệnh hoạn (bavhãbãdhã) 
và người khỏe mạnh (appãbãdhã), người xấu xa (dubbannã) và người 
đẹp đẽ (vannavantã), có hạng người làm gì củng không ai làm theo, nói chi 
cũng không ai nghe (appesakkã) và hạng người có thế lực, làm gì cũng có 
người theo, nói chi củng có người nghe (mahesakkã), có người nghèo khổ 
(appabhopgã) và người giàu sang (mahãbhogã), có người sanh trưởng trong 
gia đình bẩn tiện (nĩcakulĩnã) và có người dòng dõi cao sang (uncãkulĩnã), 
có người dốt (duppannã) và có người Trí Tuệ (pannavantã) ? 

Đức Phật trả lời vắn tắt như thê này: 

"Tất cả chúng sanh đều mang theo cái Nghiệp (Kamma) của chính mình 
như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Chính 
vì cái Nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng 
sanh 

Rổi Đức Phật giải thích cho Subha nghe từng trường hợp: 

"Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, người thợ săn chẳng hạn, bàn 
tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích 
không chút xót thương Do tính hiếu sát ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, 
người ấy sẽ là một người có mạng ‘yểu". 

Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xác phạm đến tính mạng 
của ai, sống xa gươm đao, giáo mác và các loại khí giới, lấy lòng Từ Ái đối 
với tất cả chúng sanh. Do sự không sát sanh (Tâm Từ) ấy, nếu Tái Sanh 
trong cảnh người, người ấy sẽ trường “ thọ". 

Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm 
đá và gươm đao đối xử với mọi người. Do nết hung dữ, nếu Tái Sanh trong 
cảnh người, người ấy sẽ ươn yếu bệnh hoạn. 

Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai khác. Do đức tánh hiền 
lương nhu hòa, nếu Tái Sanh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. 

Nếu người kia thô lõ, cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền 


3. Kammassakã mãnava sattã, Kammadãyãdã, Kammayoni, Kammabandhu, 
Kammapatisaranã, Kammam satte vibhaịati yadidam hĩnappanĩtatãyãti. (Maịịhima 
Nikayã, Trung Bộ Kinh, bài kinh Culỉakammavibhanga Sutta, số 135). 

Xem lời giải đáp của Đại Đức Nãgasena cho Vua Milinda vể vấn để này. Warren, 
Buddhism in Transỉation, trang 214. 




216 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


rủa kẻ khác. Do hậu quả của sự thô lõ, cộc cằn ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh 
người, người ấy sẽ xấu. 

Nếu người kia thanh tao nhã nhặn, dâu ai có chửi mắng thậm tệ cũng 
không hê oán giận và tìm cách trả thù. Do hậu quả của phong thái thanh 
nhã ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. 

Nếu người kia có tánh đô' kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ 
khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh 
tỵ. Do hậu quả của tính tật đố ganh ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, sẽ là 
người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. 

Nếu người kia không có tánh đố kỵ, không thèm ham muốn lợi danh của 
người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tỵ. 
Do ảnh hưởng của tâm không ganh tỵ ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, sẽ là 
người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì củng có người theo. 

Nếu người kia không bao giờ biết Bố Thí vật gì. Do tánh keo kiết, bám 
níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu Tái Sanh trong cảnh người, sẽ là 
người nghèo nàn thiếu thốn. 

Nếu người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa Bố Thí. Do lòng quảng đại 
rộng rãi ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư dả. 

Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng 
người đáng kính. Do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, 
sẽ là người đê tiện thấp hèn. 

Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng 
người đáng kính. Do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu Tái Sanh 
trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyên quý. 

Nếu người kia không chịu gân người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ 
phải và phân biệt chánh tà. Do sự kém học ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh 
người, sẽ là người dốt. 

Nếu người kia cố công tìm đến người có tài đức để học hỏi. Do sự học hỏi 
chánh đáng ấy, nếu Tái Sanh trong cảnh người, sẽ là người thông minh Trí 
Tuệ ." (4) 

4. Về sự vận hành của Nghiệp; khi đề cập đến mối tương đồng giữa Nhân và Quả 
(Nhân nào tạo Quả ấỵ), Tiến sĩ Crimm có viết như sau: 

“Trong tất cả những trường hợp tương tỢ) ta có thể dẫn chứng dễ dàng rằng định luật 
tương đồng có tấc dụng điều chỉnh và chuyển hướng cho thức Tái Sanh phối hợp với một 
tế bào mới. Như người kém lòng Từ Bị giết chóc người và vật một cách dễ dàng) đã ôm ấp 
dưỡng nuôi sâu kín trong lòng bản tánh sát sanh. 

Người ấy sẽ không ngần ngại và lắm khỉ cũng lấy lòng thỏa thích mà giết một sanh 




CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 217 


Trên đường Tái Sanh Luân Hổi, con người chịu ảnh hưởng của 
Nghiệp quá khứ nhiều hơn truyền thống. 

Như trường hợp của Đức Phật. Ngài đã thọ sanh nhờ tinh trùng, 
minh chầu và bẩm thụ “gene" của cha mẹ cũng như mọi chúng sanh. 
Nhưng về mặt thể chất cũng như vể phương diện tinh thần, trong quý 
tộc, từ tổ tiên mấy đời xuống đến Ngài, không ai có thể sánh với Ngài. 
Đức Phật đã có lần dạy rằng Ngài không thuộc dòng dõi vua chúa mà 
thuộc dòng của chư Phật, chắc chắn Đức Phật là bậc siêu nhiên. Ngài 
sanh ra với cái Nghiệp phi thường mà chính Ngài đã tạo nên từ vô lượng 
kiếp. 

Theo kinh Lakkhana Sutta'^, Đức Phật sanh ra với tướng mạo khác 
thường - 32 đặc điểm phi thường - là do bao nhiêu công đức cao dày mà 
ngài đã tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ. Kinh Lakkhana Sutta cũng 
giải thích rành mạch mỏi tướng tốt của Đức Phật, tướng nào phát sanh 
do Nhân nào. 

Trường hợp hy hữu của Đức Phật chứng tỏ rằng năng lực của Nghiệp 
chẳng những chi phối cơ thể mà còn vượt lên, làm mất phần hiệu năng 
của tế bào và “gene" của cha mẹ. Từ đó, ý nghĩa của sự tuyên bố bí ẩn của 
Đức Phật: 


mạng, tức là cắt đứt một sự sống của một chúng sanh, hay nói cách khác ; là thâu ngắn đời 
sống của một chúng sanh. Tức nhiên mầm giống có khuynh hướng sát sanh ; mầm giống có 
hẩm tánh thâu ngắn đời sống, thấm nhuần trong người ấy và đến lúc chết , do định luật 
tương đồng, bị hấp dẫn đến một cõi cũng có những khuynh hướng tương tợ, và trong cõi ấy 
đương nhiên đời sống bị thu ngắn lại. Cùng một thế ấy, người có Tâm ác, vui thích trong 
việc hành hạ chúng sanh và làm cho kẻ khác đau đớn tật nguyền cũng nuôi sâu kín trong 
lòng mầm giống hung ác ấy. Khỉ chết - do định luật tương đồng, cái gì giống nhau có sức 
hấp dẫn lẫn nhau, xấu hút xấu, tốt hút tốt - Tâm ác sẽ bị thu hút đến những cõi cũng hung 
ác như vậy, với năng lực tạo nên một thân thể xấu xa dị tướng. 

Một người có tánh nóng giận hằng kích thích những mầm giống có tính chất làm cho sắc 
diện trở nên xấu xa. Vì đổi sắc diện là đặc tánh của sự ợiận dữ. 

• • • • O • 

Người nào có tánh ganh tỵ, keo kiệt, kiều hãnh, hằng tích trữ những bẩm chất thù hận, 
ác cảm, khỉnh rẻ kẻ khác, những khuynh hướng khai triển mầm giống tương xứng với cảnh 
nghèo khổ, v.v... 

Đó dĩ nhiên, chỉ là hậu Quả của Nghiệp đã tạo trong quá khứ, có thể thay đổi tánh nam 
hay tánh nữ, như kinh Dĩgha Nikayã, Trường Bộ Kỉnh, số 21 có thuật rằng Gopỉksa, 
vì bà rất ghét tâm tánh đàn bà và do đó tự tạo cho mình một bẩm tánh đàn ông”. The 
Doctrine of the Buddha, trang 191. 

5. Dĩgha Nikãya, Trường Bộ Kinh; iii; trang 112; số 30. 




218 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


“Chúng ta là kẻ thừa hưởng những hành vi tạo tác của chúng ta”. 

Đề cập đến sự khác biệt giữa chúng sanh, sách Atthasalini ghi rằng: 

"Do sự khác biệt giữa cái Nghiệp mỗi chúng sanh nên có trạng thái chênh 
lệch trong sự Tái Sanh. Người sanh ra sang cả, kẻ thì đê hèn. Người sanh ra 
trong sự khinh khi nguyền rủa, kẻ thì được tôn trọng kính vì. Người được 
hạnh phúc an vui từ lúc lọt lòng mẹ, kẻ lại khổ sở khốn cùng. 

Do sự khác biệt giữa cái Nghiệp mỗi chúng sanh nên có sự khác nhau về 
hình dung, sắc diện: người thì đẹp đẽ, kẻ lại xấu xa, người cao, người thấp, 
kẻ thì tuấn tú phương phi, người thì kỳ hình dị tướng. 

Do sự khác biệt giữa cái Nghiệp mỗi chúng sanh nên có trạng thái chênh 
lệch trong xã hội như được, thua, danh thơm, tiếng xấu, được ca tụng hay bị 
khiển trách, hạnh phúc hay đau khổ”. 

“Do Nghiệp, thế gian luân chuyển. 

Do Nghiệp, chúng sanh tổn tại. 

Và cũng do Nghiệp, mà chúng sanh vướng víu. 

Liên kết với nhau như bánh xe, 

Cấu hợp, dính liền và quay tròn quanh cái trục. 

Do Nghiệp, chúng sanh được vinh hạnh tôn sùng. 

Do Nghiệp, chúng sanh chịu cảnh nô lệ tôi đòi, 

Bị nạn độc tài đàn áp và đi đến chỗ bại vong. 

Đã biết rằng Nghiệp sanh Quả 

Tại sao vãn tin rằng: 

Trong đời này không có Nghiệp Báo ?” (6) 7 

Tóm tắt, theo Phật Giáo, những sự chênh lệch về tinh thần, đạo đức, 
Trí Tuệ và bẩm tánh, một phần lớn đều tùy thuộc hành động và khuynh 
hướng của chúng ta trong quá khứ và trong hiện tại, tức là Nghiệp. 

Không Phải Tất Cả Đều Do Nghiệp 

Mặc dầu chủ trương rằng nguyên nhân chánh tạo nên hoàn cảnh 
chênh lệch trong đời sống là sự khác biệt giữa cái Nghiệp mỏi chúng 
sanh, Phật Giáo không quả quyết rằng tất cả đều do nơi Nghiệp. Nói 
cách khác, Nghiệp không phải là nguyên nhân duy nhất tạo nên những 
khác biệt, những sự chênh lệch giữa chúng sanh. Định luật Nghiệp Báo 
tuy quan trọng, chỉ là một trong 24 nguyên nhân ( PaccayaỴT trong đời 


6. The Expositor, trang 65, chương 87. 

7. Xem Compendium of Philosophy, trang 191, Manuaỉ of Abhidhamma, tác giả 
Nãrada Thera. 




CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 219 


Sống được mô tả trong triết học Phật Giáo. Để điều chỉnh quan niệm 
sai lầm cho rằng: “Những Quả lành, dữ, hay không-lành, không-dữ , tất cả 
đều phát sanh do những hành động (sl (Nghiệp đã tạo ra) trong quá khứ 
(Pubbekatehetu)’) Đức Phật dạy: 

“Nếu luận như vậy và quả quyết rằng do những hành động trong quá 
khứ mà con người trở thành sát nhân, trộm cướp, dâm loàn, láo xược, thô lỗ, 
nhảm nhí, tham lam, xảo quyệt, hư hèn, thì ta có lý do để ỷ lại, dựa trên quá 
khứ mà không muốn thực hiện, không cố gắng thực hiện, và cũng không cần 
thiết phải thực hiện, hay không thực hiện, một hành động, dầu hành động 
ấy có đáng thực hiện hay khổng”. (9ì 

Đoạn kinh quan trọng trên đây đính chính một quan điểm sai lầm 
chủ trương rằng tất cả những xảy ra trong lãnh vực tinh thần cũng như vật 
chất, đều do Tiền Nghiệp mà phát sanh. 

Nếu kiếp sống hiện tại tuyệt đối do hành động quá khứ chi phối hay 
hoàn toàn do Tiền Nghiệp chủ động thì định luật Nghiệp Báo chẳng có 
gì khác hơn là Thuyết Định Mệnh hay Tiền Định. Không ai còn tự do đê 
cải thiện đời sống mình, trong hiện tại hay trong tương lai, và tự do ý trí 
chỉ là một điều phi lý. Đời sống trở nên hoàn toàn tự động và con người 
không mấy khác biệt với một cái máy. 

Tin rằng chúng ta được sanh ra do một đấng tạo hóa toàn năng, toàn 
quyển định đoạt số phận và sắp đặt trước định mạng mà, dầu muốn dầu 
không, ta không thể nào thay đổi được, hoặc tin rằng cái Nghiệp tạo ra 
số phận và định đoạt đời sống của chúng ta thì có gì khác nhau? Có khác 
chăng chỉ ở hai danh từ. 

Thuyết định mạng như vậy không phải là định luật Nghiệp Báo 
trong Phật Giáo. 

Năm Niyãma (Định Luật) 

Theo Phật Giáo có năm định luật, hay tiến trình ( Niyãma )h°) tác 
động trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Đó là: 

1) Utu Niyãma, là định luật vật lý có liên quan đến tiến trình của 
những sự vật vô cơ như hiện tượng thời tiết, mưa, gió, nhiệt, hàn, v.v... 


8. Hành động bằng thân, khẩu hay ý. 

9. A nguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh; trang 173; Graduaỉ Saỵings ; Phần i; trang 
157. 

10. Xem Abhỉdhammãvatarã, trang 54. Bà Rhỵs Davids, Buddhỉsm, trang 119. 




220 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


bốn mùa tám tiết và đặc tánh của mỗi mùa như hạ thì nóng, đông thì 
lạnh cũng nằm trong định luật này. 

2 ) Bĩja Niyãma, là định luật về vi trùng và hạt giống (định luật vật 
lý hữu cơ) có liên quan đến tiến trình của những sự vật hữu cơ như cầy 
cỏ. Do định luật này thì mấm nào sanh giống đó. Cây lúa thì do bột lúa, 
cây cam thì do hạt cam, vị ngọt do đường, mía, mật ong mà ra, v.v... Lý 
thuyết khoa học về tê bào và bấm thụ gene trong việc thọ thai cũng do 
định luật này chi phối. Sự giống nhau về phương diện vật lý của hai trẻ 
sanh đôi cũng vậy. 

3 ) Kamma Niyãma, là định luật Nhân và Quả hay là sự tiên triển từ 
hành động, Thiện hoặc ác, đến Quả, lành hay dữ. Nhân gieo thì Quả 
trổ. Nhân lành đem lại Quả tốt. Nhân ác đem lại Quả xấu. Đó là định 
luật thiên nhiên, Quả phải trổ sanh do Nhân như vậy, chớ không phải là 
hình thức thưởng hay phạt. Tiến trình từ Nhân đến Quả cũng tự nhiên 
và cần thiết như sự xoay chuyển của mặt trăng quanh mặt trời. Đó là 
nguyên tắc Nhân Quả tương xứng của định luật Nghiệp Báo. 

Nguyên tắc của luật Nhân Quả là Quả trổ liên tục. Một nhà bác học 
tìm tòi, học hỏi, thầu thập được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong 
đời sống, đến lúc chết và Tái Sanh, tất cả những kinh nghiệm và kiến 
thức ấy cũng được chuyển từ kiếp nầy sang kiếp khác. Đôi khi ta phảng 
phất nhớ lại một vài kinh nghiệm và kiến thức trong kiếp trước, nhưng 
lắm lúc ta quên hẳn, cũng như ta quên một vài kinh nghiệm và kiến thức 
đã thu thập lúc còn nhỏ, trong cùng một kiếp sống. Do nguyên tắc Quả 
trổ liên tục có những trường hợp thẩn đổng nhạc sĩ, họa sĩ, sử học gia, 
ngôn ngữ gia, v.v... những em bé chưa học mà nói được nhiều thứ tiếng. 

4 ) Dhamma Niyãma, là định luật của Vạn Pháp, như những hiện 
tượng xảy ra khi một vị Bổ Tát đản sanh trong kiếp chót, luật hấp dẫn 
lực và những định luật khác trong vũ trụ, v.v... đều có thể liệt vào lịch 

• 0 9 0 9 7 99 

trình tiến triển này. 

5 ) Citta Niyãma, là định luật Tầm, như tiến trình Thức, sự cấu tạo 
của Thức, những năng lực của Tâm như thần giao cách cảm, hiểu biết 
quá khứ vị lai, huệ nhãn, huệ nhĩ, tha tầm thông, và những hiện tượng 
tương tợ mà khoa học hiện đại chưa giải thích được. 

Năm lịch trình tiến triển tự nó là những định luật dựa theo đó ta có 
thể giải thích tất cả những hiện tượng tầm lý cũng như vật lý. 

Nghiệp Báo chỉ là một trong năm định luật ấy. 




CHƯƠNG 18 - NGHIỆP BÁO 221 


Cũng như tất cả định luật trong vũ trụ, năm lịch trình tiến triển kể 
trên không do một oai lực thiêng liêng huyền bí nào tạo nên. 

Định luật liên quan đến sự tiên triển vật lý loại vô cơ, loại hữu cơ, 
định luật của Vạn Pháp (Dhamma Niỵãma ) là những lịch trình tiến 
triển ít nhiều tự động, mặc dầu trong một giới hạn nào, trí thông minh 
của con người cũng có thể kiểm soát được. Ví dụ như lửa nóng có đặc 
tánh làm phỏng da, tiết lạnh đến mức độ nào thì làm đông nước, nhưng 
cũng có người có thể đi trên lửa mà không bị phỏng mà cũng có người 
khỏa thần ngổi trên tuyết lãnh sơn mà không sao. Những người trồng 
hoa chuyên nghiệp có thể tạo những cảnh vườn tuyệt đẹp với các loại 
hoa trái mùa, người luyện phép du dà ( yoga ) có thể dùng oai lực thần bí 
nâng cao một vật nặng. 

Định luật thuộc về phần tâm linh cũng như máy móc như các định 
luật khác, nghĩa là cũng tác động một cách hồn nhiên, tự động, vô ý 
thức, không cần kích thích, không tùy thuộc nơi ý muốn nào bên ngoài. 
Khi Nhân đã gieo thì, do Nghiệp Báo, Qụả phải trổ. 

Công phu tu tập trong Phật Giáo nhằm mục đích kiểm soát tầm, và 
sự kiểm soát này có thể thực hiện được nhờ hiểu biết Chần Chánh và tư 

• y • • • 

tưởng trong sạch. Luật Nhân Quả tác động một cách rất máy móc. Khi 
Nghiệp quá nặng thì dầu con người có muốn cũng không thể sửa đổi 
hậu quả nghiêm khắc của nó. Nhưng trong những trường hợp ấy cũng 
vậy, Chánh Kiến là tác ý trong sạch có thể sửa chữa phần nào cái Nghiệp. 
Trong một giới hạn nào Nghiệp lành có thể làm dịu bớt Qụả dữ. 

Định luật Nhân Quả thật phức tạp. Chỉ có Đức Phật mới thấu hiểu 
được cội nguồn của nó. 

Mục tiêu tối hậu của người Phật Tử là tận diệt Nghiệp. 

• • o • • • o • X 

Kamma-vipãka (Quả của Nghiệp) là một trong bốn điều không thể 
nghĩ bàn (acinteỵỵa), Đức Phật dạy trong Anguttara Nikãỵa (Tăng Chi 
Bọ Kinh) (11) . 




11. Xem Graduaỉ Sayings, phần 2, trang 90. 




PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 19 

NGHIỆP LÀ Gì? 

“Tư (CỐÝ) là Nghiệp.” — Tăng Chi Bộ Kinh 

Nghiệp (Kamma) 

Kamma (Nghiệp), theo đúng nghĩa của danh từ, là hành động, hay 

_• Ạ _ 1 \_ rpA' L _ 2 _ 1 _ 1 \ 4 Ạ_ / /n A' -\T 1 A' 1 • /? 1* Ạ 1 ^ _ nrị Ạ 

việc làm. iat cả những hành động có Co Y, dâu biểu hiện bang Ihân, 
Khẩu hay Ý, đều tạo Nghiệp. Nó bao gổm tất cả những gì được “suy nghĩ, 
nói ra, và thực hiện”. Nói chung, tất cả những hành động Thiện hay Bất 
Thiện, đều tạo Nghiệp ( kamma). Theo nghĩa cao nhất, Nghiệp là tất cả 
Tư (Cố Ý, cetanã ) Thiện hay Bất Thiện (kusalã akusalã cetanã). Những 
hành động không có chủ tâm, mặc dầu đã biểu hiện bằng lời nói hay 
việc làm, đều không tạo Nghiệp bởi vì không có Tư (Cố Ý, cetanãỴ b, 
yếu tố tạo Nghiệp quan trọng nhất, làm động cơ thúc đẩy. 

Đức Phật dạy: " Này hỡi các Tỳ KhưUj Như Lai xác nhận rằng chính 
Tư (Cố Ý, cetanã) là Nghiệp. Do có ý muốn mới có hành động, bằng Thân, 
Khẩu hay Ý”. 

Ngoại trừ những hành động của chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La 
Hán), mỗi hành động có Tư (Cố Ý) đều gọi là Nghiệp. Mặc dầu chư 
Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) vẫn còn chịu ảnh hưởng của những 
Nhân đã gieo trong quá khứ, các Ngài không còn tạo Nghiệp mới nữa vì 
các Ngài đã thoát ra ngoài cái lành và cái dữ, đã tận diệt Vô Minh và Ái 
là hai nguổn gốc của Nghiệp. Ratana Sutta (Tam Bảo Kinh) !1) ghi rằng: 
“Mẩm giống (Khĩna-bijã) đã bị tận diệt, những ham muốn vị kỷ không còn 
khởi sanh”. 

Như vậy không có nghĩa là chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) 
sống một cách thụ động. Các Ngài luôn luôn tích cực hoạt động để tạo 

o • • o o • • • o 


1 .Anguttara Nikaya, ni, 415; The Expositor phần I, trang 117; Atthasalini, trang 88. 
2. Kinh Ratana Sutta, xem Ratana Sutta. 




CHƯƠNG 19 - NGHIỆP LÀ GÌ? 223 


an lành hạnh phúc cho chúng sanh. Hành động của các ngài, thường 
được coi là Thiện, không có năng lực tạo Nghiệp. Am hiểu tận tường 
thực tướng của Vạn Pháp, các Ngài phá tan mọi Kiết Sử trói buộc chúng 
sanh trong vòng Luân Hồi, những chuỗi dài Nhân và Quả. 

Một vài tôn giáo cũng nhìn nhận rằng mọi chênh lệch trong xã hội 

• o o • o • o 

đều do Nghiệp, nhưng khác với Phật Giáo, khi chủ trương rằng mọi 
hành động không cố ý đều tạo Nghiệp. 

Theo chủ trương ấy, ‘'một kẻ vô tình phạm tội giết mẹ mình là một tội 
phạm ghê tởm. Một kẻ không có ý giết người hoặc liên tục tấn công hằng hất 
cứ hình thức nào vào một chúng sanh đang sống thì không ít tội hơn, giống 
như một người chạm vào lửa đang cháy.” ® 

Lập luận như vậy dĩ nhiên sẽ đưa đến một định thức phi lý. Đứa bé 
trong bào thai, vô tình làm cho mẹ đau đớn, hay bà mẹ vô ý làm đau 
đứa con trong lòng mình, hẳn cũng đều có tội đã làm đau lẫn nhau? Vả 
lại, nêu ra một sự kiện để giải thích một sự kiện tương tợ, như trường 

•/ ... o ... o • 7 o 

hợp của người thọc tay vào lửa là một luận cứ sai lầm. Ví dụ, theo luận 
điệu trên, nếu ông A sai ông B đi giết người, thì chính ông B phạm tội 
sát nhân mà ông A thì không sao cả, vì chỉ có ông B là người “thọc tay 
vào lửa”. Hơn nữa, cũng theo luận điệu trên, một hành động không cố ý 
có thể còn tai hại hơn một hành động ác có cố ý. Vì theo ví dụ so sánh, 
người thọc tay vào lửa mà không biết rằng lửa có thể đốt cháy sẽ gầy 
phỏng nặng hơn người biết được điều này. 

Trong sự vận hành của Nghiệp, Tâm là yếu tố tối quan trọng. Tất cả 
những việc làm và lời nói của chúng ta đều do Tâm hay Thức ảnh hưởng. 

“Khi không phòng hộ được Tâm tức nhiên không thể phòng hộ được việc 
làm, lời nói, và tư tưởng. Phòng hộ Tâm tức phòng hộ Thân, Khẩu, Ý”.(T 
“Chính Tâm dãn dắt thế gian, chính Tâm lôi kéo thế gian; 
và tất cả mọi người đều làm chủ cái Tâm”. 

Kinh Pháp Cú có 2 câu: 

“Nếu nói hay làm với Tâm ác thì do đó, đau khổ sẽ theo liên với ta như bánh 
xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe”. (Câu 1) 

“Nếu nói hay làm với Tâm Thiện thì do đó, hạnh phúc sẽ theo liên với ta như 
bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe”. (Câu 2) 

Cái Tâm vô hình tạo nên tất cả những tác động vận hành của Nghiệp. 


3. Xem Poussin, “The Way to Nirvara”, trang 68. 

4. Atthasãlỉnỉ, trang 63; The Exposỉtor, phần l, trang 91. 




224 phấn II - PHẬT PHÁP 


Nghiệp không nhất thiết chỉ là những hành động trong quá khứ, mà 
bao trùm quá khứ và hiện tại. Như vậy, nói một cách, chúng ta như thê 
nào trong hiện tại là tùy thuộc trong quá khứ chúng ta đã hành động 
như thế nào, và trong tương lai chúng ta sẽ hành động như thế nào tùy 
thuộc nơi hành động của chúng ta như thê nào trong hiện tại. Hiểu một 

• • o o o 

cách khác nữa, ta phải thêm rằng trong hiện tại chúng ta như thê nào 
không hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thê và trong tương lai 
chúng ta sẽ như thê nào cũng không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta 
như thê nào trong hiện tại. 

Hiện tại chắc chắn là con đẻ của quá khứ, đồng thời cũng là mẹ sanh 
của tương lai. 

Nhưng trong sự Báo ứng vô cùng phức tạp của Nghiệp, ta không 
thể nhìn vào hiện tại mà quả quyết quá khứ và tương lai. Ví dụ như tên cướp 
sát nhân ngày hôm nay có thể là một người hiền như bậc Thánh Nhân ngày 
mai. Một người hiền lương đạo đức ngày hôm qua có thể hôm nay trở nên 
hư hèn hung dữ. 

Lời mẹ dạy con: “Nếu con ngoan sẽ được mẹ cưng và con sẽ vui vẻ. Nếu 
con không ngoan mẹ sẽ không cưng và con sẽ buồn’ là Giáo Lý Nghiệp Báo. 

Cái gì giống nhau thu hút lẫn nhau. Tốt đem lại tốt, xấu đem lại xấu. 
Đó là định luật Nhân Quả. 

Tóm tắt, Nghiệp Báo là định luật Nhân Quả trong lĩnh vực luân lý 
hay như người phương Tây thường nói, là “ảnh hưởng của hành động’’. 

Nghiệp và Quả (Kamma và Vipãka) 

Nghiệp ( Kamma ) là hành động. Quả ( Vipãka ) là Kết Quả, là phản 
ứng xảy ra của hành động ấy. Cũng như mỗi vật đều dính liền với cái 
bóng của nó, mỗi hành động có Tư (Cố Ý, cetanã) chắc chắn xảy ra kết 
Quả của chính nó. Nghiệp có thể ví như một cái hạt có khả năng trở 
thành cầy. Quả, được sinh ra từ cây, là Vipãka, là kết Quả hay hậu Quả. 
Vì Nghiệp ( Kamma ) có thể tốt hay xấu, thì Quả ( Vipãka ) cũng tốt hay 
xấu. Vì Nghiệp ( Kamma) thuộc về tinh thần nên Quả ( Vipãka ) cũng 
thuộc về tinh thần; nó trải qua hạnh phúc hay vui sướng, bất hạnh hay 
khổ sở tùy theo bản chất của chủng tử Nghiệp. Ănisamsa (Quả báu, 
phước báu) là những tình trạng hữu hình thuận lợi kèm theo như sức 
khỏe, sự thịnh vượng, tuổi thọ. 

Khi những tình trạng hữu hình kèm theo của Quả ( Vipãka ) là bất 
lợi, chúng được gọi là Ảdĩnava (bất lợi, Quả xấu), như bần cùng, xấu xí, 
bệnh tật, yểu tử và những thứ tương tự. 



CHƯƠNG 19 - NGHIỆP LÀ GÌ? 225 


Nghiệp ( Kamma) là những Tâm Thiện và Bất Thiện Hiệp Thế 
( Kusalã akusalã lokiỵa citta), và Quả ( Vipãka ) là những loại Tâm Quả 
Hiệp Thế ( ỉokiya vipãkacitta ). 

Theo Vỉ Diệu Pháp (S) (Tạng Luận), Nghiệp gồm 12 loại Tâm Bất 
Thiện và 8 loại Tâm Thiện thuộc Dục Giới (kãmãvacarà), 5 loại Tâm 
Thiện thuộc Sắc Giới ( rũpãvacara ) và 4 loại Tâm Thiện thuộc Vô Sắc Giới 
(arũpãvacara). 

Ngoài ra, 8 loại Tâm Siêu Thế ( ỉokuttara citta ) không thể coi là 
Nghiệp ( Kamma ) vì các loại Tâm ấy có khuynh hướng diệt trừ tận gốc 
Nghiệp ( Kamma ). Trong các loại Tâm này, chi phần chiếm ưu thế hơn 
là Tuệ ( Pannã ) trong khi Tầm Hiệp Thế là Tư (Cố Ý, cetanã). 

Chín ( 9 ) loại Tầm Thiện thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới là 5 Thiền 
Sắc Giới (rũpãvacara jhãna) và 4 Thiền Vô Sắc Giới (arũpãvacara ịhãna) 
hoàn toàn thuộc về tinh thần (Tâm). Việc làm và lời nói được trợ tạo 
bởi 20 loại Tâm Hiệp Thê đầu tiên (12 Tâm Bất Thiện và 8 Tâm Đại 
Thiện). Khẩu Nghiệp do Tâm tạo bằng cách nói. Thân Nghiệp do Tâm 
tạo thông qua sự biểu đạt của cơ thể. Ý Nghiệp hoàn toàn không có gì 
khác hơn là Tâm. 

Tất cả 29 loại Tâm kể trên ( 5 + 4 + 12 + 8 ) đều được gọi là Nghiệp vì 

các loại Tâm ấy có khả năng tạo Quả một cách tự động, không cần trợ 
lực của yếu tố nào từ bên ngoài. 

Những loại Tâm này mà một người phải trải nghiệm như là hậu Quả 
dĩ nhiên phải có của các loại tư tưởng Thiện hay Bất Thiện của người đó, 
gọi là Tâm Quả thuộc Dục Giới. Năm ( 5 ) loại Tâm Quả thuộc Sắc Giới 
và 4 loại Tầm Quả thuộc Vô Sắc Giới đều là Quả của Nghiệp ( Vipãka ). 

Đã gieo Nhân tức phải gặt Quả, lúc này, nơi này, hay lúc khác, nơi 
khác, ở kiếp hiện tại hay trong kiếp vị lai. Ngày hôm nay ta gặt hái những 
gì chính ta đã gieo trong hiện tại hay trong quá khứ. 

Trong bộ Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, có những lời dạy 
như sau: 

“Đã gieo giống nào, 

Sẽ gặt Quả nấy. 

Hành Thiện sẽ thâu gặt Quả lành. 

Hành ác sẽ thâu gặt Quả dữ. 

5. Xem Compendium of Philosophy; Abhidhammattha Sangaha, Ch. 1; Manual of 
Abhidhamma, Ch. 1. 




226 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Hãy gieo giống tốt, 

Ta sẽ hưởng Quả lành”. <6) 

Nghiệp Báo tự nó là một định luật có hiệu lực trong một phạm vi 

o • I • •• • • • o • X • 

riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của tha lực nào từ bên ngoài đưa vào. 

Khả năng trổ Quả đã dính liền với Nghiệp. Trong hành động (bằng 
Thân, Khẩu, Ý) đã có tiềm tàng năng lực tạo Quả, cũng như trong hạt đã 
có tiềm tàng tạo nên cầy và sanh ra trái. Nhân sanh Quả, Quả giải thích 
Nhân. Hạt sanh trái, thấy trái ta biết hạt như thê nào. Sự liên quan giữa 
hạt và trái cũng như giữa Nghiệp và Quả. ‘'Trong Nhân đã có sẵn mâm 
giống của Qua’. 

Hạnh phúc và đau khổ, thường xảy đến cho nhân loại, là Quả phải 
có, trổ sanh do những Nhân nào. Phật Giáo không chủ trương có sự 
thưởng phạt do một oai lực siêu phàm toàn tri, toàn năng, tối thượng 
ban bố cho những linh hồn đã làm lành hay gầy dữ. Thuyết Duy Thần cố 
giải thích mọi việc bằng kiếp sống trường cửu trong tương lai mà không 
biết đến quá khứ. Thuyết Duy Thần tin rằng linh hồn của người chết sẽ 
trải qua một cuộc phán xét và xem những phước báu và tội khổ trong 
đời hoàn toàn do ý muốn của một Tạo Hóa Tối Thượng, ngự trên một 
cõi Thiên nào đó, tạo ra càn khôn vạn vật và trọn quyền định đoạt số phận 
của nhân loại, vật do mình tạo ra. 

Phật Giáo không nhìn nhận có một linh hồn trường cửu, được tạo 
nên một cách ngẫu nhiên và độc đoán. Phật Giáo tin có định luật và 

• o • • 

công lý tự nhiên, không phải một đấng Thượng Đế toàn năng hay một 
Đức Phật đại từ đại bi tạo nên. Theo định luật và công lý tự nhiên ấy thì 

o / / 

mỏi hành động đều gầy nên một phản ứng tương xứng mà người đời 
thường lầm tưởng là sự ban thưởng hay hình phạt. 

Một vài người dựa theo nhận thức riêng của mình cho rằng thuyết 
Nghiệp Báo trong Phật Giáo là một loại nha phiến để thoa dịu và ru ngủ 
người xấu số bằng luận điệu như sau: 

“Bây giờ anh phải chịu khó nghèo khổ vì đã tạo Nghiệp xấu trong quá 
khứ. Anh kia được giàu sang vì anh ấy tạo Nghiệp tốt. Như vậy, hãy cam 
tâm chịu lấy sổ phận nghèo đói của anh và cố gắng tạo Nghiệp tốt trong hiện 
tại để được giàu sang trong kiếp tới. 

Trong kiếp này anh bị hà hiếp bóc lột vì đã tạo Nghiệp xấu trong quá 
khứ. Hãy nhận lãnh số phận hẩm hiu ấy và nhãn nại cam tâm chịu khổ. 


6. Qụyển 1, trang 227. Kindred Sayings, phẩn I, trang 293. 




CHƯƠNG 19 - NGHIỆP LÀ GÌ? 227 


Từ nay hãy ăn hiền ở lành, chắc rằng kiếp sau anh sẽ được giàu sang hạnh 
phúc”. 

Học thuyết về Nghiệp của Phật Giáo không giải thích quan niệm 
định mệnh như vậy. Thuyết Nghiệp Báo trong Phật Giáo cũng không 
bao giờ chấp nhận một cuộc phán xử sau kiếp sống. Đức Phật Vị Tha, 
Từ Bi vô lượng vô biên, truyền dạy Nghiệp Báo không phải để bảo vệ 
người giàu sang và an ủi người nghèo khổ bằng cách hứa hẹn hạnh phúc 
huyền ảo trong tương lai. 

Theo Lý Nghiệp Báo của Phật Giáo, chúng ta không nhất định phải 
bị trói buộc trong hoàn cảnh nào, vì Nghiệp Báo không phải là số mạng, 
cũng không phải Tiền Định do một oai lực huyền bí nào đã định đoạt 
cho ta một cách bất khả kháng. Việc của chúng ta làm sẽ phản ứng lại 
với chính mình và do đó chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực để chuyển 
Nghiệp sang một vài mức độ của chúng ta theo ý muốn. Làm sao để 
chuyển nó, tùy thuộc vào nơi ta. 

Nguồn Gốc của Nghiệp 

Vô Minh ( Aviịịã ) hay không hiểu biết thấu đáo thực tướng của các 
Pháp là nguyên nhân chính tạo ra Nghiệp. Trong Liên Quan Tương Sinh 
(Tùy Thuộc Duyên Khởi, Thập Nhị Nhân Duyên, Paticca Samuppãda) 
Đức Phật có nêu: 

“Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành phát Sanh” (aviịịã paccaya saúkhãrã).” 

Ái(Tanhã) - đi liền với Vô Minh - là một nguyên nhân khác tạo 
Nghiệp. Chính Vô Minh và Ái là cội rễ của mọi tội ác. 

Tất cả những hành động Thiện của hạng phàm nhân (puthuịịana) 
mặc dầu bắt nguồn từ ba Căn Thiện là vô Tham ( alobha ), vô Sân ( adosa) 
và vô Si ( amoha ) vẫn còn liên quan Nghiệp ( Kamma ), vì hai Căn gốc 
Vô Minh và Ái vẫn ngủ ngẩm trong vị ấy. Trái lại, những loại Tâm Đạo 
Siêu Thế ( maggacitta ) không liên quan Nghiệp vì bản chất của các loại 
Tâm ấy có khuynh hướng tận diệt hai nguyên nhân gốc (Vô Minh và 

Ái). 

Người Tạo Nghiệp 

Ai tạo Nghiệp? Ai gặt Quả? " Nghiệp có phải là một sự tích trữ trong 
linh hồn không?” 

Để trả lời câu hỏi tê nhị ấy, Đại Đức Buddhaghosa viết như sau trong 
sách Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo): 



228 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


“Không có người tạo Nghiệp. 

Không có người gặt Quả, 

Chỉ có sự vận chuyển của Pháp thuần tịnh. 

Đó là Nhận thức chân chánh”.^ 

Theo Phật Giáo, có hai thực tế. Thực tế biểu hiện ra bề ngoài và thực 
tê cùng tột. Thực tế bề ngoài là những Chần Lý mặc ước, hay Tục Đê 
(,Sammuti sacca). Thực tế cùng tột là Chân Lý trừu tượng, tuyệt đối, hay 
Chần Đế (j Paramaịịha sacca ). 

Ví dụ như cái bàn, thực tê biểu hiện ra ngoài mà chúng ta có thể thấy. 
Trong ý nghĩa cùng tột, được gọi là cái bàn bao gồm sức chịu lực và tính 
chất. 

Khi nói chuyện với mọi người, nhà bác học gọi nước là nước. Nhưng 
trong phòng thí nghiệm, nhà bác học gọi nước là H O. 

Cùng một thế ấy, trong những câu chuyện thông thường, ta dùng 
danh từ mặc ước như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, v.v... Những cái được 
gọi là hình sắc ấy, khi được phân tách tỉ mỉ cho thấy rằng chỉ là những 
thành phần tâm-vật-lý luôn luôn biến đổi, không thể tổn tại y hệt trong 
hai khoảnh khắc kê tiếp. 

Như vậy, những người Phật Tử không tin rằng có một thực thể 
không thay đổi, một người làm gì đó mà tách khỏi Nghiệp, một người 
nhận biết mà tách khỏi Tưởng, người Nhận thức sự việc mà bỏ qua 
Thức. 

Vậy thì ai tạo Nghiệp và ai gặt Quả? 

Sự cố ý hay ý muốn, Tư (Cố Ýj cetanã) tự bản thần nó là người tạo 
Nghiệp. Thọ ( Vedanã ), tự bản thân nó là người gặt Quả của Nghiệp. 
Ngoài hai Pháp Thuần Tịnh ( sudảhaảhammã ) ấy, không có ai gieo và 
không có ai gặt. 

Đại Đức Buddhaghosa dạy rằng khi những thành phẩn vật chất phối 
hợp lại, cấu thành cái gọi là cầy, một ngày nào và ở một điểm nào, và 
trổ ra trái, thì ta nói “cây sanh trái” hay “cây trổ trái”. Cùng dường thế ấy, 
Năm Uẩn {Khandha - Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) phối hợp lại, cấu 


7. Quyển II, trang 602. Xem Warren, Buddhism in Transỉation, trang 248. The Path 
oỷPurity, chương iii, trang 728. 

Kammasa kãrako natthi - vipãkassa ca vedakoỊ Suddhadhammã pavattanti - evetam 
sammãdassanam. 




CHƯƠNG 19 - NGHIỆP LÀ GÌ? 229 


thành cái gọi là Thiên hay người và, một ngày nào, Qụả của hạnh phúc 
hay Quả của bất hạnh trổ sanh thì ta nói rằng vị Thiên hay người ấy có 
hạnh phúc hay bất hạnh. 

Về điểm này những người theo Phật Giáo cũng đồng quan điểm với 
giáo sư William James khi giáo sư bác bỏ luận cứ của Descartes và chủ 
trương rằng: 

“Chính tư tưởng là những nhà tư tưởng". (8> 

Nghiệp Ở Đâu? 

Một nhà phần tích tâm linh viết như sau: 

“Nghiệp được tích trữ bên trong phần tâm linh, nhưng thông thường 
chỉ có một số ít người tìm ra và xâm nhập được vào thâm cung bí hiểm của 
tâm linh ấy. Nghiệp là sự thâu nhận trọn vẹn tất cả những kinh nghiệm đã 
trải qua, những cảm giác đã thọ, những ảnh hưởng đã thâm nhiễm của 
một cá nhân. Tiềm thức không phải chỉ trung thực ghi nhận những kinh 
nghiệm cá nhân mà còn giữ lại những cảm xúc và những khuynh hướng 
sơ khởi và - mặc dầu hình như suy giảm lẩn trong con người văn minh 
dưới lớp lễ nghi hình thức của xã hội - vãn còn tiềm lực mạnh mẽ có thể 
bộc phát một cách bất ngờ với một năng lực hùng hậu không thể đoán 

trước được". 

Người Phật Tử cũng nhận định như vậy, nhưng với một ý niệm sửa 
đổi căn bản khác biệt. 

Phật Giáo chủ trương rằng cái Nghiệp không được tàng trữ trong 
một nơi nào gọi là tầm linh, bởi vì không có chi chứng minh rằng có 
một nơi nào trong guồng máy phức tạp và luôn luôn biến đổi con người 
có thể làm nơi chứa đựng như một kho tàng. 

Tuy nhiên, mỗi kinh nghiệm, mỗi cảm giác, mõi ảnh hưởng đã ghi 
nhận, mỏi đặc tính, phàm hay Thánh, của một số cá nhân đều được phát 
triển tùy sự biến đổi liên tục của những hiện tượng tâm-vật-lý của cá 
nhân ấy như một dòng suối luân lưu bất tận. 

Tóm tắt, tất cả Nghiệp Lực đều tùy thuộc nơi sự biến đổi của luổng 
Tâm Lực ( citta santati ) và luôn luôn sẵn sàng phát hiện trong muôn 
ngàn hiện tượng, mỗi khi có cơ hội. 

Một hôm Vua Milinda hỏi Đại Đức Nãgasena: 

-"Kính bạch Đại Đức, Nghiệp được tích trữ ở đầu? 


8. Psychology, trang 216. 




230 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


- Tâu Đại vương , ta không thể nói Nghiệp được tích trữ ở một nơi nào 
trong Thức luôn luôn hiến đổi quá nhanh nàyhay ở một nơi nào khác trong 
thân thể con người. Nhưng tùy thuộc nơi Danh và Sắc, Nghiệp khởi hiện 
trong một lúc thích ứng. Củng như ta không thể nói trái xoài được tích trữ ở 
nơi nào trong cây xoài nhưng, tùy thuộc nơi cây xoài và khi đẩy đủ cơ duyên, 
nó sẽ trổ ra đúng lúc, đúng mùá’. (9ì 

Cũng như ta không thể nói gió hay lửa nằm ở nơi nào nhất định, ta 
không thể quả quyết Nghiệp được chứa đựng trong hay ngoài thân. 

Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp này sang kiếp 
khác. Nghiệp thủ một vai trò quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh 
con người. Nghiệp giải thích những hiện tượng kỳ diệu mà ta gọi là vĩ 
nhân, thiên tài, thần đổng, v.v... Một sự hiểu biết rành mạch về định luật 
Nghiệp Báo là điều cần thiết cho sự an lành hạnh phúc cho thê gian. 


qoỊc* 


9. Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo, chương XVII. 




CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 231 


CHƯƠNG 20 

Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 

• • • 

“Chính Nghiệp dãn dắt thế gian này.” 

— Atthasãlinĩ 

Sự vận hành của Nghiệp là một quy luật vô cùng phức tạp mà chỉ 
có Đức Phật mới có thể am tường thấu đáo. Để Nhận thức phẩn nào 
vấn đề khó khăn ấy ta cần phải biết lịch trình tiên triển của Lộ Trình 
Tầm (cittavĩthi) theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp). 

Tâm, hay Thức, phẩn tinh túy của cái được gọi là chúng sanh, đóng 
vai trò tối quan trọng trong guồng máy phức tạp của con người. Chính 
Tầm làm cho ta trong sạch, cũng chính Tầm làm cho ta Ô Nhiễm. Trong 
thực tế, Tâm là người thù nguy hiểm nhất mà cũng là người bạn chí thân 
của con người. 

Khi ngủ say, không chiêm bao mộng mị, Tâm của ta ở trong một 
loại Thức bị động nhiều hơn chủ động, tương tợ như trạng thái Tâm của 
người vừa chết ( cuti ), hay lúc được thọ thai. Danh từ Phật Giáo gọi loại 
Tầm ấy là Bhavanga (Hộ Kiếp, Hữu Phần), hay yếu tố gìn giữ của đời 
sống. Bhavaụga cũng có nghĩa là nguyên do tối cần, hay điều kiện tối cần 
để tồn tại. Phát sanh và hoại diệt mỗi khoảnh khắc (Sát-na), Bhavanga trôi 
chảy giống như một dòng suối, nhưng không khi nào giống hệt nhau trong 
hai khoảnh khắc (Sát-na) liên tiếp. 

Không phải chỉ lúc không nằm mộng ta mới có loại Tầm Bhavanga 
(Hộ Kiếp, Hữu Phẩn), mà lúc đang thức cũng có. Trong đời sống, ta 
có loại Tầm Bhavanga nhiều hơn tất cả những loại Tầm khác. Do đó 
Bhavanga là điều kiện tối cần thiết cho đời sống. 

Có vài học giả cho rằng Bhavanga đồng nghĩa với tiềm thức. Theo 
Tự Điển Triết Họd l \ tiềm thức là một ngăn trong Tầm mà vài tâm lý gia 


1. Dictionary ofPhilosophy. 




232 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


và triết gia cho rằng ngăn ấy nằm cạnh phía dưới ngưỡng cửa của Thức. 

Theo các triết gia Tầy phương, tiềm thức và Thức cùng tổn tại trong 
cùng một lúc. Nhưng theo Phật Giáo, hai loại Tâm không thể tổn tại 
trong cùng một lúc/ 2 ) 

Bhavanga không phải là một "hạ tâng cảnh giới” cũng không như 
"Tâm Cao Thượng ” của F.w. Myer. Hình như trong tất cả nền triết học 
Âu Tầy, không có khoảng nào đề cập đến cái gì như Bhavanga. 

Bhavanga được gọi là như vậy vì là điều kiện chánh yếu để duy trì 
cuộc sống. Danh từ gần Bhavanga nhất là “Hộ Kiếp” hay “Hữu Phần”, vì 
nó là điều kiện tất yếu giữ cho kiếp sống sinh tổn. 

Tầm Bhavanga luôn luôn sanh ra với điểu kiện là nó không bị làm 
cho đứt quãng do sự tác động từ bên ngoài. Tầm Bhavanga này sẽ rúng 
động (gọi là Tầm Hữu Phần Bhavaụga Rúng Động) trong một thời gian 
(khoảnh khắc) gọi là Sát-na, và diệt khi có một đối tượng vật chất hay 
tinh thần tác động vào Tâm. Ví dụ như đối tượng ngay tại thởi điểm đó 
là Cảnh Sắc. 

Ngay khi Tầm Bhavaụga Dứt Dòng (Tầm này sanh sau Hữu Phần 
Bhavaụga Rúng Động) vừa diệt thì “Khai Ngũ Môn” (Ngũ Môn hướng 
Tầm, pancaảvãrãvaịịana) sanh rồi diệt. Tác động của Tâm Khai Ngũ 
Môn này là hướng về đối tượng, trong trường hợp này đối tượng là Cảnh 
Sắc. Tức thì, Nhãn Thức ( cakkhu vinnãna) thấy đối tượng, nhưng chưa 
biết gì. Quá trình tiếp theo sau do một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) 
tiếp nhận Cảnh là “Tiếp Thâu” (sampaticchana). Tiếp theo là sự sanh 
của “Thẩm Tấn” ( santĩrana ) là Sát-na Tâm (chập tư tưởng) Thấm Định 
cảnh đã thấy đó. Rổi theo ngay sau đó là Sát-na Tâm (chập tư tưởng) 
“Đoán Định” ( votthapana ) là lúc phần biệt Cảnh được tiếp nhận tốt 
hay xấu, và đến đầy là tự nguyện theo khả năng hoạt động phân chia của 
nó. Tùy thuộc vào Tâm Đoán Định này, tiếp theo sau là phát sanh Tiến 
Trình Ịavana (Đổng Lực), một giai đoạn tối quan trọng của quá trình 

2. Theo triết học Phật Giáo, không có một khoảnh khắc (Sát-na) nào mà chúng 
ta không trải qua tuần tự một loại Tầm riêng, đeo níu một số Cảnh (đối tượng), vật 
chất hay tinh thần. Giới hạn thời gian giữa các Tâm như vậy gọi là một Sát-na Tầm 
(chập tư tưởng). Mỗi một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) được tiếp nối theo sau một 
Sát-na Tâm khác. Sự tiếp nối nhanh chóng của những Sát-na Tâm (chập tư tưởng) 
như vậy rất khó nhận ra do phạm vi hiểu biết của Trí người thường. Những Nhà Chú 
Giải ghi nhận rằng trong khoảng thời gian một tia sáng lóe lên có hằng tỷ tỷ Sát-na 
Tâm (chập tư tưởng) có thể sanh. 





CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 233 


tâm lý. Ở giai đoạn này, Nghiệp được đánh giá; cho dù hành động Thiện 
hay Bất Thiện, Nghiệp được tạo nên trong giai đoạn này. 

Nếu Tác Ý khéo ( yoniso manasikãra ) thì tạo Thiện Nghiệp. Nếu Tác 
Ý không khéo ( aỵoniso manasikãra ) thì tạo Bất Thiện Nghiệp. Mặc dầu 
đối tượng có đáng được ưa thích hay không, ta vẫn có thể tạo một tiến 
trình Ịanava (Đổng Lực) Thiện hay Bất Thiện theo ý muốn. Ví dụ như 
khi gặp người thù nghịch, tức nhiên là sự giận dữ phát sanh ngoài ý 
muốn của ta. Nhưng bậc Thiện Trí Thức có thể chê ngự Tâm mình, thay 
vì nổi giận, rải Tâm Từ đến người ấy. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy: 

Lam ac do ta* 

Làm cho ta nhơ bẩn do nơi ta. 

Không làm ác do ta. 

Làm cho ta trong sạch củng do nơi ta. 

Cả hai, nhơ bẩn và trong sạch, chỉ tùy thuộc nơi ta. 

Không ai khác có thể làm cho ta trong sạch" 

Dĩ nhiên là trong đời sống, tư tưởng của ta bị rất nhiều yếu tố 
bên ngoài chi phối như môi trường, hoàn cảnh, tập tục, lễ nghi, v.v... 
Trong những trường hợp ấy thì tự nguyện là thứ yếu. Tuy nhiên, dầu 
ở trường hợp khó khăn nào, ta cũng có đủ khả năng vượt qua các áp 
lực bên ngoài và tạo những tư tưởng Thiện hay Bất Thiện bằng cách 
luyện tập ý chí cá nhân. Một yếu tố bên ngoài có thể là nguyên nhân, 
nhưng chính ta phải chịu trách nhiệm về tất cả các hành động của ta 
và chỉ có hành động của ta mới theo sát ta như bóng với hình. 

Ịavana là một từ ngữ Pãli rất khó chuyển dịch ra ngôn ngữ khác. 
Vài học giả dịch là “Trực Cảm". Danh từ “Đổng Lực" đôi khi cũng được 

• o • • o • o 

dùng. Trong quyển sách này, Pãli ngữ Ịavana được giữ nguyên vẹn. 

Theo đúng nguyên căn, Ịavana có nghĩa là chạy, bởi vì trong Lộ Trình 
Tâm nó “chạy” liên tiếp bảy Sát-na Tâm (chập tư tưởng), hoặc năm Sát-na 
Tâm khi lâm chung, bắt một Cảnh giống hệt nhau. Những trạng thái tinh 
thần xảy ra trong bảy Sát-na Tâm (chập tư tưởng) ấy đều giống hệt nhau, 
nhưng năng lực thì không đổng đều, có chập mạnh có chập yếu hơn. 

Lộ Trình Tâm ( citta vĩthi), diễn ra trong một thời gian cực ngắn, chấm 
dứt bằng Tâm “Na Cảnh” (đăng ký tâm, tâm ghi nhận, tadãlambana ) 
trong hai Sát-na Tâm (chập tư tưởng). Như vậy, trọn Lộ Trình Tâm 
hoàn thành có tất cả mười bảy Sát-na Tâm. 


3. Dhammapada, Kinh Pháp Cú, cầu 165. 




234 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Kinh sách thường diễn tả Lộ Trình của Tầm như sau: 

"Người kia nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn trùm đẩu lại, ngủ mè. Một 
ngọn gió thổi qua làm rung động nhánh cây và một trái xoài rụng xuống 
cạnh bên đẩu anh chàng đang ngủ. Anh tung khăn ra và hướng tẩm mắt 
vê phía có tiếng động. Thấy một vật, anh cầm lên, quan sát và nhận ra đó 
là một trái xoài. Anh hả miệng cạp ăn, và nuốt cùng với nước miếng. Xong, 
nằm xuống ngủ lại”. 

Trong câu chuyện, giấc ngủ say là luổng Bhavanga yên tĩnh trôi 
chảy. Ngọn gió thoảng qua cây xoài là Tầm “Bhavanga Vừa Qua" (atĩti 
Bhavanga). Nhánh cầy rung động là Tâm “Bhavanga Rúng Động” 
(. Bhavanga calana). Trái xoài rụng là Tầm “Bhavanga Dứt Dòng” 
(.Bhavaụga upaccheảa). Hướng về đối tượng là “Khai Ngũ Môn” (Ngũ 
Môn hướng tâm, pancadv ã rã vaịị ana). Thấy đối tượng mà chưa biết gì là 
“Ngủ Song Thức” (panca-vinnãna ), trong trường hợp này là Nhãn Thức. 
Nhặt lên là “Tiếp Thâu”. Thẩm tra là “Thẩm Tấn”. Nhận định rằng đó là 
một trái xoài là “Đoán Định”. Chính sự thưởng thức trái xoài là tiến trình 

• • • o 

(7 Sát-na Tâm) Ịavana (Đổng Lực), và sự nuốt miếng xoài, là “Na Cảnh”. 
Khi ăn xong trái xoài người kia nằm ngủ lại, là khi trải qua trọn Lộ Trình 
thì Tâm trở lại trạng thái Bhavanga. 

Tóm lại mỏi Lộ Trình Tâm có 17 Sát-na Tâm: 3 Bhavanga, 1 Khai 
Ngũ Môn, 1 Ngũ Song Thức, 1 Tiếp Thâu, 1 Thẩm Tấn, 1 Đoán Định, 7 
Ịavana (Đổng Lực) và 2 Na Cảnh, như sau: 

Lộ Trình Tâm 

Bhavanga là “Hộ Kiếp” hay “Hữu Phần”. 

1. Atĩta Bhavanga ( Bhavanga Vừa qua) 

2. Bhavanga Calana (Bhavanga Rúng Động) 

3. Bhavanga Upaccheda (Bhavanga Dứt Dòng) 

4. Paficadvãrãvajjana (Khai Ngũ Môn) 

5. Paííca Vinnãna (Ngũ Song Thức) 

6. Sampaticchana (Tiếp Thầu) 

7. Santĩrana (Thẩm Tấn) 

8. Votthapana (Đoán Định) 

9. Javana (Đổng Lực) 

10. Javana (Đổng Lực) 

11. Javana (Đổng Lực) 

12. Javana (Đổng Lực) 



CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 235 


13. Javana (Đổng Lực) 

14. Javana (Đổng Lực) 

15. Javana (Đổng Lực) 

16. Tadãlambana (Na Cảnh) 

17. Tadãlambana (Na Cảnh) 

Trong 7 Sát-na Tầm (chập tư tưởng), như được nêu trên, Sát-na 
Tâm đầu có năng lực tạo Nghiệp yếu nhất nên trổ Quả trong kiếp hiện 
tại, gọi là “Hiện Báo Nghiệp” ( ditịha dhamma veảanĩya kamma). Nếu 
không trổ sanh trong kiếp hiện tại thì Quả ấy sẽ tiêu mất, gọi là Quả 
không trổ sanh, hay “Vô Hiệu Nghiệp’’ ( Ahosi ). 

Sát-na Tâm (chập tư tưởng) yếu kế đó là Sát-na Tầm thứ 7 của tiến 
trình Ịavana. Quả của Sát-na Tâm này trổ sanh trong kiếp sống kế liền 
sau kiếp hiện tại, gọi là “Sanh Báo Nghiệp” ( upapaịa veảanĩya kamma). 
Nghiệp này trổ Qụả ở kiếp kê tiếp theo, cũng tự nhiên trở nên vô hiệu 
lực nếu không trổ sanh trong kiếp kê liền đó. 

Hiệu lực của 5 Sát-na Tầm (chập tư tưởng) còn lại, từ Sát-na Tầm 
thứ 2 đến Sát-na Tâm thứ 6 của tiến trình ]avana, có thể trổ sanh bất 
cứ lúc nào trong vòng Luân Hồi, từ kiếp thứ ba đến lúc hoàn toàn Giải 
Thoát, gọi là “Hậu Báo Nghiệp”( aparãpariya vedanĩya kamma). 

A. Phân Loại Theo Thời Gian 

Như vậy, theo thời gian, Nghiệp có thể được phân loại như sau: 

1. Hiện Báo Nghiệp ( Ditịha dhamma vedanĩya kamma ), Quả trổ 
sanh trong kiếp hiện tại. 

2. Sanh Báo Nghiệp ( Upapaịịa vedanĩya kamma ), Quả trổ sanh 
trong kiếp kế kiếp hiện tại. 

3. Hậu Báo Nghiệp (Aparãpariya vedanĩya kamma ), Quả trổ sanh 
không nhất định lúc nào trong thời gian kiếp thứ ba cho đến khi Níp- 
bàn (Niết Bàn). 

4. Vô Hiệu Nghiệp ( Ahosi Kamma ). 

Những câu chuyện ví dụ: 

1. Hiện Báo Nghiệp 

a) Quả lành trổ sanh trong kiếp hiện tại 

Hai vợ chổng kia chỉ có một cái áo (choàng theo lối người Ấn). Khi 
chồng có việc đi đâu, mặc áo, thì vỢ phải ở nhà. Nếu vỢ đi thì chổng ở 



236 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


nhà. Một ngày kia, chổng đi nghe Đức Phật thuyết pháp, lấy làm thỏa 
thích, khởi sanh ý muốn dâng lên Đức Phật cái áo duy nhất ấy, nhưng 
lòng Luyến Ái cố hữu của con người trỗi dậy, và một cuộc tranh đấu 
diễn ra bên trong anh. Sau cùng, Tầm Bố Thí chê ngự lòng Luyến Ái. 
Anh hết sức vui mừng, reo lên: "Ta đã chiến thắng , ta đã chiến thắng”, và 
hành động đúng y sở nguyện, dâng cái áo lên Đức Phật. 

Cầu chuyện lọt đến tai vua. Đức vua lấy làm hoan hỷ, truyền lệnh 
ban cho anh 32 bộ áo. Người chồng có Tầm Đạo nhiệt thành ấy lựa ra 
hai bộ, một bộ cho mình và một bộ cho vỢ, còn lại bao nhiêu dâng hết 

• /•• • • •/ • Q 

lên Đức Phật/ 41 

b) Quả dữ trổ sanh kiếp hiện tại 

Một người thợ săn dắt bầy chó vào rừng kiếm thịt, thấy bên đàng 
một vị Tỳ I<hưu đang đi khất thực. Hôm ấy anh đi cả buổi mà không 
săn được gì, người thợ săn lấy làm bực tức cho rằng vì gặp vị Đạo Sĩ giữa 
đàng, đó là điềm xấu nên xui xẻo. Lúc trở về lại gặp vị Đạo Sĩ ấy nữa, 
người thợ săn nổi giận xua chó cắn, mặc dù vị Tỳ Khưu kia hết lời năn 
nỉ van lơn. Không còn cách gì khác nữa, vị Tỳ Khưu bèn trèo lên cầy để 
tránh bầy chó dữ. Người thợ săn chưa đã nư giận, chạy đến gốc cây, dương 
cung bắn lên, nhằm bàn chân vị Tỳ Khưu. Trong lúc sợ hãi mất bình tình và 
vô cùng đau đớn, vị Tỳ Khưu đánh rơi cái y của mình xuống, chụp lên đầu 
và bao trùm lên mình thợ săn. Bầy chó dữ thấy một người đang lúng túng 
trong bộ y vàng ngỡ là nhà sư đã té xuống nên áp lại cắn xé chủ mình.' 51 

2. Sanh Báo Nghiệp 

Qụả trổ sanh trong kiếp kế liền, sau kiếp hiện tại. 

Có người làm công cho nhà triệu phú nọ, một ngày rằm, sau khi làm 
việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà đều thọ bát quan ngày 
ấy. Mặc dầu chỉ còn có nửa ngày, anh liền xin thọ giới và nhịn đói buổi 
chiều. Bất hạnh thay, sang hôm sau anh qua đời. Nhờ Tầm trong sạch 
nghiêm trì bát quan trai giới, anh Tái Sanh lên cõi Thiên. 

Vua Ajãtasattu (A Xa Thế), con Vua Bình Xa Vương ( Bimbisãra ), 
liền sau khi chết, Tái Sanh vào cảnh khổ vì mang trọng tội giết cha. 

3. Hậu Báo Nghiệp 

Quả trổ sanh bất cứ lúc nào, từ kiếp thứ ba đến lúc Giải Thoát hoàn 
toàn. 


4. Buddhist Legends - Dhammapada Atthakatha, phẩn 2, tr. 262. 

5. Buddhist Legends, trang 282. 




CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 237 


Không ai có thể lẫn thoát ra khỏi Nghiệp này. Chư Phật và chư vị Vô 
Sanh (A La Hán) cũng không thể tránh khỏi Quả dữ của những Nghiệp 
đã gieo trong thời dĩ vãng. 

Đức Vô Sanh (A La Hán) Moggallãna (Mục Kiền Liên), trong một 
kiếp quá khứ xa xôi, đã nghe lời người vỢ tàn ác âm mưu ám hại cha 
mẹ* 6 l Do hành động sai lẩm ấy, Ngài đã trải qua một thời gian lâu trong 
cảnh khổ và, trong kiếp cuối cùng, bị một bọn cướp giết chết. 

Đức Phật bị vu oan là giết chết một nữ Tu Sĩ theo đạo lõa thể. Kinh 

• • o • • 

sách chép rằng sở dĩ Đức Phật phải chịu tiếng oan như vậy là vì trong 
một tiền kiếp, Ngài đã thiếu lễ độ với một vị Độc Giác Phật. 

Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) toan giết Đức Phật, lăn đá từ trên núi cao 
làm trầy chần Ngài. Kinh sách chép rằng vào một tiền kiếp xa xôi, Đức 
Phật đã lỡ tay giết người em khác mẹ trong một vụ tranh chấp tài sản. 

B. Phân Loại Theo Tác Động 

Theo một lối phần loại khác, căn cứ trên tác động, Nghiệp chia làm 
bốn: 

1. Nghiệp Sản Sanh ( Ịanaka Kamma) 

2. Nghiệp TrỢ Duyên ( Upatthambhaka Kamma) 

3. Nghiệp Ngăn Trở ( Upapĩdaka Kamma) 

4. Nghiệp Tiêu Diệt ( Upaghãtaka Kamma ) 

Theo Phật Giáo, Sát-na Tử cuối cùng của đời sống thật quan trọng, 
vì trong giờ phút lầm chung, tùy thuộc vào Nghiệp lành hay dữ vượt trội 
hơn sẽ tạo điều kiện cho sự Tái Sanh liền kê đó. Nghiệp ấy gọi là Nghiệp 
Sản Sanh ( Ịanaka Kammà). 

Cái chết của một chúng sanh chỉ là sự "sựgián đoạn tạm thời của một 

• o • • o • • 

hiện tượng tạm thời". Mặc dầu thể xác hiện tại hoại diệt nhưng một hình 

• • o • • •••• Q • 

thể khác sẽ phát sanh thích ứng tùy theo Tầm nào mạnh nhất trong giờ 
lâm chung, và hình thể sau này không hoàn toàn giống hình thể trước 
mà cũng không tuyệt đối khác. Thể xác tan rã, nhưng luổng Nghiệp Lực 
vẫn tồn tại. Lộ Trình Tâm cuối cùng ấy, gọi là "Nghiệp Sản Sanh", quyết 
định cảnh giới của kiếp sống tới. 

Theo quy luật, Lộ Trình Tâm cuối cùng của một người tùy thuộc 
nơi Phẩm Hạnh của người ấy trong đời sống. Tuy nhiên, cũng có trường 
hợp đặc biệt mà ngoại cảnh tạo cơ hội thuận lợi hay bất lợi, làm cho một 

• 1 • • o • • •••/•/ • 


6. Theo một vài quyển sách; chính ông đã giết mẹ. 





238 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


người tốt có thể có những Tầm xấu, hay người xấu có những Tâm tốt lúc 

p / L _ _ rp?. /^11 r 1 T Ạ rp \ 1 rpA_ _A' • _ \__ Ạ'_ I 4' Ạ' 1 • Ạ 1 , rp/ • 

Sát-na iử. Chính Lộ irình lâm cuỗi cùng ãy tạo điểu kiện cho sự lái 
Sanh trong kiếp kế, không phần biệt hạnh kiểm cá nhân. Chúng sẽ tạo 
ra Quả không thể tránh được tại thời điểm thích hợp. 

Những biến đổi bất ngờ trong lúc Tái Sanh giải thích vì sao có những 
đứa con hung dữ, xấu xa, trong một gia đình lương thiện và những người 
hiền lành đạo đức sanh trưởng trong một gia đình hư hèn tàn ác. 

Nghiệp Sản Sanh cũng có thể bị Nghiệp quá khứ khác chen vào để trợ 
lực hay để làm suy nhược và ngăn trở. Những ảnh hưởng và duy trì gọi là 
‘'Nghiệp Trợ Duyên” (Upatthambhaka Kamma). 

Những ảnh hưởng làm suy nhược và ngăn trở gọi là "Nghiệp Ngăn 
Trở” ( Upapĩậaka Kamma ). 

Theo định luật Nghiệp Báo, khả năng trổ Quả của Nghiệp Sản Sanh 
cũng có thể bị một Nghiệp quá khứ khác, nghịch chiều và mạnh hơn, 
hoàn toàn tiêu diệt một cách bất ngờ, cũng như một chướng ngại vật 
chận đứng sức tiến của một làn tên bay đến là rơi mũi tên xuống đất. 
Ảnh hưởng phản nghịch ấy gọi là “Nghiệp Tiêu Diệt” (Upaghãtaka 
Kamma ). Nghiệp này mạnh hơn hai Nghiệp trên vì chẳng những gầy 
trở ngại mà còn tiêu diệt hoàn toàn năng lực của một Nghiệp khác. 

Trường hợp của Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) được sanh trưởng trong 
hoàng tộc. Nghiệp Trợ Duyên giúp Ngài trưởng thành trong hoàn cảnh 
tiện nghi, sung túc. Đến khi manh tầm chia rẽ Tăng Đoàn, tạo Nghiệp 
Ngăn Trở, do Nghiệp này Ngài bị trục xuất ra khỏi Tăng Đoàn và phải 
chịu nhục nhã. Sau cùng, Nghiệp Tiêu Diệt dẫn ông vào khổ cảnh. 

c. Phân Loại Theo Báo ứng 

Căn cứ trên mãnh lực ưu tiên tạo Quả (vipãkadãnavasena) , Nghiệp 
có thể phân làm bốn loại: 

1. Trọng Nghiệp ( Garuka Kamma), 

2. Cận Tử Nghiệp ( Ăsanna Kamma), 

3. Thường Nghiệp ( Ãcinna Kamma), 

4. Tích Trữ Nghiệp ( Katattã Kamma ). 

Loại Nghiệp đầu tiên là "Trọng Nghiệp” ( Garuka Kamma ), có nghĩa 
là hành động trọng yếu, nghiêm trọng, một cái Nghiệp nặng, vì nó chắc 
chắn trổ Quả trong kiếp hiện tại hay kê tiếp, sau kiếp hiện tại. 

Nếu là một Trọng Nghiệp thuộc về loại "Thiện” thì đó là kết Quả của 

o o • r • • • ^ 

Thiền (jh ana ) hay trạng thái Định. 




CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 239 


Trong khi thuộc về loại ‘‘Bất Thiện’’ là Vô Gián Nghiệp ( Ảnantariya 
Kamma) khi phạm Ngũ Nghịch Đại Tội, tức là: giết cha, giết mẹ, giết 
một vị Vô Sanh (A La Hán), gây thương tích cho Đức Phật, và gây chia 

" r I V T^\ \ 

rẽ lăng Đoàn. 

Ví dụ như người kia đã phát triển các tầng Thiền ( Ịhãna ) và về sau vi 
phạm một trong những trọng tội, Nghiệp lành sẽ bị Nghiệp Bất Thiện 
xóa bỏ. Kiếp sống sau kê đó sẽ do Nghiệp Bất Thiện tạo duyên thay vì 
Quả lành của Thiền (Jhãna) đã tạo trước kia. Ví dụ như trường hợp Đại 
Đức Devadatta, mất hết thần thông và tái sinh vào khổ cảnh vì đã làm 
tổn thương Đức Phật và chia rẽ Tăng Đoàn. 

Đức Phật có lưu ý hàng đệ tử rằng nếu không phạm tội giết cha 
thì Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) đã đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) rồi. 
Trong trường hợp này Trọng Nghiệp Bất Thiện được gây ra trước, và 
ngăn cản tiến bộ tinh thần về sau. 

Nếu không có một Trọng Nghiệp làm điều kiện cho sự Tái Sanh 
trong kiếp kế liền đó, thì “Cận Tử Nghiệp” (Ẫsanna Kamma ) là Nghiệp 
dắt dẫn đi thọ sanh. Cận Tử Nghiệp là hành vi cuối cùng, hay hổi tưởng, 
ngay lập tức trước khi Sát-na Tử. Vì lẽ ấy, trong các xứ Phật Giáo thường 
có tập tục nhắc nhở người sắp lìa trần những hành vi tốt đẹp của họ 
trong đời sống, giúp đỡ, khuyến khích họ tạo một vài Nghiệp lành ngay 
trước giờ lâm chung như đọc kinh, niệm Phật, Bố Thí, v.v... 

Đôi khi người xấu có thể chết một cách yên ổn và Tái Sanh vào 
cõi hữu phúc nếu họ được may mắn hổi nhớ lại, hoặc làm một điều 
Thiện trong giờ phút cuối cùng. Như vậy không có nghĩa là người 
ấy - dầu Tái Sanh trong nhàn cảnh - tránh khỏi Quả dữ của Nhân ác 
đã gieo trong quá khứ. 

Mặc khác, một người lành có thể thọ sanh trong cảnh khổ vì bất 
thình lình trong giờ phút cuối cùng lại có một hành vi hay tư tưởng 
Bất Thiện. Trong trường hợp này cũng vậy, Nhân lành đã gieo sẽ trổ 
Quả đúng lúc, nhưng vì có chập tư tưởng Bất Thiện cuối cùng, người ấy 
phải chịu Tái Sanh trong cảnh khổ. 

Loại Nghiệp ưu tiên tiếp theo là “ThườngNghiệp’’ (Ãciụụa Kamma ). 
Thường Nghiệp là hành động hằng ngày, những việc làm mà ta thường 
lập đi lập lại, hay thường nhắc nhở, nhớ đến, và ưa thích hơn hết. Những 
thói quen, lành hay dữ, dần dần trở thành bản chất và ít nhiều uốn nắn 
Tâm tánh con người. Trong khi nhàn rỗi Tầm thường duyên theo những 



240 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


tư tưởng, những hành vi quen thuộc một cách tự nhiên, lắm khi vô ý 
thức. Cùng một thê ấy, trong giờ phút lầm chung, trừ khi bị một ảnh 
hưởng nào mạnh hơn, ta thường nhớ lại những hành vi và tư tưởng quen 
thuộc. Như bác sĩ thì nhớ bệnh nhân, giáo sư thì nhớ cử tọa, v.v... 

Sau cùng là "Nghiệp Tích Trữ” (Katattã Kamma), bao gồm tất cả 
những trường hợp không có kể trong ba loại Nghiệp trên. Những 
trường hợp nào không nằm trong ba loại Nghiệp kể trên gom chung lại 
thành một loại: Nghiệp Tích Trữ. Nghiệp này giống như cái vốn dự trữ 
của một cá nhân. 

D. Phân Loại Theo Cõi 

Lối phân loại cuối cùng căn cứ trên những cõi mà Quả có thể trổ 
sanh. Theo lối này Qụả có thể chia làm bốn: 

1. Những Nghiệp Bất Thiện ( akusalã ) tạo Qụả trổ sanh trong Dục 
Giới ( kãmaloka ), 

2. Những Nghiệp Thiện ( kusalã ), tạo Quả Tái Sanh trong Dục Giới, 

3. Những Nghiệp Thiện, tạo Quả Tái Sanh trong Sắc Giới ( rũpaloka ), 
và 

4. Những Nghiệp Thiện, tạo Quả Tái Sanh trong Vô Sắc Giới 
(arũpaloka). 

Những Nghiệp Bất Thiện Tạo Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới 

Có mười hành động Bất Thiện về Thần, Khẩu, Ý tạo nên Nghiệp Bất 
Thiện. Trong 10 hành động ấy. 

-Ba biểu hiện bằng việc làm (ThânNghiệp) là: Sát Sanh (pãnãtipãta ), 
Trộm Cắp (adinnãdãna ), và Tà Dâm (kãmesu micchãcãra ). 

- Bốn biểu hiện bằng lời nói (Khẩu Nghiệp) là: Nói Dối ( musãvãda ), 
nói đầm thọc (pisunavãcã ), nói lời thô lỗ cộc cằn (pharusavãcã ), nói 
nhảm nhí vô ích ( samphappaỉãpa ). 

- Ba biểu hiện bằng tư tưởng (Ý Nghiệp) là: Tham lam (abhiịịhã), 
Sần Độc ( vyãpãda ), và Tà Kiến (micchãditịhi). 

Sát sanh là cố ý giết chết một chúng sanh đang sống. Trong Pãli ngữ 
Pãnãtipãtã, “Pãnã” có nghĩa là đời sống tâm-vật-lý của một chúng sanh. 
Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chặn sức tiến của năng lực 
một đời sống, không để nó tiếp tục trôi chảy là pãnãtipãtã. 

“Pãnã” có nghĩa là cái gì đó có hơi thở. Do đó tất cả những động vật 
- gồm cả loài thú - đều được xem là “Pãnã”. Cầy cỏ không có phần tinh 




CHƯƠNG 20 -Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 241 


thần, tuy nhiên Giới Luật hàng Xuất Gia không cho các vị Tu Sĩ xâm 
phạm đến đời sống của cỏ cầy. Giới này không áp dụng cho người Cư Sĩ. 

Có năm Chi tạo Nghiệp sát sanh: l) Có một chúng sanh; 2) Biết 
rằng đó là một chúng sanh; 3) Ý muốn giết; 4) Cố gắng để giết; 5) Kết 
Quả là đã chết. 

Nghiệp Bất Thiện được gầy nên do hành động sát sanh nặng hay 
nhẹ tùy tánh cách quan trọng của chúng sanh bị giết, lành hay dữ, lớn 
hay nhỏ, v.v... Giết một bậc vĩ nhân hiền đức hay một con thú to lớn tạo 
Nghiệp nặng hay là giết một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé 
nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát sanh và tai hại gây ra quan 
trọng hơn. Qụả dữ của Nghiệp sát sanh là mạng yểu, bệnh hoạn, buổn 
rầu, đau khổ vì nạn chia ly và lo sợ. 

Có năm Chi tạo Nghiệp trộm cắp: 1) Có một vật thuộc sở hữu của 
người khác; 2) Biết như vậy; 3) Có ý muốn đoạt vật ấy làm sở hữu của 
mình; 4) Cố gắng trộm cắp; 5) Vật đã bị dời đi. Quả đương nhiên của 
Nghiệp trộm cắp là nghèo nàn, khốn khổ, thất vọng và làm thần nô lệ. 

Có bốn Chi tạo Nghiệp tà dâm là: l) Ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục 
dục; 2) Cố gắng tiếp theo; 3) Tìm cách để vừa lòng; 4) Đã vừa lòng. 
Quả đương nhiên của Nghiệp tà dầm là có nhiều kẻ thù, đời sống gia 
đình (giữa vỢ và chồng) không có hạnh phúc, Tái Sanh làm đàn bà hay 
người bán nam bán nữ. 

Có bốn Chi tạo Nghiệp nói dối: l) Có sự giả dối (không chân thật) 
trong lời nói; 2) Ý muốn làm người khác hiểu sai sự thật; 3) Thốt ra 
lời; 4) Người khác tin là thật. Quả đương nhiên của Nghiệp nói dối là 
bị mắng chửi nhục mạ, tánh tình đê tiện, không ai tín nhiệm và miệng 

thúi. 

Có bốn Chi tạo Nghiệp nói đâm thọc: 1) Có những người sẽ là nạn 
nhân của sự chia rẽ; 2) Ý muốn phần ly những người ấy hay muốn lấy 
lòng một người; 3) Cố gắng thực hiện tình trạng phần ly; 4) Thốt ra lời 
nói đầm thọc. Quả của Nghiệp nói đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè. 

Có ba Chi để tạo Nghiệp nói thô lỗ: l) Một người khác; 2) Tư 
tưởng sần hận; 3) Thốt ra lời thô lỗ. Quả của Nghiệp nói thô lỗ là không 
làm gì ai cũng bị ghét, tiếng nói khàn khàn. 

Có hai Chi tạo Nghiệp nói nhảm: 1) Ý muốn nói chuyện nhảm nhí; 
2) Thốt ra lời nói nhảm. Quả của Nghiệp nói nhảm là thần thể không 
nở nang đều (có một bộ phận nào trong mình yếu kém), lời nói không 
rõ ràng minh bạch làm cho người ta không tin. 



242 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Có hai Chi tạo Nghiệp tham lam: l) Vật sở hữu của người khác; 2) 
Tầm thèm muốn, ước mong được làm chủ vật ấy. Quả của Nghiệp tham 
lam là không được mãn nguyện. 

Có hai Chi để tạo Nghiệp sân hận: l) Một người khác; 2) Tư tưởng 
muốn tạo Phiền Não cho người đó. Qụả của Nghiệp sần hận là thần 
hình xấu xa, nhiều bệnh hoạn và bấm tánh khó thương. 

Tà Kiến là thấy sự vật không đúng, hiểu biết sai lầm, tin rằng không 
có Qụả báo. 

Có hai Chi để tạo Nghiệp Tà Kiến: 1) Nhìn sự vật một cách sai lầm; 

2) Khư khư cố chấp quan niệm sai lầm ấy. Hậu Quả đương nhiên của 
Tà Kiến là: ham muốn thấp hèn, thiếu Trí Tuệ, kém thông minh, bệnh 
hoạn kinh niên và có những tư tưởng đáng chê trách. 

Theo Phật Giáo có 10 loại Tà Kiến : (1) 

-1 \ rp« _ _ 11 A _ / \ • 1 1 ^ 'íH í 1: \ A > 1 > f 1 > 4 

1 ) I in rang không có gì gọi là đêbát (ainnam). Câu này hàm ý là đe 
bát chư Tăng không đem lại lợi ích gì. 

2) Tin rằng không có gì là ‘cúng đường” ( ittham ), hay 

3) “Dâng tặng” ( hutam ). Nơi đầy cũng vậy hai cầu này có nghĩa là để 
bát cúng dường Đức Phật và chư Tăng, Bố Thí vật thực và dâng tặng vật 
dụng đến những người cần món ấy không đem lại lợi ích gì. 

4) Tin rằng không có Nhân Quả. Hành động Thiện hay Bất Thiện 
đều không gầy hậu Quả nào. 

5) Tin rằng không có gì gọi là “thếgian này’’, hay 

6) “Thếgian tới”, tức những người sanh ở đầy không chấp nhận có 
kiếp quá khứ và những người ở đây không chấp nhận một đời sống vị 
lai. 

r-j\ np* ị_11 A / (í _ )) \ _ 

7) I in rang không có mẹ hay 

8) “cha”. Hai câu này ngụ ý rằng đối xử với cha mẹ như thế nào cũng 
không đem lại hậu Qụả gì. 

9) Tin rằng không có chúng sanh chết và Tái Sanh. 


7. Bản tiếng Pãli viết như sau: "Natthi dinnam, natthi ittham, ríatthi hutam, ríatthi 
sukaadukkaãnam kammãnam phalam vipãko ý ríatthi ayam lokũj ríatthiparaloko, ríatthi 
mãtã, ríatthi pitãj ríatthi sattã opapãtikãj ríatthi loke samana-brấhmanã sammaggattã 
sammãpaipannãỵe imanca lokamparan ca lokam saỵam abhinnã sacchikatvãpavedenti. 
Xem Dhammasanganị trang 233. The Expositor phần ii ; trang 493; và Buddhist 
Vsychology, trang 355. 




CHƯƠNG 20 - Sự VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 243 


10) Tin rằng không có những bậc Tu Sĩ xa lánh chốn phổn hoa đô 
hội, tìm nơi vắng vẻ để Hành Thiền và những bậc Thiện Trí Thức, đức 
độ cao cả, Đạo Hạnh trang nghiêm đã chứng đạt Đạo Quả (ám chỉ chư 
Phật và chư vị Vô Sanh / A La Hán). 

Nghiệp Lành Tạo Quả Trổ Sanh Trong Dục Giới 

Có 10 loại hành động tốt tạo Nghiệp lành ( kusalã kamma ) trổ Quả 
trong Dục Giới là: 

1. Bố Thí ( Dãna ) hay là lòng quảng đại rộng rãi; 

2. Trì Giới ( Sĩỉa ); 

3. Tu Tiến ( Bhãvanã ); 

4. Cung Kính (Apacãyana), biết trọng người đáng kính; 

5. Phục Vụ (Veyyãvacca)} 

6. Hồi Hướng Phước Báu (Pattidãna ); 

7. Hoan Hỷ với Phước Báu của Người Khác ( Anumodanã ), Tâm Hỷ; 

8. Nghe Pháp ( Dhamma Savana ); 

9. Thuyết Pháp ( Dhamma Desanã ); và 

10. Củng cố Chánh Kiến của mình (Ditthiịịukamma ). 

Đôi khi Thiện Nghiệp thứ bảy được chia làm hai: “Tán Dương Phước 
Báu của Người Khác’’ (pasamsã ) được thêm vào cùng “Hoan Hỷ với 
Phước Báu của Người Khác’’ (anumodanã). Điểm thứ 10, Chánh Kiến 
cũng được chia làm hai là quy y Tam ĩ)ảo(Tisarana) và Niệm (Anussati). 

Nếu tính như thê ấy thì mười Thiện Nghiệp trở thành mười hai. 

Đức khoan dung quảng đại hay “Tâm Bô Thí” tạo Quả dưới hình 
thức được nhiều của cải, sự nghiệp. “Trì Giới” đem lại sự Tái Sanh trong 
gia tộc quý phái và hoàn cảnh an lành hạnh phúc. “Tu Tiến" đưa đến sự 
Tái Sanh trong Sắc Giới và Vô Sắc Giới và nâng đỡ, đưa hành giả đến 
Giác Ngộ và Giải Thoát. Quả của sự “Hồi Hướng Phước Báu” là được 
một đời sống sung túc, dồi dào phong phú. “Hoan Hỷ với Phước Báu 
của Người Khác” đem lại trạng thái an vui, bất luận trong cõi nào. “Nghe 
Pháp” và “Thuyết Pháp” đem lại Trí Tuệ. “Cung Kính” là Nhân tạo Quả 
được có thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu. “Phục Vụ" tạo Quả 
dưới hình thức có nhiều người theo hầu hạ và giúp đỡ. “Tán Dương hành 
động của kẻ khác" đem lại hậu Quả là được nhiều người khen tặng. "Quy 
Y Tam Bảo” sớm chấm dứt Phiền Não. “Niệm” đem lại hạnh phúc dưới 
nhiều hình thức. 



244 PHẨN II - PHẬT PHÁP 

Thiện Nghiệp Tạo Quả Có Thể Trổ Sanh Trong sắc Giới 

Sau đây là năm tầng thiền Sắc Giới ( Rũpa Jhãna) í9) hoàn toàn thuộc 

Ạ' rpẠ 

vẽ lâm: 

1. Tầm Thiện của Sơ thiền, gổm: Tầm ( Vitakka ), Tứ ( Vicãra ), Hỷ 
(Pĩti), Lạc ( Sukha ), và Định (Trụ, Ekaggatã). 

2. Tâm Thiện của Nhị Thiền gồm: Tứ, Hỷ, Lạc, Định. 

3. Tâm Thiện của Tam Thiền gồm: Hỷ, Lạc, Định. 

4. Tâm Thiện của Tứ Thiền gổm: Lạc và Định, và 

5. Tâm Thiện của Ngũ Thiền gồm: Xả ( upekkhã ) và Định. 

Mỗi tầng trong năm tầng Thiển ấy đểu là Nhân tạo Quả tương xứng 
cho hành giả thọ hưởng trong cõi Thiên Sắc Giới, sau khi từ bỏ xác thân 
này. 

Thiện Nghiệp Tạo Quả Trổ Sanh Trong Vô sắc Giới 

Có bốn tầng thiền Vô Sắc tạo Quả cho hành giả thọ hưởng trong 
những cõi Thiên Vô Sắc: 

1. Tầm Thiện an trú “Không Vồ Biên Xứ" ( Ăkãsãnancãỵatana ). 

2. Tầm Thiện an trú “Thức Vô Biền Xứ" (Vinnãnancãyatana). 

3. Tầm Thiện an trú “Vố Sở Hữu Xứ" (Ãkincannãỵatana). 

4. Tâm Thiện an trú “Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ" ( Nevasaũũãnã 
saũnãyatana)S 8 9) 




8. Theo Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Abhidhammatha Sangaha, Thiền Sắc Giới ( Rũpa 
Ịhãna ) có năm tầng, nhưng sách Visuddhimagga , Thanh Tịnh Đạo , chỉ nêu lên bốn 
tầng. Không có nhiều khác biệt giữa hai lối giải thích. Theo Vi Diệu Pháp, mỗi tầng 
Thiền ( Jhãna ) tương ứng với một Chi Thiền (Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định). Trong sách 
Thanh Tịnh Đạo tầng Nhị Thiền không còn hai Chi: Tầm, Tứ nữa mà chỉ gồm ba Chi 
Thiền: Hỷ, Lạc, Định. 

9. Để có thêm chi tiết, xem “AManual ofAbhidhamma”, tác giả Nãrada Thera, trang 
43-56. 






CHƯƠNG 21 - TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP 245 


CHƯƠNG 21 

TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP 

“Gieo giống nào, gặt Quả nấy” — Tương Ưng Bộ Kinh 


Chúng ta có phải gặt hái tất cả những Nhân đã gieo không? Không 
nhất thiết phải như thế. Trong bộ Anguttara Nikãỵa, Tăng Chi Bộ Kinh, 
Đức Phật dạy: 

“Nếu có ai cho rằng con người phải gặt hái trọn hậu Quả theo tất cả 
những hành động trong quá khứ thì không thể có đời sống đạo đức, và con 
người củng không thể có cơ hội tận diệt Phiên Não. Nhưng nếu nói rằng 
Quả phải gặt tương xứng với Nhân đã gieo thì ắt có đời sống đạo đức và con 
người sẽ có cơ hội dập tắt Phiền Não"/ 1 ’ 

Như vậy, theo Phật Giáo có thể uốn nắn, chuyển hoán cái Nghiệp, 
mặc dầu kinh Pháp Cú, câu 127, có dạy: 

“Khôngphải bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, hay chui vào hang núi, 
mà ta có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để lẩn tránh Quả dữ của 
Nghiệp xấu". 

Nếu như phải trả Quả của tất cả những Nghiệp đã tạo trong quá khứ 
thì chúng sanh ắt phải chịu vĩnh viễn sống trong đau khổ và không thể 
mong có ngày Giải Thoát. 

Dầu không hoàn toàn làm chủ cái Nghiệp - vì Nhân đã gieo - nhưng 
ta cũng không tuyệt đối phải bó tay chịu làm nô lệ. Dầu con người xấu 
xa đê tiện nhất cũng có thể cố gắng trở nên trong sạch đạo đức. Chúng 
ta luôn luôn biến đổi và luôn luôn trở thành một cái gì mới, và cái mới ấy 
tùy thuộc chính ta, tùy thuộc nơi hành động của chính ta. Từng giây, từng 


l.Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, phần 1, trang 249. Xem Warren, “Buddhism 
in Translations ”trang 218. 




246 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


phút ta có thể tự cải hoán, làm cho ta trở nên tốt đẹp hơn, cũng như xấu xa 

hơn. Dầu người tội lỗi hư hèn nhất cũng không đáng khinh. Trái lại, nên tạo 

cho họ một niềm tin tưởng nơi sự cố gắng cải thiện bẩm chất bình sanh của 

• 0*00 

họ. Nên thương hại họ, biết đâu một lúc nào trong quá khứ ta cũng cùng ở 
trong tình trạng với hạng người hư hèn ấy và ta đã tiến bộ. Hôm nay ở một 
vị trí thấp kém, họ cũng có thể cố gắng theo ta và có khi tiến trội hơn ta. 

Ai biết được cái Nghiệp đã tích trữ của một người khác? 

Angulimãla, tên sát nhân lừng danh khét tiếng một thời, đã giết chết 
cả ngàn anh em đồng loại, trở thành một vị Vô Sanh (A La Hán) và 
thoát khỏi Qụả dữ của những hành động tàn ác ấy. 

ÃỊavaka, dạ xoa hung tợn thường ăn thịt người, từ bỏ thói dữ và cố 
gắng tu tập, cũng đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Ambapãli, một cô gái giang hổ biết hồi tầm tu hành cũng đắc Quả 
Vô Sanh (ALa Hán). 

Vua Asoka (A-Dục) có tiếng là hung ác bạo tàn, trở thành một đấng 
minh quân, đổi những trận giặc xâm lăng khốc liệt ra những chiến dịch 
truyền bá Đạo Lý cao siêu thâm diệu và Giáo Huấn Từ Bi của Đức Phật, 
để mưu cầu hạnh phúc cho một phần nhân loại: 

"Giữa oai danh của trăm ngàn vua chúa trong lịch sử nhân loại, danh 
thơm cao quý vừa hùng vĩ vừa dịu dàng, vừa trong sáng vừa trầm lặng của 
Hoànợ đếA Dục chói nợời rực rỡ như một vị sao tỏ rạnợ”. 

o • o • • • • o 

Đó là một vài trường hợp hiếm hoi chỉ rằng nhờ ý chí hùng dũng, 
con người có thể đổi hẳn tâm tánh, từ xấu ra tốt, từ dữ ra lành. 

Trong một vài trường hợp khác, cũng có thể Quả của một Nhân yếu 
mà Tái Sanh tròn đủ, còn Qụả của một Nhân mạnh lại được lắng dịu. 

/ • • • • Ợ • 

Đức Phật dạy: 

“Hỡi này các Tỳ Khưu, người kia không biết khép mình vào kỷ cương 
của Thân, của Đạo Lý, của Tâm, của Trí Tuệ, người kém đạo đức, kém Giới 
Hạnh và do đó, sống đau khổ. 

Dầu một hành động tầm thường của người ấy cũng đủ tạo Qụả đưa vào 
cảnh khổ. 

Hỡi này các Tỳ Khưu, người nọ có nếp sống kỷ cương về phương diện 
vật chất củng như vê mặt tinh thần đạo đức, và Trí Tuệ, người đạo đức cao 
thượng, biết làm điều Thiện và lấy Tâm Từ vô lượng đối xử với tất cả mọi 
chúng sanh. 

Người như thế, dầu có một hành động lãm lạc tầm thường như kể trên, 



CHƯƠNG 21 - TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP 247 


hành động ấy không tạo Quả trong hiện tại hay trong kiếp vị lai. (2) 3 

Tỷ như có một người kia sớt một muỗng muối vào bát nước. Này hỡi các 
Tỳ Khưu, các thầy nghĩ như thế nào? Nước trong bát có thể trở nên mặn và 
khó uống không? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, có. 

- Tại sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì nước trong bát thì ít mà cho vào một muỗng 
muối thì phải mặn. 

- Bây giờtỷ như người kia đổ muỗng muối ấy xuống sông Hằng (Ganga), 
này hỡi các Tỳ KhưuI, các thây nghĩ sao ? Nước sông Hằng có vì muối ấy mà trở 
nền mặn và khó uống không? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, không? 

- Tại sao? 

- Bạch Đức Thế Tôn, vì sông Hằng rộng lớn, nước nhiêu, chỉ bấy nhiêu 
muối ấy không đủ làm mặn. 

- Cũng dường thế ấy, có trường hợp người kia vì phạm một lỗi nhỏ mà 
chịu cảnh khổ. Nợười khác cũng tạo một lỗi tương tợ nhưng gặt Quả nhẹ hơn 

* o o • • o • o o • • 

và sau khi chết, Quả kia không trổ sanh nữa, dầu trổ một cách nhẹ nhàng. 

Có thể có trường hợp người kia bị bỏ tù vì ăn cắp nửa xu, một xu, hay 
một trăm đồng xu, và củng trong trường hợp người nọ không bị bỏ tù vì nửa 
xu, một xu, hay một trăm đồng xu. 

Ai bị bỏ tù vì nửa xu, một xu, hay một trăm xu? 

Khi người ta nghèo khổ, túng thiếu, bẩn cùng thì dẫu chỉ nửa xu, một xu, 
hay một trăm đổng xu cũng bị bỏ tù. 

Ai không bị bỏ tù vì nửa xu, một xu, hay một trăm đổng xu ? 

Khi người ta giàu có, dư dả, sung túc, thì không bị bỏ tù vì nửa xu, một 
xu, hay một trăm đổng xu. 

Cùng một thế ấy, có trường hợp người kia chỉ có một vài hành động Bất 
Thiện nhỏ nhặt mà phải lâm vào cảnh khốn cùng, và có trường hợp người nọ 
cũng phạm lỗi lẩm y như vậy mà không phải gặt Quả nào trong kiếp hiện tại. 
Hành động Bất Thiện ấy củng không có hậu Qụả nhỏ nhen nào sau kiếp sống 

_ > )) (3) 

này. 


2. Đức Phật muốn ám chỉ các vị Vô Sanh (A La Hán). 

3. AnguttaraNikãỵaj Tăng ChiBỘ Kinh; phần 1; trang249; XemWarren, “Buddhism 
ỉn Translatỉons”, trang 218. 




248 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Nguyên Do Vì Sao Đôi Khi Quả Trổ Sanh Trái Ngược Với Nhân 
Đã Gieo 

Nhân lành tạo Qụả lành. Nhưng đã gieo Nhân lành rồi còn hối tiếc, 
đã làm một việc Thiện mà còn ăn năn, hối hận, thì Qụả trổ sanh không 
được tương xứng với Nhân. 

Tích truyện sau đầy là một ví dụ: 

Ngày kia Vua Pasenadi xứ Kosala đến hầu Đức Phật và bạch rằng: 

‘'Bạch Đức Thế Tôn, tại thành Sãvatthĩ (Xá Vệ) có một nhà triệu phú 
vừa qua đời mà không có người thừa kế. Vì lẽ ấy bao nhiêu tài sản của ông, 
gồm hàng trăm thoi vàng, ngoài số bạc và của cải khác, đêu được bổ sung 
vào kho. Bạch Đức Thế Tôn, người giàu có lúc ấy còn sanh tiền sống thật 
kham khổ, ăn thì chỉ cơm nát với thức ăn thừa và thiu, mặc thì chỉ dùng vải 
thô và chỉ gai, còn di chuyển thì chỉ có một chiếc xe cũ kỹ với con ngựa gây". 

Đức Phật dạy: 

"Mặc dẫu vậy, trong một tiên kiếp nhà triệu phú ấy thường để bát cúng 
dường đến một vị Độc Giác Phật tên là Taragasikhi. Tuy để bát cúng dường 
nhưng ông không bao giờ quan tâm đến công đức ấy. Ông lại có ý hối tiếc vì 
đã mất của, và tự nghĩ thẩm: "Phải chi ta để dành vật thực ấy cho người ăn 
kẻ ở trong nhà còn hơn". Ngoài ra, ông còn giết chết một người cháu để sang 
đoụt gia tui. 

Do Qụả lành của công đức Bố Thí cúng dường, ông Tái Sanh bảy lần 
trong cõi Thiên. Cũng do Quả lành ấy ông Tái Sanh bảy lần làm triệu phú 
tại thành Sãvatthĩ (Xá Vệ) này. 

Vì ông đã hối tiếc, nghĩ thầm rằng: "Phải chi ta để dành vật thực ấy cho 
người ăn kẻ à trong nhà còn hơn", nên mặc dầu giàu có, ông không thể toại 
hưởng sự nghiệp vĩ đại ấy, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, luôn 
luôn lo sợ hết của, không dám nhờ tiên để tạo tiện nghi cho đời sống vật chất. 

Vì đã giết chết một người cháu để sang đoạt tài sản, nhà triệu phú độc ác 
ấy phải chịu đau đớn nhiều năm, nhiêu trăm năm, trong cảnh khổ. Và cũng 
vì hành động ác độc ấy ông phải chịu tuyệt dòng liên tiếp trong bảy kiếp, do 
đó bao nhiêu tài sản của ông phải bị sung vào quốc khố." ( 4) 

Nhà triệu phú được một sự nghiệp vĩ đại nhờ Nhân tốt đã gieo. Tuy 
nhiên đã gieo Nhân lành mà còn hối tiếc nên dù được sự nghiệp lớn lao, 
ông không được hưởng. 


4. Samỵutta Nikaỵa, Tương Ưng Bộ Kinh, phẩn i, trang 91. Xem Warren, “Buddhism 
in Transỉations”, trang 296; và Grimm, “The Doctrine ofthe Buddha”, trang 248. 




CHƯƠNG 21 - TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP 249 


Duyên Hỗ Trợ và Duyên Trở Ngại 

Trong sự vận hành của Nghiệp ta nên biết rằng có những năng lực 
hỗ trợ, nâng đỡ, tạo điều kiện, trợ duyên cho Qụả sớm trổ sanh, và 
ngược lại cũng có những năng lực kìm hãm, ngăn chặn, không cho Quả 
trổ sanh, hay nghịch duyên. 

Sự Tái Sanh ( gati ), thời gian hay hoàn cảnh ( kãỉa ), nhân cách hay 
tướng mạo ( upadhi ), và sự nỏ lực cố gắng ( payoga ) là những năng lực 
trợ duyên hay nghịch duyên, hỗ trợ hay ngăn cản Quả trổ sanh. 

Ví dụ như người kia sanh trưởng trong một gia đình quý phái, giàu 
sang, hay trong hoàn cảnh an lành, sự Tái Sanh tốt ấy đôi khi là một năng lực 
ngăn chặn không cho Qụả dữ trổ sanh. 

Trái lại, người nọ sanh trưởng trong gia đình nghèo khó khốn cùng, 
hay trong cảnh khổ, sự Tái Sanh bất hạnh của người này tạo điều kiện 
thuận tiện cho Quả dữ trổ sanh. 

Danh từ Phật Giáo gọi những năng lực ấy là “Tái Sanh thuận lợi" 
(gati sampatti ) và “Tái Sanh bất thuật lợi" ( gati vipatti ). 

Người kia, dầu không phải là hạng thông minh, mà nhờ có Nghiệp 
tốt, sanh trưởng trong hoàng tộc thì cũng được thiên hạ kính nể kiêng 
vì. Nếu cũng kém thông minh như người ấy mà sanh trong gia đình túng 
thiếu bần hàn thì ắt không được kính trọng như vậy. 

Đức Vua Dutthagãmanĩ xứ Tích Lan gieo Nhân xấu vì đã gầy chiến 
tranh chống tộc Tamil, đổng thời cũng tạo nhiều Nghiệp tốt do các 
công tác từ thiện có tánh cách tôn giáo và xã hội. Nhờ Nghiệp Tái Tạo 
tốt ấy Ngài được Tái Sanh vào cõi Thiên. Tục truyền rằng đến thời Đức 
Phật Di Lạc ( Metteya ) ra đời, Ngài sẽ trở xuống một lần chót. Nhân Bất 
Thiện mà Ngài đã gieo không trổ Qụả, nhờ được “Tái Sanh thuận lợi" 
trong hoàn cảnh tốt. 

Trường hợp Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) là một ví dụ khác. Phạm 
trọng tội giết cha, nhưng về sau ông đến gần Đức Phật và trở nên một vị 
minh quần có Tâm Đạo nhiệt thành. Vì mang trọng giết cha, ông phải 
Tái Sanh vào cảnh khổ, và do sự Tái Sanh bất thuận lợi ấy, bao nhiêu 
Nhân lành ông đã gieo không đủ duyên hỗ trợ để trổ Quả. 

Dung mạo đẹp đẽ ( upadhi sampatti ) hay xấu xa ( upaảhi vipatti ) 
là hai yếu tố khác có thể hỗ trợ hay gầy trở ngại cho sự vận hành của 

Nghiệp. 

Nếu nhờ Nghiệp tốt mà người kia được Tái Sanh thuận lợi, nhưng 
bất hạnh phải tật nguyền hay có tướng mạo dung nhan xấu xí thì cũng 



250 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


không hoàn toàn trọn hưởng phước lành của mình. Một vị hoàng tử 
đáng lẽ phải nối ngôi cha để trị vì thiên hạ, nhưng nếu vị ấy tật nguyền 
cũng có thể đó là một trở ngại, không được lên ngôi báu. 

Trái lại, diện mạo phương phi là yếu tố giúp thành công. Một đứa trẻ 
tuy nghèo nhưng mặt mày thông minh sáng sủa có thể làm cho người 
khác chú ý đến và gieo ít nhiều thiện cảm đến người khác. 

Thời gian hay cơ hội thuận lợi và bất thuận lợi ( kalã sampatti và kalã 
vipatti ) là hai yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của Nghiệp. 
Thí trong một thiên tai, tất cả đều phải cùng chung chịu một số phận. 
Đó là điều kiện bất thuận lợi, trợ duyên cho Nghiệp xấu trổ sanh. Cũng 
có những điều kiện thuận lợi làm suy giảm năng lực hoặc ngăn chặn 

o • • / o o • • o 

không cho Nghiệp xấu trổ sanh. 

Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, hạnh Tinh Tấn hay 
sự nỗ lực cố gắng ( payoga ) là quan trọng hơn tất cả. Trong sự vận hành 
của Nghiệp, tình trạng cố gắng hay thiếu cố gắng giữ một vai trò chánh 
yếu. Do cố gắng trong hiện tại, ta có thể chuyển Nghiệp, tạo Nghiệp 
mới, hoàn cảnh mới, môi trường mới, cả một thê giới mới. 

Dầu có điều kiện thuận lợi và được trợ duyên đầy đủ mà nếu không 
nỏ lực cố gắng thì chẳng những ta bỏ mất cơ hội quý báu, mà có khi còn 
hoang phí cả sự nghiệp, vật chất hay tinh thần. 

Nếu bệnh mà không tìm thầy thuốc. Nếu gặp khó khăn mà không 
cố gắng giải quyết, không nỗ lực để vượt qua, thì Quả dữ ắt được trợ 
duyên đầy đủ để trổ sanh. Trái lại, nếu ta tận lực cố gắng để vượt qua 
mọi khó khăn, luôn luôn cải thiện hoàn cảnh, tận dụng mọi khả năng 
mọi cơ hội hiếm có để vững vàng tiến bộ thật sự, Nghiệp tốt sẽ được trợ 

• • o o • • • / o •! 

duyên đầy đủ để trổ sanh. 

Trong một tai nạn chìm ghe ngoài khơi biển cả Đức Bồ Tát Mahã 
Jãnaka tận lực cố gắng để tự cứu mình, trong khi những người khác vái 
van các đấng Thần Linh và đặt số phận của mình trong tay các Ngài. Kết 
Quả là Bổ Tát thoát nạn, trong khi những người khác đều chết chìm. 
Danh từ gọi hai yếu tố này là Paỵoga Sampatti, cố gắng thuận lợi và 
Paỵoga Vipatti, cố gắng bất thuận lợi. 

Mặc dầu không hoàn toàn làm nô lệ cũng không tuyệt đối làm chủ 
cái Nghiệp, chắc chắn là những yếu tố trợ lực và nghịch duyên ấy cũng 
ảnh hưởng phần nào năng lực vận hành của Nghiệp, do sự Tái Sanh, hoàn 
cảnh, cá tính, cố gắng cá nhân, và những yếu tố tương tợ. Chính Lý Nghiệp 



CHƯƠNG 21 - TÍNH CHẤT CỦA NGHIỆP 251 


Báo đem lại cho người Phật Tử sự an ủi, niềm hy vọng, chõ nương tựa và 
khích lệ tinh thần để có thể đảm vững bước trên con đường tiến bộ. 

Khi có việc bất trắc xảy đến, khi gặp trở ngại, khó khăn, thất bại, và 
hoàn cảnh bất hạnh, người Phật Tử nhận định rằng mình đang gặt hái 
giống nào mà trước kia chính mình đã gieo, mình đang trang trải một 
món nợ đã vay lúc nào trong quá khứ. 

Tuy nhiên, thay vì phải bó tay chịu quy hàng hoàn cảnh để cho định 
luật Nghiệp Báo tự nhiên diễn tiến, người Phật Tử tận lực cố gắng diệt 
trừ, bứng tận gốc rễ giống cỏ xấu, và gieo trồng những giống tốt. Tương 
lai hoàn toàn nằm trong tay ta. 

Người tin tưởng Lý Nghiệp Báo không khi nào lên án kẻ hư hèn 
tội lỗi bởi vì mọi người đều có khả năng và cơ hội để tự cải thiện bất 

• • o o • • • 

cứ lúc nào. Người kia dầu phải chịu đau khổ trong hiện tại nhưng vẫn 
có hy vọng như mọi người, rằng trong một ngày tươi đẹp nào, chính 
mình cũng có thể đạt Đạo Quả Cao Thượng, an vui hạnh phúc vĩnh cửu 
trường tồn. Ta tạo địa ngục cho ta, do chính hành động của ta. Cũng do 
hành động của chính ta, ta tạo thiên đàng cho ta. 

Một người Phật Tử thuần thành và hiểu biết chắc chắn định luật 
Nghiệp Báo không khi nào van vái cầu xin được cứu rỏi. Trái lại, đặt 
trọn niềm tin nơi chính mình, nơi Hạnh Tinh Tấn của mình, để được 
Giải Thoát. Thay vì bó tay đầu hàng hay vuốt ve tâng bốc một Thần 
lực siêu nhân nào, người Phật Tử đặt trọn niềm tin mình trên ý chí của 
mình, và không ngừng hoạt động để tạo an lành cho tất cả. 

Niềm tin vững chắc nơi Nghiệp Báo “nâng cao giá trị của Hạnh Tinh 
Tấn và kích thích lòng nhiệt thành", bởi vì Lý Nghiệp Báo dạy mỗi người 
phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. 

Đối với người Phật Tử sơ cơ, định luật Nghiệp Báo là một điều răn. 
Với hạng người trí thức, Nghiệp Báo là một khích lệ. 

Luật Nhân Quả giải thích vấn đề đau khổ, giải thích tình trạng bí ẩn 
của cái được gọi là Số Mạng và Tiền Định của một vài tôn giáo và, trên 
hết, giải thích hoàn cảnh chênh lệch giữa loài người, giữa chúng sanh. 

Chúng ta là vị kiến trúc sư xây đắp số phận của chúng ta. Chính ta 
tạo ra hay tiêu diệt ta. Chính ta tạo thiên đàng cho ta và cũng chính ta 
tạo địa ngục cho ta. 

Những gì ta nghĩ, nói, và làm, là của ta. Chính tư tưởng, lời nói và 
hành động là Nghiệp. Và Nghiệp đưa ta lên hay xuống từ kiếp này sang 
kiếp khác, mãi mãi trong vòng Luân Hổi. 



252 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Đức Phật dạy: 

“Phước và tội mà con người tạo ra là những gì mà con người làm chủ, 
những gì đưa con người đi, từ nơi này... 

Là những gì bén gót chạy theo con người như bóng theo hình. 

Vậy, từ đây con người hãy tích trữ cái tốt để đem đi nơi khác, trong tương 
lai. 

Hãy tạo một nền tảng vững chắc cho thế gian ngày mai". (5> 




5. Kindred Sayings, phần i, trang 98. 




CHƯƠNG 22 - KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 253 


CHƯƠNG 22 

KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỔNG LÀ GÌ? 

“Này hỡi các đệ tửj khởi điểm của một cuộc hành trình xa 
xôi này thật không thể quan niệm được, chúng sanh bị bao 
trùm kín mít trong màn Vồ Minh. Bị dầy Ái Dục trói buộc chặt 
chẽ, không thể khám phá khởi điểm của cuộc luân chuyển triền 
miên, cuộc hành trình vô định”. 

— Tương Ưng Bộ Kinh 

Đối với người Phật Tử, Tái Sanh không phải là lý thuyết suông mà là 
một sự kiện có thể chứng minh bằng những trường hợp hiển nhiên đã 
xảy ra. Thuyết Tái Sanh là Giáo Lý căn bản của Phật Giáo, mặc dầu mục 
tiêu cuối cùng của Phật Giáo là Níp-bàn (Niết Bàn) - sự chấm dứt tái 
sanh - có thể thành đạt ngay trong kiếp sống hiện tại. 

Lý tưởng của chư vị Bồ Tát, hay Bổ Tát Đạo, và Giáo Lý về con 
đường Giải Thoát cũng đều đặt nền tảng trên Thuyết Tái Sanh. 

Những văn kiện lịch sử trong tư tưởng nhân loại có ghi nhận 
rằng thuyết Luân Hổi, xem như sự chuyển linh hồn hay đấu thai, đã 
được các triết gia như Pythagoras, các thi hào như Shelley, Tennyson, 
Wordsworth và nhiều nhân vật khác ở phương Đông cũng như phương 

rpẠ 1 Ạ' 1 Ạ 

i ây chap nhận. 

Ta không nên lẫn lộn Giáo Lý Tái Sanh của Phật Giáo với thuyết 
chuyển sinh linh hồn, hay đầu thai, của một vài hệ thống tín ngưỡng 
khác, bởi vì Phật Giáo không nhìn nhận có sự chuyên sinh của một linh 
hồn trường cửu, do một Thần Linh tạo ra hay phát xuất từ một Đại Hồn 
(Paramãtma). 

Chính Nghiệp, tức hành động, tạo điều kiện để tái sanh. Nghiệp quá 
khứ tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp hiện tại. Nghiệp hiện tại phối 
hợp với Nghiệp quá khứ, tạo điều kiện để tái sanh trong kiếp vị lai. Hiện 
tại là con đẻ của quá khứ và trở nên cha mẹ của tương lai. 



254 phan II - PHẠT PHAP 

Hiện tại là một sự thật hiển nhiên, không cần phải chứng minh. Quá 
khứ được ghi nhận trong trí nhớ hay một nơi nào khác như báo chí, sách 
vở, v.v... và ý niệm về tương lai căn cứ trên những kê hoạch đặt trước, 
những suy luận, những tính toán sẽ thực hiện. 

Nếu quả quyết rằng có quá khứ, hiện tại, và tương lai thì tức nhiên ta 
phải đứng trước một vấn đề: Nguổn gốc tối hậu của đời sống là gì? Khởi 
điểm của đời sống ở chỏ nào? 

Để giải đáp, có luổng tư tưởng chủ trương rằng nguyên nhân đầu 
tiên của đời sống là một nguyên lý, một năng lực của vũ trụ, hay một 
Thần Linh toàn năng. Một luồng tư tưởng khác không nhận có nguyên 
nhân đầu tiên vì theo kinh nghiệm chung, trong chuỗi dài Nhân và 
Quả, Nhân sanh Quả, Quả trở thành Nhân, mãi mãi liên tục như thế, 
không thể quan niệm một khởi điểm. 

Theo luổng tư tưởng thứ nhất thì đời sống có một khởi điểm * (l) . Hệ 
thống thứ nhì chủ trương không có khởi điểm. Theo sự nhận xét của 
một vài nhân vật, quan điểm cho rằng mọi vật phải có một nguyên nhân 
đầu tiên cũng vô lý như ta quan niệm có hình tam giác mà lại tròn. 

Có thể biện giải rằng đời sống phải bắt đầu trong một quá khứ vô 
định nào và khởi điểm ấy tức là Tạo Hóa. Trong trường hợp ấy không 
có lý do nào ta không thể nêu lên thêm một câu hỏi: “Còn nguyên nhân 
nào sanh ra Tạo Hóa?” 

Trong những môn phái chủ trương có nguyên nhân đầu tiên, có 
rất nhiều quan điểm khác nhau. Nhiều giáo chủ và triết gia đã dùng 
danh từ khác nhau như Paramãtma, Brahmã, Isvara, Jehovah, Thượng 
Đế, Đấng Toàn Năng, Allah, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đấng Tạo 
Hóa, Luật Tuần Hoàn, Nguyên Nhân Vô Nhân, Bản Thể Thần Linh, 
Pakati, Padhãna, v.v... 

Theo Ấn Độ Giáo, tất cả những Ảtma, hay linh hồn, đều phát sanh 
từ Đại Hồn (Paramãtma) , và từ kiếp này đầu thai sang kiếp khác, đến 
chừng nào linh hồn ấy hợp đủ điều kiện để nhập trở về Đại Hồn. Ta có 
thể nên lên một câu hỏi: - “Vậy linh hồn (ãtma) ấy, khi đã nhập vào Đại 
Hồn, có còn phải xuất ra khỏi Đại Hồn nữa để đẩu thai không?” 

Cơ Đốc Giáo chủ trương có nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân ấy 

1. “Không có lý đo nào để giả định rằng thế gian có một khởi điểm. Ỷ niệm chủ trương sự 
vật phải có một khởi điểm phát sanh đo trí tư tưởng nghèo nàn". Bertrand Russel - “ivhy 

I am not a Christian". 





CHƯƠNG 22 - KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 255 


là Đấng Thượng Đê Toàn Năng, và mọi việc trong đời sống đều do nơi 
ý muốn của Ngài. 

Khi đề cập đến vấn đề này, Schopenhaeur viết: 

‘'Người nào tự cho rằng mình được sanh ra từ hư-không phải nghĩ rằng 
mình sẽ trở thành hư-khồng. Như vậy, trước đời sống đã có một quá khứ vô 
tận. Rồi một tương lai vô tận lại hắt đấu, và xuyên qua cả quá khứ, hiện tại, 
và vị lai, ấy mình không bao giờ ngừng sống, thật là một ý nghĩ quái dị. 

Hơn nữa nếu tái sanh vào thời điểm tuyệt đối thì chết tức nhiên là phải 
chấm dứt sự tuyệt đối, và quả quyết rằng con người được sanh ra từ hư vô, 
bắt buộc phải dãn đến kết luận rằng sau cái chết tuyệt đối không còn gì 

nữa.”S 2 ' > 

Spencer Lewis cũng luận rằng: 

“Theo những nguyên tắc Thẩn học, con người được sanh ra một cách 
độc đoán, không được thăm dò ý muốn trước khi sanh, và khi ra đời, không 
có phước báu cũng không tội lỗi, không sang không hèn, từ bước đầu tiến 
trình của kiếp sống đến hơi thở cuối cùng. Không ai cần biết đến những ý 
nguyện, những ước vọng, những điều mong mỏi, những mục tiêu tranh đấu, 
hay những lời nguyện với tất cả tâm thành của một cá nhân. Đó là tính cách 
tiên định của thuyết Thần học. 

Giáo thuyết chủ trương rằng tất cả mọi người đều tội lỗi từ lúc ra đời và 
tội truyền kiếp ấy đã được gây nên do một lỗi lầm củaAdam, là một thách 
đố công lý, thách đố tình thương, lòng Từ Ái, và tánh cánh vô tư vạn năng.’' 

Huxley nói: 

“Nếu chúnợ ta nhận định rằnợ có một nhân vật nào cô' tình tạo nên vũ 

o • • o • • • 

trụ này và làm cho nó sống thì theo ý tôi, rõ ràng nhân vật ấy không Từ Ái 
và công bình, mà theo sát nghĩa của danh từ, lại còn có ác tâm và bất công”. 

Theo Einstein: 

“Nếu nhân vật ấy toàn năng, tức nhiên mỗi điều gì xảy ra, mỗi hành 
động, tư tưởng, của con người, mỗi cảm giác và nguyện vọng của con người, 
đều là công trình của Ngài. Vậy thì làm sao có thể nghĩ rằng con người bị bắt 
buộc phải chịu trách nhiệm về những hành động và tư tưởng của mình trước 
Đấng Thần Linh Vạn Năng ấy? 

Khi ban bố những hình phạt và phần thưởng thì chính nhân vật ấy, 
trong một giới hạn nào, củng tự phán xử lấy mình. Làm sao sự kiện này có 
thể phù hợp với lòng từ thiện và đức tánh công minh chánh trực mà ta gán 
cho Ngài?” 


2. Xem “ The Worỉd as Wiỉỉ and Idea”. 




256 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Theo Charles Bradlaugh: 

"Sự hiện hữu tội lỗi trong thế gian là một trở ngại khủng khiếp cho 
những người tin theo chủ nghĩa hữu thần. Đau khổ, khốn cùng, tội ác, bần 
cùng, đối chiếu với lòng bác ái vĩnh cửu, và thách đố một câu giải đáp 
vẽ những lời tuyên bố của vị Thẩn Linh được xem là toàn thiện, toàn tri 
và toàn năng". 

Khi đề cập đến vấn đề Thượng đê và nỗi đau khổ của nhân loại. 
Giáo sưjavana B. s. Haldane viết: 

"Có hai lẽ, hoặc đau khổ là điều kiện tất yếu để con người cải thiện tâm 
tánh mình, hoặc Thượng Đế không toàn năng. 

Có người đau khổ ít nhưng tâm tánh thật tốt nhờ có diễm phúc được 
sanh trưởng vào một gia đình có gia giáo, sự kiện này đánh đổ lẽ thứ nhất. 

Về điểm thứ nhì, nếu ta quy trách nhiệm vê một Thần Linh toàn năng, 
tức nhiên vị này có thể tạo nên mọi việc theo ý muốn. Đàng khác, nếu quan 
sát toàn thể vũ trụ ta sẽ thấy một vài khuyết điểm cần phải sửa sai. Và một 
đấng tạo hóa có thể tạo bất luận gì Ngài muốn". (ì> 

Trong một cơn tuyệt vọng vào lúc vể già, thi hào Lord Tennyson 
cũng đã mạnh mẽ phản đối Thượng đê là nhân vật đã từng nói, như có 
ghi trong kinh Isaiah, "Ta tạo hòa bình và tội lỗi” (Isaiah XXV, 7): 

"Thế nào? Tôi có thể xem đó là tình thương vồ hạn đã phục vụ chúng ta 
tốt đẹp chăng? 

Hay đó là sự hung bạo vô tận , sự hung bạo đã tạo nên địa ngục trường 

ỵ • o • • J • o • • • o • o 

cửu? 

Đã tạo ra ta, biết trước chúng ta, đã phán xử chúng ta, và Thượng Đế 
mặc tình làm tất cả theo ý riêng của mình. 

Bà mẹ đã qua đời có may mắn hơn, vì bà không còn nghe tiếng thì thầm 
than thở của chúng ta". 

Những tác giả độc đoán thời xưa đã tuyên bố rằng Thượng Đê tạo 
con người theo hình ảnh của Ngài. Một vài tư tưởng gia hiện đại, trái 
lại, nói rằng chính con người tạo Thượng Đê theo hình ảnh của mình. 

Văn hào Voltaire cho rằng “Thượng Đế là sản phẩm cao quý nhất mà 
con người đã tạo". (4> 


3. Xem bài viết của ông vể “A Pleafor Atheism - Humanitys Gainýrom Unbelie/’. 

4. “Rõ ràng không thể chứng minh một cách chính xác sự hiện hữu của Thượng Đế. Cho 
đến nay, hâu hết các chứng minh đểu nêu lên trong tiên đê'như dẫn chứng, những gì sẽ phải 
được chứng minh ờ phẩn kết luận". Reverend w. Kirkus trong “Orthodoxy Scripture 




CHƯƠNG 22 - KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 257 


Với sự trưởng thành của nền văn hóa nhân loại, quan niệm của con 
người về Thượng Đê cũng dần dần được cải thiện. Hiện nay có một 
khuynh hướng thay thê Thượng Đê hữu ngã bằng một Thượng Đế vô ngã. 

Dầu sao không thể quan niệm một nhân vật tương tợ, biết tất cả mọi 
việc và có mặt ở khắp mọi nơi, một kết tinh của tất cả những gì tốt đẹp 
ở trong hay ở ngoài vũ trụ. 

Khoa học hiện đại cũng cố gắng theo sát vấn đề với sự hiểu biết 

o o o • 

hệ-thống-hóa có giới hạn của mình. Theo khoa học ta là sản phẩm trực 
tiếp của tinh trùng và minh chầu của cha mẹ. Nhưng khoa học không 
giải thích thỏa đáng phần tâm linh là thành phần vô cùng quan trọng 
hơn cơ thể vật chất trong guồng máy phức tạp của con người. Trong khi 
quả quyết “omne vivum ex vivo”, tất cả đời sống đều do đời sống sanh 
ra, khoa học cũng chủ trương rằng tầm và sự sống được sanh ra từ chỏ 
không có sự sống. 

Theo quan điểm của khoa học, chúng ta được sanh ra hoàn toàn do 
nơi cha mẹ. Vậy, trước đời sống của ta, bắt buộc phải có đời sống của 
cha mẹ ta, v.v... Do đó, "trước đời sống có đời sống”, mãi mãi đến nguyên 
sanh chất (protoplasm) đầu tiên. Nhưng đến đây khoa học không thể 
giải thích do đâu có nguyên sanh chất đầu tiên ấy. 

Trước vấn đề khởi thủy của sự sống, thái độ của Phật Giáo 
như thế nào? 

Trước tiên ta phải nhận định rằng Đức Phật không có ý giải quyết 
tất cả những vấn đề luân lý và triết học của nhân loại. Đức Phật không 
hề đề cập đến những vấn đề nào không hướng về sự cải thiện con người 
hay về sự Giác Ngộ. Đức Phật cũng không đòi hỏi ở tín đồ một đức tin 
mù quáng về nguyên nhân đẩu tiên của đời sống, cũng như về các vấn 
đề khác. 

Thuở nọ có một vị Tỳ Khưu tên Mãlunkyaputta, cảm thấy lối tu Giải 
Thoát từng bậc của Đức Phật rất chậm chạp nên ân cần bạch với Đức 
Phật rằng Ngài chưa hề đề cập đến nguồn gốc của đời sống, và nếu Ngài 


and Reason”, trang 34. 

"Ta được hướng dẫn đến chỗ phải nhìn nhận rằng có những tội lỗi xấu xa trong vũ trụ. 
Và đó là trách nhiệm của Thượng Đế. Chúng ta không thể phủ nhận khuyết điểm của 
Thượng Đế đã cho tội lỗi và đau khổ tổn tại”. Canon c. E. Raven trong “ The Grounds 
of Christian Assumption”. 




258 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


không giải thích liền điểm ấy thì thầy sẽ từ bỏ đời Tu Sĩ để hoàn tục. Vị 
Tỳ Khưu nói: 

"Bạch Đức Thế Tôn, những lý thuyết này chưa được Ngài giải thích rõ 
ràng minh bạch. Ngài đã gác vấn đê ấy qua một bển, không dạy đến rằng 
thế gian có vĩnh cửu không, thế gian có giới hạn hay vô cùng tận? Nếu Đức 
Thế Tôn giải rõ những điều ấy con sẽ tiếp tục đi theo Ngài để sống đời Tu Sĩ 
thanh cao. Nếu không, con sẽ giã từ Ngài. 

Nếu Đức Thế Tôn biết chắc rằng thế gian là vĩnh cửu thì xin Ngài giải 
thích minh bạch cho con rằng thế gian là vĩnh cửu, nếu Đức Thế Tôn biết 
chắc rằng thế gian không vĩnh cửu, xin Ngài giải thích rõ cho con rằng thế 
gian không vĩnh cửu. Chắc chắn trong trường hợp này, đối với người không 
hiểu biết và không Giác Ngộ thì điều đáng làm hơn hết là phải nói rằng: tôi 
không biết, tôi chưa Giác Ngộ”. 

Đức Phật thản nhiên, chậm rãi hỏi vị Tỳ Khưu lầm lạc kia có phải 
ông ta xuất gia đi tu với mục đích giải quyết những vấn đề tương tợ như 
thê không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, không. 

Đức Phật khuyên thầy Tỳ I<hưu không nên lãng phí thời gian và 
năng lực trong những việc chỉ làm chậm trễ tiến bộ tinh thần của mình. 

o o o • • 

Ngài dạy: 

“Này Mãlunhyaputta, kẻ nào nói rằng, ta quyết không xuất gia theo 
Đức Như Lai để sống đời Đạo Hạnh trước khi Ngài giải thích rõ cho ta điêu 
ấy - kẻ ấy sẽ chết trước khi nghe Như Lai giải thích. 

Ví dụ có một nợười kia bị bắn sâu vào mình một mủi tên có tâm thuốc 

• • o • • 

độc. Bạn bè thân quyến chạy đi tìm lươngy để cứu chữa. 

Trong lúc ấy bệnh nhân nói: Tôi sẽ không cho ai rút mũi tên này ra, trước 
khi giải thích tận tường vẽ nguồn gốc của mũi tên, người nào bắn tôi, bản 
chất của mũi tên là thế nào, v.v... người ấy sẽ chết trước khi được nghe giải 
thích. 

Củng cùng thế ấy, kẻ nào nói: - ‘'Tôi sẽ không theo Đức Như Lai để sống 
đời Tu Sĩ trước khi Ngài giải rõ cho tôi thế gian có vĩnh cửu hay không, thế 
gian có giới hạn không, hay vô cùng tận...”, kẻ ấy sẽ chết trước khi được nghe 
Đức Thể Tôn giải thích. 

Nếu tin rằng thế gian này là trường tổn vĩnh cửu, chính sự tin tưởng ấy có 
phải là đời sống Phạm Hạnh của bậc Tu Sĩ không? 

- Dạ, không. 

- Tuy nhiên, dầu tin rằng thế gian là vĩnh cửu hay không, vãn có sanh, 



CHƯƠNG 22 - KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 259 


có già, có chết. Chấm dứt Sanh, Lão, Bệnh, Tử là điều mà Như Lai hằng 
giảng giải. 

Này Mãlunhyaputta, Như Lai không hê nêu lên vấn đê thế gian có vĩnh 
cửu hay không, thế gian có giới hạn hay vô cùng tận. Tại sao? 

Bởi vì những điều ấy không ích lợi, không thể làm nên tảng cho đời sống 
Phạm Hạnh, không chấm dứt Sân Hận, Phiên Não, không dẫn đến sự dập 
tắt, trạng thái vắng lặng, Trí Tuệ Giác Ngộ hay là Níp-bàn (Niết Bàn). Vì 
vậy Như Lai không để cập đến vấn đề ấy.” ^ 

Theo Phật Giáo, chúng ta được sanh ra có Nghiệp làm gốc 
(Kammayoni ). Cha mẹ cấu hợp nền tảng vật chất. Như vậy, trước chúng 
sanh có chúng sanh. Trước một chúng sanh trong kiếp hiện tại phải 
có một chúng sanh trong kiếp quá khứ. Lúc thọ thai, chính Nghiệp 
tạo điều kiện cho thức đầu tiên làm nguổn sống cho thai bào. Chính 
Nghiệp Lực vô hình, phát sanh từ kiếp quá khứ, tạo những hiện tượng 
tâm linh và những hiện tượng sinh khí trong một hiện tượng vật lý sẵn 

o • o o • • o • / 

có - tức tinh trùng và minh châu của cha mẹ - để gồm đủ ba yếu tố, Tam 
Nguyên, cấu thành con người. 

Đề cập đến vấn đề thọ thai, Đức Phật dạy: 

‘Nơi nào có ha yếu tố ấy hợp lại là mẫm sống khởi sanh. Nếu cha và mẹ 
gặp nhau mà không nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và không có một nhân vật 
sẵn sàng đi tái sanh (Gandhabba) thì không có mẩm sống. Nếu cha mẹ gặp 
nhau trong thời kỳ thọ thai của mẹ mà không có sự phối hợp của một nhân 
vật sẵn sàng đi tái sanh (Gandhabba) thì cũng không có mẩm sống. Nếu cha 
mẹ gặp nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và có một nhân vật sẵn sàng đi 
tái sanh (Gandhabba) thì có mầm sống, do sự phối hợp của ba yếu tố”. iố) 

Gandhabba ở đây không có nghĩa là "một hạng chư Thiên chịu trách 
nhiệm cho quá trình thụ thai mà chỉ là một chúng sanh thích hợp sẵn 
sàng cho việc sanh vào tử cung cụ thể nào đó. Danh từ Gandhabba chỉ 
dùng trong trường hợp đặc biệt này thôi. Ta không nên lầm lẫn với một 
linh hổn trường cửu. 

Có sự tái sanh ở chỗ này tức nhiên phải có một chúng sanh chết 


5. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Cũla Mãlunkya Sutta, sổ 63. 

6. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, Mahãtanhãsamkhaya Sutta, số 38. 

Mặc dâu đèn có sẵn tim và dẩu, nhưng nếu không có ngọn lửa từ bên ngoài châm 
vào ắt không có ánh sáng. 

7. Xem F. L. Woodward, “Some Sayings ofthe Buddha”, trang 40. 




260 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


ở một nơi nào khác. Nói một cách chính xác, cái sanh của một chúng 
sanh, tức sự khởi sanh của Ngũ Uẩn (khandhãnam pãtubhãvo), hay 
những hiện tượng tâm-vật-lý trong kiếp hiện tại, chuyển tiếp liền theo 
cái chết của một chúng sanh vừa qua đời, cũng giống như ta thường 
nói, khi mặt trời lặn ở một nơi tức là mặt trời mọc ở một nơi khác. Câu 
nói có vẻ bí hiểm ấy có thể rõ ràng và dễ hiểu hơn nếu ta hình dung đời 

sống như một lượn sóng, chớ không phải như một đường thẳng. Lượn 
sóng nổi lên, rồi hạ xuống để bắt đầu lượn sóng mới. Tuy hai lượn sóng 
khác nhau nhưng không có một thời gian gián đoạn. Sanh và tử chỉ là 
hai giai đoạn trong một tiến trình. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, sự luân lưu 
bất tận sanh-tử, tử-sanh của chuỗi dài những kiếp sống gọi là Luân Hổi 
(samsãra), một cuộc đi bất định, mãi mãi và không mục đích. l S) 


Nguồn gốc cùa đời sống là gì? 

Đức Phật tuyên bố rõ ràng rằng không thể biết được giới hạn sự luân 
lưu của những kiếp sống trong vòng Luân Hồi. Chúng sanh, bị lớp Vô 
Minh bao trùm và những dầy Ái Dục trói buộc, mãi mãi thênh thang 
trong vòng Luân Hồi. Khởi điểm của cuộc hành trình xa xôi ấy không 
thể nhận ra. 

Đời sống tựa hồ như dòng nước chảy trôi vô cùng tận. Ngày nào còn 
tiếp nhận nước bùn của Vô Minh và Ái thì dòng đời còn trôi chảy và chỉ 
ngưng khi nào Vô Minh và Ái hoàn toàn bị cắt đứt. Chừng ấy thì không 


8. Anamataggo'ỵam bhikkhave samsãro, Pubbãkoti na pannãyati avipãnĩvaranãnam 
sattãnam tanhãsamyojanãnam sandhãvatam. 

“Khởi điểm, hỡi cấc Đạo Hữu, thật không thể đo lường hay tính toán được. Lịch trình 
diễn tiến của nó cũng vậy. Cái điểm đầu tiên của cuộc chạy dài đằng đẵng của những 
chúng sanh bị che lấp kín mít trong Vô Minh và bị trói chặt vào Ái Dục, quả thật chưa 
được khảm pha . F. L. Woodward; “Kỉndred Sayings”, phần iii; trang 118. 

“Không thể quan niệm được điểm khởi đầu của vòng Luân Hồi. Không thể khám phá 
được khởi điểm nguyên thủy của chúng sanh vốn bị che lấp trong màn Vô Minh và dính 
mắc trong Ái Dục, đang vội vã, hấp tấp, chạy đảo điên xuyên qua vòng sanh tử liên tục 
tiếp diễn ’ - Nyanatyloka Thera. 

Samsãra, Luân Hồi; theo đúng nghĩa uyên nguyên của danh từ; là cuộc đi thênh 
thang bất định và không ngừng. Sách Atthasãlinĩ định nghĩa danh từ Samsãra như 
sau: 

Khandhãnam patipãti dhãtu-ãyatanãna ca 

Abbhocchinnam vattamãnã samsãrodi pavuccati. 

Samsãra ; Luân Hồi; là sự tiếp diễn không ngừng của Ngũ Uẩn; Tứ Đại và Lục Căn. 




CHƯƠNG 22 - KHỞI THỦY CỦA ĐỜI SỐNG LÀ GÌ? 261 


còn tái sanh nữa, như trường hợp chư vị Vô Sanh (A La Hán). Ta không 
thể xác định khởi điểm của dòng đời. Nguồn gốc và lịch trình tiến hóa 
của vũ trụ, Đức Phật không đề cập đến. 






262 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 23 


ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỂ THẨN LINH TẠO HÓA 


“Ta liệt Brahmã vào hạnợ bất cônợ đã tạo nên một thế ợian 

• • o o • • o 

là nơi nương tựa sai lầm. — Túc Sanh Truyện 


Pãli ngữ tương đương với danh từ “Tạo Hóa” trong các tôn giáo khác 
là Issara (Sanskrit, Bắc Phạn, là Isvara ), hay Brahmã. 

Trong toàn bộ Tam Tạng, tuyệt đối không có đoạn nào đề cập đến 
sự hiện hữu của một Tạo Hóa. Nhiều lẩn Đức Phật phủ nhận một Bản 
Ngã ( attã ) trường cửu. Ngài tuyệt nhiên không chấp nhận có một đấng 
Tạo Hóa, bất luận dưới một hình thức, một năng lực hay một chúng 
sanh. 

Mặc dầu Đức Phật không hề đặt một Thần Linh siêu nhân nào lên 

• • o 

trên con người, có vài học giả cũng quả quyết rằng Ngài đặc biệt không 
đề cập đến vấn đề tranh luận quan trọng ấy. Những đoạn kinh trích ra 
sau đây sẽ rọi sáng quan điểm của Đức Phật về Thần Linh Tạo Hóa. 

Trong bộ Arìguttara Nikãỵa (Tăng Chi Bộ Kinh), Đức Phật có nêu 
ba quan điểm khác nhau đang thịnh hành trong thời bấy giờ. Một trong 
ba quan điểm ấy là “tất cả những cảm thọ của con người, dầu hạnhphúC) đau 
khổ hay vô kýj đều do một đấng Tối Cao tạo nến (lssaranimmãnahetu)”. (l> 

Theo quan điểm trên, chúng ta như thê nào là do đấng Tạo Hóa 
muốn cho ta như thê ấy. Số phận của ta hoàn toàn nằm trong tay Tạo 
Hóa. Tất cả đều do Tạo Hóa định đoạt. Đức tánh giả định gọi là “ỷ chí tự 

• • • 0 * 0 * s • 

do” mà người ta gán cho con người, tạo vật của đấng Tạo Hóa, tức nhiên 
trở thành vô nghĩa. 

Đề cập đến vấn đề Định Mệnh, Đức Phật dạy: 


1. Anguttara Nikaya, Tăng Chi Bộ Kinh, phần i, trang 174; “Graduaỉ Sayings”> i, 
trang 158. 




CHƯƠNG 23 - ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỂ THẮN LINH TẠO HÓA 263 


“Như vậy, chính do ý muốn và sự tác tạo của đấng Tối Cao mà con 
người trở thành sát nhân, trộm cắp, tà dầm, giả dối, phỉ báng, thô lỗ, 
nhảm nhí, thèm thuồng, khát khao, hiểm độc, tinh quái, và hiểu biết sai 
lầm. Do đó, nếu chủ trương rằng có một Thần Linh là nguồn gốc của 
tất cả những điều ấy, thì con người sẽ không còn ý muốn, hoặc cố gắng, 
cũng không thấy có sự cần thiết để làm, hoặc tránh không làm hành 
động áy”/ 2 3 -’ 

Trong kinh Devadaha Sutta (ĩ \ khi giảng về lối tu khổ hạnh của các 
Đạo Sĩ lõa thể, Đức Phật lưu ý các đệ tử như sau: 

"Này hỡi các Tỳ Khưu, nếu quả thật chúng sanh gánh chịu đau 
khổ hay thọ hưởng hạnh phúc vì đó là ý muốn của Thần Linh Tạo Hóa 
(Issaranimmãnahetu) thì vị Thần Linh đã tạo nên những vị Tu Sĩ khổ hạnh 
lõa thể kia chắc chắn là một nhân vật độc ác (pãpakena issarena), vì các 
người ấy chịu đau khổ khủng khiếp". 

Kinh Kevaậdha Sutta có tường thuật cuộc đối thoại giữa một vị Tỳ 

• • o • o • • / 

Khưu tọc mạch muốn tìm hiểu và một vị Brahmã (Phạm Thiên) tự xưng 

• • •• \ • / • o 

là đấng Tạo Hóa. 

Thầy Tỳ I<hưu muốn biết đến đâu Tứ Đại (đất, nước, lửa, gió) phải 
tiêu diệt, lại gần vị Mahã Brahmã (Đại Phạm Thiên) và hỏi: “Xin Ngài 
hoan hỷ giảng giải đến đâu bốn nguyên tố "Đất, Lửa, Nước, Gió”, chấm dứt, 
không để lại dấu vết?" 

"Này Đạo Hữu, vị Mahã Brahmã (Đại Phạm Thiên) trả lời: ta là đấng 
Brahmã (Phạm Thiên), đấng Mahã Brahmã, đấng Tối Thượng, đấng Vô 
Song, là Chúa Tể, bậc Toàn Thắng, là Người Toàn Quyển Cai Trị, là cha 
của những chúng sanh đã, đang, và sẽ ra đời". 

Vị Tỳ Khưu lặp lại lời cầu khẩn và được trả lời y như trước. 

Khi thầy hỏi lần thứ ba, Đức Brahmã nắm tay thầy dắt ra ngoài và 
thú thật như sau: 

"Này hỡi Đạo Hữu, các vị trong đám hầu cận ta tin tưởng rằng Đức 
Brahmã (Phạm Thiên) thấy, hiểu biết và thấu triệt mọi việc. Vì lẽ ấy, trước 
mặt họ ta không thể trả lời với Đạo Hữu rằng ta không biết đến bốn yếu tố 
"Đất, Lửa, Nước, Gió" phải chấm dứt, không để lại dấu vết. Đạo Hữu bỏ 
Đức Thế Tôn để đi tìm hiểu những vấn đề tương tợ ở nơi khác thì rõ thật lỗi 
lầm và trái đạo. Hỡi Đạo Hữu, Đạo Hữu hãy trở vê, đến hẫu Đức Phật, và 


2. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, ii, trang 222, bài kinh số 101. 

3. Dĩgha Nikãya, Trường Bộ Kinh, phần i, trang 221, bài kinh số 11. 




264 phấn II - PHẬT PHÁP 


xin Ngài giải thích. Ngài giảng thế nào thầy hãy tin theo lời'’. 

Trong kinh Pãtika Sutta (4 \ Đức Phật nhắc lại nguổn gốc của 
Mahã Brahmã, người được gọi là đấng tạo hóa và dạy rằng: 

"Vê điểm này, hỡi các đệ tử, vì được sanh ra đẩu tiên (trong châu kỳ mới 
của thế gian này) nên nghĩ rằng: - Ta là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm 
Thiên, là bậc Toàn Thắng, Toàn Tri, Toàn Quyền Định Đoạt, là Giáo chủ, 
là Tạo Hóa, là chúa Tể, là Người Chỉ Định, là chủ Nhân Của chính Ta, 
Cha của những chúng sanh đã, đang, và sẽ ra đời. chính ta đã tạo tất cả 
chúng sanh ấy. Tại sao vậy? Một khoảnh khắc trước đây ta nghĩ, "Phải chi 
có những chúng sanh khác được ra đời!" Đó là lời chú nguyện trong tâm ta. 
Và tức khắc, có những chúng sanh chào đời". 

Và những người mới được sanh ra sau này nghĩ: "Vị ứng Cúng kia chắc 
là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm Thiên, bậc Toàn Thắng, Toàn Tri, 
Người Cẩm Quyển Định Đoạt, là Giáo chủ, là Người Sáng Tạo, là Tạo 
Hóa, là Chúa Tể, là chủ Nhân Của chính Ngài, là cha của những chúng 
sanh đã, đang, và sẽ được ra đời. 

Về điểm này ; hỡi các đệ tử, chính vị được sanh ra đầu tiên ấy có nhiều 
tuổi thọ hơn, đẹp đẽ hơn, có nhiêu quyền lực hơn. Còn những vị sanh ra sau 
thì tuổi thọ ngân hơn, kém đẹp đẽ và ít quyển lực hơn. Và rất có thể như 
thế này, hỡi các đệ tử, một vài vị, đã ở trong cùng trạng thái với vị trước, 
đã chết, và từ cõi ấy, Tái Sanh vào trạng thái này (làm người trên quả địa 
cầu). Đến như vậy, người ấy có thể từ bỏ đời sống gia đình để Xuất Gia làm 
Tu Sĩ không nhà cửa. Bỏ nhà ra đi, người này cố gắng, kiên trì tu tập, tăng 
trưởng đạo tâm, càng Tinh Tấn, càng bền trí trau dồi Trí Tuệ, và một ngày 
kia thành đạt tâm Hỷ Lạc, An Trụ và nhờ đó có thể nhớ lại tiên kiếp và chỉ 
nhớ đến mức đó thôi, không xa hơn nữa. Vì trí nhớ giới hạn như thế người 
kia nghĩ: "Vị Phạm Thiên, Bậc ứng Cúng kia, bậc Toàn Thắng, Toàn Tri, 
người Cầm Quyền Định Đoạt, Giáo chủ, Người Sáng Tạo, Tạo Hóa, chúa 
Tể, Người Cầm Quyển chỉ Định, bậc chủ Nhân Của chính Mình, cha 
của những chúng sanh đã, đang, và sẽ ra đời, người đã tạo nên ta. Vị này 
quả thật là trường tồn, vĩnh cửu, vững bển, không biến đổi, Ngài sẽ tồn tại 
như thế ấy mãi mãi. Nhưng chúng ta đã được vị ấy tạo nên, chúng ta do đấy 
mà ra, vậy chúng ta là Vô Thường, phải biến đổi, không bền vững bền, tuổi 
thọ ngắn, phải chết". 


4. Dĩgha Nikaỵa, Trường Bộ Kinh, số 24, phần iii, trang 29. “Dialogues of the 
Buđđha”, iii, trang 16-27. 




CHƯƠNG 23 - ĐỨC PHẬT VÀ VẤN ĐỂ THẮN LINH TẠO HÓA 265 


ĐÓ là khởi điểm, hước dẫu của tất cả. Đúng vậy, đó là Giáo Lý cổ truyền. 
Và câu chuyện ấy được tạo dựng do Brahmã, vị Phạm Thiên.” 

Trong Túc Sanh Truyện BhũridattaỊãkata, số 543, Bồ Tát hỏi vị Tạo 
Hóa giả định, người mà thời bấy giờ được tin là cầm cán cân công lý của 
vũ trụ, như sau: 

"Người có mắt ắt thấy cảnh đau thương của đời sống. 

Tại sao Phạm Thiên không tạo một vũ trụ tốt đẹp 

o • -X 

Nêu oai lực của Ngài là vô hạn? 

Tại sao ít khi Ngài nâng tay lên để ban phước lành? 

Tại sao tạo vật mà do chính Ngài tạo ra 

• • • o 

Lại phải bị đọa đầy trong cảnh khổ? 

Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? 

Tại sao đời sống lại dãy đầy 
Giả dối, lừa đảo, mê muội ? 

Tại sao gian tham lại thắng 

Còn chân thật và công lý lại thất bại nặng nê? 

Ta liệt Brahmã (Phạm Thiên) vào hạng bất công 
Đã tạo một thế gian là nơi nương tựa sai lầm”. (s> 

Trong Túc Sanh Truyện Mahã Bodhi Ịãkata (Đại Bồ Đề), Bổ Tát 
phê bình Giáo Lý chủ trương rằng mọi việc đều do đấng tối cao tạo nên 
như sau: 

"Nếu có một Thần Linh toàn quyền ban phước 
Mà lại gieo họa cho tạo vật chính Ngài tạo ra. 

• o • • o 

Và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu. 

Vị Thần Linh ấy quả thật đẩy tội lỗi. 

Vì con người chỉ thừa hành ý muốn của Ngài”) 5 6 ' 1 




5. Ịataka Translation, tập vi; trang 110. 

6. Ịãtaka Translation, tập vi; trang 122. 




266 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 24 

DO ĐÂU TIN CÓ TÁI SANH? 


“Như Lai đã nhớ lại nhiều kiếp sống trong quá khứ”. 

— Trung Bộ Kinh 


Do đâu ta tin có Tái Sanh? 

Đối với người Phật Tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất để thuyết 
minh vấn đề Tái Sanh. Chính trong đêm Ngài đắc Quả Chánh Đẳng 
Chánh Giác, lúc canh một, Đức Phật chứng ngộ Túc Mạng Minh là Tuệ 
biết rõ những kiếp quá khứ. 

Ngài nói: “Như Lai đã nhớ lại nhiêu kiếp sống trong quá khứ như thế 
này: trước hết một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba, bốn, năm, mười, hai mươi, đến 
năm mươi, rồi một trăm, một ngàn, một trăm ngàn kiếp, v.v...”^ 

Vào canh hai, Đức Phật chứng đắc Thiên Nhãn Minh, nhận thấy 
chúng sanh chết từ kiếp sống này Tái Sanh vào một kiếp sống khác. 
Ngài chứng kiến cảnh tượng “kẻ sang người hèn, kẻ đẹp người xấu, kẻ 
hạnh phúc người khốn khổ, chúng sanh hoại diệt và Tái Sanh, tùy hành 
vi tạo tác của mỗi người”. 

Đó là những Phật Ngôn đề cập đến vấn đề Tái Sanh. Những đoạn 
kinh tham khảo trong kinh điển liên quan đến thuyết Tái Sanh chứng 
tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguổn hiểu biết nào sẵn có để giải 
thích Chân Lý hiển nhiên này. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân 
và Nhận thức cá nhân của chính Ngài, một Nhận thức tuy siêu phàm 
nhưng mỗi chúng ta đều có thể thành đạt nếu trau dồi rèn luyện đúng 
mức. 

Trong bài kệ Hoan hỷ ( udãna ) đầu tiên, Đức Phật tuyên ngôn: 

“Xuyên qua kiếp sống này (anekaịãti), Như Lai lang thang đi, đi mãi, để 


1. Maịịhima Nikaya, Trung Bộ Kinh, Mahasaccaka Sutta, kinh số 36, i, 248. 





CHƯƠNG 24 - DO ĐÂU TIN CÓ TÁI SANH? 267 


tìm người thợ cất cái nhà này. Phiền muộn thay những kiếp sống triền miên 
lặp đi lặp lại (dukkhã jãti punappunam) ”: 1] 

Trong bài kinh Pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakka Sutta)' 3:i Đức Phật đề cập đến Chân Lý thâm diệu thứ 
nhì như sau: " chính Ái dãn dắt chúng sanh đi Tái Sanh” (yãyarn tanhã 
ponobhavikã). Và Đức Phật kết luận bài Pháp: “Đây là kiếp sống cuối 
cùng của Như Lai. Từ đây Như Lai không còn Tái Sanh nữa (ayam anyimã 
jãti natthi dãnipunabbhavo)”. 

Trong bộ Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, có ghi rằng, sau khi 
thành tựu Đạo Quả Phật, vì lòng thương chúng sanh, Ngài dùng Phật 
Nhãn quan sát chúng sanh trước khi quyết định hoằng dương Giáo 
Pháp. Ngài nhận thấy rằng có những chúng sanh với lòng biết lo sợ, nhận 
thấy điều ác, và một kiếp sống sau (paralokavajjabhayadassãvino). iA) 

Trong nhiều đoạn kinh khác nhau, Đức Phật dạy rõ ràng rằng chúng 
sanh làm điều ác, sau khi chết ( parammaranã ) bị sanh vào cảnh khổ; 
và có người, nhờ hành Thiện, tạo Nghiệp lành, được Tái Sanh vào nhàn 
cảnh. 

Ngoài những tích truyện thú vị trong Túc Sanh Truyện ( Ịãtaka ), 
một bộ truyện có giá trị luân lý quan trọng ghi lại các tiền kiếp của Đức 
Phật, hai bộ Maịịhima Nikãya (Trung Bộ Kinh) và Anguttara Nikãya 
(Tăng Chi Bộ Kinh) thỉnh thoảng cũng đề cập đến những kiếp sống quá 
khứ của Đức Phật. 

Trong kinh Ghatĩkãra Sutta^Ị Đức Phật cũng thuật lại cho Đại Đức 
Ânanda rằng trong một tiền kiếp, vào thời Đức Phật Kassapa, ngài là 
Jotipãla. Kinh Anãthapinậikovãda Sutta í6> cũng ghi rằng liền sau khi Tái 
Sanh vào cõi Thiên, nhà triệu phú Anãthapindika (Cấp Cô Độc) trở về 
viếng Đức Phật đêm sau. Trong bộ Anguttara Nikãya í7 \ Tăng Chi Bộ 
Kinh, Đức Phật nhắc đến một kiếp sống quá khứ Ngài có tên Pacetana. 
Trong bộ Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật kể tên vài 
vị Phật đã thị hiện trên thê gian trước Ngài. 

• • • • o o 

2. Dhammapada, kinh Pháp Cú; câu 153. 

3. Mahã Vagga, trang 10; Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh; câu 428. Xem 
chương 6. 

4. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh; phần i; trang 169. 

5. Majjhỉma Nỉkãya, Trung Bộ Kinh; phần ii; trang 45 (kinh số 81). 

6. Majjhỉma Nỉkãya, Trung Bộ Kinh; phần iii; trang 258 (kinh số 143). 

7. Majjhima Nikãya, Trung Bộ Kinh; phần i; trang 111. 




268 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


Mahã-Parinibbãna Sutta (Kinh Đại Níp-bàn / Niết Bàn) ÍS) ghi rằng 
một hôm Đại Đức Ảnanda đến bạch với Đức Phật, hỏi thăm về số phận 
của một số người chết trong làng nọ. Đức Phật nhẫn nại diễn tả trường 
hợp từng người, từng hoàn cảnh. 

Những trường hợp tương tợ rất nhiều trong Tam Tạng Kinh, chứng 
tỏ Đức Phật giảng giải giáo thuyết Tái Sanh như một Chần Lý có thể 

kiểm chứng."’ 

Theo lời chỉ dạy của Đức Phật, trong hàng đệ tử của Ngài có nhiều 
vị tu hành đúng đắn, trau dồi và phát triển Trí Tuệ đúng mức, đã được 
biết ít nhiều về tiền kiếp của mình trong vô lượng kiếp sống. Tuệ Giác 
của Đức Phật vô hạn định. 

Trước thời Đức Phật, một vị nọ người Ấn Độ Rishis, cũng nổi tiếng 
nhờ những phép thẩn thông như Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Thẩn Giao 
Cách Cảm, Viễn Giác, Viễn Cảm, v.v... 

Mặc dầu khoa học chưa tiến đến mức am hiểu những Pháp siêu 
thường, theo Phật Giáo, người trau dồi Thiền Tập và tu tiến Tâm Lực 
đầy đủ có thể nhớ những việc xảy ra trong các kiếp quá khứ cũng như 
một việc đã xảy diễn vào lúc nào trong kiếp sống này. Xuyên qua những 
người ấy, ta có thể giao cảm trực tiếp với những cảnh giới khác bằng tư 
tưởng và tri giác, không phải bằng năm giác quan thường. 

Cũng có một vài người khác thường, nhất là các em bé, do luật phối 
hợp tư tưởng bất ngờ, sực nhớ lại đoạn nào hoặc một vài chi tiết trong 
những kiếp sống quá khứ 1 - 10 ). Sách có chép rằng Pythagoras đã nhớ lại 
tường tận cái nhẫn mà ông đã dùng trong một tiền kiếp, lúc ấy ông vây 
hãm thành Troy. Trong kiếp Tái Sanh làm Pythagoras, cái nhẫn ấy vẫn 
còn để trong một đền thờ Hy Lạp/ 11 ) 

Có một em bé, nhờ cách nọ hay cách kia, nhớ lại kiếp trước. Nhưng 
đến khi lớn lên thì em không còn nhớ nữa. Do những thí nghiệm của các 
nhà tầm linh học trứ danh, những hiện tượng ma quỷ, những sự giao cảm 
giữa hai cảnh ầm dương, những sự kiện mà ta thường gọi là có một số ầm 


8. Dĩgha Nikãya, Trường Bộ Kinh, phần ii, trang 91 (kinh số 16). 

9. Xem J. G. Jennings, “The Veđantic Buđdhism ofthe Buddha”. 

10. Trường hựp của Shanti Devi, xứ Ấn Độ, là một ví dụ hiển nhiên. Xem tạp chí 
"The Bosat", tập xiii, số 2, trang 27. 

11. William Q, Atkinson và E. D. Walyer, trong quyển "Reincarnation and the Law 
ofKamma". 




CHƯƠNG 24 - DO ĐÂU TIN CÓ TÁI SANH? 269 


linh nhập, v.v... cũng đem lại một vài tia sáng cho vấn đề Tái Sanh/ 12 ) 

Trong trạng thái thôi miên, có vài người đã thuật lại những kinh 
nghiệm của mình ở kiếp quá khứ. Cũng có một ít người khác, như 
trường hợp Edgar Casey ở Mỹ quốc, chẳng những thấy được kiếp trước 
của người khác nhờ đó mà còn có thể chữa bệnh cho họ. 

Ta có thể giải thích những hiện tượng ấy rằng đó là nhờ người kia nhớ 
lại những kinh nghiệm ở kiếp trước, hoặc có một âm linh nhập. Cách giải 
thích thứ nhất có vẻ hợp lý hơn nhưng ta cũng không hoàn toàn bác bỏ cách 
giải thích thứ nhì/ 13 ) 

Bao nhiêu lẩn tình cờ mà ta gặp một người trước kia chưa từng gặp, 
nhưng trong trí vẫn nhớ hình như đã quen biết đâu đây? Bao nhiêu lần 
ta mục kích một cảnh lạ chưa từng đến, nhưng tự nhiên có cảm giác đã 
quen thuộc một lúc nào/ 14 ) 

12. Kinh Theragãthã, Trưởng Lão Tăng Kệ, ghi rằng có một vị Bà La Môn kia "được 
tín đồ khâm phục nhờ mỗi lần gõ móng tay lên trên một đầu lâu khỉ biết được người chủ 
của cái đầu lâu ấy đã Tái Sanh ở nơi nào". 

Có những người biểu hiện các nhân cách khác nhau trong các thời điểm khác nhau 
trong đời của họ. Giáo sư James cũng có nêu lên một vài trường hợp đặc biệt và thú 
vị trong quyển " Princỉples của Psychology". (Xem F. w. H. Myers," Human Personalỉty 
and its Survival ofBodily Death"). Sách Thanh Tịnh Đạo có ghi một chuyện một vị 
Thiên nhập vào một người Cư Sĩ (Xem The Path ofPurity, phần i, trang 48). 

Chính tác giả (Đại Đức Narãda) cũng có gặp những người ngồi đồng, làm trung 
gian cho giới vô hình chuyển đạt tư tưởng và những người khác bị âm linh không tốt 
nhập vào. Khi ở trong trạng thái mê thì những người ấy làm và nói những điều mà 
thường họ không hề biết, và sau khi tỉnh lại họ cũng không còn nhớ gì hết. 

13. Xem" Many Mansions", đã có dịch ra Việt ngữ dưới tựa đề" Những bí ẩn của cuộc 
đời" do dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt, và "The World Within" của Gina Cerminara. 

14. Chính những kinh nghiệm tương tợ làm cho Sir Walter Scott ý thức được 
thuyết Luân Hồi. Khi viết lại tiểu sử của Sir Walter Scott trong quyển "Life ofScott", 
tác giả Lockhart có trích một đoạn trong quyển nhật ký của ông, ngày 17-2-1828 
như sau: "Chắc chắn tôi không thể nói rõ có nên viết ra đây hay không, rằng ngày hôm 
qua vào giờ cơm chiêu, tồi bị cái mà tôi gọi là ý thức có những tiên kiếp ám ảnh một cách 
kỳ lạ, ví dụ như một ý nghĩ mơ hồ rằng không có việc gì xảy ra mà ta có thể nói là lần thứ 
nhất Cũng những vấn đề ấy được đem ra thảo luận và có những người phát biêu những ý 
kiến y hệt. Sự xúc động mạnh mẽ đến độ có thể tả như cái mà người ta gọi là một ảo ảnh 

/ • • • o • • o o • • 

ở sa mạc và cơn sốt trên biển cả". 

"Bulwer Lytton diễn tả những kỉnh nghiệm bí ẩn khó hiểu ấy như một loại kỳ lạ thuộc 
về tỉnh thần làm cho ta nhớ lại những nơi và những người chưa từng gặp trước kia. 
Những người theo học thuyết của Platon giải thích rằng đó là những tâm tranh đấu và 
bất thỏa mãn từ kiếp sống trước, bây giờ trỗi lên". - H.M. Kitchener, "The Theory of 




270 PHAN II - PHẠT PHAP 

Trong Chú giải Kinh Pháp Cú có ghi lại câu chuyện hai vỢ chổng 
người kia, khi gặp Đức Phật thì quỳ dưới chần Ngài, bạch rằng: 

Này con yêu dấu, có phải chăng phận sự con là phụng dưỡng cha mẹ lúc 
tuổi già ? Tại sao bấy lâu nay con không đến thăm viếng cha mẹ ? Đây là lẩn đẩu 
tiên mà cha mẹ gặp lại con”. 

Đức Phật giải thích rằng sở dĩ có sự bộc khởi mối thầm tình một 

• o o • 

cách đột ngột và bất ngờ như vậy là vì trong nhiều kiếp sống quá khứ hai 
ông bà đã làm cha mẹ Ngài, và Đức Phật dạy: 

"Do hoàn cảnh thân cận trong quá khứ hay thuận lợi trong hiện tại. 

Tình thâm ở thời xa xôi ấy mọc lên trở lại như hoa sen mọc trong 
nước”S 1S ' ) 

Trên thê gian có những nhân vật cao siêu xuất chúng, những bậc 
toàn giác như Đức Phật. Có thể nào chỉ trong một thời gian của một 
kiếp sống mà có thể trau dồi Trí Tuệ đến mức cao siêu toàn thiện như 
vậy chăng? Có thể nào có tình trạng tiến hóa đột ngột như vậy chăng? 

Ta giải thích thê nào về trường hợp của những nhân vật như Đức 
Khổng Tử, Homer, Pãnini, Buddhaghosa, và Plato, những bậc thiên tài 
xuất chúng như Kãlidãsa, Shakespeare, và những hạng thần đồng như 
Ramanujan, Pascal, Mozart, Beethoven, v.v...? 

Các bậc cao siêu xuất chúng như vậy, dĩ nhiên đã trải qua nhiều 
kiếp sống cao thượng trong quá khứ và đã từng thâu thập những kinh 
nghiệm tương tợ. Phải chăng là sự ngẫu nhiên hay hoàn cảnh thuận lợi 
đã đưa các vị ấy vào trong gia đình họ ? 

Trong trường hợp các thần đồng hình như cũng tạo nên những thắc 
mắc cho các nhà khoa học. Vài nhân vật trong ngành y học giải thích 
rằng những hiện tượng như thần đồng, phát sanh do sự phát triển khác 
thường của những hạch tuyến như hạch màng mũi, từng quả tuyến và 
hạch thận tuyến. Nguyên nhân sự phát triển khác thường của các hạch 
tuyến ấy bên trong vài cá nhân nhất định cũng có thể là do Nghiệp quá 
khứ. Tuy nhiên, nếu chỉ một vài hạch tuyến phát triển khác thường, làm 
sao Christian Heineken có thể nói chuyện sau vài tiếng đồng hồ được 


Reincarnation", trang 7. 

Chính tác giả (Đại Đức Nãrada) đã gặp vài người nhớ lại từng đoạn, đời sống của 
họ trong kiếp trước. Tác giả cũng có gặp một vài bác sĩ trứ danh ở Âu châu có thê thôi 
miên người khác và làm cho họ nhớ lại tiền kiếp. 

15. Xem "Buddhist Legends", tập 3, trang 108. 





CHƯƠNG 24 - DO ĐÂU TIN CÓ TÁI SANH? 271 


sanh ra, đọc lại nhiều đoạn trong thánh kinh lúc lên một, trả lời những 
câu hỏi về địa dư lúc lên hai, nói được tiếng Pháp và tiếng La Tinh lúc 
lên ba, và khi lên bốn đã theo học các lớp triết? Nếu chỉ vì có một vài 
hạch tuyên phát triển khác thường thì làm sao John Stuart Mill có thể 
đọc chữ Hy Lạp lúc mới ba tuổi, làm sao Macaulay có thể viết Thê Giới 
Sử lúc vừa sáu tuổi, làm sao William James Sidis đọc và viết rành chữ 
mẹ đẻ (Hoa Kỳ) lúc mới lên hai, đã đọc và viết những tiếng Pháp, Nga, 
Anh, Đức và chút ít La Tinh và Hy Lạp khi lên tám, làm sao Charles 
Bennet ở Manchester có thể nói được nhiều thứ tiếng lúc mới ba tuổi? 
Những người không phải trong giới khoa học có giải thích được chăng 
các sự kiện lạ lùng ấy?*- 16 ) Các nhà khoa học có giải thích được chăng vì 
sao các hạch tuyến ấy lại phát triển khác thường trong một vài người mà 
không phát triển trong người khác, hay tất cả mọi người? Vấn đề thực sự 
còn chưa được giải quyết. 

Thuyết truyền thống riêng rẽ không đủ để giải thích các trường hợp 
thần đổng. 

“Phải chi trong ông bà cha mẹ hay trong hàng con cháu các vị ấy cũng 
có những thẩn đồng , dầu kém hơn , thì củng là những sự kiện để chứng minh 
thuyết truyền thống”. 

Để giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thỏa đáng ta phải thêm 
vào thuyết truyền thống Lý Nghiệp Báo và Tái Sanh. 

Có lý do nào để tin rằng chỉ vỏn vẹn kiếp sống hiện tại này mà đủ 
có thể quyết định hạnh phúc vĩnh cửu hay cảnh khốn cùng vô tận trong 
tương lai không? Bao nhiêu cố gắng trong kiếp sống ngắn ngủi nhiều 
lắm là một trăm năm có thể là sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc sống 

• • • o • o 

vĩnh cửu không? 

Nếu chúng ta tin có hiện tại và tương lai, tất nhiên chúng ta tin có 
quá khứ. 

Nếu có những lý do để tin rằng có những kiếp sống trong quá khứ 
thì cố nhiên chúng ta không có lý do nào để không tin rằng sau khi kiếp 
hiện tại tạm thời chấm dứt chúng ta vẫn tiếp tục sống/ 17 ) 

Chính những kiếp sống quá khứ và vị lai giải thích vì sao trong đời, 
lắm khi người hiền lương đạo đức phải chịu gian lao khốn khổ và có 


16. "Ceylon Observer' 1 , 21-11-1948. 

17. "Chúng ta phải đến chỗ nhìn hiện tại như con đè của quá khứ và là cha mẹ của 
tương lai" - T.H. Huxley. 




272 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


những người gian ác tàn bạo lại được giàu sang may mắn/ 18 ) 

Chúng ta sanh ra trong trạng thái mà chính hành động của ta trong 
quá khứ đã tạo nên. Nếu trong kiếp hiện tại; mặc dầu sống trong sạch; 
mà ta gặp phải những điều bất hạnh thì nên biết rằng đó là do Nghiệp 
xấu của ta trong quá khứ. Trái lại; nếu đời sống nhơ bẩn tội lỗi mà ta vẫn 
được an vui hạnh phúc, giàu sang, may mắn, thì đó cũng do Nghiệp tốt 
của ta đã tạo trong quá khứ. Hành động tốt và xấu của ta trong hiện tại 
cũng sẽ tạo quả ngay khi cơ duyên hội đủ. 

Một văn hào Tây Phương nói: 

“Dâu tin có những kiếp sống quá khứ hay không, niêm tin này là giả 
thuyết hợp lý duy nhất khả dĩ hắt nhịp câu để vượt qua những cái hố trong 
sự hiểu biết của chúng ta vê các sự kiện trong đời sống hằng ngày. Lý trí cho 
ta biết rằng ý niệm vẽ đời sống quá khứ và Lý Nghiệp Báo có thể giải thích 
chẳng hạn như mức độ khác biệt giữa hai đứa trẻ sanh đôi , như làm thế nào 
có người như Shakespeare, với kinh nghiệm ít ỏi, giới hạn trong một kiếp 
sổng, có thể mô tả chính xác một cách kỳ diệu bao nhiêu nhân vật, thuộc 
nhiều loại rất khác nhau, những cảnh tượng, v.v... mà thực ra ông không thể 
biết được. Nó giải thích tại sao các tác phẩm của các bậc vĩ nhân vượt lên 
khỏi rất xa kinh nghiệm mà các vị ấy có thể có. Nó giải thích hiện tượng thần 
đổng và sự khác biệt sâu xa giữa người này và người khác, trên phương diện 
tâm trí, đạo đức, tinh thần và vật chất, điều kiện, hoàn cảnh, v.v... mà ta có 
thể quan sát ở khắp nơi trên thế gian”. 

Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích những gì? 

Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích: 

1) Vấn đề đau khổ mà chính ta phải chịu trách nhiệm; 

2) Tình trạng chênh lệch tựa hổ như bất công giữa người và người; 

3) Sự hiện hữu của những bậc vĩ nhân và những thần đổng; 

4) Tại sao hai trẻ sanh đôi giống nhau y hệt về mặt vật chất, được 
nuôi dưỡng y như nhau, mà lại có những đặc tính hoàn toàn khác biệt 
về mặt tinh thần, đạo đức và trí tuệ; 

5) Tại sao trong một gia đình, nếu theo định luật truyền thống thì 
con cái phải giống nhau hết, mà trong thực tê thì lại khác; 

6) Tại sao có những người có khiếu đặc biệt; 

7) Tại sao cha mẹ và con cái lại có những đặc tính khác nhau về mặt 

đạo đức và trí tuệ; 

• • / 


18. Addison. 




CHƯƠNG 24 - DO ĐÂU TIN CÓ TÁI SANH? 273 


8) Tại sao trẻ con lại có những tật xấu như tham lam, sân hận, ganh 

tỵ; 

9) Tại sao khi gặp một người nào lần đầu tiên, ta đã có thiện cảm 
hay ác cảm; 

10) Tại sao trong mỗi người lại có tiềm tàng ngủ ngầm "một kho tàng 
đức hạnh và một hầm tật xấu '; 

11) Tại sao có sự thay đổi bất ngờ, bậc Thiện Trí Thức trở thành tầm 
thường hay kẻ sát nhân bỗng nhiên đổi tánh, sống như bậc Thánh; 

12) Tại sao có trường hợp cha mẹ hiền lương mà sanh con hung ác, 
trái lại cha mẹ hung dữ lại sanh con nhân từ; 

13) Tại sao, một đàng, ta như thế nào trong hiện tại là do ta đã như 
thê nào trong quá khứ, và ta sẽ như thê nào trong tương lai là do ta như 
thê nào trong hiện tại; theo một đàng khác, trong hiện tại ta như thế nào 
không hoàn toàn bởi vì trong quá khứ ta đã như thê nào và trong tương 
lai ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta như 
thê nào trong hiện tại; 

14) Tại sao có những cái chết đột ngột và có sự thay đổi bất ngờ về 
tài sản sự nghiệp; 

15 ) Và trên tất cả, thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh giải thích vì sao có 
bậc toàn giác, những bậc giáo chủ toàn thiện như chư Phật, với đầy đủ 
đức tánh vật lý, tinh thần và trí tuệ. 





274 phần II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 25 

LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 


(Paticca Samuppãda) 


“Không thể tìm ra một Tạo Hóa, một Brahmã, hay một vị nào 
khác, làm chủ vòng luân chuyển của đời sống, chỉ có những 
hiện tượng Tùy Thuộc Sanh Khởi!” — Thanh Tịnh Đạo 

• • Ồ / • 


Tiến trình của hiện tượng Tái Sanh được Đức Phật giải thích đầy đủ 
trong Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên, Paticca Samuppãda). 

Paticca là “bởi vì” hay “bởi”, hay “tùy thuộc nơi”, "liên quan". 
Samuppãda là “phát sanh”, hay “Tương Sinh”. Chiếu y theo ngữ nguyên, 
danh từ ấy là “phát sanh bởi vì”, hay “tùy thuộc phát sanh” hay “Liên 
Quan Tương Sinh”. Paticca Samuppãda áp dụng cho trọn công thức 
Nhân Quả gổm tất cả 12 Nhân và Quả liên quan với nhau, Pãli ngữ gọi 
là Paccaya và Paccayuppanna. Nên hiểu phương pháp tương quan của 
Paticca Samuppãda (Liên Quan Tương Sinh, Thập Nhị Nhân Duyên) 
như sau: 

- Bởi vì A sanh nên B phát sanh, bởi vì B sanh nên c phát sanh. Khi 
nào không có A tất nhiên không có B. Khi nào không có B thì c cũng 
không có. Nói cách khác, cái này như vầy thì có cái kia; cái này không 
phải như vầy thì cái kia không có ( imasmim sati, idatn hoti ; imasmim 
asati, idarn natthi hoti ). 

Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) là một bài Pháp 
giảng về tiến trình của hiện tượng sanh-tử chớ không phải là một lý 
thuyết triết học về sự tiến hóa của vũ trụ. Giáo Lý này chỉ đề cập đến 
vấn đề nguổn gốc của vòng sanh tử Luân Hồi, nguyên nhân của sự đau 


1. Pháp Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) cũng được gọi là Tùy 
Thuộc Phát Sanh, hay Tùy Thuộc Sinh Khởi (Thập Nhị Nhân Duyên Khởi). 





CHƯƠNG 25 - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 275 


khổ, và chỉ nhằm mục đích giúp chúng sanh thoát ra khỏi mọi đau khổ 
của đời sống, chớ không tìm giải thích những bí ẩn liên quan đến nguồn 
gốc cùng tột của vũ trụ. 

Pháp Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) chỉ giải thích 
“sựphát sanh của một trạng thái tùy thuộc nơi trạng thái trước kế đó". 11 ’ 

Vô Minh (Aviịịã) tức không Nhận thức Chần Lý về đau khổ, nguổn 
gốc của đau khổ, sự chấm dứt đau khổ, và con đường dẫn đến sự chấm 
dứt đau khổ - là nguyên nhân chánh làm động lực thúc đẩy, chuyển 
động bánh xe đời sống. Nói cách khác, Vô Minh là không Nhận thức 
thực tướng của Vạn Pháp, hay không thấu đáo hiểu biết chân tướng của 
chính mình, chính màn Vô Minh như lớp mây mù bao phủ, che lấp mọi 
sự hiểu biết Chân chánh (chánh Kiến). 

Đức Phật dạy rằng: 

“Vô Minh là lớp ảo hiến mịt mù dày đặc trong ấy chúng sanh quây quần 
quanh lộrí'S^ 

Đến khi lớp Vô Minh bị phá tan đê trở thành Tri Kiến, như trường 
hợp của chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) thì mọi vấn đề Nhân và 
Quả cũng chấm dứt. 

Trong kinh Itivuttaka, Đức Phật dạy: 

“Người đã tiêu trừ ảo kiến và phá tan lớp tối tăm dầy đặc sẽ không còn 
thênh thang đi mãi nữa. Đổi với người ấy không còn vấn đề Nhân và Quả". 

(4) 

Không thông hiểu rằng có quá khứ, vị lai, cả hai quá khứ vị lai, và 
pháp “Tùy Thuộc Phát Sanh” cũng được xem là Vô Minh, Aviịịã. 

Tùy thuộc nơi Vô Minh, Hành (Sankhãrã) phát sanh 

Pãli ngữ “Saụkhãrã” có rất nhiều ý nghĩa. Vì thế ta nên tùy trường 
hợp mà định nghĩa danh từ này. Ở đầy Sankhãrã là những Bất Thiện 
( akusalã ), Thiện ( kusalã ), không lay chuyển ( ãnenịa ), Tư (Cố Ý, 
cetanã ), tạo Nghiệp ( kamma ) đưa đi Tái Sanh. Loại đầu tiên bao gồm 
Tư (Cố Ý) hợp với 12 loại Tâm Bất Thiện. Loại thứ hai bao gồm Tư (Cố 
Ý) hợp với 8 loại Tầm Đại Thiện ( sobhana ) và 5 loại Tâm Thiện trong 
thiền Sắc Giới ( rũpa-ịhãna ). Loại thứ ba là Tư (Cố Ý) hợp với bốn loại 
Tâm Thiện trong thiền Vô Sắc Giới (arủpa-ịhãna). 

2. Tabbhãvabhãvibhãvãkãramatta - Abhiđhammattha Sangaha. Xem “A Manual of 
Abhiđhamma” của tác giả Nãrada Thera, trang 360. 

3. Sutta Nipãta, câu 730. 

4. Sutta Nipãta, trang 14. 




276 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Sankhãrã là một trong 5 Uẩn, gọi là Hành Uẩn, tức là 50 trong 52 
Sở Hữu Tâm (Tâm Sở), trừ hai Sở Hữu Tâm (Tâm Sở) còn lại là Thọ và 
Tưởng. Không có từ tiếng Anh tương đương để chỉ ý nghĩa chính xác 
cho từ Pãli này. 

Những Tư (Cố Ý, cetanã ) của bốn loại Tâm Đạo Siêu Thế (lokuttara 
maggacitta ) được coi như không phải là Sankhãrã (Hành), bởi vì những 
loại Tâm này hướng về sự tận diệt Vô Minh. 

Tuệ (Paũũã) là thành phần chánh yếu trong các loại Tầm Siêu Thế. 

Trái lại, trong các loại Tâm Hiệp Thế, yếu tố quan trọng là Tư (Cố 
Y, cetanã). 

Tất cả những tư tưởng, lời nói và việc làm, Thiện và Bất Thiện, đều 
được bao gồm trong Hành ( Sankhãrã ). Những hành động tốt hay xấu 
- trực tiếp phát sanh từ Vô Minh hay bị Vô Minh gián tiếp làm động cơ 
thúc đẩy - đều nhất định phải tạo Nghiệp, nghĩa là có tác động kéo dài 
thêm cuộc hành trình xa xôi của vòng Luân Hồi. 

Ngược lại, những hành động (bằng Thân, Khẩu hay Ý) hoàn toàn 
trong sạch, tuyệt đối không xuất phát từ Tham, Sần, Si, nhất định phải 
thoát ra khỏi vòng Phiền Não của đời sống. Do đó Đức Phật so sánh 
Giáo Pháp của Ngài như một chiếc bè mà chúng sanh có thể nương 
theo để cố gắng vượt qua đại dương của cuộc sống. Những hành động 
của chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) không thể gọi là Hành 
( Sankhãrã ) vì các Ngài đã hoàn toàn tận diệt Vô Minh. 

Vô Minh chiếm một phần quan trọng trong những hành động Bất 
Thiện và vẫn có tiềm tàng ngủ ngầm trong những hành động Thiện. 
Như vậy cả hai hành động, Thiện và Bất Thiện, đều được coi là bắt 
nguổn từ Vô Minh. 

Tùy thuộc nơi Hành, Thức (Vinnãna) phát sanh 

Tùy thuộc nơi Hành, tức hành động Thiện và Bất Thiện trong kiếp 
vừa qua, “Thức Tái Sanh" ( patisandhi-vinũãna ), hay Thức-Nối-Liền, phát 
sanh trong kiếp kế. Gọi là Thức Tái Sanh hay Thức Nối Liền vì Thức ấy 
nối liền kiếp quá khứ với kiếp hiện tại. Chính đây là Thức đầu tiên trong 
một kiếp sống của chúng sanh. Trong trường hợp là người thì đó là Thức 
đầu tiên của một chúng sanh khi bà mẹ thọ thai. Hiểu một cách chính 
xác, Thức, trong Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) là 19 
loại Thức Tái Sanh được mô tả trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Tất 
cả ba mươi hai loại Tâm Quả ( vipãka-citta ) trải nghiệm trong kiếp sống 
vừa qua cũng được hàm xúc trong danh từ ấy. 



CHƯƠNG 25 - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 277 


Bào thai trong bụng mẹ được cấu tạo do sự phối hợp của Thức Tái 
Sanh với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong Thức ấy có ngủ 
ngầm tất cả những cảm giác đã Thọ, những đặc tính và những khuynh 
hướng riêng biệt trong dòng đời đã qua của một cá nhân. 

Thức Tái Sanh được coi là tinh khiết® vì không bắt nguổn từ những 
căn Bất Thiện Tham, Sân, Si®, cũng không hiệp trợ từ những căn Thiện 

( 7 ) 

Tùy thuộc nơi Thức, Danh-Sẳc (Nãma-Rủpa) phát sanh 

Danh-Sắc ( nãma-rũpa ) phát sanh cùng một lúc với Thức Tái Sanh 
như một số học giả gọi là “cơ thể hữu hình”. 

Chi thứ hai và ba, Hành và Thức (Sankhãrã và Vinnãna) thuộc về 
hai kiếp, quá khứ và hiện tại, của một chúng sanh. Chi thứ ba và thứ 
tư, Thức và Danh-Sắc (vinnãna và nãma-rũpa ), trái lại cùng phát sanh 
trong một kiếp sống. 

Danh từ kép Danh-Sắc ( nãma-rũpa ) nên được hiểu là một từ “Danh” 
(. Nãma ), và một từ “Sắc” ( Rũpa ), và nãma-rũpa (Danh và Sắc) là hai 
từ ghép lại. Trong cõi Vô Sắc ( Arũpa ), chỉ có Danh mà không có Sắc. 
Trong cõi Vô Tưởng (Asanna), chỉ có Sắc mà không có Danh. Trong 
Dục Giới ( Kãmma ) và Sắc Giới ( Rủpa ), có cả Danh và Sắc. 

Danh ( Nãma ) ở đây là ba Uẩn: Thọ ( vedanã ), Tưởng (sannã) và 
Hành ( sankhãrã ), cả ba cùng phát sanh một lượt với “Thức Tái Sanh”. 

Sắc là ba nhóm (Bọn) mười Pháp: Thần (kãya), Tính ( hhãva ), Vật 
(ì vatthu , chỗ nương của Thức) - cũng cùng khởi sanh một lượt với Thức 
Tái Sanh, do Nghiệp quá khứ trợ. 

Bọn Thần có 10 Pháp, gồm có bốn Sắc gọi là Tứ Đại: 

1) Trạng thái giản nở ( Pathavĩ ), Đất; 

2) Trạng thái kết dính (Ãpo), Nước; 

3) Trạng thái nóng (Tệ/o), Lửa; 

4) Trạng thái chuyển động ( Vãyo ), Gió; 

Và sáu Sắc Y Sinh (upãdã rũpa ) gổm: 

5. Màu sắc ( vanna ), 


5. “Thức này là tinh khiết”, pabhassaram idatn cittam, Đức Phật dạy như vậy trong 

Anguttara Nikãya, Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, trang 10. Theo chú giải, Đức Phật nói 
vậy khi để cập đến Thức Tái Sanh. 

6. Trường hợp “Quả Vô Nhân” ( Ahetuka vipãka). 

7. Trong trường hợp “Qụả Hữu Nhân” ( Sahetuka vipãkà). 




278 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


6. Khí (Hương, gandha ), 

7. Vị ( rasa ), 

8. Chất dinh dưỡng (ojã), 

9. Mạng quyền (Sinh khí, ịĩvitinảriỵa), và 

10. Thần ( kãya ). 

Bọn Sắc Tính có 10 Pháp; và Bọn Ý Vật có 10 Pháp gồm 9 Sắc đầu 
(tức từ Sắc thứ nhất đến Sắc thứ 9) và thứ 10 là Tính (nam hay nữ), 
hoặc Vật ( Vatthu). 

Như vậy ta thấy hiển nhiên rằng ngay từ lúc bà mẹ thọ thai, chúng 
sanh đã có nam tánh hay nữ tánh rồi. Và chính Nghiệp quá khứ trợ. 

“Kãỵa” ở đầy có nghĩa là phần dễ xúc chạm của cơ thể (thanh triệt, 

Về Sắc Tính (nam tánh hay nữ tánh), không phát triển tại Sát-na 
Tái Tục mà có tính chất tiềm ẩn. Không phải Tim hay Não, được cho là 
chỗ nương của Thức, tiến hóa tại Sát-na Tái Tục, mà có tính chất nương 
tiềm ẩn. 

Về điểm này nên ghi nhận rằng Đức Phật không có chỉ rõ nhất định 
phần nào trong Thân là chỗ nương của Thức như Ngài đã nêu ra đối với 
các giác quan khác. Vào thời Ngài còn tại tiền, phần đông chủ trương 
theo học thuyết về Tim (quan niệm rằng Tim là chỗ nương của Thức, gọi 
là Sắc Ý Vật) và điều này được xác nhận rõ ràng trong kinh Upanishads. 

Đức Phật không chấp nhận học thuyết phổ biến đó nhưng Ngài 
không khẳng định. Trong Patthãna (Bộ Vị Trí), Đức Phật nêu ra chỏ 
nương của Thức (Sắc Ý Vật) trong cầu gián tiếp như “yam rũpam nissãya" 
(nương sắc nào), mà không chỉ rõ phần Sắc ấy có phải là Tim ( hadaya ) 
hay Não. Tuy nhiên những Nhà Chú Giải, như Đức Buddhaghosa và 
Anurudha, quả quyết rằng chỏ nương của Thức chắc chắn là Tim. Do 
đó, nên được hiểu rằng Đức Phật không chấp nhận cũng không bác bỏ 
học thuyết phổ biến về Tim đó. 

Tùy thuộc nơi Danh-Sắc, Lục Xứ (SaỊãyatana) phát sanh 

Trong thời kỳ thai nghén, Lục Xứ ( Saịãyatana) của thai bào dần dần 
phát triển từ những hiện tượng tầm-vật-lý gồm tiềm lực vi tê vô tận trở 
thành guổng máy Lục Xứ vô cùng phức tạp. 

Rất giản dị lúc ban sơ, guổng máy con người dẩn dẩn trở thành vô 
cùng phức tạp. Những máy móc thường thì trái lại, phức tạp lúc mới 
phát minh rồi dần dần trở nên giản dị, đến đỏi lắm khi chỉ dùng sức của 




CHƯƠNG 25 - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 279 


một ngón tay cũng đủ làm chuyển động một bộ máy vĩ đại. 

Guồng máy Lục Xứ của con người vận chuyển tự nhiên một cách tự 
động, gần như máy móc, không cần phải có một tác nhân nào tương tợ 
như một linh hổn để điều khiển. Mỗi Xứ (Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, 
Ý) đều có những đối tượng và những chức năng tương ứng. Mỗi đối 
tượng của Lục Xứ, tức Lục Cảnh (Lục Trần) - Sắc, Thinh, Khí (Hương), 
Vị, Xúc, Pháp - tiếp xúc với mỗi Xứ liên hệ, làm phát sanh một loại 
"Thức”. Như Sắc tiếp xúc với Nhãn làm phát sanh Nhãn Thức, Thinh 
tiếp xúc với Nhĩ làm phát sanh Nhĩ Thức, v.v... 

Tùy thuộc nơi Lục Xứ, Xúc (phassa) phát sanh 

Điểm hội tụ của “Xứ” (giác quan), “Cảnh (Trần)” (đối tượng của 
giác quan), và “Thức Quả” là Xúc ( Phassa ). Xúc hoàn toàn chủ quan và 
không liên quan đến ai. 

Đức Phật dạy: 

“Vì có mắt (Nhãn Xứ) và cảnh Sắc nên Nhãn Thức phát sanh, 
Xúc là điểm hội tụ của ba yếu tố ấy. Vì có tai (Nhĩ Xứ) và cảnh Thinh 
(âm thanh) nên Nhĩ Thức phát sanh. Vì có mũi (Tỷ Xứ) và cảnh Khí 
(Hương) nên Tỷ Thức phát sanh. Vì có lưỡi (Thiệt Xứ) và cảnh Vị nên 
Thiệt Thức phát sanh. Vì có thân (Thân Xứ) và cảnh Xúc nên Thân 
Thức phát sanh. Vì có Ý Xứ và cảnh Pháp nên Ý Thức phát sanh. Điểm 
hội tụ của ba yếu tố ấy là Xúc (Phassa)". <H> 

Không nên hiểu rằng sự đụng chạm suông chỉ là Xúc ( na sangatimatto 
evaphasso). 

Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ (Vevadã) phát sanh 

Một cách chính xác, chính Thọ là cảm giác qua trải nghiệm của một 
Cảnh khi Cảnh ấy tiếp xúc với Xứ. Thọ này thầu nhận Quả ưa thích hay 
Quả không ưa thích của những hành động trong hiện tại hay trong quá 
khứ. Ngoài trạng thái Cảm Thọ này, không có một linh hồn hay một 
Bản Ngã nào thọ hưởng Nghiệp Quả. 

Thọ, hay một số người nói là cảm giác, là một Sở Hữu Tâm (Tâm 
Sở) đổng sanh chung với tất cả các loại Tâm. Phần chung có ba loại 
Thọ là: Thọ Hỷ ( somanassa ) hay cảm giác vui, hạnh phúc; Thọ Ưu 
(i domanassa ) hay cảm giác buồn, Phiền Não; và Phi Khổ Phi Lạc 
(adukkhamasukha) , không hạnh phúc cũng không Phiền Não. Hợp với 


8. Samỵutta Nikaya, Tương Ưng Bộ Kinh, phần ii, trang 70. Kindred Sayings, phẩn ii, 
trang 50. 




280 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


cảm giác Khổ ( dukkha ) và Lạc (hạnh phúc, sukha ) về vật chất, thì có tất 
cả năm loại cảm giác (Thọ). Phi Khổ Phi Lạc Thọ còn có tên là upekkhã 
mà ta không nên lầm lẫn với Tầm Xả, hay trạng thái Tâm bình thản. 

Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) , chỉ có Khổ Thọ do một loại 
Tầm sanh, và chỉ có Lạc Thọ do một loại Tâm khác sanh. Hai loại Tầm 
sanh có liên quan đến ưu Thọ. Ngoài ra, trong tám mươi chín loại Tâm 
thì tám mươi lăm loại Tầm (89 - 4 = 85) còn lại, đều sanh Hỷ Thọ hoặc 
Phi Khổ Phi Lạc Thọ. 

Nên ghi nhận rằng Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn) là hạnh phúc không 
có liên quan gì đến Thọ ( vedana ). Đức Phật dạy rằng Đạo Quả Níp-bàn 
(Niết Bàn) là hạnh phúc cao thượng nhất trong các hạnh phúc, nhưng 
đó không phải là trạng thái thọ hưởng những cảm giác sung sướng hay 
hạnh phúc. 

Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn) là Hạnh Phúc Giải Thoát ra khỏi mọi 
hình thức đau khổ. 

Tùy thuộc nơi Thọ, Ái (Tanhã) phát sanh 

Cũng như Vô Minh, Ái ( tanhã) rất quan trọng. Luyến Ái, khao khát, 
bám níu, là một vài danh từ thường dùng để phiên dịch Pãli ngữ “tanhã”. 

Có ba loại Ái là: 

1) Dục Ái (nhục dục Ngũ Trấn, kãma tanhã). 

2) Hữu Ái liên quan đến chủ trương Thường Kiến ( bhava taụhấ). 
Trong lúc thọ hưởng, nghĩ rằng vạn vật là trường tổn vĩnh cửu, và những 
khoái lạc này sẽ mãi mãi tổn tại. 

3) Phi Hữu Ái liên quan đến chủ trương Đoạn Kiến ( vỉbhava tanhã ). 
Trong lúc thọ hưởng, nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt sau khi chết. Chết 

là hết. 

Bhava-tanhã có khi được giải thích là sự Luyến Ái đeo níu trong Sắc 
Giới, và Vibhava-tanhã là sự Luyến Ái đeo níu trong Vô Sắc Giới. Hai từ 
Pãli ấy thường được dịch là Ái đeo níu theo sự sống và Ái đeo níu theo 
sự không-sống, không-sinh-tổn. 1 ' 9 ) 

Có sáu loại Ái hên quan đến sáu Cảnh (Sắc, Thinh, Khí / Hương, Vị, 
Xúc, Pháp). Ái thành 12 khi đề cập đến Nội phần (bên trong ta) và Ngoại 
phần (bên trong người khác). Nếu tính luôn Ái trong quá khứ, hiện tại, và 
tương lai thì có tất cả 36. Khi nhân với ba loại Ái đã kể trên thì có 108. 


9. Xem chương 6. 





CHƯƠNG 25 - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 281 


Đối với người thường trong thê gian, loại Ai đeo níu theo nhục dục 
Ngũ Trần phát triển một cách rất là tự nhiên. Chê ngự sự khao khát của 
Lục Xứ thật khó khăn vô cùng. Hai yếu tố quan trọng và hùng mạnh 
nhất trong Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) là Vô Minh 
và Ái, hai nguyên nhân chánh làm chuyển động bánh xe Luân Hổi. Vô 
Minh là nguyên nhân trong quá khứ, trợ cho hiện tại. Ái là nguyên nhân 
trong hiện tại, trợ cho tương lai. 

Tùy thuộc nơi Ái, Thủ (upãdãna) phát sanh 

Thủ là cố bám lấy vật ham muốn. Thủ là Ái tăng trưởng đến mức cao 
độ. Ái như đi mò trong đêm tối để lấy trộm một vật. Thủ như chính sự 
trộm cắp. Nguyên nhân của Thủ là cả hai, Luyến Ái và lầm lạc. Do Thủ 

1 r 4 1 y, • 1 Ạ' /YrT-TẠ •)) \ ((/ ì ? _ nrtẠ •)) 

phát sanh ý thức sai lam Tồi và Của Tôi . 

Thủ có bốn: Dục Thủ, Tà Kiến Thủ, Giới Cẩm Thủ, Ngã Chấp Thủ. 
Hai Thủ sau cùng cũng bị coi là Tà Kiến. 

Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (Bhava) phát sanh 

Theo căn nguyên của danh từ, Bhava có nghĩa là “đang trở thành”. 
Hữu ( Bhava ) được giải thích là cả Nghiệp Thiện và Bất Thiện tạo thành 
Nghiệp Hữu ( kammabhava ) - quá trình năng động của Nghiệp làm cho 
trở thành (Hữu); và những cõi khác nhau của sự tồn tại (Tái Sanh) gọi 
là Sanh Hữu ( upapattibhava ) - quá trình thụ động của Nghiệp làm cho 
trở thành (Hữu). 

Có sự khác biệt khó thấy giữa Hành ( Sankhãrã ) và Nghiệp Hữu 
(Kammabhava). Hành liên quan đến kiếp sống quá khứ. Hữu liên quan 
đến kiếp sống hiện tại. Cả hai đều là hành động tạo Nghiệp. Chỉ có 
Nghiệp Hữu ( Kammabhava ) trợ cho sự Tái Sanh sắp đến. 

Tùy thuộc nơi Hữu có sự Sanh (jãti) 

Điều này nói đến sự sanh trong kiếp sống kê tiếp. Một cách chính 
xác, Sanh là sự khởi phát của những hiện tượng tâm-vật-lý (sự hiện có 
của Ưấn, khandhãnam pãtubhãvo). 

Tùy thuộc nơi Sanh có Lão và Tử (Ịarãmarana) 

Lão và Tử là Quả hiển nhiên của Sanh. 

-oOo- 

Thứ tự đảo ngược của Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân 
Duyên, Paticca Samuppãda) 

Qụả phát sanh vì có Nhân. Vậy, nếu không có Nhân tức không có 
Quả. Nếu Nhân chấm dứt, tức nhiên Quả cũng chấm dứt. 



282 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Vấn đề được rõ ràng hơn nếu ta suy nghiệm Liên Quan Tương Sinh 
(Thập Nhị Nhân Duyên) theo chiều ngược như thế này: 

Lão và Tử chỉ có thể hiện hữu trong một cơ thể tâm-vật-lý, tức trong 
một guồng máy Lục Xứ. Một cơ thể tương tợ cần phải được ",sanh" ra. 
Mà Sanh là hậu quả dĩ nhiên của Nghiệp quá khứ (tức những hành động 
trong thời gian trước đó), mà được trợ bởi Thủ và nhờ Ái tạo duyên. Ái 
chỉ phát sanh khi có Thọ, và Thọ là Qụả của Xúc giữa Xứ và Cảnh. 

Như vậy, tức phải có Lục Xứ. Mà không thể có Lục Xứ nếu không có 
Danh-Sắc (Tầm và cơ thể vật chất). Tầm phát sanh do Thức Tái-Sanh, 
Thức do Hành trợ, và Hành bắt nguồn từ Vô Minh, nghĩa là không Nhận 
thức được thực tướng của vạn hữu. 

o 

Toàn thể phương thức có thể tóm tắt như sau: 

Tùy thuộc nơi Vô Minh phát sanh Hành. 

Tùy thuộc nơi Hành phát sanh Thức. 

Tùy thuộc nơi Thức phát sanh Danh-Sắc. 

Tùy thuộc nơi Danh-Sắc phát sanh Lục Xứ. 

Tùy thuộc nơi Lục Xứ phát sanh Xúc. 

Tùy thuộc nơi Xúc phát sanh Thọ. 

Tùy thuộc nơi Thọ phát sanh Ái. 

Tùy thuộc nơi Ái phát sanh Thủ. 

Tùy thuộc nơi Thủ phát sanh Hữu. 

Tùy thuộc nơi Hữu có Sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh có Lão, Tử, sầu muộn, ta thán, đau khổ, buồn 
rầu, và thất vọng. 

Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. 

Tận diệt Vô Minh dẫn đến chấm dứt Hành. 

Chấm dứt Hành dẫn đến chấm dứt Thức. 

Chấm dứt Thức dẫn đến chấm dứt Danh-Sắc. 

Chấm dứt Danh-Sắc dẫn đến chấm dứt Lục Xứ. 

Chấm dứt Lục Xứ dẫn đến chấm dứt Xúc. 

Chấm dứt Xúc dẫn đến chấm dứt Thọ. 

Chấm dứt Thọ dẫn đến chấm dứt Ái. 

Chấm dứt Ái dẫn đến chấm dứt Thủ. 

Chấm dứt Thủ dẫn đến chấm dứt Hữu. 

Chấm dứt Hữu dẫn đến chấm dứt Sanh. 



CHƯƠNG 25 - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH (THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN) 283 


Chấm dứt Sanh dẫn đến chấm dứt Lão, Tử, sầu muộn, ta thán, đau 
khổ, buồn rầu, và thất vọng. 

Đó là chấm dứt hậu quả của các yếu tố cấu thành đau khổ. 

Hai yếu tố đầu tiên của Liên Qụan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân 
Duyên), Vô Minh và Hành thuộc về quá khứ. Tám yếu tố giữa thuộc về 
hiện tại. Và hai yếu tố cuối cùng thuộc về vị lai. 

Cả hai, Hành ( sankhãrã ) Thiện và Bất Thiện, và Hữu ( bhava ), đều 
được xem là Nghiệp ( kamma ). Vô Minh (avijjã), Ái ( tanhã) và Thủ 
( upãdãna ) là khát vọng hay Phiền Não ( kilesa ). 

Thức Tái Sanh (patisandhi-vinnãna) , Danh-Sắc ( nãma-rũpa ), Lục 
Xứ (saỊãyatana) , Xúc ( phassa ), Thọ ( vedanã ), Sanh (ịãti), Lão và Tử 
( ịarãmarana ) đều là Quả ( vipãka ). 

Như vậy Vô Minh, Hành, Ái, Thủ và Nghiệp Hữu là năm nguyên 
Nhân trong quá khứ trợ cho năm Quả trong hiện tại là Thức tái tục, 
Danh-Sắc, Xứ, Xúc và Thọ phát sanh. Cùng thê ấy Ái, Thủ, Nghiệp Hữu, 
Vô Minh và Hành trong hiện tại trợ cho năm Quả kể trên phát sanh 
trong tương lai. 

Tiến trình Nhân và Quả liên tục diễn tiến vô cùng tận. Không thể 
nhận ra khởi điểm của tiến trình ấy vì ta không quan niệm được lúc nào 
trong dòng thời gian vô tận, luổng sống của ta không bị màn Vô Minh 
bao phủ. 

Tuy nhiên, giờ phút nào mà Trí Tuệ thay thê Vô Minh và luồng sống 
Chứng nghiệm được bản chất của Níp-bàn / Niết Bàn ( Nibbana dhatu ) 
thì, chỉ đến chừng ấy, tiến trình sanh tử mới chấm dứt. 

‘'Chính Vô Minh dãn dắt ta đi vòng quanh ảm đạm. 

Rây đây mai đó của chuỗi dài sanh-tử ; tử-sanh vô cùng tận. 

Nhưng đối với người hiểu biết thì không có cõi sau đây chờ đợi !" 1101 




10. Chalmers, "Buddhas Teachings", câu 729-730. 





284 phần II - PHẬT PHÁP 



Phiền não 
(Kilesa) 


Nhân 

(Hetu) 


Nghiệp 

(Kamma) 

Quả_ Kết quả 

(Phala) (Vipãka) 


1. Vô Minh 


Ái 

2. Hành 


Thủ 


Hữu 


Nhân quá khứ 


3. Thức 


4. Danh sắc 

5. Lục Xứ 

6. Xúc 

7. Thọ 

8. Ái 

9. Thủ 

10. Hữu 

11. Sanh 

12. Lão & Tử 


Sanh 
Lão & Tử 


Vô Minh 
Hành 

Thức 
Danh sắc 

Lục Xứ 

Xúc 

Thọ 





Quả hiện tại 


Nhân hiện tại 


Quả vị lai 

























































CHƯƠNG 26 - NHỮNG HÌNH THỨC SANH VÀ TỬ 285 


CHƯƠNG 26 

NHỮNG HÌNH THỨC SANH VÀ TỬ 


“Mãi mãi hạng thiển trí tìm đi Tái Sanh , 

Mãi mãi sanh đến , rồi tử đến, 
Mãi mãi người khác đưa ta đến mô’.’ 

— Tương Ưng Bộ Kinh 

Pháp Liên Quan Tương Sinh (Thập Nhị Nhân Duyên) dùng những 
danh từ kỹ thuật tinh tê để diễn tả tiến trình Tái Sanh và chia sự chết 
phát sanh do một trong bốn nguyên nhân sau đầy: 

1) Sự Kiệt Lực của Nghiệp Sản Sanh (Kammakkhaya) 

Người Phật Tử tin rằng thông thường, các Tưởng, Tư (Cố Ý), hay 
ý muốn thật mạnh trong suốt thời gian đang sống, sẽ trở nên mạnh 
mẽ trong giờ phút lầm chung và trợ cho sự Tái Sanh sắp đến. Trong Lộ 
Trình Tâm cuối cùng này là một tiềm năng đặc biệt. Khi năng lực tiềm 
năng của Nghiệp Sản Sanh ( Ịanaka ) đã kiệt thì những sinh hoạt của 
cơ thể mà luồng sinh lực nằm trong đó cũng chấm dứt. Có khi chấm 
dứt sớm hơn tuổi thọ thông thường trong cõi ấy. Trong trường hợp này 
thường xuyên xảy đến cho chúng sanh trong cảnh Khổ ( apãỵa ) nhưng 
cũng có thể xảy ra trong những cõi khác. (1) 

2) Hết Tuổi Thọ (Ẫyukkhaya) 

Tuổi thọ có thể dài hay ngắn tùy vào cõi. Những cái chết tự nhiên 
như chết già, chết vì hết tuổi thọ, thuộc về loại này. 

1. Trong trường hợp này được gọi là chết vì hết Nghiệp, vì năng lực của Nghiệp 
Sản Sanh đã chấm dứt. Ví dụ ta sanh ra trong cảnh người là nhờ hành động tốt nào 
trong kiếp quá khứ. Chính hành động hay Nghiệp ấy tạo điểu kiện đưa ta Tái Sanh 
vào cảnh người. Cái Nghiệp đó có một năng lực. Chừng nào năng lực ấy hết là ta chết, 
theo trường hợp đẩu tiên. Trong cảnh người tuổi thọ thông thường là 60, nhưng có 
khi năng lực của Nghiệp Sản Sanh chấm dứt sớm hơn như những trường hợp chết 
yểu. 




286 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Có những cõi trong ấy kiếp sống dài hơn ở những cõi khác. Trong 
cõi của mình, nếu tuổi thọ đã đến mức tối đa, kiếp đã mãn, thì dầu 
Nghiệp Lực còn mạnh cũng phải chết. Tuy nhiên, nếu năng lực của 
Nghiệp Sản Sanh thật mạnh, Nghiệp Lực có thể tự hổi sanh, tạo 
"Sắc" mới trong cõi ấy hay trong một cõi cao hơn, như trường hợp 
chư Thiên. 

3 ) Nghiệp Sản Sanh và Tuổi Thọ đồng thời chấm dứt cùng một lúc 
( ubhayakkhaya). 

4 ) Một Nghiệp Lực đối nghịch của Nghiệp mạnh hơn bất ngờ 
ngăn chặn luồng trôi chảy của Nghiệp Sản Sanh trước khi hết hiệu lực 
(upacchedaka Kamma). 

Những cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử, và những trường hợp yểu tử 
đểu do Nhân này. 

Một năng lực đối nghịch thật mạnh có thể đổi chiều hướng một mũi 

• o o o 

tên bay, hay ngăn chặn lằn bay, làm cho mũi tên rơi xuống đất. Cũng 
dường thế ấy, một Nghiệp Lực thật mạnh trong quá khứ có khả năng 
vô hiệu hóa năng lực tiềm ẩn Lộ Trình Tầm cuối cùng và tiêu diệt kiếp 
sống tâm linh của một chúng sanh. Cái chết của Devadatta (Đề Bà Đạt 
Đa) là do Nghiệp tiêu diệt mà ông đã tạo. 

Ba trường hợp đầu tiên được gọi chung là "chết đúng thì” (kãỉa 
marana). Trường hợp thứ tư là "chết không đúng thì” (akãla maranà). 

Như ngọn đèn dầu có thể tắt vì bốn nguyên nhân: 

1. Tim lụn. 

2. Dầu cạn. 

3. Tim lụn và dầu cạn cùng lúc, và 

4. Những nguyên nhân khác từ bên ngoài như một cơn gió mạnh 
thổi qua. 

Theo Phật Giáo cũng có bốn lối sanh là: 

1. Noãn sanh (. Anậaịa ), sanh từ trong trứng. 

2. Thai sanh ( Jalãbuja ), sanh từ trong bào thai. 

3. Thấp sanh ( Samsedaịa ), sanh từ chỏ ẩm thấp. 

4. Hóa sanh ( Opapãtika ), đột nhiên sanh ra. 

Tất cả chúng sanh đều được sanh ra theo một trong bốn lối ấy. 

Chim và những loài bò sát có trứng thuộc loại Noãn sanh. Người, 
một vài cõi Thiên trên quả địa cầu, và loài thú thuộc loại Thai sanh, hay 
Bào sanh. Có những mầm giống được sanh ra và trưởng thành từ nơi ẩm 
thấp, như vài loại côn trùng, thuộc loại Thấp sanh. Những chúng sanh 



CHƯƠNG 26 - NHỮNG HÌNH THỨC SANH VÀ TỬ 287 


thuộc loại Hóa sanh thường là vô hình đối với con người, tức mắt người 
không thể thấy. Do Nghiệp quá khứ, các chúng sanh ấy bỏng nhiên xuất 
hiện, khỏi phải qua một giai đoạn phôi thai nào. Ngạ Quỷ ( Peta ), chư 
Thiên ( Deva ), và chư Phạm thiên ( Brahmã ) đều thuộc loài Hóa sanh. 





288 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 27 

CÁC CÕI CỦA Sự SỔNG 

“Không thể đi đến mức cùng tận của thế gian”. 

— Tăng Chi Bộ Kinh 


Theo Phật Giáo, quả địa cẩu chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ bao 
la, không phải là nơi duy nhất trên đó có sanh linh, mà con người cũng 
không phải là chúng sanh duy nhất. Chúng sanh vô cùng tận, mà hệ 
thống tinh tú cũng vô cùng tận. "Bào thai không phải là con đường duy 
nhất để đi Tái Sanh". Ta cũng có thể đi mãi đến mức cùng tận của thế 
gian 111 . Đức Phật dạy như vậy. 

Tùy theo Nghiệp Thiện hay Bất Thiện đã tạo, chúng sanh có thể Tái 
Sanh vào một trong ba mươi mốt ( 31 ) Cõi. 

Có bốn trạng thái bất hạnh được xem là cõi Khổ (ApãỵaỴ^ vì cả 
tinh thẩn lẫn vật chất đều chịu đau khổ. Bốn cõi ấy là: 

1. Cõi Địa Ngục (Niraya, Ni + aya) 

"Ni" là không có. "Aya” là hạnh phúc. Niraya là cõi trong đó không 
có hạnh phúc, là cõi khổ mà một chúng sanh phải chịu vì đã tạo Nghiệp 
ác, hay nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải chịu để 
trả Quả Bất Thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Đầy không phải là địa 
ngục trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu 
hình phạt đau khổ một cách vĩnh viễn. 

Đến lúc trả xong Nghiệp ác, kẻ bất hạnh cũng có thể Tái Sanh vào 
một cõi khác, an vui hạnh phúc, nhờ các Thiện Nghiệp đã tạo. 


1. Xem Kindred Sayings, phần i, trang 85-86. 

2. Apa + aya = có hạnh phúc. Niraya (Ni + aya) cũng có nghĩa "thiếu hạnh phúc”. 





CHƯƠNG 27 - CÁC CÕI CỦA sự SỐNG 289 


2 . Cõi Thú (Tiracchãna-Yoni, Tiro + acchãna) 

“Tiro" là xuyên qua. “Acdiãna" là đi. Tiracchãna-ỵoni là cõi của loại 
cầm thú. Người Phật Tử tin có sự Tái Sanh vào cõi thú vì đã tạo Nghiệp 
ác. Tuy nhiên, nếu có tích trữ Thiện Nghiệp thích đáng, từ cõi thú chết 
đi, cũng có thể Tái Sanh vào cõi người. Một cách chính xác, ta phải nói 
rằng cái Nghiệp đã biểu hiện dưới hình thức thú có thể biểu hiện dưới 
hình thức người, hay ngược lại. Cũng như luồng điện có thể biển hiện 
kê tiếp dưới nhiều hình thức như ánh sáng, hơi nóng, động lực, v.v... 
Như vậy, động lực không phải do hơi nóng, cũng không phải do ánh 
sáng mà phát sanh. Cùng thế ấy, không phải người trở thành thú hay thú 
trở thành người®. Ta cũng ghi nhận rằng lắm khi có những con thú như 
mèo, chó sống còn đầy đủ hơn người, tuy vẫn mang hình thức thú. Đó 
cũng do Tiền Nghiệp. 

Chính Nghiệp tạo tinh chất của sắc tướng. Hình thể như thê nào là 
do hành động Thiện hay Bất Thiện trong quá khứ. 

3. Cõi Ngạ Quỷ (Petơ-Joni) 

Đúng theo nguyên ngữ, “Peta” là người đã ra đi, hay người tuyệt đối 
không có hạnh phúc. Cảnh Ngạ Quỷ có nhiều hình thù xấu xa dị tướng 
mà mắt thường của người không thể thấy. Ngạ Quỷ không có cõi riêng 
biệt của mình mà sống trong rừng bụi, ở những nơi dơ bẩn, v.v... Bộ 
Samyutta Nikãya (Tương Ưng Bộ Kinh) cũng có đoạn nhắc đến cảnh 
Ngạ Quỷ. 

Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên) miêu tả trạng thái đau thương ấy 
như sau: 

“Vừa rồi) đi từ đồi kên kên xuống, tôi có thấy một đám diều, quạ và kên 
kên tranh nhau xô đẩy và mổ cân một chúng sanh chỉ còn bộ xương) đang 
bay lơ lửng trên không trung và kêu la rên siết. Này Đạo Hữu, lúc đó tôi có 
ý nghĩ như sau: Thật là quái lạ! Vì sao chúng sanh có thể đến đỗi kỳ hình dị 
thể) tàn tệ như thế) thật là kinh dị. 

Khi bạch với Đức Phật. Ngài dạy rằng người ấy trước kia là một tên đồ 
tể) do Nghiệp đã tạo trong quá khứ) phải lâm vào trạng thái ấy trong hiện 
tại 

Theo sách Milinda Vấn Đạo Ị có bốn hạng Ngạ Qụỷ: 


3. Xem chương 31. 

4. Xem Kindred Sayỉngs, phần ii; trang 170. 




290 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Hạng Vantãsika, sốngbằng vật óimửa của kẻ khác, hạngKhuppipãsino, 
phải luôn luôn chịu đói khát, hạng Nijjhãmatanhika, phải chịu khát đến 
hao mòn tiều tụy, hạng Paradattũpaịĩvino, chỉ sống nhờ thực vật của 
người khác cho. 

Trong kinh Tirokuậậa Sutta (Khuddakapãịha ) có dạy rằng những hạng 
Ngạ Quỷ kể trên có thể hưởng được phước báu mà thần quyến họ đã tạo 
nên và hổi hướng đến họ, và cũng có thể nhờ đó mà Tái Sanh sang một cõi 
khác có hạnh phúc hơn. 

4 . Cõi A Tu La (Asura-Yoni) là cõi Ác Quỷ 

Asura, theo nghĩa đen, là cõi những người không tỏa sáng hay những 
người không vui tươi. Họ là một hạng chúng sanh khác, cũng đau khổ 
tương tợ như Ngạ Quỷ ( Peta). Nên phân biệt hạng này với hạng Asura 
thường hay chống đối chư Thiên. 

- 0 O 0 - 

Trên bốn cõi Bất Hạnh ( Duggati ) ấy, có bảy cõi Hữu Phúc ( Sugati ). 

T) 2__ ^ • A'_1 > 

Bảy cõi ay là: 

1. Cõi Người (Manussa) (s) 

Là một cõi trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát 
thường chọn Tái Sanh vào cõi này vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi 
để Phục Vụ và Thực Hành những Pháp cần thiết nhằm thành tựu Đạo 
Quả Phật. Kiếp cuối cùng của Bổ Tát luôn luôn ở cõi người. 

2. Cõi Tứ Đại Thiên vương (Cãtummahãrãjika) 

Cõi Thiên thấp nhất, nơi mà những vị Thiên canh phòng bốn hướng 
lưu ngự cùng với đoàn tùy tùng. 

3. Cõi Đạo Lợi (Tãvatimsa) 

Tavatimsa có nghĩa là ba mươi ba. Có tên như vậy vì Đạo Lợi cũng là 
cõi Thiên của ba mươi ba vị, trong đó Thiên Vương Sakka (Đế Thích) là 
vua. Theo một tích chuyện, có ba mươi ba người kia do Magha (một tên 
khác của Thiên Vương Đế Thích lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiều 
công tác từ thiện. Cả ba mươi ba vị đều Tái Sanh vào cảnh này. Chính 
ở cõi Thiên Đạo Lợi mà Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp cho chư Thiên 
nghe trong ba tháng liền. 

5. Đúng theo nghĩa trắng, là những chúng sanh có tâm phất triển, hay ở một trình 
độ cao (mano ussannam etãsam). Dùng từ Bắc Phạn (Sanskrit) tương đương với 
Manussa là Manushya, có nghĩa là những người con của Manu. Gọi như vậy vì họ trở 
nên những chúng sanh có văn hóa cao hơn nhờ thẩn Manu. 




CHƯƠNG 27 - CÁC CÕI CỦA sự SỐNG 291 


4. Cõi Dạ Ma (Yáma) 

Yama có nghĩa cái gì tiêu diệt khổ đau, là tên cõi của các vị Thiên Dạ 
Ma. 

5. Cõi Đấu Xuất (Tusita) 

Theo nghĩa trắng, Tusita là dân cư có hạnh phúc, là cõi khoái lạc. 

Những vị Bồ Tát đã thực hành tròn đủ các Pháp cần thiết để đắc Qụả 
Phật đều lưu ngụ ở cõi này, chờ cơ hội thích nghi để Tái Sanh vào cảnh 
người lần cuối cùng. Bồ Tát Mettaya (Di Lạc), vị Phật tương lai, hiện đang 
ở cõi Thiên này chờ ngày Tái Sanh vào cảnh người để thành tựu Đạo Qụả 
Phật. Hoàng hậu Mayũ (Ma Da), mẹ của Bổ Tát Siddhattha (Sĩ Đạt Ta), sau 
khi chết cũng Tái Sanh vào cõi Thiên Đấu Xuất và từ đó sang cõi Thiên Đạo 
Lợi nghe Đức Phật giảng Vi Diệu Pháp ( Abhidhamma ). 

6. Cõi Hóa Lạc Thiên (Nimmãnaratĩ) 

Cõi của những vị Thiên ở trong những cung điện to lớn, đẹp đẽ tự 
tạo ra. 

7. Cõi Tha Hóa Tự Tại (Paranimmitavasavattĩ) 

Cõi của những vị Thiên có khả năng tạo thêm những vị khác để 
phục vụ mình. 

Chư Thiên trong sáu cõi Thiên thuộc Dục Giới kể trên cũng có hình 
thể, nhưng cơ thể vật chất (sắc) của các vị ấy rất vi tế hơn “sắc” ở cảnh 
Người nhiều. Vì thế, thông thường mắt người không thể trông thấy. 

Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dầu trên một vài phương diện, 
như về hình thể, nơi ở, vật thực, thì được sung sướng hơn ở cảnh người. 
Về Trí Tuệ, các vị ấy thường không hơn người. 

Chư Thiên trong cảnh Dục Giới đều là Hóa sanh, bỗng nhiên xuất 
hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thanh niên lối mười lăm hay 
mười sáu tuổi. Đó là những cõi có nhiều khoái lạc tạm bợ. 

Bốn ( 4 ) cõi Khổ (Duggati) và bảy ( 7 ) cõi Hữu Phúc ( Sugati ) đều 
nằm trong Dục Giới ( Kãmaloka ). 

- 0 O 0 - 

Trên Dục Giới có Sắc Giới ( Rủpaloka ), cõi các vị Phạm Thiên, 
những vị Thiên đã từ bỏ tham dục và đang thọ hưởng hạnh phúc của 
Thiền (jh ãna ). 

A) CÕI TƯƠNG ỨNG VỚI sơ THIỂN 

1. Phạm Chúng Thiên (Brahmã Pãrisaịịa). Cõi của các vị Phạm 
Thiên tùy tùng. 



292 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


2. Phạm Phụ Thiên ( Brahmã Purohita). Cõi của những vị Phạm 
Thiên phụ trách. 

3. Đại Phạm Thiên ( Mahã Brahmã ). Cõi của những vị Phạm Thiên 
lớn nhất. Cao nhất trong ba cõi là Đại Phạm Thiên vì cõi này có nhiều 
hạnh phúc, đẹp đẽ và tuổi thọ nhiều hơn các Phạm Thiên khác, nhờ 
phước báu đạo do Thiền Tập. 

B) CÕI TƯƠNG ỨNG VỚI NHỊ THIẾN 

4. Thiểu Quang Thiên( Parittãbhã). Cõi của những vị Phạm Thiên 
có ít hào quang. 

5. Vô Lượng Quang Thiên (Appamãnãbhã). Cõi của những vị Phạm 
Thiên có hào quang vô cùng, vô hạn định. 

6 . Biến Quang Thiên (Quang Âm Thiên, Ăbhassarã). Cõi của những 
vị Phạm Thiên có hào quang rực rỡ chói lòa tỏa ra khắp thân. 

c) CÕI TƯƠNG ỨNG VỚI TAM THIỂN 

7. Thiểu Tịnh Thiên (Parittasubhã). Cõi của những vị Phạm Thiên 
có hào quang sáng trong ít. 

8 . Vô Lượng Tịnh Thiên (Appamãnasubhã). Cõi của những vị Phạm 
Thiên có hào quang sáng trong vô cùng, vô hạn định. 

9. Biến Tịnh Thiên (, Subhakinhã ). Cõi của những vị Phạm Thiên có 
hào quang sáng trong tỏa khắp thần. 

D) CÕI TƯƠNG ỨNG VỚI TỨ THIẾN 

10. Quảng Qụả Thiên (Vehapphala). Cõi của những vị Phạm Thiên 
hưởng quả rộng lớn. 

11 . Vô Tưởng Thiên (Asaũũasatta) . Cõi của những vị Phạm thiên 
không có Danh (Tâm), Sở Hữu Tưởng không có nên gọi là Vô Tưởng. 

12. Tịnh Cư Thiên (Vô Phiên Thiên, Suảđhãvãsa). Cõi hoàn toàn 
tinh khiết. Cõi này lại chia làm năm (5) là: 

i. Vô Phiền Thiên (Avihã), cõi Trường Cửu. 

ii. Vô Nhiệt Thiên ( Atappã), cõi êm đềm tĩnh lặng, không có sự 
nóng nảy. 

iii. Thiện Kiến Thiên ( Suảassã), cõi thấy được sự an vui. 

iv. Thiện Hiện Thiên ( Sudassĩ'), cõi dễ dàng thấy vạn vật. 

V. Sắc Cứu Cánh Thiên ( Akanitthã ), cõi Tối Thượng. 

Chỉ có những vị tu dưỡng Thiền mới Tái Sanh vào những cõi cao kể 
trên. Những vị tu tiến Sơ Thiền thì sanh vào cõi thứ nhất (A), tu tiến 




CHƯƠNG 27 - CÁC CÕI CỦA sự SỐNG 293 


Nhị Thiền và Tam Thiền thì sanh vào cõi thứ nhì (B), tu tiến Tứ Thiền 
và Ngũ Thiền thì sanh vào ba cõi thứ ba (c) và cõi thứ tư (D) tương ứng. 

Trong mỏi tầng Thiền, có nhiều bậc. Cũng cùng đắc một tầng Thiền, 
như Sơ Thiền chẳng hạn, mà có người ở bậc thấp còn có người ở bậc 
cao. Bậc thứ ba là những người đã nắm vững hoàn toàn tầng Thiền của 
mình. 

Trong cõi thứ 11, Vô Tưởng Thiên (Asannasatta) , chúng sanh không 
có Tầm. Chỉ có sự biến chuyển hên tục của Sắc. Trong lúc năng lực của 
Thiền ( Jhãna ) diễn tiến thì Tâm tạm thời chấm dứt. Thông thường 
Danh và Sắc dính liền với nhau, không thể phần tách ra được. Nhưng 
đôi khi, do năng lực của Thiền, như trường hợp kể trên, cũng có thể 
tách rời Danh và Sắc. Khi một vị Vô Sanh (A La Hán) nhập Thiển 
Diệt (Diệt Thọ Tưởng, Nirodha Samãpatti ) cũng vậy, Tầm của Ngài 
tạm thời không có. Đối với hạng phàm nhân như chúng ta thì khó 
mà quan niệm được một trạng thái tương tợ. Tuy nhiên, có nhiều 
việc không thể quan niệm mà thật sự có. 

Tịnh Cư Thiên ( Suddhãvãsa ) hay cõi hoàn toàn tinh khiết là cõi 
tuyệt đối riêng biệt của các vị Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmi). Chúng 
sanh ở trong một cõi khác mà đắc Quả Bất Lai (A Na Hàm), thì Tái 
Sanh vào cõi này. Về sau, các Ngài đắc Qụả Vô Sanh (A La Hán) và sống 
cảnh hoàn toàn tinh khiết ấy cho đến lúc hết tuổi thọ, nhập Đại Níp-bàn 
(Niết Bàn). 

- 0 O 0 - 

Có bốn cõi gọi là Arũpaloka (vô Sắc Giới), hoàn toàn không có 
phần vật chất (sắc) hay hình thể. 

Theo Phật Giáo, có những cõi trong ấy chỉ có Danh (Tầm) mà không 
có Sắc (vật chất). " Cũng như khi ta câm một thanh sắt và buông thả tay ra 
thì thanh sắt rơi xuống đất. Tuy nhiên củng có thể dùng đá nam châm để giữ 
thanh sắt lơ lửng giữa không trung. Cùng một thế ấy, do Thiên, có thể tách 
rời Danh ra khỏi Sắc và giữ trạng thái ấy cho đến khi chấm dứt Thiền. Đó 
chỉ là sự tách rời tạm thời Danh và Sắc, hai yếu tố theo thường phải dính 
liên nhau’. Cũng nên ghi nhận rằng không phân biệt giới tính trong hai 
cõi Sac Giới và Vô Sac Giới. 

Trong Vô Sắc Giới có bốn cõi tương xứng với bốn Tâm thiền Vô Sắc: 

1. Không Vô Biên Xứ Thiên (Ãkãsãnancãyatana). Cõi có cảnh của 
Tâm thiền Không Vô Biên. 



294 phần II - PHẬT PHÁP 


2. Thức Vô Biên Xứ Thiên (Viũnãnancãyatana). Cõi có cảnh của 
Tầm thiển Thức Vô Biên. 

3. Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Ãkiũcaũnãyatana). Cõi có cảnh của Tâm 
thiển Vô Sở Hữu. 

4. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên (N'eva Sannãnãsannãya 
Tana). Cõi có cảnh của Tâm thiển Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 161 

Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền bá một 
lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cõi trên có hay không, điều ấy không ảnh 
hưởng gì đến Giáo Lý của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin điều nào, 
nếu điểu ấy không thích hợp với suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ 
tất cả những gì mà lý trí hữu hạn của con người không thể quan niệm thì 
điều ấy cũng không hoàn toàn chánh đáng. 




6. Xem "A Manual of Abhidhamma", do tác giả Narada Thera, trang 234-246; để có 
thêm chi tiết về tuổi thọ của những cõi khác nhau. 





CHƯƠNG 27 - CÁC CÕI CỦA sự SỐNG 295 


31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 


CÕI (Bhũmi) 

TUỔI THO 

■ 

Thiền Vô Sắc Giới (Jhãna Bhũmi - Arũpaloka) 




Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 

N'eva Sahhãnãsahhãyatana 

84.000 MK 



Vô Sở Hữu Xứ Thiên 

Ã kihcahhãya ta na 

60.000 MK 



Thức Vô Biên Xứ Thiên 

Vìhhãnahcãyatana 

40.000 MK 



Không Vô Biên Xử Thiên 

Ãkãsãnancãyatana 

20.000 MK 

Tứ Thiền Sắc Giới (Catthuta Jhana Bhũmi - Rupaloka) 


c 

<0 

■ 

ỉ— 

m 

Sắc Cứu Cánh Thiên 

Akanitthã 

16.000 MK 

vu 

CO 

'I 

Thiên Hiên Thiên 
■ ■ 

Sudassĩ 

8.000 MK 

Ĩ 3 

Ố 

'5 

§ 

—- a 

Thiên Kiến Thiên 
■ 

Sudassã 

4.000 MK 

c 

5 

co 

Vô Nhiêt Thiên 
■ 

Atappã 

2.000 MK 

i- 

Vô Phiền Thiên 

A vihã 

1.000 MK 



Vô Tưởng Thiên 

Asahhasatta 

500 MK 



Quảng Quả Thiên 

Vehapphala 

500 MK 

Tam Thiền sắc Giới (Tatiya Jhana Bhũmi - Rũpaloka) 




Biến Tinh Thiên 
■ 

Subhakinhã 

64 MK 



Vô Luợng Tịnh Thiên 

Appamãnasubhã 

32 MK 



Thiểu Tinh Thiên 
■ 

Parittasubhã 

16 MK 

Nhị Thiền sắc Giới (Dutiya Jhana Bhũmi - Rũpaloka) 




Biến Quang Thiên 

Ăbhassarã 

8 MK 



Vô Lượng Quang Thiên 

Appamãnãbhã 

4 MK 



Thiểu Quang Thiên 

Parittãbhã 

2 MK 

Sơ Thiền Sắc Giới (Pathama Jhana Bhũmi - Rũpaloka) 




Đai Pham Thiên 
■ ■ 

Mahã Brahmã 

1 AK 



Pham Phu Thiên 
■ ■ 

Brahmã Purohita 

1/2 AK 



Phạm Chúng Thiên 

Brahmã Pãrisajja 

1/3 AK 

4 ^ 

co 

O) 

5 

00 

: Ò 

Tha Hóa Tư Tai 

■ ■ 

Paranimmita vasa vattĩ 

16.000 TN 

’ơ) 

o 

Hóa Lac Thiên 
■ 

Nimmãnaratĩ 

8.000 TN 

o 

o 

3 - 

o 

Đấu Xuất 

Tusita 

4.000 TN 

CL 

c 

<0 

■ 

Da Ma 
■ 

Yãma 

2.000 TN 

ã 

X 

í— 

ỈÕ 

Đao Lơi 
■ ■ 

Tãvatimsa 

m 

1.000 TN 

õ 

o 

o 

Tứ Đại Thiên Vương 

Cãtummahãrãịika 

500 TN 



Cõi Người 

Manussa 

Không giới hạn 



ATu La 

Asura-yoni 

Không giới hạn 


cc 

Ố) 

Ngạ Quỷ 

Peta-yoni 

Không giới hạn 

iõ 

o 

Õỉ 

s 

Q 

Loài Thú 

Tiracchãna-yoni 

Không giới hạn 



Địa Ngục 

Niraya 

Không giới hạn 


ò 

0 

q 

< 

Ỡ5 

Ọ 

> 


■2 

o 

1 

2 


D 

e> 

q 

< 

c/5 


<8 

Ịc 

o 

"5 

1 

3 


D 

e> 

o 


MK: Mahã Kappa (Đại Kiếp) 

AK: Asankheyya Kappa (A-Tăng-Kỳ Kiếp) 

TN: Thiên Niên (Năm tính theo các cõi Thiên) 



























296 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 28 

HIỆN TƯỢNG TÁI SANH 

• • 

“Đống xương tàn (của tất cả thể xác) của một người, 

Xuyên qua các kiếp sống này trong một chu kỳ, 

Có thể cao vọi như một nợọn núi 

o 0 

- Bậc cao minh nói như vậy”. 

— Itivuttaka 

Theo triết học Phật Giáo (Vi Diệu Pháp, Abhidhamma), khi đang 
hấp hối, ba hiện tượng có thể xuất hiện cho con người thấy trong giai 
đoạn then chốt này là: Nghiệp ( Kamma ), Điềm Nghiệp ( Kamma 
Nimita ), và Điểm Sinh ( Gati Nimitta ). 

Cảnh Kamma (Nghiệp) ở đây có nghĩa là vài hành động tốt hay xấu 
trong suốt đời sống hoặc ngay trước Sát-na Tử. Đầy là Tầm tốt hay xấu. 
Nếu người hấp hối đã phạm một trong năm trọng tội ( Garuka Kamma, 
Ngũ Nghịch trọng tội: giết cha, giết mẹ, giết một vị Vô Sanh (A La 
Hán), làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ Tăng Chúng), hoặc người 
ấy đã đắc một trong các tầng Thiền ( Ịhãna ), thì bắt Cảnh Kamma đó 
trước khi chết. Chúng có mảnh lực thật mạnh, chen vào, áp đảo tất cả 
các Nghiệp khác và biểu hiện thật rõ rệt trước mắt người hấp hối. 

Nếu không có Nghiệp nặng như vậy thì người đó bắt Cảnh Nghiệp ở 
Lộ Cận Tử hiện ra ngay trước khi chết, gọi là Ăsanna Kamma, hay Cận 
Tử Nghiệp. Cận Tử Nghiệp là hành vi cuối cùng hay hành vi nào xuất 
hiện làm Cảnh cho Tầm bắt được ngay trước khi lâm chung. 

Nếu không có Cận Tử Nghiệp thì, hành động tốt hay xấu thường 
ngày (Thường Nghiệp, Ảcinna Kamma ) xuất hiện. Trong trường hợp 
này, nếu người hấp hối là một bác sĩ thì thấy đang săn sóc bệnh nhân, 
một Tỳ Khưu thì thấy đang thuyết pháp, một tên trộm thì thấy đang cạy 
cửa, khoét vách, v.v... 




CHƯƠNG 28 - HIỆN TƯỢNG TÁI SANH 297 


Nếu ba trường hợp trên không xảy ra thì hành động tốt hay xấu bình 
thường ngẫu nhiên (Tích Trữ Nghiệp, hay Bất Định Nghiệp, Katatta 
Kamma), trở thành Cảnh của Lộ Cận Tử. 

Cảnh Điềm Nghiệp ( Kamma Nimitta ) là những Cảnh Sắc, Thinh, 
Khí (Hương), Vị, Xúc hay Pháp nào tái xuất hiện trong Tâm Thức, đó là 
những Cảnh bắt được trong hành động tạo Nghiệp nổi bật quen thuộc, 
trong nếp sinh hoạt hằng ngày, tốt hay xấu. Chẳng hạn như người đổ tể 
thì thấy con dao hay con thú chết, bác sĩ thì thấy bệnh nhân, người mộ 
đạo thì thấy các món lễ vật, v.v... 

Cảnh Điềm Sinh (Biểu Hiện Lầm Chung, Gati Nimitta ) là vài dấu 
hiệu có liên quan đến cõi mà người hấp hối sắp được Tái Sanh vào. Cảnh 
này thường diễn ra cho người sắp lầm chung và dấu hiệu nhận biết của 
nó thường lộ vẻ vui sướng hoặc đau khổ trên nét mặt. Khi hiện chứng 

o o • • o 

phát sanh, nếu là xấu thì ta có thể sửa chữa kịp thời bằng cách giảng 
kinh hay nói Pháp để tạo đối tượng tốt đẹp trong tư tưởng người sắp 
chết. Những Cảnh Điềm Sinh (Biểu Hiện Lâm Chung, Gati NimittaỴ 1 11 
thường là lửa, rừng, vùng sơn cước, thai bào mẹ, thiên cung, v.v... 

Dầu chết trong trường hợp bất đắc kỳ tử, Lộ Trình Tâm của người 
sắp chết vẫn diễn tiến bắt lấy Cảnh Nghiệp, Cảnh Điềm Nghiệp, và 
Cảnh Điềm Sinh / Biểu Hiện Lâm Chung ( Kamma, Kamma Nimitta , 
và Gati Nimitta). 

Ví dụ một người sắp lâm chung và Tái Sanh vào cõi người. Cảnh của 
Lộ Cận Tử là một vài hành động (Nghiệp) tốt. 

Lộ Cận Tử của người ấy diễn ra như sau: Tâm Bhavanga Rúng Động 
sanh liên tục làm việc rúng động 2 Sát-na Tâm (chập tư tưởng) rồi dứt. 
Liền khi ấy Khai Ý Môn (Ý Môn hướng Tầm, Manoảvãrãvajjana) phát 
sanh rồi tắt. Kê đến một giai đoạn tầm lý quan trọng, tiến trình Ịavana 
(Đổng Lực), lúc bình thường phát sanh liên tiếp trong bảy Sát-na Tâm, 
nhưng trong Lộ Cận Tử của một kiếp sống thì chỉ phát sanh trong năm 
Sát-na Tâm liên tiếp. Tiến trình này không có năng lực Tái Sanh mà chỉ 
có nhiệm vụ điều chỉnh Cảnh Điềm Sinh mới (abhinava gati nimittà). 

Trong trường hợp của người sắp Tái Sanh trở lại vào cõi người, 
Cảnh của luồng Ịavana cuối cùng là một Nghiệp tốt, vậy là Tầm 
Thiện. Tâm Na Cảnh ( taảãỉambhana citta) khởi sanh, có phận sự 


1. Quyển The Tibetan Book ofthe Dead của tác giả Dr W.T. Evans-Wents, có trình 

bày đầy đủ chi tiết. 




298 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


ghi nhận hay nhận ra Cảnh trong hai Sát-na Tâm, mà cũng có thể 
không phát sanh. Sau khi điều này xảy ra, Tầm Tử ( Cuti citta ) sanh, 
Lộ Trình Tầm cuối cùng xảy ra trong kiếp sống hiện tại này. 

Có người lầm tưởng rằng Tâm Tử ( Cuti citta ) trợ cho lần Tái Sanh 
kê sau đó. Trong thực tế, Tâm Tử không có nhiệm vụ đặc biệt nào. 

o • 7 o • • • 

Chính tiến trình Ịavana mới thực sự trợ cho sự Tái Sanh sắp đến. 

Cái chết thật sự đến lúc Tâm Tử ( Cuti citta ) chấm dứt. Kể từ đó, không 
có Sắc do Tâm và vật thực trợ (cittaịa và ãhãraịa). Chỉ còn một loại Sắc do 
Qụý Tiết ( utuịa ) trợ tiếp tục tổn tại đến khi cơ thể vật chất tan rã. ,2) 

Lúc Tâm Tử vừa tắt thì Thức Tái Sanh xuất hiện cùng một lúc cũng phát 
sanh “Bọn Thân 10 Pháp”, “Bọn Sắc Tính 10 Pháp” và “BọnÝ Vật 10 Pháp” 
(kãya-bhãva-vatthu-dasakà) S 31 Như vậy, theo Phật Giáo, tánh chất nam 
hay nữ đã được quyết định ngay lúc Sát-na Sanh và do Nghiệp trợ tạo, chớ 
không phải là một sự hòa hợp ngẫu nhiên của minh châu và tinh trùng. 

Sự diệt tắt của Tầm trong kiếp vừa qua là cơ hội để cho một Tâm 
mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên, không có cái gì vĩnh cửu, 
nguyên vẹn đơn thuần, không biến đổi, được chuyển từ quá khứ sang 
hiện tại. Cũng như bánh xe lăn tròn trên đường, mỗi một lúc chỉ có một 
điểm của bánh xe chạm với đường. Nói một cách chính xác, chúng ta 
chỉ sống trong từng Sát-na Tâm (chập tư tưởng). Ta chỉ sống trong hiện 
tại và hiện tại nhất định phải trôi vào dĩ vãng. 

Trong mỗi Sát-na Tầm (chập tư tưởng) luôn luôn biến đổi của đời 
sống, diệt mất, rồi chuyển tất cả mảnh lực của nó, tất cả những ấn chứng 
được ghi nhận không thể xóa của nó cho Sát-na Tâm kê tiếp. Vậy mỗi 
Tầm mới gồm những mảnh lực tiềm tàng của Sát-na Tầm trước và thêm 
vào đó chút gì khác. Đến lúc chết, Tâm chấm dứt, nhưng sự thật chỉ 
chấm dứt tại mỗi Sát-na Tâm, để nhường chỏ cho Sát-na Tâm kê phát 
sanh trong kiếp sống mới. Vậy, cái Tầm mới gồm chứa tất cả những kinh 
nghiệm trong quá khứ, vì tất cả những cảm giác trong quá khứ đều được 


2. Theo Phật Giáo năng lực vật chất do bốn yếu tố tạo nên: 

a) Kamma (Nghiệp), là hành động Thiện hay Bất Thiện trong quá khứ. 

b) Utu, là Quý Tiết hay Tejo, nguyên tố lửa, có đặc tánh nóng hay lạnh, trong Tứ 
Đại. 

c) Citta, gồm Tầm và Sở Hữu Tâm (Tâm Sở). 

d) Ảhãra, sức dinh dưỡng trong thực vật. 

3. Xem chương 25. 




CHƯƠNG 28 - HIỆN TƯỢNG TÁI SANH 299 


ghi nhận trong cái Tâm biến đổi, và tất cả tiềm năng đểu được chuyển từ 
kiếp này sang kiếp khác, mặc dầu phần vật chất tan rã. Vì lẽ ấy, đôi khi có 
người còn nhớ được kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ thùy thuộc 
khối não, tức nhiên không thể có người nhớ được tiền kiếp của mình. 

"Chúng sanh mới là sự biển hiện của luồng mảnh lực Nghiệp trong hiện 
tại , không giống hệt cũng không đồng nhất với chúng sanh trước kế đó. 

"Những thành phần (Uẩn) tạo nên chúng sanh ấy không giống hệt cũng 
không phải là một với thành phần (Uẩn) đã tạo nên chúng sanh trước. Tuy 
nhiên, củng không phải hoàn toàn là khác vì cả hai cùng nằm chung trong 
một luồng mảnh lực Nghiệp I, mặc dầu biểu hiện dưới hình thức mới, trong 
thế gian mà Ngủ Quan ta có thể thâu nhận, và ta cho là có một chúng sanh 
mới". (4) 

Theo Phật Giáo, cái chết là sự chấm dứt của đời sống tâm-vật-lý của 
cá nhân. Chết là sự diệt tắt của: tuổi thọ ( ãyu ), Mạng Qụyền (Sinh khí, 
ịĩvitindriya), hơi nóng ( usma ) và Thức ( Vinnãna ). 

Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sanh, mặc 
dầu kiếp sống chấm dứt. Cái tiềm lực làm sống chúng sanh không bị 
tiêu diệt. 

Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài mà ta có thể thấy 
của luổng điện vô hình, chúng ta là biểu hiện bề ngoài của luổng Nghiệp 
vô hình. Bóng đèn có thể vỡ và ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện 
vẫn tổn tại, và ánh sáng có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một 
bóng đèn khác. Cùng thê ấy, sự tan rã của thể xác không làm xáo trộn 
luồng Nghiệp Lực, và sự chấm dứt của Thức hiện tại dẫn đến sự phát 
sanh của công thức mới. Tuy nhiên, không có gì trường tổn bất biến, 
như một thực thể đơn thuần, chuyển” từ hiện tại sang tương lai. 

Trong trường hợp nêu trên, người chết Tái Sanh trở lại vào cảnh 
người, Lộ Cận Tử tất nhiên là một loại Tâm Thiện. Thức Tái Sanh 

o / • • • • • 

(Patisandhi Vinnãna ) là Tâm Thiện ấy phát sanh, tự nhiên chuyển đến 
hạt minh châu và tinh trùng tương xứng trong cảnh người và tắt, nhường 
cho những chập Bhavanga nối tiếp. 

Như thế, lúc chết, luổng Nghiệp Lực vẫn luôn luôn trôi chảy, không 
có một điểm thời gian gián đoạn. Ngay lúc chết những Sát-na Tâm 
(chập tư tưởng) vẫn liên tục kê tiếp như trong đời sống. 

Hiện tượng tử-sanh, chết và Tái Sanh, diễn ra tức khắc, dầu ở nơi 


4. Bhikkhu Siỉacara. 




300 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


nào, cũng như làn sóng điện phát ra trong không gian được thâu nhận 
tức khắc vào bộ máy thâu thanh. Luổng Nghiệp Lực trực tiếp chuyển từ 
cái chết ngay đến Tái Sanh, không trải qua một trạng thái chuyển tiếp 
nào (antarabhava). Phật Giáo thuần túy không chủ trương có linh hổn 
người chết tạm trú ở một nơi nào, chờ đến khi tìm được một nơi thích 
hợp để đầu thai/ 5 ) 

Trong kinh Milinảa Paũhã (Mi-lin-đa Vấn Đạo), Đức Vua Milinda 
hỏi Đại Đức Nãgasena: 

"Kính bạch Đại Đức, nếu có một người chết ở đây và Tái Sanh vào cõi 
Phạm Thiên và một người khác củng chết ở đây và Tái Sanh tại Kashmir 
người nào sanh ra trước? 

- Tâu Đại Vương, cả hai cùng sanh ra một lượt. Đại Vương sanh ở đâu? 

- Kính bạch Đại Đức, trong một làng nọ gọi là Kalasi. 

- LàngKalasi cách đây bao xa? 

- Bạch Đại Đức, lối 200 dặm. 

- Tâu Đại Vương, Kashmir cách đây bao xa? 

- Bạch Đại Đức, lối 20 dặm. 

- Bây giờ xin Đại Vương hãy nghĩ đến làngKalasa. 

- Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

- Và bây giờ Đại Vương xin hãy nghĩ đến Kashmir. 

- Bạch Đại Đức tôi đã nghĩ xong. 

- Trong khi nghĩ đến hai nơi, nơi nào tư tưởng của Đại Vương đến mau 
và nơi nào đến chậm? 

- Bạch Đại Đức cả hai đêu bằng nhau. 

- Vậy, tâu Đại Vương, cùng một thế ấy, người chết ở đây và Tái Sanh vào 
cảnh Phạm Thiên không chậm hơn người chết ở đây và Tái Sanh ỞKashmir. 

- Kính bạch Đại Đức, Ngài ban thêm cho con một ví dụ khác. 

- Tâu Đại Vương, nếu hai con chim đang bay trên trời và cả hai cùng 
đáp một lúc. Một con đáp trên ngọn cây cao. Còn con kia thì đáp trên ngọn 
cây thấp. Tâu Đại Vương nghĩ thế nào, cái bóng của con nào rọi xuống đất 
trước ? 


5. Dr Evans-Wents viết rằng theo kinh sách Tây Tạng, có một trạng thái chuyển 
kiếp từ khi chết đến lúc đẩu thai. Linh hồn người chết phải ở trạng thái ấy trong 1, 2, 
3,4, 5, 6 hay 7 tuần lễ, cho đến 49 ngày ("The Tibetan Book ofthe Deaả", trang XLII 
- XLIII, 58, 160, 165). Quan niệm như vậy trái với Giáo Lý của Đức Phật (Xem "A 
Manuaỉ of Abhidhamma"). 




CHƯƠNG 28 - HIỆN TƯỢNG TÁI SANH 301 


- Cả hai cái hóng đêu rọi xuống cùng lúc. Không có cái nào rọi trước cái 

_ > _ •_ H (6) 

nào rọi sau y J 

-oOo- 

Vấn để có thể được nêu lên: " Tìm đâu luôn luôn có minh châu và tinh 
trùng sẵn sàng để tiếp nhận Thức Tái Sanh?” 

Theo Phật Giáo, số chúng sanh vô cùng tận, vô hạn định, và nơi trú 
ngụ của chúng sanh cũng vậy. Bào thai cũng không phải là nơi duy nhất 
cho sự Tái Sanh. 

Quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ, so với vũ trụ bao la, không phải 
là cõi duy nhất có thể trú ngụ. Và con người cũng không phải là chúng 
sanh duy nhất/ 6 7 ) 

Vậy, tin rằng luôn luôn có một nơi thích ứng để tiếp nhận Thức Tái 
Sanh cũng không có gì quá đáng. Nếu ta tung lên trời một hòn gạch, 
hòn gạch sẽ rơi trở xuống, và luôn luôn có một điểm nào trên mặt đất 
sẵn sàng tiếp nhận hòn gạch. 




6. "Miỉindâs Qụestions", phần tr. 127-128. 

7. Trên dãy Ngân hà có lối một triệu hành tinh trên ấỵ có sự sống - "The Nature of 
the Universe", Fred Hoỵle, tr. 87-89. 




302 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 29 

CÁI Gì ĐI TÁI SANH? 

(LÝ VÕ NGÃ) 

“Không phải giống, củng không phải khác.” 

— Thanh Tịnh Đạo 

Ngoài Danh và Sắc ( nãma-rũpa , phần Tầm và phần vật chất), là hai 
thành phần cấu tạo chúng sanh, Phật Giáo không chấp nhận có một 
linh hổn vĩnh cửu hay một Bản Ngã trường tồn mà con người đã thọ 
lãnh một cách bí ẩn, từ một nguổn gốc cũng không kém bí ẩn. 

Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến, trước cũng như 
sau. Nếu linh hồn mà người ta giả định là phẩn tinh túy của con người là 
trường tồn vĩnh cửu thì linh hồn không thể Tái Sanh hay hoại diệt, mà ta 
không thể giải thích vì sao “từ lúc sơ khởi, linh hồn này lại khác biệt rất xa với 
linh hồn kia". 

Đê chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận trên một thiên 
đàng vĩnh cửu và cảnh khổ đau vô cùng tận dưới một địa ngục trường 
tổn, tức nhiên phải chủ trương có một linh hồn trường cửu. 

Bertrand Russell viết: 

“Ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã tiêu tan 
như mây khói, bởi vì vật chất đã mất tính chất cứng rắn của thể đặc mà Tâm 
củng mất tính chất tinh thẫn của nó. Tâm lý học vừa bắt đâu trở thành một 
ngành khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của Tâm lý học, sự tin tưởng nơi 
một cái gì trường tồn vĩnh cửu không có cái nào đòi hỏi khoa học tán trợ ”} 11 

Theo nhà học giả uyên bác, tác giả quyển “The Riddle ofthe Universe”: 

“Biện chứng Thần Linh Học chủ trương có một đấng Tạo Hóa thổi vào 

• o • o • o • 

con người một linh hồn bất diệt (thường được xem là một phần của Thần 


1. Religion and Science, trang 132. 




CHƯƠNG 29 - CÁI Gì ĐI TÁI SANH ? 303 


Linh). Đó là một câu chuyện thẩn thoại. Biện chứng Vũ Trụ Luận cho rằng 
"trật tự luân lý của thế gian" đòi hỏi phải có một linh hổn trường tồn bất diệt. 
Đó là giáo điều vô căn cứ. Biện chứng chung Quả Luận chủ trương rằng do 
sự tiến triển không ngừng của con người để cải thiện vận mạng mình, những 
khuyết điểm của linh hồn phàm tục phải được cải tiến mãi mãi trong đời 
sống và sau kiếp sống. Đó là một lối hiểu sai lẩm của thuyết Sinh Vật Đồng 
Nhân (Anthropomorphism) cho rằng tất cả những sinh vật đều có hành 
động và tư tưởng như người. Theo biện chứng Đạo Đức Luận, những khuyết 
điểm và những tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời sống phải được bổ 
khuyết và "đền bù một cách công bình và vĩnh viễn” sau kiếp sống. Đó chỉ là 
một điều monợ ước cuổnợ nhiệt. Biện chứnợNhân ChủnợLuận cho rẳnợ sự 

• o o • • o o • o • 

tin tưởng nơi tánh cách bất diệt của linh hổn củng như sự tin tưởng nơi một 
đấng Tạo Hóa là chân lý cố hữu trong toàn thể nhân loại. Đó hiển nhiên 
là một sai lầm. Biện chứnợ Bản Thể Luận chủ trươnợ rằnợ linh hổn là một 

• • o • 00 

thực thể đơn giản, vô hình, và bất khả phân, tất không thể bị liên quan đến 
sự vong hoại do cái chết gây ra. Điều này căn cứ trên quan niệm sai lạc vê 
hiện tượng tâm linh. Đó là ảo mộng của Duy Thần Luận. Tất cả những biện 
chứng kể trên cũng như tất cả những giả thuyết tương tợ vê Bản Ngã đã lâm 
vào tình trạng nguy ngập trong vòng mười năm nay và đã bị khoa học chỉ 
trích và bác bỏ hoàn toàn". (2> 

Nếu không có chi dưới hình thức linh hồn, chuyển từ kiếp sống này 
sang kiếp sống khác thì cái gì được Tái Sanh? 

Hỏi như vậy đương nhiên là chấp nhận có một cái gì Tái Sanh. 

Cách đây vài thế kỷ có lập luận “Cogito, ergo sum”, "tôi tư tưởng, tức 
là có tôi". Đúng như vậy. Tuy nhiên, trước tiên phải chứng minh rằng có 
một cái “Tôi", đang tư tưởng. 

Chúng ta nói rằng mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương 
Tây, mặc dầu ta biết rằng thật sự không phải mặt trời mọc lên và lặn 
xuống mà chính là quả địa cầu quay. Chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng 
ta không thể gõ hai lần đúng y vào một chỗ, mặc dầu bề ngoài là như 
vậy. Tất cả đều biến đổi rất nhanh chóng. Không thể có hai khoảnh khắc 
giống hệt nhau. 

Người Phật Tử đồng ý với Bertrand Russell khi ông nói: 

"Hiển nhiên có vài lý do để chủ trương rằng cái “Tôi" ngày hôm nay và 
cái "Tôi" ngày hôm qua là một ; và để lấy một ví dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu 


2. Bertrand Russell, The Riddle ofthe Universe, trang 166. 




304 phấn II - PHẬT PHÁP 


cùng một lúc, tôi thấy một người và nghe người ấy nói, ắt có cảm giác rằng 

/• u rriA •)) 4 J \ / • ((nrtA •)) đi aT 1 \ A 

cái lôi đang nghe và cái 101 thây là một . 

Cho đến những ngày gần đầy các khoa học gia còn tìm nơi tính cách 
bất khả phân tán và bất khả diệt của nguyên tử. 

"Với đẩy đủ lý lẽj các nhà vật lý học đã phân tán hạt nguyên tử ấy ra 
từng loạt những thành phần nhỏ. Củng vì những lý do không kém chánh 
đáng, các nhà Tâm lý khám phá rằng Tâm không phải là một thực thể đồng 
nhất với cái gì liên tục trường tồn mà là một loạt những yếu tố kết hợp với 
nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó, vấn đề trường tổn bất 
diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác kia chết thì những yếu tố của 
Tâm và những yếu tố của Thân có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau 
không? 

Cũng như c. E. M. Joad viết trong quyển “The Meaning ofLỊfe”: 

“Vật chất đã tan rã dưới chính mắt chúng ta. Nó không còn ở thể đặc, 
không còn bên vững trường tồn, không còn bị những định luật cưỡng chế quy 
định, và quan trọng hơn tất cả, không còn được biết là gì”. 

Vậy hình như cái được gọi là nguyên tử “có thể bị phân tán và có thể 
bị tiêu diệt”. Những điện tử và dương tử cấu thành một nguyên tử “có thể 
gặp nhau và tiêu diệt lẫn nhau”. Trong lúc ấy sự bền vững của hai thành 
phần điện tử và dương tử, chỉ tựa hổ như sự vững bền của một lượn 
sóng, không có giới hạn chắc chắn, và luôn luôn nằm trong tiến trình 
biến đổi liên tục, cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí. 

Theo Đức Giám Mục Berkeley, cái được gọi nguyên tử là một giả 
tưởng của siêu hình học và Ngài chủ trương có một thực chất tinh thần 
gọi là linh hổn. 

Sau khi tìm hiểu cái hồn, Hume viết như sau: 

“Có vài triết gia tư tưởng rằng trong mỗi chập tư tưởng chúng ta mật 
thiết ý thức cái gọi là “Ta” và chúng ta cảm giác rằng cái “Ta” có thật , và thật 
sự tồn tại. Các triết gia ấy, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận chứng, cũng quả 
quyết rằng cái “Ta” hoàn toàn không biến đổi và không thể phân chia. 

Riêng vẽ phấn tôi, khi xâm nhập mật thiết vào cái mà tôi gọi là “Tôi” thì 
luôn luôn tôi vấp phải một cảm giác đặc biệt như nóng hay lạnh, sáng hay 
tối, thương hay ghét, vui hoặc buồn. Tôi chưa từng bắt gặp cái “Tôi”, ngoài 


3. Religion and Science, trang 132. 

4. Religion and Science, trang 166. 




CHƯƠNG 29 - CÁI Gì ĐI TÁI SANH? 305 

những cảm giác ấy, và chưa hề chiêm nghiệm được cái gì ngoài cảm giác...” (s> 

Bergson nói: 

"Tất cả mọi Tâm thức chỉ tồn tại tronợ thời ợịan sinh hoạt và một trạnợ 

• •00 • • • 0 

thái Tâm, nếu không biến đổi thì không còn là trạng thái nữa. Trạng thái 
Tâm là một sự biến đổi không ngừng. Nếu sự biến đổi ngưng là trạng thái 
Tâm củng ngưng. Trạng thái Tâm chẳng qua là sự biến đổi”. 

Theo nhà Tâm lý học trứ danh Watson: 

"Chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn, hay nhìn thấy linh hồn trong 
một ống thí nghiệm, hay bàng cách gì khác, để tiếp xúc với linh hồn, như đã 
từng tiếp xúc với các vật khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực 
sự hiện hữu của linh hồn được coi là phản tôn giáo và có thể bị rơi đẩu. cho 
đến ngày nay, người có địa vị ưu tú cũng không dám nêu văn để ấy lên”. (6> 

Đề cập đến vấn đề linh hồn, Giáo sưjames viết: 

"Cho đến nay, đểgiải thích những sự kiện thật sự có thể chứng minh được 
vê kinh nghiệm của thân thì thuyết linh hồn là hoàn toàn vồ ích. cho đến nay 
không ai có thể bị cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa học. 

Cái Ta (dùng như một túc từ) là sự kếp hợp do kinh nghiệm, cấu tạo với 
sự vật đã được biết một cách khách quan. Vậy cái Ta (thường dùng như một 
chủ từ) biết được sự vật ấy không thể là một sự kết hợp. Không thể dùng cái 
Ta ấy trong những nhu cầu tâm lý và xem nó như một thực thể siêu hình 
không biến đổi, một linh hồn trường tồn bất biến. 

Củng như không thể xem nó như một nguyên lý, một Bản Ngã siêu việt 
vượt ra ngoài thời gian. Cái "Ta” chỉ là một tư tưởng biến đổi từng chập. 
Không một tư tưởng nào giống chập tư tưởng trước kế đó, nhưng luôn luôn 
thuận ưng theo chập tư tưởng trước để cùng chung hợp lại thành một tư 
tưởng riêng biệt”. (7> 

Và giáo sư James kết luận đoạn sách thích thú về linh hồn như sau: 
"Chính cái tư tưởng là người tư tưởng”. 

Và đó là dư âm của những lời mà Đức Phật đã dạy từ hơn 2.500 
trước, trong vùng thung lũng sông Hằng ( Ganga ). 

Phật Giáo dạy một thứ tâm lý học trong đó không có linh hổn. Phật 
Giáo chủ trương rằng chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần Danh 
và Sắc (nãma-rủpa), phần Tâm và phần vật chất, và hai thành phần này 


5. William James, Principles of Psỵchology, trang 351. 

6. Watson, Behaviourism, trang 4. 

7. Principles of Psychology, trang 215. 




306 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi như một dòng suối trường lưu bất 
tức. 

Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ân Độ cũng có tin một nguyên 
tử bất khả phần tán gọi là Paramãnu. Theo quan niệm thời bấy giờ, 
36 Paramãnu hợp thành một Anu-, 36 Anu hợp thành một Taịịãri; 36 
Taịịãri hợp thành một Ratharenu. Một hạt bụi rất nhỏ mà ta thấy vởn 
vơ trong làn ánh sáng, gọi là Ratharenu. Vậy, nếu chia hạt bụi kia làm 
46.656 phần thì Paramãnu là một phần nhỏ ấy (1/46.656). 

Theo quan niệm thời bấy giờ thì Paramãnu là đơn vị vi tế nhất của 
vật chất, không thể phân chia được nữa. 

Với Nhãn Quan siêu phàm, Đức Phật phân tách Paramãnu và tuyên 
bố rằng Paramãnu gồm có những năng lực tương quan gọi là Paramattha, 
hay là thành phần chánh yếu của vật chất. 

Những Paramatịha ấy là Đất ( Pathavĩ ), Nước (Ẵpo), Lửa ( Tejo ), và 
Gió (Vãyo), gọi là Tứ Đại. 

Đất ( Pathavĩ ) là thành phần có đặc tính duỗi ra, thể chất của phẩn 
vật chất. Nếu không có thành phần Đất ( Paịhavĩ ), thì một vật thể không 
thể chiếm không gian. Hai tánh cách tương đối, cứng và mềm, là điều 
kiện của thành phần ấy. 

Nước ( Ãpo ) là thành phần có đặc tính làm dính liền lại. Do Ngũ 

Quan, ta có thể tiếp xúc với thành phần Đất ( Paịhavĩ ), nhưng không 

thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thần để tiếp xúc với thành phần Nước 

(Ãpo) trong vật chất. Chính thành phần này làm cho những phần tử rời 

rạc của vật thể dính liền lại và cho ta ý niệm hình thể. Khi một vật ở thể 
• • • / • • • 

đặc chảy ra thì thành phần Nước ( Ẵpo ) trong chất lỏng ấy trở nên trội 
hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong mỏi hạt bụi tí ti 

• • • • X • ' o • • 

cũng có chứa thành phần Nước. Hai Paramattha, Đất ( Paịhavĩ ) và Nước 
( Ãpo ), trong vật chất liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành 
phần Nước ( Ăpo ), có đặc tánh làm dính liền, tiêu tan, thì thành phẩn 
Đất ( Pathavĩ ), có đặc tính duỗi ra cũng không còn. 

Lửa ( Tejo ) là thành phần nóng trong vật chất. Lạnh cũng là một 
hình thức của Lửa ( Tejo ). Cả nóng lẫn lạnh đều nằm trong thành phần 
Lửa ( Tejo ) của vật chất và cả hai đểu có năng lực làm cho vật chất trở 
nên chín mùi, hay nói cách khác tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được 
tổn tại hay bị hư hoại đều do thành phần Lửa. Trái với ba thành phần 
khác trong Tứ Đại, Lửa (Te/o), cũng gọi là Utu, có năng lực làm cho vật 
chất tự mình hổi sinh. 



CHƯƠNG 29 - CÁI Gì ĐI TÁI SANH ? 307 


Gió ( Vãyo ) là thành phần di động. Chính thành phần Gió ( Vãyo ) 
trong vật chất tạo nên sự vận chuyển và được xem là năng lực làm phát 
sanh hơi nóng. 

Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng tương đương 
như Tầm và Nghiệp trong phạm vi tinh thẩn. 

Tứ Đại; Đất-Nước-Lửa-Gió; là những đơn vị căn bản của vật 
chất, luôn luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa là màu Sắc ( Vanna ), Khí 
(Hương, Gandha ), Vị ( Rasa ), và bản chất dinh dưỡng ( Ojã ). 

Tứ Đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền nhau và liên quan 
với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật chất, thành phần này 
có thể trội hơn thành phần khác. Ví dụ như trong đất, thành phần Đất 
(Pathavĩ) trội hơn ba thành phẩn kia. Trong nước thì thành phần Nước 
( Ãpo ) trội hơn. Trong lửa thì thành phần Lửa ( Teịo ) và trong không khí 
thì thành phần Gió ( Vãyo ) trội hơn. 

Như vậy, vật chất gổm có những năng lực và những đặc tính trong 
trạng thái liên tục biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối. 
Theo Phật Giáo Sắc (vật chất) chỉ tồn tại trong thời gian bằng 17 Sát-na 
Tầm (chập tư tưởng) 

Tầm, thành phẩn quan trọng hơn trong guồng máy phức tạp của 
con người gồm có 52 Sở Hữu Tâm (Tầm Sở) luôn luôn biến đổi. Thọ 
(Vedanã), hay cảm giác, là một. Tưởng ( Sannã ), hay tri giác, là một Sở 
Hữu Tâm (Tâm Sở) khác. 50 Sở Hữu Tầm (Tâm Sở) còn lại gọi chung 
là Hành ( Sankhãrã ), hay là những sinh hoạt có Tư (Cố Ý, cetanã ) của 
Tầm. Trong 52 trạng thái Tầm (hay Tâm Sở), Tư (Cố Ý, cetanã) hay “ý 
muốn làm" là quan trọng nhất. Tất cả Sở Hữu Tầm (Tâm Sở) đều đồng 
sanh với Thức ( Vinnãna ), hay Tầm. 

Theo triết học Phật Giáo, không có một khoảnh khắc nào mà Tầm 
có thể trống rỗng, nghĩa là không lúc nào không có một loại Tâm bắt 
Cảnh vật chất hay tinh thần. Thời gian tổn tại của một loại Tâm như 
vậy gọi là một Sát-na Tâm (chập tư tưởng). Khi một Sát-na Tâm (chập 
tư tưởng) diệt, tức khắc có một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) mới phát 
sanh. Như vậy, những Sát-na Tâm (chập tư tưởng) liên tục nối tiếp, và 
thời gian tồn tại của một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) thật ngắn, khó mà 
quan niệm được. 


8. Theo các Nhà Chú Giải kinh điển, nếu chia thời gian của một cái nhoáng ra làm 
một triệu phẩn thì thời gian của một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) còn ngắn hơn là 
một phần triệu của thời gian một cái nhoáng. 




308 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


Môi Sát-na Tầm (chập tư tưởng) gổm ba giai đoạn ( kh ana ): Sanh 
( Uppãảa), Trụ (Thiti), và Diệt ( Bhanga ). 

Ngay khi một Sát-na Tâm (chập tư tưởng) vừa qua giai đoạn Diệt 
(Bhanga), tức khắc giai đoạn Sanh ( Uppãda ) của Sát-na Tầm (chập tư 
tưởng) kê khởi lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, 
mỗi Sát-na Tầm (chập tư tưởng) khi diệt, chuyển tất cả mảnh lực và tất 
cả những ấn chứng thâu nhận cho Sát-na Tâm (chập tư tưởng) kê tiếp. 
Mỏi Sát-na Tầm (chập tư tưởng) mới gổm những tiềm năng do Sát-na 
Tâm (chập tư tưởng) trước trao lại và thêm vào đó còn có cái gì khác 
nữa. Như vậy có sự luân lưu không ngừng của Tầm. Lộ Trình Tâm như 
một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Sát-na Tâm (chập tư tưởng) mới 
không hoàn toàn giống Sát-na Tầm (chập tư tưởng) trước bởi vì thành 
phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không tuyệt đối là khác bởi vì cả hai 
cùng nằm trong một luổng sống, một dòng đời. Không có chúng sanh 
đổng nhất nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng 
sanh. 

Không nên nhận định rằng Tầm là một chuỗi dài những Sát-na Tầm 
(chập tư tưởng) riêng biệt, kế tiếp nối liền với nhau, như một sợi dây 
xích, hay một đoàn những toa xe lửa nối liền. Trái lại, “nó liên tục trôi 
chảy như một dòng sông , luôn luôn tiếp nhận dồi dào những thành phần 
mới, từ những chi lưu Ngũ Quan và luôn luôn cung cấp cho thế gian chung 
quanh những tư tưởng mới thâu nhập trên đường đời"S 9 ^ 

Trong chuỗi dài những trạng thái Tầm, có sự kề nhau nối tiếp mà 
không có trạng thái chập chồng cái này trên cái kia như có người lấm 
tưởng. Không có Sát-na Tâm (chập tư tưởng) đã qua mà còn trở lại. 
Không có Sát-na Tâm (chập tư tưởng) hoàn toàn giống hệt Sát-na 
Tâm đã qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại 
trong hai khoảnh khắc kê tiếp. Hạng phàm nhân còn lúng túng trong ảo 
mộng, lấm nhận sự liên tục giả mạo bên ngoài ấy là cái gì vững bền, vĩnh 
viễn, không đổi thay, và còn đi xa đến đỗi đưa một linh hổn trường tổn 
bất biến (giả định là người vừa hành động vừa quan sát hành động) vào 
trong cái Tâm luôn luôn biến đổi. 

Bốn loại nhóm thuộc về Tầm, hợp với một nhóm thuộc Sắc, tạo 
nên Ngũ Uẩn (Pancakkhandha), sự kết hợp vô cùng phức tạp của năm 
nhóm cấu tạo một chúng sanh. 


9. Xem Compendium of Philosophy - ĩntroduction, trang 12. 




CHƯƠNG 29 - CÁI Gì ĐI TÁI SANH ? 309 


Mỗi cá nhân là sự phối hợp của Năm ưấn ấy. 

Nhìn ra đại dương ta thấy một biển nước bao la, những thành phần 
bé nhỏ trong biển cả là sự kết hợp của nhiều giọt nước li ti. Trên bờ 
biển, cát nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ thấy một thảm cát trải dài trên 
bãi. Những lượn sóng kê tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát, nhưng một 
cách chính xác, không có một lượn sóng đồng nhất, bất biến, từ đáy sâu 
của biển cả nhô lên để rồi tan mất sự đổng nhất ấy trên bãi cát. 

Xem xi-nê, ta thấy cảnh vật di động trên màn ảnh, nhưng thực ra chỉ 
có những hình ảnh riêng biệt, liên tục tiếp diễn theo một tốc độ nào và 
cho ta cảm giác đang nhìn một hoạt cảnh liên tục. 

Ta không thể nói hương hoa tỏa ra từ tai hoa, nhụy hoa, hay từ sắc 
màu của hoa, nhưng mùi thơm là của hoa. 

Cùng một thê ấy mỏi cá nhân là sự kết hợp của Năm Uẩn. 

Toàn thể tiến trình của những nhóm Danh-Sắc ấy luôn luôn có rồi 
tan biến, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ thông thường 
mà gọi tiến trình ấy là “Ta” ( Attã). Tuy nhiên, đó chỉ là một tiến trình 
luôn luôn biến đổi chớ không phải là một thực thể trường tổn bất biến. 

Phật Giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá tính 

• o r ... • 

theo nghĩa thông thường của nó. Phật Giáo chỉ phủ nhận - trong định 
nghĩa cùng tột ( Paramattha Saccena, Chân Đế) - một chúng sanh bất 
biến, một thực thể vĩnh cửu, chớ không phủ nhận có sự liên tục trong 
tiến trình. 

Danh từ triết học Phật Giáo gọi một cá nhân là Santati, một sự trôi 
chảy, một triều lưu, hay sự liên tục. Dòng triều lưu bất tức hay sự liên tục 
không ngừng ấy của nhóm Danh-Sắc - do Nghiệp Lực tạo điều kiện - đã 
bắt nguồn từ quá khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm, và sẽ còn liên 
tục diễn tiến trong tương lai vô tận, ngoại trừ trường hợp ta áp dụng Bát 
Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo) một cách đầy đủ và đúng mức. 

Chính dòng triều lưu liên tục của nhóm Danh-Sắc ấy là cái mà các 
hệ thống tín ngưỡng khác gọi là cái “Ta” vĩnh cửu hay cái “linh hồn” 
trường tồn. 

Nếu không có linh hồn, coi như một thực thể đơn thuần, không biến đổi, 
thì cái gì Tái Sanh? 

Theo Phật Giáo, sanh là sự xuất hiện của những Uẩn ( khanda ) hay 
nhóm, hợp thể (khandhãnam pãtubhãvo). 

Cũng như sự khởi sanh của một trạng thái vật chất được trợ trạng 

o • • • o • • • • o 

thái trước làm nguyên nhân, những nhóm Danh-Sắc này cũng được trợ 



310 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


bởi lần Tái Sanh trước của nó. Tiến trình hiện tại của Hữu là kết quả của 
Tham do Hữu trong lần sanh trước, và bản năng Tham trong hiện tại sẽ 
trợ cho sự Tái Sanh sắp đến. 

Trong một kiếp sống, quá trình của một vòng đời có thể diễn tiến 
mà không cần có một thực thể trường tồn di chuyển từ Sát-na Tâm 
(chập tư tưởng) này sang Sát-na Tâm (chập tư tưởng) kế, thì một loạt 
kiếp sống cũng có thể xảy ra mà không cần Luân Hồi từ kiếp này sang 
kiếp khác. 

Thuyết Tái Sanh của Phật Giáo không phải thuyết chuyển sinh linh 
hổn, hiểu như có sự di chuyển của một linh hồn từ thần xác này đến cơ 
thể vật chất khác. Trong sách Vua Milinảa Vấn Đạo (Miỉinảa Panhã ) 
và Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), Đại Đức Nãgasena và Đại Đức 
Buddhagosa đã dùng nhiều truyện ngụ ngôn để giúp ta lãnh hội dễ 
dàng định luật Tái Sanh của Phật Giáo. 

o • • 

Cầu chuyện mổi lửa rất là rõ ràng. Đời sống xem như một ngọn lửa, 
và hiện tượng Tái Sanh như sự mồi lửa từ cầy đèn này sang cầy đèn khác. 
Ngọn lửa của đời sống liên tục tiếp diễn, mặc dầu có sự gián đoạn bộc lộ 

o • o • X ' • o ... 

ra bên ngoài mà ta gọi là cái chết. 

Vua Milinda hỏi Đại Đức Nãgasena: 

“Kính bạch Đại Đức, phải chăng có sự Tái Sanh mà không có gì chuyển 
sinh thân này đến xác thân khác? 

- Đúng như vậy, sự Tái Sanh diễn tiến không cần có cái gì chuyển sinh 
thân này đến thể xác khác?" 

- Xin Ngài ban cho một ví dụ. 

- Tâu Đại Vương, ví dụ người nọ dùng lửa của cây đèn này để mồi cây 
đèn kia. Có phải ngọn lửa cây đèn này chuyển sang cây đèn kia không? 

- Kính bạch Ngài, không phải vậy. 

- Đúng thế, tâu Đại Vương, Tái Sanh diễn tiến không cần có sự di chuyển 
của một cái gì từ nơi này đến nơi khác. 

- Kính bạch Đại Đức, xin Ngài ban cho một ví dụ khác. 

- Tầu Đại Vương, Ngài còn nhớ không, thuở nhỏ đi học, ông thầy dạy 
làm thơ đọc cho Ngài nghe vài vần thơ để Ngài đọc theo đến thuộc lòng. 

- Bạch Ngài, có như vậy. 

- Vậy, tâu Đại Vương, có phải lời thơ chuyển từ ông thầy sang trí nhớ của 
Đại Vương không? 

- Bạch Ngài, không. 

- Cùng một thế ấy, tâu Đại Vương, hiện tượng Tái Sanh diễn tiến mà 




CHƯƠNG 29 - CÁI Gì ĐI TÁI SANH ? 311 


không cần có cái gì chuyển từ chỗ này sang qua nơi khác. 

Và Đức Vua Milinda hỏi tiếp: 

- Kính Bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác? 

- Tâu Đại Vương, chính Danh và Sắc, phân Tâm linh và phấn vật chất, 
cũng được sanh ra trong kiếp sống kế. 

- Có phải cũng Tâm và thể xác trước được di chuyển đến và sanh trở lại 
trong kiếp sống sau không? 

- Tâu Đại Vương, không phải chính Tâm và thể xác trong kiếp trước 
được sanh trở lại trong kiếp sống này. Tuy nhiên, Danh và Sãc ở kiếp trước 
đã hành động, gây Nhân, tạo Nghiệp - Thiện hay ác - và tùy thuộc nơi 
Nghiệp ấy, Tâm và thể xác được sanh ra trong kiếp này. 

- Kính bạch Đại Đức, nếu không phải chính Tâm và Thân trước được 
sanh trở lại trong kiếp kế thì ta có thể tránh khỏi Qụả báo của những hành 
động Bất Thiện không? 

- Nếu không có sự Tái Sanh thì ta không còn trả Quả của những hành 
động Bất Thiện, nhưng tâu Đại Vương, ta đã Tái Sanh trong một kiếp sống 
khác thì tức nhiên phải còn chịu hậu Quả của những hành động quá khứ. 

- Kính thỉnh Đại Đức cho một ví dụ. 

- Tâu Đại Vương, củng như người nọ bẻ trái xoài của một người khác, bị 
chủ bắt, nạp cho vua và thưa: “Tâu Đại Vương, người này đã lấy của tôi một 
trái xoài", và người nọ trả lời: ‘'Tâu Đại Vương, tôi không có lấy trái xoài 
của ông ấy. Trái xoài mà tôi bẻ không phải là trái mà ông ấy đã trồng ra cây 
xoài. Như vậy tôi không đáng bị trừng phạt". Vậy, tâu Đại Vương, người lấy 
trái xoài có đáng bị phạt không? 

- Kính bạch Đại Đức, dĩ nhiên người ấy đáng tội. 

- Vì lẽ gì ? 

- Bạch Ngài, dẫu có viện lẽ nào để chạy tội, người ấy củng đáng bị phạt 
vì trái xoài mà người ấy bẻ là do xoài của ông kia trổng ra cây. 

- Cùng một thế ấy, tâu Đại Vương, với Tâm và Thân này ta làm một điều 
gì - Thiện hay ác - và do hành động ấy, một Tâm và Thân khác được sanh 
ra trong kiếp mới. Như vậy, ta không tránh khỏi sự ràng buộc của Nghiệp 
quá khứ." ( 10) 

Đại Đức Buddhaghosa giải thích điểm phức tạp này bằng những ví 
dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và sự phản chiếu của mặt gương. 

Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiến trình tử-sanh ấy bằng một 


10. Xem Warren, Budhism in Translations, trang 234-235. 




312 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


loạt những quả bi da/ 11 ) 

"Ví dụ nhưnếu một quả bi da lăn đến đụng một quả khác đang ở yên 
một chỗ, thì quả lăn tới ngưng lại và quả bị đụng lại lăn. Không phải quả 
banh lăn chuyển sang quả banh bị đụng. Nó vẫn còn nằm lại phía sau, nó 
chết. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng chính sự di chuyển của nó, sức xung 
kích của nó, cái kết quả dĩ nhiên, hay cái Nghiệp Lực của quả banh trước 
phát hiện trong quả banh kế, chớ không phải một chuyển động mới khác 
được tạo ra”. 

Cùng một lối ấy - để dùng những danh từ thông thường - xác thân 
chết, và Nghiệp Lực Tái Sanh trong một cơ thể khác mà không cần có 
cái gì di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp khác. Chúng sanh mới được 
sanh ra, không thể hoàn toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác 
hẳn với chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng nằm trong một luổng 
Nghiệp. Chỉ có sự liên tục của dòng đời, triền miên thay đổi, tiếp diễn 
trong một thể xác mới, bất di bất dịch, chuyển từ thể xác này sang thân 
khác. 




11. Xem sách “Buddha and the Gospel oịBudhism”, trang 106; của tác giả Dr. Ananda 
Coomasvami. 





CHƯƠNG 30 - TRÁCH NHIỆM TINH THẮN 313 


CHƯƠNG 30 

TRÁCH NHIỆM TINH THẨN 

“Chính ta làm cho ta Ồ Nhiễm, 
Chính ta làm cho ta trong sạch”. 

— Kinh Pháp Cú 

Có phải chính người hành động (tạo Nghiệp) gặt Quả trong kiếp 

tương lai?*^ 

Nói một cách tuyệt đối rằng chính người gieo Nhân sẽ gặt Quả là 
một cực đoan, mà nói rằng người gieo Nhân và người gặt Quả là hai 
người hoàn toàn khác biệt là rơi vào một cực đoan khác. Tránh hai cực 
đoan trên, Đức Phật truyền dạy một Giáo Pháp “Trung Đạo" căn cứ trên 
Lý Nhân Quả: 

“Không tuyệt đối là một người, củng không phải là hai người hoàn toàn 
khác hiệt” (Naca so, naca anno ), Đại đức Buddhaghosa viết như vậy 
trong sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga). Sự biến thể của loài tằm 
có thể là một ví dụ. Khởi đầu là một cái trứng. Trứng nở ra tằm. Tằm 
thành nhộng, nhộng thành bướm và bướm đẻ trứng. 

Trong trường hợp này, sự biến thể diễn tiến trong một kiếp sống. Và 
trong một kiếp sống, bướm không tuyệt đối giống tằm, mà cũng không 
hoàn toàn khác. Chỉ có một luổng sống, một diễn tiến của đời sống, hay 
một sự liên tục. 

Để giải thích điểm này, Đại Đức Nãgasena dùng ví dụ ngọn đèn dầu 
thắp trong đêm tối. Ánh sáng của ngọn đèn lúc đẩu không tuyệt đối 
giống hệt ánh sáng của nó lúc về khuya. Tuy nhiên, ánh sáng lúc đầu 
hôm và lúc khuya vẫn tùy thuộc nơi cây đèn. Trường hợp này cũng vậy, 
trong ánh sáng có một sự liên tục. Mỗi giai đoạn trong sự liên tục ấy tùy 
thuộc nơi giai đoạn trước kê đó. 

1. Xem “The Qụestions o/ Miỉinda”, phân 1, trang 111; và Dr Dahike, “Budhism and 
Science”, trang 64. 




314 PHAN II - PHẠT PHAP 

Nếu không có một tính hồn trường cửu, có thể có trách nhiệm tỉnh 
thẩn khôngĩ 121 

Có thể có, bởi vì có sự liên tục, hay nói cách khác, có sự giống nhau 
trong tiến trình biến đổi. 

Một em bé trở nên một người trưởng thành. Người kia không hoàn 
toàn là em bé, bởi vì các tế bào trong thân thể người ấy đã hoàn toàn 
đổi mới, tuy nhiên người kia và em bé cũng không phải tuyệt đối là hai 
người, bởi vì cả hai chỉ là hai giai đoạn khác nhau trong tiến trình của 
một đời sống. Mặc dầu vậy, cá nhân người kia phải chịu trách nhiệm về 
tất cả những hành động của em bé. Dầu tiến trình của đời sống chấm 
dứt ở một nơi và biểu hiện lại ở một nơi khác, hay tiến trình ấy diễn tiếp 
trong một kiếp sống, yếu tố chánh vẫn là sự liên tục. Ví dụ như người 
kia là ông A trong kiếp sống trước và ông B trong kiếp này. Với cái chết 
của nhóm vật chất gọi là ông A, thì Nghiệp Lực biểu hiện bên ngoài đã 
tiêu tan. Với cái sanh của ông B, là một nhóm vật chất mới xuất khởi. 
Hình thể bề ngoài tuy có biến đổi, nhưng luồng tầm trôi chảy liên tục ( citta 
santati), không bị cái chết làm gián đoạn, vẫn tiếp tục diễn tiên, và mang 
theo tất cả cảm giác do Ngũ Quan đã thầu nhận. 

Một cách mặc ước, ta tự hỏi phải chăng ông B bị bắt buộc phải chịu 
trách nhiệm về hành vi của ông A ở kiếp trước ? 

Vài người cũng có thể phản đối, cho rằng ông B không nhớ gì về 
hành động của ông A hết, sao lại phải chịu trách nhiệm vể hành vi của 
ông A? 

Tuy nhiên, trạng thái giống hệt nhau cũng như trí nhớ có phải là 
yếu tố chánh yếu trong vấn đề trách nhiệm tinh thần không? Ví dụ như 
người kia cố ý giết chết một người và sau đó mất trí, không còn nhớ gì 
đến chuyện ấy hết. Người ấy có chịu trách nhiệm về hành động sát nhân 
hay không? Sự mất trí nhớ không giúp cho người kia tránh khỏi trách 
nhiệm của hành động cố ý sát nhân. Ta lại hỏi: “Hình phạt một người đã 
mất trí nhớ thì có ích gì? Người ấy không còn nhớ rằng mình chịu hình phạt 
này vì đã phạm tội kia. Vậy đâu là công lý?” 

Lẽ dĩ nhiên, nếu tin rằng đó là sự ban thưởng hay sự trừng phạt độc 
đoán của một đấng Thần Linh Tạo Hóa thì không công bình. 

Người Phật Tử tin tưởng nơi Lý Nhân Quả, công bình và hợp lý, Báo 


2. Xem “Ảnatía and Moraỉ Responsibiỉity”, tác giả Mr A.D. Jayasundara, Mahãbodhi Ịournal, tập 41, 
trang 93. 





CHƯƠNG 30 - TRÁCH NHIỆM TINH THẮN 315 


ứng một cách tự nhiên, khách quan, tự động. Lý Nhân Quả căn cứ trên 
Nhân và Quả. Ta không thể coi đó là một hình thức thưởng hay phạt. 

Theo lời của Bhikkhu Sĩlacãra: “Nếu người kia làm một chuyện gì 
trong lúc ngủ, chẳng hạn như trong lúc đang ngủ mà đứng dậy đi ra ngoài 
hành lang, rồi đi trên lan can. Tức nhiên là ông ta sẽ té xuống đường và 
trong những trường hợp tương tợ, có thể gãy tay hay gãy chân. Khi nằm trên 
giường bệnh, ông không còn nhớ gì đến sự đi trên lan can, vừa đi vừa ngủ, 
nhưng dĩ nhiên, ông phải biết hậu Quả của việc làm ấy. 

Sự kiện ông không còn nhớ gì đến hành động trước không thay đổi một 
tí nào hậu Quả của hành động ấy. Cánh tay gãy, hay một cái chân què, làm 
cho ông đau đớn vồ cùng. Vì lẽ ấy người Phật Tử cố gắng không đi trên lan 
can hay một nơi nguy hiểm nào khác, trong lúc ngủ hay lúc thức, để tránh 
việc làm tổn thương cho chính mình hay gây thương tích cho người khác ở 
dưới đất nếu ta té vào người. ” 

Sự quên mất dĩ vãng của mình không gầy trở ngại nào cho sự nhận 
định khôn ngoan về lối Báo ứng của định luật Nghiệp Báo. Chính nhờ 
sự hiểu biết Lý Nhân Quả, đã gieo Nhân thì phải gặt Quả, lúc nào cũng 
trong vòng Luân Hổi, mà người Phật Tử cố gắng tu dưỡng tâm tánh 
mình. 





316 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 31 

NGHIỆP CHUYỂN LÊN 
VÀ NGHIẸP CHUYỂN XUỐNG 

“Chúng sanh lèn cao hay xuống thấp là do nơi Nghiệp”. 

— Trung B ộ Kinh 

Nghiệp Lực có thể đưa xuống được không? Nói cách khác, người ta 
có thể Tái Sanh vào cảnh thú không? 

Cầu trả lời của người Phật Tử có thể không được tất cả mọi người 
chấp nhận, vì Phật Giáo xác nhận rằng sự kiện ấy có thể xảy ra. 

Sắc Pháp (hình thể vật chất) mà xuyên qua đó sự liên tục của đời 
sống được cụ thể hóa chỉ là những biểu hiện hữu hình và nhất thời của 
Nghiệp Lực. Thân hiện tại không phải là cái biến thể của xác quá khứ 
mà là kê Nghiệp, là cái hình thể khác biệt, tiếp nối hình thể quá khứ. Cả 
hai nối liền nhau trong một dòng Nghiệp Lực. 

Một luổng điện có thể biểu hiện kê tiếp dưới hình thức ánh sáng, 
rồi hơi nóng, hay sự di động. Không phải ánh sáng trở thành hơi nóng, 
hay hơi nóng trở thành sự di động. Cùng một lối ấy, Nghiệp Lực có thể 
biểu hiện dưới hình thức một vị Thiên, một người, một con thú, hay 
một hạng chúng sanh khác. Các hình thể vật chất ấy không liên hệ với 
nhau. Chính cái Nghiệp tạo nên đặc điểm Sắc Pháp ấy, là thứ biến đổi 
tùy theo sự khéo léo hay không khéo léo của Nghiệp trong quá khứ của 
người đó và điều này một lần nữa hoàn toàn tùy thuộc vào sự tiến triển 
của sự hiểu biết thực tế của người đó. 

Thay vì nói rằng người trở thành thú hay thú thành người, đúng hơn 
ta phải nói rằng cái Nghiệp Lực đã biểu hiện trong hình thể người cũng 
có thể biểu hiện trong hình thể thú. 

Trên bước phiêu lưu trong vòng Luân Hồi ( samsara ) - để dùng 
những ngôn từ quy ước - chúng ta thầu thập nhiều kinh nghiệm, đã thọ 




CHƯƠNG 31 - NGHIỆP CHUYỂN LÊN VÀ NGHIỆP CHUYỂN XUỐNG 317 


nhiều cảm giác và thu hoạch một số đặc tính, tư tưởng, lời nói, việc làm 
của chúng ta chắc chắn đã được ghi nhận trong Tâm, như mực đen đã 
ghi trên giấy trắng, không gì làm phai lợt. Bẩm tánh riêng mà chúng ta 
đã cấu tạo trong những kiếp sống liên tục - dầu trong cảnh người, Thiên, 
thú hay ngạ quỷ - vẫn luôn luôn ngủ ngầm bên trong ta, và ngày nào mà 
chúng ta chưa thành tựu Thánh Đạo và Thánh Quả, ngày nào mà chúng 
ta còn là phàm nhân, thì những bẩm tánh ấy, trong một lúc bất ngờ, có 
thể phát lộ với một sức mạnh phi thường và tiết lộ cho ta biết khuynh 
hướng của dòng Nghiệp còn tiềm tàng bên trong ta. 

Một người hiền lương học rộng, tánh tình cao thượng, mực thước, 
bỗng nhiên chìm đắm say mê trong vòng trụy lạc. Tai sao người như thê 
lại có thể làm chuyện tồi tệ như vậy? Ai có thể ngờ người cao thượng 
như thế mà hành động xấu xa hèn hạ như vậy! 

Trong sự đổi tánh bất ngờ, hành động lỗi lầm của người kia không 
có chi là lạ. Đó chính là sự nổi lên trên bề mặt cái bẩm tánh thầm kín 
phức tạp ngủ ngầm. Vì lẽ ấy, những người rất cao thượng lắm khi cũng 
bị quyến rũ làm những chuyện mà không ai có thể ngờ. 

Ví dụ như trường hợp của Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). Sanh ra là một 
hoàng tử cao quý, trưởng thành trong Giới Luật của hàng Xuất Gia cao 
thượng, đã đạt được phép thần thông, mà còn bị lòng ganh tỵ chi phối. 
Vì ganh tỵ là bẩm tánh tiềm tàng trong dòng Nghiệp của ông, nhiều lần 
mưu toan ám hại vị Tôn Sư của mình là Đức Phật. 

Đó là bản chất phức tạp của con người. Cái quá khứ vừa qua chưa 
hẳn là đủ để cho ta biết hoàn cảnh vị lai sắp đến. Chúng ta tạo Nghiệp 
mới trong từng khoảnh khắc, từng Sát-na Tầm (chập tư tưởng). Theo 
một lối hiểu, cái Ta trong hiện tại quả thật là kết Quả của cái Ta trong 
quá khứ; và cái Ta trong tương lai sẽ là kết Quả của cái Ta trong hiện tại. 
Nhưng hiểu một lối khác, chúng ta không hoàn toàn là kết Qụả của cái 
ta trong quá khứ và trong tương lai cũng sẽ không tuyệt đối là hậu Qụả 
của cái Ta trong hiện tại. Người kia hôm qua là kẻ sát nhân, hôm nay có 
thể có một đời sống thanh cao trong sạch, ngày mai có thể phạm những 
tội lỗi tày trời. 

Ta có thể tự xét đoán ta một cách chắc chắn và không sợ lầm lạc 

• . o 

trong cái hiện tại vĩnh cửu này. Hiện giờ ta đang gieo giống cho tương 
lai. Trong giờ phút hiện tại này ta có thể đóng vai trò của người thô lỗ, 
tàn bạo và tạo địa ngục cho chính ta, hay trái lại vai trò của một đấng 
siêu nhân và tạo thiên đàng cho ta. Mỗi Sát-na Tâm (chập tư tưởng) 



318 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


trong hiện tại tạo điều kiện cho Sát-na Tâm (chập tư tưởng) kế đó phát 
sanh. Theo triết học Phật Giáo, hiện tượng Tái Sanh sắp đến do Lộ 
Cận Tử (tiến trình tư tưởng cuối cùng) của kiếp sống vừa qua tạo nên. 
Trong một kiếp, mỗi Sát-na Tâm (chập tư tưởng) vừa qua để lại tất cả 
tiềm năng cho Sát-na Tâm (chập tư tưởng) sắp đến thì trong hiện tượng 
sanh tử, chết và Tái Sanh, cũng vậy. Sát-na Tâm (chập tư tưởng) cuối 
cùng của kiếp sống vừa qua, khi chấm dứt, chuyển lại tất cả bản chất và đặc 
tính đã thâu thập cho Sát-na Tâm (chập tư tưởng) nối tiếp, tức Sát-na 
Tâm (chập tư tưởng) đầu tiên của kiếp Tái Sanh kế đó gọi là “patisandhi 
vinnãna”, Thức Tái Sanh. 

Bây giờ, nếu lúc lâm chung người kia đang ôm ấp một ước vọng thấp 
hèn hay có một tư tưởng hoặc một hành động tương xứng với loài thú, 
thì Nghiệp xấu sẽ tạo điều kiện đưa người ấy Tái Sanh vào cõi thú. Cái 
Nghiệp Lực đã biểu hiện dưới hình thức người sẽ biểu hiện dưới hình 
thức một con thú. Như vậy không có nghĩa là tất cả những Nghiệp tốt 
đã tạo trong quá khứ đều mất. Nghiệp tốt ấy vẫn còn tiềm tàng và chờ 
cơ hội thuận tiện để lộ xuất. Trong trường hợp kể trên, sau khi chết, thú 
có thể nhờ Nghiệp tốt quá khứ, Tái Sanh trở lại cảnh người. 

Lộ Cận Tử (tiến trình tư tưởng cuối cùng) không hẳn phải tùy 
thuộc nơi hợp thành lực của các hành động trong đời sống. Theo thông 
thường, một người tốt thì Tái Sanh trong cảnh tốt, người xấu trong cảnh 
xấu. Tuy nhiên, trong vài trường hợp đặc biệt, chuyện bất ngờ có thể 
xảy ra. 

Ví dụ như Hoàng hậu Mallikã*^, đã sống đời hiền lương đạo đức, 
nhưng vì lúc lâm chung đã nảy ra một tư tưởng không lành nên phải Tái 
Sanh vào cảnh khổ. Tuy nhiên, nhờ Nghiệp tốt mạnh, bà chỉ sống trong 
cảnh khổ vài ngày thôi. 

rp J _, 1 2 ! / jjí 1 • A _ • 2 • 4; A' _ \ _ 1 1 _ A _ •\)) 

la tự hỏi: Có thê biện giải điẽu này không? 

Nếu vì một sự khiêu khích nào, chàng kia vốn hiền lương đạo đức 
lại lỡ tay giết người, tức nhiên chàng ấy phải mang tội sát nhân. Những 
hành động tốt của người ấy trong quá khứ chắc chắn sẽ trổ sanh Quả 
lành, nhưng Nghiệp ác gây ra không vì đó mà mất hậu Quả. Nếu năng 
lực của Nghiệp Thiện mạnh hơn năng lực của Nghiệp Bất Thiện, thì 
Quả ác bị Quả lành lấn át không phát hiện được đầy đủ. Dù sao đương 
sự cũng phải gặt hái phần Quả Bất Thiện, do Nghiệp Lực hướng chuyển 


1. Chánh Hâu của Vua Kosala vào thời Đức Phât. 




CHƯƠNG 31 - NGHIỆP CHUYỂN LÊN VÀ NGHIỆP CHUYỂN XUỐNG 319 


đến cảnh giới của các nhóm người ác, một nơi không thích hợp với bấm 
tánh hiền lành sẵn có của đương sự. Ta có thể tưởng tượng một hành 
động vô luân làm mất giá trị người cao quý đến mức nào! 

Ngày kia có hai vị Tu Sĩ khổ hạnh tên Punna và Seniya, một người tu 
ép xác, sống như loài bò và một người sống như loài chó, đến viếng Đức 
Phật và hỏi Ngài về tương lai của mình. 

Đức Phật trả lời: 

“Thế gian này có người cố gắng ép xác, sống hoàn toàn và thường xuyên 
như chó, luyện tập thói quen, tâm địa và cử chỉ như chó. Người sống thường 
xuyên với thói quen, tâm địa và cử chỉ hoàn toàn như chó, sau khi chết sẽ 
Tái Sanh giữa loài chó. Nếu người tin tưởng rằng: “Do lối sống khắc khổ và 
cao quý này, ta sẽ trở nên một vị Thiên hay một hạng Thần Linh khác", thì 
chắc chắn đó là một lẩm lạc. Đối với người lầm lạc như thế, Như Lai tuyên 
bố rằng trong tương lai, họ sẽ gặt hái một trong hai trạng thái, cõi khổ hoặc 
cõi thú. Như vậy nếu không Tái Sanh vào khổ cảnh, người tu khổ hạnh sống 
hoàn toàn như chó sẽ Tái Sanh làm bạn với chó"S 2 ì 

Cùng thê ấy Đức Phật tuyên bố rằng người tu khổ hạnh, ép xác sống 
hoàn toàn và thường xuyên như loài bò, sau khi chết, sẽ Tái Sanh giữa 
đám bò. 

Vậy, trong sự tiến hóa của chúng sanh có thể có Nghiệp đưa xuống. 
Ngược lại, cũng có Nghiệp chuyển lên. 

Ví dụ như lúc chết, một con thú có thể nảy ra một bản năng lành. 
Bản năng lành này có thể đưa đến sự Tái Sanh vào cảnh người để thọ 
hưởng Quả lành. Chập tư tưởng cuối cùng của con thú không phải hoàn 
toàn tùy thuộc nơi một động tác bởi vì theo thường, Tâm của loài thú 
rất chậm chạp và thú khó có thể hành Thiện. Chập tư tưởng cuối cùng 
của thú tùy thuộc một vài hành động lành trong quá khứ xa xôi của 
vòng Luân Hồi vô tận. Vậy, trong giây phút sắp chết, thú có thể hổi nhớ 
lại những cảm xúc hay hình ảnh khả dĩ đưa đến sự Tái Sanh trong cảnh 

người. 

Một văn hào Pháp, Poussin, hình dung sự kiện này xuyên qua định 
luật truyền thống: 

“Một người có thể giống ông nội mà không giống cha. Căn nguyên của 
một chứng bệnh đã thâu thập vào cơ thể của tổ tiên và, qua mấy thế hệ, vãn 
tiêm tàng không xuất hiện. Nhưng có thể bỗng nhiên biểu hiện thật sự". 


2. Maịịhima Nikaỵa, Trung Bộ Kinh, bài kinh số 57. 




320 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Giáo Lý Nghiệp Báo và Tái Sanh thật là phức tạp. 

Từ đâu chúng ta đến? Ta sẽ đi đâu? Và chừng nào đi? Nào ai biết! 
Nhưng chúng ta phải ra đi, đó là điều chắc chắn. 

Tài sản, sự nghiệp mà ta trìu mến bao nhiêu, thân bằng quyến thuộc 
mà ta yêu quý bao nhiêu, sẽ không đi theo ta. Chắc chắn như vậy. Cho 
đến cái thân này mà ta gọi là "Của Ta", cũng vậy. Từ cát bụi nó đến, nó 
sẽ trở về với cát bụi. Danh vọng hão huyền, vinh quang trống rỗng, tất 
cả đều tiêu tan theo mây gió. 

Vẫn một thân một mình, chúng ta phiêu bạt trong cơn bão bùng, 
giữa đại dương của vòng Luân Hổi, trôi dạt đó đây theo cái Nghiệp, xuất 
hiện ở đây dưới hình thú hay người, ở kia như chư Thiên hay chư Phạm 
Thiên. 

Chúng ta gặp nhau, rồi ra đi. Có thể sẽ còn gặp nhau trở lại, nhưng 
sẽ không nhận ra nhau. Khó tìm ra một chúng sanh mà trong vòng Luân 
Hồi vô tận chưa là cha, là mẹ, là anh, là chị, là con, là em, của chúng ta. 

Đức Phật dạy rằng nếu có người chặt hết cầy cỏ của xứ Ấn Độ, gom 
lại thành đống, rồi nhặt lên từng món mà nói, đây là mẹ tôi, đầy là mẹ 
của mẹ tôi, thì có thể nhặt hết đống kia mà chưa kể hết tất cả các bà mẹ 
của mẹ mình. 

Trên bước viễn du trong vòng Luân Hổi, mối liên hệ giữa chúng 
sanh thật là mật thiết. 

Những kiếp sống vô số kể, những đau khổ vô cùng tận mà chúng ta 
phải trải qua trong quá khứ được Đức Phật nhắc lại như sau: 

"Nếu có thể gom lại xương của một người trong vòng Luân Hồi, và nếu 
xương ấy còn nguyên vẹn, thì nó sẽ như một thạch trụ, một chồng, một đống, 
khổng lồ hằng quả núi Vepulla. 

Đã lâu rồi, con đau khổ vê cái chết của một người cha, người mẹ, người 
anh, người chị, và trên con đường dài, mỗi khi đau khổ là con khóc, khóc 
mãi như vậy trong cuộc hành trình xa xôi thăm thẳm. Nước mắt đã rơi còn 
nhiều hơn nước trong bốn biển. 

Đã lâu rồi, máu của con đã đổ vọt khi bị chặt đẩu, trong những kiếp sống 
dưới hình thức bò, trâu, cừu, dê, v.v... Đã lâu rồi, con đã bị cầm tù vì tội trộm 
cắp, cướp giật, hay dâm loàn, và đã bị hành quyết. Trong cuộc hành trình xa 
xôi, máu con đã đổ ra còn nhiều hơn nước trong bốn biển. 

Và như vậy, đã lâu rồi con phải chịu biết bao đau khổ, biết bao bứt rứt 
dày vò, biết bao là vận xấu và choáng đầy biết bao nhiêu nghĩa địa. Đã lâu 



CHƯƠNG 31 - NGHIỆP CHUYỂN LÊN VÀ NGHIỆP CHUYỂN XUỐNG 321 


lắm rồi, con bất mãn với bao nhiêu hình thức sinh tồn. Đã lảu lắm rồi, đã 
quá lâu, quá đủ để bấy giờ con ngoảnh mặt quay lưng, tìm một con đường 
khác để lánh xa tất cả 131 




3. Xem “The Book ofthe Graduaỉ Sayings”, phần l, trang 31-34. 




322 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 32 

NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH 
VỚI NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 


Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh là căn bản của nền triết học Plato. 
Con người trải qua một “chu kỳ của sự cần thiết”. Tội lỗi mà con người 
gây ra ở phần phân nửa đầu tiên của cuộc hành trình, con người phải 
trả trong phần phân nửa sau. Trong quyển “Republic”, Nghiệp Báo được 
biểu hiện trong nhân vật Lachesis, con gái của “sự cần thiết”, mà chúng 
sanh ở cảnh vô hình đã chọn để đầu thai vào. Orpheus chọn hình thể 
một con thiên nga. Thersites chọn hình con dã nhân. Agamemmon 
chọn hình con ó. Cùng một lối ấy, vài con thú trở thành người rồi lại 
thành một người khác nữa. Người bất công trở thành man rợ, người 
công minh chánh trực trở nên văn minh lịch sự. 

Trong thời kỳ tiền chiến của dần tộc Ba Tư (Persia), sự gặp gỡ Đông 
và Tầy tạo nên cuộc cách mạng chống đối “thế mạt luận” (eschatologỵ - 
luận về cứu cánh tối hậu của loài người sau khi chết và sau khi tận thế) 
giản dị của Homer, và con người bắt đầu tìm một giải thích sầu hơn 
về đời sống. Cũng nên ghi nhận rằng cuộc tìm kiếm ấy khởi đầu do 
những người Hy Lạp vùng Tiểu-Á-Tế-Á ( Ionian Greek ofAsia Minor ), 
mà những người này lại chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. 

Theo lời người ghi chép lại tiểu sử của Pythagoras 1 * 111 , ông sanh vào 
lối 588 trước D.L. tại đảo Samos. Ông du lịch rất nhiều và đã nghiên 
cứu Giáo Huấn của người Ân. Chính Pythagoras đã truyền dạy thuyết 
Nghiệp Báo và Tái Sanh cho người phương Tây. 


1. Pythagoras nhớ lại đã tham dự trận chiến Trojan dưới tên Euphorbus. 

Empedocles đã có những kiếp sống làm một thanh niên, một thiếu nữ, một con 

chim và một con cá trong lòng biển cả (Frag. 117, Diels). 





CHƯƠNG 32-NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH VỚI NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 323 


Trong quyển “Greek Thinkers”, sử gia Garbe viết rằng: "Thật không 
phải quá đáng khi quả quyết rằng nhờ sự trung gian của người Ba Tư 
(Persia) mà những người Hy Lạp hiếu kỳ trong thời Đức Phật đã thâu thập 
những kiến thức ít nhiêu chính xác vê thời kỳ văn hóa cực thịnh của phương 
Đông”. 

Thuyết Tái Sanh Dưới Mắt Những Người Khác 

Bhavagad Gita: 

‘'Cũng như người kia vứt bỏ bộ quẩn áo cũ để mặc y phục mới vào, người 
nọ vứt bỏ thể xác quá cũ để nhập vào một thân hình mới”. 

“Con người sanh ra chắc chắn phải chết, và chết rồi chắc chắn sẽ Tái 
Sanh trở lại”. 

Herodotus: 

“Người Ai Cập truyền bá lý thuyết chủ trương rằng linh hồn con người 
trường tồn bất diệt. Khi thân xác hư hoại, linh hồn sẽ nhập vào một xác 
thân khác sẵn sàng đón nhận”. 

Py thagoras: 

“Tất cả đều có linh hồn, tất cả là linh hổn lang thang, quanh quẩn trong 
thế gian hữu cơ và diễn tiến theo ý nguyện hay định luật trường cửu”. 

Plato: 

“Linh hồn thọ hơn thể xác. Linh hồn hên tục sanh rồi Tái Sanh, Tái 

• • / 

Sanh trở lại trên thế gian”. 

Ovid viết về Pythagoras, Dryden phiên dịch: 

“Cái được gọi là chết chỉ là vật chất cũ rích nằm trong hình thức mới. 

Cũng như người ta thay một bộ y phục, và trong những bộ quẩn áo khác 
nhau, bị đẩy đưa từ nơi này đến nơi khác, linh hồn vãn là một, chỉ có hình 
thể đổi mới. 

Và củng như loại sáp mềm dẻo mà người ta đổ vào khuôn, mặt sáp sẽ ghi 
nhận hình ảnh của cái khuôn, cùng một lúc hình ảnh cũ bị xóa bỏ. chỉ có 
hình thức biến đổi, sáp vãn là sáp. 

Như vậy, được sanh ra là bắt đầu trở thành một cái gì mới, khác hơn cái 
trước. 

Và những hình thức mới ấy cũng biến đổi nữa. Không có cái gì giữ nguyên 
vẹn hình thể mà không liên tục thay hình dổi dạng”. 

Schopenhauer: 

“Ta thấy rằng thuyết Luân Hồi khởi xuất từ thuở sơ khai, trong thời kỳ 
vàng son của nhân loại, luôn luôn lan rộng trong dần gian, được coi là tín 



324 phấn II - PHẬT PHÁP 


ngưỡng của phần lớn và cũng là Giáo Lý của tất cả tôn giáo, ngoại trừ tín 
ngưỡng của người Do Thái và hai tôn giáo xuất xứ từ hình thức rất tế nhị 
của tín ngưỡng ấy. Các thuyết Luân Hồi đã biến chuyển đến rất gần chân 
Lý mà Phật Giáo đề cập. Như vậy, trong lúc Cơ Đốc Giáo tự an ủi với những 
ý tưởng sẽ tự gặp mình trở lại trong một thế gian khác, và cũng sẽ tự nhận ra 
tức khắc, thì theo các tôn giáo khác, sự gặp gỡ trở lại đã diễn tiến nhiều lẩn, 
nhưng ta không thể nhận ra. Trong những kiếp Tái Sanh liên tục tái diễn, 
những người đã có liên quan mật thiết hoặc có tiếp xúc ngay với nhau sẽ gặp 
lại nhau trong một kiếp sống vị lai, củng lại có sự liên hệ với nhau hoặcy hệt, 
hoặc tương tợ, và những tình cảm, thiện hay ác, đối với nhau như trong kiếp 
sống này. 

Cũng như đã được ghi chú trong kinh Phệ Đà (Veda) và tất cả các kinh 
sách khác ở Ấn Độ, thuyết Luân Hồi được xem là nên tảng của Bà La Môn 
Giáo và Phật Giáo, cho đến nay, phần lớn các dần tộc Á Đông không phải 
Hổi Giáo, hơn phân nửa nhân loại, vẫn tin tưởng chắc chắn thuyết Luân 
Hồi và đời sống thực tẽ hằng ngày vãn chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết ấy. 

Đó củng là tín ngưỡng của người Ai Cập, và từ Ai Cập, Orpheus, 
Pythagoras và Plato đã nhiệt thành nhận lãnh, và đặc biệt giữ lại. Giáo Lý 
này củng được dạy trong những bí ấn của người Hy Lạp, chắc chắn không 
thể chối cãi là theo quyển thứ chín trong Định Luật của Plato”. 

Sách Edda, đặc biệt là trong tập “Volusna", củng dạy thuyết Luân Hồi) 
không ít hơn nền tảng của những người theo tín ngưỡngDruid (một hệ thống 
tín ngưỡng trước thời Cơ Đốc Giáo). 

Theo như tất cả những gì được trình bày, sự tin tưởng nơi thuyết Luân 
Hổi tự nó là niềm tin quả quyết tự nhiên của con người mỗi khi nghĩ đến vấn 
đề này mà không bị ám ảnh trước..." (The WorldAs WillAnd Idea) 

Hume: 

“Thuyết Luân Hồi là hệ thống duy nhất để cập đến trạng thái vĩnh cửu 
trường tổn mà triết học có thể quan tâm đến". 

Disraeli: 

“Không có hệ thống nào vừa giản dị, vừa ít va chạm sự hiểu biết của 
chúng ta bằng thuyết Luân Hồi. Thuyết ấy xem những đau khổ và lạc thú 
trong kiếp sống này như sự thưởng hay phạt các hành động của ta trong một 
trạng thái khác". 

Dante: 

“Và đây hỡi con, do nơi trọng lượng lúc chết, con sẽ trở lại xuống đây". 



CHƯƠNG 32-NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH VỚI NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 325 


Emerson: 

“Cái định mệnh mà chúng ta phải lãnh là do chính ta đã chuẩn bị một 
cách hồn nhiên, vô ý thức, trong rất nhiêu kinh nghiệm mà ta không thấy nổi 
giá trị. Có lẽ chúng ta còn tiếp tục nhận lãnh định mệnh ấy trong nhiêu kiếp 
nữa, trước khi hoàn tất công việc trả quả”. 

Lesling: 

"Tại sao tôi không thường trở lại đây để lãnh hội những hiểu biết mới, 
những kinh nghiệm mới ? Trong mỗi chuyến đi, tôi có đem theo đẩy đủ kinh 
nghiệm và hiểu biết để khỏi phải phiên phức trở lại không?” 

Huxley: 

‘'Cũng như chủ thuyết tiến hóa luận, thuyết chuyển sinh linh hổn bắt 
nguồn từ thực tế. 

Kinh nghiệm sống hằng ngày làm chúng ta quen dần với những sự kiện 
được gom lại dưới danh từ truyền thống. Mỗi người chúng ta đêu mang theo 
với mình những đặc điểm của cha mẹ, đôi khi của thân quyến xa xôi. Riêng 
về những thói quen, những khuynh hướng hành động mà ta gọi là “tâm 
tánh”, thường được chuyển đi rất xa theo chiều dọc, từ ông bà xuống con 
cháu, và theo chiêu ngang, trong quyến thuộc. Như vậy, ta có thể nói rằng 
tánh tình, tinh thẫn và tinh hoa trí thức của con người, chắc chắn có thuyên 
chuyển từ người này sang người khác và từ thế hệ trước đến thế hệ sau. Bên 
trong đứa trẻ sơ sinh đã có ngủ ngầm những đặc điểm truyền thống, và cái 
“ta" chỉ là một khối năng lực tiêm tàng, thêm vào chút gì khác. Nhưng tiêm 
năng ấy rất sớm nổi lên mặt và trở thành sức mạnh thật sự, một thực lực, từ 
tuổi trẻ trở lên, biểu hiện lúc lu mờ khi sáng tỏ, lúc yếu, lúc mạnh, lúc đúng, 
lúc sai lầm, và mỗi lần đổi sang từ thể xác này đến một xác thân khác thì 
tâm tánh riêng biệt ấy lại bị một tâm tánh khác biến đổi. 

Những triết gia Ấn Độ gọi cái “Tánh” đồng nghĩa với Karma (Nghiệp). 
Chính cái Nghiệp chuyển từ đời này đến đời khác và nối liên các kiếp sống 
trong một chuỗi dài những kiếp chuyển sinh, và các triết học gia ấy chủ trương 
rằng trong mỗi kiếp sống, cái Nghiệp biến đổi, không những do truyền thống 
mà còn do chính hành động của mình”. 

Tennyson: 

“Hoặc nếu tôi đến đây xuyên qua những kiếp sống thấp kém, mặc dẫu 
cả mọi kinh nghiệm trong quá khứ đã vững chắc đóng khuôn trong tâm, có 
thể tôi quên đi số phẩn yếu kém của tôi. Bởi vì năm đẩu tiên của chúng ta đã 
bị lãng quên, những vang âm trí nhớ, vốn tới lui thường xuyên, không còn 
lai vãng”. 



326 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Wordsworth: 

“Cái sanh của chúng ta chỉ là một giấc điệp và một sự lãng quên. Linh 
hồn vì tinh tú của đời sống , xuất hiện với ta hôm nay, đã có cơ sở ở một nơi 
và sau đó, đến đây từ phương xa: không trọn vẹn trong sự lãng quên, cũng 
không trơ trọi”. 

Shelley: 

“Nếu không có lý do nào để giả định rằng ta đã có sống trước thời kỳ hiện 
tại bắt đầu biểu hiện, thì củng không căn cứ vào đâu để giả định rằng chúng 
ta sẽ còn tiếp tục sống nữa sau khi kiếp sống hiện tại chấm dứt”. 

Giáo sư Francis Bowen của Đại học Harvard viết như sau để kêu gọi 
tín đồ Cơ Đốc Giáo nên chấp nhận thuyết Tái Sanh: 

"Đời sống của chúng ta trên một quả cầu là một qui phạm và một sự 
chuẩn bị tiến đến đời sống sau này, cao thượng và vĩnh viễn hơn. Nhưng nếu 
phải bị giới hạn trong thời gian của một kiếp sống thì thật là ngắn ngủi, và 
hình như khó đầy đủ mục tiêu quan trọng như thế. Bảy mươi năm chắc chắn 
không đủ để chuẩn bị cho thời gian vĩnh cửu vô cùng tận. Nhưng có gì bảo 
đảm cho ta rằng giai đoạn tập sự cho linh hỗn phải bị gò bó trong thời hạn 
hẹp hòi như vậy? Tại sao giai đoạn ấy không thể tiếp tục kéo dài thêm hay 
lặp lại trong một chuỗi dài những thế hệ kế tiếp, một cái tính tạo sinh khí 
cho một số thể xác vô định? Từ thân này đến thân khác, và mang đến cho 
mỗi thể xác những kiến thức đã thâu lượm, tánh tình đã tạo nên, khí chất và 
tâm tánh sẵn có trong những giai đoạn kế tiếp liên đó. Nó không cần biết đến 
quá khứ của nó, mặc dầu đang mang quả và chịu sâu rộng của quá khứ ấy 
trong thể chất hiện tại. Bao nhiêu đoạn dài của kiếp sống quá khứ đã bị lãng 
quèn hoàn toàn, mặc dầu đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tâm 
và trí. Do đó có sự khác biệt giữa người này và người kia. Trách nhiệm của 
chúng ta không vì sự quên lãng ấy mà giảm kém đi. Hình như ta vãn chịu 
ảnh hưởng của sự lạm dụng thì giờ, mặc dầu đã quên hẳn ta đã phung phí 
như thế nào, và ở đâu. chính đến nay, chúng ta vẫn còn đang lập lại những 
quả đắng, do nơi sức khỏe yếu kém, và tham vọng hư hèn của những hành động 
dễ duôi vô ý thức và tội lỗi đã bị lãng quên, bị lãng quên vì chúng quá nhiêu. 

Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mỗi đời sống phải được 
tạo ra hoàn toàn, thì một cách hợp lý, ta có thể hỏi tại sao các linh hồn có thể 
khác biệt nhau như thế từ lúc đầu ? Nếu thuyết di thể cũng nằm trong chương 
trình của một chánh quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian thì tất cả những 
khó khăn trên đều tự nhiên tan biến cùng một lúc. Đứng về một phương 
diện, mọi mười đều được sanh vào trạnợ thái mà chính mình tạo tro nợ lịch 

• ' • o • • o • o • 




CHƯƠNG 3 2 - NGHIỆP BÁO VÀ TÁI SANH VỚI NGƯỜI PHƯƠNG TÂY 327 


trình quá khứ của mình. Lý thuyết chủ trương rằng mình phải chịu hậu quả 
của những tội lỗi mà tổ tiên gây nên là một bài học khó. Nhưng không ai 
có thể phản đối vê cái thân phận mà chính mình đã thừa hưởng của chính 
mình, của chính Tự Ngã của mình trong một trạng thái ở kiếp sống quá khứ. 
Cái mà ta gọi là chết chỉ là biến trạng đưa đến một đời sống khác trên quả 
địa cầu và nếu đời sống ấy không được cao quí tốt đẹp hơn kiếp sống cũ vừa 
chấm dứt thì chính là tại ta”. 

rrĩ* X' T7- • A' 

Tien Kiẽp 

"Tôi trải mình nằm dài trển bãi biển 
Và thả hồn thơ mộng một không gian bé nhỏ. 

Tôi nghe những lượn sóng to tan vỡ và gầm thét. 

Mặt trời ở ngay trước mặt tôi. 

Những ngón tay đen trên bàn tay dã dượi của tôi 
Lười biếng nô đùa với cát xám, 

Những lượn sóng vập vồ trườn lên bãi. 

Những lượn sóng rút vê biển cả, vang động và vui vẻ. 

Những hạt cát vừa trong, vừa mịn, 

Ấm áp nằm trên tay tôi, 

Củng như những người bé nhỏ mà tôi thấy 
Ngồi đó đây trên bãi biển. 

Những hạt cát nhỏ, rực rỡ và mịn màng, 

Lọt xuyên qua kẽ tay tôi; 

Mặt trời rọi xuống trên tất cả... 

Và tôi đã bắt đẩu mơ tưởng: 

Tất cả những cái ấy trước kia là thế nào ? 

Bao nhiêu năm đã trôi qua, xa xôi trong dĩ vãng 
Tôi đã nằm trên bãi biển nào mà nay đã lãng quên, 

Củng như tôi đã nằm đây hôm nay. 

Những lượn thủy triều đã vươn lên. 

Và chiếu sáng bãi cát cũng như hôm nay. 

Và trong lòng bàn tay thuộc vê thời thượng cổ của tôi 
Những hạt cát vãn ăm áp và mịn màng. 



328 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Tôi đã quên hẳn từ đâu tôi đến đây, 
hay quê nhà của tôi là thế nào. 

Hay lúc ấy tôi gọi cái hiển gấm thét vang động này. 
Bằng những danh từ quái lạ và man rợ nào. 

Chỉ biết rằng lúc ấy mặt trời đã rọi sáng xuống 

cũng như rọi sáng hôm nay, 

và những hạt cát mịn màng 

nằm trên ngón tay dài thượt và đen xám của tôi.” ® 




2. Frances Corníord, “An Anthologỵ of Mo dem Verse”, do A. Methuen, London, 
Methuen and Co., chọn và trích đăng trong “The Buddhỉst Annual ofCeylon”, 1927. 




CHƯƠNG 33 - NÍP BÀN (NIẾT BÀN) 3 29 


CHƯƠNG ỉỉ 

NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) 

“Níp-bàn (Niết Bàn) là hạnh phúc tối thượng.” 

— Kinh Pháp Cú 

Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dầu người 
ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng 
lặng của Níp-bàn (Niết Bàn), văn tự không thể giúp Nhận thức thế nào 
là Níp-bàn (Niết Bàn). Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là cái gì có thể 
miêu tả bằng giấy trắng mực đen hay Nhận thức bằng lý trí. Níp-bàn 
(Niết Bàn) là Pháp Siêu Thế ( lokuttara ảhamma), chỉ có thể Chứng 
Ngộ bằng Tuệ Giác. 

Không thể có sự hiểu biết Níp-bàn (Niết Bàn) bằng lý trí thuần túy, 
vì Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là một vấn đề có thể dùng luận lý để 
thấu đạt (atakkãvacara). Lời dạy của Đức Phật hoàn toàn hợp lý. Trí 
thức có thể lĩnh hội đầy đủ các Phật Ngôn. Nhưng Níp-bàn (Niết 
Bàn), mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo, vượt ra khỏi phạm vi luận 
lý. Tuy nhiên, suy tưởng về các sắc thái tích cực của đời sống, ta sẽ 
đi tới kết luận hợp lý rằng, đối chiếu với hiện tượng Tùy Thế, Hữu 
Vi, Sanh Khởi Tùy Duyên, hiện hữu do điều kiện, phải có trạng thái 
bất tùy thê mà sự hiện hữu không tùy thuộc điều kiện, Vô Sanh, bất 
tử và không Phiền Não. 

Chú giải Túc Sanh Truyện (Ịãtaka ) có ghi rằng trong kiếp làm nhà 
Tu Sĩ khổ hạnh, Bổ Tát Sumedha có suy niệm như sau: 

‘'Cũng như, mặc dẫu có cảnh khốn khổ đau thương, 

Vãn có trạng thái an vui hạnh phúc. 

Cùng thế ấy, đã có hiện hữu, 

Tức nhiên phải có bất-hiện-hữu. 

Cũng như mặc dầu có sức nóng khó chịu, 



330 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Vẫn có sức lạnh dịu dàng mát mẻ. 

Cùng thế ấy đã có sự hiện hữu của ha thứ lửa, 

Tức nhiên phải có Níp-bàn (Niết Bàn). 

Củng nhưmặc dâu có tội lỗi xấu xa, 

Vẫn có cái tốt cái đẹp. 

Cùng thế ấy, dâu quả thật có sự sanh 

Tức nhiên phải có sự không-s anh" 

Định Nghĩa 

Danh từ Pãli “Nibbãna” - Níp-bàn / Niết Bàn (Bắc Phạn: Nirvãna ) 
gổm hai phần: “Ni" và “Vãna”. “Ni" là hình thức phủ định, không; 
“Vãná’ là dệt, hay Ái. Ái này xem như sợi dầy nối kiếp sống này với kiếp 
sống khác. 

“Gọi là Níp-bàn (Niết Bàn) vì Níp-bàn (Niết Bàn) là sự dứt bỏ, sự tách 
rời “Ni" ra khỏi Ái “Vãna", sự thèm khát nhục dục"S 1 2 ^ 

Ngày nào còn bị Ái hay Luyến Ái trói buộc thì còn tạo thêm Nghiệp 
mới, và các Nghiệp mới này phải trổ Quả dưới một hình thức nào, trong 
vòng sanh-tử, tử-sanh vô cùng tận. Đến khi mọi hình thức Ái Dục chấm 
dứt, năng lực của Nghiệp tái tạo cũng dứt, tức nhiên không còn tạo 
Nghiệp nữa, và ta thành đạt Níp-bàn (Niết Bàn), thoát ra khỏi vòng 
sanh tử triền miên. 

Quan niệm Giải Thoát trong Phật Giáo chính là trạng thái vượt qua 
khỏi vòng sanh tử triền miên vô tận, chứ không phải chỉ là sự trốn thoát 
ra khỏi tội lỗi và địa ngục. 

Cũng có nơi giải thích Níp-bàn (Niết Bàn) là sự dập tắt lửa Tham 
(.Lobha ), Sân ( Dosa ), và Si ( Moha ). 

Đức Phật dạy: 

“Toàn thể thế gian nằm trong những ngọn lửa. Lửa gì đã nhúm lên 
những ngọn lửa ấy? chính lửa Tham, lửa Sân, lửa Si} chính lửa Sanh, lửa 
Già, lửa Chết, lửa Phiền Não, lửa ta thán, lửa đau đớn, lửa khổ sở, lửa thất 
vọng, đã nhúm lên những ngọn lửa ấy". 

Nhận định theo một lối, Níp-bàn (Niết Bàn) là sự dập tắt các ngọn 
lửa ấy. Nhưng không phải vì thế mà có thể nói rằng Níp-bàn (Niết Bàn) 


1. Warren, Buddhism in Translations, trang 6. 

2. Xem Abhidhammattha Sangaha, Vi Diệu Pháp Toát Yếu, trang 168. 




CHƯƠNG 33 - NÍP BÀN (NIẾT BÀN) 331 


chỉ là sự dập tắt các ngọn lửa. Nên phần biệt phương tiện và mục tiêu. Ở 
đầy, dập tắt các ngọn lửa Tham, Sân và Si, chỉ là phương tiện để đi đến 
Níp-bàn (Niết Bàn). 

Níp-bàn (Niết Bàn) có phải là hư vô không? 

Nếu chỉ vì Ngũ Quan không thể cảm nhận được mà ta quả quyết 
rằng Níp-bàn (Niết Bàn) là hư vô, là không không, không có gì hết, thì 
cũng phi lý như người mù kết luận rằng trong đời không có ánh sáng, 
chỉ vì không bao giờ anh ta thấy ánh sáng. Trong ngụ ngôn “Rùa và Cá” 
được nhiều người biết, cá chỉ biết có nước nên khi nói với rùa, cá dõng 
dạc kết luận rằng không có đất, bởi vì có những câu hỏi của cá đều được 
rùa trả lời là “không”. 

“Thuở xưa có một con cá. Cá chỉ biết trong nước và không biết gì ngoại 
trừ nước. Một hôm, cá mải mê bơi lội trong ao đầm quen thuộc như mọi 
hôm thì gặp lại chị Rùa. Hỏi ra thì hèn lâu rùa đi dạo trên đất liên. Cá hỏi: 
“Chào chị Rùa, chị đi đâu mà hèn lâu tôi không gặp?” 

- Này chị cá, chào chị. Hôm rày tôi đi một vòng lên trên đất khô. Rùa 
trả lời. 

- Đất khô à! - Cá lấy làm ngạc nhiên. - chị nói đất khô, vậy đất khô là 
gì? Đất làm sao khô được? Tôi chưa bao giờ thấy cái gì mà khô. Đất khô 
chắc là không có gì hết. 

Bẩm tánh ôn hòa, Rùa nhỏ nhẹ đáp: 

- Được, tốt lãm, nếu chị muốn nghĩ như vậy củng tốt. Không ai ngăn cản 
chị đâu. Tuy nhiên, chỗ mà tôi đi mấy hôm rày đất khô thật. 

- Này chị Rùa, đâu chị nói rõ lại coi. Đất khô mà chị nói ra làm sao, 
giống như cái gì? Nó có ẩm ướt không? 

- Không, đất khô không ẩm ướt. 

- Đất khô có mát mẻ và êm dịu, dễ chịu không? 

- Không, đất khô không mát mẻ và êm dịu dễ chịu. 

- Đất khô trong suốt và ánh sáng rọi xuyên qua được không? 

- Không, đất khô không trong suốt và ánh sáng không rọi xuyên qua 

được. 

- Đất khô có mêm mại và dịu dàng để mình bơi lội trong ấy không? 

- Không, đất khô không mềm mại dịu dàng, và mình không thể bơi lội 
trong lòng đất. 

- Đất có di chuyển và trôi chảy thành dòng không? 

- Không, đất không di chuyển và trôi chảy thành dòng. 



332 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


- Đất có nổi sóng và tan ra thành bọt không? Cá rất bực mình với loạt 
câu trả lời “không, không, -..." của Rùa. 

- Không, đất không nổi sóng. Rùa thành thật trả lời. 

Cá bỗng nhiên lộ vẻ hân hoan của người đắc thắng và vang lên: 

- Thấy chưa, thật quả như tôi đã nói chớ gì nữa! Tôi đã bảo rằng đất khô 
của chị là hư vô, không có gì hết. Tôi hỏi và chị đã xác nhận rằng đất khô 
và không ẩm ướt, không mát mẻ, không êm dịu và không trong suốt, và ánh 
sáng không rọi xuyên qua được, không mêm mại và dễ chịu để mình có thể 
bơi lội trong ấy, đất củng không di chuyển và trôi thành dòng, cũng không 
nổi sóng và cũng không tan rã thành bọt. Không phải gì hết thì có phải là 

hư vô không? 

Rùa đáp: 

- Được, tốt lắm. Này chị cá, nếu chị quả quyết rằng đất là hư vô, không 
có gì hết, thì chị cứ tiếp tục nghĩ như thế. Thật ra, người nào đã biết nước 
và đất liên rồi sẽ nói rằng chị chỉ là con cá dại dột, vì chị quả quyết rằng cái 
gì mà chị không biết là không có gì hết, hư vô. Nói là hư vô bởi vì chị không 
bao giờ biết. 

Đến đây, rùa bỏ cá ở lại một mình với ao đâm nhỏ bé, quay đâu lội đi 
và suy tưởng đến một cuộc viễn du khác trên đất khô, nơi mà cá tưởng tượng 

là hư vô..." 

Câu chuyện lý thú ® này ngụ ý tuy rằng đã có sống trong nước và 
trên khô, rùa không giải thích cho cá bản chất thật sự của đất vì cá chỉ 
biết nước mà cá cũng không thể Nhận thức được thê nào là đất liền, vì 
chỉ biết có nước thôi. Cũng thế ấy, tuy chư vị Vô Sanh (A La Hán) đã 
từng biết thế nào là thời gian và trạng thái Siêu Thế là sao, nhưng các 
ngài không thể dùng ngôn ngữ của thế gian để mô tả trạng thái Siêu Thế 
mà người tại thê cũng không thể Nhận thức trạng thái Siêu Thê là sao, 
bằng sự hiểu biết của thế gian. 

Níp-bàn (Niết Bàn) là hư vô, tức nhiên Níp-bàn (Niết Bàn) phải 
trùng hợp với không gian ( ãkãsa ). Cả hai, Níp-bàn (Niết Bàn) và không 
gian, đều vĩnh cửu và không biến đổi. Không gian là vĩnh cửu vì nó là 
hư vô. Thật ra, Níp-bàn (Niết Bàn) ở ngoài không gian và thời gian. Về 
sự khác biệt không gian và Níp-bàn (Niết Bàn) ta có thể tóm tắt rằng, 
không gian là không, nhưng Níp-bàn (Niết Bàn) là có. 

3. Câu chuyện này được trích từ quyển sách nhỏ “The Four Noble Truths", tác giả 
Bhikkhu Sĩlacãra. 




CHƯƠNG 33 - NÍP BÀN (NIẾT BÀN) 333 


Khi đề cập đến những cõi khác nhau mà chúng sanh có thê sanh 
vào, Đức Phật có nhắc đến cõi “Vô Sở Hữu Xứ" (ãkincannãyatana), cõi 
có quan niệm về hư không. 

Níp-bàn (Niết Bàn) là một Đạo Quả. Có thể chứng Ngộ Níp-bàn 
(Niết Bàn) như một Pháp thực tính (vatthudhamma). Sự kiện này rõ 
ràng chứng tỏ rằng Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là một trạng thái hư 
vô. Nếu Níp-bàn (Niết Bàn) là hư vô, Đức Phật đã không mô tả bằng 
những danh từ như “Vô Tận” ( ananta ), “không bị tạo” ( asankhata ), 
“không thể so sánh được” (Vô Song, anupameya), “Tối Thượng” 
( anuttara ), “Tối Cao” ( para ), “Vượt Ra Ngoài” ( pãra ), “Chỗ Nương 
Tựa Tối Thượng” ( parãyana ), “An Toàn” ( tãna ), “Thanh Tịnh” ( khema ), 
“An Toàn” (siva), “Duy Nhất” ( kevala ), “Bất Khả Diệt” ( akkhara ), “Tuyệt 
Đối Trong Sạch” ( visuddha ), “Siêu Thế” ( lokuttara ), “Vĩnh Cửu” ( amata ), 
“Giải Thoát” ( mutti ), “Vắng Lặng” (santi), v.v... 

Trong kinh udãna và Itivuttka, Đức Phật đề cập đến Níp-bàn (Niết 
Bàn) như sau: 

“Này chư Tỳ Khưu, có một trạng thái không sanh (aịãta), không khởi 
phát (abhũta)j không được cấu tạo (akata) và không bị tạo (asankhata). 
Nếu không có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo, và 
không bị tạo, ắt không thể có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu 
tạo, và bị tạo (hữu vi). 

Do sự kiện có trạng thái không sanh, không khởi phát, không cấu tạo, và 
không bị tạo, nên mới có lối thoát cho cái có sanh, có khởi phát, có cấu tạo, 
và bị tạo"ỳ ^ 

Kinh Itivuttaka ghi: 

“Cái có sanh, trở thành, khởi phát, được cấu tạo, 

và như thế là không bển vững, trái lại phải chịu sanh và tử. 

Một sự cấu thành, một ổ bệnh hoạn, mỏng manh. 

Một sự sốnợ nhờ vật thực, một sự trở thành, 


4. Theo Bản Chú Giải; bốn danh từ đó đồng nghĩa. Ajãta có nghĩa là phát sanh 
mà không tùy thuộc nguyên nhân hay điều kiện (hetupaccaya ). Abhũta (sát nghĩa là 
“không trở thành”) có nghĩa là không phát sanh. Bởi không phát sanh từ một nguyên 
nhân; và không trở thành; tức nhiên không cấu tạo ( akata ). Trở thành và phát sanh 
là đặc tánh của những vật bị tạo - hiện hữu do nguyên nhân hay điều kiện; tùy duyên 
- như Tâm và vật chất; Danh và Sắc. Níp-bàn (Niết Bàn) trái lại; không tùy thuộc 
nguyên nhân hay điều kiện để có; là bất bị tạo (asankhata ). 

Xem Woodward; Verses oýuplỉỷt, trang 98 - “As it was said”, trang 142. 




334 phấn II - PHẬT PHÁP 


Không đáng để cho ta thích thú trong đó chút nào. 

Thoát ra ngoài trạng thái ấy, dẫn đến thực tế, 

ngoài phạm vi luận lý, hên vững. 

Không sanh, không khởi phát, không Phiền Não. 

Con đường không ô nhiễm. 

Con đường chấm dứt mọi thống khổ, thoát khỏi lo âu. 

Để đến vắng lặng và hạnh phúc”. ís> 

Vậy, Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là hư vô. Cũng không phải chỉ 
là một sự chấm dứt. Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là thế nào thì ta 
có thể nói một cách quả quyết. Nhưng nếu mô tả chính xác Níp-bàn 
(Niết Bàn) là thế nào thì ngôn ngữ của thế gian không thể thích hợp, 
vì Níp-bàn (Niết Bàn) là tuyệt đối, duy nhất, phải tự mình Chứng Ngộ 
(paccatam veditabbo). 

Hữu DưNỉp-bàn (Niết Bàn) và Vô DưNíp-bàn (Niết Bàn) 

Khi đề cập đến Níp-bàn (Niết Bàn), kinh sách thường nhắc đến Vô 
Dư và Hữu Dư Níp-bàn / Niết Bàn (Anupãdisesa và Sopãdisesa Nibbãna 
Dhãtu)S ^ 

Trên thực tế, không phải có hai loại Níp-bàn (Niết Bàn) mà có hai 
hình thức Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn). Hai danh từ khác nhau để chỉ 
hai hình thức Chứng nghiệm: một trước khi chết và một sau. 

Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn) có thể thành tựu trong kiếp sống hiện 
tại. Không có điểm nào trong toàn thể Giáo Lý của Đức Phật dạy rằng 
mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành đạt sau khi chết. Đây là sự khác biệt 
giữa quan niệm về Níp-bàn (Niết Bàn) của người Phật Tử và quan niệm 
của người không phải Phật Tử, về một cõi Thiên vĩnh cửu, chỉ có thể đạt 
được sau kiếp sống. 

Khi Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn) được thành tựu trong kiếp sống 
hiện tiền nghĩa là trong lúc còn mang thần Ngũ Uẩn, thì gọi là “Hữu Dư 
Níp-bàn / Đại Niết Bàn” ( Sopãdi sesa Nibbãna Dhãtu). 

Lúc bỏ xác thân, vị Vô Sanh (A La Hán) đạt Đại Níp-bàn (Niết 
Bàn), không còn vật chất, chừng ấy gọi là “Vô Dư Níp-bàn (Đại Niết 
Bàn) Giới” (. Anupãdisesa Nibbãna Dhãtu ). 

Một vị Phật hay một vị Vô Sanh (A La Hán), lúc còn tại tiền thọ 


5. Woodward, “ “As it Was Said”, trang 142. 

6. Sa = với; upãải = Ngũ Uẩn, tức danh sắc; sesa = còn lại. Ngũ Uẩn được gọi là 
“Upãdi” bởi vì bị Ái và Vô Minh bám chặt. 




CHƯƠNG 33 - NÍP BÀN (NIẾT BÀN) 335 


hưởng Hữu Dư Níp-bàn (Đại Niết Bàn), và không còn tạo Nghiệp mới 
nữa. Nhưng những Nhân lành hay dữ đã tạo trong dĩ vãng vẫn còn trổ 
Quả tới lúc Danh và Sắc tan rã. 

Trong kinh Itivuttaka, Đức Phật dạy: 

"Có hai giới Níp-hàn (Niết Bàn), này các bị Tỳ Khưu. Hai giới đó là gì ? 
Níp-bàn (Niết Bàn) giới trong lúc còn Ngũ Uẩn (upãdi) và lúc không còn 
Ngũ Uẩn. 

Là nơi đây, này chư Tỳ Khưu, một vị Tỳ Khưu đắc Qụả Vô Sanh (A La 
Hán), đã tận diệt mọi Phiên Não, đã sống đời sống thiêng liêng cao thượng, 
đã làm những việc căn phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống, một vị Tỳ Khưu hiểu biết chân 
Chánh và đã được Giải Thoát. Ngũ Quan của vị Tỳ Khưu vãn còn, và vì 
chưa xa lìa hẳn Ngũ Quan, vị Tỳ Khưu còn thọ hưởng những Quả lành và 
gặt hái những Quả dữ. Sự chấm dứt Tham, Sân, Si của vị Tỳ Khưu ấy gọi là 
"Níp-bàn (Niết Bàn) Giới còn mang Ngũ Uẩn”. 

Này chư Tỳ Khưu, Níp-bàn (Niết Bàn) Giới không còn Ngũ Uẩn là gì ? 

Nơi đây, này chư Tỳ Khưu, một vị Tỳ Khưu đắc Quả Vô Sanh (A La 
Hán), đã tận diệt mọi Ô Nhiễm, đã sống đời sống thiêng liêng cao thượng, 
đã làm những việc căn phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục 
tiêu, đã tận diệt mọi trói buộc của đời sống, một vị Tỳ Khưu hiểu biết chân 
Chánh và đã được Giải Thoát. Trong chính kiếp sống ấy, vị Tỳ Khưu không còn 
thích thú với những cảm giác của Thân nữa, vị Tỳ Khưu mát mẻ. Đó là chứng 
nghiệm Níp-bàn (Niết Bàn) Giới không còn Ngũ Uãrí'p' > 

Hai trạng thái Níp-bàn (Niết Bàn) này của người đã thấy, đã biết như 
vậy và không chấp Thủ. 

Một trạng thái được chứng nghiệm trong chính kiếp sống này lúc còn 
mang nền tảng vật chất, mặc dẫu đã cắt đứt chuỗi dài của Hữu. 

Và một trạng thái không còn nền tảng trong tương lai, tất cả mọi trở 
thành đều rõ ràng đã chấm dứt. 

Những vị mà Tâm đã Giải Thoát, đã hiểu biết, đã chứng nghiệm trạng 
thái không bị tạo, và cắt đứt dòng đời. 

Những vị đã tiến đạt đến phần nòng cốt của Giáo Pháp, hoan hỷ chấm 
dứt, loại trừ sanh Hữu.” 7 (8) 


7. Bởi vì vị ấỵ không còn Tái Sanh. 

8. Woodward, “As it Was Said”, trang 144. 




336 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 34 

ĐẶC TÁNH CỦA NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) 

“Níp-bàn (Niết Bàn) làgìj hỡi Đạo Hữu? 

Sự tận diệt Tham, tận diệt Sân, tận diệt Si. 

• • m / • • / # • 

Đó, này Đạo Hữu, gọi là Níp-bàn (Niết Bàn)” 

— Tương Ưng Bộ Kinh 

Đối nghịch với cõi hữu tình của vòng Luân Hồi trong ấy tất cả đều 
là những hiện tượng luôn luôn biến đổi, sanh diệt, diệt sanh, Níp-bàn 
(Niết Bàn) là vĩnh cửu ( dhuva ), Tịnh ( subha ), và An Lạc ( sukha ). 

Theo Phật Giáo các Pháp - Hiệp Thê và Siêu Thê - đều được sắp vào 
hai loại: (a) những Pháp Hữu Vi, có nhân trợ tạo (Bị Tạo, sankhata ); và 
(b) những Pháp Vô Vi, không có nhân trợ tạo (Không Bị Tạo, asaụkhata ). 

Có ba trạng thái Bị Tạo (sankhatalakkhanãni): Sanh ( uppãda ), Diệt 
(vaya) và biến đổi trạng thái ( thitassa annathattatỵi). iì ì 

Phát sanh hay Hữu là đặc tánh chánh yếu của mọi vật cấu tạo, Hữu 
Vi, do một hay nhiều nguyên nhân tạo điều kiện để hiện hữu. Cái gì 
phát sanh hay trở thành tức nhiên phải biến đổi và phân tán. Pháp Hữu 
Vi luôn luôn trở thành và luôn luôn biến đổi. Vô Thường biến đổi là 
định luật bao quát, phổ thông cho mọi sự vật - vật chát lẫn tinh thần - 
nằm trong vũ trụ, từ tê bào hết sức vi tê đến những chúng sanh thật to 
lớn hay những hình thê khổng lổ. Tâm, tuy vô hình, biên đổi lại càng 
nhanh chóng hơn vật chất. 

Sự hiện hữu của Níp-bàn (Niết Bàn), trạng thái Siêu Thế mà chư 
Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) Chứng Ngộ, không tùy thuộc 
nguyên nhân nào. Vì lẽ ấy, Níp-bàn (Niết Bàn) không trở thành, không 
biến đổi, không bị phân tán. Níp-bàn (Niết Bàn) là Vô Sanh ( Aịãta ), 


1. Xem “Graduaỉ Saỵings”, trang 135. 





CHƯƠNG 34 - ĐẶC TÁNH CỦA NÍP (NIẾT BÀN) 337 


Bất Hoại (Ajarã), và Bất Diệt ( Amara ). Một cách chính xác, Níp-bàn 
(Niết Bàn) không phải là Quả, cũng không phải là Nhân. Do đó Níp- 
bàn (Niết Bàn) là duy nhất ( kevala ). 

Cái gì phát sanh do một nguyên nhân chắc chắn phải hoại diệt, và 
do đó, là không đáng được ham muốn. Đời sống là sở hữu mà con người 
thiết tha quý trọng nhất, thê nhưng lắm khi, trong những cảnh ngộ khó 
khăn và dưới những gánh nặng quá đỗi, chính cái đời sống được yêu 
chuộng ấy trở thành không thể chịu nổi. Trong những lúc ấy, sống là 
một cực hình, và những người yếu tánh đôi khi nghĩ đến việc quyên 
sinh cuộc sống, tưởng chừng như chết là giải quyết được mọi vấn đề 
đau khổ. 

Tất cả chúng ta đều thương yêu và hết sức cố gắng chăm nom, săn 
sóc, trang điểm thân thể như vật rất quý. Nhưng tấm thân duyên dáng, 
yêu kiều, diễm lệ, và khả ái này là nguồn gốc bao nhiêu đau khổ. Đến lúc 
bị thời gian và bệnh tật làm hao mòn tiểu tụy đi rồi thì cơ thể vật chất 

• o • • / • 

này chỉ còn là gánh nặng vô cùng khả ố. 

Sau đầy là một chuyện tích lý thú, ngụ ý rằng đời sống và những lạc 
thú của kiếp nhân sinh chỉ là tạm bự: 

Một chàng nọ lẩm lũi đi giữa một khu rừng mênh mông đẩy chông gai và 
gành đá ngổn ngang. Bỗng nhiên anh thấy sau lưng một thớ tượng to tướng 
rảo hước đi vẽ-phía mình. Sợ hãi, anh đâm đẩu chạy. Voi chạy theo đến trước 
một giếng cạn, anh định nhảy xuống để tránh voi. Nhưng nhìn xuống giếng 
anh nhìn thấy một con rắn độc nằm dưới đáy. Không còn cách nào khác nữa 
anh đành đeo theo một sợi dây đầy gai có sẵn, lòng thòng trên miệng giếng. 
Tạm thoát khỏi nạn, anh nhìn lên thấy hai con chuột , một đen một trắng, 
đang cặm cụi gặm sợi dây mà anh đang đeo. Lúc anh ngửa mặt lên thì từ 
một ổ ong phía trên, vài giọt mật nhỏ ngay vào miệng. 

Anh chàng lấy làm thỏa thích, lãng quên là mình đang sống trong tình 
trạng bấp bênh và hết sức nguy ngập, yên trí tận hưởng vị ngọt ngào của mật. 
Vừa lúc ấy có một người giàu lòng Bi Mãn chỉ đường cho anh thoát nạn. 

Nhưng anh lễ độ xin Ngài cảm phiên chờ một chút , để anh thưởng thức 
hết giọt mật...” 

Khu rừng mênh mông và đầy chông gai là vòng Luân Hồi, trấm luân 
bể khổ. Đời sống của chúng sanh không phải là một vườn hoa hồng tươi 
đẹp mà dẫy đầy những hoàn cảnh cam go đau khổ. Chúng ta phải vượt 
qua bao nhiêu chướng ngại, chịu đựng bao nhiêu sự chỉ trích bất công, 



338 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


những hành vi chống đối, những cầu nói khiêu khích, những cuộc tấn 
công, những lời nguyền rủa. Đó là những con đường chông gai của cuộc 
sống. 

Thớt voi giống như cái chết. Con rắn độc như tuổi già. Sợi dầy đầy 
gai là sự sanh®. Hai con chuột, là ngày và đêm. Những giọt mật ngọt 
ngào là thú vui của đời sống, và người giàu lòng Bi Mẫn, sẵn sàng chỉ lối 
thoát là Đức Phật. 

Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc trong đời sống chỉ là sự thỏa mãn 
một vài điều mong mỏi. Khi được một việc ta lại muốn việc khác. Tham 

• Q • • • • • 

vọng không khi nào dứt, không khi nào ta cho là vừa đủ. 

Vậy, Phiền Não và đau khổ là bản chất thiên nhiên của đời sống, 
và không chúng sanh nào trong Tam Giới có thể tránh thoát. 

Níp-bàn (Niết Bàn) là Pháp Không Bị Tạo, Vô Vi, không tùy thuộc 
nhân duyên để hiện hữu. Do đó Níp-bàn (Niết Bàn) là trường cửu, Vô 
Sanh, bất diệt ( dhuva ), Tịnh ( subha ), và An Lạc ( sukha ). 

Ta nên phần biệt hạnh phúc Níp-bàn (Niết Bàn) với hạnh phúc 
thông thường ở thê gian. 

Hạnh phúc Níp-bàn (Niết Bàn) không phai lạt, cũng không nhàm 
chán. Đó là hạnh phúc không mệt mỏi, không đổi thay. 

Hạnh phúc tạm bợ ở thê gian là sự thỏa mãn một vài mong muốn 

• r • • o • o 

vừa lòng ( vedaỵita ). Trái lại, hạnh phúc Níp-bàn (Niết Bàn) phát sanh 
do sự giảm suy dục vọng ( vủpasama ). 

Trong kinh Bahuvedanĩya Sutta ®, Đức Phật kể ra mười loại hạnh 
phúc sắp xếp theo thứ tự, bắt đầu từ những khoái lạc thô kịch do sự 
thỏa mãn nhục dục. Phẩm Hạnh đạo đức càng lên cao, loại hạnh phúc 
càng trở nên phấn khởi, cao thượng, vi tê đến độ thê gian khó Nhận 
thức được rằng đó là hạnh phúc. Khi đắc Sơ Thiền, hành giả đã hưởng 
được một thứ hạnh phúc khác thường, tuyệt đối không liên hệ đến 
Ngũ Quan. Hạnh phúc này phát sanh do sự chế ngự lòng ham muốn 
thỏa mãn nhục dục mà người sống theo vật chất đánh giá thật cao. Tuy 
nhiên, khi hành giả đắc Tứ Thiền, cho đến loại hạnh phúc của Sơ Thiền 
cũng trở thành thô kịch và không lợi ích, so với hạnh phúc mới thành 
tựu, tức Tầm Xả ( Upekkhã). 


2. Sanh (ịati,) ở đây có nghĩa là sự sống, những kiếp sống trong vòng Luân Hồi. 

3. Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh, kinh số 57. 




CHƯƠNG 34 - ĐẶC TÁNH CỦA NÍP (NIẾT BÀN) 339 


Đức Phật dạy: 

“Này Ảnanảa, những dây trói buộc của nhục dục Ngủ Trần có năm loại. 
Năm loại ấy là gì ? Là những hình thể do mắt tiếp nhận, đáng ham muốn, 
quyến rũ) dễ mến, dễ say mê, và theo sau đó là sự thèm thuồng khuấy động, 
làm dậy lên đám bụi khát vọng. 

Là những âm thanh do tai, những mùi hương do mũi, những vị do lưỡi, 
những sự xúc chạm do thân tiếp nhận, đáng ham muốn, quyến rủ, dễ mến, 
dễ say mê và theo sau đó là sự thèm thuổng, khuấy động, làm dậy lên đám 
bụi khát vọng; này Ănanda, đó là năm dây trói buộc của nhục dục. Bất luận 
hạnh phúc hay lạc thú nào phát sanh do năm trói buộc của nhục dục Ngủ 
Trần là hạnh phúc vật chất. 

Kẻ nào nói rằng: - “Đây là hạnh phúc cao thượng nhất mà chúng sanh 
có thể thọ hưởng". Như Lai không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì có hạnh phúc 
khác phấn khởi và cao thượng hơn. Và hạnh phúc khác phấn khởi và cao 
thượng hơn là gì? 

Ở đây; vị Tỳ Khưu hoàn toàn dứt bỏ lòng ham muốn thỏa mãn những 
dục vọng, xa lìa những trạng thái Bất Thiện, sống ẩn dật nơi vâng vẻ và 
yên tĩnh, phát triển Tẩm, Sát đến Hỷ, Lạc và An Trụ Tâm trong Sơ Thiền 
(Pathama Ịhãna). Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. 

Tuy nhiên nếu ai nói rằng: - "Đây là hạnh phúc và lạc thú cao trọng 
nhất mà chúng sanh có thể thọ hưởng”, Như Lai không chấp nhận. Tại sao? 
Bởi vì có hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

Nơi đây Tầm, Sát vững chắc, không chao động. Yên tĩnh bên trong, Tâm 
kiên cố, vị Tỳ Khưu chấm dứt Tầm, Sát, và do trạng thái vắng lặng, tiến đến 
Hỷ, Lạc và An Trụ Tâm vào Nhị Thiền (Dutiya Ịhãna). Đó là hạnh phúc 
khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

Nhưng nếu có kẻ bảo rằng đó là cao thượng nhất mà chúng sanh có thể 
thọ hưởng, Như Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn? 

Ở đây, chấm dứt lòng thích thú trong Hỷ, giữ yên lặng, an trụ và hoàn 
toàn giác tỉnh, vị Tỳ Khưu thọ hưởng trạng thái mà bậc Thánh Nhân mô tả 
"Tâm bình thản, quân bình (Tâm Xả)" và An Trụ trong hạnh phúc. Như 
vậy, hành giả nhập Tam Thiền (Tatiya Ịhãna). Đó là hạnh phúc phấn khởi 
và cao thượng hơn. 

Mặc dầu vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất; Như 
Lai không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng và phấn khởi hơn? 

Nơi đây, dứt bỏ lạc thú và đau khổ, để lại phía sau mọi lạc thú và Phiên 



340 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Não, không-đau-khổ, không-vui-thú, Tâm Xả hoàn toàn và An Trụ, hành 
giả thành đạt Tứ Thiền (Catuttha Jhãna). Đó là hạnh phúc phấn khởi và 
cao thượng hơn. 

Tuy nhiên, nếu nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì Như Lai 
không chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn. 

Nơi đâyvượt lên mọi tri giác và hình thể) không còn phản ứng của giác 
quan, hoàn toàn không quan tâm đến tri giác về tình trạng khác nhau, vị Tỳ 
Khưu suy niệm: ‘'Không Gian Vồ Tận" và sống trong cõi Không Vồ Biển Xứ 
(Không Gian Vô Cùng Tận, Ẵkãsãnancãyatana), có quan niệm rằng không 
gian vô cùng tận. Đó là hạnh phúc phấn khởi và cao thượng hơn. 

Nhưng nói rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì Như Lai không 
chấp nhận. Có hạnh phúc cao thượng hơn. 

Nơi đây vượt lèn khỏi cõi Không Vô Biên Xứ, vị Tỳ Khưu suy niệm: 
“Thức vồ cùng tận”, và sổng trong cõi Thức Vô Biên Xứ (Thức Vô Cùng Tận, 
Vinnãnancãyatana). Đó là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

Tuy nhiên nếu nói đó là hạnh phúc cao thượng nhất thì Như Lai không 
chấp nhận. Còn hạnh phúc cao thượng hơn. 

Nơi đây vượt khỏi cõi Thức Vô Biên Xứ, vị Tỳ Khưu suy niệm: 
“Không có gì hết” và sống an trụ trong cõi Vô Sở Hữu Xứ (Không có cái 
chi, Akincaũũãyatana). Đó là hạnh phúc cao thượng hơn. 

Mặc dầu vậy, nếu có kẻ bảo rằng đó là hạnh phúc cao thượng nhất, thì 
Như Lai không chấp nhận. Có hạnh phúc khác cao thượng hơn. 

Nơi đây vượt hẳn lên khỏi cõi Vồ Sở Hữu Xứ, vị Tỳ Khưu sống an trụ 
trong cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (không có sự hiện hữu hay chẳng 
phải không có sự hiện hữu của Tưởng, N’eva Saũũã Ndsanũayatana). Đó 
là hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

Tuy nhiên nếu có ai bảo: “Đây là lạc thú và cao thượng nhất mà chúng sanh 
có thể thọ hưởng”. Như Lai sẽ không chấp nhận. Tại sao? Bởi vì hạnh phúc khác, 
phấn khởi và cao thượng hơn. 

Nơi đây vượt hẳn khỏi cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, đạt đến mọi 
chấm dứt mọi tri giác và cảm giác, vị Tỳ Khưu an trú trong Thiền Diệt 
Tưởng và các giác quan (Sannãvedayita Nirodha). Này Ănanda, đó là 
hạnh phúc khác, phấn khởi và cao thượng hơn. 

Trong mười hạnh phúc, đó là hạnh phúc cao thượng nhất. Trạng thái tối 
thượng ấy là Nirodha Samãpatti (Nhập Thiền Diệt -Thọ Tưởng Định), nghĩa 
là thọ hưởng QụảNíp-bàn (NiếtBàn) trongkiếp hiện tiên.” 




CHƯƠNG 34 - ĐẶC TÁNH CỦA NÍP (NIẾT BÀN) 341 


Ta có thể hỏi: " Sao có thể gọi là trạng thái cao thượng nhất trong khi 
không còn Tâm Thức để thọ hưởng?” 

Đức Phật giải đáp: 

"Không, này chư đệ tử, Như Lai không chấp nhận là một hạnh phúc 
nếu hạnh phúc ấy chỉ là một cảm giác thỏa thích. Nhưng nẩy chư đệ tử, nơi 
nào phát sanh chân hạnh phúc, nơi ấy, và chỉ nơi ấy thôi, Đức Thế Tôn mới 
nhận là hạnh phúc” 

Và Đức Phật dạy tiếp: 

"Như Lai tuyền hố rằng tất cả những gì mà giác quan cảm nhận đều là 
đau khổ. Tại sao ? Bởi vì nợười tronợ cuộc cảnh khổ khao khát được hạnh 

o o • • • 

phúc, mà người được xem là đã có hạnh phúc củng vãn khao khát được 
thêm nữa. Lòng tham của thế gian không cùng tận”. 

Dùng những ngôn từ chê định, Đức Phật tuyên bố: 

"Nibbãnam paramam sukham - Níp-bàn (Niết Bàn) là An Lạc tối 

thượng”. 

Là An Lạc tối thượng vì Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là loại An 
Lạc do Ngũ Quan Chứng nghiệm. Níp-bàn (Niết Bàn) là Pháp chân lạc 
tuyệt đối, là An Lạc phát sanh do trạng thái tích cực Giải Thoát ra khỏi 
mọi đau khổ của đời sống. 

Chính sự đoạn tuyệt trạng thái đau khổ thường được gọi là An Lạc, 
mặc dầu danh từ ấy không mấy thích hợp để miêu tả bản chất thật sự 
của Níp-bàn (Niết Bàn). 

Níp-bàn (Niết Bàn) ở đâu? 

Trong sách “Vua Milinảa Vấn Đạo”, Đức Nãgasena giải đáp cầu hỏi 
ấy như sau: 

"Không có nơi nào nhìn vê hướng Tây, hướng Nam, hướng Đông, hướng 
Bắc, phía trên, phía dưới, hay phía ngoài, mà có thể nói rằng đó là Níp-bàn 
(Niết Bàn). Tuy nhiên, Níp-bàn (Niết Bàn) thật sự có, và người nào có cuộc 
sống Chân chánh, Giới Hạnh trang nghiêm, và chú tâm Minh Sát, dầu ở 
Hy Lạp, Trung Hoa, Alexandria, hay Kosala, đều có thể thành tựu Đạo 
QụảNíp-bàn (Niết Bàn). 

Củng như lửa, không phải được tích trữ ở một nơi đặc biệt nào, nhưng 
khi hợp đủ điều kiện thì lửa phát sanh. Cùng thế ấy ta không thể nói Níp- 
bàn (Niết Bàn) ở đâu, nhưng khi đạo đủ duyên đầy, thì Quả Níp-bàn (Niết 
Bàn) được thành tựu”. 


4. Samyutta Nikaỵa, Tương Ưng Bộ Kinh, phần 1, trang 62. 




342 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Kinh Rohitassa Sutta có ghi lại những Phật Ngôn sau đây: 

‘'Như Lai tuyên bố rằng thế gian, nguồn gốc của thế gian, và con đường 
dãn đến sự chấm dứt thế gian, đều nằm trong tấm thân một trượng này, 
cùng với tri giác và tư tưởng (5 ’ 

Trong đoạn kinh này, danh từ "thếgian" có nghĩa là đau khổ. Do đó, 
chấm dứt hay tiêu diệt thế gian là chấm dứt đau khổ, tức Níp-bàn (Niết 
Bàn). Níp-bàn (Niết Bàn) của ta tùy thuộc nơi tấm thân một trượng 
này. Níp-bàn (Niết Bàn) không phải là cái gì đã được tạo ra hay cái gì 
cần phải được tạo ra/ 5 6 7 8 ) 

Níp-bàn (Niết Bàn) là nơi bốn nguyên tố cấu thành vật chất - nguyên 
tố Nước ( Ăpo ), có đặc tính kết hợp, làm dính liền lại; nguyên tố Đất 
(.Pathavĩ ), có đặc tính duỗi ra; nguyên tố Lửa ( Teịo ) có đặc tính nóng, 
lạnh cũng là một hình thức nóng; và nguyên tố Gió ( Vãyo ), có đặc tính 
di động - không thể có chỗ đứng. 

Đề cập đến Níp-bàn (Niết Bàn) ở đâu, Bộ Samyutta Nikãya , Tương 
Ưng Bộ Kinh, có ghi: 

"Nơi mà bốn nguyên tố cấu thành hợp chất có đặc tính dính liên, duỗi 
ra, đốt cháy và di động không còn chỗ đứng". <7> 

Trong kinh Udana (H \ Phật dạy: 

"Củng như, này chư Tỳ Khưu, mặc dẫu bao nhiêu nước từ sông ngòi 
kênh rạch và các trận mưa to từ trên trời đổ xuống chảy dân vê biển cả, 
nhưng không vì thế mà mực nước biển dâng nên quá cao hay xuống quá 
thấp. Cũng dường thế ấy, không vì lẽ có nhiêu vị Tỳ Khưu nhập Đại Níp-bàn 
(Niết Bàn) mà Níp-bàn (Niết Bàn) quá đông đúc hay quá thưa thớt”. 

Do đó Níp-bàn (Niết Bàn) không phải một cõi Thiên nào đó dành 
riêng cho một cá thể xuất chúng mà là một Pháp (Dhamma), một sự 
thành tựu, mà mọi chúng sanh đều có thể đạt đến. 

Trong thực tế, không có một cõi Thiên vĩnh cửu, trong ấy có hình 

5. Samyutta Nikãya, Tương Ưng Bộ Kinh, phẩn 1, trang 62. “ỉmasmim byãmamatte 
y’eve kalebare sasannĩmhi samanake lokan ca paũũãpemi, ỉokasamudayanca, 
ỉokanirodhanca, lokanirodhagãminim patipadanca, pannãpemi”. 

6. "Quả thật Pháp này (Níp-bàn / Niết Bàn) phải được thành tựu (hay Chứng 
Ngộ) do bốn Thánh Đạo (Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, Vô Sanh), chớ không phải được 

tạo nên". - Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) “Pattabbam eva h' etam maggena, na 

uppãdetabbam”. 

7. Kindred Sayings, phần I, trang 23. 

8. Xem Woodward, “Verses ofƯplift”, trang 66-67. 




CHƯƠNG 34 - ĐẶC TÁNH CỦA NÍP (NIẾT BÀN) 343 


thức khoái lạc mà con người ham muốn và nơi ấy ta có thể mặc tình thọ 
hưởng. Thật không thể tưởng tượng một cõi trường cửu như vậy ở bất 
luận nơi nào. 

Chấp nhận rằng không có nơi nào gọi là Níp-bàn (Niết Bàn), Vua 
Milinda hỏi Đức Nãgasena căn cứ trên nền tảng nào ta có thể sửa dọn 
đời sống để Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn). 

- Có, tâu Đại Vương, có một nền tảng như thế. 

- Như vậy, kính bạch Đại Đức, nền tảng ấy là gì? 

- Tâu Đại Vương, Giới Hạnh là căn bản. Bởi vì, nếu vững vàng đặt nền 
tảng trên Giới Hạnh và thận trọng nhiếp tâm Quán Tưởng thì dâu ở nơi 
nào, ở miền Bắc Hải hay ở Hy Lạp, ở Trung Hoa hay ở xứ Thát Đát, dầu 
ở Alexandria hay ở Nikumba, ở Benares hay ở Kosala, ở Kashmir hay ở 
Gandhara, trên đỉnh núi cao hay ở một cõi Thiên xa lạ, dầu thế nào đi nữa, 
người đã sửa dọn mình, sống đời Chân chánh, sẽ thành tựu Đạo Quả Níp- 
bàn (Niết Bàn). (9> 

Cái gì nhập Níp-bàn (Niết Bàn)? 

Đầy là một cầu hỏi không thích nghi, cần phải gác lại một bên, bởi vì 
Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thực thể trường tồn hay một 

• X • o / 

linh hồn trường cửu.*- 10 -* 

Cái được gọi chúng sanh mà ta thường nghe như ở trong “bộ y phục 
của một linh hỗn", chỉ là sự gắn hợp của những yếu tố Bị Tạo, hiện hữu 
do điều kiện. 

Vajirã, vị Tỳ Khưu Ni Vô Sanh (A La Hán) dạy: 

"Khi tất cả những bộ phận được ráp vào đúng chỗ của nó, danh từ "cái 
xe" phát sanh (trong Tâm ta). Cùng thế ấy, một cách chế định, thói quen 
thông thường gọi là một chúng sanh khi Ngủ Uẩn cấu hợp lại”. ÍU Ị 

Theo Phật Giáo, cái được gọi là chúng sanh gồm hai phần, Danh 
và Sắc (Nãma-Rũpa), và hai phần này luôn luôn biến đổi trong chớp 
nhoáng. Ngoài hai yếu tố tổng hợp ấy, không có một linh hổn trường 
cửu hay một thực thể bất biến. Cái được gọi là "Ta" cũng là một ảo 

/ • o • o 

tưởng. 

Thay vì một linh hổn trường tồn vĩnh cữu hay một cái "Ta" hão 
huyền, Phật Giáo đặt vào trong đó một luổng trôi chảy của đời sống 


9. Questions of King Milinda, trang 202-204. 

10. Xem chương 29. 

11. Kindred Sayings, phẩn I, trang 170. 




344 phần II - PHẬT PHÁP 


(santati) luân lưu vô cùng tận được hai nguồn, Vô Minh và Ái, cung cấp 
dưỡng nuôi. Khi hành giả đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), tận diệt hai 
nguyên nhân này, nó sẽ ngừng trôi chảy và chấm dứt hoàn toàn. 

Trong ngôn ngữ chê định ta nói rằng vị Vô Sanh (A La Hán) nhập 
Đại Níp-bàn (Niết Bàn, Parinibbãna). 

Cũng như ngay trong hiện tại, không có một cái “Tá’ trường cửu hay 
một chúng sanh không biến đổi, không cần phải nói rằng không có một cái 
“Ta" hay một linh hổn ( attã ) ỞNíp-bàn (Niết Bàn). 

Sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) dạy: 

“Chỉ có trạng thái khốn khổ, không có người khốn khổ, 

Cũng không có người hành động, không ai hết, ngoài trừ sự hành động. 
Có Níp-bàn (Niết Bàn), nhưng không có người tìm Níp-bàn (Niết Bàn). 
Có con đường, nhưng không có con người đi đến đó". 

Điểm khác biệt chánh yếu giữa quan niệm của người Phật Tử về 
Nibbãna và quan niệm của Ân Độ Giáo về Nibbãna hay Mukti là người 
Phật Tử, trong lúc nhìn vào mục tiêu, không tin có linh hồn và một Tạo 
Hóa, còn người theo Ấn Độ Giáo thì tin có linh hổn trường cửu và Tạo 
Hóa. 

Vì thế ta không thể nói rằng Phật Giáo là một chủ nghĩa “vĩnh cửu” 
hay “hư vồ". 

Trong Níp-bàn (Niết Bàn) không có gì để “vĩnh-cửu-hóa”, mà cũng 

11 A __ r _\ 4 A ? ưi J A 1 / )) 

không có gì đẽ hư-vô-hóa . 

Cũng như Sir Edwin Arnold nói: 

“Nếu có người dạy rằngNíp-bàn (Niết Bàn) là chấm dứt, 

Bạn hãy nói người ấy dối. 

Nếu có người dạy rẳngNíp-bàn (Niết Bàn) là còn sống nữa, 

Bạn hãy nói người ấy sai lầm". 

Phải nhìn nhận vấn đề Níp-bàn (Niết Bàn) là khó hiểu nhất trong 
Giáo Lý của Đức Phật. Tuy nhiên, dầu có tìm đến đầu, ta cũng không 
thể thấu triệt bản chất thật sự của Níp-bàn (Niết Bàn). Đường lối tốt 
nhất để hiểu Níp-bàn là gia công bằng Trí Tuệ trực giác của chính ta. 

Mặc dầu con người trung bình không thể tri giác Niết Bàn được 
bằng Ngũ Qụan, con đường duy nhất đi thẳng đến Níp-bàn đã được 
Đức Phật giải thích cặn kẽ trong từng chi tiết và rành mạch cho tất cả. 

Mục tiêu còn lu mờ sau đám mây che lấp, nhưng phương pháp để 
thành tựu thật là rõ ràng minh bạch, và khi thành tựu được rồi thì mục 

• • Q • / • • • 

tiêu sẽ hiện ra sáng tỏ như “mặt trăng trong không bị mây án". 




CHƯƠNG 35 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (I) 345 


CHƯƠNG 35 

CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (I) 

“Con đường Trung Đạo này dãn đến trạng thái vắng lặng, 

sự thành tựu, sự Giác Ngộ và Níp-bàn (Niết Bàn)”. 

— Kinh Chuyển Pháp Luân 

Con đường Níp-bàn (Niết Bàn) là Trung Đạo ( Maịịhimã Patipadấ) 
tránh xa hai cực đoan là lối sống khổ hạnh, làm giảm suy năng lực trí 
thức, và lối sống lợi dưỡng, làm chậm trễ tiến bộ tinh thần. 

Trung đạo gồm tám Chi: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, chánh Mạng, chánh Tinh Tấn, chánh Niệm và chánh 
Định. 

Hai Chi trên là Tuệ ( Pannã ), ba chi kê là Giới Luật ( Sĩỉa ) và ba chi 
cuối cùng là Định ( Samãdhi ): 

Giới ( Sĩỉa ): 

Chánh Ngữ 
Chánh Nghiệp 
Chánh Mạng 

Định ( Samãdhi ): 

Chánh Tinh Tấn 
Chánh Niệm 
Chánh Định 

Tuệ (Pannã): 

Chánh Kiến 
Chánh Tư Duy 

Theo đúng thứ tự của lịch trình tiến hóa tinh thần, Giới, Định và 
Tuệ là ba giai đoạn trên đường dẫn đến Níp-bàn (Niết Bàn). Ba giai 
đoạn này được cụ thể trong kệ ngôn sau đây: 



346 PHAN II - PHẠT PHAP 

"Chấm dứt mọi hành động Bất Thiện, 

Phát triển những hành động Thiện , 

Thanh lọc Tâm , 

Đó là lời dạy của tất cả chư Phật. ” 

— Kinh Pháp Cú 

Ta gặt hái những gì chính ta đã gieo. Điều Bất Thiện đem lại đau 
khổ. Điều Thiện đem lại hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc của ta là ảnh 
hưởng trực tiếp của những hành động Thiện và Bất Thiện của chúng 
ta. Người có Chánh Kiến Nhận thức rõ ràng định luật Nhân Quả - tức 
hành động và phản ứng của hành động - và tận dụng mọi khả năng để 
tránh xa điều ác, phát triển việc lành. 

Làm như vậy, vì lợi ích riêng của mình và sự an lành của người khác, 
người có Chánh Kiến nhận thấy có bổn phận làm cho đời sống mình là 
một phước lành, cho mình, và cho tất cả những người khác. 

Biết rằng đời sống thật vô cùng quý báu đối với mọi chúng sanh, và 
không ai có quyền hủy hoại sự sống của kẻ khác, người có Chánh Kiến 

A rx-TẠ_ •_\ rr-TẠ_ HPA 3 _ _\ 4ạ' ( a'i 2 1 ạQ 1 \ 1 _ _ _ __ Ạ é 

nới rộng 1 âm Bi và i âm i ừ của mình đen tãt cả, dau là những con vật 
bé nhỏ, và tránh xa mọi hành động sát hại hoặc gây thương tích cho bất 
cứ người hay thú. 

Không có luật lệ nào bắt chúng sanh này phải làm mổi cho chúng 
sanh khác. Tuy nhiên người mạnh vẫn giết kẻ yếu để lấy thịt bày tiệc 
tùng. Đó là bản năng của loài thú. Đối với thú, hành động tương tự còn 
có chỏ tha thứ vì chúng không có ý thức được việc của mình làm, nhưng 
với ai có đầy đủ lý trí mà còn cố tình làm vậy thì thật là đáng trách. Dầu 
để ngon miệng, hay để giải khuây, không có lý do nào ta tự cho phép, 
hoặc nhờ tay người khác giết một chúng sanh. Nếu sát hại thú vật là sai 
lầm thì giết người còn đáng ghê tởm đến bậc nào - dầu giết từng cá nhân 
hay giết từng đoàn, từng nhóm, dầu dùng những phương tiện tàn bạo 
hay những phương pháp gọi là văn minh tần tiến và nhân đạo, dầu giết 
để đem lại hòa bình, giết vì mục tiêu tôn giáo, hay vì mục tiêu có vẻ đẹp 
đẽ nào khác. 

Liêm khiết, chân thật và chánh trực cũng là đặc tính của người có 
Chánh Kiến. Người có Chánh Kiến tránh xa mọi trộm cắp, dầu là sự 
trộm cắp hiển nhiên, lộ liễu, hay trộm cắp vi tế, kín đáo, ẩn núp dưới 
một lớp gì khác. Người có Chánh Kiến cũng tránh xa mọi hành động tà 
dâm làm giảm suy giá trị con người. Người có Chánh Kiến tránh vọng 




CHƯƠNG 35 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (I) 347 


ngữ, không nói thô lỗ đầm thọc và nhảm nhí, mà chỉ dùng lời lẽ chần 
thật, nhã nhặn, hiền hòa và bổ ích. Có nhiều loại thuốc và rượu làm Tầm 
trí xao lãng và lu mờ. Người có Chánh Kiến cũng tránh xa các loại rượu 
mạnh, cố gắng trau dồi và mở mang Trí Tuệ. 

Năm quy tắc sơ đẳng ấy - nhằm kiểm soát cả hành động và lời nói - 
rất cần thiết cho những ai bước chân vào con đường dẫn đến Níp-bàn 
(Niết Bàn). Phạm những giới ấy tạo trở ngại cho tiến bộ tinh thần. 

Đã vững vàng tiến một bước hướng đến mục tiêu, bây giờ hành giả 
cố gắng thu thúc Lục Căn. Để chế ngự sự thèm thuồng vật thực và để 

oo • o • o • • 

cho Tâm và Thân được nhẹ nhàng khoan khoái, trong mỗi tháng nhịn 
ăn một ngày là tốt. Đời sống phải giản dị và thanh đạm. Sống xa hoa dẫn 
con người trở lên nô lệ của tham vọng. Nên ở độc thân, vì tất cả năng lực 
nhờ đó mà bảo tồn trọn vẹn, để có thể sử dụng trong việc trau dồi tinh 
thần và đạo đức, cho mình và cho người khác. Cũng nhờ đó, ta có thể 
tách rời ra khỏi những dầy trói buộc của xã hội, những trở ngại cho mức 
tiến đạo đức. Hầu hết tất cả những vị giáo chủ đều có một cuộc sống 
khiêm tốn, độc thần giản dị, tự ý nghèo nàn, và tự kiểm soát chặt chẽ. 

Trong khi tiên bộ từ từ và vững chắc, hành giả càng kiểm soát hành 
động, lời nói và thu thúc Lục Căn càng chặt chẽ hơn. Nghiệp Lực của 
người hành giả Tinh Tấn bấy giờ thúc đẩy đương sự từ khước những lạc 
thú trần gian và chấp nhận đời Tu Sĩ. Những ý như sau phát sinh: 

“Đời sống tại gia là sào huyệt của tranh chấp, 

Dãy đẩy những vất vả, những nhu cầu, 

Nhưng đời sống của bậc Xuất Gia, 

Tự do và cao cả như trời rộng mênh mồng 

Nhận thấy rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui vật chất không 
tạo hạnh phúc thật sự, hành giả tự nguyện bỏ tất cả sự nghiệp vật chất 
trên đời để khoác lên mình tấm y vàng và cố ghép mình vào nếp sống 
hoàn toàn trong sạch. 

Tuy nhiên không phải vì sắc tướng bề ngoài mà chính sự Thanh lọc 
bên trong đời sống gương mẫu, làm cho con người trở nên trong sạch. 
Sự đổi thay từ trong ra ngoài, chớ không phải từ ngoài trở vô trong. 
Không tuyệt đối cần thiết phải rút và ẩn dật nơi hẻo lánh vắng vẻ và 
sống đời Tu Sĩ mới Chứng Ngộ được Níp-bàn (Niết Bàn). Đời sống Tỳ 
I<hưu chắc chắn giúp sự tiến bộ tinh thần được thành đạt mau chóng và 
dễ dàng hơn, nhưng người Cư Sĩ vẫn có thể đắc Qụả Thánh. 



348 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Trước tất cả những quyên rũ của đời sống tại gia, người Tu Sĩ mà 
đắc được Quả Vô Sanh (A La Hán) chắc chắn đáng được tán dương hơn 
vị Tỳ Khưu, cũng đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), giữa khung cảnh tĩnh 
mịch an nhàn, không có gì làm cho tầm dao động. 

Nhắc đến một vị đại thần đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) lúc ngổi trên 
lưng voi, trong một cái bành sang trọng, Đức Phật ghi nhận: 

‘Dâu trang sức lộng lẫy, nếu người kia đi trong sự thanh bình An Lạc, 

Nếu giữ tâm yên lặng thu thúc, vững chắc và trong sạch, 

Và nếu người kia tự chế ngự, không làm tổn thương bất luận chúng sanh 
nào, 

Người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu". (l> 

Có rất nhiều trường hợp người Tu Sĩ sống tại gia cũng Chứng Ngộ 
Níp-bàn (Niết Bàn). Vị Thiện Tín giàu lòng quảng đại và Tâm Đạo nhiệt 
thành của Đức Phật, Anãthapindika (Cấp Cô Độc) là một vị Dự Lưu 
(Tu Đà Hoàn, Sotãpanna). Mahãnãma dòng Thích Ca là một vị Nhất 
Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi ). Người thợ lò gốm Ghatĩkãra đắc Quả 
Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmi ) và Đức Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) 
nhập diệt với Đạo Qụả Vô Sanh (A La Hán). 

Một vị Tỳ Khưu phải giữ bốn loại Giới Luật Cao Thượng: 

1) Pãtimokkha Sĩla (Biệt Biệt Giải Thoát Giới) - Giới Luật căn bản. 

2) Indriyasamvara Sĩla (Thu Thúc Môn Quyển Giới) - Giới Luật có 
liên quan đến công trình thu thúc Lục Căn. 

3) Ẫịĩvapãrisuddhi Sĩla (Nuôi Mạng Thanh Tịnh Giới) - Giới Luật 
có liên quan đến đời sống trong sạch. 

4) Paccayasannissita Sĩla (Quán Tưởng Giới) - Giới Luật có liên 
quan đến sử dụng “Tứ Vật Dụng’’, những vật cần thiết cho đời sống. 

Bốn loại Giới Luật ấy gọi chung là Sĩla Visuddhi (Tứ Thanh Tịnh 
Giới, sự trong sạch của Giới Hạnh), là tầng đầu tiên trong bảy tầng 
trong sạch, Thanh Tịnh Đạo, dẫn đến Níp-bàn (Niết Bàn). 

Giới Tử đã thọ lễ Xuất Gia và thọ trì Upasampadã (Cụ Túc Giới) 
được gọi là Bhikkhu (Tỳ Khưu). Tu Sĩ hành khất có lẽ là gần nhất của 
danh từ “Bhikkhu”, không phải trong ý nghĩa người đi xin, mà trong 
nghĩa đời sống bằng vật thực được tặng, bằng lòng quảng đại, bằng tầm 
trong sạch Bố Thí của người khác. 


1. Kinh Pháp Cú, câu 142. 





CHƯƠNG 35 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (I) 349 


Một vị Tỳ Khưu không có lời thề phải sống bằng đời sống Xuất Gia 
cho đến chết. Giới Tử tự nguyện để xin ghép mình vào Giới Luật để 
sống đời sống trong sạch, đời sống thiêng liêng cao thượng của vị Tỳ 
I<hưu cho đến ngày, nếu muốn, cũng tự ý, bước chần ra khỏi Tăng Đoàn 
mà không bị một sự bị ràng buộc nào. 

o o 

Nhưng ngày nào còn đắp trên mình bộ y vàng, vị Tỳ Khưu phải giữ 
trọn 220 Giới Chánh® và nhiều giới phụ khác. Bốn trọng giới có liên 
quan đến đời sống độc thân, đến sự trộm cắp, sát nhân và khoác lác 
khoe khoang rằng mình đã đạt đến một mức cao thượng mà thật ra 

o o • • • o • 

mình không có, phải được gìn giữ trang nghiêm. Vị nào phạm một trong 
bốn trọng giới kể trên phải chịu tội Pãrãịikã (Bất Cộng Trụ) và đương 
nhiên không còn là Tỳ I<hưu nữa. Nếu muốn, vị ấy có thể Xuất Gia 
Sãmanera ( Sa-di ) trở lại. 

Ngoài bốn trọng tội ấy, nếu vị Tỳ I<hưu phạm nhầm giới nào khác, 
phải tùy nặng nhẹ mà Sám Hối chịu tội. 

Những đặc điểm chánh của một vị Tỳ I<hưu là trong sạch, hoàn toàn 
độc thần, tự ý sống nghèo nàn, khiêm tốn, đơn giản, Vị Tha phục vụ, tự 
kiểm soát, nhẫn nại, Bi Mẫn và thanh tao nhã nhặn. 

Đời sống của một Tỳ I<hưu, hay nói cách khác, sự từ bỏ những thú 
vui và những tham vọng của thế gian, chỉ là một phương tiện hữu hiệu 
để thành tựu quả Níp-bàn (Niết Bàn). Sự Xuất Gia tự nó không phải là 
cứu cánh. 




2. Ngoài ra, còn bảy điều diệt tránh (adhikaranasmatha dhamma), cộng lại là 227. 




350 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 36 

CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 

“Một con đường để thành đạt lợi ích thế gian, 
Một con đường khác dãn đến Níp-bàn (Niết Bàn)”. 

— Kinh Pháp Cú 

Định (Samãdhi) 

Đã vững vàng trên nền tảng Giới Luật, hành giả bước vào con đường 
cao thượng hơn - Hành Thiền - để tiến đến Định ( Samãdhi ), tức là 
kiểm soát và trao dổi Tâm, giai đoạn thứ nhì của con đường trong sạnh 
(Thanh Tịnh Đạo). 

Định ( Samãdhi ) là giữ Tầm An Trụ vào một điểm, gom Tâm vào đề 
mục, và hoàn toàn không để ý gì khác, ngoài để mục ấy. 

Theo Phật Giáo, có bốn mươi đề mục Hành Thiền khác nhau, tùy 
Tầm tánh của mỏi cá nhân. Bốn mươi đề mục Hành Thiền là: 

a)Mười đề mục đểNiệm (Kasiạa, BiếnXứ): (i) 

1. Dùng Đất để làm đề mục, 

2. Dùng Nước để làm đề mục, 


1. “Kasiụa” ở đây có nghĩa là trọn vẹn, tất cả, đầy đủ. Gọi như vậy bởi vì ánh sáng 
tủa ra từ hình ảnh khái niệm của đề mục “Kasina” phải bao trùm trọn vẹn, tất cả, 
không giới hạn. 

Trong trường hợp dùng đất làm đề mục, ta phải làm một cái dĩa hình tròn, bề kính 
độ một gang bốn ngón tay. Lấy đất sét màu da trời lúc bình minh, nhồi nhuyễn, đắp 
lên, rồi cạo gọt thật kỹ, thật láng. Nếu không có đủ đất màu da trời lúc bình minh thì 
làm mặt, rồi dùng đất màu khác cũng được, để đắp phía dưới. Cái vật tròn bằng đất 
để suy niệm ấy gọi là “Kasina Mandaỉa”. 

Các loại Kasina khác cũng làm tương tợ như vậy. Sách Thanh Tịnh Đạo 

• • o o • •/ * * • 

( Visuddhimagga ) có mô tả từng chi tiết. Cũng nên ghi nhận rằng đề mục ánh sáng và 
không gian không có trong kinh điển. Nếu không kể hai đề mục này, thì còn lại ba mươi 
tám đề mục Hành Thiền tất cả. 







CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 351 


3. Dùng Lửa làm đề mục, 

4. Dùng Không Khí làm đề mục, 

5. Dùng Vật có màu Xanh làm đề mục, 

6. Dùng Vật có màu Vàng làm đề mục, 

7. Dùng Vật có màu Đỏ để làm đề mục, 

8. Dùng Vật có màu Trắng để làm đề mục, 

9. Dùng Ánh Sáng làm đề mục, 

10. Dùng Không Gian làm đề mục. 

b) Mười đê mục về Tử Thi (Asubha, Bất Tịnh) i2> là mười loại 
Tử Thi kể sau: 

1. Tử Thi sình (uddhumãtaka) , 

2. Tử Thi đã đổi màu sắc ( vinĩlaka ), 

3. Tử Thi đã rã ra, chảy nước ( vipubbaka ), 

4. Tử Thi bị cắt đứt đoạn (vicchidaka ), 

5. Tử Thi bị đục khoét ra từng mảnh (vikkhãyidaka) , 

6. Tử Thi văng ra từng mảnh (vikkhittaka) , 

7. Tử Thi bị cắt đứt và rời ra vung vẩy tản mác (hatavikkhitaka ), 

8. Tử Thi bị đẫm máu ( lohitaka ), 

9. Tử Thi bị dòi đục ( puỉapaka ), và 

10. Tử Thi chỉ còn bộ xương ( atthila ). 

c) Mười đề mục Tùy Niệm (Anussati, Niệm Niệm)®: 

1. Tùy Niệm Phật (Buddhãnussati) , 

2. Tùy Niệm Pháp (Dhammãnussati) , 

3. Tùy Niệm Tăng (Sanghãnussati), 

4. Tùy Niệm Giới ( Sĩlãnussati ), 

5. Tùy Niệm Bố Thí (Cãgãnussati ), 

6. Tùy Niệm chư Thiên (Devatãnussati ), 

7. Tùy Niệm trạng thái yên tịnh (Tùy Niệm ân đức Níp-bàn / Niết 
Bàn, Upasamãnussati ), 

8. Tùy Niệm Sự Chết (Maranãnussati), tuần tự, và cùng với, 

9. Tùy Niệm Thân ( Kãyagatãsati ), và 

10. Tùy Niệm Hơi Thở (Ảnãpãnasati). 

2. Vào thời Đức Phật có nhiểu tử thi còn quàng lại trong các nghĩa địa, chờ ngày 
chôn hoặc thiêu, còn làm mồi ngon cho thú và chim. Ngày nay, không thê’ có tử thi 
như vậy nữa để dùng làm để mục Hành Thiển. 

3. “Anussati” là Niệm Niệm, không ngừng niệm. 




352 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


d) Tứ Vô Lượng Tâm, hay Phạm Trú (Brahmavihãra): Từ 

(Mettã), Bi ( Karunã ), Hỷ (Muảitã), và Xả (Upekkhã). 

e) Một để mục Vật Thực Bất Tịnh Tưởng (Saũũã): 

Quán Tưởng tánh cách Ô TrƯỢc của Vật Thực (ÃhãrePatikkủlasanna) 

( 4 ) 

f) Một đề mục Phân Tách Giới (catudhãtuvavatthãna)^: như 

phân tách bốn nguyên tố cấu tạo vật chất (Tứ Đại: Đất, Nước, Lửa, 

Gió). 

g) Bốn Thiền Vô Sắc: 

1. CõiKhôngVôBiên (KhôngGianVô Cùng Tận, Ã kãsãnan cãyatana ), 

2. Cõi Thức Vô Biên (Vô Cùng Tận, Vinnãnancãyatana), 

3. Cõi Vô Sở Hữu (Hư Không, Ãkincannãyatana) , và 

4. Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng ( N'eva sannãnãsannãyatana). 

Đề mục thích hợp với những Bẩm Tánh khác nhau 

Theo kinh sách, mười đề mục về tử thi và niệm thân, như 32 phần 
Ô Trưực, thích hợp với Bẩm Tánh Tham Ái, vì những đề mục này có 
khuynh hướng tạo sự nhờm chán cơ thể vật chất mà giác quan bám níu. 

Tứ Vô Lượng Tâm và bốn Kasina màu, thích hợp với Bẩm Tánh sân 
hận. 

Những đề mục suy niệm về Đức Phật, v.v... thích hợp với Bẩm Tánh 
của người có nhiều đức tin. 

Những đề mục suy niệm về sự trạng thái thanh bình An Lạc, Quán 
Tưởng đến sự nhàm chán vật thực, và phân tách Tứ Đại, thích hợp với 
những Bẩm Tánh thiên về trí thức. 

Những đề mục như suy niệm về Đức Phật, Tầm Từ, niệm thần và 
niệm về sự chết, thích hợp với tất cả Bẩm Tánh. 

Có sáu loại Bẩm Tánh (Carita) là: 

1. Bẩm Tánh nhiều Ái Dục (Rãgacarita), 

2. Bẩm Tánh nhiều Sân Hận (Dosacarita) , 

3. Bẩm Tánh nhiều Si Mê (Mohacarita), 


4. “Ahãre Patikkũlasaũũa” - như Quán Tưởng tánh cách ghê tởm của vật thực khi đi 
tìm, lúc ăn, lúc tiết ra, lúc tiêu hóa, lúc thoát ra, v.v... 

5. Ví dụ như quan sát bốn yếu tố: Đất, có tánh cách duỗi ra ( Pathavĩ ); Nước, dính liền 
lại (Ẫpo); Lửa, nóng hay lạnh ( Tejo ); và Gió di động ( Vãyo ). Xem xét những đặc tánh 
riêng biệt. 




CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 353 


4. Bẩm Tánh có nhiều Đức Tin (Saddhãcarita) , 

5. Bẩm Tánh thiên về Giác Ngộ (Budhicarita) , và 

6. Bẩm Tánh nhiều Phóng Dật (Vitakkacarita). 

“Carita" là Bẩm Tánh, hay bản chất cố hữu của một người. Bản chất 
này biểu lộ khi ở trạng thái bình thường, không có gì làm dao động. 
Bẩm Tánh của mỏi người khác nhau là do nơi hành động quá khứ, hay 
Nghiệp khác nhau của mỏi người. Những hành động quen thuộc có 
khuynh hướng tạo Bẩm Tánh riêng biệt. 

Bên trong của một số người, “Rãga" hay Ái Dục, có năng lực mạnh 
hơn các tánh kia, trong khi “Dosa" hay Sần Hận, oán ghét ác ý, trội hơn 
nơi người khác. Phần đông chúng sanh thuộc về hai loại ấy. Có một 
phần ít, kém thông minh và ít nhiều Si Mê ( Mohacarita ). Gần với những 
hạng si mê có những người có Bẩm Tánh phóng dật, không thể chú tâm 
vào một việc (vitakkacarita) . Vài người lại có Tâm Đạo đặc biệt nhiệt 

• • \ / o .... 

thành, đức tin vững chắc (saddhãcarita) , người khác thì đặc biệt thông 
minh sáng suốt (buddhicarita). 

Phối hợp những Bẩm Tánh ấy lại với nhau có 63 loại. Tính chung với 
Bẩm Tánh khảo sát ( ditthicarita ) là 64 loại. 

Những đề mục Hành Thiền có thể, ít hay nhiều, thích hợp với mỗi 
Bẩm Tánh và mỗi hạng người. 

Trước khi thực hành Thiền Tập, hành giả nên thận trọng quan sát đề 
mục Tham Thiền. Thuở xưa, muốn Hành Thiền phải tìm đến sự hướng 
dẫn của một vị thầy có khả năng và nhờ sự giúp đỡ của vị này, chọn một 
đề mục thích hợp với Bẩm Tánh mình. Ngày nay, hành giả phải tự mình 
xem xét lấy và chọn đề mục mà mình cho là thích hợp nhất. 

Khi đề mục đã chọn, hành giả phải rút vào một nơi yên tĩnh, càng ít 
bị dao động càng tốt. Một cụm rừng, một hang đá, hoặc nơi vắng vẻ nào 
khác cũng có thể thích nghi. Ở những nơi ấy hành giả ít bị phiền nhiễu 
trong khi Hành Thiền. 

Nên biết rằng cảnh vắng lặng bên trong của tất cả mọi người. Nếu 
Tâm không an, dầu ở giữa rừng sâu tĩnh mịch cũng không thích hợp. 
Nhưng nếu Tầm không bị dao động thì ở trung tầm thành phố cũng 
được. Khung cảnh chung quanh chỉ tác động một cách gián tiếp, giúp 
Tâm An Trụ. 

Điều kê đó mà hành giả phải quyết định là giờ giấc, lúc mà hành 
giả và khung cảnh chung quanh có nhiều điều kiện thuận tiện nhất để 
Tham Thiển. 



354 phấn II - PHẬT PHÁP 


Sáng sớm Tầm trí còn tươi tỉnh, hoặc tối, trước khi đi ngủ, nếu không 
quá mệt, thường là lúc thích hợp nhất để Hành Thiền. Tuy nhiên, dầu 
thì giờ nào mà ta đã chọn, nên cố giữ đúng giờ ấy mỗi ngày, để cho Tâm 
được quen, có ảnh hưởng tốt đẹp đến Pháp Hành. 

Cách ngổi cũng có thể giúp ích cho việc gom Tâm. Người phương 
Đông thường ngồi tréo chần mặt đặt trên vế trái và chân trái đặt trên vê 
mặt, thần mình ngay thẳng. Đó là lối ngồi kiết già. Nếu không quen ắt 
thấy khó ngổi như thế. Nhiều người ngồi bán già dễ dàng hơn. Chỉ để 
chần mặt đặt trên vê trái, còn chân trái thì để dưới luôn, khỏi phải tréo 
lên. 

Khi ngổi theo điệu tam giác ấy thì thân mình vững vàng. Tay mặt 
đặt trên tay trái, cổ ngay, giữ mũi nằm trên một đường thẳng góc với 
rún. Lưỡi ép sát trên nóc vọng. Sắp sửa quần áo ngay ngắn và lưng quần 
không nên thắt chặt lắm. Vài người chịu nhắm mắt lại để không còn 
nhìn thấy gì nữa. 

Nhắm kín mắt cũng có lợi, nhưng thường hay làm buổn ngủ. Đến 
lúc muốn ngủ rồi thì hành giả không còn kiểm soát được Tầm nữa. 
Những tư tưởng bất định phát sanh, không còn giữ thân ngay ngắn, vô 
tình mở miệng, chảy nước dãi và gục đầu. 

Chư Phật thường ngồi kiết già, hình đóa sen búp, mắt nhắm phần 
nửa, nhìn theo chót mũi đến chí đất, không xa hơn lối một thước hai. 

Người nào thấy lối ngồi kiết già khó khăn, có thể thuận tiện ngồi 
trên ghế, hay chỗ nào khác, vừa đủ cao để hai bàn chần gác trên mặt đất. 

Thê ngồi không quan trọng. Hành giả tùy tiện, ngổi thê nào cũng 
được, miễn là thấy thoải mái và dễ dàng là được. 

Người có chú nguyện cố gắng gom Tâm vào một điểm phải nỏ lực 
kiểm soát những tư tưởng Ô Nhiễm mỏi khi nó vừa khởi sanh. 

Hành giả có thể bị mười đạo binh của Ma Vương tấn công như có 
ghi trong kinh Sutta Padhãna íbì . Mười đạo binh ấy là: 

1. Dục (k ãma), 

2. Nản chí ( arati ), 

3. Đói và khát (khuppipãsã ), 

4. Ái ( tanhã ), 

5. Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên, thĩna-middhà ), 

6. Sợ sệt ( bhaỵa ), 


6. Padhana Sutta, trang 28. 




CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 355 


7. Hoài nghi (vicikicchã ), 

8. Phỉ báng, gièm pha và ngoan cố ( makkha, thambha ), 

9. Thâu đoạt một cách bất chánh tiếng tốt, danh vọng, tôn kính và 
lợi lộc ( lãbha , siloka , sakkãra, micchãyasà) , và 

10. Tự phụ và khinh miệt kẻ khác ( attukkamsanaparavam bhana). 

Tùy trường hợp, những lời gợi ý sau đầy của Đức Phật về Pháp Hành 

Thiền có thể bổ ích cho tất cả mọi người. 

1. Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với tư tưởng trở ngại. Như 
bị lòng sân trở ngại, cố tạo Tâm Từ. 

2. Suy niệm về hậu quả xấu có thể xẩy ra. Như nghĩ rằng Sân Hận có 
thể đưa đến tội lỏi, sát nhân, v.v... 

3. Không để ý, cố lãng quên những tư tưởng xấu ấy. 

4. Đi ngược dòng tư tưởng, tìm hiểu do đâu tư tưởng Ô Nhiễm ấy 
phát sanh và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần 
điều xấu. 

5. Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất. Cũng như một người mạnh 
mẽ tráng kiện khắc phục một người khác, suy nhược yếu ớt, ta phải vận 
dụng sức lực của cơ thể để chế ngự những tư tưởng xấu xa. Đức Phật 
khuyên: " Cắn chặt răng lại và ép lưỡi sát vào nóc vọng phía trên , hành giả 
vận dụng hết năng lực để kiềm chế Tâm và như vậy, khi cắn răng lại và ép 
lưỡi sát phía trên, cưỡng bách và kiềm chế Tâm, những tư tưởng xấu xa và 
nguy hại sẽ suy nhược dẩn và tiêu tan. Do đó Tâm sẽ lâng dịu, an trụ, thuẫn 
nhất và Định"S 7 ' > 

Khi đã trải qua những giai đoạn cần thiết ấy, hành giả tìm một 
nơi ẩn dật và đặt niềm tin vào ý chí quyết thành tựu cho kỳ được 
mục tiêu, tận lực và liên tục cố gắng phát triển Tâm Định. 

Một vật thể như hình tròn Kasina chỉ có thể giúp hành giả đạt đến 
Tâm Định, nhưng một đức tánh như Tâm Từ có lợi ích đặc biệt là tạo 

• / Q • • • • • 

nên Tâm tánh hay bản chất con người. 

Trong lúc Hành Thiền, hành giả có thể lặp lại một cách hiểu biết 
những lời, hay những câu kệ đặc biệt, điều này có thể gợi cho hành giả 
những lý tưởng mà nó tượng trưng. 

Dầu quyết tâm nỗ lực đến đâu, người hành giả còn sơ cơ vẫn phải 
trải qua những giai đoạn khó khăn, những vấp váp lúc ban đầu. "Tâm 
phóng, những ý tưởng ngoài đê mục sẽ phát sinh và vẩn vơ trước mắt, cảm 


7. Maịịhima Nikaỵa, Vitakka Santhana Sutta, số 20. 




356 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


thấy sốt ruột, thấy tiến bộ chậm chạp lên nản lòng, do đó mất nhãn nại, kém 
cố gắng". Nhưng hành giả phải bền chí, không chịu thất bại. Cố gắng 
thêm, thêm nữa, để khắc phục mọi trở ngại, vượt qua khó khăn để nhìn 
thẳng vào đề mục và kềm giữ Tầm không một giầy xao lãng. 

Ví dụ như hành giả dùng Kasiụa Đất làm đề mục Hành Thiền 
(i kammahãna ): 

Trước tiên lấy đất sét nhồi làm thành dĩa tròn bằng độ ba tấc bề kính, 
cạo gọt cho trơn bén, tô mặt thật láng và đều đặn. Cái đĩa tròn Kasina 

• o • / • • o 

để Tham Thiền này được gọi là Chuẩn Bị Tướng ịparikammã nimitta ). 
Đặt cái Kasina ấy cách chỗ mình ngồi một thước, hành giả chăm chú 
nhìn vào đó và niệm “paịhavĩ, pathavĩ” (đất, đất) cho đến lúc Tầm hoàn 
toàn an trụ, không còn ý tưởng ngoại lai nào khác. Và khi hành như thê 
ít lầu - có khi vài tuần, có khi vài tháng, vài năm hay hơn nữa - hành giả 
có thể hình dung đề mục nghĩa là lúc nhắm mắt vẫn còn thấy cái vòng 
Kasina. Đó là Đạt Tướng (uggaha nimitta ). Tiếp tục cố gắng, hành giả 
chăm chú vào uggaha nimitta này và tu tiến đến khi thành Tợ Tướng 
(paibhãga nimittà). 

Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimaggà), sự khác biệt giữa hai 
hình ảnh ấy là: “Trong ‘‘uggaha nimitta” hành giả còn thấy rõ cái dĩa tròn 
Kasina, tỷ như trên ấy có lồi lõm, v.v... còn trong “patibhaga nimitta” dĩa 
tròn Kasina xuất hiện như một cái gương tròn mới lấy từ trong bao ra, 
hoặc như vỏ ốc xà cừ trau đổi bóng loáng, hoặc như mặt trăng rằm xuất 

1 A • —1 4 ^_ _A_ yy 

lộ giữa những đám mây . 

Tợ Tướng (paịibhãga nimitta ) không có màu sắc, cũng không có 
hình thể. Nó chỉ là hình thức xuất lộ do tri giác tạo nên. 

Bấy giờ hành giả nỗ lực chú Tầm vào hình ảnh khái niệm trừu tượng 
ấy và đạt đến mức độ gọi là "cận định" ( upacãra samãdhi, Tầm gần Nhập 
Định). Lúc ấy, năm Pháp Cái ( nĩvarana ) là Dục Dục (kamachanda), 
Sân Độc ( vyãpãda ), Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên, thĩnamiddhà) , 
Điệu Hối ( uddhaccakukkucca ) và Hoài Nghi ( vicikicchã ) tạm thời 
được đè nén do Tâm Định, hay Nhất Tâm ( ekaggatã ), Hỷ (pĩti), Tầm 
( vitakka ), Lạc ( sukha ), và Tứ ( vicãra ), kể theo thứ tự. Lúc bấy giờ, 
người đó đạt được Định Kiên Cố ( appanã samãdhi) và trở nên khắng 
khít trong Thiền ( Ịhãna ), thọ hưởng trạng thái yên tĩnh và vắng lặng của 
Định. Định hay Nhất Tâm này được thành tựu nhờ hành giả đã vượt 
qua các Pháp Cái ( nĩvarana ), thành tựu trạng thái gọi là cittavisuddhi 
(Tâm Tịnh), giai đoạn thứ nhì của Thanh Tịnh Đạo. 



CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 357 


Nếu hành giả dùng Kasina Nước làm đề mục Hành Thiền thì nên 
lấy một bát nước đầy chí miệng, tốt nhất là nước mưa trong sạch, không 
màu sắc và chăm chú nhìn vào đấy, rồi niệm “ãpo, ãpo” (nước, nước) 
cho đến khi Tâm lắng dịu, an trụ vào đề mục nước. 

Muốn tu tiến Kasina Lửa làm đề mục, hành giả đốt một ngọn lửa 
nhỏ trước mặt mình rồi chăm chú nhìn vào đấy, xuyên qua một cái lỗ 
cỡ bốn ngón tay bề kính trong một tấm vải, tấm đệm hay một tấm da. 

Với để mục Kasina Gió, hành giả nhìn vào ngọn gió thổi xuyên qua 
cửa sổ hoặc một cái lỗ trong vách và chăm chú niệm “ vãyo Ị, vãyo” (gió, 

gió) • 

Nếu muốn tu tiến đề mục dùng màu sắc thì dùng cái đĩa tròn 
(; mandala ) Kasina có màu sắc như xanh, vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng rồi 
chăm chú nhìn vào và niệm màu sắc ấy như “xanh, xanh” ( niỉam, nilam ) 
cũng như đề mục đất, v.v... Hành giả cũng có thể nhìn vào cành hoa hoặc 
xanh, hoặc vàng, v.v... để niệm màu sắc ấy. 

Hành giả muốn tu tiến đề mục ánh sáng có thể nhìn mặt trăng, hoặc 
một ngọn đèn không chao động, hoặc ánh sáng có hình ảnh mặt trăng 
hay mặt trời, chiếu xuyên qua lá cây hay xuyên qua vách, in trên tường 
hay dưới mặt đất, và niệm “ãỉoka, ãỉoka” (ánh sáng, ánh sáng). 

Có thể tu tiến đề mục không gian bằng cách nhìn lên trời, xuyên qua 
cái lỗ độ bốn ngón tay bề kính, khoét trên vách, hay trên miếng vải hoặc 
miếng da và niệm "ãỉoka, ãloka” (không gian, không gian). 

Đề Mục Tử Thi (Asubha) 

Ở Ấn Độ thời xưa, người ta không chôn người chết, cũng không hỏa 
thiêu mà chỉ đem ra để ngoài nghĩa địa. Do đó, có mười loại Tử Thi làm 
đề mục Hành Thiền. Ngày nay, phong tục ấy không còn nữa. Như vậy, 
mười đề mục Tham Thiền về Tử Thi không thể đặt thành vấn đề. 

Anussati (Tùy Niệm) 

Tùy Niệm vé hổng ần của Đức Phật ( Buddhãnussati ) 

Là suy niệm về các Phẩm Hạnh của Đức Phật như sau: 

"Đức Thế Tôn hẳn thật là bậc ứng Cúng, chánh Biến Trị Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điểu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật , Thế Tôn". 

Tùy Niệm về những ân đức của Giáo Pháp ( Dhammănussati ) 

Là suy niệm về các ân đức của Giáo Pháp như sau: 



358 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


“Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ 
là để tự Chứng Ngộ, cho Qụả tức khắc, khuyến khích sự tìm tòi suy gẫm, dãn 
đến nơi (Níp-bàn / Niết Bàn), để bậc Thiện Trí tự an hiểu”. 

Tùy Niệm về ân đức của Tăng ( Sanghănussati ) 

Là suy niệm về Phẩm Hạnh tinh khiết của bậc Thánh Tăng như sau: 

“Các đệ tử của Đức Thế Tôn có Đức Hạnh toàn hảo. Các Ngài có Phẩm 
Hạnh bậc Trí Tuệ. Các Nợài là nhữnợ vị đã thành đạt bốn Đạo và bốn Quả 

• • • o o • • • 

Thánh. Các đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc xứnợ đánợ lãnh nhận nhữnợ vật 

• • o o • o • 

cúng dường và chỗ ở. Các Ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền 
Vồ Thượng trên thế gian”. 

Tùy Niệm về Giới Đức ( Sĩlãnussati ) 

Là suy niệm về Phẩm Hạnh có tính hoàn hảo của chính mình. 

Tùy Niệm về Bố Thí ( Cãganussati ) 

Là suy niệm về bản chất khoan hồng rộng lượng của chính mình. 

Tùy Niệm vé chư Thiên ( Devãnussati ) 

Là suy niệm như sau: 

“Các vị Thiên đã sanh vào những cõi đáng phấn khởi ấy do nhờ niềm 
tin và những đức tánh khác của các Ngài. Ta củng có những đức tánh ấy”. 

Suy niệm như thê nhiều lần đức tin của mình và các đức tính khác, 
đưa các vị Thiên vào làm nhân chứng. 

Tùy Niệm về những đặc tính của Níp-bàn / Niết Bàn 
( Upasamãnussati ) 

Là suy niệm về đặc tính Tịch Tịnh của Níp-bàn (Niết Bàn), như 
chấm dứt đau khổ và tương tự. 

Tùy Niệm vé Sự Chết ( Maranãnussati ) 

Là suy niệm về sự chấm dứt đời sống tâm-vật-lý. Quán Tưởng về cái 
chết giúp hành giả thấu hiểu bản chất tạm bợ của đời sống. Khi quán 
triệt rằng chết là điều chắc chắn phải đến và sống là tạm bợ, nhất thời, 
hành giả sẽ cố gắng tận dụng kiếp sống này để tự trau dồi, tự phát triển 
và giúp kẻ khác mở mang, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc, dễ 
duôi. Kiên trì Hành Thiền, suy niệm cái chết không làm cho hành giả 
trở thành bi quan yếm thế và sống tiêu cực mà trái lại, càng tích cực 
và Tinh Tấn hơn. Ngoài ra, hành giả còn có thể ứng phó với cái chết 
một cách bình tĩnh, thản nhiên. Khi Quán Tưởng sự chết, hành giả có 
thể suy niệm rằng đời sống như ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái 
được gọi chúng sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời và bề ngoài của luổng 

• 0*0 ... o o 




CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 359 


Nghiệp Lực VÔ hình, không khác nào ánh sáng của ngọn đèn điện là 
biểu hiện tạm thời của luổng điện lực vô hình ở trong sợi dây điện. 

Hành giả có thể hình dung đời sống theo nhiều lối khác, Quán 
Tưởng về tánh cách Vô Thường của kiếp nhân sinh và sự kiện hiển nhiên 
chãc chan là cái chẽt phải đẽn. 

Tùy Niệm Thân ( Kãyagatãsati) 

Là suy niệm về ba mươi hai phần Ô Trược của cơ thể như tóc, lông, 
móng tay, móng chần, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá 
lách, mật, phổi, ruột, bao tử, v.v... 

Quán Tưởng về tánh cách Ô Trược của cơ thể giúp hành giả chế ngự 
tầm Luyến Ái đối với bản thần mình. Nhiều vị Tỳ Khưu thời Đức Phật 
đã đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) nhờ Hành Thiền với đề mục này. 

Người không thích hợp với tất cả ba mươi hai phần Ô Trược có thể 
chọn một vài phần như xương, thịt, da cũng được. Bên trong thần này là 
bộ xương. Đầy bên ngoài bộ xương là thịt, và bên ngoài, chỉ là một lớp 
da bao bọc lấy thịt và xương. Khi suy niệm như thê về cơ thể vật chất, 
hành giả dần dần giảm bớt Luyến Ái thân mình. 

Đối với người không chú trọng đến nhục dục, đề mục này có thể 
không thích hợp. Hành giả có thể Qụán Tưởng khả năng tạo tác cố hữu 
của guồng máy phức tạp này mà ta gọi là con người. 

Tùy Niệm Hơi Thở (. Ãnãpãnasati ) 

Là pháp suy niệm về hơi thở, Ẫna có nghĩa là hít vô, Apãna là thở ra. 

Tham Thiền, niệm hơi thở là phương pháp luyện tập cho Tâm An 
Trụ, đổng thời giúp hành giả Chứng Ngộ Tuệ Qụán (Minh Sát Tuệ) và 
dẫn đến Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Đầy là để mục Hành Thiền rất lợi ích và có thể thích hợp với tất cả 
mọi người. Xưa kia Đức Phật cũng đã áp dụng Pháp Hành Thiền về Sổ 
Tức Quán này trước khi Ngài đắc Quả Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Kinh Satipaịịhãna Sutta (Tứ Niệm Xứ) và sách Thanh Tịnh Đạo 
có trình bày pháp môn bổ ích này với đầy đủ chi tiết. 

Sau đầy là một vài điều cho người hành giả sơ cơ: 

Nên chọn lối ngổi thích hợp. Giữ thân hình ngay ngắn. Đặt tay mặt 
lên tay trái. Mắt nhắm hoặc mở hi hí. 

Trước khi khởi niệm, từ từ thở ra dài bằng miệng, rồi ngậm lại. Kê 
đó hít vô bằng mũi, như thường, không cố sức thở mạnh quá mà cũng 
không yếu quá. Lúc hít vô đếm thầm, Một. Rổi thở ra, đếm Hai. Luôn 




360 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


luôn chú Tâm theo hơi thở, không tưởng nhớ đến điều chi khác. Và cứ 
hít vô đếm Ba, thở ra đếm Bốn, như thê đến Mười. Trong khi niệm, 
Tâm hành giả có thể xao lãng phóng túng. Nhưng không nên ngã lòng. 
Hãy cố gắng cho đến khi kềm giữ được Tầm vào hơi thở. Từ từ hành giả 
có thể tăng thêm loạt số, như đếm đi đếm lại đủ năm loạt từ Một đến 
Mười chẳng hạn. Về sau, hành giả có thể chú Tâm vào hơi thở mà không 
cần đếm. Có người thích đếm, vì đếm gom Tâm được dễ dàng. Cũng 
có nhiều người không thích. Điều chánh yếu là gom Tâm. Đếm là phụ 
thuộc. 

Khi thực hành Pháp Thiền này, hành giả cảm thấy thân nhẹ nhàng và 
rất An Lạc. Sau khi kinh nghiệm một thời gian, ngày kia hành giả thông 
hiểu được rằng cái mà người ta gọi là thân đây chỉ sống nhờ vào hơi thở, 
và khi hơi thở chấm dứt thì thân này phải chết. Tức khắc hành giả nhận 
định lý Vô Thường của vạn hữu. Nơi nào biến đổi Vô Thường thì nơi ấy 
không thể có thực tổn, hay linh hồn bất diệt. Chừng ấy Tuệ Minh Sát 
được triển khai để Chứng Ngộ Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Điều này rõ ràng chứng tỏ rằng mục tiêu của Pháp Hành Thiền về 
hơi thở chẳng những là trau đồi Tâm An Trụ mà còn khai thông Tuệ 
Quán (Minh Sát Tuệ) để thành đạt Giải Thoát cuối cùng. 

Đây là phương pháp giản tiện và vô hại mà tất cả mọi người đều có 
thể thực hành. 

Để có đầy đủ chi tiết, đọc giả có thể tham khảo bộ Visuddhimagga 
(Thanh Tịnh Đạo). 

Theo kỉnh Tứ Niệm Xứ (Satipatthãna), Pháp niệm hơi thở có thể 
thực hành như sau: 

“Hít vô, hành giả ghi nhận hít vô. Thở ra, hành giả ghi nhận thở ra. 

1. Khi hít vô dài, hành giả biết: ‘Ta hít vô dài". Khi thở ra dài, hành giả 
biết: “Ta thở dài". 

2. Khi hít vô ngắn, hành giả biết: ‘Ta hít vồ ngắn'. Khi thở ra ngắn, hành 

• 7 1 • A'đ ((ryi _ /7 2 *__ ^-77 

giả biẽt: Ta thở ra ngan . 

3. Tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở (tức chặng đẩu, 
chặng giữa và chặng cuối), “ta sẽ hít vồ” hành giả tự luyện tập lấy như thế; 
tri giác rõ ràng và trọn vẹn tiến trình của hơi thở ; “ta sẽ thở ra”, và hành giả 
tự luyện tập lấy như thế. 

4. “Làm cho hơi thở êm dịu, “ta sẽ hít vô”, hành giả tự luyện tập lấy như 
thế. Làm cho hơi thở êm dịu, “ta sẽ thở ra”, hành giả tự luyện tập như thế." 



CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 361 


Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmavihãra) 

Nơi ẩầyBrahma có nghĩa là cao thượng, hay cao nhã như trong danh 
từ “Brahmacariỵa” (lối sống cao thượng). Vihãra có nghĩa là phương 
thức hay trạng thái của Phẩm Hạnh, hay trạng thái của đời sống. Những 
trạng thái này cũng được gọi là “ appamannã”, vô lượng, vô biên. Bởi vì 
những tư tưởng này được rải khắp cho tất cả chúng sanh, không có giới 
hạn, không có sự ngăn trở. 

Mettã (Sanskrit là “Maitri”) Tâm Từ, lòng Từ Ái, hảo tầm, thiện ý, 
được định nghĩa là cái gì làm cho Tâm êm dịu. Tầm Từ ( Mettã ) không 
phải là tình thương có liên quan đến nhục dục Ngũ Trần hay lòng trìu 
mến cá nhân đối với một người nào. Kẻ thù trực tiếp của Tâm Từ là Sần 
Hận, oán ghét, hay ta không ưa thích, bực mình ( kodha ). Kẻ thù gián 
tiếp là lòng trìu mến cá nhân ( pema ). Tâm Từ bao trùm tất cả chúng 
sanh, không loại bỏ và không phân biệt chúng sanh nào. Đến mức cùng 
tột, Tầm Từ là tự đổng hóa tất cả chúng sanh (sabbattatã ), tự mình chan 
hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. Tâm Từ là lòng chần 
thành ước mong cho tất cả chúng sanh đều được an lành vui vẻ. Thái 

4- Ạ HP>, A • 1 \ 4* _ _Ạ' p rpẠ_ rp>, rpẠ_ m \ .1/1 _p Ạ TTẠ 

độ 1 ừ Ai là đặc điểm chánh yẽu của I âm 1 ừ. I âm 1 ừ lánh xa Sân Hận, 
oán ghét. 

Tầm Bi ( Karunã ) là cái gì cho ta rung động trước sự đau khổ của kẻ 
khác, là cái gì thoa dịu nỗi khổ của người. Đặc tính của Tầm Bi ( Karunã ) 
là ý muốn giúp người khác thoát ra một cảnh khổ. Kẻ thù trực tiếp của 
Tầm Bi là sự hung ác ( himsã ), và kẻ thù gián tiếp là ưu sầu, phiền muộn 
(domanassa). Tầm Bi bao trùm những chúng sanh đau khổ và tiêu trừ 
mọi hành động độc ác tàn bạo. 

Tâm Hỷ ( Muditã ) không phải là trạng thái thỏa thích suông, mà là 
lòng hoan hỷ, có thiện cảm, trước hạnh phúc của người khác. Ganh tỵ 
( ỉssã ) là kẻ thù trực tiếp của Tầm Hỷ, và thái độ hỷ hạ vui vẻ là kẻ thù 
gián tiếp. Đặc điểm chánh yếu của Tâm Hỷ là hoan Hỷ với sự thạnh 
vượng và thành công ( anumodanã ) của người khác. Tâm Hỷ bao trùm 
những chúng sanh hữu hạnh. Tâm Hỷ là đức tánh thành thật chung 
vui, chung mừng và ngợi khen. Tầm Hỷ loại trừ mọi hình thức bất mãn 
(arati) trước sự thạnh vượng của người khác. 

Tâm Xả ( Upekkhã ) theo sát nghĩa, là nhận định vô tư, tức không 
Luyến Ái cũng không ghét bỏ. Xả không phải là lạnh lùng, lãnh đạm 
mà trạng thái thản nhiên, hoàn toàn không chao động, là Tâm tuyệt 



362 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


đối quân bình. Đây là Tâm trạng bình thản của Tâm giữa những hoàn 
cảnh thăng trầm của đời sống, như tán dương và khiển trách, hạnh phúc 
và đau khổ, được và thua, danh thơm và tiếng xấu. Người thù trực tiếp của 
Tầm Xả là Luyến Ái ( rãga ), và kẻ thù gián tiếp là thái độ lạnh lùng, vô tình. 
Thái độ vô tư là đặc điểm chánh yếu của Tầm Xả ( Upekkhã). 

Ở đây, danh từ Upekkhã không có nghĩa là Tâm Vô Ký không-hạnh- 
phúc-không-phiền-não, mà rõ ràng hàm xúc ý nghĩa một Phẩm Hạnh. 
Bình thản, Tâm Quân Bình được xem như sát nghĩa nhất. Tâm Xả bao 
trùm cả tốt lẫn xấu, những điều khả ái và khả ố, thích thú cũng như 
nghịch lòng. 

Sách Thanh Tịnh Đạo ( Visuddhimagga ) mô tả với đầy đủ chi tiết 
phương pháp phát triển Tứ Vô Lượng Tâm để phát triển các tầng Thiền 
( Jhãna ). 

Một khi đã thành công phát triển và trau dồi đầy đủ Thiền (Jhãna ), 
hành giả có thể dễ dàng phát triển các năng lực Thần Thông (Thắng 
Trí, Ahhỉũũấ) như Thiên Nhãn (Dibacakkhu) , Thiên Nhĩ ( Dibbasota ), 
Túc Mạng Thông ( Pubbe Nivãsãnussatiũãna Ị, hồi nhớ tiền kiếp), Tha 
Tầm Thông ( Paracittaviịãnãna ) và nhiều năng lực thẩn thông khác 
(iddhividha). 

Mặc dầu Tâm Định ( Samãdhi ) và các năng lực tinh thần này chắc 
chắn đem lại nhiều lợi ích cho hành giả, ta lên ghi nhận rằng đó không 
phải là điều chánh yếu để thành đạt Đạo Qụả Vô Sanh (A La Hán). Có 
những vị Vô Sanh (A La Hán) gọi là Sukkhavipassaka, đi thẳng đường, 
và chứng đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán) bằng cách Hành Thiền 
Quán (Minh Sát, Vipassanấ), không qua sự hỗ trợ của Thiền ( Ịhãna ). 
Nhiều người ở thời Đức Phật, nam cũng như nữ, đã đắc Quả Vô Sanh 
(ALa Hán) mà không có đắc Thiền ( Ịhãna ). 

Chỉ có những vị đã đắc thiền mới phát triển được năm loại năng lực 
Thần Thông (Abhiũnã) là: 

1) Dibbacakkhu, Thiên Nhãn, cũng được gọi là Huệ Nhãn, là khả 
năng thấy được những việc ở cảnh trời hay cảnh người, xa hay gần, mà 
ắt người không thể thấy. 

2) Cutủpapãtanãna, Trí có liên quan đến cái chết và sự xuất 
hiện trở lại của chúng sanh, cũng đổng nghĩa với Thiên Nhãn, hay 
Nhãn Thông. Anãgatamsanãna, Trí có liên quan đến tương lai, và 
yathãkammũpagatanãna, Trí vể sự ra đi của chúng sanh tùy hành động 
Thiện hay Bất Thiện, là hai loại hiểu biết nằm trong phần hạng này. 



CHƯƠNG 36 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (II) 363 


3) Dibbasota, Thiên Nhĩ, cũng gọi là Nhĩ Thông hay Huệ Nhĩ, là khả 
năng nghe được những âm thanh, vi tế hay thô kịch, xa hay gần. 

4) Pubbe Nivãsãnussatinãna, là khả năng Hổi Nhớ Các Tiền Kiếp, 
của mình và của người khác. Về điểm này, năng lực của Đức Phật không 
có giới hạn. Ngài có thể nhớ được vô lượng tiền kiếp. Nhưng đối với 
người khác thì năng lực này có giới hạn, tùy theo mức độ trau dồi. 

5) Paracittaviịãnãna, Tha Tầm Thông, là năng lực tinh thần có thể 
đọc tư tưởng của người khác. 

6) Iddhividha là những năng lực Thần Thông như bay trên không 
trung, đi trên mặt nước, chun dưới đất, tạo những hình thể mới, v.v... 





364 phần II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 37 

NÂM PHÁP CÁI (NGÂN CHE) 

“Có năm Pháp Cái của Tâm làm Ô Nhiễm. 
Do Tâm không mềm dẻo ) không nhu thuận, 

không trong sáng, không dễ dạy, 
củng không được cấu tạo hoàn bị, 

để tiêu trừ các Pháp Cái". 
— Tương Ưng B ộ Kinh 

Chướng ngại tinh thần, Nĩvarana (Nĩ + Var, có nghĩa làm trở ngại, 
ngăn chận), là cái gì gây trở ngại cho tiến bộ tinh thần của ta, hay cái gì 
ngăn chận con đường đưa đến Giải Thoát và những cõi Thiên. 

Nĩvarana cũng có nghĩa là cái gì “bịt trùm, bao kín, hay ngăn che tư 

tưởng". 

Có năm loại ngăn che (chướng ngại) tinh thần, hay năm Pháp Cái 

là: 

1. Dục Dục (Kãmacchanda ), 

2. Sân Độc ( Vyãpãda ), 

3. Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên, Thĩna-Middha ), 

4. Điệu Hối (Điệu Cử - Hối hận, Uddhacca-Kukkuca) , và 

5. Hoài Nghi (Vicikicchã). 

1) Kãmacchanda (Dục Dục): Là ham muốn về cảnh dục, Luyến 
Ái theo Ngũ Trần (Sắc, Thinh, Khí / Hương, Vị, Xúc). Dục Dục Cái 
cũng được xem là một trong những Kiết Sử, trói buộc chúng sanh vào 
vòng Luân Hồi. 

Một người ở mức độ trung bình thường xu hướng chạy theo những 
ham muốn có tánh cách huyền ảo tạm bợ của cơ thể vật chất, nếu không 
đủ khả năng để kiểm soát và kềm chê thì chắc chắn phải bị sa đọa trong 



CHƯƠNG 37 - NĂM PHÁP CÁI (NGĂN CHE) 365 


dục vọng, chướng ngại tinh thần này có thể chế ngự bằng Nhất Tầm 
(Nhất Điểm Tầm, Ekaggatã ), một trong năm chi Thiền (jhãna). Khi 
đắc Qụả Nhất Lai (Tư Đà Hàm, Sakadãgãmi ), hành giả khắc phục được 
phần lớn, và chỉ hoàn toàn chê ngự Tham Dục khi đắc Quả Bất Lai (A 
Na Hàm, Anãgãmi). Những hình thành vi tế của Ái Sắc (Rũpa Rãga), 
Luyến Ái níu theo những cảnh Sắc Giới, và Ái Vô Sắc (Arủpa Rãga), 
Luyến Ái theo Vô Sắc Giới, chỉ được trọn vẹn tiêu trừ khi đắc Quả Vô 
Sanh (à La Hán). 

Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng tận diệt tham dục: 

1. Nhận thức mối nguy hại của đối tượng, 

2. Kiên trì Quán Tưởng về những nguy hại ấy 

3. Thu thúc Lục Căn, 

4. Ẩm thực độ lượng, 

5. Tạo giới thần cận tốt, và 

6. Luận đàm hữu ích. 

2 ) Vyãpãda (Sần Độc), hay không bằng lòng, bất toại nguyện: 
Điều ưa thích dẫn đến Luyến Ái, còn điều trái với sở thích đưa đến Tầm 
Ghét Bỏ, không bằng lòng. Luyến Ái và Ghét Bỏ là hai ngọn lửa to lớn, 
thiêu đốt thê gian. Được sự hỗ trợ của Vô Minh, cả hai tạo lên những 
bất hạnh trong đời. 

Một yếu tố khác của Thiền (Jhãnà), “Hỷ”, có khả năng chế ngự Tâm 
Sân Độc ( Vỵãpãda). Chướng ngại này được khắc phục phần lớn khi 
hành giả đắc Quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm), và được trọn vẹn chế ngự khi 
đắc Quả Bất Lai (A Na Hàm). 

Sáu điều kiện sau đầy có xu hướng tiêu trừ Sần Độc Cái: 

1. Hay biết, ghi nhận đối tượng với thiện ý, 

2. Kiên trì Quán Tưởng Tâm Từ ( Mettã ), 

3. Suy nghiệm rằng Nghiệp ( Kamma ) là do chính ta tạo nên, 

4. Sống theo quan điểm ấy, 

5. Tạo giới thần cận tốt, và 

6. Luận đàm hữu ích. 

3) Thĩtta-Middha (Hôn ĩhùy / Hôn Trầm - ThùyMiên): llũtia 

là sở hữu Hôn Trầm, là trạng thái uể oải; và Middha là sở hữu Thùy 
Miên, là trạng thái dã dượi. 



366 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Một tầm trạng nhuễ nhoại cũng bất động như một vật vô tri vô giác, 

• • o «0*0 • o 7 

như cái nón treo trên cầy, như nhựa đeo dính trên khúc gỗ hay một 
miếng bơ quá đặc cứng không có thể trét ra. 

Không nên hiểu Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thụy Miên) là trạng thái 
mỏi mệt không muốn cử động, bởi vì chư vị Vô Sanh (A La Hán), đã 
tận diệt hai Pháp Cái ấy, đôi khi vẫn còn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hai 
chướng ngại này đưa đến tầm lười biếng, uể oải, nghịch nghĩa với hạnh 

rp* 1 rpẠ' _ 4y 3 _ 1 • Ạ ị \ ttạ' 4 Ạ' (( rTHĩA' ỉ) A 4 /^1 • 11 r ? nrl_ • ạV. r ị 1 /? 

linh lán, đức kiên trì. Yẽu tõ lãm , một Chi khác của Ihiển, có the 
khắc phục phẩn lớn, và hoàn toàn chê ngự Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy 
Miên) khi đắc Quả Vô Sanh (ALa Hán). 

Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hai Pháp Cái (ngăn 
che, chướng ngại) này: 

1. Suy niệm về đối tượng của ẩm thực vô độ lượng, 

2. Thay đổi oai nghi, hay tư thế, 

3. Quán Tưởng đối tượng ánh sáng, 

4. Sống ngoài trời, 

5. Tạo giới thần cận tốt, và 

6. Luận đàm hữu ích. 

4) Uddhacca (Điệu Cử, Phóng Dật): Là trạng thái bất ổn, hay 
chao động, của Tầm. Đó là tầm trạng có liên quan đến tất cả những Tâm 
Bất Thiện. Thông thường, Tầm trở nên chao động, hay bất ổn định, khi 
hành động Bất Thiện. 

Kukkucca (Trạo Hối): là hối tiếc một hành động Bất Thiện đã 
làm, một hành động Thiện đã bỏ qua không làm, hay làm không được 
viên mãn. Chính sự ăn năn về một hành động Bất Thiện không ngăn 
cản được hậu quả không tốt của nó xảy ra. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết 
tầm không lặp lại hành động Bất Thiện ấy nữa. 

Cả hai Pháp Cái, Điệu Cử (Phóng Dật) và Trạo Hối này đều có 
thể khắc phục bằng chi Thiển "Lạc" ( Sukka ). Hành giả sẽ tận diệt 
Điệu Cử (Phóng Dật) lúc đắc Quả Vô Sanh (A La Hán), và lo âu, với 
Đạo Quả Bất Lai (A Na Hàm). 

Sáu điều kiện sau đầy có chiều hướng chế ngự hai tầm trạng ấy: 

1. Thông suốt pháp học, 

2. Nghiên cứu học hỏi và thảo luận, 

3. Thấu triệt tinh thẩn của Giới Luật, 



CHƯƠNG 37 - NĂM PHÁP CÁI (NGĂN CHE) 367 


4. Thần cận với những vị Tăng cao hạ, 

5. Thần cận với người tốt, và 

6. Luận đàm hữu ích. 

5 ) Vicikicchã (Hoài Nghi): Là tâm trạng bất định. "Vi" là không 
có, hay thiếu. “ Cikkicchã ” là Trí Tuệ. Vicikichã là cái gì không chứa đựng 
dược liệu cho Trí Tuệ. 

Cũng được giải thích là sự khó chịu gầy nên do suy niệm hỗn tạp, do 
tầm trạng thắc mắc ( Vici : tìm kiếm; Kicchã: khó chịu). 

Ở đầy, Hoài Nghi ( Vicikicchã ) không có nghĩa là mất niềm tin, không 
phải Hoài Nghi về Đức Phật, v.v... bởi vì một người không phải Phật Tử 
cũng có thể khắc phục Vicikicchã, Hoài Nghi, và Đắc Thiển ( Ịhãna ). 
Nếu xem như một Kiết Sử (Samyoịana) , tức dây trói buộc chúng sanh 
vào vòng Luân Hồi thì Vicikicchã là Hoài Nghi về Đức Phật, v.v... nhưng, 
nếu xem như một ngăn che (chướng ngại) tinh thần, thì đó chỉ là một 
tầm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết vể điều mình đang làm. Theo Bản 
Chú Giải, Vicikicchã là không đủ khả năng quyết định một việc gì đó 
phải là thê nào. Nói khác đi, thì đó là tâm trạng bất định. 

Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi Thiền “Tứ” ( Vicarã ), 
nghĩa là liên tục chú tâm. Hành giả tận diệt Hoài Nghi (Vicikicchã) khi 
đắc Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn). 

Sáu điều kiện sau đầy có chiều hướng tiêu trừ Hoài Nghi: 

1. Thông suốt Giáo Pháp và Giới Luật, 

2. Nghiên cứu tìm học và thảo luận, 

3. Thấu triệt tinh thần của Giới Luật ( Vỉnaya ), 

4. Niềm tin hoàn toàn vững chắc, 

5. Thần cận người tốt, và 

6. Luận đàm hữu ích. 





368 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 38 

CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (III) 

“Tất cả các Pháp Hữu Vi' 11 đểu Vô Thường, 

Tất cả các Pháp Hữu Vi đều đau khổ 
Tất cả các Pháp, Hữu Vi và Vô Vi, đều Vô Ngã”. 

— Kinh Pháp Cú 

Tuệ Quán (Minh Sát, Vipassanã) 

Khi đã tạm thời chế ngự các Pháp Cái ( Nĩvarana ) tức năm ngăn 
che (chướng ngại) tinh thần, Tâm hành giả trở nên trong sạch như mặt 
kiếng được lau chùi bóng loáng, phản chiếu mọi sự vật một cách rõ 
ràng, đúng với sự thật. Tuy nhiên, Tâm Định chỉ tạm thời đè nén những 
tư tưởng Bất Thiện mà không tận diệt. Các Tâm Bất Thiện này có thể 
trồi lên mặt và tái phát một cách bất ngờ, bất cứ lúc nào. 

Giới Luật điều hòa hành động và lời nói. Định kiểm soát Tâm. 

• o 

Nhưng chính Tuệ ( Pannã ), giai đoạn cuối cùng, giúp người có nguyện 
vọng từ phàm trở nên Thánh tận diệt mọi Ô Nhiễm mà Tâm Định tạm 

• o I ... • • 

thời chê ngự. 

Hành giả bắt đầu tu tiên Tịnh Kiến (Ditthi-visuddhi) (1> để tỏ ngộ 
chần tướng của vạn pháp. Với Nhất Tầm, hành giả quan sát và phân tích 
cái gọi là chúng sanh. Sự dò xét và quan sát này cho thấy rằng cái được 
gọi là cá thể, chỉ là sự cấu thành phức tạp của Danh và Sắc. Cả hai đều 
ở trạng thái luôn luôn biến đổi, luôn luôn trôi chảy, như một dòng suối 
trường lưu bất tức. 

Khi đã tỏ ngộ về bản chất thực sự của cái gọi là chúng sanh và thoát 

o • • o • o 


1. Pháp Hữu Vi: Những vật và những hiện tượng phát sanh do điều kiện. Những 
vật cấu tạo, tùy thế, chỉ hiện hữu nhờ có duyên sanh. 

2. Tịnh Kiến là giai đoạn thứ ba của Con Đường Thanh Tịnh ( Visuddhimagga , 
Thanh Tịnh Đạo). 




CHƯƠNG 38 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (III) 369 


khỏi sai lầm về một linh hổn trường cửu, hành giả cố tìm những nguyên 
nhân sanh ra cái “Ta” và nhận định rằng thê gian này không có sự tự 
nhiên phát sanh mà không tùy thuộc ở một, hay nhiều điều kiện, trong 
hiện tại, hay trong quá khứ. Vạn pháp đều do duyên sanh. Hành giả nhận 
định rằng sự tổn tại hiện tại của mình có đầy là do Vô Minh ( Aviịịã ), Ái 
('Tanhã ), Thủ ( Upãdãna ), và Nghiệp (Kamma), của kiếp quá khứ, và 
Vật Thực (Oja) trong kiếp sống hiện tại. Do năm nguyên nhân ấy, cái 
gọi là chúng sanh được cấu tạo. Nguyên nhân quá khứ trợ cho hiện tại, 
và cùng thế ấy, hiện tại trợ cho tương lai. Chú tâm suy niệm như thế ấy 
hành giả vượt lên mọi hoài nghi về quá khứ, hiện tại và tương lai/ 3 4 ) 

Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả các vật cấu tạo, hay các 
Pháp Hữu Vi đều Vô Thường ( Anicca ), phải chịu Đau Khổ ( Dukkha ), 
và không có một linh hồn trường cửu phải Bất Diệt ( Anattã ). Hướng 
tầm mắt vào bất luận nơi nào, hành giả chỉ nhìn thấy ba đặc tướng ấy 
phát rộ rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Bầy giờ hành giả Nhận 
thức rằng kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục, không gián 
đoạn. Dù ở các cõi Thiên hay trên quả địa cầu, hành giả không tìm được nơi 
nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỏi hình thức khoái lạc chỉ là bước đầu, mở 
đường đến đau khổ. Do đó, cái gì Vô Thường tất nhiên phải chịu đau khổ, 
và nơi nào đau khổ và biến đổi chiếm ưu thê thì không thể có một Tự Ngã 
trường tổn vĩnh cửu. 

Khi cố tâm chuyên chú Hành Thiền như thê ấy, sẽ có một ngày kia, 
trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả chứng kiến một ánh hào 
quang ( obhãsa ) phát tủa ra từ thân mình. Lúc ấy hành giả Thọ Cảm 
trạng thái thỏa thích, hạnh phúc và vắng lặng, trước kia chưa từng bao 
giờ được biết. Hành giả càng củng cố Tâm Định và Tinh Tấn thêm. Tâm 
Đạo nhiệt thành càng tăng trưởng, Tâm Niệm toàn hảo, và Tuệ Qụán 
(Minh Sát) càng trở nên sâu sắc một cách lạ thường. 

Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Qụả Thánh, nhất là vì thấy có 
hào quang, hành giả phát triển Tâm ưa thích trạng thái tinh thần ấy. Nhưng 
sớm nhận thấy rằng những hiện tượng mới ấy chỉ làm trở ngại cho những tu 
tiến mới ấy, hành giả trau dồi và phát triển “ Tịnh Kiến Đạo Phi Đạo Tuệ”. í4i 


3. Kaúkhãvitaranavisuddhi: Đoạn Nghi Tịnh, giai đoạn thứ tư của Con Đường 
Trong Sạch (Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagga). 

4. Maggãmagganãnadassanavisuddhi: “Tịnh Kiến Đạo Phi Đạo Tuệ”, giai đoạn thứ 
năm của Thanh Tinh Đao. 




370 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Đã Nhận thức con đường đúng, hành giả gom Tâm Quán Tưởng 
vào sự phát sanh ( udaya nãna, Tuệ sanh) và sự hoại diệt (vaya nãna, 
Tuệ diệt) của tất cả các Pháp Hữu Vi. Trong hai trạng thái sanh và diệt, 
sự hoại diệt nổi bật chiếm ưu thê hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh 
hơn trong Tâm hành giả, bởi vì sự thay đổi được nhận thấy dĩ nhiên 
và rõ ràng hơn sự trở thành. Do đó, hành giả hướng Tâm quan sát của 
mình về sự diệt của sự vật ( bhaụợa nãna, Tuệ diệt) và nhận định rằng 

• • • • V • o • 7 • • / • T o 

cả hai, Danh và Sắc, hai thành phần cấu tạo cá nhân mình luôn luôn ở 
trong trạng thái đổi thay, trôi chảy, không thể tồn tại giống hệt trong 
hai khoảnh khắc kê tiếp. Bây giờ, phát sanh đến hành giả sự hiểu biết 
rằng tất cả những gì bị diệt đều là đáng sợ ( bhaya nãna, Tuệ kinh hãi). 
Toàn thể thê gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống củi đang 
phừng cháy, một nguồn hiểm họa. Kê đó là hành giả suy tưởng về tánh 
chất tồi tệ và tạm bợ nhất thời ( ãảĩnava nãna, Tuệ tội quá) của thế gian 
đáng kinh sợ này và có cảm giác nhàm chán nó (idã nãna, Tuệ phiền 
yểm) và nảy sanh ra ý muốn tẩu thoát ra khỏi đó ( muncitukamy atã nãna, 
Tuệ dục thoát - muốn Giải Thoát). 

Hướng về đối tượng ấy, hành giả chú tâm quán sát trở lại vào ba 

đặc tánh Vô Thường, Khổ, Vô Ngã ( patisankhã nãna, Tuệ quyết ly) và 

sau đó tu tiến Tâm Xả trọn vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với tất cả các 

• • / 

Pháp Hữu Vi - không Luyến Ái cũng không ghét bỏ, hay bất toại nguyện 
- đối với bất luận sự việc gì trên thế gian ( upekkhã-nãna , Tuệ hành xả). 

Khi đạt đến mức độ tinh thần này, hành giả chọn một trong ba loại 
đặc tướng, Vô Thường, Khổ, Vô Ngã, cái nào thích hợp nhất với mình và 
khai triển tu tiến Tuệ Qụán theo chiều hướng ấy cho đến ngày vẻ vang 
tươi sáng mà hành giả thành tựu mục tiêu cuối cùng - Đạo Quả Níp-bàn 
(Niết Ban). (5) 6 

"Cũng như người đi trong đêm tối nhờ trời chớp, nhìn thấy quang cảnh 
quanh mình rồi giữ lại hình ảnh ấy trước mắt một lúc lâu. Củng thế ấy, do 
cái chớp bật sáng lên của Tuệ Quán, hành giả nhoáng chứng Ngộ Níp-bàn 
(Niết Bàn) một cách rõ ràng và hình ảnh ấy lưu lại trong Tâm, không còn 
phai mờ nữa’’. í6ì 


5. Tuệ Qụán trong con đường Siêu Thế này có tên là Nãnadassana Visudhi, Tịnh 
Kiến Tuệ; giai đoạn thứ bảy của Thanh Tịnh Đạo. 

6. Dr Dhalke. 




CHƯƠNG 38 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (III) 371 


Người đã thành tựu Níp-bàn (Niết Bàn) lần đầu tiên được gọi là Dự 
Lưu hay Nhập Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna) , có nghĩa là người bước 
vào dòng suối chảy đến Níp-bàn (Niết Bàn) lần đầu tiên. 

Dòng Suối là Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo). 

1) Vị Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna ) không còn là người phàm 
tại thế ( puthujjana ) nữa. Ngài đã là bậc Thánh Nhân ( Ariỵa ). 

Khi bước vào dòng Thánh, vị Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) đã tận diệt ba 
Kiết Sử ( Samyoịana ), tức là ba trong mười dầy trói buộc cột chúng sanh 
vào cuộc phiêu lưu vô tận, sanh tử triền miên trong vòng Luân Hồi. Ba 
dầy trói buộc ấy là: 

a. Sakkãya-ditthi (= sati + kãye + ditthi) - Thân Kiến 

Theo đúng nghĩa là quan kiến trong khi có một nhóm hay một hợp 
tổ tồn tại. Ở đầy, danh từ Kãya ám chỉ Năm Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức. Tin rằng có một thực thê không biến đổi, một linh hổn 
trường cửu, trong khi đó chỉ là một sự cấu thành phức tạp của những 
Uẩn Danh Sắc, được gọi là Sakkãya-diịthi. Bộ Dhammasanganĩ (trong 
Vỉ Diệu Pháp) kể ra hai mươi loại lý thuyết khác nhau về linh hồn. 
s akkãỵa-di tthi, thường được phiên dịch là ảo kiến về cái ta, hay Thần Kiến, 
lý thuyết về Bản Ngã hay ảo ảnh của Bản Ngã luận. 

b. Vicikicchã - Hoài Nghi. Có sự hoài nghi về: 

1 . Đức Phật, 2. Giáo Pháp, 3. Tăng Đoàn, 4. Giới Luật, 5. Quá Khứ, 
6 . Vị Lai, 7. Cả hai, Quá Khứ và Vị Lai, và 8. Liên Qụan Tương Sinh 
(Thập Nhị Nhân Duyên, Paticca Samuppãdà). 

c. Sĩlabbataparãmãsa - Giới Cấm Thủ 

Tin tưởng vào những nghi thức và lẽ cúng (sai lầm). Bộ 
Dhammasangani giải thích điểm này như sau: 

“Có Giáo Lý của những vị Tu Sĩ và những vị Bà La Môn, ngoài Giáo Lý 
này (tức ngoài Phật Giáo), dạy rằng có thể tự Thanh lọc hằng cách giữ Giới 
hay hằng nghi thức cúng tế hay hằng cả hai, nghiêm Trì Giới Luật và theo đúng 
nghi thức cúng tể’. 

Để tận diệt bảy Kiết Sử còn lại, vị Dự Lưu (Tu Đà Hoàn, Sotãpanna ) 
còn phải Tái Sanh nhiều lắm là bảy lần. Niềm tin nơi Đức Phật, Giáo 
Pháp và Tăng Đoàn của các Ngài thật hoàn toàn vững chắc. Bất luận 
trong trường hợp nào và không vì lý do gì, các Ngài còn vi phạm năm 
giới căn bản. Các Ngài không còn Tái Sanh vào cảnh khổ. 

2 ) Từ đây hành giả, bây giờ là bậc Thánh Nhân, đã nhoáng chứng 
Níp-bàn (Niết Bàn) từ xa, càng quyết tầm tu tiến, tiến bộ nhanh chóng, 



372 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


kiện toàn Tuệ Quán, thành tựu Đạo Quả Nhất Lai (Tư Đà Hàm, 
Sakadãgãmi), tầng nhì trong bốn tầng Thánh, bằng cách làm suy giảm 
hai Kiết Sử là Tham hay lòng Tham duyên theo Dục Giới ( kãmatãga ) và 
bất toại nguyện ( patigha ). Danh từ “ Sakadãgãmi” có nghĩa là Nhất Lai. 
Gọi vị Nhất Lai (Tư Đà Hàm) vì Ngài còn Tái Sanh trong cảnh người 
chỉ một lần nữa thôi, nếu trong kiếp hiện tiền Ngài chưa đắc được Đạo 
Quả Vô Sanh (A La Hán). Nên ghi nhận rằng vị Thánh Nhân đắc được 
tầng thứ nhì chỉ có thể làm suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của hai Kiết 
Sử đã cột trói Ngài từ quá khứ vô tận. Đôi khi các Ngài cũng còn phải 
bận rộn với một vài tư tưởng Ái và Sần Hận, nhưng ở mức độ rất thấp. 

3 ) Chí đến khi thành đạt tầng Thánh thứ ba, Bất Lai (A Na Hàm, 
Anãgãmi ), hành giả mới trọn vẹn tận diệt hai Kiết Sử ấy. Kể từ đó, Ngài 
không còn Tái Sanh vào cảnh người hay các cõi Thiên Dục Giới nữa vì 
đã hoàn toàn tận diệt mọi ham muốn thỏa mãn vật chất của Dục Giới. 

Sau khi viên tịch ở đây, Ngài Tái Sanh vào cõi Vô Phiền Thiên 
(Suddhãvãsa , cõi hoàn toàn tinh khiết), một cõi thích hợp với các vị Bất 
Lai (A Na Hàm). Ngài sẽ chứng đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán) và 
sống hết tuổi thọ trong cõi này. Một người Cư Sĩ đắc Quả Bất Lai (A Na 
Hàm) sẽ sống độc thân. 

4 ) Bậc Thánh Nhân Bất Lai (A Na Hàm) cố gắng thành tựu bước 
tiến cuối cùng để tận diệt năm Kiết Sử còn lại là: Ái Sắc ( Rủparãga ), 
Ái Vô Sắc ( Arũparãga ), Ngã Mạn ( Mãna ), Phóng Dật ( uddhacca ) 
và Vô Minh ( Avijjã ), và đắc Quả Vô Sanh (ALa Hán, Arahant), mức 
đến cuối cùng. 

Những vị Dự Lưu (Tu Đà Hoàn), Nhất Lai (Tư Đà Hàm) và Bất Lai 
(A Na Hàm) được gọi là Sekha (ta thường dịch là "Bậc Hữu Học ”, trong 
ý nghĩa là những vị “còn phải học thêm nữa”), bởi vì các Ngài còn cần 
phải tu tiến thêm nữa mới đến mức tuyệt đỉnh. Chư vị Vô Sanh (A La 
Hán) được gọi 1 ÀAsekha (thông thường được gọi là “Bậc Vô Học”) vì các 
Ngài không còn phải học hành thêm. 

Một vị Vô Sanh (A La Hán, đúng theo căn nguyên của danh từ 
Arahant, là bậc xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường, ứng Cúng) không 
còn Tái Sanh nữa vì Ngài không còn tạo Nghiệp mới. Mầm giống tái tạo 
đã bị tận diệt. 

Vị Vô Sanh (A La Hán) Nhận thức rằng tất cả những điều kiện phải 
làm đã làm xong, gánh nặng Phiền Não đã được đặt xuống và tất cả 
những hình thức Ái Dục, tất cả những mức độ Vô Minh đều hoàn toàn 




CHƯƠNG 38 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (III) 373 


được tiêu diệt, loại trừ. Vị hành giả hữu phước ấy bấy giờ đã đến mức tột 
đỉnh, cao hơn tất cả các cõi Thiên, hoàn toàn dứt bỏ mọi tham vọng và 
mọi Ô Nhiễm của thê gian, và Chứng nghiệm hạnh phúc vô cùng cao 
thượng mà ngôn ngữ trần gian phàm tục không thể mô tả - hạnh phúc 
Níp-bàn (Niết Bàn). 

Vị Vô Sanh (A La Hán) không còn Tái Sanh nữa vì không còn gầy 
Nghiệp tái tạo. 

Tuy nhiên, ngày nào còn mang cơ thể vật chất này, một vị Vô Sanh 
(A La Hán) vẫn còn phải chịu đau đớn về thể chất. 

Ta có thể ghi rằng các vị Bất Lai (A Na Hàm) hay Vô Sanh (A La 
Hán) nào đã phát triển Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới ( Rũpa và Arủpa 
Ịhãna), ngay trong kiếp sống này có thể Chứng nghiệm hạnh phúc 
Níp-bàn (Niết Bàn) liên tục trong bảy ngày. Danh từ Pãli gọi là Nirodha 
Samãpattij Diệt Thọ Tưởng hay Thiền Diệt (7) . Trong trạng thái này, vị 
Thánh Nhân hoàn toàn không Thọ Cảm đau đớn gì hết và mọi sanh 
hoạt tinh thần đều ngưng. Luổng Tâm tạm thời ngừng trôi chảy. 

Về sự khác biệt giữa người nhập Nirodha Samãpatti, Diệt Thọ Tưởng, 
và người chết, sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga ) dạy rằng: 

"Trong xác chết, chẳng những mọi năng lực của cơ thể như hơi thở, tiếng 
nói , Tâm đêu ngưng đọng và yên lặng , mà mọi sự sống cũng đều chấm dứt. 
Hơi nóng không còn và giác quan cũng hết nhạy cảm. Trong khi ấy, hên 
trong vị Tỳ Khưu nhập Diệt Thọ Tưởng, sự sống, hơi nóng vãn còn và giác 
quan vãn sáng suốt mặc dù hơi thở, sự quan sát và tri giác đều ngưng đọng 
và yên lặng”. (8) 

Theo Phật Giáo, trong ngôn ngữ ước định thông thường, ta nói đó 
là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất có thể có được trong kiếp sống 
này. 

Tại sao, đã đắc Quả Níp-bàn (Niết Bàn), một vị Vô Sanh (A La 
Hán) còn tiếp tục sống trong kiếp người? 

Là bởi vì cái Nghiệp Lực tạo điều kiện cho Ngài Tái Sanh trong kiếp 
sống hiện tiền chưa chấm dứt. Để lặp lại lời của Schopenhauer, cũng 
giống như cái bánh xe mà anh thợ lò gốm quay để uốn nắn món đổ. Khi 
nắn xong, giở tay ra, bánh xe vẫn còn quay cho đến lúc hết trớn. 


7. Nirodha-Samãpatti, đúng nghĩa là "sự chứng đắc Diệt”. Xem “A Manual of 
Abhihamma”, tác giả Nãrada, trang 227 và 435. 

8. The Path oýPurity, Thanh Tịnh Đạo, phần 11, trang 872. 




374 phấn II - PHẬT PHÁP 


Hoặc nữa, để ghi lại một hình ảnh mà kinh sách chúng ta thường 
dùng, cũng như một cái nhánh mà ta chặt lìa khỏi thân cây. Nhánh 
không còn trổ ra thêm lá tươi hay hoa quả nữa, vì không còn tiếp nhận 
mủ từ trong thần cầy, nhưng lá và hoa đã sẵn có trên cành vẫn tồn tại 
thêm một thời gian. 

Vị Vô Sanh (A La Hán) tiếp tục sống cho đến hết kiếp sống hiện 
tiền, nhưng không tạo nên Nghiệp mới và không hề quan tầm đến sự 
chết. 

Ngài sẽ nói như Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất): 

“Ta không quan ngại đến cái chết hay sự sống, 

Ta sẽ trải cái thể xác phù du này xuống trong tức khắc 

Với Tâm sáng suốt và thức tỉnh, hoàn toàn kiểm soát. 

Ta không hững hờ với ý tưởng về sự chết, 

Củng không thích thú trong sự sống. Ta chờ thì giờ. 

Như người làm thuê đã hoàn tất công việc". (9) 10 

Sau khi vị Vô Sanh (A La Hán) nhập diệt 

Như ngọn lửa trước gió có thể tắt mà ta không thể ghi nhận xem 
ngọn lửa ấy đi về đâu, cùng thê ấy, Đức Phật dạy, một vị Vô Sanh (A La 
Hán) thoát ra khỏi Danh-Sắc, Tầm và vật chất, rồi mất, ta không thể ghi 
nhận Ngài đi đâu. 

Như vậy, vị Vô Sanh (A La Hán) chỉ biến mất đi đầu hay quả thật 
Ngài không còn nữa? 

Kinh Nipãta dạy rằng người đã biến “mất” thì không còn hình thể để 
cho ta nói rằng người ấy “còn”. Khi tất cả những điều kiện đều chấm dứt 
thì tất cả mọi vấn đề để chấm dứt như vậy. 

Kinh udãna giải thích điểm phức tạp này như sau: 

“Như những tia lửa nóng văng tủa tung ra khi anh thợ rèn đập vào cục 
sắt đỏ. Từng đóm một phát lên, tủa ra, rồi tắt. 

Và không ai biết nó đi về đâu. 

Củng dường thế ấy, những vị đã hoàn tất Đạo Quả Giải Thoát. 

Đã vượt qua trận lụt Tham Ái. 

Đã thành tựu hạnh phúc vắng lặng, 

Các Ngài không lưu lại vết dấu nào”. (l0> 


9. Theragãtha, Psalm ofthe Brethen, trang 346. 

10. Woodward, Verses ofUplift, trang 114. 




CHƯƠNG 38 - CON ĐƯỜNG NÍP-BÀN (NIẾT BÀN) (III) 375 


Về Vấn đề này, bộ Maịịhima Nikãya, Trung Bộ Kinh cũng có ghi lại 
giai thoại lý thú sau đây: ( ^ 

“Một vị Đạo Sĩ du phương hành khất tên Vacchagotta đến yết kiến Đức 
Phật và hỏi: “Này Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm), một vị Tỳ Khứu đã Giải 
Thoát sẽ Tái Sanh đi đâu?" Lẽ dĩ nhiên vị Đạo Sĩ muốn ám chỉ người đã đắc 
Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Này Vaccha, nói rằng người ấy Tái Sanh thì không đúng. 

- Vậy người ấy không Tái Sanh? 

- Nói rằng người ấy không Tái Sanh thì không đúng. 

- Này Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm), vậy người ấy vừa Tái Sanh vừa không 
Tái Sanh? 

- Nói rằng người ấy vừa Tái Sanh vừa không Tái Sanh là không đúng. 

- Vậy người ấy không Tái Sanh mà củng không không Tái Sanh ? 

- Này Vaccha, nói người ấy không Tái Sanh mà cũng không không Tái 
Sanh cũng không đúng". 

Trước những cầu giải đáp thoáng nghe hình như không vững ấy, 
Vaccha lấy làm bối rối và trong tâm trạng mập mờ ấy, vị Đạo Sĩ du khất 
than: 

“Này Đạo Sĩ Gotama (Cổ Đàm), quả thật tôi hết biết gì nữa vấn đề này, 
và thấy càng rối trí! 

Đủ rồi, Vaccha, không nên rối trí và không biết gì nữa. Này Vaccha, 
Giáo Lý này thật uyên thâm, bí hiểm, và khó hiểu, tốt đẹp, thật tốt đẹp và 
không thể thấu hiểu bâng cách luận lý suông, tế nhị và chỉ có bậc Thiện Trí 
mới thấu đạt. Đây là một Giáo Lý mà Vaccha khó lãnh hội vì Vaccha 
trưởng thành trong một giáo phái khác, trong niềm tin khác, trong tín 
ngưỡng khác, trong kỷ cương khác và ngồi dưới chân một Đạo Sư khác. 

Do đó, hơi Vaccha, Như Lai sẽ nêu lên đây những câu hỏi và Vaccha hãy 
giải đáp theo ý mình. Này Vaccha, nếu có lửa đang cháy trước mặt , Vaccha 
có ý thức rằng lửa đang cháy trước mặt mình không? 

- Nếu lửa cháy trước mặt tôi, tôi sẽ ý thức được rằng lửa đang cháy trước 
mặt tôi. 

-Nếu có người hỏi do đâu lửa cháy thì Vaccha giải đáp thế nào? 

- Tôi sẽ đáp rằng do nhiên liệu, cỏ và cây khô mà lửa cháy trước mặt tôi. 

- Nếu lửa trước mặt Vaccha tắt, Vaccha có ý thức rằng lửa trước mặt 
Vaccha tắt không? 


11. Kinh Aggivacchagotta, Maịịhima Nikãya, kinh số 72. 




376 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


- Nếu lửa trước mặt tôi tắt, tôi sẽ ý thức rằng lửa trước mặt tôi tắt. 

- Nếu có người hỏi ngọn lửa tắt rồi đi vê ngả nào ? Hướng Đông hay hướng 
Tây, Nam hay Bắc? Vaccha sẽ giải đáp thếnào? 

- Câu hỏi đặt như thế không đúng, hỡi Sa Môn Gotama (Cồ Đàm), bởi 
vì lửa cháy do nhiên liệu, cỏ và cây khô. Khi nhiên liệu hết, không còn nhiên 
liệu nữa, không còn gì nuôi ngọn lửa nữa, ta nói rằng ngọn lửa tắt. 

- Cũng đúng như vậy, tất cả những Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức đã 
bị dứt bỏ, diệt tận gốc rễ, giống như ta bứng gốc một cây kè và không còn gì 
có thể đâm chồi lên nữa, tắt hẳn. 

Vị Thánh Nhân, này Vaccha, đã vứt bỏ được cái gọi là thân Ngủ Uẩn 
này, thật cao siêu, không thể đo lường được, mênh mông như đại hải. Nói 
rằng vị ấy Tái Sanh là không đúng. Nói rằng vị ấy không Tái Sanh củng 
không đúng, mà nói rằng vị ấy không Tái Sanh củng không không Tái 
Sanh củng không đúng". 

Ta không thể nói rằng vị Vô Sanh (A La Hán) Tái Sanh, vì mọi khát 
vọng tạo điều kiện cho sự Tái Sanh đều bị tận diệt. Ta cũng không thể 
nói rằng vị Vô Sanh (A La Hán) tan biến, mất tiêu, trở thành hư vô, 
không còn gì hết, bất tại, vì không có cái gì để tiêu mất, trở thành hư vô. 

Một khoa học gia, Robert Oppenheimer viết: 

"Nếu hỏi rằng vị trí của điện tử có ở nguyên một chỗ không, ta phải trả 
lời "không". Nếu hỏi điện tử có ngừng nghỉ không, ta phải trả lời "không". 
Nếu hỏi điện tử có di động không, ta phải trả lời "không". 

"Đức Phật củng giải đáp như vậy, khi có người hỏi về hiện trạng của con 
người sau khi chếv 12 '. Nhưng đó không phải là những câu trả lời quen thuộc 
trong truyền thống khoa học của những thế kỷ mười bảy, mười tám". 

Vậy ta có thể kết luận chắc chắn rằng Níp-bàn (Niết Bàn) được thành 
đạt bằng cách hoàn toàn chấm dứt mọi Phiền Não ( kilesa ). Nhưng bản 
chất thật sự của Pháp Cao Thượng ( Dhamma ) ấy không thể diễn đạt 
bằng ngôn ngữ. 

Về phương diện siêu hình, Níp-bàn (Niết Bàn) là hoàn toàn Giải 
Thoát ra khỏi mọi đau khổ. Về phương diện tâm lý, Níp-bàn (Niết Bàn) 
là tận diệt "Tự Ngã". Về phương diện luân lý, Níp-bàn (Niết Bàn) là sự 
tận diệt Tham, Sân, Si. 




12. Lẽ dĩ nhiên, ở đây tác giả ám chỉ của người đã đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 




CHƯƠNG 39 - PHẨM HẠNH VÔ SANH (A LA HÁN) 377 


CHƯƠNG 39 

PHẨM HẠNH VÔ SANH (A LA HÁN) 

“Dù ít tụng nhưng Hành đúng Giáo Lý, 

diệt Tham, Sân, Si, 
Tri Kiến chân chánh, tâm siêu thoát, 
không Luyến Ái, tại đây và vẽ'sau. 
Người ấy sẽ Chứng nghiệm thành quả 
của đời sống Phạm Hạnh thiêng liêng”. 

— Kinh Pháp Cú 

Trong Tam Tạng kinh điển có rất nhiều Phật Ngôn mô tả trạng thái 
vắng lặng và hạnh phúc của một vị Vô Sanh (A La Hán), còn tạm trú 
trên thê gian cho đến khi Ngũ Uẩn chấm dứt, để Phục Vụ những ai 
muốn tìm Chần Lý, bằng lời Giáo Huấn và gương lành trong sạch. 

Kinh Pháp Cú ghi lại những Phật Ngôn sau đây: 

Đối với người đã trải qua suốt cuộc hành trình* 1 2 3 4 5 ’, chấm dứt mọi 
ưu phiền®, hoàn toàn siêu thoát®, cắt đứt mọi trói buộc®, nhiệt độ 
(Tham Ái) không còn nữa.® (Câu 90) 


1. Suốt cuộc hành trình trong vòng Luân Hổi: ám chỉ một vị Vô Sanh (ALa Hán). 

2. Hành giả chấm dứt mọi ưu phiển lúc đắc Quả Bất Lai (A Na Hàm), tầng thứ ba 
trong bốn tâng Thánh. Đến tẩng ấy, hành giả đã tận diệt mọi Luyến Ái đeo níu theo 
dục vọng và mọi hình thức bất mãn. 

• • o 

3. Sabbadhi, hoàn toàn tự do, thoát ra khỏi mọi dính mắc đối với Ngũ Uẩn, v.v... 

4. Có bốn loại Phược (trói buộc, gantha ) là: a) tham ác ( abhiịịhã ), b) sân độc 
(vỵãpãda ), c) dễ duôi nương theo nghi thức lễ bái và cúng tế ( sỉlabbataparãmãsa , 
giới cấm thủ), d) cố chấp trong thành kiến, khư khư chấp rằng thành kiến của mình 
là Chân Lý ( idham saccãbhinivesa, ngữ kiến). 

5. Những câu này ám chỉ Phẩm Hạnh của một vị Vô Sanh (A La Hán). Có hai loại 
nhiệt độ: tinh thần và vật chất. Lúc còn sống, một vị Vô Sanh (A La Hán) còn Thọ 
Cảm nhiệt độ của thể xác, nhưng không quan tâm đến. Tuy nhiên, Ngài không còn 




378 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Người tự lực cố gắng giữ Tâm Niệm, không Luyến Ái, không đeo 
níu theo nơi trú ẩn nào; cũng tựa hồ như những con thiên nga đã lìa ao 
hổ, người ấy rời bỏ nhà này đến nhà khác, và ra đi.® (Cầu 91) 

Những ai không tích trữ®, giữ Chánh Niệm khi dùng vật thực®, 
những vị đã nhắm sự Giải Thoát, vốn hư không và vô hình tướng, như 
đối tượng của mình®. Lộ trình của những vị ấy không khác nào lộ trình 
của đàn chim bay trên không trung, không thể vẽ lại được. (Câu 92) 
Người tận diệt Ô Nhiễm, không Luyến Ái vật thực, nhắm đến Giải 
Thoát, vốn hư không và vô tướng, như đối tượng của mình. Con đường 
của Ngài không khác nào con đường của đàn chim bay trên không 
trung, không thể vẽ lại. (Câu 93) 

Chư vị Vô Sanh (A La Hán) Chứng nghiệm hạnh phúc Níp-bàn 
(Niết Bàn) bằng cách chứng đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán) trong 
kiếp sống hiện tiền. Đã chê ngự Lục Căn như tuấn mã được huấn luyện 
thuần thục, đã tiêu trừ Ngã Mạn và không còn Ô Nhiễm, người vững 
chắc như thế, chí đến chư Thiên cũng quý mộ. (Cầu 94) 

Như đất, người giữ Tâm quần bình và có nếp sống kỷ cương không 
còn xúc động. Người ấy như trụ đổng Indakhĩla^ lữ \ như ao hổ phẳng 


có nhiệt độ của tham vọng, hay lửa Tham Ái. (Câu 90) 

6. Chư vị Vô Sanh (A La Hán) đi lang thang bất định, không Luyến Ái một nơi ở 
nhất định nào bởi vì các Ngài đã hoàn toàn tự do, đã thoát ra khỏi mọi quan niệm vể 

((rj-t _ĩ) _\ ((p rj~r _ ỉ) / t \ 

la và Của la . (Câu 91 ) 

7. Có hai loại tích trữ là hoạt động có liên quan đến Nghiệp (tức tích trữ Nghiệp 
hay hành); và bốn món cần thiết trong đời sống của một vị Tỳ Khưu (Tứ Vật Dụng: 
thuốc men; chỗ ở; ỵ bát và vật thực). Loại tích trữ đầu tiên có khuynh hướng kéo dài 
cuộc hành trình trong vòng Luân Hồi. Tứ Vật Dụng; mặc dù cần thiết; có thể là một 
trở ngại cho tiến bộ tinh thần. 

8. Dứt khoát từ bỏ mọi thèm muốn về vật thực. 

9. Giải Thoát ( vimokkha ); hay Níp-bàn (Niết Bàn); là thoát ra khỏi mọi Phiền Não. 
Gọi là hư không vì còn lòng Tham-Sân-Si; chớ không phải Níp-bàn (Niết Bàn) là hư 
vô; không có gì hết hay Tuyệt Diệt. Níp-bàn (Niết Bàn) là trạng thái Siêu Thế tích 
cựC; không thể mô tả bằng ngôn ngữ tại thế. Không có dấu vết của Tham-Sân-Si; 
chư vị Vô Sanh (A La Hán) Chứng nghiệm Quả vị Níp-bàn (Niết Bàn) lúc còn ở 
trong kiếp sống này. Nói rằng sau khi từ bỏ kiếp này các Ngài sẽ còn sống; “tại”, hay 
hết sống; “bất tại”, đều không đúng; bởi vì Níp-bàn (Niết Bàn) không phải vĩnh cửu 
cũng không phải hư vô. Không có cái gì để vĩnh viễn hóa cũng không có cái gì; ngoại 
trừ khát vọng; để Tuyệt Diệt (hư vô hóa). 

10. Indakhĩla là một cây cột vừa vững chắc vừa cao của Thiên Vương Đế Thích; 
hoặc là cây trụ chánh ở cổng vào một thị trấn. 





CHƯƠNG 39 - PHẨM HẠNH VÔ SANH (A LA HÁN) 379 


lặng, không bị bùn đất làm nhơ bẩn. Với người có Tâm quân bình như 
thê^ 11 ' 1 , cuộc đi lang thang bất định của đời sống không còn lặp lại nữa^ 12 \ 

(Câu 95) 

Tâm trầm tĩnh, ngôn ngữ trầm tĩnh, hành động trầm tĩnh, người ấy 
hiểu biết Chân Chánh, trọn vẹn siêu thoát, hoàn toàn tịnh lạc và quân 

bình. (Câu 96) 

Người không nhẹ dạ^ 13 ^, thấu triệt trạng thái Vô Sanh^ 14 ) (Níp-bàn 
/ Niết Bàn), cắt đứt mọi hệ lụy( 15 \ chấm dứt mọi cơ hộh 16 ) (cho điều 
Thiện và điều ác phát sanh)( 17 \ tận diệt mọi Tham Áb 18 \ người ấy quả 

thật là tối thượng. (Câu 97 ) 

Dù ở làng mạc hay trong rừng sâu, ở non cao hay trũng thấp( 19 \ bất 
luận nơi nào mà vị Vô Sanh (A La Hán) trú ngụ, nơi ấy quả thật là tịnh 
lạc. (Câu 98) 

Quả thật tịnh lạc, chốn rừng sâu mà người trẩn tục không thích ở. 


Các Nhà Chú Giải ghi nhận rằng Indakhila này là những trụ cột vững chắc, dựng 
lên bên trong hay bên ngoài các thị trấn cho đẹp mắt. Thông thường, các trụ cột này 
làm bằng gạch hoặc bằng gỗ, hình bát giác. Những trụ cột này được chôn thật sâu 
dưới đất. Do đó có thành ngữ “vững chắc như trụ Indakhĩỉa”. 

11. “Tãdi” là người đã buông Xả, không còn Luyến Ái những gì ưa thích, không bất 
mãn với điều không vừa lòng, cũng không bám níu vào điều gì. Giữa tám điều kiện 
thăng trầm của thế sự - được và thua, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng 
xấu, hạnh phúc và đau khổ - một vị Vô Sanh (A La Hán) sống hoàn toàn bình thản. 
Tâm quân bình, không chao động, không biểu hiện lòng ưa thích hay bất mãn, không 
hỷ hạ vui cười mà cũng không lo âu sầu muộn. 

12. Bởi vì các Ngài không còn sanh tử nữa. 

13. Assaddho, theo sát nghĩa là không tín nhiệm hay không trung thành. Vị Vô 
Sanh (A La Hán) không chấp nhận suông những nguồn hiểu biết, vì chính Ngài đã 
tự Chứng nghiệm Chân Lý. 

14. Akata, Vô Sanh, là Níp-bàn (Niết Bàn). Akatannũ cũng có thể được hiểu là 
người vô ân bạc nghĩa. 

15. Những dây nối liền trong kiếp nhân sinh. Sandicchedo cũng có nghĩa là người 
phá nhà, một tên trộm. 

16. Hata + avakãso là người đã tiêu trừ cơ hội. 

17. Vanta + ãso, người ăn đồ ói mửa, là một định nghĩa khác của danh từ này. 

18. Bằng bốn Thánh đạo. Những hình thức thô kịch của Tham Ái được chế ngự 
trong ba tầng Thánh đầu tiên. Hình thức vi tế được tận diệt trong tầng cuối cùng. 

19 . Nina và Thala, sát văn tự là những lớp thấp và những đất cao, những thung lũng 
và những đồi cao. 




380 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


Người hết dục vọng 1201 sẽ hoan hỷ an trú (ở nơi ấy) vì các Ngài không 
tìm dục lạc. (Cầu 99) 

Hạnh phúc thay, ta sống không hận thù giữa đám người thù hận. 
Giữa những người thù hận, ta sống không thù hận. (Câu 197) 

Hạnh phúc thay, ta sống mạnh khỏe 1211 giữa những người ươn yếu. 
Giữa đám người bệnh hoạn ta được sống mạnh khỏe. (Cầu 198) 

Hạnh phúc thay, ta sống không khao khát (dục lạc) giữa những 
người khao khát. Trong đám người Tham Ái ta sống không dục vọng. 

(Câu 199) 

Hạnh phúc thay, ta sống không bị chướng ngại. Dưỡng nuôi Hỷ Lạc, 
ta sẽ như các vị Thiên trong cõi Qụang Âm Thiên. (Cầu 200) 

Người không còn bờ bên này* 22 ) hay bên kia* 23 ), cũng không còn cả 
hai bên, bên này và bên kia, người thoát ly Phiền Não và không còn bị 
ràng buộc* 24 ) - Như Lai gọi người ấy ỉà Bà La Môn (Brãhmana) .* 2S ) (Câu 

385) 

Người có Hành Thiền* 26 ), sống trong sạch và ẩn dật* 27 ), hoàn thành 
nhiệm vụ và thoát ra khỏi mọi Lậu Hoặc* 28 ), người đã thành tựu Mục 
Tiêu Tối Thượng* 29 ) - Như Lai gọi người ấy ỉà Bà La Môn. (Câu 391) 
Người đã cắt đứt mọi Kiết Sử, người không còn run sợ, đã vượt hẳn 
ra khỏi mọi ràng buộc, không dính mắc - Như Lai gọi người ấy là Bà La 
Môn. (Cầu 397) 

Người ấy đã cắt đứt dầy cương (Sân Hận), dầy thừng (Luyến Ái), và 


20. Chư vị Vô Sanh (A La Hán) đã dứt bỏ dục vọng, thích ở nơi vắng vẻ ẩn dật 
trong rừng sâu, nơi mà người trân tục không thích. 

21. Khỏe mạnh, không còn những chứng bệnh của Tham Ái. 

22. Bờ bên này, tức Pãram, Lục Căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý. 

23. Bờ bên kia, tức Apãratn, Lục Trần: Sắc, Thinh, Khí (Hương), Vị, Xúc, Pháp. 

A A TT’1 Ạ 1 A 1 _^ _ 11 Ạ _1 • _1_ Ạ _\ _ 4' Ạ' \ .1_, f(ryi _ )) \ ((XT •? rỵ-t _)) 

24. Không dính mac, không bị ràng buộc vào điểu gì như la và Của la . 

25. Brãhmana là một danh từ có liên quan đến giai cấp Bà La Môn, giai cấp được 
ưu đãi nhất thời bấy giờ, và cũng là danh từ để gọi những người theo đạo Bà La 
Môn. Mặc dù vậy ở đây Brãhmana có nghĩa là người đã hoàn tất con đường, người 
đã Chứng Ngộ Đạo và Quả, tức một vị Phật hay một vị Vô Sanh (A La Hán). Trong 
chương này danh từ Bà La Môn được dùng theo ý nghĩa này. 

26. Người thực Hành Thiền Vắng Lặng ( Samatha , Chỉ) và thiền Minh Sát 
( Vipassanã , Tuệ Quán). 

27. Ãsỉnam, người sống một mình trong rừng, ẩn dật. 

28. Bằng cách Chứng Ngộ Tứ Thánh Đế và tận diệt các Kiết Sử. 

29. Tức Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn). 




CHƯƠNG 39 - PHẨM HẠNH VÔ SANH (A LA HÁN) 381 


dây nọng (Tà Kiến), cùng các món đổ bắt kế (những khuynh hướng còn 
ngủ ngầm), vứt bỏ cây trục (Vô Minh), người đã Giác Ngộ (Phật) 1 ' 30 ) - 
Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. (Câu 398) 

Người không tức giận, chịu đựng lời khiển trách, roi vọt, và hình 
phạt. Người lấy Hạnh Nhẫn Nhục làm quân lực (để tự bảo vệ) - Như Lai 
gọi người ấy là Bà La Môn. (Câu 399) 

Người không nóng giận, làm tròn bổn phận) 31 ), Giới Hạnh trang 
nghiêm, thoát khỏi Ái Dục, thu thúc Lục Căn và mang xác thân Ngũ 
Uẩn này lần cuối cùng) 32 ) - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. (Câu 400) 
Như nước trên lá sen, như hạt cải đặt trên đầu mũi kim, người không 
Luyến Ái Dục lạc - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Câu 401) 

Tại đây, trên thê gian này, người Chứng Ngộ sự tận diệt Phiền Não 
của chính mình, người bỏ gánh nặng xong bên đàng) 33 ) và siêu thoát - 

người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Câu 402) 

Người có Tri Kiến thâm diệu, người Trí Tuệ, thấu hiểu đường chánh 
nẻo tà) 34 ), người đã thành đạt mục tiêu tối thượng - Như Lai gọi người ấy 
là Bà La Môn. (Câu 403) 

Người không trìu mến hàng Cư Sĩ cũng như hàng Xuất Gia, người 
du phương đó đầy, không có một nơi ở nhất định, người không còn 
Tham Ái - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Câu 404) 

Người đã rời bỏ gậy gộc trong khi tiếp xúc với chúng sanh, mạnh hay 
yếu, không sát sanh hoặc làm tổn thương bất luận ai - Như Lai gọi người 
ấy là Bà La Môn. (Câu 405) 

Thân hữu giữa những người thù nghịch, ôn hòa trong đám đông 
hung hăng, Hỷ Xả giữa người cố chấp) 35 ) - Như Lai gọi người ấy là Bà La 
Môn. (Câu 406) 

Nơi con người mà Tham Lam, Sân Hận, Ngã Mạn và phỉ báng 
(không còn bám vào được) lả tả rơi như hạt cải để đầu mũi kim 
(phải rơi) - Như Lai gọi người ấy là Bà La Môn. (Câu 407) 


30. Đã thông suốt Tứ Thánh Đê (Tứ Diệu Đế). 

31. Bổn phận đối với đạo giáo. 

32. Vì người đã tận diệt dục vọng không còn Tái Sanh nữa. 

33. Gánh nặng của Ngũ Uẩn. 

34. Người thông suốt con đường dẫn đến những cảnh khổ, con đường dẫn đến các 
nhàn cảnh và con đường Níp-bàn (Niết Bàn). 

35. Những người còn thành kiến ngã chấp, còn Luyến Ái Ngũ Uẩn. 




382 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Người nói lời êm dịu, hiển hòa, xây dựng, chân thật và không xúc 
phạm đến ai - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Cầu 408) 

Người không Tham Ái điểu gì trong thê gian này hay thê gian kế, 
người dập tắt dục vọng và siêu thoát - người ấy, Như Lai gọi là Bà La 
Môn. (Câu 410) 

Người đã vượt khỏi điều thiện, điều ác, và mọi ràng buộc 1 - 36 ), người 
không ưu phiền, không Ô Nhiễm và tinh khiết - người ấy, Như Lai gọi là 
Bà La Môn. (Cầu 412) 

Người không bựn nhơ, người trong sáng như mặt trăng, thanh tịnh, 
vắng lặng và không chao động* 37 ’, người đã tuyệt trừ Tham Ái thủ hữu - 
người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Cầu 413) 

Người đã tự tách rời ra những ràng buộc trong cõi người và vượt qua 
những Kiết Sử của cõi Thiên, thoát ly mọi hệ lụy - người ấy, Như Lai gọi 
là Bà La Môn. (Cầu 417) 

Người đã dứt bỏ ưa^ 38 ) và ghéC 39 ), thản nhiên, không bị Ô 
Nhiễm*- 40 ' 1 làm hoen ố, người đã khắc phục thê gian^ 4 0 và kiên trì cố 

gắng - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Cầu 418) 

Người không bám vào Ngũ Uẩn trong quá khứ, vị lai hay hiện tại, 
không Luyến Ái và không bám chặt vào (Thủ) - người ấy, Như Lai gọi là 
Bà La Môn. (Cầu 412) 

Vô Úy^ 42 \ cao thượng, anh dũng, đại hiện thánh 1431 , người đã khắc 
phục^ 44 ), không còn dục vọng, người ấy rửa sạch 1431 (mọi Ô Nhiễm), đã 
Giác Ngộ 1461 - người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn. (Câu 422) 

Bậc hiền Thánh đã thấu hiểu tiền kiếp, đã thấy những cảnh hạnh 


36. Những ràng buộc ấy là: Tham, Sân, Si, Ngã Mạn và Tà Kiến. 

37. Không bị Ô Nhiễm làm chao động. 

38. Tức Luyến Ái, đeo níu theo nhục dục Ngũ Trần. 

39. Arati, ghét bỏ, không chịu cuộc sống ở chốn rừng sâu (theo Bản Chú Giải). 

40. Upadhi, bợn nhơ. Có bốn loại upadhi là: Ngũ Uẩn ( khanda ), Phiến Não 
( kilesa ), Tác Hành (abhisankhãrã), và Dục Lạc ( kãma ). 

41. Thê gian là Ngũ Uẩn. 

42. Usabham, là con trâu cổ - Ý nói người Vô úy, không sợ sệt, như con trâu cổ. 

43. Mahesim, người tìm Giới Định, Tuệ, cao thượng. 

44. Viịitãvinam, người đã khắc phục mọi khát vọng. 

45. Nahãtakam, người đã Thanh lọc mọi Ô Nhiễm. 

46. Buddham, người đã thông suốt Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). 




CHƯƠNG 39 - PHẨM HẠNH VÔ SANH (A LA HÁN) 383 


phúc* 47 ) và đau khổ* 48 ), đã đến mức tận cùng của mọi kiếp sống 1491 , 
người đã, với Trí Tuệ cao siêu, tự mình cải tiến*' 50 ), hoàn tất* 51 ) (đời sống 
Phạm Hạnh thiêng liêng) và chấm dứt mọi dục vọng - người ấy, Như Lai 
gọi là Bà La Môn. (Câu 423) 


47. Sagga, là sáu cõi Thiên Dục Giới; mười sáu cõi Thiên Sắc Giới; bốn cõi Thiên 
Vô Sắc Giới. (Xem Chương 27). 

48. Apãya là bốn cõi khổ. 

49. Ịãtikkhaỵam là Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

50. Abhinnãvosito, tức là đến mức cùng tột bằng cách thông suốt những điều phải 
được thông suốt; xa lìa những điều phải xa lìa; Chứng Ngộ những gì phải Chứng Ngộ 
và trau dồi những gì phải trau dồi (theo Bản Chú Giải). 

51. Sabbavositavosanam tức là đã sống đời Phạm Hạnh thiêng liêng dẫn đến mức 
tận cùng là Tuệ Giác có liên quan đến Con Đường Vô Sanh (A La Hán); chấm dứt 
mọi khát vọng. 




384 phần II - PHẬT PHÁP 


CH ƯƠNG 40 

LÝ TƯỞNG CỦA BỐ TÁT, HAY Bố TÁT ĐẠO 

“Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi mang đây, 
Chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước”. 

— Sri Sanghabodhi 

Trong Giáo Lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba con đường, 
để thành đạt Tuệ Giác ( Bodhi ). Người có chú nguyện đạt cho kỳ được 
mục tiêu phải tùy bản tánh mình, chọn một trong ba đường ấy là: Thinh 
Văn Giác (Sãvaka Bodhi 11 '), Độc Giác (Pacceka Bodhi ), và Toàn Giác 
(.Sammã Sambodhi). 

Thinh Văn Giác (Sãvaka Bodhi), cũng được xem là lý tưởng A 
La Hán®, là sự Giác Ngộ của một đệ tử, hay A La Hán Đạo. Người có 
nguyện vọng đi theo con đường A La Hán thường phải tìm sự hướng 
dẫn của một Đạo Sư cao thượng đã Chứng Ngộ Đạo Quả. Đối với người 
đệ tử có trình độ tinh thần tiến bộ đầy đủ, chỉ một lời chỉ giáo đơn sơ của 
vị chân sư cũng có thể khai thông Trí Tuệ và đưa vào vòng Thánh Đạo. 
Như Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) chẳng hạn, chỉ được nghe nửa bài kệ 
của vị Vô Sanh (A La Hán) Assaịi đã chứng đắc tầng Thánh đầu tiên. Bà 
Patãcãra, trong cơn suy sụp tinh thần vì chồng, con, cha, mẹ và em bị tử 
nạn thê thảm, được duyên lành đưa đến Đức Phật và đắc Quả Vô Sanh 
(A La Hán) trong khi rửa chân dưới suối, bà nhìn những giọt nước từ 
chân gieo điểm xuống dòng. Kisãgotamĩ là một người phụ nữ khác, tính 
tình chân chất, đến van nài Đức Phật cứu sống cho đứa con của bà vừa 
mới chết, cũng đắc Quả Thánh trong khi quan sát những ngọn đèn đang 
lụi dần. Vị Tỳ I<hưu Cũla Panthaka, không thể học thuộc một cầu kệ 

• • / / o 


1. Sãvaka, Thinh Văn: Đúng theo nghĩa đen là "người nghe”. 

2. Theo đúng ngữ nguyên, Arahant (Vô Sanh, A La Hán) là bậc ứng Cúng, hay 
người đã dập tắt mọi khát vọng. 





CHƯƠNG 40 - LÝ TƯỞNG CỦA BỔ TÁT, HAY BỔ TÁT ĐẠO 385 


trong bốn tháng, cũng đắc Quả Vô Sanh (A La Hán) khi Qụán Tưởng 
đến bản chát Vô Thường của một cái khăn lau tay sạch. 

Sau khi đã thành tựu nguyện vọng, vị Vô Sanh (A La Hán) dành 
trọn khoảng thời gian còn lại của đời mình để tế độ những ai muốn tìm 
trạng thái thanh bình An Lạc, bằng cách nêu gương lành trong sạch và 
ban truyền Giáo Huấn thâm sâu. Trước tiên Ngài tự Thanh lọc, và sau 
đó cố gắng giúp người khác gội rửa bợn nhơ, bằng cách giảng dạy Giáo 
Lý mà chính Ngài đã thực hành. Một vị Vô Sanh (A La Hán) có đủ tư 
cách để truyền dạy Giáo Pháp hơn các vị Đạo Sư phàm tục thường, 
chưa Chứng Ngộ Chân lý, vì Ngài dạy với kinh nghiệm bản thân. 

Trong lý tưởng cao quý của bậc Thinh Văn A La Hán không có chi là 
vị kỷ bởi vì Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán) chỉ có thể thành đạt được sau 
khi hành giả tuyệt trừ mọi hình thức ngã chấp. Ảo kiến về sự Tự Ngã và 
lòng vị kỷ là những dầy trói buộc mà người có chú nguyện noi theo con 
đường Vô Sanh (A La Hán) phải cắt đứt cho kỳ được để thành tựu mục 
tiêu cứu cánh. Những bậc Thiện Trí, nam cũng như nữ, trong thời Đức 
Phật và về sau, đã được duyên lành gặp cơ hội vàng son khai thông Trí 
Tuệ trong kiếp sống hiện tiền. 

Độc Giác Phật (Pacceka Bodhi), là sự khai minh Giác Ngộ đơn 
độc của một người tự lực cố gắng tiến đến Đạo Quả, không nhờ một ai 
dạy dỏ hay giúp đỡ. Vì đặc tính đơn độc Giác Ngộ, nên chư Phật Độc 
Giác không dắt dẫn ai đến nơi Giác Ngộ bằng lối đơn độc Giác Ngộ 
được. Các Ngài chỉ nêu gương Đức Hạnh và trí dũng. 

Hơn nữa, chư Phật Độc Giác chỉ ra đời trong lúc không có Phật 
Pháp. Số Phật Độc Giác không phải chỉ có một trong một thời kỳ riêng 
biệt, như trường hợp của bậc Toàn Giác ( Sammã Sambudảhà). Như 
Đức Phật Gotama, mặc dù đã viên tịch lâu đời, nhưng bao giờ Giáo 
Pháp của Ngài còn tỏ rạng và tinh thuần như lúc ban sơ, thì không thể 
có một vị Phật Độc Giác ra đời trên thê gian này. 

Trong kinh Khaggavisãna Sutta của bộ Sutta Nipãta (Kinh Tập) có 
những lời dạy của chư Phật Độc Giác như sau: 

“1. Sống giữa chúng sanh, hãy dẹp lại một bên, gươm đao và các loại khí 

giới. Không gây tổn thương cho bất luận ai. Không làm cho ai phải xót đau 

vì một đứa con hay một người bạn. Nhưng, hãy mạnh dạn tiến bước, như 

chúa sơn lâm, đơn độc một mình. 

/ • • 

2. Thân mật sanh trìu mến. Do trìu mến có ưu phiên. Hãy nhận chân 



386 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


niêm bất hạnh phát sanh do trìu mến và, như chúa sơn lâm, hãy mạnh dạn 

tiến bước, đơn độc một mình. 

/ • • 

3. Chúng ta chắc chắn tán dương giá trị của tình bàng hữu. Hãy thân 
cận với bậc cao nhân hoặc người ngang bằng ta. Nếu không được vậy, hãy 
sống đời trong sạch không đáng bị khiển trách và, như chúa sơn lâm, hãy 
đơn độc mạnh tiến. 

4. Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu, vừa 
ngọt ngào và quyến rũ. Dưới đủ hình thức, dục lạc làm cho lòng người say 
đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó và một mình, đơn độc, hãy vững tiến như 
chúa sơn lâm. 

5. Trong sương tuyết lạnh lùng và nắng chan nóng bức, khi đói, lúc khát, 
nào gió, nào mặt trời, nào muỗi mòng, rắn rít. Hãy khắc phục tất cả và, như 
chúa sơn lâm, một mình, đơn độc, hãy mạnh dạn vững bước. 

6. Như loài hùm, loài sư tử, không bị tiếng động làm giựt mình, run sợ. 
Như gió thoảng qua, không dính mắc trong màn lưới. Như hoa sen, từ bùn 
nhơ nước đục vượt lèn, nhưng không vướng bợn nhơ của bùn của nước, hãy 

mạnh dạn tiến bước, đơn độc một mình. 

0 0 /00 

7. Rồi đúng lúc, đúng thời cơ, hãy trau dồi Tâm Từ, Tâm Xả, Tâm Bi, 
Tâm Xuất Gia (tâm từ khước:), Tâm Hỷ và, không để thế gian làm hư hỏng, 
hãy mạnh dạn, như chúa sơn lâm, đơn độc tiến bước”. 

Toàn Giác (Sammã Sambodhi ) là đỉnh Giác Ngộ tối cao của bậc 
đã thành tựu mức độ Trí Tuệ tuyệt luân, vô lượng, Từ Bi, thông suốt 
mọi lẽ. Bậc đã chứng đắc Đạo Qụả tối thượng siêu việt này gọi là Toàn 
Giác Phật hay Chánh Đẳng Chánh Giác, hoặc Chánh Biến Tri. Păli ngữ 
“Sammã Sambuddha” có nghĩa là người tự mình trở nên hoàn toàn Giác 
Ngộ. Tự lực cố gắng khai thông Tuệ Giác, không thầy chỉ dạy. Các Đấng 
Toàn Giác, sau khi chứng Quả Vô Thượng bổ để liền đem ra phổ cập 
trong quấn sanh, tận tụy hướng dẫn chư Thiên và nhân loại đến nơi 
hoàn toàn trong sạch, Giải Thoát khỏi vòng quanh vô tận của định luật 
tử sanh, sanh tử. Không phải như chư Phật Độc Giác, trong một châu 
kỳ chỉ có một vị Phật Toàn Giác duy nhất ra đời, như đóa hoa duy nhất 
chỉ trổ sanh trên một loại cây hy hữu. 

Người cố gắng tu dưỡng tâm tánh với chí nguyện thành đạt Đạo 
Quả Chánh Giác được gọi là Bodhisatta (Bổ Tát). Trong cõi trần thê 
đầy ngã chấp và ích kỷ này, thử nghĩ có cái chi quý đẹp thanh cao bằng 
hy sinh tất cả để trau dổi cuộc sống của mình cho được trong sạch, hầu 
mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân? 



CHƯƠNG 40 - LÝ TƯỞNG CỦA BỔ TÁT, HAY BỔ TÁT ĐẠO 387 


Trong cuộc đi bất định theo vòng Luân Hôi, những ai phát Tâm 
muốn Phục Vụ thê gian và tiến đến mức toàn thiện đều được hoàn toàn 
tự do đi theo con đường Bổ Tát. Nhưng không có sự ép buộc, thúc đẩy 
tất cả mọi người phải cố gắng thành đạt cho kỳ được Đạo Quả Phật. Vả 
lại, trong thực tế, đó là điều không thể làm được. 

Cũng có lời phê bình rằng Bổ Tát Đạo là con đường có khuynh 
hướng đưa hành giả ra khỏi nếp sống gò bó, chật hẹp, bình thản, êm 
đềm và yên tĩnh của những tu viện. Luận như vậy chỉ tỏ ra mình kém 
hiểu biết Giáo Pháp thuần túy của Đức Phật. 

Sách Abhisamayãlankãra-Ảloka, một tác phẩm Bắc Phạn ( Sanskrit ) 
mới sau này, và là một án chú giải kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Praịnã 
Pãramitã ) có ghi: 

"Những vị đại đệ tử (srãvaka) đã chứng Ngộ hai hạng Tuệ Giác (tức 
hạng Thinh Văn Giác, Srãvaka, và Độc Giác, Pratỵeka Buddha) trong khi 
còn, và sau khi thân Ngủ Uẩn chấm dứt vãn còn tâm sợ sệt, bởi vì các Ngài 
chưa thành đạt Đại Bi và Trí Tuệ cao thượng (Uru karunã praịnã vaikal- 
ỵena, Vô Thượng Bát Nhã Đại Bi). Do sự chấm dứt sinh lực tạo nên bởi 
những năng lực trong quá khứ, các Ngài có thể đắc Níp-bàn (Niết Bàn). 
Tuy nhiên, trong thực tế, (các vị Thánh tiểu thừa) chỉ thành đạt cái gì mường 
tượng như Níp-bàn (Niết Bàn), gọi là Níp-bàn (Niết Bàn), giống như ánh 
sáng bị dập tắt. Không còn trở lại Tam Giới nữa, nhưng sau kiếp sống trần 
gian này, chư vị Vô Sanh (A La Hán) sẽ Tái Sanh vào cõi Thanh Tịnh nhất 
trong cõi hoàn toàn tinh khiết (anãsravadhãtu), ở trong một trạng thái 
xuất thần nhập hóa, mơ mơ màng màng, bên trong những cánh hoa sen 
(Padmaphutesu ịãyante). Sau đó, Đức Phật A Di Đà (Amitãbhã) và các vị 
Phật khác giống như vầng thái dương, sẽ đem các Ngài lên gội rửa cho Trí 
Tuệ được trong sáng (akilishta ũãna). Từ đó chư vị Vô Sanh (A La Hán) 
tận lực tiến đến Giác Nợộ Tối Thươnợ và, mặc dù đã đạt thành trạnợ thái 

• • o • • o y • • • o 

Giải Thoát, các Ngài hoạt động (trong thế gian hữu vi), củng giống như các 
Ngài đi xuống địa ngục. Rồi, tích trữ dân dấn những yếu tố cần thiết của 
Đạo Quả Chánh Đẳng chánh Giác, các Ngài trở thành Đạo Sư của tất cả 
chúng sanh (tức thành Phật)". 

Trên đầy là một lý luận hết sức lạ lùng, xa hẳn tinh thẩn của những 
lời dạy căn nguyên mà Đức Phật đã ban truyền. 

Người ta còn luận rằng Quả Vô Sanh (A La Hán) là vị ngã, ích kỷ 
và khuyên mỗi người phải cố gắng tu hành cho đến quả vị Phật để cứu 
độ chúng sanh. Luận như vậy cũng hữu lý, nhưng thử hỏi, mục tiêu của 



388 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Đức Phật là gì? Phải chăng là dắt dẫn người khác đến Đạo Quả Vô Sanh 
(A La Hán) và cứu vớt họ? Nếu quả thật vậy, thì ta phải mặc nhiên kết 
luận rằng chính Đức Phật nuôi dưỡng tinh thần ích kỷ nữa sao? Không 

thể được. 

Trong ba con đường, dĩ nhiên Đạo Quả Phật là cao siêu hơn cả, 
nhưng không phải tất cả ai ai cũng nhất định thành Phật được, cũng như 
không phải tất cả những khoa học gia đều có thể trở thành Einstein hay 
Newton. Tuy nhiên, mỗi nhà khoa học đều có thể Phục Vụ nhân loại tùy 
khả năng của mình. 

Danh từ Pãli “Bodhisatta”, Bổ Tát, gồm hai phần. “Bodhi” là Trí Tuệ 

1 /n« / _ rp A \ ((c* / í _H 1 1 /y I • J_\ _ 1 4 A 3 * * * 7 1 7 A _ A' 4 Á 7 )) TTA _ 

hay Giác iuệ, và Satta là nhiệt tình đẽ..., hay chuyên cân đẽ... . Vậy, 
Bodhisatta , Bổ Tát, là người nhiệt tình, hay chuyên chú nỗ lực để thành 
đạt Trí Tuệ hay Giác Tuệ. Đúng ra, hình thức Bắc Phạn ( Sanskrit ) của 
danh từ Bodhisatta phải là Bodishakta, nhưng thường người ta dùng một 
danh từ phổ thông là Bodhisattva, “Trí Tuệ chúng sanh", nghĩa là chúng 
sanh có nguyện vọng trở thành Phật. 

Danh từ này thường được dùng để chỉ bất luận ai, cố gắng thành đạt 
Tuệ Giác, nhưng theo đúng nghĩa của nó, Bodhisatta là người đã có lập 
lời chú nguyện đi theo con đường Chánh Đẳng Chánh Giác và đã có 

được Thọ Ký®. 

Hiểu theo một lối, tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng trở thành 
Phật, bởi vì Đạo Quả Phật không phải là một đặc ân dành riêng cho 
hạng người tốt nào. 

Người Phật Tử không tin rằng bên trong tất cả mọi người đều có 
một điểm linh quang, được Thần Linh phú cho, mà ta cần phải trau dồi 
để trở thành Phật. Phật Giáo phủ nhận sự hiện hữu của một Thần Linh 
Tạo Hóa hay một tha lực bí ẩn nào có thể đặt cái điểm linh quang ấy 
vào bên trong ta. Tuy nhiên, người Phật Tử thấu hiểu và tin tưởng nơi 

3. Giáo sư Rhys Davids viết như sau trong quyển Buddhist Birth Stories (trang 
xxxiv): "Một quyển tiểu thuyết có tính cách tôn giáo tựa đẽ “Barỉaam and Ịoasaphat" 

kể lại câu chuyện một hoànọ tử Ấn Độ được Barỉaam cảm hóa và trở nên Đạo Sĩ ẩn dật. 

' / • ' o ' ' •• 

Người đọc sẽ lấy làm ngạc nhiên được nghe rằng chuyện này là một đoạn trong tiểu sử của 
Đức Phật , và (nhân vật) Ịoasaph là Đức Phật dưới một tên khấc”. 

Chữ Ịoasaph, hay Ịoasaphat chỉ là biến thể của danh từ u Bodhisattva”. Ịoasaphat 
trong tiếng Ả Rập; cũng được viết là Yudasatf, và đó là do sự lẫn lộn giữa hai mẫu 
tự “Y” trong tiếng Ả Rập; và “B”. Bodhỉsat trở thành Yudasatỷ. Xem <( Encyclopaedỉa of 
Relỉgion and Ethỉcs”, tập 6; trang 567. 




CHƯƠNG 40 - LÝ TƯỞNG CỦA BỔ TÁT, HAY BỔ TÁT ĐẠO 389 


những khả năng cố hữu và năng lực sáng tạo của con người. 

Phật Giáo cũng phủ nhận một linh hồn trường cửu chuyển sinh 
mãi mãi, từ kiếp này sang kiếp sống khác và, mãi mãi thu nhận kinh 
nghiệm. Thay vì một linh hồn bất biến, cái được gọi là tinh hoa của 
con người, Phật Giáo chủ trương có một luồng sinh lực luôn luôn cuộn 
chảy, không ngừng đổi thay. Chỉ có tiến trình diễn biến là đổng nhất, 
trước cũng như sau. 

Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) là một người. Nhờ ý chí dũng mãnh, 
Trí Tuệ cao siêu và Từ Bi vô lượng, Thái Tử Đắc Quả Phật, trạng thái 
toàn thiện đến mức cùng tột, và Ngài đã vạch ra cho nhân loại con 
đường duy nhất dẫn đến nơi chí thiện ấy. Một đặc điểm của Phật Giáo 
là bất luận ai cũng có thê có nguyện vọng chính mình trở nên chí thiện, 
nếu kiên trì chuyên cần và cố gắng đúng mức. Đức Phật không bao giờ 
giành độc quyền thành Phật. Mọi người đều có khả năng thành đạt, 
nhưng Đạo Quả Phật phải được thành tựu bằng chí lực, bằng Tinh Tấn 
của chính mình chứ không phải nhờ sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Đức 
Phật không bao giờ lên án, gọi ai là tội lỗi, đáng thương hại, phải mãi 
mãi ở trong khổ cảnh. Thay vì làm nản lòng hay tạo mặc cảm tự ti cho tín 
đổ và giữ riêng cho mình Đạo Quả Phật, Đức Phật vạch ra con đường và 
khuyên khích tất cả những ai hoan hỷ lắng tai nghe, theo dấu chần Ngài 
để làm được như Ngài, thành đạt Đạo Quả Vô Thượng, Chánh Đẳng 
Chánh Giác. 

Bồ Tát không nhất thiết phải là Phật Tử. Trong hiện tại ta có thể gặp 
nhiều vị Bồ Tát đầy lòng Từ Bi, bác ái, mặc dù các Ngài có thể không hay 
biết gì về lời chú nguyện thành Phật của mình. Các vị ấy có thể ở trong 
hàng Phật Tử, cũng có thể không. 

Ba Hạng Bồ Tát 

Theo Phật Giáo, có ba hạng Bồ Tát là: 

a) Trí Tuệ Bổ Tát (Paũnãdhika), 

b) Đức Tin Bổ Tát (Sadảhãảhika) và 

c) Tinh Tấn Bồ Tát (Viriyãdhika). 

Ba hạng trên đây tuần tự tương đương với ba hạng Du Dà ( Yoga ) 
trong Ấn Độ Giáo: Mãna Yogi, Bhakti Yogi, và Karma Yogi. 

Trí Tuệ Bổ Tát ít thiên về lòng nhiệt thành sùng đạo nhưng kiên trì 
Tinh Tấn chuyên cần hơn trên đường phát triển Trí Tuệ. Đức Tin Bổ 
Tát sùng mộ, tin tưởng nơi lễ bái thờ phượng, mà ít chú trọng về công 



390 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


trình trau dổi tầm trí và bổi đắp công đức Vị Tha. Tinh Tấn Bổ Tát thì 
tập trung vào tinh thần Phục vụ. Thật hy hữu nếu không phải là không 
bao giờ - ba đặc điểm trên điều hòa kết tụ vào một người. Đức Phật 

o • • o 

Gotama được xem là hạng Trí Tuệ. 

Theo kinh sách, con đường của bậc Trí Tuệ Bổ Tát ngắn nhất. Đức 
Tin Bồ Tát phải trải qua một thời gian dài hơn; và Tinh Tấn Bồ Tát, càng 
dài hơn nữa. 

np / rp Ạ T> a' rp/ ị 1 / ị __ Ạ' ạ _ 1 1 / L I _• Á? _ FTf / rp Ạ _\ ỴT\ 1 

lrí iuệ Bo lát chú trọng vế công phu phát trien irí iuệ và Hành 
Thiền nhiều hơn là nhiệt thành với những hình thức lễ bái cúng dường 
bề ngoài. Các Ngài luôn luôn đi theo sự hướng dẫn của lý trí và không 
chấp nhận điều gì một cách mù quáng. Không tự bó tay quy hàng một 
lý thuyết nào, cũng không làm nô lệ cho một quyển sách, một bộ kinh, 
hay một cá nhân nào. Trí Tuệ Bồ Tát thích trám tĩnh, yên lặng để trau 
dổi Thiền Tập. Từ nơi vắng vẻ tịch mịch ấy, Ngài rải ra những tư tưởng an 
lành, tuy trấm lặng nhưng hùng dũng, bủa khắp thê gian, để đem lại sự hỗ 
trợ tinh thẩn cho nhân loại đau khổ. 

Đức Tin Bổ Tát đặt trọn niềm tin nơi hiệu lực của tâm thành, 
Saddhã, hay niềm tin chần thành là đặc điểm chánh yếu của ngài. Cùng 
với Saddhã (niềm tin nơi Tam Bảo) như người bạn đổng hành trung tín, 
Ngài thành tựu mục tiêu. Tất cả các hình thức về lễ bái, thờ phượng bụt 
tượng, là sở trường của vị Tín Đức Bổ Tát. Tượng Phật là một nguồn gợi 
cảm quan trọng đối với Ngài. 

Nên hiểu rằng người Phật Tử không sùng bái pho tượng vì chính cái 
pho tượng bằng đồng hay bằng gỗ ấy, người Phật Tử bày tỏ lòng kỉnh 
mộ tinh thần cao cả mà pho tượng tượng trưng, và suy niệm về Phẩm 
Hạnh, và ân đức của đức Từ Tôn. Càng suy tưởng đến Đức Phật, càng 
kính mộ Ngài. Đó là lý do tại sao mà Phật Giáo không khi nào phủ 
nhận các Hình Thức Ngưỡng Mộ Bề Ngoài ( Ámisa Pũjã ) mặc dầu Pháp 
Hành ( Patipatti Pũịã ) đáng được khuyến khích hơn và chắc chắn là bổ 
ích hơn. Vả lại, để đi đến thành quả thỏa đáng, đôi khi trí thức khô khan 
cũng cần được hưởng chút ít hương vị của Saddhã (Đức Tin). Nhưng 
Saddhã, Đức Tin, quá đáng thì cũng phải nhờ Trí Tuệ kềm hãm để khỏi 
phải sa vào cuồng tín. 

Tinh Tấn Bồ Tát thì luôn luôn tìm cơ hội để Phục Vụ kẻ khác. 
Không có gì làm cho vị Bồ Tát hoan hỷ bằng tích cực Phục Vụ. Đối với 
các Ngài, “làm việc là hạnh phúc và hạnh phúc là làm việc". Không tích 
cực hoạt động thì các Ngài không có hạnh phúc. Như đức vua Sangha- 



CHƯƠNG 40 - LÝ TƯỞNG CỦA BỔ TÁT, HAY BỔ TÁT ĐẠO 391 


bodhi xứ Sri Lanka nói: “Ta mang tăm thân bằng thịt và máu này ỉà chỉ để 
đem lại trạng thái tốt đẹp và an lành cho thế gian". 

Bồ Tát không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho kẻ khác nữa. 

Luôn luôn hoạt động luôn luôn làm việc, không ngừng, không biết 
mệt, không chán, không phải làm việc như người nô lệ, mà như một chủ 
nhân. Các Ngài không ham muốn, không bám vào danh thơm tiếng tốt. 
Các Ngài chú trọng đến việc làm, đến sự Phục Vụ. Ai biết, ai không biết 
mình làm gì, điều ấy không quan trọng. Chẳng màng được khen, không 
sợ bị chê, Bồ Tát thản nhiên trước lời tán dương hay khiển trách. 

Bổ Tát quên mình trong khi Phục Vụ kẻ khác, có khi phải hy sinh 
mạng sống của mình để cứu mạng chúng sanh khác, những người bạn 
đồng hành trên bước đường dài dẵng của vòng Luân Hổi. 

Muốn quên mình để hiến thân cứu mạng cho một chúng sanh 
khác, Bổ Tát phải hành Tâm Bi (Karunã) và Tầm Từ (Mettã) đến 
mức độ đặc biệt. 

Bổ Tát ước mong sự tốt đẹp và an lành của thế gian. Ngài thương 
chúng sanh như bà từ mẫu thương đứa con duy nhất của bà. Bổ Tát hòa 
mình với tất cả mọi người như anh, như chị. Thương yêu tất cả như mẹ, 
như cha, như bạn, như thầy. 

“Tâm Bi của Bồ Tát nhâm thực hiện tánh cách bình đẳng giữa Ngài 
và người khác (para ãtma-samatã) và củng đặt mình trong kẻ khác (para 
ãtma-parivartana) 

np__11 • l1_ í _ \ 1_ _ 1_ 1 T> Ạ' rp/ ị _ạ' l IạV. / • Ạ_ Ạ' _ / • (ếrỵi ỉ) \ 

trong khi thực hành như vậy, Bo tát mãt dan ý niệm ve cái Ta và 
không còn thấy sự khác biệt giữa Ngài và người khác. Ngài tự đổng hóa 
với tất cả, lấy tốt trả xấu, lấy Thiện trả ác, lấy lành trả dữ, giúp đỡ tất cả, 
chí đến những người chủ tầm hại mình, bởi vì Bổ Tát hiểu rằng “lực 
lượng của người dãn đạo là Pháp Nhãn". 

“Bị nhục mạ nhưng không nhục mạ lại, bị đánh đập nhưng không đánh 

• • • o o • • • s : • o o 

đập lại, bị làm phiền nhưng không gây phiền nhiễu ai, Bồ Tát một mực giữ 
đức khoan hồng. Tựa như đất mẹ trầm lặng, Bồ Tát âm thẩm chịu đựng tất 
cả những lỗi lãm của kẻ khác". 





392 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 41 

BA LA MẬT (PÃRAMỈ) - sự HOÀN THIỆN 

“Hãy tích cực hoạt động để tạo an lành cho kẻ khác”. 

— Sutta Nipãta 

Có mười đức tánh cao quí vượt hẳn thế tục gọi là Pãramĩ (Ba La 
Mật) (lj , mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để thành tựu Đạo Quả 
Chánh Đẳng Chánh Giác ( Sammã Sambuảảha). 

Mười pháp Ba La Mật là: Bố Thí ( Dãna ), Trì Giới (Sĩỉa), Xuất Gia 
(Nekkhamma) , Trí Tuệ (Pannã), Tinh Tấn ( Viriya ), Nhẫn Nại ( Khanti ), 
Chần Thật ( Sacca ), Quyết Định ( Aảhithãna ), Tâm Từ ( Mettã ) và Tâm 

Xả ( Upekkhã ). 

Theo lời giải thích trong kinh Cariyã Piịaka, Ba La Mật không 
nhuộm màu vị kỷ không đượm nhuần Tà Kiến và không ẩn ý Ngã Mạn. 
Ba La Mật nhờ Trí Tuệ dẫn dắt và do lượng Từ Bi vun quén đắp bồi. 

Hành động của vị Bồ Tát tuyệt đối Vị Tha. Với đức Từ Bi vô lượng, 
lòng bác ái vô biên, xuyên qua bao nhiêu kiếp sống, các Ngài không 
ngừng nỗ lực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người 
nghèo nàn thấp kém, giúp đỡ cho mọi người bằng ngàn cách và làm 
giảm bớt Phiền Não cho tất cả chúng sanh. 

Một vị Bổ Tát không nghĩ đến việc an hưởng thú thanh nhàn trong 
khi những người bạn của mình còn ở trong vòng lao khổ. Để làm dịu 
bớt phần nào nỗi khổ đau của nhân loại, Bổ Tát sẵn sàng hy sinh tất cả 
các vật sở hữu quý báu nhất, cho đến mạng sống của mình đi nữa, cũng 
không tiếc. 

Cầu chuyện trong Túc Sanh Truyện “VyãghriỊãtaka” là một ví dụ. 


1. “Pãramĩ” do chữ “Pãram” có nghĩa là “phía bên kia", hay sự sáng suốt, sự Giác 
Ngộ, và chữ "ĩ” là “đi". Theo nghĩa đen, “Pãramĩ” là cái gì có thể đưa ta qua bờ bên kia, 
đáo bỉ ngạn. Pãli ngữ “Pãramitã” được dùng trong nghĩa này. 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 393 


Mặc dầu BỔ Tát không khi nào mà làm điều gì mà không suy nghĩ 
trước, các Ngài luôn luôn tạo an vui hạnh phúc cho tất cả, không quên 
bỏ một chúng sanh nhỏ bé nào. Lòng đầy Bi Mẫn, tuy nhiên các Ngài 
luôn luôn cần phân tâm trí. Và trong khi Phục Vụ, Ngài không hề cầu 
mong một thê lực hoặc một quyền lợi vật chất nào trên thê gian. Khi đã 
hành động xứng đáng, danh thơm tự nhiên đến, không cần phải chạy 
theo nó. Bổ Tát hoàn toàn Vị Tha, luôn luôn sống cho kẻ khác, không 
khi nào nghĩ đến mình. Không hề có một điểm ích kỷ, dầu nhỏ nhen đi 
nữa, trong tâm một vị Bổ Tát. 

Kinh Dhammapada (Pháp Cú) có câu: 

‘'Hãy để cho hàng Cư Sĩ và các Tỳ Khưu nghĩ rằng chính ta đã làm điêu 
phải đó. Trong mọi công việc, dầu lớn, dầu nhỏ, hãy để họ nhắc đến ta. Đó là 
nguyện vọng của người cuồng si. Nghĩ như vậy thì lòng tham vọng và tính Ngã 
Mạn sẽ tăng trưởng”. (Câu 74) 

Một vị Bổ Tát không khi nào có tư tưởng ích kỷ và hẹp hòi như vậy. 121 

7. BỐ Thí (Dãna) 

Bố Thí, hay lòng quảng đại, là Ba La Mật đầu tiên mà trong khi thực 
hiện hành giả thành tựu hai Nghiệp Thiện là: tiêu trừ những tư tưởng 
ích kỷ, xấu xa, và phát triển những tư tưởng Vị Tha, trong sạch. Bố Thí 
là một niềm hân hoan, một phước lành cho cả người tặng, lẫn cho thọ 
lãnh. 

Bồ Tát không thắc mắc tìm hiểu người mà mình muốn cho sự vật, 
hoặc ban một đặc ân nào, có ở trong tình trạng thiếu thốn món đó 
không. Ngài cho ra mà không chạy theo vật mình cho. Ngài Bố Thí vì 
lòng quảng đại mà cũng đê diệt lần mọi Luyến Ái còn tiềm tàng trong 


2. Ba La Mật có 10 Pháp. Mỗi Pháp chia làm 3 hạng: Pãramĩ thuộc vế tài sản, 
sự nghiệp, vỢ con; upãramĩ, thuộc vế một hay nhiều bộ phận trong cơ thể; và 
Paramattha Pãramĩ, thuộc vể mạng sống. 

Ví dụ Bố Thí Ba La Mật có 3 hạng: Dana Pãramĩ, là Bố Thí tài sản, sự nghiệp, hoặc 
vỢ con; Dãna Upãramĩ, là Bố Thí một bộ phận trong thân thê’ như tay, chân, mũi, tai, 
v.v...; và Dãna Paramattha Pãramĩ, là hy sinh mạng sống của mình cho kẻ khác, để 
cứu một chúng sanh. 

Như Trì Giới Ba La Mật cũng có 3 hạng: Sĩla Pãramĩ, là hy sinh tài sản, sự nghiệp 
hoặc vỢ con để giữ tròn Giới Luật; Sĩỉa Upãramĩ là hy sinh một bộ phận trong thân thể 
để giữ tròn Giới Luật; và Sĩỉa Paramaịịha Pãramĩ là hy sinh mạng sống để giữ Giới Luật 
trong sạch. 

Như thế, mỗi Ba La Mật đểu có 3 hạng; cộng chung tất cả có (10x3) = 30 Ba La Mật. 




394 phấn II - PHẬT PHÁP 


tâm. Niềm vui khi phụng sự kẻ khác tự nhiên đến. Làm dịu bớt nỗi đau 
khổ của chúng sanh là một hạnh phúc khác do sự Bố Thí đem lại. 

Tình thương của một vị Bổ Tát thật là bao la. Lòng Từ Bi của Ngài 
rải ra cho tất cả muôn loài. Nhưng khi Bố Thí, Ngài không nhắm mắt 
cho càn. Lòng quảng đại không làm cho sự Bố Thí trở nên mù quáng. 
Nếu có một người nghiền rượu đến nhờ sự giúp đỡ của Ngài và Ngài 
biết chắc chắn người này sẽ lãnh món quà để dùng trong việc sai quấy, vị 
Bồ Tát sẽ không ngần ngại từ chối. Đặt lòng quảng đại trong một hành 
động sai lấm không phải là Ba La Mật ( Pãramĩ ). 

Khi giúp đỡ một người vì lý do chính đáng, Bồ Tát không hề lộ vẻ 
quan trọng hoặc tỏ ý tự tôn tự đại; trái lại, thấy đó là một cơ hội quý báu 
để làm bổn phận mình nên sẵn sàng và vui vẻ Phục Vụ kẻ khác một cách 
khiêm tốn. Ngài không bao giờ thấy mình cao hơn ai vì lẽ người đó nhờ 
mình. Khi giúp đỡ, Ngài không thấy đó là thi ân, cũng không coi người 
mình giúp là đã thọ ân mình. Bổ Tát làm việc gì chỉ vì đó là điều phải, 
không tìm danh vọng, không mong đền đáp. 

Bồ Tát không bỏ lỡ một dịp may nào để Phục Vụ kẻ khác, nhưng 
không hạ mình cầu xin ân huệ. Túc Sanh Truyện Brahmã Ịãtaka (số 
323) thuật rằng có một vị Bồ Tát sống đời Tu Sĩ trong vườn ngự uyển. 
Thường ngày vua đến viếng và cung cấp mọi vật dụng, nhưng dầu sao 
nhà vua không thể thấy hết mọi nhu cầu của Ngài. Đôi dép và cây dù của 
Bồ Tát rách hư đã mười hai năm trường mà vua không hay. Ngài không hề 
hở môi. Ngày kia vua hay được. Trước cử chỉ tuy khiêm tốn nhưng lạ lùng 
như vậy, vua hỏi Ngài tại sao? Ngài trả lời: 

“Tâu bệ hạ, kẻ cấu khẩn mà không được sẽ buồn rẩu, kẻ được người khác nhờ 
đến mà không thể giúp, càng buồn râu hơn nữa". 

Bồ Tát cho ra không xiết kể, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay 
tôn giáo, nhưng không bao giờ cầu mong người khác trả lại. Một đặc 
điểm của các Ngài là Tri Túc hoàn toàn. Thi hào Edward Dyer ca ngợi 
đức tánh ấy trong mấy dòng thơ: 

“Vài người có thật nhiều mà vãn còn ham muốn, 

Tồi có ít nhưng cảm thấy đủ 

Chính họ “nghèo", mặc dầu tiền rừng, bạc bể. 

Và chính tôi “giàu", tuy túi rỗng không”. 

Túc Sanh Truyện Kanha Ịãtaka (số 440) có ghi chép rằng một hôm 
Vua Thiên Sakka (Đê Thích) nghe danh vị một Bồ Tát nọ là một gương 
mẫu, có nhiều đức độ, vua Thiên lấy làm cảm phục, kính cẩn đến bạch 



CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 395 


xin Ngài cho biết có cần món chi để vua cúng dường. Bổ Tát vui vẻ xin được 
thành tựu bốn điều ước nguyện: 

1. ước nguyện tôi không Sân Hận, không phiên hà hay có ác ý với người 
láng giềng; 

2. Ước nguyện tôi không ham muốn vật sở hữu của người láng giềng; 

3. Ước nguyện tôi không Luyến Ái riêng người nào; 

4. Ước nguyện tôi có Tâm Xả. 

Nghe vậy, tuy hết sức cảm phục, Thiên Vương Sakka (Đế Thích) lấy 
làm thất vọng xin ngài chọn thêm một vật gì khác để vua cúng dường. 

Vị Bổ Tát trả lời: 

"Bất luận nơi nào mà rừng sâu tôi sống; nơi nào mà tôi ở một mình, xin 
cho tôi được khỏe mạnh. Bởi vì bệnh hoạn sẽ làm xáo trộn cuộc sốnợyên tĩnh 

• • • • • o ✓ 

và làm trở ngại công phu Hành Thiền của tôi". 

Thiên Vương Sakka (Đế Thích) nghĩ thấm: “Thật là tiếng đồn chẳng 
sai. Quả thật Bồ Tát Kanha là bậc trí thức, thay vì ước mong thỏa mãn nhu 
cấu vật chất, Ngài chỉ chọn những điều cẩn thiết cho đời sống Đạo Hạnh". 

Lần thứ ba Thiên Vương Sakka (Đê Thích) lại xin Bổ Tát chọn một 
món gì khác để cúng dường. Bồ Tát trả lời: 

“Tâu Hoàng thượng, tôi có thêm một nguyện vọng nữa. Bất luận ở đâu, 
không một chúng sanh nào làm tổn thương thân thể tôi, không một chúng sanh 
nào làm hại đến tầm trí tôi, đó là lời nguyện của tôi". (3) 

Lòng quảng đại của một vị Bổ Tát thật không cùng. Ngài cho ra 
tất cả: của cải, tài sản, sự nghiệp. Ngài có thể cho cả ngai vàng, cả quốc 
vương, một cánh tay, một cái chân, cho đến vỢ, đến con. Đến mạng 
sống, Ngài cũng không ngần ngại cống hiến để tạo hạnh phúc cho nhân 
loại. 

Túc Sanh Truyện Vessantara Ịãtaka (số 547) có thuật rằng Hoàng 
Tử Vessantara, lúc còn tám tuổi, có lần thành thật nghĩ rằng: 

“Nếu một ngày kia có người cần đến trái tim của ta, ta sẽ tự tay mổ ngực, 
moi tim cho ra. Nếu có người cần lấy mắt; ta sẽ tự móc mắt ra biếu. Nếu có 
người cẩn đến thịt ta, ta sẽ tự tay cắt một miếng thịt để tặng". 

Túc Sanh Truyện Vyãghrĩ Ịãtaka cũng thán phục thuật lại một câu 
chuyện một hoàng tử sẵn sàng và vui vẻ hy sinh mạng sống để đem lại 
hạnh phúc cho kẻ khác. 

Trong Ịãtakamãlã, câu truyện được thuật lại rằng: 


3. Jataka Stories, số 440. 




396 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


"Ngày kia, một vị Bố Tát đi ngang qua một khu rừng nọ cùng với người 
đệ tử. Ngài nhìn thấy một con cọp mẹ cùng với ba con cọp con nằm ngất 
ngư gân chết đói. Động lòng Bi Mẫn, người bảo người đệ tử đi tìm thức 
ăn cho cọp. Nhưng chính là cái cớ để được ở lại một mình với cọp vì ngài 
nghĩ rằng: 

Tại sao ta phải đi tìm một thân sống khác, khi có sẵn món ăn ta đây để 
làm món ăn cho cọp. Tìm thức ăn nơi khác là một việc cầu may, hơn nữa, ta 
có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp để làm bổn phận. 

Chính cái thân 0 TrtíỢc này là nguồn gốc của bao nhiêu Phiền Não, bao 
nhiêu bất hạnh. Nếu ta cứ khư khư bám chặt lấy nó và nếu không biết dùng 
nó để phụng sự kẻ khác thì thật là không sáng suốt chút nào. Trong đời 
chỉ có hai nguyên do làm cho con người hững hờ trước sự đau khổ của 
kẻ khác. Đó là lòng Luyến Ái, cột trói chúng sanh vào những lạc thú, cố 
bám lấy sự vui sướng cá nhân, sợ nó mất đi, là một nguyên do làm cho ta 
lãnh đạm trước sự đau khổ của kẻ khác. Thiếu lòng từ thiện, thiếu ý chí 
giúp đời là nguyên do khác. Nhưng ta không thể an vui khi kẻ khác đau 
khổ. Ngày nào chưa giúp được kẻ khổ, ngày ấy ta không thể an hưởng 
hạnh phúc. Như vậy làm sao ta có thể thản nhiên trước cảnh tượng hấp 
hối vì đói khát của cọp mẹ và bầy cọp con này. 

Nếu ta nhảy xuống vực sâu để làm mồi cho cọp thì ít ra ta cũng dùng cái 
thân khốn khổ này vào một việc hữu ích. Ta sẽ nuôi sống cọp mẹ, tránh cho 
nó khỏi phải làm điêu ác là ăn thịt con nó, và củng tránh cho bầy con nhỏ vô 
tội kia khỏi phải chết vì nanh vuốt của mẹ chúng. 

Lại nữa, hành động như vậy ta còn nêu một gương sáng cho ai còn ham 
muốn những gì mà cho là tốt đẹp, trên đời này. Ta hy sinh thân này để cứu 
bốn mạng sống, để an ủi và khuyến khích những ai bé nhỏ yếu đuối, làm 
vui lòng những ai thấu triệt ý nghĩa sâu xa của lòng từ thiện và tạo nên 
lý tưởng cho những ai muốn sống cuộc đời Đạo Hạnh. Vậy, đây là cơ hội 
hy hữu để bước lần đến mức độ Giác Ngộ hoàn toàn.” 

Nghĩ như vậy Bồ Tát liền gieo mình xuống vực thẳm, hy sinh mạng 
sống để ban sự lành cho bốn con cọp sắp chết. 

Theo Nevari (Nepãla Bhãshấ), câu chuyện đáng thương tầm và đầy 
ý nghĩa thú vị trên được thuật lại như sau: 

“Vào thuở xa xưa kia có một ông vua tên Mahãrattha, có thế lực oai 
hùng và Tâm Đạo nhiệt thành. Đức vua có ba hoàng tử là Mahã Prashãda, 
Mahã Deva và Mahãsattva, cả ba đêu hiền lành và dễ dạy. 



CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 397 


Một buổi sáng tươi đẹp nọ, đức vua cùng ba hoàng tử dạo chơi trong 
rừng. Mải lo nhìn xem phong cảnh và mê mẩn với hoa thơm cỏ lạ, ba vị 
hoàng tử càng đi sâu vào rừng. 

Quan hầu cận thấy vắng bóng ba vị hoàng tử bèn tâu lại với đức vua. 
Đức vua liền truyền lệnh cho các quan đi tìm, rồi ngự giá hồi cung. 

Ba vị hoàng tử đi mãi đến một ngọn núi kia. Đứng trên tảng đá nhìn 
xuống, người anh cả trông thấy một con cọp cái và năm cọp con ở dưới vực 
sâu. Cả mẹ lãn con chỉ còn da bọc xương, đang nằm thoi thóp. Đã nhiêu 
ngày từ khi đẻ con, cọp mẹ không tìm được thức ăn. Bầy cọp con bu theo mẹ 
để nút sữa, nhưng vú mẹ cạn khô không còn gì để bú. Cọp mẹ có vẻ đói lắm, 
rõ ràng đang sấp sửa ăn thịt con. 

Người anh cả nhận thấy tình trạng bi đát ấy, chỉ cho các em và nói rằng: 
Các em hãy nhìn cảnh tượng đáng thương tâm kia, các em có thấy cọp mẹ 
không? Vì quá sức đói nên nó đang sắp sửa ăn thịt con cho đỡ dạ. Thật là 
một trạng thái vô cùng khốn khổ.” 

Mahãsattva hỏi anh: "Cọp thường ăn vật chi?" Anh trả lời rằng thịt 
sống là món ăn của loài cọp và sư tử. 

Mahã Deva lưu ý anh rằng cọp mẹ có vẻ đã đuối sức, chắc chắn nó 
nhịn đói đã lâu lắm rồi. Phải chi có ai dám hy sinh thân mình cho nó thì 
quý biết mấy. Nhưng ai đâu lại vui lòng làm cái việc cao cả ấy. 

Mahã Prashãda, nói: “Chắc chắn là không có ai làm được việc ấy". 

Với một giọng cảm động, Mahãsattva tiếp: "Em còn nhỏ, chắc chắn là 
chưa đủ trí khôn, nên em nghĩ rằng những người thiểu trí như chúng ta có lẽ 
không thể hy sinh mạng sống mình để cứu người. Nhưng củng có hạng người 
Từ Bi hoàn toàn sống cho kẻ khác. Những người như thế có thể sẽ vui lòng 
hiến thân mình để cứu sáu sanh mạng này". 

Ba anh em bàn luận như vậy rồi bỏ đi nơi khác. 

Mahãsattva nghĩ thẩm: "Ta phải hy sinh tánh mạng để cứu sống bầy 
cọp này. Tấm thân Tứ Đại mà ta mang đầy chỉ là một đống 0 Trược đã gây 
cho ta bao nhiêu Phiền Não, bao nhiêu bệnh hoạn, tật nguyên. Tuy rằng 
hiện nay ta có thể ướp hoa, thoa dâu cho nó xinh đẹp, thơm tho, nhưng rồi 
một ngày kia nó sẽ tanh hôi và tan rã". 

Chàng bèn bảo hai anh đi trước để mình chậm rãi ngoạn vật ngắm 
cảnh. Chờ hai anh đi xa, chàng hối hả trở lại chỏ cọp nằm, cởi quần áo 
treo lên nhánh cây và nghĩ rằng: "Ta phải tích cực hành động để tạo an 
lành cho kẻ khác. Phải rải Tâm Từ đến tất cả chúng sanh. Phục Vụ những 



398 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


ai cần đến ta là nhiệm vụ trọng đại. Ta hãy hy sinh tấm thân Ồ Trược 
này để cứu mạng sống cho cọp mẹ và năm con. Do hành động xứng đáng 
này, mong rằng ta sẽ bước lần đến mức Giác Ngộ hoàn toàn, hầu cứu độ 
chúng sanh ra khỏi vòng Luân Hồi đau khổ. Ước mong tất cả chúng sanh 
đều an vui hạnh phúc!” 

Hướng tâm về tinh thần Phục Vụ Vị Tha, hoàng tử Mahãsattva, 
nhẹ nhàng gieo mình xuống hố, gần nơi bầy cọp nằm. Nhưng hoàng 
tử không chết, chỉ bị thương nặng. Cọp kia, dầu bẩm tánh rất hung dữ, 
cũng động lòng thương hại vị Bồ Tát, không nỡ chạm đến chân Ngài. 
Bồ Tát nghĩ rằng cọp đã quá yếu đuối nên không đủ sức vật mình để 
ăn. Ngài lần bò đi tìm một khí cụ để tự sát. May thay, gần nơi cọp nằm 
có một khúc tre bể. Ngài nhặt lấy tre rồi tự cứa cổ đến chết. Ngài té ngã 
nằm trên vũng máu. Cọp vừa đói vừa khát, thấy vậy đi lần đến, liếm 
vũng máu và xé thây Bồ Tát ra, ăn ngon lành. Phút chốc chỉ còn lại một 
đống xương tàn. 

Chuyện thêm rằng lúc Bồ Tát tự sát để hiến thần cho cọp, trời đất 
chuyển động, nước biển nổi sóng to, ánh mặt trời bỏng tối sầm lại, cảnh 
vật trở nên lờ mờ, tất cả chư Thiên đổng thanh reo to: “Lành thay! Lành 
thay!”, và từ trên không trung, bông Pãrịjãta rơi xuống như mưa. 

Trước cảnh tượng phi thường của trời đất, hai người anh đoán chắc 
rằng em mình đã hiên thân làm mổi cho cọp rồi. 

Mahã Deva nói: 

"Khi nãy Mahãsattva nói với một giọng rất đau thương, chắc em đã hy 
sinh mạng sống để cứu bẩy cọp”. 

Hai anh liền đi lần trở lại tìm em và lấy làm kinh hoàng trước cảnh 
tượng hãi hùng. Đâu là hình bóng của người em yêu mến. Chỉ còn đống 
xương trắng điểm máu hổng, bên cạnh bầy cọp no bụng. Gần tảng đá, 
trên cành cây, quần áo của Mahãsattva còn phất phơ trước gió. 

Hai vị hoàng tử đau lòng xót dạ, khóc than thê thảm và buồn bã trở 
về tâu lại với vua cha. 

Chính ngay lúc Bổ Tát liều thân cứu cọp, hoàng hậu ở cung nội đang 
ngủ. Bà nằm mộng thấy một cái răng của mình bỗng nhiên rụng xuống 
và nghe nhức nhối đau xót tựa hồ như có ai cầm dao thẻo thịt ra từng 
miếng. Nhìn ra ngoài cửa, hoàng hậu lại thấy từ trên không, một con ó 
đáp xuống, xớt một trong ba con bồ cầu xinh đẹp đang đậu trên nóc nhà 
và tha đi mất. 



CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 399 


Hoàng hậu lấy làm kinh sợ, giật mình tỉnh dậy, nhớ đến ba con còn 
lạc bước trong rừng. Bà lật đật chạy tìm vua để thuật lại điềm mộng. 

Vừa lúc ấy tin dữ cũng được đưa đến. Cầu chuyện thê thảm được 
thuật lại. Tất cả đều cảm động và khóc than không xiết kể. 

Đức vua an ủi hoàng hậu rồi cưỡi voi đi rước hai vị hoàng tử đau 
khổ còn chưa ra khỏi rừng. Gặp cha, hai hoàng tử nghẹn ngào không 
nói được một lời. Sau cùng, cố sức nén lòng, hai vị lần lượt thuật lại cho 
vua cha và mọi người nghe cái chết dũng cảm của người em vô cùng cao 
quý. 

Vua hạ lệnh sắm sửa ngựa voi để cùng hoàng hậu và bá quan đến nơi 
lịch sử. Vừa thấy xương tàn còn dính đầy máu đỏ, vua và hoàng hậu ngã 
ra bất tỉnh. Ngự y hối hả đem thuốc cứu cấp. Một hổi lâu vua và hoàng 
hậu dần dần tỉnh dậy. Vua truyền gom góp tóc, xương và quần áo để lại 
một nơi, rồi đến trước đó đứng chiêm ngưỡng người con yêu dấu. Tất cả 
quần thần cũng đến tỏ lòng sùng kính người anh hùng cao quý. 

Vua hạ lệnh xây dựng tại chỗ một bảo tháp khảm vàng để thờ vị Bồ 
Tát đã hiến thần cứu cọp. Vua và hoàng hậu ra về, lòng như dao cắt. 

Về sau, bảo tháp thờ xá lợi của Bồ Tát Mahãsattva được gọi là “Om 
Namo Buddhã”. 

Sách Túc Sanh Truyện thuật lại cầu chuyện có thêm rằng hiện nay 
bảo tháp ấy có tên là “Namurã" (tiếng gọi tắt chữ Om Namo Buddhã, có 
nghĩa tôn kính Đức Phật). 

Hai câu chuyện thuật lại có khác nhau nhưng dầu vị Bổ Tát đã hiến 
thần cứu cọp là nhà Tu Sĩ hay hoàng tử, thì đó chỉ là hình thức bề ngoài. 
Điểm quan trọng chính là gương hy sinh cao cả và hoàn toàn Vị Tha 
chứa đựng bên trong. 

Theo thường lệ, khi sách Ịãtaka (Túc Sanh Truyện) chép lại một 
sự tích nào đều có nêu ra cho biết nhân cơ hội nào Đức Phật nhắc lại 
chuyện ấy. Tiếng Pãli gọi cơ hội ấy là Nidãna (nguyên do dẫn cớ tích), 
thì hai cầu chuyện kể trên đều có Nidãna. 

Những nhân vật trong câu truyện không được xác nhận ở đoạn cuối 
cùng như trong các bài Ịãtaka khác. 

Sách NevãriỊãtaka thật ra có vẻ đầy đủ hơn bản Sanskrit “Ịãtakamãỉã” 
nhưng căn nguyên của kinh Nevãri không được chắc chắn. 

Về tư cách một vị Bồ Tát hành Bố Thí Ba La Mật, có đoạn kinh 
“Cariyã Pitaka” giải rằng: 



400 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


"Mỗi khi Bố Tát tặng vật thực cho aij Ngài ước mong người ấy được sống 
lâu, có sắc đẹp, yên vui, khỏe mạnh, có Trí Tuệ và đắc Quả Cao Thượng nhất 
là Níp-bàn (Niết Bàn). Đối với người khát nước, Ngài ban cho thức uống 
với ước nguyện rằng thức uống này không những giải cho người ấy cái khát 
của cơ thể vật chất mà còn làm suy giảm lòng khát khao dục vọng. Ban quần 
áo, Ngài cho với ước nguyện người ấy sẽ biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Khi 
giúp đỡ phương tiện đi đứng Ngài chú nguyện người thọ nhận sẽ trau dồi 
các năng lực tinh thẩn. Ban cho nhang trầm, Ngài ngưỡng mong người thọ 
lãnh sẽ hưởng hương thơm của Giới Đức (Sĩla). Ban dẫu và hoa, Ngài chú 
nguyện người nhận sẽ hưởng danh thơm của người sống đời Đạo Hạnh như 
Đức Phật. Giúp cho ai chỗ ngồi, Ngài nguyện cho người ấy có được nền tảng 
của sự Giác Ngộ. Giúp chỗ ở, Ngài mong người ấy sẽ là nơi nương tựa cho 
cả thế gian. Giúp ánh sáng, Ngài chú nguyện người nhận có được năm loại 
Nhãn Quan là mắt thịt, mắt Trí Tuệ, Thiên Nhãn, mắt của một vị Phật, và 
Tri Kiến thông suốt chân tướng Vạn Pháp. 

Bố Thí "Sắc", Bổ Tát chú nguyện người nhận lãnh được có hào quang 
như Đức Phật; “Thinh”, được lời nói tao nhã dịu dàng như chư vị Phạm 
Thiên; "Xúc", có được cơ thể thanh lịch và tinh hảo như Đức Phật; và khi 
giúp đỡ thuốc men cho ai, Bồ Tát cầu chúc cho người ấy được sống mãi mãi, 
tức Chứng Ngộ Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn). 

Bồ Tát phá gông cùm, giải phóng cho những người nô lệ với hy vọng cũng 
giải phóng con người, cùng một thế ấy, ra khỏi vòng xiềng xích của bao nhiêu 
dục vọng. 

Bồ Tát ly gia cắt ái, từ bỏ những đứa con yêu quý của mình để nối rộng 
tình phụ tử đậm đà ấy đến tất cả chúng sanh. Ngài từ bỏ vợ để làm chủ thế 
gian, bỏ ngai vàng để thừa hưởng vương quốc của sự chánh trực, công minh, 
và đạo đức." 

Đoạn kinh trên không những chỉ cho ta thấy thê nào là thái độ Vị 
Tha của vị Bổ Tát mà còn nói lên sự nỏ lực không ngừng và bất vụ lợi 

o o o • 

của các Ngài để Phục Vụ nhân loại. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của 
Bồ Tát là trở thành Phật, và Ngài không bao giờ lãng quên mục tiêu cứu 
cánh ấy. 

2. Trì Giới (Sĩla) 

Giới ( Sĩla ) nằm trong lòng quảng đại khác thường của một vị Bồ 
Tát. Danh từ “Sĩla” trong Pãli ngữ có nghĩa là quy luật. Giới gổm có 
những bổn phận phải làm ( cãritta ) và những điều nên tránh ( vãritta ). 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 401 


Đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chổng, làm trò, làm thầy, làm bạn, 
bổn phận đối với các bậc Tu Sĩ, với kẻ ăn người ở trong nhà, v.v... đểu 
được giảng giải rõ ràng và cặn kẽ trong kinh Sigãỉovãda Sutta. 

Tán dương bộ kinh này, Giáo sư Rhys Davids có nói: 

“Người nào được ở trong một gia tộc hoặc trong một làng nằm dài theo 

o • o • o • • 0*0 

lưu vực sồng Hằng (Gatìga) thật là hữu phúc, vì nơi đây dân chúng sống 
trong tinh thẩn bác ái an lành, trong tinh thẩn công lý cao thượng , nơi đây 
dân chúng thở được một thứ không khí nhẹ nhàng , do những lời nói giản dị, 
chất phác tạo nên..." 

Và Giáo sư Rhys Davids thêm rằng: 

“Ta củng có thể nói rằng những người sống trong một gia đình hoặc 
trong một làng nằm dài theo lưu vực sông Thames ngày nay cũng không 
kém phước, vì nơi đây (Anh quốc) Giáo Lý ban dạy lòng Từ Bi giữa người 
và người của Đức Phật đã thấm nhuần đời sống gia đình, xã hội, và đã làm 
căn bản cho một nền luân lý vững chắc. Giáo Lý ấy vãn còn rõ ràng, đầy đủ 
và thích hợp với người Anh ngày nay, củng như từ bao giờ, đã thích hợp với 
người Ẩn. 

“Thật vậy, ngày nay và tại Anh quốc, Tạng Luật hay những quy luật 
trong Tạng ấy vãn còn nguyên vẹn sự công hiệu của nó, như thuở xưa kia tại 
thành Vương Xá (Rãịagaha). Những Giới này, được ban hành với một tinh 
thần sáng suốt, rộng rãi và lành mạnh, rất cần thiết để tạo cho con người một 
đời sống an lành và hữu phước". 

Bổn phận của người Phật Tử đại khái có năm phần: 

1) Con đối với cha mẹ, có bổn phận: 

- Phải phụng dưỡng và cung cấp đầy đủ vật dụng cho cha mẹ. 

- Làm công việc thay thế cha mẹ. 

- Có một tác phong đạo đức thế nào để giữ tròn danh giá cho gia tộc. 

- Tỏ ra xứng đáng thọ hưởng di sản của ông cha, và 

- Để bát cúng dường, hồi hướng phước báu cho những người trong gia 

tộc đã quá vãng. 

2 ) Cha mẹ, được con săn sóc và giúp đỡ như vậy, phải biết thương 
con và có bổn phận: 

- Khuyên lơn và ngăn cản, không để con làm điêu tội lỗi, tạo Nghiệp 

Bất Thiện. 

- Nhắc nhở và dãn dắt con luôn luôn đi trên đường Thiện. 

- Giúp con hành nghề sanh sống chân chánh. 



402 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


- Khi con lớn khôn , dựng vợ gả chồng một cách xứng đáng, và 

- Kịp thời chia lại cho con phần tài sản của mình. 

3) Học trò đối với thầy có bổn phận: 

- Luôn luôn tỏ lòng cung kính 

- Trông nom săn sóc thầy. 

- Chăm chỉ nghe lời thầy dạy. 

- Khi cần đến, hết lòng giúp đỡ. 

- Kính cẩn thọ nhận lời thầy dạy bảo. 

4) Thầy, được trò tôn kính và đối đãi như thế, phải biết thương trò 
và có bổn phận: 

- Ráng sức dạy dỗ trò biết tôn trọng kỷ luật. 

- Cố gắng làm cho trò lãnh hội dễ dàng lời dạy. 

- Dạy những môn kỹ thuật và khoa học thích hợp. 

- Tiến dẫn trò vào giới thân cận của mình để trò giao thiệp với bạn bè 
thân thuộc mình. 

- Đào tạo trò cho ra những người hoàn hảo trên mọi phương tiện. 

5) Chổng đối với vỢ, có bổn phận: 

- Luôn luôn nhã nhặn , thanh tao. 

- Không khi nào tỏ ý khinh rẻ. 

- Luôn luôn trung thành với vợ. 

- Giao quyền hành cho vợ. 

- Mua sắm cho vợ các đổ trang sức. 

6) Vợ, được chồng đối đãi như vậy, phải biết thương chồng và có 
bổn phận: 

- Làm tròn bổn phận trong nhà, 

- Vui vẻ, tủ tế với thân bàng quyến thuộc của chổng, 

- Luôn luôn trung thành với chổng. 

- Giữ gìn cẩn thận những đổ trang sức, thận trọng coi sóc của cải trong 
nhà, và 

- Luôn luôn siêng năng, không tháo trút công việc. 

7) Một thiện hữu đối với bạn bè thần thuộc, có bổn phận: 

- Quảng đại, khoan hồng. 

- Cư xử nhã nhặn, thanh tao. 

- Sẵn sàng làm việc phải đối với bạn bè thân thuộc. Thấy ai hữu sự liên 
ra tay giúp đỡ, không đợi cầu khẩn. 

- Có tinh thần bình đãng, và 

- Luôn luôn thành thật. 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 403 


8) Người bạn, được đối xử như vậy có bổn phận: 

- Bảo vệ bạn trong lúc cô đơn, cứu vớt bạn trong cơn sa ngã. 

- Khi tài sản bạn không ai trông nom, hết lòng bảo vệ, không để bạn 
bị hao tổn. 

- Nếu bạn lâm vào tình trạng khủng hoảng, hết lòng đùm bọc và 
làm cho mình trở nên chỗ nương tựa của bạn. 

- Không nên bỏ bạn lẻ loi trong cơn nguy biến. 

- Đối với gia đình bạn, luôn luôn nhã nhặn, khiêm tốn. 

9) Đối với kẻ ăn người ở, chủ nhà có bổn phận: 

- Không nên giao phó công việc làm quá sức. 

- Thù lao và nuôi cơm đẩy đủ. 

- Khi đau ốm, tận tình săn sóc. 

- Chia sớt những món ngon vật lạ. 

- Không bắt làm quá giờ. 

10) Người làm công, được chủ đối đãi tử tê như vậy, phải biết thương 
chủ và có bổn phận: 

- Thức dậy trước chủ. 

- Đi ngủ sau chủ. 

- Chỉ lấy hoặc dùng những vật chi mà chủ đã cho. 

- Tận tình làm cho cônợ việc tronợ nhà được vẹn toàn. 

• 0*0 • • 

- Giữ gìn danh giá cho chủ, làm cho danh thơm của chủ được truyền 
ra xa rộng. 

11) Người cao quý sang trọng phải đối xử với hàng Tu Sĩ như sau: 

- Tỏ lòng Từ Ái trong hành động. 

- Tỏ lòng Từ Ái trong lời nói. 

- Tỏ lòng Từ Ái trong tư tưởng. 

- Luôn luôn mở rộng cửa nhà để tiếp đón. 

- Sẵn sàng hỗ trợ và dâng cúng những vật dụng cần thiết. 

12) Hàng Tu Sĩ, được người cao quý sang trọng đối xử như vậy, phải 
biết thương và có bổn phận: 

- Khuyên nhủ và cản ngăn không để rơi vào con đường lẩm lạc. 

- Nhắc nhở và dãn dắt đi trển đường Thiện. 

- Hết lòng thương mến. 

- Thuyết giảng những Pháp mà người ấy chưa từng nghe, và giải thích 
rõ ràng, cặn kẽ những Pháp đã thuyết rồi. 

- Vạch cho thấy con đường dãn đến những cõi an vui hạnh phúc. 



404 phần II - PHẬT PHÁP 


Người đã làm tròn những điều đáng làm (cãritta sĩỉa, giới giữ) này 
thật đúng là con người thanh lịch, hoàn toàn trong sạch và cao quý 
trong xã hội. 

Ngoài những bổn phận ấy, Bồ Tát còn phải cố gắng tránh những 
điều không nên làm (vãritta sĩỉa, giới cấm), ghép mình trong Giới Luật 
để sống cuộc sống lý tưởng của một Phật Tử thuần thành Chân Chánh. 

Sau khi suy luận rõ ràng và đúng đắn thê nào là định luật Nhân Quả. 

T> a' rr-f r ẵ A' _ 4 _ ị _/ 1 _ l ạ' l 2 . 1 _ _ _ 4* Ạ' Tỉ Ạ' ấ rrl • Ạ_ Ạ' _1 Ạ' _1 _\ í_ Ạ 

Bo lát co gang tránh xa tat cả những điếu Bat Ihiện xãu xa lam lạc và tận 
lực làm tất cả những điều Thiện mà mình có thể làm. Ngài Nhận thức 
rằng bổn phận của mình là trở thành một nguồn hạnh phúc cho tất cả 
và không bao giờ gầy phiền toái cho một chúng sanh nào, dầu người hay 

thú. 

Mọi người đều quý trọng đời sống của mình. Không ai có quyền 
cướp sự sống của kẻ khác, Bồ Tát rải Tầm Từ đến tất cả chúng sanh, 
cho đến những con vật bé nhỏ đang bò dưới chần, và không khi nào sát 
hại hoặc làm tổn thương một sinh vật nào. Con người vốn sẵn có một 
thú tính xúi giục giết hại những sinh vật khác để ăn thịt mà không chút 
thương xót. Cũng có khi sát sanh để tiêu khiển thì giờ. Dầu để nuôi sống 
thần mạng hay để tìm thú vui, không có lý do nào chánh đáng để giết 
một sanh linh hoặc làm cách nào khác cho một sanh linh bị giết. Có 

• • • • o 

những phương pháp tàn nhẫn, đáng ghê tởm, cũng có những phương 
pháp mà người ta gọi là nhân đạo, để sát sanh. Nhưng làm đau khổ một 
chúng sanh là đã thiếu lòng Từ Ái. Giết một con thú đã là một hành 
động bất chánh, nói chi đến giết một con người, mặc dầu nhiều lý do đã 
được viện dẫn, gọi là chánh đáng, có khi gọi cao quý, để con người tàn 
sát giết hại con người. 

Bổ Tát cũng tránh trộm cắp, bất luận dưới hình thức nào, trực tiếp 
hay gián tiếp. Làm như vậy, những đức tính thanh bạch, thành thật và 
ngay thẳng được phát triển rộng có thể phương hại đến phẩm giá con 
người, và hết sức cố gắng giữ mình hoàn toàn trong sạch. 

Ngài không nói dối, không nói lời thô lỗ cộc cằn, không nói điều 
nào làm cho người này có thể phiền trách người khác, không nói những 
lời vô ích. Ngài chỉ nói những lời thanh tao nhã nhặn, chân thật, dịu 
dàng, những lời có thể đem lại cho người khác hoàn cảnh hòa hợp, tình 
trạng an vui hạnh phúc, và những lời hữu ích. 

Bổ Tát không dùng món chi có chất độc hoặc có thể làm cho tinh 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 405 


thần mất sáng suốt. Trái lại, Ngài luôn luôn luyện tập cho Tâm được an 
trụ, cho trí được sáng suốt. 

Mặc dầu có phải bị thiệt thòi đi nữa, Bồ Tát cũng không hề dể duôi 
để phạm phải một điều nào trong năm nguyên tắc căn bản để kiểm soát 
hành động và lời nói mình. Đê giữ tròn năm giới, không những Bồ Tát 
có khi phải hy sinh tài sản, sự nghiệp, mà cũng có vài trường hợp Ngài 
phải hy sinh cả tánh mạng. 

Không nên lầm tưởng rằng trong vòng Luân Hổi, một vị Bồ Tát phải 
hoàn toàn trong sạch. Đã sanh ra làm chúng sanh trong cõi phàm, Ngài 
cũng có những nhược điểm và lỗi lầm. Vài câu chuyện trong Túc Sanh 
Truyện ( Ịãtaka ) như Kanavera Ịãtaka (số 318) có mô tả một vị Bổ Tát 
nọ như một tên trộm cướp vô cùng lợi hại. Tuy nhiên, đó là một trường 
hợp hy hữu, hơn là một thông lệ. 

Đối với Bổ Tát, là người có nguyện vọng trở thành Phật, thì công 
trình nghiêm túc giữ gìn Giới Luật trong sạch là điều vô cùng quan 
trọng. Túc Sanh Truyện Sĩlavimamsa Ịãtaka (số 362) có đoạn thuật lại 
lời một vị Bổ Tát như thê này: 

“Trí Tuệ ngoài đạo đức là một thứ Trí Tuệ không có giá trị”. 

• o • • • o o • 

Trong sách Visuddhimagga ( Thanh Tịnh Đạo), Đức Buddhaghosa viết 
rằng Giới Luật là nền tảng của tất cả Đức Hạnh: 

Đạo chính đáng cho người vững chí; 

Sống thanh cao, cao quý chi hằng. 

Nên trang Đức Hạnh ai tầng. 

Mấy ai tả được uy hùng đến đâu. 

Cũng không phải dòng sâu lổng lộng 

Cửa Hằng Giang với ngọn Yama (Yanuma) 

Thủy triều reo rắc sông Sa (Sarabhu) 

SôngA Ti (Acivarati) với đại hà Ma Hi 

Mà rửa sạch những gì nhơ hợn 

Và những chi bất tịnh nơi lòng. 

Chỉ Đức Hạnh, sức khôn cùng. 

Gội tan ác ý, rửa dần mê tâm. 

Với gấm vóc, hương trăm bảo vật 

Cùng trăng thu vẳng vặc ánh vàng. 

Nhẹ nhàng gió mát đêm trường. 

Cũng không xoa dịu nỗi lòng Tham Sân. 



406 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Chỉ Đức Hạnh trong ngần cao quý 
Là vững bền, tiết chế lòng người. 

Trầm hương bay thuận gió đời. 

Chỉ hương Đức Hạnh ngát trời gân, xa. 

Nào nấc tiến cho ta Tinh Tấn 
Để ta nương đến tận trời cao. 

Cửa vào mở lối ta vào 

Níp-bàn (Niết Bàn) cõi muôn màu cho ta. 

Đời Đạo Hạnh, tinh hoa, Giới Đức 
Không điểm tô, trang sức chi hơn 
Mà luôn sáng tỏ vô ngân. 

Chỉ nơi Đức Hạnh rơ ràng hào quang. 

Nào vua chúa ngọc vàng lóng lánh 
Dường mờ lu bên ánh rạng này 
Tâm người Đạo Hạnh ngày ngày 
Chỉ còn Thanh Tịnh và đẩy an vui. 

Qua kinh sách lòng người phải rõ. 

Đời thanh cao uy chế chi bàng: 

Đạo là nguồn cội phước lành. 

Đạo là nmồn tiêu diệt mọi căn mê lãm. ÍA> 

• o • • 

3. Xuất Gia (Nekkhamma) 

Xuất Gia, hay xa lìa cuộc đời phồn hoa đô hội và khoái lạc vật chất, 
là điều mà chư vị Bổ Tát hết lòng mong mỏi, vì bẩm tánh của các Ngài 
là ưa thích vắng vẻ, yên tĩnh. 

Danh từ Nekkhamma có nghĩa là từ khước những lạc thú trần gian 
để chọn lấy cuộc sống của hàng Tu Sĩ. Nekkhamma cũng có nghĩa là 
tạm thời vượt qua khỏi các Pháp che lấp con đường Níp-bàn (Niết Bàn, 
Nĩvarana ) bằng cách thực nghiệm các tầng Thiền ( Ịhãna ). 

Trong mọi hành động, một vị Bồ Tát không bao giờ vị kỷ cũng 
không bao giờ dành để sở hữu nào cho riêng mình, mà luôn luôn Vị 
Tha. Bao giờ Ngài cũng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để tạo hoàn 
cảnh an lành cho kẻ khác. 

Mặc dầu đôi khi, để tiện bề giúp đỡ người nào, Bồ Tát có thể sống 


4. Bản dịch đoạn này của sách Thanh Tịnh Đạo được bà Hổ Thị Linh sắp thành 

• • / • • • • X 

văn vần. 





CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 407 


sung sướng và đầy đủ tiện nghi, nhưng luôn luôn các Ngài không mê 
đắm trong lạc thú phù du tạm bợ của trần gian. 

“Đời sống gia đình tựa hồ như sào huyệt của bao điều tranh chấp, bao 
nhiêu gay go, cãi vã, như nơi chứa dựa của bao nhiêu thiếu thốn, bao nhu 
cẩu, như chỗ cư trú của bao điều Phiền Não khổ đau, bao nhiêu sự thất bại, 
bao nhiêu việc trái lòng. Nhưng đời sống của người đã ly gia cắt ái thật là 
thong dong tự tại, thâm diệu như trời xanh". 

Nhận thức rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui vật chất không 
tạo hạnh phúc thật sự, Bồ Tát tự nguyện lìa bỏ tất cả sự nghiệp trên đời 
để khoác lấy tấm y vàng và cố gắng sống hoàn toàn trong sạch. Ngài tự 
nguyện giữ tròn Giới Luật và nỏ lực nâng cao Đức Hạnh đến tột độ 

o / • o • • o • • 

để trở nên hoàn toàn Vị Tha trong mọi hoạt động. Không gì có thể lay 
chuyển lòng Ngài. Thanh danh, sự nghiệp, hoàn cảnh vinh hiển giàu 
sang chỉ là vật báu của trần gian, không thể làm cho Bồ Tát lãng quên lối 
sống thanh đạm của mình. 

Lắm khi, như trong câu chuyện của Túc Sanh Truyện Makhãdeva 
Ịãtaka (số 9), chỉ một con thỏ xám cũng đủ nhắc nhở Bổ Tát, làm cho 
Ngài từ bỏ không khí nhộn nhịp, bất tịnh, của đền đài cung điện, để 
sống đời vắng vẻ cô đơn và biết bao lần thuận tiện hơn cho sự tiến hóa 
trên đường Giác Ngộ. Có khi một giọt sương trên cây cỏ trong buổi 
bình minh, có khi một lá đắng, cũng đủ làm cho Ngài thức tỉnh. 

Hầu như đó là một thông lệ, tuy nhiên không phải tất cả chư vị Bồ 
Tát đều hành pháp Xuất Gia Ba La Mật. 

Túc Sanh Truyện Kusa Ịãtaka (số 531) có thuật tích chuyện một vị 
Bồ Tát phải chịu nhiều tủi nhục vì không tự chê ngự được tình yêu một 
bà công chúa xinh đẹp tên Pabhãvati. 

Túc Sanh Truyện Darĩmukha Ịãtaka (số 378) thuật rằng có một vị 
Độc Giác Phật ( Pacceka Buddha ) một hôm, gặp một vị Bồ Tát và nhận 
rằng trước kia vị này là bạn mình. Đức Phật Độc Giác lại gần Bồ Tát và 

o • / • • o 

khuyên: 

“Những khoái lạc của nhục dục Ngũ Trăn không khác nào bùn non, hơi, 
bụi. Tất cả đều tạm bợ, không bền vững, bởi nó bắt nguồn từ Tham, Sân, Si. 
Ta khuyên bạn hãy từ bỏ nó đi". 

Bổ Tát liền trả lời: 

“Tôi thật điên cuồng. Các thú vui của trần gian đã thấm nhuần, ăn sâu 
vào xương tủy. Tôi biết rằng đời sống vật chất thật vô cùng ghê tởm, thật 
đáng sợ, đáng tránh. Nhưng này hỡi con người cao quý, tôi rất trìu mến nó 



408 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


và không thể từ bỏ được. Tôi chỉ có thể cố gắng làm một điều là tự nguyện 
luôn luôn Phục Vụ kẻ khác". 

Nếu Bồ Tát ra đời không nhằm nhiệm kỳ của một vị Phật, Ngài sẽ 
tự mình tìm nơi vắng vẻ để sống đời độc thần cao thượng của nhà Tu 
Sĩ. Nếu sanh ra trong nhiệm kỳ của một vị Phật, Bồ Tát khép mình vào 
Giới Luật để sống đời hoàn toàn trong sạch. Một vị Tỳ Khưu có đời 
sống gương mẫu, một vị Tỳ Khưu lý tưởng, là một nguồn hạnh phúc 
cho mình và một phước lành cho kẻ khác. Mọi người đều có thể học hỏi 
nơi Ngài, noi theo gương lành của Ngài và thực hành những lời vàng ngọc 
mà Ngài dạy dỏ. Bên trong, các Ngài tự làm cho mình trong sạch, bên ngoài, 
các Ngài làm cho kẻ khác trong sạch. 

Một vị Bồ Tát luôn luôn Tinh Tấn trau dổi Trí Tuệ, đổng thời Ngài 
cũng tự thấy có bổn phận giúp đỡ những ai còn sút kém, và tạo cho họ 
cơ hội học hỏi để trở nên sáng suốt. Không làm phiền ai, không muốn 
cho ai nặng lo vì mình, các Ngài sống như loài ong, hút mật của hoa, 
nhưng không làm tổn thương đến đời sống của hoa. Ngài từ bỏ tất cả sự 
nghiệp, của cải, không giữ lấy một món chi của trần thế. Nhu cầu của 
một vị Tỳ Khưu thật là ít ỏi. Bao nhiêu tài sản của Ngài chỉ gồm vỏn vẹn 
trong hạnh Tri Túc. 

Vị Tỳ Khưu thuần thành không thắc mắc hối hận những lỗi lầm 
trong quá khứ và không lo ầu sợ sệt vì tương lai. Ngài chỉ sống trong 
hiện tại, sống ngoài những trách nhiệm và những phiền nhiễu của đời 
sống xã hội, gia đình, Ngài luôn luôn sẵn sàng đi bất luận nơi đâu để 
Phục Vụ chúng sanh, nhưng không hề quyến luyến một nơi nào. Trong 
cảnh Vô Thường tạm bợ của trần gian, trong cuộc thăng trám của thê 
sự, Ngài luôn luôn giữ Tầm bình thản và sẵn sàng hiến thần để giúp ích 
cho những ai cần đến. Nhưng không bao giờ ước mong được đền ơn 
đáp nghĩa. 

Trong sạch, độc thân, tự ý kham khổ, nghèo nàn, đơn giản, Vị Tha 
Phục Vụ, và thanh tao nhã nhặn là một vài đặc tánh của vị Tỳ Khưu 

• •/ ••• • ỵ 

Chân Chánh. 

Tỳ Khưu không phải là người đi ăn xin như người đời thường lầm 
hiểu, mặc dầu Pãli ngữ “Bhikkhu” có nghĩa là “người ăn xin". Tỳ Khưu 
cũng không phải là vị trung gian giữa người và một Thần Linh toàn tri, 
toàn năng, cũng không phải là người thay mặt, thê quyền một nhân vật 
ngự trị con người. “Tu Sĩ hành khất" có lẽ là định nghĩa gẩn nhất của 
danh từ “Bhikkhu”. 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 409 


Ngày nay, khi dùng danh từ "Bhikkhu", người ta hàm ý là những Tu 
Sĩ Phật Giáo. Tu Sĩ các tôn giáo khác được gọi là Paribbãịaka, Ẫịĩvaka, 
Sanyãsin, v.v... Giới Luật của Tăng Đoàn không cho phép Tỳ Khưu thọ 
lãnh tất cả mọi vật mà người ta dâng đến cho mình. Nếu có người dâng, 
thầy chỉ được nhận bốn món vật dụng thông thường là: y, thức ăn, chỏ 
ở, và thuốc men. Khi cẩn dùng một trong bốn món “vật dụng’ ấy mà 
không có ai dâng đến cho mình, Tỳ I<hưu chỉ được phép hỏi những 
bà con thân thuộc, hoặc những Thí Chủ nào đã có hứa trước và đã có 
yêu cầu Ngài cho biết khi cần đến. Thiện Tín không thể nhờ Tỳ Khưu 
chuyển đạt lên Thần Linh những lời cầu nguyện, vì trong Phật Giáo, 
không có quyền lực nào ở trên và ngoài con người, có thể tiếp nhận 
những lời cầu khấn xuyên qua trung gian của một Tu Sĩ, để ban phước 
hoặc xá tội. 

Tỳ Khưu không bắt buộc phải giữ trọn đời lời nguyện Xuất Gia. 
Giới Tử tự ý xin khép mình vào Giới Luật để sống trong sạch đời sống của 
người Tu Sĩ, cho đến ngày muốn hoàn tục, cũng tự ý bước chần ra khỏi 
Tăng Đoàn. Nhưng ngày nào còn khoác bộ y vàng, tượng trưng chư vị Vô 
Sanh (A La Hán), là bậc đáng tôn kính (ứng Cúng), thì chư vị Tỳ Khưu có 
bổn phận phải giữ tròn Giới Hạnh. Ngày nào cảm thấy mình không còn đủ 
nghị lực để sống đời cao thượng, vị Tỳ Khưu có thể hoàn tục bất luận lúc 
nào mà vẫn không làm hoen ố cửa thiển. 

Đối với Tỳ I<hưu, có bốn trọng tội là: hành dâm, trộm cắp, sát nhân 
và khoe khoang mình đã thành đạt các Pháp của bậc cao nhân mà thật 
sự mình không có. Vị nào vi phạm một trong bốn trọng tội ấy tức thì 
không còn là Tỳ I<hưu nữa (bất cộng trụ). Ví dụ như có vị nào, chưa đắc 
Quả Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) mà khoe khoang rằng mình đã chứng đắc 
(tội thứ tư), tức thì vị ấy không còn là Tỳ Khưu nữa, và bị trục xuất khỏi 
Tăng Đoàn. 

Ngoài bốn trọng tội ấy, nếu vị Tỳ Khưu vi phạm Giới Luật nào khác 
thì phải Sám Hối. 

Để sống hoàn toàn trong sạch và Vị Tha, để kiểm soát và giữ Tầm 
luôn luôn Thanh Tịnh, để thấy rõ chân tướng của sự vật, để có những 
tư tưởng đúng đắn và sâu rộng, để phát triển thể cách và phẩm giá cao 
thượng của con người, để hoàn toàn có thể xác nhận chần giá trị của 
tinh thần cao thượng, không còn lối sống nào thích hợp hơn, không còn 
lối sống nào đem lại nhiều phương tiện và nhiều cơ hội thuận lợi hơn là 

o • r o ... 

đời sống Tỳ Khưu. 



410 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Vị Tỳ Khưu có thể sống trẩm lặng ở một nơi vẳng vẻ, tịch mịch, yên 
tình, hoặc tích cực hoạt động trong xã hội. Lối sống cô độc, trầm lặng, rất 
thích hợp với lý tưởng của vị Tỳ Khưu. 

Y vàng tượng trưng cho sự trong sạch và khiêm tốn. Khi vị Tỳ Khưu 
khoác lên thần mình bộ y vàng, Ngài đã nhắm lấy mục tiêu cuối cùng là 
tận diệt Ái Dục để chứng đạt Đạo Quả Níp-bàn (Niết Bàn). 

Cũng nên ghi chú rằng đời sống Tỳ Khưu hay nói cách khác, sự từ 
bỏ những thú vui và những khát vọng của đời sống trần tục chỉ là một 
phương tiện hữu hiệu để thành đạt mục tiêu. 

Sự Xuất Gia, tự nó không phải là một cứu cánh. 

4 . Trí Tuệ (Panna) 

Trí Tuệ ( Pannã ) đi liền theo Xuất Gia. 

Trí Tuệ Ba La Mật là hiểu biết rõ ràng và đúng đắn, thấu triệt chân 
tướng của Vạn Pháp xuyên qua ánh sáng của ba đặc tướng: Vô Thường 
(Anicca), Khổ (Dukkha) và Vô Ngã (Anattã). Bồ Tát thường suy niệm 
về ba đặc tướng ấy, nhưng không đi sâu vào đề mục như chư vị Vô Sanh (A 
La Hán), vì mục đích của Ngài không nhằm Đạo Qụả Tứ Thánh mà hướng 
về Đạo Quả Vô Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Mặc dầu luôn luôn cố gắng thành đạt Thánh Tuệ, Bồ Tát không xem 
thường các sự hiểu biết của đời và hằng để tầm học hỏi bất luận ai, dầu 
lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn. Không bao giờ khoe khoang tầm mắt thấy 
xa hiểu rộng của mình, nhưng Ngài không thẹn thùng nói ra giữa công 
chúng những gì mình chưa biết. Ngài không hề nói khoác. Bồ Tát luôn 
luôn sẵn sàng dạy dỏ người khác. Trí Tuệ của Ngài là vật sở hữu chung của 
tất cả mọi người. Ngài không bao giờ giấu ai điều chi. 

rpf / r-r-T Ạ 

Irí iuệ có ba loại: 

1) Trí Tuệ phát sanh bằng cách nghe lời dạy của người khác 
(Sutamaỵa Paũũã, Văn Tuệ) là loại đầu tiên. Xưa kia, chưa có sách vở, ấn 
loát, nên đi học có nghĩa là đến nghe lời thầy giảng dạy rồi ghi nhớ nằm 
lòng. Do đó những nhà học giả thời bấy giờ được gọi là “bahussuta "', 
người đã có nghe nhiều (đa văn). 

2) Lối hiểu biết thứ nhì phát sanh do sự suy luận, “ Cintãmaỵa Paũũã”, 
Tư Tuệ. Những kiến thức khoa học có tánh cách thực dụng của người 
phương Tây là sản phẩm của lối hiểu biết này. 

3) Cách thứ ba để trở nên sáng suốt là khai thông Trí Tuệ bằng lối 
thực hành Thiền Tập ( Bhãvanãmaỵa Pannã, Tu Tuệ). 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 411 


Hai phương pháp đầu chỉ mở mang kiến thức trong phạm vị luận lý 
của thế gian. Nhờ Thiển Tập, hành giả có thể trực giác Chứng nghiệm 
những Chần Lý ngoài phạm vi của lý trí. Bhãvanã, Thiền Tập, hay 
phương cách trau dồi Tầm Trí, không phải là tầm trạng mơ màng tiêu 
cực mà là một nỗ lực linh động và tích cực. Nhờ Hành Thiền hành giả 
có thể vượt qua khỏi cõi vật chất, tự đặt mình vào đời sống kỷ cương, tự 
kiểm soát thân tâm, tự mình Giác Ngộ và trở nên sáng suốt hoàn toàn. 

nri • nrĩẠ 1 \ -1_ Ạ' 1 /? 1 _ _ 2 HPỔ_1Ã np / 

Ihiển lập là thuỗc bo cho cả lâm lẫn irí. 

Trí Tuệ là yếu tố cực kỳ quan trọng trong Phật Giáo. Trong Bát Thánh 
Đạo (Bát Chánh Đạo), Chánh Kiến (Sammã-Ditthi) đứng đầu. Tuệ là 
một trong bảy nhân sanh Quả Bổ Đề ( Dhamma Vicaỵa Samboịịhanga). 
Tuệ là một trong bốn Như Ý Túc (Thẩm Như Ý Túc, Vĩmamsa). Tuệ 
là một trong năm Lực (Tuệ Lực, Pancabala), và cũng là một trong năm 
quyền điều khiển (Tuệ Quyển, Pancindriyà). 

Chính nhờ Trí Tuệ mà hành giả tiến đến trạng thái hoàn toàn Thanh 
Tịnh, và Giải Thoát cùng tột. 

5. Tinh Tấn (Viriỵa) 

Tinh Tấn mật thiết với Trí Tuệ ( paũũã ). Tinh Tấn Ba La Mật là giữ 
vững nghị lực, kiên trì cố gắng, quyết tâm thành đạt mục tiêu cuối cùng. 
Tinh Tấn ở đầy không phải là năng lực vật chất, mặc dầu sức mạnh vật 
chất cũng là một điểm lợi. Tinh Tấn ở đầy là năng lực tinh thần, sức 
khỏe tầm linh, là sự nỗ lực không ngừng, tình trạng chuyên cần tích cực 
hoạt động của Tâm nhằm vào mục đích Phục Vụ kẻ khác. Bổ Tát luôn 

o ... 

luôn cố gắng và luôn luôn tự tin. 

rn« Ạ' ' ĩ I T _ _ ' 1 \ A ầ • 1 "1 f I t í ị 4-^ Ể 1 ? 1 _ _ ạ' í 1 « ạ' 

liễn sĩ iagore, cũng là một vị Bỗ lát, đã thảo ra những van thơ ve 
hạnh Tinh Tấn, như sau: 

“Trong cơn nguy biến, không nên cầu xin được bảo bộc. Hãy cần có đủ nghị 
lực, đủ quả cảm, để vượt qua mọi trở ngại. 

Trong đau khổ, không nên khấn vái, trông chờ ai cứu độ. chỉ cần có đủ 
tâm trí và có đủ can đảm để chế ngự nó. 

Không nên sống thụ động trong lo âu sợ sệt hay chờ mong một tha lực 
nào đến cứu vãn. Phải luôn luôn kiên trì, phấn đấu liên tục cho đến kỳ cùng, 
để tự Giải Thoát lấy ta”. 

Túc Sanh Truyện Mahãịanaka Ịãtaka (số 539) có diễn tả rõ ràng 
như thê nào là Tinh Tấn Ba La Mật của một vị Bồ Tát: 

Đi ngoài biển cả, thuyên của Bồ Tát bị đắm. Trong bảy ngày liên tiếp, không 



412 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


một phút chán nản, không hê tuyệt vọng, Ngài luôn luôn tranh đấu cho đến lúc 
có người đến cứu. 

Thất bại là một bước tiên đến thành công. Chướng ngại; nghịch 
cảnh, chỉ có thể làm cho Bổ Tát tăng thêm nghị lực và ý chí phấn đấu. 
Nguy biến chỉ thêm can đảm cho Ngài. Khó khăn nặng nhọc chỉ làm 
rủn chí kẻ yếu kém suy nhược, chướng ngại chỉ làm sờn lòng người thiếu 
nghị lực, Bổ Tát vạch lối đi của mình xuyên qua mọi khó khăn, vượt qua 
mọi trở ngại. Ngài nhắm thẳng đến mục tiêu cuối cùng và không có gì 
làm cho Ngài chùng bước. 

Khi Ma Vương đến khuyên nên từ bỏ cuộc tranh đấu, Ngài không 
ngần ngại trả lời: 

“Đối với ta, chết trong cuộc chiến đấu chống dục vọng còn thập phần 
danh dự hơn là sống thất hại”. 

Bổ Tát dùng Trí Tuệ để Phục Vụ. Ngài cũng dùng Tinh Tấn để tạo 
an lành cho kẻ khác. Thay vì tập trung nỗ lực vào trong lối sống hẹp 
hòi và riêng tư để thành tựu mục tiêu, Ngài hướng mọi cố gắng về con 
đường hoạt động rộng lớn, mong tạo hạnh phúc đại đồng cho toàn thể 
chúng sanh chung hưởng. Không hề biết mệt, biết chán, Bồ Tát luôn 
luôn tích cực tạo tình trạng an lành cho tất cả, không chút ẩn ý vụ lợi, 
không trông mong một đặc ân nào. 

Đứng về một phương tiện, Tinh Tấn Ba La Mật lại còn quan trọng 
hơn Trí Tuệ Ba La Mật. Trong Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo), Chánh 
Tinh Tấn ( Sammã Vãỵãma hay Viriya) là ngăn ngừa không cho phát 
sanh những tư tưởng Bất Thiện chưa phát sanh và làm cho những tư 
tưởng Thiện đã phát sanh rồi càng nảy nở thêm lên. Tinh Tấn là một 
trong Thất Giác Chi, hay bảy nhân sanh Quả Bổ đề (Tinh Tấn Giác 
Chi, Viriya Samboịịhanga). Tinh Tấn là một trong Tứ Thần Túc (Cần 
Như Ý Túc, Viriyiddhipãda). Tinh Tấn là tác động của bốn lối cố gắng 
Chần Chánh (Tứ Chánh Cần, Sammappadhãna ) tức là Tinh Tấn duy trì 
Thiện Pháp sẵn có và làm phát sanh Thiện Pháp chưa có. Tinh Tấn diệt 
trừ ác Pháp đã có và ngăn ngừa không cho ác Pháp chưa có khởi sanh. 
Tinh Tấn là một trong năm năng lực tinh thẩn (Tấn Lực, Viriya Bala ), 
và là một trong năm quyền điều khiển (Cẩn Quyền, Viriyindriyâ). 

Tinh Tấn là Pháp “tròn vẹn” ( Pãramitã ), một mình đảm đang chín 
nhiệm vụ. Tinh Tấn hiệp với Trí Tuệ thành một năng lực vô cùng trọng 

• • •! • • o 0*0 

yếu có thể hoàn tất mọi việc. 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 413 


6 . Nhăn Nại (Khanti) 

Nhẫn Nại cũng quan trọng như Tinh Tấn. 

Nhẫn Nại Ba La Mật là chịu đựng những Phiền Não mà người khác 

• • • • o o o 

gây ra cho mình và gánh chịu những lỗi lấm của kẻ khác. 

Bổ Tát hành Pháp Nhẫn Nại đến mức độ nếu phải cắt đi một cánh 
tay hoặc một cái chân cũng không uất ức khó chịu. 

Một tích chuyện trong Túc Sanh Truyện KhantivãdiỊãtaka (số 313) 
cho thấy rằng không những Bổ Tát vui vẻ thọ nhận những khổ hình do 
một ông vua say rượu truyền lệnh không chút xót thương. Vua ra lệnh 
cắt tay chần, mũi, tai của Bồ Tát, mà Ngài vẫn lấy Tầm Từ đối xử với tàn 
bạo, thành thật cầu chúc cho vua được an lành hạnh phúc. 

Sau cùng, ngã lăn nằm dài trên vũng máu, Bồ Tát thốt lên lời cầu 
nguyện: 

“Ngưỡng nguyện đức vua được trường thọ. Mặc dầu bàn tay độc ác của 
người đã xẻo thịt và cắt chân tay tôi) một tâm hồn trong sạch không khi nào 
biết oán giận”. (s> 

Khi Bồ Tát bị ai làm tổn thương Ngài nghĩ rằng: 

‘'Người làm hại ta hôm nay có lẽ đã quen biết với ta trong một kiếp sống 
quá khứ nào, và vô tình hay cố ý, ta đã cột oan trái với người ấy. Củng có thể 
đây là quả xấu mà ta đã gieo nhân trong hổi nào trong dĩ vãng, chính đây 
là kết quả của một hành động Bất Thiện của ta trong quá khứ. Tại sao ta trở 
lại oán giận người làm hại ta?” 

Nếu có kẻ Ngã Mạn đến trêu ghẹo hoặc gầy gổ với Bồ Tát, Ngài 
cũng giữ Tâm bình thản. 

Về đức tánh Nhẫn Nại, trong kinh Kakacupama Sutta, Đức Phật dạy: 

“Dầu có bọn cướp đến bắt con và dùng gươm giáo cắt lìa tay chân con đi 
nữa, hãy luôn luôngiữTâm trongsạch, vì nếu để cho Tâm có nhữngtư tưởng 
không lành tức là con đã không làm theo đúng lời dạy của Như Lai. 

Hãy Tinh Tấn rèn luyện cho được như thế này: giữ Tâm luôn luôn trong 
sạch. Không khi nào thốt ra lời xấu. Khoan hồng độ lượng, Bi Mãn với Tâm 
Từ. Không oán giận, không ác ý với ai. 

Những tư tưởng Từ Bi của con phải bao trùm tất cả chúng sanh, cho đến 
những tên cướp tàn ác. Hằng ngày cố gắng làm như vậy, con sẽ rải ra khắp 
thế gian một tình thương rộng lớn, bao la, mỗi ngày một phát triển, vô biên, 


5. Ịataka Stories, Túc Sanh Truyện, tập iii, trang 28. 




414 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


VÔ lượng, một tình thương đem lại an lành cho tất cả và coi tất cả là một, 
đồng nhất thể". 

Là Phật Tử, chúng ta hãy cố gắng hành Pháp Nhẫn Nại và khoan 
hổng. Thay vì thấy sự xấu xa của kẻ khác, hãy cố gắng tìm cái tốt đẹp 
trong mọi người, mọi vật. 

7 . Chân Thật (Sacca) 

Chần Thật là Ba La Mật thứ bảy. 

Sacca (Chần Thật) có nghĩa là giữ tròn lời hứa. Đó là một đặc tính 
của Bồ Tát, luôn luôn hành động theo lời nói và nói theo hành động 
('Yathãvãảĩ tathãkãrĩ , ỵathãkãrĩ tathãvãdĩ , nói sao làm vậy, làm sao nói 

vậy) 

Theo Túc Sanh Truyện Hãrita Ịãtaka (số 431), Bổ Tát không bao 
giờ thốt ra một lời nào mà chính Ngài không nghĩ như vậy, và nếu phải 
phạm nhằm một trong năm điều kiêng cữ của ngũ giới, Ngài cũng 
không hề nói dối. 

Chần Thật là kim chỉ nam của Bồ Tát. Ngài tự xem có bổn phận phải 
luôn luôn giữ lời. Trước khi hứa với ai điều gì, Ngài thận trọng suy nghĩ. 
Khi đã thốt ra lời rồi thì quyết định phải giữ, dầu có phải hy sinh mạng 
sống cũng phải ưng chịu. 

Trong Túc Sanh Truyện HiriỊãtaka (số 363), Bồ Tát khuyên dạy: 

"Phải thực hiện cho kỳ được những điều đã hứa. Phải biết từ chối, không 
hứa nhữnợ điểu khônợ làm được. Bậc Thiện Trí Thức khônợ muốn thần cận 

o o • • • o • 

với hạng người nói dối”. 

Túc Sanh Truyện Mahã Sutasoma Ịãtaka (số 537) cũng có chép lại 
tích truyện một vị Bổ Tát hy sinh mạng sống để giữ lời hứa. 

“Giống như sao mai mà ta thấy buổi sáng trên trời. Ngày nào như ngày 
nấy, lặng lẽ xuất hiện nơi vị trí của nó, không sai chạy. Năm tháng trôi qua, 
sao mai vẫny hẹn. Lời nói của bậc Thiện Trí Thức củng phải đúng như vậy. 
Không khi nào lệch khỏi sự thật, không hề sai hẹn". 

Bổ Tát thật là chánh trực, thành thật và trong sạch. Nghĩ sao nói vậy và 
luôn luôn dung hòa tư tưởng, lời nói và việc làm. 

Trong mọi việc, Ngài luôn luôn ngay thẳng và không hề sai chạy. 
Không giả dối, không chút sai ngoa giữa thần tầm và lời nói của Ngài. 
Đời tư thế nào, đời công như thế ấy, Bồ Tát không dùng lời nịnh bợ để 
mua lòng người khác, không hăng hái nhất thời để được ca tụng, không 
khoe khoang cái tốt, cũng không che đậy điều xấu của mình. Ngài khen 





CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 415 


tặng những ai đáng khen, chê trách những người đáng chê, và làm như 
vậy, không vị lý do nào khác hơn là lòng Bi Mẫn. 

Nhưng Bồ Tát không nói tất cả sự thật. 

Sự thật nào không đem lại lợi ích và hạnh phúc cho người khác thì 
Ngài không nói ra. Trái lại, sự thật nào có lợi cho ai khác, dầu có bị thiệt 
hại cho mình đi nữa, Ngài cũng nói. 

Bồ Tát tôn trọng lời nói của người cũng như tôn trọng lời nói của 
mình. 

8. Quyết Định (Adhitthãna) 

Adhitthãna là Quyết Định chắc chắn. Sự quyết định này giúp nhiều 
cho Bổ Tát hành các Pháp Ba La Mật khác. Ta có thể so sánh Pháp Quyết 
Định với nền tảng của một tòa nhà to lớn. Nhờ hùng lực của một ý chí 
bất thối, Bồ Tát phá tan các chướng ngại ngổn ngang trên đường. Ngài 
một mực ngó ngay, nhắm thẳng mục tiêu. Bệnh hoạn, Phiền Não, thất 
bại, v.v... không làm cho Ngài chợp mắt lãng quên sứ mạng thiêng liêng. 

Như Bồ Tát Gotama (Cổ Đàm), đã quyết định từ bỏ ngai vàng và 
cuộc đời vương giả để tìm Giác Ngộ hoàn toàn. Trong sáu năm trường, 
Ngài phấn đấu mãnh liệt phi thường, phải chịu đựng bao nhiêu kham 
khổ và phải đối phó với biết bao nỗi khó khăn. Rổi đến lúc quyết định, 
khi cần sự giúp đỡ bên ngoài hơn bao giờ hết, thì năm vị đệ tử lại bỏ 
Ngài ra đi. Ngài vẫn bền gan một lòng một dạ cố gắng thêm, và cố gắng 
thêm mãi cho đến lúc thành tựu mục tiêu cuối cùng. 

‘'Giữa rừng già một mình phấn đấu. Không có chi làm lay chuyển quyết 
định của Ngài , Bồ Tát không khác nào ngọn núi đá vững chắc. Bão táp 
phong sương liên miên dồn dập, núi vẫn vững như rồng, chổng chọi trời cao." 

Sự quyết định của Bồ Tát cứng như sắt, vững như núi. Ngài tự đặt ra 
những nguyên tắc để sống và không gì làm cho Ngài xa lìa nếp sống quy 
củ ấy. Khuyên khích làm điều Thiện là một việc rất dễ, nhưng không ai 
có thể xúi giục Ngài hành động ngược lại nguyên tắc. Lắm khi Bổ Tát 
mềm mại và dịu dàng như một tai hoa, cũng có nhiều trường hợp, Ngài 
tỏ ra vững chắc và cứng rắn như một tảng đá. 

9 . Tâm Từ (Mettã) 

Tâm Từ quan trọng nhất trong các Ba La Mật. 

Pãli ngữ Mettã (Từ) có nghĩa là hiền lành, hảo tâm, Từ Ái hay tình 
huynh đệ. Mettã là lòng thành thật ngưỡng nguyện rằng mỏi chúng 



416 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


sanh, không trừ bỏ sanh linh nhỏ bé nào, đều được an vui hạnh phúc. 
Chính Tầm Từ ( Mettã ) đã thúc giục Bổ Tát từ khước sự Giải Thoát riêng 
rẽ của mình để cứu độ tha nhân. Tâm Ngài đã thấm nhuần tình thương 
vô hạn vô biên đối với tất cả, không phần biệt giai cáp, chủng tộc, tôn 
giáo, nam nữ. Ngài là hiện thân của tình thương đại đồng, không làm 
ai sợ mà cũng không sợ ai. Những con thú đơn độc ở giữa chốn rừng là 
bạn thần của Ngài và chính nhờ sống chung với loài cầm thú mà Ngài 
đã nuôi dưỡng tình tương thân, tương ái ấy. Ngài luôn luôn ôm ấp trong 
lòng một tình thương vô hạn đối với tất cả chúng sanh. 

Tâm Từ ( Mettã ) trong Phật Giáo không phải sự trìu mến riêng một 
người ( pema ), cũng không phải tình thương có liên quan đến xác thịt. 
Theo Phật Giáo, người thù trực tiếp của Tâm Từ là lòng oán hận và 
người thù gián tiếp của Tầm Từ là lòng trìu mến Luyến Ái. Trìu mến 
sanh lo sợ và phiền muộn. Tâm Từ đem lại an vui, hạnh phúc. 

Nên ghi nhận rằng khi thực hiện Tâm Từ, ta không quên mình. Mettã 
phải được rải cho kẻ khác cũng như cho ta. Tâm Từ không phân biệt “ta" 
và “người". Tâm Từ trong Phật Giáo bao trùm toàn thể càn khôn vạn vật 
mà trong đó cũng có ta. Túc Sanh Truyện Mahã Dhammapãla Ịãtaka 
(số 385) cho biết có một vị Bổ Tát tuổi trẻ kia rải Tầm Từ đồng đều, 
đến luôn cả người cha tàn ác đã hạ lệnh hành hình Ngài, đến tên đao 
phủ, đến người mẹ thân ái đang xót xa than khóc, và cũng rải cho chính 
bản thân từ tốn của Ngài. 

Tâm Từ có oai lực rất huyền bí, và oai lực này có thể gieo ảnh hưởng 
cho những người ở gần và những người ở xa. Một tấm lòng trong sạch 
đã rải ra năng lực Từ Ái như vậy có thể đổi dữ ra lành, đổi ác ra thiện, có 
thể làm cho một con ác thú trở nên ngoan ngoãn như chó, như mèo, làm 
cho kẻ hung tợn sát nhân trở thành một người hiền lành như Thánh. 

Oai lực huyền bí ấy không phải tìm ở đầu xa lạ. Nó nằm trong phạm 
vi năng lực của mọi người. Chỉ một chút cố gắng là thực hiện được nó. 

o • o • o o 

Đức Phật đã có lần dạy: 

“Ta sống trên một ngọn núi, giữa đám sài lang hổ báo, và để tự bảo vệ 
không có gì khác hơn Tâm Từ của ta. chung quanh là sư tử, cọp, beo, nai, 
hươu các thứ. Ngoài ra là rừng rậm cỏ hoang, không có con vật nào sợ ta và 
ta cũng không sợ con vật nào. chính oai lực của Tâm Từ nâng đỡ, bảo vệ và 
giúp ta sống yên ổn”. 

Khi ta thương người, tức nhiên người thương ta. Không có một động 
lực tương phản nào, không có sự rung động thù nghịch nào, không có tư 




CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 417 


tưởng trái ngược nào có thể va chạm đến một người đã được hào quang 
của Tâm Từ bảo vệ. Tâm yên tĩnh là ta sống trong cảnh thiên đàng và 
cảnh thiên đàng ấy do chính ta tạo. 

a r rpẠ rp> . 1 \ r 11 _ 1 r f Ạ' 1 Ạ Ạ /-• 3 > ,• r rpẠ 3 

í lâm lừ là có hạnh phúc. Sõng lân cận với người có lâm lừ 
cũng được hưởng phần nào trạng thái mát mẻ. Nếu thường ngày trau 
dổi và thể hiện Tầm Từ bằng lời nói và hành động, tự nhiên bức màn 

_ w 1 w /y / _\ (( 3 • )) 1ạ' 1 ạ' 1 • Ạ' _a' ị _\ / • ((t ~ 4 ạ' _ 1 Ạ' ị 

ngăn chặn giữa ta và người dan dan biẽn mat, và cái ta sẽ đong nhát 
với toàn thể chúng sanh. Không còn “ta" nữa. Ta sẽ đổng hóa với tất cả 
(sabbattatấ) . Đó là mức cùng tột của Tâm Từ, Mettã. 

Một người Phật Tử thuần thành phải hành tầm “Từ" đối với mọi 
chúng sanh và phải tự mình đồng hóa với tất cả, không phân biệt giai 
cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ. Tâm Từ trong Phật Giáo phá tan mọi 
chấp trước giữa người và người. Đối với Phật Tử Chân Chánh, không 
có người thần kẻ sơ, không có kẻ thù người lạ, không có hạng người bị 
ruổng bỏ, cũng không có hạng người cao sang quyển quý phải sợ sệt 
không dám động đến. Tầm Từ đại đổng của Phật Giáo căn cứ trên sự 
sáng suốt. Tầm Từ của Phật Giáo xây dựng tình huynh đệ vững chắc 
giữa tất cả chúng sanh: người Phật Tử hẳn là một công dân thê giới vậy. 

10. Tâm Xả (Upekkhã) 

Tầm Xả là Ba La Mật thứ mười. 

Pãli ngữ Upekkhã do hai căn “Upa” và “Ikkha” mà ra. “Upa ” là đúng 
đắn, Chân Chánh, không thiên vị. “ĩkkhá’ là trông thấy, nhận định, 
phân biệt. Vậy Upekkhã là trông thấy đúng đắn, nhận định Chân Chánh, 
suy luận vô tư, không Luyến Ái cũng không ghét bỏ. Không ưa thích 
cũng không oán giận. 

Upekkhã (Xả) ở đầy không phải là “Vô Kỷ" như theo nghĩa thông 
thường của nó. “Xả” không phải là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng 
đến thê sự, cũng không phải là Tâm Vô Ký, không-vui-không-buồn. 
Xả Ba La Mật môn cực kỳ quan trọng, mà cũng rất khó thực hành, 
nhất là đối với hàng Cư Sĩ, những người còn phải lăn lóc trong thê 
gian Vô Thường, biến đổi. Khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa, là thường 
tình. Được và thua, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, 
lợi lộc và lỗ lã, đau khổ và hạnh phúc đều là những việc thường xảy 
ra trong đời. Giữa những thăng trầm của thê sự, Bồ Tát luôn luôn 
giữ Tâm bình thản. Giữa những cơn giông tố của trường đời, Bồ Tát 
không hề xúc động. Nghiệp cứng rắn và vững chắc như tảng đá to 
sừng sững giữa trời. Đó là Tâm Xả. 



418 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Không vui cũng không buồn. Được ca tụng hay bị chê trách, Bổ 
Tát luôn luôn thản nhiên, vững như voi, mạnh như hổ. Tiếng động 
không làm Ngài run sợ. Miệng lằn lưỡi mối không làm Ngài xúc 
động. Như gió, thổi ngang màng lưới mà không bị vướng trong lưới, 
Ngài sống giữa chợ người mà không Luyến Ái những lạc thú huyển 
ảo và Vô Thường của đời người. Như hoa sen, từ bùn dơ nước đục, 
vượt lên trên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, Ngài riêng sống trong 
không khí tự do, luôn luôn yên tĩnh, luôn luôn tinh khiết và an vui. 

“Trong hạnh phúc, trong phiền lụy, lúc thăng , lúc trầm, ta phải giữ Tâm 

như đất. 

Củng như trên đất ta có thể vất bất luận thứ gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu 
sạch, dầu dơ, đất vãn thản nhiên, một mực trơ trơ. Đất không giận, củng 
không thương”.^ 

Một đặc điểm quan trọng khác của Bồ Tát là đức tánh công minh, 
chánh trực. Trong lúc xét đoán, Ngài giữ được Tầm Xả nên không bị 
ảnh hưởng của Dục ( chanda ), Sân Hận ( dosa ), Sợ Sệt ( bhaya ) và Si Mê 
(moha) làm mù quáng. 

Ba Đức Hạnh (Cariyã) 

Xuyên qua mười Pháp Ba La Mật mà một vị Bồ Tát đều cố gắng thực 
hành đến tột độ, ta có thể nói rằng cuộc sống của một vị Bổ Tát là gương 
hy sinh cao cả về kỷ luật nghiêm khắc, là từ bỏ tất cả những gì trần tục, là 
Giác Ngộ hoàn toàn, là nhẫn nhục, chân thật, không ngừng kiên trì nỗ 
lực, là một ý chí sắt đá, một tinh thần vững chắc và hoàn toàn bình thản. 

Ngoài mười Ba La Mật, Bổ Tát còn phải giữ tròn ba Đức Hạnh 
( Cariyã ) là: 

- Buddhi Cariyã, làm việc Thiện với Trí Tuệ luôn luôn sáng suốt, 

- Nãtyattha Cariyã, tích cực hoạt động để tạo an lành cho thần nhân 
quyến thuộc, và 

- Lokattha Cariyã, Phục Vụ tất cả chúng sanh để hướng thế gian về 
chỗ toàn Thiện. 

Trong ba Hạnh, Hạnh thứ nhì là tạo an lành cho thần bằng quyến 
thuộc. Đầy không phải là thiên vị, đặt bà con thân thuộc lên trên người 
khác, mà chỉ vì những người này gần gũi, thần cận hơn. Đây không phải 
là một hành động ích kỷ, mà là một việc làm hợp lý. Giữ tròn ba Đức 


6. Warren, Buddhism in Transỉations. 





CHƯƠNG 41 - BA LA MẬT (PÃRAMĨ) - sự HOÀN THIỆN 419 


Hạnh tốt đẹp và thực hành đúng đắn mười Ba La Mật, trôi dạt đó đây 
theo dòng Nghiệp Lực, sanh tử, tử sanh trong vô lượng kiếp, Bồ Tát dần 
dần vượt qua những cơn bão táp của biển trầm luân sanh tử triền miên. 

Có khi Bồ Tát Tái Sanh làm Thiên Vương Đê Thích hoặc một vị 

o ... 

Thiên tươi sáng nào. Lúc khác, Ngài trở xuống là người sang hay hèn, 
hoặc trở lại làm thú để rồi sau cùng, khi đã thực hiện tròn đủ mười Pháp 
Ba La Mật, Ngài sanh lên cõi Thiên Tusita (Đấu Xuất). Nơi đầy Ngài 
chờ đủ duyên kỳ, trở xuống trần gian lấn cuối cùng để hoàn tất giai đoạn 
tiến hóa đến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ( Sammã Sambudđha). 

Không nên lầm tưởng Bồ Tát cố ý Tái Sanh trong nhiều cõi khác 
nhau để thâu thập kinh nghiệm. Không ai tránh khỏi định luật Nghiệp 
Báo, và chỉ có luật Nhân Quả quyết định kiếp sống vị lai của một chúng 
sanh. Chỉ có chư Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) là không còn tạo 
Nghiệp mới và không còn bị Luân Hổi quả báo. 

Tuy nhiên, nhờ phước báu dồi dào, Bổ Tát cũng có vài oai lực đặc 
biệt. Ví dụ như khi sanh vào cảnh Phạm Thiên mà đời sống ở cõi này 
dài thăm thẳm, Ngài có thể dùng ý lực mạnh mẽ, chấm dứt đời sống ở 
đó và Tái Sanh vào một cõi có thể Hành mười Ba La Mật dễ dàng hơn. 

Chú giải Túc Sanh Truyện ( Ịãtaka ) ghi chép rằng ngoài cõi mà 
Bồ Tát có thể dùng chí lực chuyển kiếp Tái Sanh vào đó ( ađhimutti - 
kãlakiriỵã, cái chết theo ý muốn) còn có mười tám cõi khác mà một vị 
Bổ Tát, dầu muốn dầu không, không bao giờ Tái Sanh vào. Ví dụ như 
Ngài không thể Tái Sanh vào hoàn cảnh cầm hay điếc, hoặc làm một 
chúng sanh hoàn toàn Tà Kiến ( niỵata micchãditthi ) tức là không tin 
tưởng nơi định luật Nhân Quả. Bổ Tát có thể Tái Sanh vào cảnh thú, 
những dưới hình thức một con thú không lớn hơn voi và không nhỏ 
hơn chim mỏ nhác. 

Ngài có thể bị sa đọa vào một trong bốn cõi Khổ ( apãya ) nhưng 
không đến nỗi phải lâm vào trạng thái cực kỳ khổ sở của cõi này. Bồ 
Tát không tìm cách Tái Sanh vào cõi Vô Phiên Thiên ( Suddhãvãsa ) là 
cõi mà chư vị Bất Lai (A Na Hàm), sau khi bỏ xác, về đó an nghỉ trước 
khi đạt thành Quả vị Vô Sanh (A La Hán). Ngài cũng không muốn Tái 
Sanh vào những cõi Vô Sắc (Arũpaỉoka) vì nơi đầy không có cơ hội để 
Phục Vụ. 

Ta lại có thể hỏi: "Một vị Bồ Tát có biết rằng trong vô lượng kiếp Luân 
Hồi, Ngài sẽ trở thành Phật không?" 



420 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Đôi khi biết, lắm lúc Ngài cũng không biết. Theo Túc Sanh Truyện 
(Ịãtaka ), Bổ Tát Gotama biết trước rằng sau khi tận lực cố gắng, Ngài sẽ 
đắc Qụả Phật. Truyện Visayha Setti Ịãtaka (số 340) chép rằng một ngày 
kia Thiên Vương Đê Thích ( Sakka ) đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi tại sao 
Đức Phật lại có tâm lực vô cùng vô tận như vậy. Đức Phật trả lời rằng 

• • o • / • o 

vì Ngài không có ý định riêng hưởng một hổng ân nào trong Tam Giới 
(Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) mà mục đích của Ngài là chứng Đạo 
Quả Tối Thượng, Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Trái lại, trong vài kiếp khác, chẳng hạn như kiếp làm Jotipãla^, 
chẳng những Ngài không nhớ đến chí nguyện cao cả của mình mà 
lại còn xúc phạm đến một vị Phật, Đức Phật Kassapa. Cũng nên nói 
thêm rằng chính Đức Phật Kassapa đã khai tầm điểm đạo, thọ ký 
cho Ngài lần cuối cùng. 

Chúng ta là những người đã tận dụng đời sống quý báu này để Phục 
Vụ thê gian, chúng ta cũng có thể trở thành một vị Bổ Tát. Không nên 
nghĩ rằng lý tưởng của Bồ Tát, hay Bổ Tát đạo, chỉ dành riêng cho một 
hạng người xuất chúng. Cái chi mà một người làm được, người khác 
cũng có thể làm được. Miễn là có đủ hùng lực và cố gắng cần thiết thì 
việc chi cũng có thể thành tựu. 

Vậy, cũng nên nỗ lực tích cực lập công bổi đức để tạo trạng thái an 
lành cho ta và cho kẻ khác. Và cũng nên chọn lấy lý tưởng Phục Vụ cao 
cả và toàn thiện là mục tiêu cho đời sống. 

Phục Vụ để trở nên hoàn toàn; và hoàn toàn để Phục Vụ. 

• • / m m 




7. Majjhima Nikaỵa, Trung Bộ Kinh, Ghatĩkara Sutta, Kinh số 81. 





CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 421 


CHƯƠNG 42 

Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 

“Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. 
Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. 

Chớ để lỡ mất cơ hội này”. 

— Kinh Pháp Cú 

Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi 

thường. 

Có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng ngủ ngấm trong mỏi 
người. Một, hướng về trạng thái cao thượng trong sạch, đặc tính của 
bậc Thánh Nhân và một, hướng về những điều tội lỗi nhơ bẩn, của kẻ 
sát nhân tàn bạo. Cả hai tiềm lực này đều có thể phát sanh bất ngờ với 
một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Xuất phát từ đầu? Nào ai biết. Chỉ 
biết rằng nó luôn luôn nằm bên trong ta, nhiều hay ít, mạnh hay yếu, 

tùy trường hợp. 

Trong guổng máy phức tạp của con người, có cái Tâm vô cùng dũng 

mãnh. Tầm chứa đựng một kho tàng Đức Hạnh và một hẩm tật xấu. 

Người biết vun bổi Đức Hạnh là một phước lành cho nhân loại. Kẻ bị 

tật xấu chi phối là một đại họa. 

• • • • 

Những ai có chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, 
những ai muốn vượt lên trên đám đông quấn chúng để Phục Vụ nhân 
loại bằng cách nêu gương lành trong sáng và ban bố những lời dạy hữu 
ích, những ai muốn tận dụng cơ hội quý báu được sanh làm người, đều 
cố gắng gia công gội rửa các tật xấu còn lại và phát triển những Đức 
Hạnh đang ngủ ngầm trong Tầm. 

Khi khai thác hầm mỏ là một điều khó. Để tìm mỏ kim cương, mỏ 
dầu, hay một nhiên liệu quý báu khác, con người phải tốn hao biết bao 
nhiêu tiền của và công lao, phải trải qua biết bao hiểm nguy gian khổ, 



422 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


đôi khi phải hy sinh cả mạng sống, để đào sâu trong đất. Nhưng, để khai 
thác kho tàng vô giá đang ngủ ngẩm bên trong mình, chỉ cần kiên trì cố 
gắng và nhẫn nại gia công. Mọi người, dầu trai hay gái, sang hay hèn, đều 
có thể chuyên cấn nỗ lực và kiên tầm trì chí để thầu thập sự nghiệp quý 
báu kia, vì đó không phải là một di sản do ông cha truyền lại. 

Thê thường, ta coi tật xấu của con người là thiên tánh ngẫu nhiên 
bộc phát. Âu cũng là một điểu lạ! Cũng lạ thay, tuy rằng đối chiếu với 
mỗi tật xấu có một Phẩm Hạnh xác thực mà mọi người đều có thể thọ 

• • • • • Q • 

hưởng, ta lại không coi Phẩm Hạnh ấy là thông thường, phải có. 

Sần Hận ( Dosa ) là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng khốc hệt. Đối 
diện với lòng Sần, Tâm Từ ( Mettã ) là một đức độ nhẹ nhàng êm dịu làm 
cho con người trở nên cao thượng, tuyệt luân. 

Hung Bạo ( Himsã ) là một tật xấu khác đã gầy nên biết bao tội ác và 
biết bao hành động bạo tàn trên thế gian. Tâm Bi ( Karunã ) là vị thuốc 
công hiệu để tiêu trừ bệnh hung bạo. 

Ganh Tỵ (Issã) là chất độc cho cơ thể, vừa là động lực thúc đẩy con 
người vào những cuộc ganh đua nhơ bẩn và những hoàn cảnh tranh 
chấp hiểm nguy. Phương thuốc trị liệu nhiệm màu và công hiệu nhất để 
trị bệnh ganh tỵ là Tâm Hỷ ( Muảitã ). 

Bám níu vào những gì ưa thích, và bất toại nguyện với những điều 
không vừa lòng làm cho Tầm mất bình thản. Do sự phát triển Tâm Xả 
( Upekkhã ), hai tệ đoạn đối nghịch trên sẽ bị tiêu diệt dần dần. 

Pãli ngữ “Brahma Vihãra” có nghĩa là lối sống cao thượng, trạng 
thái cao siêu, hoặc chỗ nương tựa của bậc Thánh Nhân. Ta gọi là Tứ Vô 
Lượng Tâm. 

Tứ Vô Lượng Tầm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống 
của bậc Thánh, trong kiếp hiện tại. Tứ Vô Lượng Tâm có khả năng biến 
đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra Thánh. 

Nếu mỗi người đều cố gắng công thực hành Tứ Vô Lượng Tâm, 
không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, v.v... quả địa cầu này sẽ 
trở thành một thiên đàng, trong đó tất cả chúng sanh chung sống an vui 
trong tình huynh đệ, và mỏi người sẽ là một công dần lý tưởng trong 
một thê giới thanh bình An Lạc. 

Bốn đức độ cao thượng ấy cũng được gọi là “Appamanũã”, rộng lớn 
bao la, vì Từ, Bi, Hỷ, Xả không bờ bến, không biên cương, không bị hạn 
định. Tứ Vô Lượng Tầm bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một 
sanh linh nhỏ bé nào. Từ, Bi, Hỷ, Xả là vô lượng, vô biên. 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 423 


Dầu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mỗi người đểu có 
thể trau dồi bốn đức độ nhẹ nhàng êm dịu ấy để trở nên một phước 
lành, cho mình và cho kẻ khác. 

1. Tâm Từ(Mettã) 

Trạng thái cao thượng đầu tiên là tầm "Từ ", tiếng Pãli là Mettã, 
Sanskrit là Maitri. 

Nghĩa trắng của Mettã là cái gì làm cho lòng ta êm dịu. Mettã là tầm 
trạng của người bạn tốt. Mettã là lòng thành thật ước mong rằng tất cả 
chúng sanh đều được sống an lành hạnh phúc. Mettã có khi cũng được 
định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của người bạn hiển, thành thật 
muốn cho bằng hữu mình được an vui hạnh phúc. 

"Tâm Từ phải được rải khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao 
trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đổi 
với người con duy nhất , săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng 
củng vui lòng". Mettã Sutta (Kinh Từ Bi). 

So sánh Tâm Từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Mettã Sutta (Kinh 
Từ Bi), Đức Phật không đề cập đến lòng trìu mến ít nhiều vị kỷ của 
người mẹ. Ngài chỉ nhắm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, 
mong muốn cho người con duy nhất của mình được sống an lành. 

Tầm Từ ( Mettã ) không phải sự yêu thương thiên về xác thịt, cũng 
không phải lòng trìu mến, Luyến Ái một người nào. Tình dục và 
Luyến Ái là nguyên nhân của bao nhiêu phiền muộn. 

Tâm Từ ( Mettã ) không phải là tình thương riêng biệt đối với láng 
giềng, bởi vì người có Tâm Từ không phân biệt người thân, kẻ sơ. 

Tâm Từ ( Mettã ) không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người 
và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh 
bé nhỏ nào, bởi vì loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta, cũng 
cần nhiều đến sự giúp đỡ và tình thương của ta. 

Tâm Từ ( Mettã ) không phải là tình đồng chí, không phải là tình 
đổng chủng, không phải là tình đổng hương, cũng không phải là tình 
đổng đạo. 

Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng chánh trị, 
một chủ nghĩa, hay một đảng phái như Dân chủ, Cộng hòa, Xã hội, v.v... 

Tình đổng chủng chỉ giới hạn giữa những người cùng một chủng 

tộc, một da màu. 

• / • 

Tình đồng hương chỉ có giữa những người cùng một quốc gia. Đôi 




424 phấn II - PHẬT PHÁP 


khi vì tình đồng chủng con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ 
con, chỉ vì những người vô tội này không được diễm phúc có đôi mắt 
xanh và tóc vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da 
trắng. Người da đen có cảm tình riêng với người da đen, người da vàng 
với người da vàng, người da đỏ với người da đỏ, v.v... Cũng có khi vì một 
mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng nghi kỵ và lo sợ một giống dân 
khác. Lắm lúc, để chứng minh rằng dần tộc mình cao trội hơn dần tộc 
khác, con người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như 
gầy chiến tranh, dội bom, nhả đạn, tiêu hủy cả triệu sanh linh. Nhân loại 
ngày nay vẫn không bao giờ có thể quên những thảm trạng đã xảy diễn 
trong thời Thế chiến Thứ Nhì vừa qua. 

Cùng một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, hợp lại thành 
từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những 
người cùng một giai cấp xã hội, một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn 
trong phạm vi nhỏ hẹp của một số người có quyền thế, để đàn áp một 
hạng người khác đến độ không cho phép họ hưởng những nhân quyền 
sơ đẳng, chỉ vì những người này rủi ro phải sanh trưởng trong một giai 
cấp hạ lưu. Chính hạng người thượng lưu kia mới đáng thương hại, vì họ 
là những người chỉ biết sống hẹp hòi bưng bít. 

Tâm Từ ( Mettã ) cũng không phải là tình huynh đệ giữa những người 
cùng một tôn giáo. Bởi sự hiểu biết hẹp hòi, gọi là “tình đồng đạo", bao 
nhiêu đầu người đã rơi, bao nhiêu vĩ nhân đã bị tù đày và đối xử khắc 
nghiệt. Bởi tình đổng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống 
một cách tàn nhẫn chỉ vì thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu 
hành động hung bạo, bao nhiêu chiến tranh tàn khốc, đã làm hoen ố 
lịch sử nhân loại cũng vì tình đồng đạo hẹp hòi. 

Cho đến thế kỷ thứ hai mươi này mà người ta cho là sáng suốt, nhân 
loại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh chấp võ trang, mà nguyên nhân chỉ 
vì những người theo tôn giáo này không ép buộc được những người khác 
tư tưởng như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết 
lẫn nhau, chỉ vì không cùng chung sống được với nhau dưới một nhãn hiệu. 

Nếu vạn nhất, vì không đổng tín ngưỡng mà những người khác tôn 
giáo với nhau không thê nhìn nhau như anh chị em trong một đại gia 
đình, thì sứ mạng của tất cả các vị giáo chủ trên thế gian này hẳn thật đã 
thảm bại chua cay. 

Tâm Từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấy. Phạm 
vi của Tâm Từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tầm 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 425 


Từ không có bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ Tầm Từ mà ta có thê xem 
tất cả chúng sanh là bạn hữu, và khắp nơi trên thê gian như chỏ chôn 
nhau cắt rốn. Tựa hồ như ánh sáng mặt trời, bao trùm vạn vật, Tâm Từ 
cao thượng rải khắp đổng đều phước lành thâm diệu cho mọi người, 
thần cũng như sơ, bạn cũng như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang 
hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú. 

Người có Tầm Từ vô lượng vô biên như thế ấy là Đức Phật, Ngài đã 

tận tầm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thần yêu kính mộ 
Ngài cũng như những người ganh tỵ, oán ghét, và những người âm mưu 
ám hại Ngài. 

Tầm Từ của Đức Phật đối với Rãhula (La Hầu La), con Ngài, không 
có chút gì khác hơn là đối với Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người đã coi 
Ngài là thù nghịch và với Đại Đức Ãnanda (A Nan Đa), vị thị giả thân 
tín rất kính mến Ngài... 

Tầm Từ bao la rộng rãi, đổng đều, đối với chính mình cũng như 
đối với những người thần cận, những người không quen biết, và những 
người có ác ý đối với mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người 
bạn, một người không quen biết, và một người thù, gặp một tướng cướp 
dữ tợn. Tên cướp quyết định phải giết một người. Nếu anh chàng chịu 
hy sinh mạng sống để cứu các bạn đổng hành thì ra anh thiếu Tâm Từ 
đối với chính mình. Nếu anh tính rằng một trong ba người kia đáng 
chịu hy sinh thì anh lại không có Tầm Từ đối với người ấy. 

Tâm Từ là như vậy. Có lòng Từ Ái đối với người khác không có nghĩa 
là phải quên mình. Hy sinh mạng sống mình vì một lợi ích nào là một 
đức độ cao thượng khác, và không chấp ngã là một loại Tâm cao thượng 
khác nữa. Đó là quan điểm tê nhị mà ta không nên lầm lộn. 

Người thực hiện Tầm Từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình đồng hóa 
với tất cả chúng sanh, không còn sự khác biệt giữa mình và người. Cái 
gọi là "Ta" lẩn lần mở rộng, lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự 
chia rẽ đểu tiêu tan, biến mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn 
vật trở thành một, đồng thể, đồng nhất. 

Thật ra không có ngôn ngữ nào diễn tả đúng nghĩa chữ “Mettã ” trong 
tiếng Pãli. Thiện ý, Từ Ái, hảo tâm, bác ái, là những danh từ tạm gọi là 
đồng nghĩa với Mettã mà thôi. 

Nghịch nghĩa với Mettã là Sân Hận, ác ý, thù oán, ghen ghét. Tầm 
Từ và Sân Hận không thể cùng phát sanh cùng một lúc. Thù oán cũng 
không có thê chứa đựng Mettã. 



426 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Đức Phật dạy rằng: 

“Không thểỉấy thù oán để diệt Sân Hận, chỉ có Tâm Từ mới dập tắt lòng 
sần”. 

Không những dập tắt được lòng Sân, Tâm Từ ( Mettã ) còn diệt trừ 
các mầm tư tưởng Bất Thiện đối với người khác. Người có Tâm Từ 
(Mettã) không bao giờ nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị, hoặc bài xích 
ai, không bao giờ sợ ai, cũng không bao giờ làm ai sợ. 

Kẻ thù gián tiếp thường mang lốt bạn của Tâm Từ một cách sầu ẩn 
bất ngờ là lòng trìu mến vị kỷ. Nếu quan niệm không đúng, Tâm Từ có 
thể dễ dàng trở thành Luyến Ái. Kẻ thù gián tiếp nầy thật là tế nhị mà 
cũng thật hiểm độc. Nó hành động như một người ẩn núp trong rừng 
sâu hay ở sau một sườn núi để chờ cơ hội ám hại một người khác. Trìu 
mến đem lại đau khổ. Tầm Từ chỉ tạo an lành hạnh phúc. 

Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu 
trìu mến con, con trìu mến thương yêu cha mẹ, vợ mến chổng, chồng 
mến vỢ. Tình thương và Tâm Luyến Ái giữa những người thân yêu là lẽ 
thường, là một sự kiện tự nhiên. Thê gian không thể tồn tại nếu không 
có tình thương. Nhưng tình thương Luyến Ái luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, 
không sánh được với Tâm Từ là tình thương đổng đều đối với tất cả 
chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó, Tâm Từ không đồng nghĩa với 
tình thương ích kỷ. 

Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc điểm quan 
trọng của Tâm Từ. Người có Tầm Từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho 
tất cả chúng sanh, chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao 
giờ nhìn phần xấu xa hư hỏng của một ai. 

Tâm Từ đem lại nhiều quả phúc: 

1) Người có Tầm Từ luôn luôn ngủ được an vui. Ngủ với tầm trạng 
thơ thới, không giận hờn, không lo ầu sợ sệt, tự nhiên giấc ngủ sẽ đến dễ 
dàng. Mỗi người đều có thể kinh nghiệm. Người có Tâm Từ nhắm mắt 
là ngủ, và ngủ ngon lành. 

2) Khi ngủ với Tâm an lành, tự nhiên lúc tỉnh giấc, thức dậy cũng với 
Tâm an lành, với gương mặt vui vẻ. 

3) Người có Tầm Từ không chiêm bao mộng mị, thấy những điều 
xấu xa, ghê tợn. Dầu có nằm mộng cũng thấy điều lành. 

4) Người có Tầm Từ đối với kẻ khác, tất nhiên sẽ gặt hái những tình 
cảm ưu ái của mọi người. Khi nhìn vào gương, nếu mặt ta vui vẻ hiền 
lành, phản ánh của nó sẽ hiền lành vui vẻ. Trái lại, nếu mặt ta cau có 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 427 


quạu quọ, phản ảnh của nó ắt cũng cau có quạu quọ. Cùng một thê ấy, 
thê gian bên ngoài là phản ánh của những hành vi; tư tưởng thiện hay ác 
của con người. Người hèn hạ xấu xa chỉ biết nhìn vào tội lỗi của kẻ khác. 

Một thi hào người Anh đã viết ra những dòng thơ rất đẹp đẽ và thầm 
thúy có nhiều ý nghĩa: 

Tôi nhìn anh tôi qua kính hiển vi của sự chỉ trích 

và tôi nói. “Anh tôi quả thật thô lỗ!" 

Nhìn anh tôi qua kính viễn vọng của sự khinh bỉ 

và tôi nói. “Anh tôi quả thật bé nhỏ thấp hèn" 

Rồi tôi nhìn vào “tăm gương chân Lý" 

Và tôi nói, “Anh tôi thật giống hệt như tôi". 

Trong con người tốt nhất cũng có những điểm khuyết; mà trong con 
người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại sao ta chỉ nhìn phẩn xấu xa 
tội lỗi mà không để ý đến phần tốt của người? Nếu mỗi người đều nhìn 
vào phần tốt đẹp của nhaU; nhân loại đã tìm được nguổn hạnh phúc dồi 
dào vậy. 

5) Người có Tâm Từ chắc chắn là bạn thân của nhân loại mà cũng 
là bạn thân của tất cả chúng sanh. Loài cầm thú cũng lấy làm vui thích 
được sống gần những bậc hiền nhân đạo đức. Các vị Tu Sĩ sống đơn độc 
một mình ở chốn rừng sấU; giữa đám sài lang hổ báo, chỉ nhờ có Tầm Từ 
để tự bảo vệ. Đức Phật có lần nói rằng: 

• • o 

“Như Lai sống trển một ngọn núi, giữa đám sư tử, cọp, beo, nai hươu, các 
thứ, giữa rừng rậm cỏ hoang. Không một con vật nào sợ Như Lai mà Như 
Lai củng không sợ con vật nào. chính nhờ oai lực của Tâm Từ nâng đỡ, bảo 
vệ và giúp Như Lai sống yên ổn". 

6) Khi thực hành đúng mức, Tầm Từ có khả năng đổi dữ ra lành. 
Thuốc độc không hại được người có Tâm Từ, ngoại trừ trường hợp 
người ấy phải trả một Nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Tâm Từ giúp hành 
giả thêm sức khỏe và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu xa từ bên ngoài. Tư 
tưởng độc ác đầu độc con người. Tư tưởng trong sạch giúp con người trở 
nên lành mạnh. 

Kinh sách có chép lại chuyện bà Suppiyã, một tín nữ giàu lòng Bi 
Mẫn và có Tâm Đạo nhiệt thành. Bà Suppiyã mang một vết thương nặng 
trên vế. Hôm nọ, Đức Phật đi bát đến trước nhà, được chổng bà cho biết 
rằng bà đang lầm bệnh không thể ra đảnh lễ Ngài. Đức Phật bảo cứ 
đưa bà ra. Bà cố gắng đi lần ra cửa. Vừa thấy mặt Đức Phật, vết thương 
bà bỗng dưng lành lại, bà trở nên khỏe mạnh như thường. Chính lòng 



428 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


thành kính trong sạch của bà khi được diện kiến Đức Phật, hợp với năng 
lực của Tâm Từ mà Đức Phật rải đến, đã cứu bà khỏi bệnh. 

Một đoạn kinh khác thuật rằng khi Đức Phật trở về quê nhà lần đầu 
tiên, con Ngài là Rãhula (La Hầu La), lúc ấy vừa lên bảy, đến gần Ngài 
và bạch: 

“Bạch đức Sa Môn , chỉ cái hóng của Ngài củng đủ làm con mát mẻ lạ 

thường". 

Tâm Từ của Đức Phật bao trùm lấy cậu bé Rãhula và có một năng lực 
hấp dẫn mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm kích. 

7) Người có Tâm Từ luôn luôn được chư Thiên hộ trì. 

8) Tâm Từ được An Trụ dễ dàng, vì không bị những tư tưởng trái 
ngược khuấy động. Với Tâm thanh bình An Lạc, người có Tâm Từ sẽ 
sống ở cõi Thiên, và cõi Thiên ấy chính ta tạo ta. Chí đến những ai lân 
cận tiếp xúc với người có Tâm Từ cũng Chứng nghiệm được phước lành 

ấy. 

Người có Tâm Từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ánh của 
nội tâm. Lúc giận, máu trong cơ thể chạy mau gấp đôi ba lần lúc bình 
thường, trở nên nóng, dổn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm Từ trái lại làm 
loại cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được 
thanh lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến. Kinh sách chép rằng 
sau khi Đức Phật thành tựu Đạo Quả Phật, trong lúc ngồi Tham Thiền, 
suy luận về Pháp Nhân Tương Quan (Khởi Điểm, Patthãna ), Tâm hoàn 
toàn An Trụ và máu trong cơ thể tuyệt đối Thanh Tịnh. Lúc ấy, từ bên 
trong pháp thần Ngài phát tủa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, 
trắng, và màu cam, bao phủ lấy Ngài. 

10) Người có Tâm Từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì trong lòng 
không chứa chấp tư tưởng Sân Hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh 
ấy là phản ánh của sự ra đi vui vẻ an toàn. 

11) Chết an vui, người có Tâm Từ sẽ Tái Sanh vào cõi nhàn lạc. 

Nếu đã đắc Thiền (Jhãna ), người ấy sẽ Tái Sanh vào cõi của chư 

Phạm Thiên. 

Năng Lực Của Tâm Từ (Mettã) 

Ngoài những lợi ích có tánh cách vật chất, Tâm Từ còn có năng lực 
hấp dẫn mạnh mẽ phi thường. Tâm Từ có thể gieo những ảnh hưởng 
tốt đẹp từ xa đến một người khác. Mọi người đều cảm thấy yên vui khi 
ở gần người lành. 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 429 


Một hôm, Đức Phật đến chỗ nọ. Trong hàng các thân hào đến đảnh 
lễ Ngài, có một trưởng giả tên Roja, trước kia là bạn thần của Đức 
Ânanda. Thấy Roja, Đại Đức Ãnanda nói: “Sư lấy làm vui mà thấy Roja 
hôm nay đến đây đảnh lễ ra mắt chào mừng Đức Phật'’. Roja liên trả lời: 
“Thật ra tôi đến đây không phải tỏ lòng thành kính Đức Phật. Sở dĩ chúng 
tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi đánh cuộc với nhau rằng người nào 
không đến đảnh lễ Đức Phật sẽ bị phạt năm trăm đồng vàng. Chính vì sợ 

A'/ /• à' \ Ạ • 4 A' 

mât tiên mà tôi đen . 

Đức Ănanda lấy làm thất vọng, đến bạch tự sự cho Đức Phật rõ và 
xin Ngài tê độ người bạn thân của mình. Đức Phật liền rải Tâm Từ đến 
Roja, rồi trở về tịnh thất. 

Lúc ấy Roja thấy khắp thân châu mình đượm nhuần một luổng cảm 
xúc mát mẽ lạ thường, dường như từ Đức Phật đưa đến. Bị cảm kích quá 
mạnh, chàng không thể cưỡng kháng lại ý muốn gặp ngay Đức Phật. 
Không khác nào bò con chạy theo mẹ, Roja chạy vào chùa, từ tịnh thất 
này đến tịnh thất kia, để tìm Đức Phật. Được chỉ dẫn đến nơi, Roja gõ 
cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật đảnh lẽ Đức Phật, rồi nghe Đức Phật giảng 
pháp và xin quy y. Đó là một trường hợp cho thấy rằng Tầm Từ có sức 
hấp dẫn thật mạnh mà mỏi người đều có thể Chứng nghiệm, tùy theo 
khả năng của mình, vì cũng như các đức tánh khác trong Tứ Vô Lượng 
Tâm, Tầm Từ luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. 

Trong một tích truyện khác, có người muốn hại Đức Phật, cho voi 
uống rượu đến say rồi lùa chạy ngay lại phía Ngài. Con voi hung tợn 
cắm đầu chạy đến Đức Phật, định làm dữ. Thản nhiên, Đức Phật rải 
Tâm Từ đến con voi và chê ngự trong khoảnh khắc. 

Và sau đầy là một mẩu chuyện cho thấy đến mức độ nào một vị Bổ 
Tát có thể rải Tâm Từ vô lượng đến những người ở quanh mình, khi cha 
Ngài hạ lệnh giết Ngài. Bổ Tát nghĩ như thế này: 

“Đây là cơ hội quý báu để ta thực hành Tâm Từ. Đứng trước đây là cha 
ta. Mẹ ta đang khóc than thê thảm. Kìa là đao phủ sẵn sàng hành quyết ta, 
và ta đây là nạn nhân đang đứng ở giữa. Ta phải rải tình thương đồng đêu 
đến tất cả bốn người. Ngưỡng nguyện cha ta khỏi phải chịu quả xấu do hành 
động hung ác này gây ra. Mong cẩu cha ta, mẹ ta, tên đao phủ, và ta, được 
hạnh phúc an vui, không đau khổ, không bệnh tật, không gây oan trái. Nhờ 
năng lực Tâm Từ này, ngưỡng nguyện rằng ngày kia ta sẽ thành Phật". 

Trong vô lượng tiền kiếp, một ngày kia, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, 



430 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


đang hành nhẫn nhục Ba La Mật trong ngự uyển. Hôm ấy nhà vua say 
rượu. Muốn thử xem Hạnh Nhẫn Nhục của Ngài đến đâu, vua truyền 
lệnh cắt tay và chân Ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, lặng lẽ hành Pháp 
Nhẫn. Vua lấy làm tức giận, dùng chân đá vào ngực Ngài. Ngài ngã gục 
trên vũng máu, thoi thóp thở những hơi thở cuối cùng, nhưng lòng vẫn 
bảo lòng: 

"Người như ta không bao giờ Sân Hận, thù oán". 

Một vị Tỳ Khưu xứng đáng phải có Tâm Từ rộng rãi bao la. Không 

đào đất cũng không bảo người đào, vì sợ rủi ro làm chết côn trùng. Vị 

Tỳ Khưu Chần Chánh cũng không uống nước chưa lọc. Lời dạy sau đầy 

của Đức Phật cho ta một ý niệm thê nào là một Tầm Từ mà một vị Tỳ 

• • / • • • • / 

Khưu nên có: 

"Nếu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng mảnh và nếu con 
sanh Tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cướp I, chính lúc ấy con đã không thực 
hành lời dạy của Như Lai". 

Quả thật rất khó chịu đựng và nhẫn nại đến mức ấy. Nhưng đó là 
mức sống lý tưởng mà Đức Phật trông đợi hàng đệ tử Ngài cố gắng 
thành đạt. Chính Đức Phật đã nêu gương lành cao thượng. Ngài dạy: 

"Như đàn voi lâm trận không kể lẳn tên mũi đạn, ta phải can đảm chịu 
đựng những sự bất hạnh của đời. Phần lớn nhân loại sống ngoài khuôn khổ 
Giới Luật. Ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận: mạnh tiến giữa rừng 
gươm đao giáo mác, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời, và thản 
nhiên vững bước trên đường Phạm Hạnh". 

Chúng ta đang sống trong một thê gian hỗn loạn, giữa những tình 
thê căng thẳng và luôn luôn lo sợ hiểm họa chiến tranh. Các quốc gia 
ngày nay ráo riết võ trang chống đối lẫn nhau và nhân loại không ngớt 
phập phổng chờ đợi một loại vũ khí nguyên tử thình lình từ không 
trung rơi xuống. 

Trong giờ phút này, thế gian ắt đang trông đợi một Tầm đại Từ Bi 
cứu khổ để mỏi người được sống an lành trong cảnh thái bình và thuận 
hòa trong tình huynh đệ. 

Ta tự hỏi: "Trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế có thế nào ta 
bình thản thực hành Tầm Từ được không?" Một người thường có thể làm 
gì để chống lại đám mưa bom? Trong tay không có một món vũ khí, 
người dần thường có thể làm gì để chặn đứng lằn tên mũi đạn? 

Trước cái chết sắp đến, Tâm Từ của Phật Giáo là một khí giới ôn hòa 
và hữu hiệu để ngăn ngừa bom đạn. 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 431 


Nếu các quốc gia hiếu chiến khứng chịu đem Tầm Từ thay thế vũ 
khí để cai trị thê gian bằng công lý và tình thương, thay vì bạo lực cường 
quyển, thì nhân loại ắt được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dài. 

Gác qua một bên những vấn đề quan trọng mà chính ta không thể 
giải quyết, ta nên quan tầm đến riêng phần ta và phần của nhân loại 
bằng cách tận lực chuyên cần trau dồi và phát triển Phẩm Hạnh Từ Ái 
(Mettã) dịu hiền. 

Thực Hành Tầm Từ (Mettã) như thế nào? 

Sau đầy là một vài chỉ dẫn thực tê để thực hành Tâm Từ. 

Trước tiên, hành giả phải gieo trổng Tầm Từ cho chính mình. Muốn 
vậy, phải rải khắp Thần và Tâm những tư tưởng an vui hạnh phúc. Hành 
giả tưởng niệm: 

‘'Tâm tôi rất yên tĩnh, Thân tôi rất an vui. Tối không bệnh hoạn, không 
Phiên Não‘, không lo âu, không Sân Hận. Tôi thể hiện Tâm Từ. Hào quang 
Từ Ái bao phủ chung quanh tôi, dập tắt mọi tư tưởng ích kỷ, mọi xúc động 
thù nghịch. Tối không còn cảm xúc trước cơn xung nộ xấu xa của kẻ khác. 

rriẠ • 4- ✓ _ 7 • /• A' 7 d/ _'•/ Ạ'/ n Ạ 7 TA 1 d/ ry-TA_rjrn 

Tôi đáp lại cái xâu bang cái tõị Sân Hận bang lâm Từ . 

Hằng ngày rèn luyện tinh thần như thế, dần dần hành giả trở nên vô 
cùng quảng đại, quên tất cả những điều xấu xa của kẻ khác và giữ Tầm 
hoàn toàn trong sạch, không còn bợn nhơ Sần Hận, oán thù. 

Ánh sáng hạnh phúc tủa ra khắp thân châu, hành giả ban rải hạnh 
phúc ấy đến người khác bằng những tư tưởng an lành và bằng những 
hành động Vị Tha, thể hiện Tâm Từ, trong cuộc sống hằng ngày. 

Khi Tầm được an vui và không bị những tư tưởng Sần Hận làm chao 
động, hành giả sẽ dễ dàng rải Tâm Từ đến cho kẻ khác. Ta không thể 
cho ai một vật mà chính ta không có. Trước khi muốn làm cho người 
khác được an vui, chính hành giả phải được an vui, phải biết làm thế 
nào cho mình được an vui. Hành giả rải Tầm Từ đến thân bằng quyến 
thuộc, riêng từng người, rồi đến toàn thể, và ước mong mọi người đều 
lánh xa Phiền Não, bệnh tật, lo âu, Sần Hận. 

Hành giả cũng rải Tâm Từ đến bạn bè và những người không quen 
biết và thành thật ước mong cho những người này, như trước kia đã 
ước mong cho mình và thần bằng quyến thuộc mình được an vui, hạnh 
phúc và lánh xa Phiền Não, bệnh tật, lo ầu, Sân Hận. 

Sau cùng, mặc dầu là khó, hành giả rải Tầm Từ đến cho những người 
có ác ý với mình, nếu có. Rải Tâm Từ đến những người coi mình là thù 
nghịch, lấy thái độ ôn hòa đối lại những cử chỉ bất hòa là hành động của 



432 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


bậc anh hùng quần tử, đáng được làm gương cho đời. Đức Phật dạy: 
“Hãy giữ Tâm luôn luôn trong sạch giữa đám người đẩy thù hận”. 

Hành giả rải Tâm Từ đến tất cả chúng sanh, không phần biệt chủng 
tộc, màu da, nam hay nữ, không trừ bỏ một loài cầm thú nhỏ nhen câm 
điếc nào. Hành giả tự đồng hóa với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn 
thể, thấy vạn vật và mình là một. Tâm không còn một điểm vị kỷ, hành 
giả đã vượt lên mọi hình thức chia rẽ riêng tư. Không bị giam hãm trong 
những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh 
giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, hành giả nhìn tất cả mọi người là 
bạn đổng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn 
loài vạn vật. 

2. Tâm Bi (Karunã) 

Đức tánh thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là Tâm Bi 
(Karunã). 

Bi là động lực làm cho Tâm rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, 
là cái gì thoa dịu niềm khổ đau sầu não của người. Đặc tánh của Tầm Bi 
là ý muốn giúp người khác thoát khỏi một cảnh khổ. 

Lòng người có Tâm Bi thật là mềm dịu, hơn cả những tai hoa. Ngày 
nào chưa cứu giúp được kẻ khác, Tâm Bi không hề thỏa mãn. Lắm khi, 
để làm êm dịu nỗi khổ đau của kẻ khác, người có Tâm Bi không ngần 
ngại hy sinh đến cả mạng sống mình. Sự tích Túc Sanh Truyện Vyãghri 
Jãtaka (l> đã nêu lên cho ta gương lành của một vị Bổ Tát hiến thân để 
cứu một con cọp mẹ và bầy cọp con khỏi chết đói. 

Chính do nhờ Tâm Bi mà con người có thê hoàn toàn Vị Tha trong 
khi Phục Vụ. Người có Tâm Bi không sống riêng cho mình, mà lúc 
nào cũng sống cho kẻ khác và luôn luôn tìm cơ hội để giúp đời, nhưng 
không bao giờ mong được đền ơn đáp nghĩa. 

Đối tượng của Tâm Bi là gì? 

Những kẻ nghèo nàn đói rách, những người túng thiếu cơ hàn, đau 
ốm, cô đơn, dốt nát, hư hèn, người có đời sống bẩn thỉu buông lung, 
là hạng người cần đến Tâm Bi của những tấm lòng trắc ẩn cao thượng, 
không luận nam nữ, không phần biệt chủng tộc, giai cấp hoặc tôn giáo. 

Phần đông người Á châu và Phi châu là dân tộc nghèo. Ở Âu châu, 
Úc châu và Mỹ chầu, dần chúng sống tương đối sung túc dễ dàng hơn. 


1. Xem Chương 42. 





CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 433 


Có nhiều quốc gia giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần. Cũng có 
những dần tộc khác nghèo về vật chất mà giàu về tinh thần. Chẳng luận 
tinh thần hay vật chất, bổn phận cao cả của người giàu là giúp đỡ kẻ 
nghèo. Biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà, trẻ em, đang sống trong cảnh cơ 
hàn, thiếu thốn đến cả những vật dụng cần thiết. Nếu các địa phú gia đem 
tiền của dư dả ra giúp đỡ cho hạng người này, công tác từ thiện ấy không 
đến nỗi làm tổn hao tài sản của họ. 

Ngày kia, có chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ gỡ bức màn 
treo trên cửa để cho một người nghèo khó, đói rách. Chàng nói rằng 
không có bức màn này, cái cửa không đến nỗi phải chịu lạnh, nhưng 
nếu thiếu quần áo che thân, chắc chắn người nghèo kia phải khổ sở vì 
lạnh. Lòng thương xót của chàng sinh viên nọ đáng làm một gương tốt. 

Nhân loại lấy làm vinh hạnh ghi nhận rằng một vài lục địa giàu có đã 

• / • o • o • • o 

tổ hợp lại thành những cơ quan từ thiện, tìm mọi cách giúp đỡ những 
dần tộc kém mở mang. Trong hầu hết các quốc gia, nhiều tổ chức đủ 
hạng - nam, nữ và sinh viên - đã hoạt động mạnh mẽ để mang lại cho 
hạng người nghèo đói và túng thiếu những sự giúp đỡ cần thiết. Các 
đoàn thể tôn giáo, trong phạm vi khiêm tốn của mình, cũng tận dụng 
khả năng để làm tròn phận. Các quốc gia kém mở mang đang cần trại 
dưỡng lão, cô nhi viện và những tổ chức từ thiện tương tợ. Ở Á châu, 
nạn ăn xin vẫn còn là một vấn đề nan giải. Trong nhiều quốc gia ở vùng 
này, ăn xin đã trở thành nghề sinh sống. Đó là một sỉ nhục cho quốc thể, 
nên chính phủ nào cũng cần phải lưu tâm giải quyết. 

Người giàu tiền của có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo về vật chất. Người 
giàu tinh thần đạo đức có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo tinh thần, mặc dầu 
người ấy có thể là một đại phú gia. Tiền rừng bạc bể một mình, không 
đem lại hạnh phúc hoàn toàn. Kho tàng của báu không tạo an vui tinh 
thần. Tầm trạng An Lạc thanh bình chỉ do kho tàng đạo đức tạo nên. 

• o o • 

Hạng người phóng đãng tội lỗi càng đáng được các bậc đạo đức cao 
thượng xót thương hơn, vì họ là những người bệnh hoạn về tinh thần. 
Không nên khinh rẻ hoặc bài xích hạng người yếu đuối ấy vì họ đã lầm 
đường lạc nẻo, trái lại, nên thương xót và dìu dắt họ trở lại đường phải. 
Cha mẹ thương đổng đều các con, nhưng đặc biệt chăm nom săn sóc 
những đứa ốm yếu hoặc kém sút. Cũng dường thê ấy, Tâm Bi của ta phải 
bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ. Nhưng riêng đối với hạng người 
bệnh hoạn tinh thần, suy kém đạo đức, ta nên có lòng thương xót đặc 
biệt và hết lòng giúp đỡ, dẫn dắt họ trở lại đường lành. 



434 phấn II - PHẬT PHÁP 


Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thương hại và cứu độ Ambapãli, 
người phụ nữ lạc bước giang hồ, và tận tâm tê độ Angulimãla, tên sát 
nhân tàn ác, toan ám hại Ngài. Về sau cả hai đều theo Ngài và hoàn toàn 
đổi tánh. 

Bên trong mỏi người, dầu là người xấu xa thê nào, đều có tiềm tàng 
những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi chỉ một lời nói phải, đúng lúc, cũng có 
thể đổi hẳn con người từ dữ ra lành. Như vua Asoka trước kia, tàn bạo 
đến đỏi người thời bấy giờ gọi là “Asoka con người tội lỗi", thế mà khi 
nghe được lời nói phải của một thầy Sa-di trẻ tuổi, Ngài đổi hẳn tánh 
tình, mạnh tiến trên đường tự giác, và trở nên Asoka con người hiền 
đức", một đấng minh quần (dharmãsoka). 

Đức Phật khuyên nên xa lánh hạng người cuổng si. Như vậy không 
có nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa cùng khuyên thiện họ. 
Có những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh truyền nhiễm ngặt nghèo. 
Mọi người đều SỢ và lánh xa. Nhưng cũng có nhiều vị lương y hết lòng 
thương hại, đến gần săn sóc và chữa trị cho họ khỏi bệnh. Nếu không có 
các vị lương y giàu Tâm Bi kia, bệnh nhân ắt phải bỏ mạng. Cùng một 
thê ấy, hạng người xấu xa bệnh hoạn về tinh thần ắt phải bị chìm đắm 
mãi trong đêm tối của tội lỏi nếu không ai có lòng quảng đại thương xót 
và ra tay tê độ. Thê thường, Đức Phật tìm đến những hạng xấu xa hư hèn 
để cảm hóa, nhưng chính bậc đạo đức trong sạch thì lại tìm đến Ngài. 

Tâm Bi vô lượng, vô biên, vô hạn định. Tâm Bi phải được rải đến cho 
tất cả, không trừ bỏ một loài cầm thú câm điếc nào, cũng không loại trừ 
những chúng sanh còn trong trứng. 

Tâm Bi không nhìn nhận thê lực và oai quyền của hạng người được 
xã hội coi là trên trước chỉ vì những người này sanh trưởng trong một 
giai cấp hoặc một chủng tộc nào. Giết, hoặc sai bảo người khác giết 
những con thú vô tội để bày tiệc linh đình, ăn uống hả hê, cũng là hành 
động trái ngược với Tầm Bi. Dùng bom đạn để tiêu diệt hằng triệu sanh 

• o o o • • o • 

linh là hình thức xấu xa nhất của sự tàn bạo mà nhân loại có thể làm. 
Thê gian ngày nay sống trong tình trạng căm thù, Sân Hận, đã đem vật 
sở hữu quý báu nhất là mạng sống, đặt trước bàn thờ để tê thần bạo lực. 
Muốn cứu vãn tình thế, toàn thể nhân loại ngày nay cần phải thực hiện 
Tâm Bi để tiêu trừ những hành động độc ác và tàn bạo. 

Cũng nên nhận định rằng Tầm Bi của Phật Giáo không phải là 
những giọt nước mắt nhỏ suông gọi là thương xót. Kẻ thù gián tiếp của 
Tâm Bi là âu sầu, phiền muộn ( domanassa ). 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 435 


Tầm Bi bao trùm những chúng sanh đau khổ. Tầm Bi bao trùm tất 
cả chúng sanh, kể cả đau khổ và an vui. 

3. Tâm Hỷ (Muditã) 

Đức tánh cao thượng thứ ba trong Tứ Vô Lượng Tâm là Hỷ, vui 
( Muditã ). 

Muditã, Hỷ, không phải là trạng thái thỏa thích suông, cũng không 
phải cảm tình riêng đối với người nào. Hỷ ( Muditã ) là Tâm vui thích 
trước hạnh phúc của người khác, trước sự thành công của một chúng 
sanh. Ganh tỵ là kẻ thù trực tiếp của Tầm Hỷ. Hỷ là niềm vui làm tiêu 
tan lòng ganh tỵ. 

Ganh tỵ có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người lấy làm 
khó chịu bực tức khi thấy hoặc nghe nói người khác thành tựu mỹ mãn 
một công trình. Thấy người thất bại thì vui mừng, mà không thể chịu 
đựng sự thành công của kẻ khác, và cố gắng phá hoại hoặc bóp méo sự 
thật để chê bai, thay vì vui lên để tán dương thắng lợi của người. 

Đứng về một phương diện, chính người có Tâm Hỷ trực tiếp hưởng 
nhiều lợi ích do Tầm ấy đem lại, hơn là người khác, vì Tâm Hỷ không 
chấp chứa lòng ganh tỵ. Về một phương diện khác, người có Tâm Hỷ 
không bao giờ làm trở ngại tiến bộ và phá rối tình trạng An Lạc của ai. 

Cũng như Tầm Từ, Tâm Hỷ đối với thần bằng quyến thuộc phát 
hiện rất dễ dàng nhưng khó mà bộc lộ trước những người thù nghịch. 
Thật vậy, con người bình thường không bao giờ có thể biểu lộ sự hoan 
hỷ vui mừng trước cái vui của người thù nghịch. Lòng ganh tỵ lại còn 
thúc đẩy con người làm những điểu vô cùng độc ác. Socrates, một nhà 
hiền triết Hy Lạp, bị bắt buộc phải quyên sinh bằng thuốc độc. Chúa 
Christ (Ki Tô) bị đóng đinh trên Thánh giá. Thánh Gandhi (Cam Địa) 
bị ám sát. Đức Phật bị lăn đá gây thương tích. 

Đó là bẩm tánh tội lỗi của thê gian, đang miệt mài say đắm trong ảo 
mộng. 

Nếu so sánh với Tầm Từ và Tâm Bi, Tâm Hỷ lại càng khó thực hiện. 
Muốn phát triển Tâm Hỷ phải có ý chí mạnh mẽ và phải tận lực cố gắng. 

Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng 
của người phương Tầy không? Người phương Tầy có thành thật thỏa 
thích với sự thịnh vượng của người phương Đông không? Quốc gia này 
có vui mừng thấy một quốc gia khác sung túc An Lạc không? Chủng 
tộc này có hoan hỷ ghi nhận rằng một chủng tộc khác đang vươn mình 



436 PHAN II - PHẠT PHÀP 

trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp không? Mặc dầu mục đích 
của các tôn giáo là trau dổi tinh thần đạo đức, giáo phái này có vui mà 
thấy ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác bành trướng mạnh 
mẽ không? 

Tôn giáo này ganh tỵ với tôn giáo khác. Phần bên này quả địa cầu 
ganh tỵ với phần bên kia. Tổ chức này ganh tỵ với tổ chức kia. Hãng 
buôn này ganh tỵ với hãng buôn khác. Gia đình này ganh tỵ với gia đình 
khác. Học trò ganh tỵ với học trò, chí đến anh chị em trong một nhà có 
khi cũng ganh tỵ lẫn nhau. Người Phật Tử nên thực hành Tâm Hỷ trong 
đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống tập thể, để tạo an vui hạnh 
phúc và vươn mình tiến lên trong nếp sống thanh cao trong sạch. 

Đặc tánh của Tâm Hỷ là hoan hỷ với người thành công, người lộc 
cao phúc hậu (anumodanã). Vui cười không phải là đặc tánh của Tâm 
Hỷ và ra vẻ hân hoan, giả làm ra tuổng thỏa thích, được coi là kẻ thù gián 

• A' _ *> _rpA_Ỵ T_?_ 

tiẽp của I âm Hỷ. 

Tầm Hỷ bao trùm những chúng sanh hữu phúc. Tâm Hỷ là Phẩm 
Hạnh thành thật chia vui, chung cùng hoan hỷ với lòng ngợi khen và 
loại trừ mọi hình thức bất mãn ( arati ), trước sự thành công của kẻ khác. 

4 . Tâm Xả (Upekkhã) 

Upekkhã (Xả) là đức tánh thứ tư trong Tứ Vô Lượng Tâm, khó thực 
hành nhất, mà cũng cần thiết nhất trong bốn Phẩm Hạnh cao thượng 
này. 

Păli ngữ “Upekkhã” do hai căn “Upa” và “Ikkha” hợp thành. Upa là 
đúng đắn, Chân Chánh, vô tư. Ikkha là trông thấy đúng đắn, nhận định 
Chần Chánh, hoặc suy luận vô tư, tức không Luyến Ái cũng không ghét 
bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn. Không Tham cũng không Sần. 

Upekkhã (Xả) không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng 
đến thế sự, cũng không phải là cảm giác vô ký, không vui thích không 
phiền muộn. 

Khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa là thường tình. Hạng người trong 
sạch đạo đức thường bị chỉ trích và khiển trách. Giữa cơn giông tố của 
trường đời, người trau dồi Tầm Xả cao thượng luôn luôn giữ Tầm bình 
thản. 

Được và thua, thành và bại, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau 
khổ là những việc thường xảy ra trong đời, làm con người chao động. 
Được ca tụng thì vui thích, bị khiển trách thì buồn rầu. Đó là lẽ thường. 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 437 


Nhưng giữa cuộc thăng trầm của thê sự, Đức Phật dạy luôn luôn thản 
nhiên, hành Tâm Xả vững chắc như tảng đá to sừng sững giữa trời. 

Túc Sanh Truyện ( Ịãtaka ) có lời khuyên: 

“Trong hạnh phúc, trong đau khổ, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ 

Tầm như đất. 

"Cũng như trên đất ta có thể vất bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt , 
dầu sạch, dâu dơ, đất vãn thản nhiên, một mực trơ trơ. Đất không giận củng 
không thương". 

Cho những ai còn luân chuyển trong Tam Giới (Dục giới, Sắc giới 
và Vô Sắc giới), đời sống của Đức Phật là một gương sáng về Tâm 
Xả. Chưa từng có một vị giáo chủ hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích 
nghiêm khắc, bị đả kích, sỉ nhục, hoặc bị lăng mạ nhiều như Đức Phật. 
Tuy nhiên Đức Phật cũng được tán dương, tôn kính và sùng bái nhất. 

Ngày kia, trong khi Đức Phật đi trì bình khất thực, có một Đạo Sĩ Bà 
La Môn ngạo mạn kêu Ngài là cùng đinh và đối xử hết sức vô lễ. Đức 
Phật thản nhiên chịu đựng và ôn hòa giải thích cho Đạo Sĩ thê nào là 

• • • o o • 

cùng đinh và vì sao chẳng nên khinh rẻ hạng người này®. Vị Đạo Sĩ lấy 
làm khâm phục. 

Một lần khác có người thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng. Khi Đức 
Phật đến, chủ nhà lại dùng lời vô lễ, đối xử với Ngài một cách thậm tệ. 
Nhưng Đức Phật không tức giận, ôn hòa hỏi chủ nhà: 

Nếu biết có khách đến nhà thì ông làm sao ? 

- Tôi sẽ chuẩn bị, dọn một bữa cơm để khoản đãi khách. 

- Tốt lâm, Đức Phật nói, nhưng rồi nếu khách không đến thì sao? 

- Thì tôi sẽ cùng vợ với con chia nhau bữa cơm. 

- Tốt lắm, này ông, hôm nay ông mời Như Lai đến nhà để đãi ăn. Ông 
đã dọn lên cho Như Lai những lời thô lỗ cộc cằn. Như Lai không nhận. Vậy 
xin ông hãy giữ lấy. 

Những lời nói này đã làm đổi hẳn thái độ của chủ nhà. 

"Không nên trả thù. Khi bị nguyền rủa, mắng chửi, phải biết làm câm 
như cái mỏ bể. Được như vậy tức đã đứng trước ngưỡng cửa Níp-bàn (Niết 
Bàn), mặc dầu trongthực tếchưa đắc QuảNíp-bàn (NiếtBàn)”. 

Đó là những lời vàng ngọc mà Đức Phật khuyên nên ghi nhớ hằng 
ngày trong kiếp sống Vô Thường biến đổi này. 

Trong xứ nọ, có lần có một mệnh phụ phu nhân xúi giục một người 


2. Xem Phụ bản 3. 




438 PHAN II - PHẠT PHAP 

say rượu đến nhục mạ Đức Phật thậm tệ đến đổi Đại Đức Ảnanda không 
thể chịu được, kính bạch Đức Phật nên sang xứ khác. Nhưng Ngài không đi 
cũng không hề xúc động. 

Một người đàn bà giả có mang để vu oan Đức Phật giữa công chúng. 
Một thiếu phụ khác nữa bị giết để vu cáo Đức Phật phạm tôi sát nhân. 
Một người bà con vừa là đệ tử của Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ 
trên đổi cao, quyết sát hại Ngài. Chí đến hàng đệ tử của Ngài cũng có 
người chỉ trích Ngài là thiên vị, bất công. 

Đàng khác, bao nhiêu người đã tán dương công đức và ca tụng Đức 
Phật. Bao nhiêu vua chúa đã kính cẩn khấu đầu lễ bái dưới chần Ngài. 

Như đất, Đức Phật nhận lãnh tất cả với Tâm Xả hoàn toàn. 

“Vững như voi, mạnh như hổ, ta không nên run sợ trước tiếng động. 
Miệng lằn lưỡi mối không làm cho ta xúc động. Như gió thổi ngang màn lưới 
mà không bị vướng trong lưới, tuy sống giữa chợ người, ta không nên say mê 
Luyến Ái những lạc thú huyên ảo và Vồ Thường của kiếp nhân sinh. Như 
hoa sen, từ bùn nhơ nước đục, vượt lên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, ta 
phải sống trong sạch, luôn luôn tinh khiết , An Lạc và thanh bình". 

Người thù trực tiếp của Tâm Xả là Luyến Ái ( Raga ) và kẻ thù gián 
tiếp của Tâm Xả là sự lãnh đạm, thái độ lạnh lùng, xoay lưng với thê sự. 

Upekkhã (Tâm Xả) lánh xa Tham Ái và bất mãn. Thái độ vô tư, thản 
nhiên, an tĩnh là đặc tánh chánh yếu của Tâm Xả. Người có Tâm Xả 
không bị lạc thú trần gian quyến rũ, không thích thú say mê trong hạnh 
phúc, cũng không bị những gì nghịch ý làm bực tức buổn phiền, bất 
mãn trong khổ đau. Người có Tầm Xả không thấy sự khác biệt giữa 
người tội lỗi và bậc Thánh Nhân, và đối xử đồng đều với tất cả. 

Tâm Từ bao trùm tất cả chúng sanh; Tầm Bi những chúng sanh đau 
khổ; Tâm Hỷ, những chúng sanh hạnh phúc; Tâm Xả phủ khắp những 
gì tốt đẹp và những gì xấu xa, những điều khả ái và những điều khả ố, những 
thích thú và những nghịch lòng. 

Những ai có nguyện vọng trở thành bậc Thánh Nhân trong chính 
kiếp sống này, có thể hằng ngày trau dồi và phát triển bốn Đức Hạnh 
cao thượng trên, vốn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. 

Những ai có nguyện vọng trở nên toàn thiện và Bi Mẫn gia công tạo 
an lành cho tất cả, trong khoảng thời gian còn triền miên sanh tử theo 
vòng Luân Hổi, có thể kiên trì cố gắng, phát triển mười ba Pháp Ba La 
Mật ( Pãramĩ ), và cuối cùng, thành tựu Đạo và Quả Chánh Đẳng Chánh 
Giác ( Sammã Sambudảha), Chánh Biến Tri. 




CHƯƠNG 42 - Tứ VÔ LƯỢNG TÂM 439 


Những ai có nguyện vọng tận diệt mọi khát vọng của mình và chấm 
dứt đau khổ bằng cách Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn) nhân cơ hội 
sớm nhất, có thể chuyên cần noi theo con đường duy nhất - Bát Thánh 
Đạo (Bát Chánh Đạo) - mà đến nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn tánh 
cách tinh túy nguyên thủy. 

Đức Phật dạy: 

“Này chư Tỳ Khưu, ví dụ như toàn thể vùng đất mênh mông này trở 
thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách xe bò, trên ách có một 
lỗ. Rồi có một cơn gió thổi, đẩy trôi cái ách từ Đông sang Tây, một cơn gió 
khác thổi cái ách từ Tây sang Đông, rồi một cơn gió nữa đẩy cái ách từ Bắc 
xuống Nam, và một cơn gió khác từ Nam lên Bắc. Và cứ như thế, cái ách 
triển miên trôi dạt trên mặt nước. Trong khi ấy có một con rùa mù, mỗi năm 
nổi lên mặt nước một lãn. Như vậy, có thể nào con rùa mù, sau một trăm 
năm, trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách 
được không? 

- Bạch hóa Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm như vậy. 

- Này chư Tỳ Khưu, cùng một thế ấy, được sanh vào cảnh người củng khó 
vậy. Cùng thế ấy, khi có một đấng Như Lai thị hiện trên thế gian. Cùng thế 
ấy, Giáo Pháp (Dhamma) và Giới Luật (Vinaya) mà một đấng Như Lai 
tuyên bố, được truyền bá trong thế gian quả thật vô cùng hy hữu. 

Nhưng nay, này chư Tỳ Khưu, quả thật vậy, trạng thái làm người đã 
được thành đạt, một đấng Như Lai đã thị hiện trên thế gian, Giáo Pháp 
và Giới Luật mà Đức Như Lai tuyên bố đã được truyền bá trong thế gian." 

Vậy, này chư Tỳ I<hưu, các con phải kiên trì Tinh Tấn để Chứng 
Ngộ: Đây là đau khổ, đầy là nguyên nhân sanh đau khổ, đầy là sự chấm 
dứt đau khổ, đầy là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ”/ 3 ) 




3. Kindred Saỵings, trang 334. 




440 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


CHƯƠNG 43 

TÁM PHÁPTHẾGIAN 


(Athalokadhammã) 


Thê gian chênh lệch này quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh 
hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cầy hồng. Hoa hồng 
dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì 
mình đầy gai góc. Hoa là hoa. Gai là gai. Cái gì thuộc về hoa là của hoa. 
Cái gì thuộc về gai là của gai. Không vì hoa mà ta lao mình vào gai, cũng 
không vì gai mà xa lánh hẳn hoa hồng. 

Với người lạc quan, thê gian này tuyệt đối như cánh hoa hồng. Người 
bi quan trái lại, thấy nó đầy gai chướng. Nhưng đối vối người thực tiễn, 
thế gian không tuyệt đối tươi đẹp, cũng không hoàn toàn xấu xa. 

Người hiểu biết sẽ không say mê sắc đẹp của hoa hồng nhưng nhận 
định đúng nó là thế nào. Thấu triệt bản chất của gai người ấy thấy đúng 
thực tướng của nó và sẽ hành động thận trọng để khỏi bị gai quào hay 
đầm, chích. 

Giống như quả lắc của đồng hồ, đánh qua trái rồi sang phải, phải rồi 
trở lại trái, luôn luôn như vậy, có bốn phước lành và bốn điều bất hạnh 
trong đời sống mà tất cả mọi người, ai ai cũng phải đương đầu, không ai 
tránh khỏi. Đó là: 

- Được ( lãbha ) và Thua ( aỉãbha ), 

- Danh Thơm ( yasa ) và Tiếng Xấu ( ayasa ), 

- Ca Tụng ( pasamsã ) và Khiển Trách ( ninảã ), 

- Hạnh Phúc ( sukha ) và Đau Khổ ( dukkha ). 

Danh từ Pãli gọi là “ Athalokadhammã ’, Tám Pháp Thế Gian 1 V 


1. Theo kinh điển Hán tự thì đó là Bát Phong, tức tám ngọn gió thổi vào đời sống 





CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 441 


1. Được và Thua (Lãbha và Alãbha) 

Thế thường các nhà doanh thương phải gặp cả hai điều: Được và 
Thua, hay nói cách khác, lợi lộc và lỗ lã. Dĩ nhiên, khi được lợi thì người 
ta thỏa thích, vui mừng. Điều này tự nó không có gì sai lầm. Những mối 
lợi tương tợ, dầu chánh đáng hay không, đều đem lại niềm vui mà người 
đời ai cũng ước mong, ai cũng tìm kiếm. Nếu không có những giờ phút 
vui vẻ, dầu là phù du tạm bợ, đời quả thật không đáng sống. Trong thê 
gian tranh chấp và bấp bênh này, con người được rất ít cơ hội thọ hưởng 
một vài hạnh phúc làm phấn khởi tinh thần. Những lạc thú tương tợ, 
dầu vẫn là vật chất, chắc chắn sẽ giúp ta thêm sức khỏe và tuổi thọ. 

Nhưng đến khi lỗ lã thì Phiền Não bắt đầu khởi phát. Ta có thể dễ 
dàng mỉm cười khi lợi lộc, nhưng lúc thua thiệt thì không. Nhiều trường 
hợp lỗ lã quan trọng làm cho người ta loạn trí, lắm khi đưa đến cảnh 
quyên sinh mạng sống, nếu không còn chịu đựng được nữa. Chính 
trong những hoàn cảnh tương tợ, ta phải biểu dương tinh thần dũng 
cảm và giữ Tâm bình thản, không để quá chao động. Trong lúc vật lộn 
với đời sống, tất cả mọi người đều gặp phải những lúc thăng, lúc trầm, và 
chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng đối phó, nhất là trong nghịch 
cảnh. Nỗi thất vọng sẽ được giảm thiểu. 

Mất một vật gì tất nhiên ta cảm thấy buổn. Nhưng chính cái buổn 
không giúp ta tìm lại được vật đã mất. Ta phải nghĩ rằng ai đó có thể hưởng 
vật kia, mặc dầu họ hưởng một cách bất chánh. Ước mong người ấy được 
vui vẻ, an lành và hạnh phúc! 

Hoặc giả ta có thể tự an ủi: "Đây chỉ là một mất mát nhỏ nhen, không 
quan trọng”. Hay ta có thể chấp nhận một triết lý cao thượng: "Không có 
gì là “Ta”, không có cái gì là "Của Ta” Trong những trường hợp tương 
tợ, phải giữ Tâm bình thản. 

Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một thiếu phụ đến chùa trai tăng 
Đức Sãriputta (Xá Lợi Phật) và nhiều vị Tỳ Khưu khác. Trong khi 
chuẩn bị dâng vật thực đến các Ngài thì được tin chổng và tất cả các 

• o o • o 

con bị người ta phục kích, giết chết lúc đang đi hòa giải một cuộc tranh 
chấp. Bà không tỏ vẻ buồn. Thản nhiên, bà lặng lẽ cát giữ thơ vào túi rồi 
tiếp tục để bát chư Tăng như không có gì xảy ra. Lúc ấy một người tỳ 
nữ bưng hũ mật và sữa để dâng chư Tăng rủi trật chân té, làm bể cái hũ. 


làm chao động ngọn đèn tâm. 




442 PHAN II - PHẠT PHAP 

Nghĩ rằng có lẽ bà Thí Chủ sẽ tiếc cái hũ và thức ăn đựng trong đó, 
Đức Sãriputta (Xá Lợi Phật) an ủi rằng các vật như cái hũ, đã mang tính 

_1 ạ' l U'\_ /?)) _1 • ẠV__z ^ ầ ,_1_ ? • _ A 4 _ \__ > _ ~p> \ m / np Ạ 

Chat bê theo liển với nó, át phải bẽ một ngày nào. Bà tín nữ irí iuệ 
điềm tĩnh trả lời: "Kính bạch Đại Đức, đó chỉ là một mất mát bình thường. 
Con vừa nhận được tin chồng và các con của con bị kẻ sát nhân giết chết. Con 
bỏ thơ vào túi và vãn giữ Tâm bình thản , không bấn loạn. Và mặc dầu được tin 
dữ, con vãn tiếp tục để bát Ngài và chư Tăng”. 

Đức quả cảm quý báu của người thiếu phụ quả thật đáng ca ngợi và 
đáng làm gương cho người khác. 

Lần kia, Đức Phật đi trì bình trong một làng nọ. Do sự phá rối của 
Ma Vương, hôm ấy Đức Phật không được ai để bát và không có gì để 
độ ngọ. Đến khi Ma Vương sống sượng hỏi Ngài có nghe bụng đói không, 
Đức Phật giải thích thái độ tinh thần của người đã vượt khỏi mọi trở ngại 

• o • o • • o • 

và đáp: ‘'Hạnh phúc thay, Như Lai sống không bị chướng ngại. Dưỡng nuôi Hỷ 
Lạc, Như Lai lúc nào cũng như các vị Thiên ở cõi Biến Quan Thiên”. 

Lần khác, Đức Phật và các môn đệ an cư Kiết Hạ trong làng nọ, theo 
lời cung thỉnh của một Bà La Môn. Nhưng vị này hoàn toàn lãng quên 
bổn phận là phải chăm lo các Ngài. Suốt trọn thời gian ba tháng Hạ, 
Đức Phật và chư Tăng bình thản dùng những thức ăn của ngựa mà một 
người lái ngựa đã dâng đến, mặc dầu Đức Moggallãna (Mục Kiền Liên) 
tình nguyện dùng thần thông để tìm vật thực khác. Đức Phật không 
một lời than van hay phản đối. 

Bà Visãkhã, vị nữ Thí Chủ quan trọng trong thời Đức Phật, thường 
đến chùa chăm lo mọi nhu cầu của Đức Phật và chư Tăng. Một hôm, 
bà đắp một cái áo choàng rất quý giá để đi chùa. Khi đến cổng chùa bà 
cởi áo choàng ra đưa cho người tỳ nữ cầm giữ. Lúc ra về, cô tỳ nữ vô ý 
bỏ quên lại. Đức Ãnanda (A Nan Đa) thấy, đem cất lại một nơi, chờ bà 
Visakha đến sẽ trao lại. Về đến nhà sực nhớ, bà bảo người tỳ nữ quay trở 
lại tìm. Nhưng nếu có vị Tỳ Khưu nào đã đụng đến thì không nên lấy 
về. Cô tỳ nữ đến chùa hỏi thăm, biết rằng Đại Đức Ãnanda đã cất giữ cái 
áo choàng nên trở về báo tin cho chủ. Bà Visakha liền đến hầu Phật và 
tỏ ý muốn làm việc Thiện với số tiền bán cái áo choàng quý báu ấy. Đức 
Phật khuyên bà nên kiến tạo một ngôi tịnh xá để chư Tăng có nơi cư trú. 
Vì không ai có đủ tiền mua cái áo choàng quý giá như thê nên chính bà 
mua lại, và dùng số tiền ấy xây dựng một ngôi tịnh xá đẹp đẽ, dâng đến 
chư Tăng. Sau khi dâng xong ngôi chùa bà ngỏ lời tri ân người tỳ nữ như 





CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 443 


sau: " Nếu con không ỉỡ bỏ quên cái áo choàng, ắt ta không có cơ hội tạo nên 
công đức này. Vậy, ta xin chia phần phước này đến con’. 

Thay vì buồn rầu hay phiền muộn vì tạm thời mất một vật quý giá, 
và la rầy người tỳ nữ vô ý, bà cảm ơn người ấy đã giúp bà có cơ hội tạo 

phước. 

Thái độ gương mẫu của bà Thiện Trí Thức Visãkhã, đáng là một bài 
học cho những kẻ dễ nóng giận vì lỗi lầm của người giúp việc thế cô. 

Ta phải dũng cảm chịu đựng những lỗ lã, thua thiệt. Phải đương đầu 
với nó, và như cầu "họa vô đơn chí" diễn tả, nó đến một cách đột ngột, 
từng đoàn, từng đám đông, chớ không đơn độc. Ta phải điềm tĩnh đối 
phó; với Tầm Xả hoàn toàn, ta nghĩ rằng đầy là cơ hội vàng ngọc để thực 
hành đức tánh cao thượng này. 

2. Danh Thơm và Tiếng xấu (Yasa và Ayasa) 

Danh Thơm ( yasa ) và Tiếng Xấu ( ayasa ) là một cặp thăng trầm 
khác mà ta phải đối phó hằng ngày. Danh Thơm chúng ta hoan hỷ đón 
mừng. Tiếng Xấu thì chúng ta không thích. Danh Thơm làm phấn chấn 
tinh thần. Tiếng Xấu làm cho ta phiền muộn, khổ đau. 

Chúng ta thích được trứ danh. Chúng ta mong muốn thấy tên tuổi 
và hình ảnh mình trên báo. Chúng ta rất thỏa thích thấy những hoạt 
động của mình, dầu không đáng kể, được tường thuật và được nhiều 
người nhắc nhở, nhiều người biết đến. Lắm khi ta cũng cố gắng, một 
cách bất chánh, làm cho người ta chú ý đến mình. 

Để thấy hình ảnh mình trên báo chí, vài người sẵn sàng trả một số 
tiền to tát. Để được danh dự, vài người sẵn sàng đóng góp quan trọng, 
hay hối lộ nhóm người quyền thế. Để tự quảng cáo, vài người biểu 
dương Tâm trong sạch Bố Thí của mình bằng cách trai tăng cả trăm vị 
Tỳ Khưu, hay hơn nữa. Nhưng có thể những người trên sẽ hoàn toàn 
thản nhiên trước nỗi thống khổ của người nghèo nàn đói rách sống 
ngay bên cạnh mình. Ta có thể rầy la và hành phạt một tên trộm quá đói 
khát, vào vườn ăn cắp một trái dừa để làm dịu bớt cơn đói, nhưng ta sẽ 
không ngần ngại cho ra cả thiên dừa để đổi lại chút Danh Thơm. 

Đó là khuyết điểm của con người. Chỉ đến khi làm điều Thiện, phần 
đông chúng ta cũng làm với ẩn ý vụ lợi. Những người hoàn toàn Vị Tha 
rõ thật hiếm hoi trên thê gian này. Vì lẽ ấy, người nào đã làm một việc 
Thiện - dầu động cơ thúc đẩy đến hành động không mấy đáng được ca 
ngợi - cũng được tán dương vì đã làm điều Thiện ấy. Phần đông người 



444 phấn II - PHẬT PHÁP 


thê gian chúng ta luôn luôn còn giấu một cái gì trong tay áo. Ai là người 
trăm phần trăm tốt? Bao nhiêu người hoàn toàn trong sạch, từ động cơ 
đến hành động? Bao nhiêu người tuyệt đối Vị Tha? 

Chúng ta không cần chạy theo Danh Thơm tiếng tốt. Nếu ta xứng 
đáng, ắt nó sẽ đến mà ta không cần tìm. Khi hoa đượm mật đầy đủ thì 
ong, bướm sẽ đến. Hoa không cần mời ong hay mời bướm. 

Đúng thật vậy, chúng ta cảm nghe tự nhiên hoan hỷ, vô cùng hạnh 
phúc, khi thanh danh của chúng ta bay xa, lan rộng. Tuy nhiên, phải 
nhận định rằng tiếng tốt, danh vọng, vinh quang, chỉ theo ta đến nắm 
mổ, rồi tan biến ra mây, ra khói. Nó chỉ là những ngôn từ, mặc dầu là 
kim ngôn, là mỹ từ, làm êm dịu tai ta. 

Còn Tiếng Xấu thì sao ĩ 

Chúng ta không thích nghe, hay nghĩ đến. Chắc chắn là khi những 
lời nói xấu lọt vào tai, nó sẽ làm cho Tầm ta bàng hoàng, khó chịu. Nỗi 
khổ tầm càng sầu đậm hơn nếu những lời gọi là tường thuật hay báo cáo 
ấy tỏ ra bất công hay hoàn toàn sai lạc. 

Thông thường phải mất cả năm trường, hay hơn nữa, để kiến tạo 
một ngôi nhà nguy nga vĩ đại. Nhưng chỉ trong nháy mắt khí giới tối tần 
hiện đại có thể tàn phá, tiêu hủy dễ dàng. Lắm khi phải mất nhiều năm 
hay cả kiếp sống để gầy dựng thanh danh. Bao nhiêu công trình lao khổ 
ấy có thể tàn rụi trong khoảnh khắc. Không ai có thể tránh khỏi câu nói 
tai hại bắt đầu bằng tiếng "nhưng”. Thật vậy, ông ấy rất tốt, ông ấy đã làm 
việc này, điều kia. Nhưng... Phần đầu tốt đẹp của câu nói ấy đã bị cái 
"ínhưng" đẩy vào đêm tối của lãng quên. 

Bạn có thể sống đời đạo đức trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn 

• o • o ... 7 o 

không thể tránh những lời chỉ trích, tấn công và nguyền rủa. 

Đức Phật là vị giáo chủ trứ danh nhất thời bấy giờ mà cũng là người 
bị nguyền rủa và sỉ vả nhiều nhất thời bấy giờ. 

Các bậc vĩ nhân thường không được biết đến, hay có được biết 
chăng nữa, cũng một cách sai lạc. 

Vào thời Đức Phật, có một thiếu phụ thường lui tới Tịnh Xá lúc ban 
đêm. Những người ở đạo khác truyền rao tiếng đồn, vu oan Đức Phật 
và các vị đệ tử Ngài đã sát hại thiếu phụ ấy và chôn vùi dưới một đống hoa 
tàn, trong vòng Tịnh Xá. 

Khi Đức Phật đã hoàn thành viên mãn sứ mạng lịch sử của Ngài và 
có rất nhiều người xin đến Xuất Gia, các vị Đạo Sĩ đối nghịch phỉ báng 




CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 445 


rằng tại vì Đức Phật mà mẹ phải lìa con, vợ lìa chổng, chính Ngài đã trở 
ngại mọi tiến bộ của đất nước. 

Chính người em họ, và cũng là môn đệ của Đức Phật, nhiều lần âm 
mưu làm sụp đổ Phẩm Hạnh cao quý của Ngài, nhưng thất bại. Ông lại 
sanh tầm mưu sát Đức Thê Tôn bằng cách từ trên cao lăn đá vào mình 
Ngài. Đã là một vị Phật, Ngài không thể bị sát hại. 

Nếu đó là số phận bất hạnh của một người vô tội và trong sạch như 
Đức Phật, hạng người tấm thường còn phải chịu như thê nào nữa? 

Lúc trèo núi, ta càng lên cao, người đứng dưới đổng bằng càng để ý 
đến ta và càng thấy ta nhỏ hơn. Và họ chỉ thấy phía sau lưng, không thấy 
phía trước. Thế gian thổi lông tìm vết này chỉ muốn trưng bày khuyết 
điểm và lỗi lấm của người. Bao nhiêu Đức Hạnh thì giấu nhẹm. Cái xay 
quạt lúa quạt đi bụi bặm và những hạt lúa hư lép, nhưng giữ lại các hạt 
tốt, no đầy. Cái rầy thì trái lại, giữ phần xác thô sơ mà lượt đi nước trái 
cây ngon ngọt. Người có trau dồi trí thức giữ cho mình phần tinh tế, và 
bỏ đi những gì thô sơ. Hạng vô học giữ cái thô sơ và vứt bỏ đi phần tinh 
vi tế nhị. 

Mỗi khi bị hiểu lầm và người ta vô tình hay cố ý, truyền rao một cách 
bất công, ta nên sáng suốt suy tư, hay nói như Epictetus đã khuyên: 
‘'May quá, người ta không quen mình nhiêu. Họ chỉ biết mình sơ sài nên chỉ 
nói xấu mình có bẫy nhiêu. Nếu người ta biết mình nhiêu hơn , chắc mình 

còn bị chỉ trích nhiêu hơn nữa". 

0 

Không nên phung phí thời giờ vô ích để sửa sai những lời đổn đãi 
sai lạc nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm sáng tỏ vấn đề. Kẻ thù 
nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà ta bực bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều 
mà họ mong muốn. Nếu ta thản nhiên, lời vu oan sẽ tan biến vào quên lãng. 

Để thấy lỗi lầm của người khác, ta phải làm như người mù. 

Để nghe lời chỉ trích người khác, ta phải làm như điếc. 

Để nói xấu người khác, ta phải làm như người câm. 

Không thể chấm dứt những lời buộc tội, những tường thuật hay 
những lời đổn đãi sai lầm. Thế gian đầy chông gai và đá nhọn. Ta không 
thể dẹp sạch gai và đá. Nhưng nếu phải đi trên đó bất kể những trở ngại 
thì, thay vì dời đá và gai - chuyện mà ta không thể làm - tốt hơn nên 
mang giấy và thận trọng đi từng bước. Chúng ta sẽ được an toàn. 

Giáo Pháp dạy: 

‘Hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động. 



446 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


Hãy nhưng luồng gió, không dính mắc trong màn lưới. 

Hãy như hoa sen, từ hùn nhơ nước đục mọc lên 

Nhưng không bị nước đục và hùn nhơ làm Ồ Nhiễm. 

Hãy vững bước, đơn độc một mình, như con tê giác". 

Là chúa sơn lầm, sư tử không sợ hãi, run rẩy, hay giựt mình khi nghe 
tiếng gầm thét của các loài thú khác. Trên thê gian này chúng ta có nghe 
thuật lại những câu chuyện trái tai, bất lợi, những lời buộc tội giả mạo, 
những tiếng vu oan phỉ báng đê hèn, vì miệng lằn lưỡi mối không thiếu 
chi. Như sư tử, không cần để ý đến. Như một loại khí giới của người úc 
(boomerang), khi được tung ra, nó bay tới đánh vào mục tiêu rồi trở về 
tay chủ, cùng thê ấy, những lời rêu rao xấu xa đê tiện ấy sẽ chấm dứt nơi 
mà nó bắt đầu. 

Mặc chó chó sủa, đoàn lữ hành cứ tiến bước. 

Chúng ta đang sống trong bùn nhơ nước đục. Nhiều đóa hoa sen đã 
từ đó vượt lên, tô điểm sơn hà, mà không bị nước đục và bùn nhơ làm 
hoen ố. Chúng ta phải cố gắng sống như hoa sen, một cuộc đời trong 
sạch và cao quý, không màng để ý đến bùn nhơ mà người khác có thể 
ném vào chúng ta. 

Phải sẵn sàng đón nhận bùn dơ mà người khác có thể ném vào mình, 
thay vì mong đợi những đóa hoa hồng mà người ta có thể tặng. Ta sẽ 
không thất vọng. 

Mặc dầu khó, chúng ta phải cố gắng trau dồi hạnh từ khước, buông 
mình, không Luyến Ái. 

Chúng ta đến đây một mình, một thần. Một thần một mình, chúng 
ta sẽ ra đi. Trong thê gian này, không Luyến Ái là hạnh phúc. 

Không cần để ý đến nọc độc của những lưỡi mối miệng lằn. Đơn 
độc một mình, chúng ta hay ra đi đó đây, tận lực Phục Vụ và tạo an lành 
cho kẻ khác. 

Âu cũng lạ! Rằng các bậc vĩ nhân thường bị vu oan, phỉ báng, đầu 
độc, treo lên thánh giá, hay bị bắn chết. 

Ông Socrates vĩ đại bị đầu độc. Đức Jesus Christ (Chúa Ki Tô) cao 
quý bị treo trên cây thánh giá. Đức Mahatma Gandhi bất bạo động bị 
bắn chết. 

Vậy phải chăng tốt quá cũng nguy hiểm? Đúng, khi còn sống các vị 
ấy bị chị trích hay vu oan, bởi vì không chạy theo thanh danh. Người 
ta có thể biết được việc làm của mình không, các Ngài không quan 




CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 447 


tâm đến. Các Ngài làm việc, Phục Vụ, nhưng không màng đến việc thọ 

hưởng. 

3. Ca Tụng và Khiển Trách (Pasamsã và Nindã) 

Được Ca Tụng (pasamsã) và bị Khiển Trách (nindã) là hai hoàn 
cảnh thăng trầm khác hằng ảnh hưởng đến nhân loại. Lẽ dĩ nhiên, khi 
được Ca Tụng thì ta nở mặt nở mày, hân hoan thỏa thích. Lúc bị Khiển 
Trách thì tinh thần suy sụp, ủ dột buồn rầu. 

Giữa những lời Ca Tụng hay Khiển Trách Đức Phật dạy, bậc Thiện 
Trí không thỏa thích cũng không ủ dột ưu phiền, mà tựa hổ như tảng đá 
vững chắc, không lay chuyển dưới cơn bão táp phong ba của đời sống. 

Nếu chúng ta xứng đáng, những lời khen tặng quả thật êm tai. 
Nhưng nếu ta không xứng đáng, như trường hợp có người nịnh bợ, thì 
những lời ấy dù êm tai, cũng sẽ làm cho ta thất vọng, và là một tai hại. 
Dầu sao, đó cũng chỉ là những tiếng động, những âm thanh, không đem 
lại hậu quả nào nếu không lọt vào tai. 

Đứng về phương diện thế gian, lời Ca Tụng có thể đi rất xa. Một 
tiếng khen tặng nhẹ nhàng, đúng lúc, có thể giúp ta dễ dàng thầu đạt 
điều mong muốn. Một cầu giới thiệu xứng đáng đủ làm cho toàn thể cử 
tọa chăm chú lắng nghe diễn giả. Nếu diễn giả có lời khen tặng cử tọa, ắt 
sẽ được chú ý. Trái lại, nếu diễn giả bắt đầu bằng những lời Khiển Trách 
hay chỉ trích, thái độ đáp ứng của người nghe ắt không được thuận lợi. 

Người đã thuần thục không tin càn những lời nịnh bợ, cũng không 
muốn được nịnh bợ. Khi khen tặng ai xứng đáng, người già dặn thuần 
thành thật lòng khen tặng mà không ẩn ý ganh tỵ. Khi Khiển Trách, các 
Ngài Khiển Trách mà không ẩn ý khinh khi. Các Ngài chỉ Khiển Trách 
vì lòng Bi Mẫn, muốn cải thiện người lầm đường lạc nẻo. 

Những bậc vĩ nhân được tất cả người lớn kẻ nhỏ khen tặng nhưng 
thản nhiên, không hề chao động. 

Nhiều người thần cận với Đức Phật thường Ca Tụng Phẩm Hạnh 

o • • 0*0 

Ngài, mỏi người một cách. Upãli, một nhà triệu phú mới quy y với Đức 
Phật, kể ra hằng trăm đức tánh của Ngài. Chín hồng danh của Đức Thê 
Tôn thời bấy giờ người ta thường nhắc nhở, chí đến nay hàng tín đồ 
Phật Giáo vẫn còn đọc lên như kinh nhật tụng. Và mỗi lần tụng đến các 

• • • • o • o 

Phẩm Hạnh cao quý ấy, chúng ta nhìn lên pho tượng trầm ngâm tự tại 
với tấm lòng kỉnh mộ tôn sùng. Chín hổng danh ấy còn là đề mục Hành 
Thiền cho người có Tầm Đạo nhiệt thành và vẫn còn là nguồn gợi cảm 
quan trọng cho những ai tự xem mình là Phật Tử. 



448 PHAN II - PHẠT PHAP 

Còn Khiển Trách thì sao? 

Đức Phật dạy: " Người nói nhiều bị Khiển Trách. Người nói ít bị Khiển 
Trách. Người lặng thinh cũng bị Khiển Trách”. 

Hình như Khiển Trách là phần di sản chung của nhân loại. 

"Người thế gian phần đông sống không kỷ luật”. Đức Phật ghi nhận 
như vậy, và dạy tiếp: " Như voi chiến ở trận địa , hứng lãnh lẳn tên mũi đạn 
từ mọi hướng dồn dập bắn đến , cùng thế ấy, Như Lai hứng chịu mọi nguyên 
rủa của thế gian”. 

Kẻ si mê lầm lạc chỉ vì cái xấu, cái hư của người khác mà không nhìn 
cái đẹp của ai. 

Ngoại trừ Đức Phật, không ai trăm phần trăm tốt. Cũng không ai 
xấu trăm phần trăm. Giữa chúng ta, bên trong con người tốt nhất cũng 
có phần hư hỏng. Trong con người xấu nhất cũng có điểm tốt đẹp. 

Người biết làm câm như cái mõ bể khi bị tấn công, nguyền rủa, chửi 
mắng, người ấy - Đức Phật dạy - đã đứng trước Níp-bàn (Niết Bàn), 
mặc dầu chưa Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn). 

Ta có thể Phục Vụ nhân loại với tấm lòng cao cả nhất, nhưng người 
thế gian thường hiểu lầm và gán cho ta những mục tiêu, những lý tưởng 
mà chúng ta không bao giờ mơ đến. 

Ta có thể tận lực Phục Vụ và giúp đỡ một người bạn trong cơn nguy 
ngập. Lắm khi muốn được việc, ta phải vay nợ hay bán cả đồ đạc, nhà 
cửa. Nhưng về sau, thê gian mê lầm này hư hỏng đến nỗi người Phục Vụ 
kia trở lại phủ nhận lòng tốt của ta, phiền trách, nói xấu, bôi bẩn và sẽ thỏa 
thích thấy ta suy sụp. 

Trong Túc Sanh Truyện có tích truyện một nhạc sĩ tên Guttila, hết 
lòng truyền dạy các đệ tử và không bao giờ giấu giếm điều gì. Tuy nhiên, 
có một người học trò vô ơn bạc nghĩa nọ cố tình làm đủ mọi cách để 
tranh giành ảnh hưởng với thầy. Về sau người đệ tử này thất bại. 

Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), đệ tử, vừa là em vỢ của Đức Phật, đã có 
thần thông, không những cố gắng làm mất thanh danh của Đức Thế 
Tôn mà còn mưu toan sát hại Ngài bằng cách lăn đá từ đỉnh núi cao 
xuống, trong khi Ngài ngổi Hành Thiền dưới chần núi. 

Một lần nọ có người Bà La Môn cung thỉnh Đức Phật về nhà trai 
tăng. Theo lời thỉnh cầu, Đức Phật đến. Nhưng thay vì tiếp đón phải lẽ, 
người Bà La Môn tuông ra một loạt những lời lẽ thô kịch và nhơ bẩn vô 
cùng. Đức Phật lễ độ hỏi thăm: 




CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 449 


Này ông Bà La Môn, có khi nào khách đến nhà ông không? 

- Có, ông Bà La Môn trả lời. 

- Khi biết khách đến nhà ông làm gì ? 

- Tôi sẽ dọn một bữa cơm thịnh soạn để đãi khách. 

- Nhưng nếu khách bận việc không đến thì sao? 

- Thì gia đình chúng tôi sẽ chia nhau bữa cơm. 

- Tốt lắm, này ông Bà La Môn, hôm nay ông mời Như Lai đến nhà để 
trai tăng và ông đã khoản đãi Như Lai bằng những lời nguyền rủa chửi 
mắng thậm tệ. Như Lai không nhận. Vậy xin ông vui lòng lấy trở lại." 

Đức Phật không giận, không trả thù, nhưng Ngài lễ độ trao trả lại 
người Bà La Môn những gì người này đã khoản đãi Ngài. 

"Không nên trả thù, không nên báo oán", Đức Phật khuyên dạy như 
vậy. Hận thù sẽ đối diện với hận thù. Báo oán, trả thù sẽ không bao giờ 
đưa đến hòa bình và an tĩnh. Sức mạnh chắc chắn phải đương đầu với 
sức mạnh. Bom đạn sẽ gặp bom đạn. “Sân Hận sẽ không bao giờ dập 
tắt Sân Hận. chỉ có Tâm Từ mới diệt lòng Sân". Đó là giáo từ của Đức 
Bổn Sư. 

Không có vị giáo chủ nào được Ca Tụng và tôn sùng như Đức Phật. 
Tuy nhiên, Ngài cũng là vị giáo chủ bị chỉ trích, bị Khiển Trách và bị sỉ 
vả nhiều nhất. Đó là số phận của các bậc vĩ nhân. 

Trước giữa đám đông một thiếu phụ tên Cincã giả làm người có 
mang, vu oan Đức Phật. Với gương mặt Từ Bi, Ngài nhẫn nại chịu đựng 
những lời nguyền rủa, và Đức Hạnh trong sạch của Ngài được chứng 
minh tỏ rõ. 

Đức Phật cũng bị vu cáo và đã sát hại một thiếu phụ với sự đồng lõa 

o • r • • o 

của các vị đệ tử. 

Lần kia những người khác đạo chỉ trích Ngài và các môn đệ với lời 
lẽ nặng nề đến độ Đại Đức Ãnanda xin Ngài rời khỏi nơi đó để qua một 
làng khác. 

Này Ănanda, nếu những người ở làng kia củng chửi mắng chúng ta 
nữa thì phải làm sao ? 

- Kính Bạch Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ sang một làng khác nữa. 

- Này Ănanda, nếu làm như thế toàn thể lãnh thổ của xứ Ấn Độ sẽ 
không có đủ chỗ cho chúng ta. Hãy nhãn nại. Những lời nguyền rủa tự nhiên 
sẽ chấm dứt. ” 

Một bà Thứ Phi của ông Vua nọ tên Mãgandiyã, có nuôi mối hận 
thù với Đức Phật bởi Ngài tỏ ra không tôn trọng sắc đẹp mỹ miều của 



450 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


bà Phi, vì không biết, cha bà muốn gả bà làm vợ Đức Phật. Khi đi ngang 
qua quốc gia bà đang ở, Mãgandiyã thuê những người say rượu công 
khai chửi mắng Đức Phật vô cùng thậm tệ. Với Tâm Xả hoàn toàn Đức 
Phật chịu đựng tất cả. Nhưng Mãgandiyã phải chịu Đau Khổ vì hành 
động sai lầm của bà. 

Nguyền rủa, chửi mắng là thường tình. Càng hoạt động, càng Phục 
Vụ, chúng ta càng trở nên vĩ đại hơn và càng phải chịu sỉ nhục và nguyền 
rủa nhiều hơn. 

Socrates bị chính vơ ông chửi mắng. Mỗi khi ra ngoài để Phục Vụ 

• • o o o • 

đổng bào, ông Socrates thường bị bà vỢ tầm tánh hẹp hòi của ông rày rà 
la mắng. Ngày kia bà Socrates lâm bệnh nên không thể thực hành ‘công 
tác” rày rà thường lệ. Hôm ấy, ông Socrates ra đường với vẻ mặt buổn 
rầu. Bạn bè thăm hỏi vì sao. Ông giải thích rằng vì hôm nay bà vỢ ông 
đang bệnh nên không có rầy ông. 

- Sao lạ vậy ì Ông phải vui mới phải chứ. Không bị rẫy, tại sao ông lại 
buồn ? 

- Không phải vậy đâu, khi bị rẩy, tôi lại có cơ hội để thực hành Pháp 
nhãn nại. Hôm nay, tôi đã mất một cơ hội. Vì lẽ ấy mà tôi buồn. 

Trên đầy là bài học quý báu cho tất cả. Khi bị chửi mắng ta phải nghĩ 
rằng đây là cơ hội để hành Pháp Nhẫn Nhục. Thay vì tức giận, phải biết 
ơn người chửi mắng ta. 

4. Hạnh Phúc và Đau Khổ (Sukha và Dukkha) 

Hạnh Phúc ( Sukha ) và Đau Khổ ( Dukkha ) là cặp thăng trầm cuối 
cùng. Nó cũng có nhiều năng lực nhất, ảnh hưởng đến đời sống nhân 
loại. Cái gì làm được dễ dàng là Hạnh Phúc ( Sukha ). Cái gì khó chịu 
đựng là Đau Khổ ( Dukkha ). 

Thông thường, thỏa mãn điều mong ước là hạnh phúc. Nhưng, liền 
khi vừa đạt được điều mong ước ấy, ta lại ước mong điều hạnh phúc 
khác. Túi Tham không đáy. Lòng Tham không bao giờ được thỏa mãn, 
không bao giờ biết là đủ. 

Đối với hạng người tầm thường, hưởng thọ những lạc thú của nhục 
dục Ngũ Trần là hạnh phúc duy nhất và cao thượng nhất. Trong lúc 
mơ ước, trong khi thọ hưởng, và khi hổi nhớ lại những khoái lạc ấy mà 
người thiên về vật chất rất ưa thích, chắc chắn là có hạnh phúc tức thời. 
Nhưng quả thật là ngắn ngủi và ảo huyền. 

Tư sản vật chất có thể đem lại cho ta hạnh phúc có thật sự không? 

• • • r • o 




CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 451 


Nếu CÓ, các nhà triệu phú hẳn không bao giờ nghĩ đến chuyện quyên 
sinh. Trong một quốc gia nọ mà tiến bộ vật chất đã tiến đến mức tuyệt 
đỉnh, có phải mười phần trăm dân số mắc phải những chứng bệnh thần 
kinh. Tại sao vậy? Tài sản và sự nghiệp có đủ đem lại hạnh phúc thật sự 

• •/ • o • r ••X •• 

không? 

Cầm quyền thống trị toàn thế gian có phải là hạnh phúc thật sự 
không? Đại đê Alexander, người đã rầm rộ kéo quân vào Ấn Độ một 
cách hiên ngang, hùng vĩ và vẻ vang, người đã chinh phục tất cả lãnh thổ 
trên đường đi của mình, người ấy than rằng không tìm đầu ra một quốc 
gia nào khác để chinh phục. 

Các vị đế vương, các vị vua đang còn đội mão, các vị ấy có luôn hạnh 
phúc không? Đời sống các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà lãnh đạo 
quốc gia rất thường bị các phe đối nghịch lăm le hăm dọa. Cái chết của 
Mahatma Gandhi và của Tổng thống J.F. Kennedy là một vài trường 
hợp điển hình. 

Chần hạnh phúc nằm bên trong chúng ta và không thể được định 
nghĩa bằng những danh từ như tài sản, quyền thế, danh vọng, hay chinh 
phục, xầm lăng. Nếu những tư hữu trần tục kia được thầu đạt bằng bạo 
lực, cường quyền, hay một phương tiện bất công nào khác, hoặc theo 
một chiều hướng sai lầm, hoặc nữa, được nhìn với cặp mắt trìu mến hay 
tham lam, thì nó sẽ là nguồn Đau Khổ và sầu muộn cho chính người 
làm chủ nó. 

Cái gì là hạnh phúc cho người này có thể không phải là hạnh phúc 
cho người kia. Cái gì là thức ăn thức uống có thể là thuốc độc cho người 
khác. Đức Phật kể ra bốn loại Hạnh Phúc của người tại gia Cư Sĩ: 

a) Loại đầu tiên là Hạnh Phúc được Có Tư Hữu (atthi sukha ) như 
sức khỏe, tài sản, sống lầu, sắc đẹp, vui vẻ, mạnh mẽ, sự nghiệp, đông 
đảo con cháu, v.v... 

b) Nguổn Hạnh Phúc thứ nhì là họ được Hưởng Những Tư Hữu ấy 
(i bhoga sukha). Thông thường, ai cũng muốn thọ hưởng, ai cũng ưa vui 
thích. Đức Phật không bao giờ khuyên dạy rằng tất cả mọi người nên từ 
khước hạnh phúc trần gian và rút vào sống ẩn dật, chốn rừng sầu vắng 
vẻ. 

Thọ hưởng tài sản không phải là chỉ dùng nó cho riêng mình, mà 
cũng là Bố Thí ra để tạo an lành cho người khác. Cái gì mà ta ăn, chỉ tổn 
tại nhất thời. Cái gì mà ta tích trữ, ta sẽ bỏ lại, và ra đi. Nhưng cái gì mà 



452 PHAN II - PHẠT PHAP 

ta cho ra, sẽ trở lại với ta. Những hành động Thiện mà ta làm với những 
tư hữu trấn tục, sẽ tồn tại lâu dài không thể mất. 

c) Không Nợ Nần (anana sukha ) là một nguổn Hạnh Phúc khác. 
Nếu Tri Túc, biết an phận với những gì mình có và nếu ăn ở kiệm cần, ta 
sẽ không nợ nần với ai. Người mang nợ luôn luôn sống trong tầm trạng 
hấp hối, nơm nớp lo sợ chủ nợ. Nếu không nợ nần, mặc dù nghèo, ta 
vẫn cảm thấy thoải mái dễ chịu và thơi thới trong lòng. 

d) Nếp sống trong sạch (anavajjã sukha), hay Hạnh Phúc không 
đáng bị Khiển Trách, là nguồn Hạnh Phúc cao thượng nhất của người 
Cư Sĩ. Người có đời sống trong sạch là một nguổn phước báu cho mình 
và cho người khác. Người trong sạch được tất cả khâm phục. Người ấy 
cảm nghe Hạnh Phúc vì nằm trong phạm vi ảnh hưởng của những rung 
động an lành mà nhiều người khác gởi đến mình. 

Tuy nhiên, ta phải ghi nhận rằng rất khó, vô cùng khó, mà được tất 
cả mọi người khâm phục. Người có tầm tánh cao quý chỉ biết giữ mình 
để sống đời trong sạch và thản nhiên trước dư luận. 

Phần đông thỏa thích trong sự thọ hưởng những lạc thú của đời 
sống. Nhưng cũng có những hạng người thỏa thích trong sự từ khước, 
buông các lạc thú. Không Luyến Ái, hay vượt lên trên mọi khoái lạc 
vật chất, là Hạnh Phúc đối với người đạo đức. Hạnh Phúc Níp-bàn 
(Niết Bàn) - tức là trạng thái thoát ra khỏi mọi Đau Khổ - là hình 
thức Hạnh Phúc cao thượng nhất. 

Chúng ta vui vẻ đón mừng Hạnh Phúc. Nhưng Đau Khổ thì không 
được niềm nở tiếp nhận. 

Đau đớn (vật chất) và phiền muộn (tinh thần) đến với ta dưới nhiều 
hình thức. Chúng ta Đau Khổ khi phải chịu già yếu, đó là lẽ tự nhiên. 
Phải bình thản chịu đựng những khổ đau của tuổi già. 

Càng Đau Khổ hơn hoàn cảnh già nua, là bệnh hoạn. Và nếu là một 
chứng bệnh trấm kha làm đau nhức lầu ngày, ta sẽ cảm thấy thà chết 
còn hơn. Chỉ một cái răng đau hay một lúc nhức đẩu, đôi khi cũng làm 
cho ta vô cùng khó chịu đựng. Đúng vậy, phải tự an ủi rằng ta khỏi phải 
mang một chứng bệnh trẩm trọng hơn. 

Lắm khi chúng ta phải chia lìa thân bằng quyến thuộc. Cảnh biệt ly 
vô cùng Đau Khổ. Chúng ta phải nhận định rằng mọi kết hợp đều phải 
chấm dứt trong cảnh biệt ly. Đây là cơ hội quý báu để ta thực hành Tâm 

Xả. 




CHƯƠNG 43 - TÁM PHÁP THẾ GIAN 453 


Một việc thường xảy ra là chúng ta phải kết hợp với người mình 
không ưa thích, sống chung với người mà ta ghét. Phải cố gắng chịu 
đựng và nghĩ rằng mình đang gặt hái quả xấu của một cái Nghiệp nào 
mà chính mình tạo ra, hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại. Chúng 
ta phải cố gắng tự tạo cho mình một nếp sống thích hợp với hoàn cảnh 
mới và, bằng cách này hay cách khác, phải cố gắng vượt qua mọi trở 
ngại 

Chí đến Đức Phật, đấng toàn thiện đã tận diệt mọi Ô Nhiễm, mà 
còn phải chịu đau đớn vì bệnh hay vì tai nạn. Đức Phật nhiều lần bị 
nhức đầu. Chứng bệnh kiết lỵ sau cùng làm cho ngài đau đớn không 
xiết kể. Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) lăn đá từ đỉnh núi cao gây thương 
tích cho Ngài ở chân phải mổ. Lắm lúc Ngài phải nhịn đói. Đôi khi Ngài 
phải dùng thức ăn dành cho ngựa. Một lần nọ, vì các đệ tử không vâng 
lời, Ngài vào rừng ở ba tháng. Giữa rừng sầu, Ngài phải nằm trên một 
lớp lá ủ, trải trên mặt đất gổ ghề thô cứng và phải đối phó với những cơn 
lạnh buốt xương. Nhưng Ngài vẫn thản nhiên. Giữa những hoàn cảnh 
Đau Khổ, cũng như những lúc an vui hạnh phúc Đức Phật luôn luôn giữ 
Tâm Xả hoàn toàn. 

Trên bước lang thang trong vòng Luân Hổi, chết là mối ưu phiền 
trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi cái chết không đến lẻ 
loi cho một người thần mà đến trùng hợp cho nhiều người thân trong 
một lúc. 

Bà Patãcãrã mất một lúc bao nhiêu những thân thuộc: cha, mẹ, 
chổng, anh và hai con. Bà trở nên loạn trí. Đức Phật khuyên giải và an 
ủi bà. 

Bà Kisã Gotamĩ mất người con thân yêu duy nhất. Tay bổng con, bà 
chạy đi tìm thuốc chữa trị và đến cầu cứu với Đức Phật. 

Được, con có thể tìm ra một vài hạt cải không? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ tìm ra hạt cải, chắc như vậy. 

- Nhưng hạt cải này phải lấy từ trong nhà nào mà chưa từng có ai chết.” 

Hạt cải thì có. Nhưng bà không tìm ra nơi nào mà thần chết chưa 

hề đến viếng. Bà tỉnh ngộ và Nhận thức bản chất thiên nhiên của kiếp 
sinh tổn. 

Một lần nọ, bà kia được người ta hỏi tại sao không khóc cái chết thê 
thảm của người con. Bà trả lời: ‘'Không ai mời mọc, nó đến. Không cho ai 
hay, nó đi. Đến thế nào, nó ra đi cùng thế ấy. Tại sao ta khóc? Khóc có ích 

\ V' 

g ì? 




454 phấn II - PHẬT PHÁP 


Từ cành cầy có nhiểu trái rơi rụng - trái non có, trái già có, trái chín 
có - cùng thế ấy, ta có thể lìa đời lúc sơ sinh, lúc thiếu niên, lúc tráng 
niên, hay khi niên cao tuổi lớn. 

Mặt trời mọc ở phương Đông chỉ để lặn ở phương Tây. Hoa nở tốt 
tươi buổi sáng để úa tàn vào lúc chiều. 

Cái chết không thể tránh, đến với tất cả mọi người, không trừ ai. Và 
ta phải bình thản đối phó. 

“Cũng như trên đất ta có thể vứt bất luận vật gì, dâu chua, dâu ngọt, dầu 
sạch, dầu dơ. Đất vãn thản nhiên một mực trơ trơ, không giận củng không 
thương Vậy, cùng thế ấy, trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng lúc 
trâm, ta phải giữ Tâm như đất". 

Đức Phật dạy như vậy. 

Trước những thăng trầm của thê gian, Tầm của vị Vô Sanh (A La 
Hán) không bao giờ chao động. 

Giữa những hoàn cảnh Được và Thua, Danh Thơm và Tiếng Xấu, 
Ca Tụng và Khiển Trách, Hạnh Phúc và Đau Khổ, chúng ta hãy giữ Tâm 
bình thản. 







CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 455 


CHƯƠNG 44 

NHỮNG VẤN ĐẼ CỦA KIẾP NHÂN SINH 


Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục tiêu là gì? 

Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận tầm toàn thể nhân 
loại. 

Chúng ta hãy tuần tự nghiên cứu, khởi đầu bằng cách khảo sát những 
gì tự nó biểu hiện hiển nhiên, mọi người đều có thể nhận ra. 

1. Con Người Là Gì? 

Con người có một cơ thể vật chất mà giác quan của chúng ta có thể 
cảm nhận trực tiếp hay xuyên qua những dụng cụ. Cơ thể vật chất này 
bao gổm những năng lực và những tính chất luôn luôn biến chuyển. 

Nhà khoa học nhận thấy khó mà định nghĩa vật chất là gì? Vài triết 
gia giải rằng: “Vật chất là cái gì trong đó có những biến đổi liên tục diễn tiến 
gọi là di động, và di động là những biến chuyển ấy, xảy diễn bên trong vật 
chất"S b 

Danh từ Pãli gọi vật chất là “Rũpa”, Sắc. Sắc được giải thích là cái 
gì biến đổi và hư hoại. Sắc hay vật chất cũng được giải thích là cái gì tự 
mình biêu hiện thành hình. 

Theo Phật Giáo, vật chất được cấu thành do bốn nguyên tố căn bản là: 
Pathavĩ (Đất), Ăpo (Nước), Tejo (Lửa) và Vãyo (Gió). 

Pathavĩ (Đất) là nguyên tố có đặc tính duỗi ra, nền tảng của vật 
chất. Nếu không có nguyên tố đất, vật thể không thể chiếm không gian. 
Tính chất cứng hay mềm chỉ là hai điều kiện tương đối của nguyên tố 
đất. Nguyên tố đất luôn luôn hiện hữu trong đất, nước, lửa và không 
khí. Ví dụ như nước ở lớp dưới nâng đỡ nước ở lớp trên. Chính nguyên 


1. Ouspenky, “Tertium Organum”, trang 8. 




456 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


tố đất CÓ đặc tính duỗi ra hợp với nguyên tố gió có đặc tính di động, đã 
tạo áp lực hướng lên trên và do đó nâng đỡ lớp nước ở phần trên. Nước 
nóng hay lạnh là do nguyên tố Lửa ( Tejo ). Thể lỏng của nước do nguyên 

tố Nước ( Ăpo ). 

Ãpo (Nước) là nguyên tố có đặc tính kết hợp lại và làm dính liền. 
Không giống như đối với nguyên tố đất, ta không thể cảm giác nguyên 
tố Nước ( Ăpo ) bằng xúc giác, tức không thể hay biết nó được bằng cách 
sờ đụng. Đây là nguyên tố có đặc tính kết hợp lại, làm dính liền nhau 
những phần tử rời rạc của vật chất và cho ta ý niệm vật thể. 

Teịo (Lử a) là nguyên tố có đặc tính nóng. Lạnh cũng là một hình 
thức của Lửa ( Tejo ). Cả hai, nóng và lạnh, đều là đặc tính của lửa, bởi 
vì cả hai đều có khả năng làm đổi thay, làm cho già, chín hay nói cách 
khác, tạo sinh lực cho vật thể. Một vật được duy trì gìn giữ lâu bền, 
hay bị hư hoại là do nguyên tố lửa. 

Vãyo (Gió) là nguyên tố có đặc tính di động. Có sự chuyển động 
là do nơi nguyên tố này. Trạng thái di động được xem là năng lực hay 
nguyên động lực làm phát sanh hơi nóng. Di động và sức nóng trong 
lãnh vực vật chất cũng tương ứng với nhau giống như Tầm và Nghiệp 
trong phạm vi tinh thần. 

Bốn năng lực hùng mạnh này tương quan với nhau mật thiết mà 
không thể tách rời lìa khỏi nhau. Nhưng trong một vật thể, thành phần 
này có thể trội hơn là thành phần khác. Như trong đất chẳng hạn, 
nguyên tố đất trội hơn ba nguyên tố kia. Trong nước thì nguyên tố nước 
trội hơn, v.v... 

Như vậy, Sắc ( Rũpa ) bao gồm những năng lực và những tính chất 
trong trạng thái luôn luôn biến chuyển, không bao giờ tồn tại giống hệt 
trong hai khoảnh khắc kê tiếp. Theo Phật Giáo, Sắc ( Rũpa ) chỉ tồn tại 
trong thời gian 17 Sát-na Tâm/ 2 3 ) 

Theo các nhà sinh vật học, vào lúc bà mẹ thọ thai, con người chỉ 
thừa hưởng nơi cha mẹ một tê bào cực kỳ vi tê là một phần ba chục 

triệu (1/30.000.000) bề kính, của một phần Anh (inch). “Trong vòng 

chín tháng , đốm nhỏ cực vi này trở thành một khối sinh vật 15.000 triệu lẩn 
lớn hơn lúc ban sơ”.^ Tế bào vật-lý-hóa này là nền tảng vật chất của con 


2. Sát-na Tâm - cũng được gọi là “chập tư tưởng”. Trong thời gian của một cái 
nhoáng trời chớp, hằng tỷ tỷ Sát-na Tâm có thể phát sanh. 

3. Sir Charles Sherrington, “Life's Unfolding”, trang 32. 





CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 457 


người. Theo Phật Giáo, nam tính hay nữ tính của một người được quyết 
định vào lúc mẹ thọ thai. 

Phối hợp với phần vật chất (Sắc), trong guồng máy phức tạp của 
con người còn có một yếu tố quan trọng. Đó là cái Tâm. Cũng như có 
vài tác giả uyên thầm thích nói, rằng con người không phải là “Tâm cộng 
với Thân'', hay " Danh và Sắc") mà là “Danh-Sắc”, một sự phối hợp chặt 
chẽ giữa hai thành phần - vật chất và tầm linh. Các nhà khoa học nói 
rằng đời sống khởi sanh từ vật chất, và Tầm (phát sanh) từ đời sống. 
Nhưng các vị này không cung ứng cho ta một giải thích thỏa đáng về 
lịch trình phát triển của Tâm. 

Không giống như cơ thể vật chất, Tầm không có hình thể và ta 
không thể thấy. Mặc dù vậy ta có thể trực tiếp Thọ Cảm. Có hai câu nói 
của người thời xưa như sau: 

“Tâm là gì? - Không có vật chất 

Vật chất là gì? - Không bao giờ có Tâm”. ÍA> 

Chúng ta hay biết những tư tưởng, những cảm giác, v.v... bằng cách 
trực tiếp tri giác, và chúng ta suy luận rằng người khác cũng tri giác cùng 
một thế ấy. 

Tiếng Pãli có nhiều danh từ để chỉ cái Tâm, trong đó ba danh từ 
Mana, Ý”, “CittaI, Tâm” và “Vinũãụa, Thức” là thông dụng nhất. Chúng 
ta hãy so sánh căn “man", có nghĩa suy tư, với chữ “man" trong tiếng 
Anh, có nghĩa con người, và Pãli ngữ “manussa", có nghĩa người đã có 
Tầm Thức được phát triển. 

Trong Phật Giáo không có sự phân biệt giữa “Tầm” ( Citta) và “Thức” 
(’Vinnãna ). Hai danh từ này được sử dụng đồng nghĩa với nhau. Tâm chỉ 
giản dị được định nghĩa là “sự hay biết đối tượng”, bởi vì không có một 
thực thể tác động, hay một linh hồn chỉ đạo tất cả những sinh hoạt tâm 
linh. Chỉ có những trạng thái Tâm luôn luôn sanh rồi diệt, nhanh như 
chớp. Sông từ nguồn chảy ra biển cả. Trong dòng trôi chảy, sông tiếp 
nhận những luổng nước mới từ các rạch ngòi đổ vào. “Với sự sanh là 
nguồn và tử là cửa biển, Tâm đều đặn trôi chảy như một dòng sông, không 


4. “Whatis mind? -No matter. whatis matter? - Never mind”. Để giúp quý vị độc giả 
không đọc tiếng Anh có thê’ thưởng thức lối chơi chữ này, người dịch xin phụ chú 
rằng hai chữ "no matter” vừa có nghĩa là “không có vật chất”, vừa là một lối nói rằng 
“không sao đâu”. Hai chữ “never mind” vừa có nghĩa "không bao giờ có tâm”, mà cũng 
có nghĩa “không có gì đâu, không cẩn phải bận tâm”. 




458 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


ngừng tiếp nhận những luổng nước khác nhau do các rạch ngòi giác quan 
cung ứng". 

Mỗi Sát-na Tâm (chập tư tưởng) của dòng đời luôn luôn biến đổi 
này khi diệt, chuyển trao tất cả năng lực, tất cả những cảm xúc đã thầu 
nhận và không thể xóa bỏ, cho Sát-na Tầm (chập tư tưởng) kế đến. Như 
vậy, mỗi Sát-na Tâm (chập tư tưởng) mới bao gổm những tiềm năng 
của Sát-na Tâm (chập tư tưởng) trước và thêm vào những gì khác. Vì tất 
cả những cảm xúc đã được ghi nhận vững chắc trong cái Tâm luôn luôn 
biến đổi, và bởi vì tất cả những tiềm năng đều được chuyển trao từ kiếp 
sống này sang kiếp khác nên có người còn có thể nhớ lại tiền kiếp, hoặc 
một vài diễn biến của tiền kiếp, mặc dù cơ thể đã trải qua giai đoạn tạm 
thời hoại diệt. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc vỏn vẹn nơi bộ óc, thì khi cân 
não hoại diệt cùng với cơ thể vật chất ắt không ai còn hồi nhớ gì. 

Như luổng điện, Tâm có khả năng rất hùng mạnh, để xây dựng cũng 
như để tiêu diệt, như một khí giới bén cả hai bề, mà ta có thể sử dụng để 
làm điều phải hay điều quấy. Chỉ một tư tưởng phát sanh trong cái Tầm 
vô hình này cũng có thể cứu vãn hay tiêu diệt thế gian. Một ý nghĩ có thể 
giúp an cư lạc nghiệp hay tàn phá toàn thể một quốc gia. Chính Tâm tạo 
thiên đàng cho ta, cũng chính Tâm tạo địa ngục cho ta. 

Ouspenky viết: 

"Vê năng lực ngủ ngầm trong các hiện tượng tâm linh, chẳng hạn như 
trong những tư tưởng, những cảm giác, những ham muốn, chúng ta khám 
phá rằng tiềm năng của nó càng vồ lượng vô biên hơn. Do kinh nghiệm bản 
thân, do công trình khảo sát, do những văn kiện lịch sử, chúng ta biết rằng 
những ý nghĩ, những cảm giác, những ham muốn, tự nó biểu hiện, có thể 
phónợ thích vô nănợ lực và tạo nên chuỗi dài vô tận nhữnợ hiện tươnợ. Một 

xo o • • • o • • o • 

tư tưởng có thể tác động trong nhiêu thế kỷ, nhiêu ngàn năm, chỉ tăng trưởng 
và ăn sâu thêm, không ngừng khơi dậy những hiện tượng mới, luôn luôn giải 
phóng những năng lực mới. chúng ta biết rằng tư tưởng tiếp tục sống và tác 
động chí đến khi chánh danh tánh của người tạo ra nó đã biến thành nhân 
vật của thần thoại truyền kỳ, như tên tuổi của các vị đã sáng lập những tôn 
giáo cổ xưa, những thi gia thời cổ đã làm ra những vần thơ bất hủ, các đấng 
anh hùng, những bậc lãnh đạo và những nhà tiên tri. Lời nói của các vị này 
vẫn còn được vô số những cặp môi lặp đi nhắc lại và vãn còn được chúng ta 
học hỏi và luận bình. 

Mỗi tư tưởng của một nhà thơ chắc chắn chứa đựng tiêm năng vô cùng 
trọnợ đại - như nănợ lực tiềm ẩn tronợ một cục than đá hay một tế bào sốnợ - 

• o • o • o • • s • o 




CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 459 


nhưngcũngvô cùngvi tế, khôngthểcân lường, nhưngthậtsự hùng mạnh”. <S) 

Chúng ta thử khảo sát tiềm năng chứa đựng trong những lời dạy có 
ý nghĩa sau đây của Đức Phật: 

Mano pubbangama dhammã - mano setthã manomaỵã. 

Ỷ dẫn đầu các Pháp ; Ý ỉà chủ, và tất cả (hành động) đểu do Ỷ tạo. 

Theo Phật Giáo, Tâm hay Thức phát hiện ngay vào lúc được thọ 
thai, cùng một lúc với Sắc (phần vật chất). Như vậy, Thức vẫn có hiện 
hữu trong thai bào. Cái Thức sơ khởi ấy mà kinh sách gọi là Thức Tái 
Sanh, hay Thức nối liền khởi sanh do Nghiệp quá khứ của đương sự tạo 
duyên. Sự khác biệt tê nhị về tinh thần, trí thức và đạo đức giữa những 
người khác nhau của nhân loại là do cái Thức được Nghiệp quá khứ tạo 
duyên của mỏi người. Thức Tái Sanh là yếu tố thứ nhì của con người. 
Yếu tố thứ nhất là phần Sắc (vật chất), do cha mẹ cung cấp. 

Để cho đủ ba thành phần tạo nên con người, còn có yếu tố thứ ba, 
hiện tượng sống, tạo sinh lực cho cả hai, Tâm và vật chất, hay Danh và 
Sắc. Do có sinh lực, thai mới trụ và có sự Tái Sanh. Sinh lực biểu hiện 
trong cả hai hiện tượng, vật chất và tầm linh. Danh từ Pãli để chỉ hai 
hình thức sinh lực ấy là Nãma ịĩvitindriya (Danh Mạng Quyền) và Rũpa 
ịĩvitindriya (Sắc Mạng Qụyền) tức duy trì sự sống còn của Danh và duy 
trì sự sống còn của Sắc. 

Như vậy, vật chất, Tâm và sinh lực là ba yếu tố khác biệt tạo nên con 
người. Với sự phối hợp của ba yếu tố này một năng lực gọi là con người 
được hình thành với những khả năng không thể quan niệm được. Con 
người tự tạo nên mình, cũng chính con người tự tiêu diệt lấy mình. Bên 
trong con người có một đống rác tật xấu và một kho tàng Đức Hạnh. Ta 
có thể tìm thấy trong con người bản chất sâu bọ, cầm thú, người, siêu 
nhân, Thiên, Phạm Thiên. Những khuynh hướng tội lỗi và những Tâm 
tánh Thánh Thiện đều có ngủ ngầm trong đó. Con người có thể là một 
phước lành hay một tội khổ cho mình và cho kẻ khác. Trong thực tế, 
con người tự mình là cả một thế giới. 

2 . Từ Đâu Đến ? 

Là câu hỏi thứ nhì. Khởi thủy, con người phát sanh như thê nào? 

Hoặc có một khởi điểm từ đó con người bắt đầu hiện hữu, hoặc 
không có khởi điểm. Những gì thuộc trường phái đầu chủ trương có 


5. Ouspenky - “Tertium Organum”, trang 125. 




460 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


một nguyên nhân đầu tiên, một năng lực của vũ trụ, hay một Thần Linh 
vạn năng. Trường phái thứ nhì phủ nhận một nguyên nhân đầu tiên 
bởi vì theo kinh nghiệm chung, Nhân trở thành Quả và Quả trở thành 
Nhân, trong một tiên trình mãi mãi liên tục. Trong vòng quanh Nhân 
Quả, ta không thể quan niệm một khởi điểm. Theo luổng tư tưởng đầu 
thì có một khởi điểm. Luồng tư tưởng thứ nhì chủ trương không có. 
Theo nhận xét của vài người, quan niệm có một nguyên nhân đầu tiên 
cũng vô lý như quan niệm có hình tam giác mà tròn. 

Theo quan điểm của khoa học, con người là sản phẩm trực tiếp của 
tinh trùng và minh châu do cha và mẹ cung ứng. Trong khi quả quyết, 
“Omne vivum ex vivo” - tất cả sự sống đều phát sanh từ sự sống - nhà khoa 
học cũng chủ trương rằng Tâm và sự sống phát nguyên từ trạng thái không 
có sự sống. 

Theo Phật Giáo, con người được sanh ra có Nghiệp làm gốc 
(kammaỵoni ). Cha mẹ chỉ cung ứng phần vật chất. Như vậy, chúng 
sanh đến trước chúng sanh. Vào lúc được thọ thai, chính Nghiệp 
tạo duyên để Thức đầu tiên làm nguổn sống cho thai bào. Chính 
Nghiệp Lực vô hình phát sanh từ kiếp sống quá khứ tạo những hiện 
tương “tinh thân” và hiện tượng “sự sống” trong hiện tượng “vật chất” 

• o • • o • o o • • o • 

sẵn có, hội đủ ba yếu tố (Tam Nguyên) cấu thành con người. 

Đề cập đến vấn đề thọ thai của chúng sanh, Đức Phật tuyên ngôn: 

“Nơi nào có đủ ba yếu tố phối hợp là mầm sống bắt đầu. Nếu cha và mẹ 
gặp nhau mà không nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và không có một nhân vật 
sẵn sàng đi Tái Sanh (ganảhabba), thì không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp 
nhau vào thời kỳ thọ thai của mẹ mà không có một nhân vật sẵn sàng đi Tái 
Sanh, thì củng không có mẩm sống. Nếu cha và mẹ gặp nhau vào thời kỳ thọ 
thai của mẹ và có một nhân vật sẵn sàng đi Tái Sanh, chừng ấy, do sự phối 
hợp của ba yếu tố, sự sống bắt đâu”. 

Nơi đây danh từ “gandhabba” , được phiên dịch là nhân vật sẵn sàng 
đi Tái Sanh, là một chúng sanh sẵn sàng được sanh vào bào thai, chỉ 
dùng trong trường hợp riêng biệt này. Ta không nên lầm lẫn với một 
linh hổn trường cửu. 

Cho đặng có một chúng sanh được thọ thai ở nơi này phải có một 
chúng sanh chết ở một nơi nào khác. Cái sanh của một chúng sanh 
trong hiện tại tương ứng với cái chết của một chúng sanh trong kiếp vừa 
qua; cũng giống như thông thường ta nói rằng mặt trời mọc ở một nơi 
có nghĩa là mặt trời lặn ở một nơi khác. 

o ... 




CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 461 


Đức Phật dạy rằng: " Một khởi điểm đầu tiên của chúng sanh - vốn bị 
che lấp mù mịt trong Vô Minh, bị trói buộc chặt chẽ trong Ái, và triển miên 
lang thang bất định - quả thật không thể quan niệm". 

Dòng đời trối chảy vô cùng tận ngày nào còn tiếp nhận bùn nhơ 
nước đục của Vô Minh và Ái. Chỉ khi nào chặn đứng được hai luống 
rạch ngòi Ô Nhiễm này, đời sống mới ngừng trôi chảy, hiện tượng Tái 
Sanh mới không còn xảy diễn, như trường hợp chư Phật và chư vị Vô 
Sanh (A La Hán). Trong khi còn mang nặng Vô Minh và Ái ta không thể 
Nhận thức khởi điểm cùng tột của dòng đời. Đức Phật chỉ đề cập đến 
như “khởi thủy dòng đời" của chúng sanh. Hãy để cho các nhà khoa học 
suy cứu về vấn đề này. 

3. Đi Về Đâu? 

Là cầu hỏi thứ ba. Từ đầy rồi con người sẽ đi về đầu? 

Theo chủ thuyết vật chất của thời xưa - mà danh từ Pãli và Sanskrit 
đều gọi là Lokãỵata - con người hoàn toàn tuyệt diệt sau khi chết, bỏ lại 
sau lưng bất luận năng lực nào phát nguyên trong đời sống. 

“Con người do bốn nguyên tố cấu thành. Khi chết rồi thì nguyên tố đất 
trở vê và tan biến trong lòng đất; nguyên tố nước trở về với nước; nguyên tố 
lửa trở về với lửa và nguyên tố gió trở về hòa tan trong không khí; giác quan 
tan biến trong không gian. Người trí củng như kẻ ngu, một khi thể xác tan rã 
thì tất cả chấm dứt; hoại diệt, không còn tồn tại nữa. Không có thế gian nào 
khác. Cái chết là mức tận cùnợ của tất cả. chỉ có thếợian hiện tại là thật có. 

• o o • • • 

Cái được gọi là thiên đàng trường cửu và địa ngục là những phát minh của 
hạng người gian manh mong vụ lợi"} 6) 

Người sống theo chủ thuyết duy vật chỉ tin những gì mà giác quan 
có thể cảm nhận. Do đó, chỉ có vật chất là thực tại. Nguyên tắc cùng tột 
là Tứ Đại: Đất, Nước, Lửa, Gió, và từ đó đời sống tâm linh nhảy vọt ra 
một cách bí ẩn, giống như ông thần xuất hiện khi Aladin chà tay trên cây 
đèn. Não tiết ra tư tưởng giống như gan tiết ra mật. 

Dưới cái nhìn của con người duy vật, tin có một thế giới khác “là dấu 
hiệu của sự giả dối ươn hèn của người có tính đàn bà, yếu ớt, hèn nhác và bất 
lương", như ngài Radhakrishna tuyên bố. 

Theo Cơ Đốc Giáo, con người không có dĩ vãng. Hiện tại chỉ là 
thời gian chuẩn bị để tiến đến hoặc thiên đàng vĩnh cửu, hoặc địa ngục 


6. Sri Radhakrishna, “Indian Philosophy”, tập I, trang 278. 




462 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


trường tổn. Dù xem đó là hai nơi chốn hay hai trạng thái trong tương lai, 
con người sẽ hưởng lạc thú vô cùng tận trên thiên đàng, hoặc vĩnh viễn 
phải chịu đau khổ dưới địa ngục. Vậy sau khi chết, con người không 
tuyệt diệt mà phần tinh túy sẽ vĩnh cửu trường tồn. 

Schopenhaeur nói: 

"Bất cứ ai tự xem mình được sanh ra từ hư không củng phải nghĩ rằng 
mình sẽ trở lại thành hư không) hoặc nữa, cho rằng trước khi có mình đã có 
một quá khứ vồ tận, rồi một thời gian vô tận thứ nhì lại bắt đầu, và xuyên 
qua thời gian ấy, ta không bao giờ ngừng sống. Thật là một ý nghĩ quái dị’’. 

Tín đổ Ấn Độ Giáo tin có quá khứ và hiện tại, và không chủ trương 
rằng sau khi chết con người sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Họ cũng không cho 
rằng con người sẽ vĩnh cửu trường tổn. Họ tin có một chuỗi dài những 
kiếp sống quá khứ và vị lai. Theo họ, luồng sống của con người chảy trôi 
vô cùng tận ngày nào mà Nghiệp Lực, tức năng lực của hành động còn 
đủ sức đưa đẩy. Vào đúng lúc, tinh hoa của con người có thể nhập trở 
vào thực tại cùng tột (paramãtma), cái đại hồn mà từ đó linh hổn đã 
phát xuất. 

Phật Giáo tin có hiện tại, rồi căn cứ trên hiện tại, suy luận rằng có 
quá khứ và vị lai. Cũng như ánh sáng điện là sự biểu hiện ra bên ngoài 
của luồng điện lực vô hình, cùng thế ấy, con người chỉ là sự biểu hiện ra 
ngoài của năng lực vô hình gọi là Nghiệp - Kamma. Bóng đèn điện có 
thể bể và ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn còn và ánh sáng có 
thể trở lại khi gắn vào đó một cái bóng khác. Cũng dường thế ấy, luồng 
Nghiệp Lực vẫn trôi chảy như thường, không bị sự tan vỡ của cơ thể vật 
chất làm xáo trộn. Tâm Thức của người lâm chung trong hiện tại chấm 
dứt và khi chấm dứt, tạo duyên cho một Tâm Thức mới phát sanh trong 
kiếp sống kế. Nơi đầy luổng điện giống như luồng Nghiệp và cái bóng 
đèn mới có thể ví như tế bào trứng của cha mẹ. 

Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cho sự sanh trong hiện tại, và Nghiệp 
hiện tại, phối hợp với Nghiệp quá khứ, tạo điều kiện cho kiếp sống 
tương lai. Hiện tại là con đẻ của quá khứ, rồi đến lượt mình, trở thành 
cha mẹ của vị lai. 

Như vậy, chết không phải là hoàn toàn tuyệt diệt, bởi vì mặc dù kiếp 
sống này chấm dứt, cái năng lực tạo sự sống cho nó không bị tiêu diệt. 
Sau khi chết, dòng sinh lực của con người tiếp tục trôi chảy vô cùng tận, 
ngày nào mà những luổng nước Vô Minh và Ái còn được cung cấp để 




CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 463 


dưỡng nuôi nó. Theo ngôn ngữ chế định thông thường, chúng ta nói 
rằng con người không nhất thiết phải Tái Sanh lại làm người, bởi vì con 
người không phải là chúng sanh duy nhất. Hơn nữa, quả địa cầu, hầu 
như chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể trong vũ trụ bao la, không phải 
là nơi chốn duy nhất mà chúng sanh có thể Tái Sanh vào. 

Sau khi chết con người có thể Tái Sanh vào một cõi khác/ 7 ) 

Nếu muốn chấm dứt chuỗi dài những kiếp sống triền miên, con 
người có thể làm như Đức Phật và chư vị Vô Sanh (A La Hán) đã làm để 
Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn), chấm dứt trọn vẹn mọi hình thức Ái. 

4. Con Người Đi về Đâu? 

Con người có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn, bất luận nơi nào 
mình quyết chí đi nếu hội đủ điều kiện thích nghi. Nếu không đặc biệt 
có chú nguyện nào, con người sẽ lăn trôi theo con đường mà những 
diễn biến của cuộc đời đưa đẩy mình vào, và sẽ Tái Sanh vào trạng thái 
tương xứng với cái Nghiệp mình đã tạo. 

5. Tại Sao? 

Là thắc mắc cuối cùng của chúng ta. Tại sao có con người? Cuộc 
sống này có mục tiêu gì? 

Đầy quả thật là một vấn đề đã được bàn thảo sôi nổi. 

Quan điểm của người sống thiên về vật chất là thế nào? Nhà khoa 
học giải đáp: 

"Đời sống có mục tiêu không? Là gì ở đâu hay lúc nào? 

Từ không gian vũ trụ đến, mặt trời đến, 

Qụả địa cầu đến, đời sống đến, con người đến, và còn nhiều nữa phải 

đến. 

Nhưng còn mục tiêu: Của ai và từ đâu? Tại sao, không có gì cả". 

Người sống theo chủ thuyết duy vật chỉ đơn thuần tự giới hạn mình 
trong những dữ kiện do giác quan cảm nhận và chỉ biết đời sống vật 
chất hiện tại, mà lờ đi những giá trị tinh thần. Lối nhìn của họ nghịch 
hẳn quan điểm của nhà đạo đức. Theo họ, không có ai tạo mục tiêu cho 
đời sống, và như vậy, đời sống không có mục tiêu. 

Những người không có Thẩn Linh - người Phật Tử nằm trong số này - 
không tin có một nhân vật tạo mục tiêu cho mình. 

o • ... 


7. “Có khoảng một triệu hệ thống hành tinh trong dãy ngân hà trong đó, có sự sống”. 
Xem Fred Hoỵle, “The Nature ofThe Ưnỉverse”, trang 87-89. 




464 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


“Ai tô điểm màu sắc một cách tuyệt diệu cho con cồng, hay ai làm cho 
chim cú có tiếng gáy lảnh lót?” Đó là một trong những lý luận chánh của 
thuyết duy vật, cho rằng tất cả đều nằm trong trật tự thiên nhiên của sự 
vật. 

“Hãy ăn uống và tận hưởng mọi lạc thú, bởi vì cái chết sẽ đến với tất 
cả, chấm dứt cuộc sống của chúng ta” hình như là đạo đức lý tưởng của 
hệ thống này. Theo quan niệm của họ, như ngài Sri Radhakrishna 
viết: “Đạo đức là ảo tưởnợ và hưởnợ thụ khoái lạc là thực tại duy nhất. 

o o • • • • ✓ 

chết là mức tận cùng của đời sống. Tôn giáo là một thác loạn điên cuồng, 
một chứng bệnh thần kinh. Có sự ngờ vực tất cả những gì tốt đẹp, cao cả, 
trong sạch và Bi Mãn. Lý thuyết này chủ trương thỏa mãn dục vọng và lợi 
kỷ và hiển nhiên xác nhận ý chí tục tằn thô bỉ. Không cần phải kiểm soát 
khác vọng và bản năng, bởi vì đó là di sản của thiên nhiên mà con người 
thừa hưởng”.^ 

Sarvadarsana Sangraha nói: 

“Trong khi đời sống còn là của bạn, hãy thỏa thích sống, 

Không ai có thể thoát khỏi cặp mắt tìm tòi của tử thần} 

Một khi chúng nó đã thiêu đốt cái xác này của ta, 

Làm sao còn trỗ lại? 

Trong khi còn sống đây con người hãy sống an vui, 

Hãy ăn, uống sung sướng, dù có phải vay nợ”} 8 9) 

Bầy giờ chúng ta hãy trở về với khoa học để tìm một giải đáp cho cầu 

2 • Mrri _ • 

hỏi lại sao?. 

Nên ghi nhận rằng “khoa học tìm hiểu sự vật, nghiên cứu học hỏi đểbiết 
sự vật là thế nào, trong khi tôn giáo thì tìm hiểu những lý tưởng, nghiên cứu học 
hỏi xem sự vật là thế nào”. 

Sir Arthur Thompson khẳng định rằng khoa học còn khiếm khuyết 

_\ 11 Ạ â 1 /? _ • 2 • 4 2 _ Ạ 1 2 ! ((nn _ •_ *s)) 

vì không thế giải đáp câu hỏi Tại sao ? . 

Đề cập đến mục tiêu của vũ trụ, Bertrand Russell nhắc đến ba loại 
quan điểm: quan điểm tin có Thượng đế; quan điểm phiếm thần cho 
rằng Trời là tất cả vũ trụ hay vạn vật, và tất cả vũ trụ là Trời; và quan 
điểm thứ ba cho rằng sự vật nhô lên, xuất hiện một cách không thể đoán 
trước. 


8. Sri Radhakrishna, “ỉndian Philosophy”, tập I. 

9. Bertrand Russell, “Religion and Science”, trang 191. 





CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 465 


Ong viết: 

"Quan điểm thứ nhất chủ trương rằng Thượng đế tạo nên thế gian và 
han hành những định luật thiên nhiên, hởi vì Ngài tiên đoán rằng vào đúng 
lúc, sẽ có gì tiến hóa tốt đẹp. Theo quan điểm này, mục tiêu đã sẵn có một 
cách rõ ràng trong Tâm vị Thân Linh tạo hóa, vốn ở ngoài tạo vật của mình. 

Hình thức phiếm thẩn cho rằng Trời là vũ trụ và tất cả là Trời. Thượng 
đế không ở ngoài vũ trụ mà chính là vũ trụ, xem như một toàn thể. Do đó, 
khônợ thể có tác độnợ sánợ tạo mà chỉ có một loại nănợ lực sánợ tạo tronợ 

o • o o • • • o • o • o 

vũ trụ. Năng lực này làm cho vũ trụ phát triển theo một kế hoạch. Ta có thể 
nói rằng xuyên qua suốt tiến trình, kế hoạch này luôn luôn đi đôi với năng 
lực sáng tạo. 

Trong hình thức thứ ba, mục tiêu càng mù mịt hơn. Vào một giai đoạn 
sơ khởi, không có gì trong vũ trụ thấy trước giai đoạn sau, mà có một năng 
lực mù quáng thúc đẩy đến những biến đổi, và biến đổi tạo nên những hình 
thức phát triển hơn. Do đó, trong một ý nghĩa mù mờ, đoạn cuối đã được 
hàm súc ở đoạn đầu." ( - 10 ' ) 

Chúng ta không phê bình. Đây chỉ là quan điểm của những học giả 
chuyên khảo cứu về các tôn giáo và những tư tưởng gia trứ danh. 

Dù có chăng một mục tiêu trong vũ trụ, dù sự hiện hữu của vũ trụ 

o o . 7 . . 

có nhằm mục tiêu nào không, vẫn có vấn đề được nêu ra về tính cách 
hữu dụng của các loài sán lãi, rắn rít, muỗi mòng, v.v... và sự hiện hữu 
của bệnh chó dại. Phải giải thích thế nào về vấn để thiên tai? Những 
cuộc động đất, những trận bão lụt, những bệnh truyền nhiễm nguy hại 
có được trù hoạch trước không? 

Diễn đạt quan điểm riêng của mình về mục tiêu của vũ trụ, Russell 
mạnh mẽ tuyên bố: 

"DÙ thế nào, tại sao tán dương, tại sao ca ngợi con người? Còn sư tử, cọp 
hùm thì sao ? chúng nó sát hại sanh linh - thú và người - ít hơn là chúng ta 
mà lại còn đẹp đẽ hơn chúng ta. Còn loài kiến? chúng nó quản lý tổ còn tài 
tình hơn nhiêu bất cứ người Phát xít nào. Thế gian loài chim họa mi, chim 
sơn ca, loài nai, có phải chăng là tốt đẹp an bình hơn là thế gian tàn bạo, bất 
công và hiếu chiến của loài người? Những người tin mục tiêu của vũ trụ căn 
cứ niềm tin ấy nơi cái được giả tưởng là sự sáng suốt của chúng ta, nhưng 
những gì họ viết ra làm cho ta ngờ vực điêu ấy. 

Nếu tôi là một đấng toàn năng, và tôi có được cả triệu năm để kinh 


10. Bertrand Russell, “Religion and Science”, trang 191. 




466 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


nghiệm, ắt tôi không nghĩ rằng con người có gì nhiều để kiêu hãnh với thành 
quả cuối cùng của tất cả mọi nỗ lực của tôi”. 

Đối với các tôn giáo khác nhau thì mục tiêu của đời sống là gì? 

Theo Ấn Độ Giáo, mục tiêu của đời sống là “đồng nhất thể với 
Brahmã”, hoặc “hoàn nguyên, nhập trở vào tinh chất Thần Linh, cái đại 
hồn” mà từ đó linh hồn của con người được tách rời ra. 

Theo Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo, mục tiêu của đời 
sống là " tôn vinh và làm vẻ vang Thượng đế mãi mãi đời đời”. 

Một người thường trong bất luận tôn giáo nào có sẵn sàng từ bỏ kiếp 
sống ở trần gian mà họ khư khư bám chặt, để vĩnh viễn sống trong một 
thiên đàng cực kỳ An Lạc không? - Chưa chắc, quả thật vậy! 

T) Ạ_ • \, T^1_ Ạ 4 /n • / _ • 2 • 4- / i 1 ạ' _ \ Ạ 1 2 • /yrjnr_ • 

Bây giờ, Phật Giáo giải đáp the nào câu hỏi: lại sao ĩ 

Phật Giáo phủ nhận một Thần Linh tạo hóa. Như vậy, theo quan 
điểm của Phật Giáo không thể có một mục tiêu của đời sống đã được 

o • o 

định cho họ. 

• • 

Phật Giáo không chủ trương có vận mạng, định mạng, hay tiền định 
bất di dịch đã được sắp xếp an bài, kiểm soát tương lai của con người ngoài 
ý muốn, và không tùy thuộc hành động của họ. Nếu tin vậy, tự do ý chí đã 
trở nên tuyệt đối là một chuyện khôi hài và đời sống trở thành thuần túy 
máy móc. 

Phần lớn hành động của con người ít nhiều có tính cách tự động, 
hầu như máy móc vì đã chịu ảnh hưởng của thói quen, của môi trường 
sinh sống, của giới thần cận, v.v... 

Nhưng trong một giới hạn nào, con người cũng có thể sử dụng tự 
do ý chí. Khi người kia từ trên cao té xuống vực sầu thì chỉ rơi như một 
hòn đá vô tri vô giác. Dù có Tâm chớ không phải như đá, người kia vẫn 
không thể sử dụng tự do ý chí của mình. Nhưng lúc trèo lên cao, chắc 
chắn là anh có đủ tự do ý chí - quyết định có trèo lên hay không, hay 
trèo lên cách nào - và hành động theo ý mình. Hòn đá ngược lại, không 
thể làm như vậy. 

Con người có đủ quyền năng chọn lựa giữa điều phải và lẽ quấy, 
việc tốt hay việc xấu. Con người có thể là bạn lành hay là kẻ thù nghịch 
của chính mình và của người khác. Tất cả đều do Tâm và tiến trình phát 

J_• __ 2 _ r T ĩ A 

triẽn của lâm. 

Mặc dù không có sẵn mục tiêu đặc biệt nào cho kiếp nhân sinh, con 
người vẫn được tự do tạo cho mình một lý tưởng của cuộc sống. 

Vậy, mục tiêu của đời sống là gì? 




CHƯƠNG 44 - NHỮNG VẤN ĐỂ CỦA KIẾP NHÂN SINH 467 


Ouspensky viết: 

"Vài người nói rằng ý nghĩa của cuộc sống là Phục Vụ, là đè nén, hàng 
phục cái Tự Ngã của mình, tự hy sinh, hy sinh tất cả, chí đến mạng sống. 
Người khác tuyên bố rằng ý nghĩa của cuộc đời là thỏa thích hưởng thụ, quên 
đi thảm trạng rùng rợn cuối cùng xảy diễn trong hiện tượng chết. Vài người 
thấy ý nghĩa của đời sống trong sự làm cho mình trở nên hoàn hảo và tạo 
dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, ở bên kia nấm mồ. Người khác 
nữa chủ trương rằng ỷ nghĩa của cuộc sống là cố gắng đến gân trạng thái 
"không sinh tồn"; người khác nữa tìm ý nghĩa của đời sống trên quả địa cầu; 
trong lúc ấy có người khẳng định rằng dù chỉ là sự cố gắng tìm hiểu ý nghĩa 
của đời sống củng không thểđược”. (ìì ’ 

Bác bỏ tất cả những quan kiến trên, nhà học giả uyên thâm viết: 

"Điểm sai lẩm của tất cả những giải thích trên là cố gắng khám phá ý 
nghĩa của đời sống ở bên ngoài chính mình. Họ tìm trong bản chất của nhân 
loại, hoặc trong vài cuộc sống mơ hồ bên kia nấm mổ, hoặc nữa trong sự tiến 
triển của Tự Ngã xuyên qua chuỗi dài những cuộc đẩu thai - luôn luôn một 
cái gì ở ngoài đời sống hiện tại của con người. 

Thay vì khảo sát viễn vọng, nếu con người chỉ nhìn vào bên trong chính 
mình, họ sẽ Nhận thức rằng trong thực tế, ý nghĩa của đời sống không còn gì là 
mù mờ. Nó chỉ là hiểu biết". 

Theo quan điểm của Phật Giáo, mục tiêu cứu cánh của kiếp nhân 
sinh là thành đạt trạng thái Giác Ngộ Siêu Phàm ( Sambodhi ), tức thấu 
triệt thực tướng của chính mình, tự hiểu biết chính mình đúng như thực 
sự mình là vậy. 

Sự Giác Ngộ cao siêu này có thể được thành tựu bằng cách nghiêm 
túc giữ gìn Giới Hạnh, trau dổi Tầm và khai triển Tuệ Quán (Minh Sát) 
hoặc, nói cách khác, bằng cách "Phục Vụ và trở nên toàn hảo”. 

Phục Vụ bao gổm Tâm Từ, Tâm Bi vô lượng vô biên và Vị Tha tuyệt 
đối, những Đức Hạnh cao đẹp thúc giục con người giúp đỡ người khác. 

rp \ 1? 1 \ J_A 4 a' • ề ___ _\ ị _A 4 ạ' • m / np A 

loàn hảo là tuyệt đỗi trong sạch và tuyệt đoi Trí iuệ. 




11. Ouspenky, “Tertium Organum”, trang 192. 




468 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


PHỤ BAN 1 

HẠNH PHÚC KINH 

(Mangala Sutta) (1) 2 3 4 


Tôi CÓ nghe như vẩy: 

Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng 
giả Anãthapindika^ (Cấp Cô Độc); gẩn thành Sãvatthĩ (Xá Vệ)^\ 

Lúc bấy giờ; đêm về khuya; có một vị Thiên hào quang chiếu diệu 
sáng tỏa toàn khu Kỳ Viên; đến hẩu Phật; lại gẩn nơi Phật ngự; đảnh lẽ 
Đức Thế Tôn; rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên; vị Thiên cung 
kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kệ^: 


1. So sánh với Túc Sanh Truyện Mahãmangala Ịãtaka (số 453). Bài kinh này được 
ghi trong bộ Sutta Nipãta và Khuddaka Nikãya. 

2. Anãthapinậika ; theo nghĩa trắng là "Người cho ăn đến kẻ cô đơn không được giúp 
đỡ” hoặc “Nuôi sống những người bị bỏ rơi”, ta thường gọi là Cấp Cô Độc. Tên thật của 
ông là Sudatta. Sau khi quy y trở thành Phật Tử; ông mua một khu rừng tươi tốt của 
Ông Hoàng Jeta (Kỳ Đà) và xây dựng một ngôi Đạo Tràng có tên là Jetavanãrãma 
(Kỳ Viên Tịnh Xá). Nơi đây Đức Phật cư ngụ phần lớn đời Ngài. 

Muốn có nhiều chi tiết về Sudatta, đọc Kindred Saỵings, phần I; trang 27; và Vinaya 
Text, tập iii; trang 179. 

3. Sãvatthĩ; tên ngày nay là Sahet-Mahet. 

4. Bản Chú Giải ghi nhận rằng ngày kia có một cuộc bàn thảo sôi nổi xảy ra trong 
"hội trường” nhằm tìm hiểu thế nào là phúc lành cao thượng nhất. 

Đông người; mỗi người có một ý kiến riêng. Có người chủ trương rằng sáng sớm 
ra đường thấy một điềm lành (như gặp một người mẹ bồng con; một em bé; một con 
bò trắng; v.v...) là phúc lành. 

Những người có ý kiến khác nhau chia làm ba nhóm; mạnh mẽ bênh vực ý kiến của 
nhóm mình; và cuộc bàn cãi sôi nổi lan tràn đến cõi chư Thiên. Các vị Thiên cũng 
không đồng ý với nhaU; không thỏa mãn được với những cuộc tranh luận; đem câu 
chuyện lên đến Thiên Vương Sakka (Đế Thích). 

Sau cùng; Thiên Vương Sakka đề cử một vị Thiên đại diện đến hầu Phật và cung 
thỉnh tôn ý Ngài. Chính vị Thiên ấy đến gần Đức Thế Tôn và bạch hỏi bằng câu kệ. 





PHỤ BẢN 1 - HẠNH PHÚC KINH 469 


“1. chư Thiên và nhân loại đều cầu mong được an ỉànhj và ai củng suy 
tìm hạnh phúc. Kính Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy chúng 
con vê'phúc lành cao thượng nhất. (ỉ) 

2. Không kết giao với người ác, thân cận với bậc hiền trí, và tôn kính bậc 
đáng kính - là phúc lành cao thượng nhất. 

3. Cư ngụ nơi thích hợp 161 , đã có tạo công đức trong quá khứ, và 
hướng Tâm vê' chánh Đạo^ 7) - là phúc lành cao thượng nhất. 

4. Học nhiều hiểu rộng ís> , lão luyện tinh thông thủ công nghiệp 19 ', Giới 
Hạnh thuần thục trang nghiêm 1101 , có lời nói thanh nhã - là phúc lành cao 

thượng nhất. 

5. Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con, và hành 
nghê An Lạc - là phúc lành cao thượng nhất. 

6. Rộng lượng Bố Thí, Tâm tánh trực giác, giúp đỡ họ hàng, và tạo 
Nghiệp Chân chánh - là phúc lành cao thượng nhất. 

7. Loại trừ và ngăn ngừa Nghiệp ác in> , thận trọng kiêng cữ các chất say, 


5. Phúc lành cao thượng nhất. Theo Bản Chú Giải; Mangala có nghĩa là những gì 
dẫn đến hạnh phúc và thịnh vượng. Theo các nhà ngữ nguyên học, danh từ này chia 
làm ba phần: “Man” là trạng thái khốn khổ, “ga” là đưa đến và “ỉa” là cắt đứt. Các Ngài 
gộp chung ba phần lại và giải thích “Mangala” là “cải gì chặn đứng con đường đưa 
đến trạng thái khốn khổ”. 

6. Cư ngụ nơi thích hợp. Tức là nơi nào Tứ Chúng (chư vị Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cận 
nam và tín nữ) thường cư trú, thường có những người Tâm Đạo nhiệt thành thực hành 
thập Thiện Nghiệp, và nơi mà Giáo Pháp được xem là quy tắc của đời sống. (Bản Chú 

Giải). 

7. Hướng Tâm về Chánh Đạo. Tức là hướng cái Tâm đồi bại vô luân về đạo đức 

/'"'li A _ /^1 / _ 1 rpA _ _4 '1 _ • _ _ A' • Ạ'_ J_ /^1 Ạ _ /ni / _ 1_\ rpA _ / 1 1_ ?_ _• _ _ ~_a' 1 > 

Chân Chánh, lâm mát đức tin vể niểm tin Chân Chánh và lam ích kỷ vị ngã vể lòng 
quảng đại Vị Tha. (Bản Chú Giải). 

8. Học nhiều hiểu rộng. Bahusutta, theo nghĩa trắng là “người có nghe nhiều”, đa 
văn. Danh từ này hàm ý là người có học vấn uyên bác thâm sâu. Vào thời xưa không 
có sách vở, vì lẽ ấy, người nhớ nhiều Giáo Huấn của thầy được xem là học rộng, hiểu 
sâu. Nơi đây học rộng, hay “nghe nhiều” có nghĩa là người thông hiểu Giáo Pháp 
( Dhamma ) một cách sâu xa. 

9. Bản Chú Giải đề cập đến hai loại công ăn việc làm: nghề không làm tổn hại đến ai 
của người sống tại gia, như thợ bạc, thợ rèn, v.v... và nghề của người Xuất Gia như vá y, vv... 

10. Vinaỵa, tức Giới Hạnh trang nghiêm trong tư tưởng, lời nói và việc làm. 

Bản Chú Giải đề cập đến hai loại Giới Hạnh: giới của người tại gia, tức không vi 
phạm Thập Bất Thiện Nghiệp và Giới Hạnh của hàng Xuất Gia như bảy loại vi phạm 
được kể trong Giới Bổn (Pãtimokkha) , hoặc nghiêm trì Tứ Thanh Tịnh Giới. 

11. Hoàn toàn lánh xa ác Nghiệp, không phải chỉ tiết chế chừng mực. 




470 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


vững vàng giữ gìn Phẩm Hạnh - là phúc lành cao thượng nhất. 

8. Đức Hạnh biết tôn kính (12) , khiêm tốn, biết đủ, biết ơn và đúng lúc, 
lắng nghe Giáo Pháp (Dhamma) 1131 - là phúc lành cao thượng nhất. 

9. Nhãn Nhục, biết vâng lời, thường gặp gỡ bậc Sa Mồn (Samana) (14) 
và tùy thời, luận đàm vê Giáo Pháp - là phúc lành cao thượng nhất. 

10. Tự kiểm soát, sống đời Thánh Thiện, quán tri Tứ Đế, liễu ngộ Níp- 
bàn (Niết Bàn) - là phúc lành cao thượng nhất. 

11. Người mà Tâm không dao động khi tiếp xúc với thế gian Pháp (15) , 
không sầu muộn, vô nhiễm và an toàm 16 ' - là phúc lành cao thượng nhất. 

12. Đối với những ai đã viên mãn hoàn thành các Pháp trên 117) , ở mọi 
nơi đều không thể bị thất bại, đi khắp nơi đều được hạnh phúc - là phúc lành 
cao thượng nhất (is> .” 




12. Tức tôn kính Đức Phật và các môn đệ của Ngài; tôn kính Thầy, cha, mẹ, bậc 
trưởng thượng, v.v... (Bản Chú Giải). 

13. Ví dụ như lúc ta bị những tư tưởng Ô Nhiễm ám ảnh, khuấy động. 

14. Những người đã đè nén khát vọng của mình. 

15. Thế Gian Pháp (lokadhamma ), gồm có tám là: Được và Thua, Danh Thơm và 
Tiếng Xấu, Tán Dương và Khiển Trách, Đau Khổ và Hạnh Phúc (xem Chương 43). 

16. Asokam, Viraịam và Khemam. Mỗi danh từ trong ba Pãli ngữ này đều hàm súc 

Tâm của một vị Vô Sanh (A La YLẻLn).Asokam là không sầu não, phiền muộn. Viraịam 
là không có những Ô Nhiễm Tham Ái, Sân Hận và Si Mê. Khemam là an toàn không 
bị trói buộc trong những Lậu Hoặc: Dục ( kãma ), Hữu ( bhava ), Tà Kiến ( ditthi ) và 
Vô Minh ( avijjã ) - (Dục Lậu, Hữu Lậu, Tà Kiến Lậu và Vô Minh Lậu). 

17. Tức ba mươi tám phúc lành kể trên. (Bản Chú Giải). 

18. So bản dịch trong quyển “Buddhism” trang 125 của Rhys Davids và “Some 
Sayings ofthe Buddhả’ của Woodward, trang 56. 





PHỤ BẢN 2 - KINH SUY ĐỔI 471 


PHỤ BẢN 2 

KINH SUY ĐỒI 


(Parãbhava Sutta) (1) 


Tôi có nghe như vầy: 

Vào một thời nọ Đức Thê Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của 
Trưởng giả Anãthapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Sãvatthĩ (Xá Vệ). 

Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một vị Thiên hào quang chiếu diệu sáng 
tỏa toàn khu Kỳ Viên, đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên, vị Thiên cung kính bạch với 
Đức Thế Tôn bằng lời kệ: 

"1. Con xin đến đây hâu Đức Thế Tôn và bạch hỏi Ngài về con người 
suy đồi. Kính xin Đức Gotama (Cồ Đàm) mở lượng Từ Bi, hoan hỷ chỉ dạy 
chúng con vì nguyên nhân nào người ta suy đổi. 

2. Tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đồi dễ hiểu biết. Người 
biết thương Giáo Pháp (Dhamma) là tiến bộ. Ghét bỏ Giáo Pháp là suy đồi. 

3. Điêu này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân đầu tiên làm 
cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ nhì đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

4. Thân thiện với kẻ hư hèn, không thấy gì tốt nơi người đạo đức, người 
thật lòng vui thú với thói hư tật xấu - đó là nguyên nhân làm cho con người 
suy đồi. 

5. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ nhì làm 
cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ ha đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

1. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng thời Pháp đề cập đến những điều kiện 
dẫn đến hạnh phúc và thịnh vượng, các vị Thiên muốn nghe Ngài giảng về những gì 
có khuynh hướng dẫn đến tình trạng suy đồi. Do đó các Ngài đến hầu Phật và bạch 

hỏi. 




472 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


6. Người dễ duôi dã dượi, ham vui ở chỗ đông người, không chuyên cẩn, 
hiếng nhác và nóng nảy - đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 

7. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ ha làm cho 
con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân 
thứ tư đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

8. Người giàu có mà không cấp dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi xuân xanh - 
đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 

9. Điêu này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ tư làm cho 
con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên nhân 
thứ năm đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

10. Người giả dối, gạt gẫm một vị Bà La Môn, một vị Đạo Sĩ ẩn dật hay 
một Đạo Sĩ du phương hành khất - đó là nguyên nhân làm cho con người 
suy đồi. 

11. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ năm làm 
cho con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tồn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ sáu đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

12. Người có tiền của dồi dào, nhiêu vàng, lắm vật thực, nhưng chỉ thọ 
hưởng riêng mình - đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 

13. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ sáu làm 
cho con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tồn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ hảy đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

14. Người kiêu căng, tự phụ với dòng dõi, với tài sản sự nghiệp hoặc giai 
cấp mình và khinh khi những người khác - đó là nguyên nhân làm cho con 
người suy đồi. 

15. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ hảy làm 
cho con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ tám đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

16. Người trụy lạc, say sưa rượu chè và phung phí tài sản - đó là nguyên 
nhân làm cho con người suy đồi. 

17. Điều này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ tám làm 
cho con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ chín đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

18. Không hiết an phận với chính vợ nhà, ăn ở với gái giang hồ và vợ 
người khác - đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 

19. Điêu này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ chín làm 
cho con người suy đồi. Kính hạch Đức Thế Tồn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ mười đưa con người đến tình trạng suy đồi. 



PHỤ BẢN 2 - KINH SUY ĐỔI 473 


20. Người đã quá tuổi xuân xanh, cưới về bà vợ quá trẻ và ăn ờ sổng 
chung không phải vì tình thương chăm sóc - đó là nguyên nhân làm cho con 
người suy đồi. 

21. Điêu này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ mười 
làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy nguyên 
nhân thứ mười một đưa con người đến tình trạng suy đổi. 

22. Người tự đặt mình dưới quyên một người đàn bà hay một người đàn 
ông phung phí, vô độ lượng - đó là nguyên nhân làm cho con người suy đồi. 

23. Điêu này như vậy, chúng con được học, là nguyên nhân thứ mười 
một làm cho con người suy đồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy 
nguyên nhân thứ mười hai đưa con người đến tình trạng suy đồi. 

24. Người có ít phương tiện mà nhiêu tham vọng, dòng dõi chiến sĩ 
(khattiya) mà khát khao cầm quyên tối thượng - đó là nguyên nhân làm 
cho con người suy đồi. 

25. Thấu rõ những nguyên nhân đưa đến tình trạng suy đồi trên thế 
gian, bậc hiền trí cao thượng sống với Trí Tuệ trong cõi nhàn lạc." 





474 phần II - PHẬT PHÁP 


PHỤ BAN 3 

KINH HẠNG CÙNG ĐINH 

(Vasala Sutta) 

Tôi có nghe như vầy: 

Vào một thuở nọ, Đức Thê Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng giả 
Anãthapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừngjeta (Kỳ Viên). Sáng hôm 
nọ Đức Thê Tôn đắp y mang bát vào thành Sãvatthĩ (Xá Vệ) để trì bình. 

Lúc bấy giờ trong nhà của Aggika Bhãradvãja, một người theo đạo 
Bà La Môn cũng chuẩn bị để dâng cúng vật thực. Đức Thê Tôn ôm bát 
đi từ nhà này sang nhà khác trong thành Sãvatthĩ và đến gần nhà của vị 
Bà La Môn. Thấy Đức Phật từ xa đến, vị Bà La Môn nói: 

‘'Hãy đứng lại, này ông thầy tu! Hãy dừng lại, này ông đạo bần tiện 
đê hèn! Hãy đứng lại đó, này người cùng đinh khốn khổ!” íl> 

Khi nghe như vậy thì Đức Thế Tôn ôn tổn nói: “Này ông Bà La Môn, 
ông có biết người cùng đinh là thế nào, hay cái gì làm cho người ta cùng đinh 
không? 

1. “Những lời lẽ nặng nề, khiếm nhã của vị Bà La Môn lúc bấy giờ rất trái ngược 
với thái độ tôn nghiêm kính cẩn về sau đáng nên được có một lời giải thích. Bản Chú 
Giải ghi rằng vào buổi sáng hôm ấy như thường lệ, Đức Phật dùng oai lực thần thông 
siêu phàm nhìn quanh thế gian thì thấy vị Bà La Môn này đủ thuần thục để quy y 
Tam Bảo và thọ trì Giới Hạnh. Ngài ra đi đặc biệt để gặp ông. Vị Bà La Môn sáng 

o • • o • X o o 

hôm ấy cũng vừa cúng thần Brahma ( Brahmã-Pủja ) xong, tìm một điềm tốt, tức một 
dấu hiệu may mắn, thì mắt vị ấy thấy một ông “thầy tu trọc đầu” và một vị “Sa Môn” 
( Samana ), cả hai đều là điềm không may, là dấu hiệu bất tường, theo sự tin tưởng của 
người giữ đạo Bà La Môn. Vì lẽ ấy khi thấy Đức Phật từ xa đến thì ông ta nổi giận, 
tuôn ra những lời lẽ cộc cằn thô lỗ. 

Sau khi nghe những lời hòa nhã êm dịu của Đức Thế Tôn, được thốt ra với một 
giọng nói hiền từ, và nhìn thấy phong độ trầm tĩnh đầy Bi Mẫn của Đức Bổn Sư thì 
vị Bà La Môn cảm nghe thẹn thùng và những lời của ông về sau biểu lộ nỗi niềm ăn 
năn hối hận”. - (Kassapa Thero). 





PHỤ BẢN 3 - KINH HẠNG CÙNG ĐINH 475 


- Không, quả thật tôi không biết. Này Đức Gotama (Cồ Đàm), tôi 
không hiểu cùng đinh là thế nào và những gì làm cho ta là cùng đinh. Xin 
Đức Gotama hoan hỷ tuyên ngôn chỉ dạy Giáo Pháp giúp tôi có thể hiểu 
biết thế nào là cùng đinh và những gì làm cho người ta trở thành cùng đinh. 

- Hãy nghe đây, này ông Bà La Môn! Như Lai nói đây, và hãy nhớ lấy 
nằm lòng. 

- Tốt lắm, này Đức Gotama, tôi nghe đây, ông Bà La Môn trả lời.” 

Đức Thê Tôn mở lời tuyên ngôn như sau: 1 ' 2 3 4 ' 1 

‘T. Con người dễ nóng giận, hay hiêm thù, có nhiều thói hư tật xấu, tánh 
ưa phỉ báng gièm pha ( i) , người có quan kiến sai lầm vả bẩm tánh giả dối ưa 
gạt gẫm phỉnh lừa - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

2. Người nào trên thế gian này làm tổn thương những chúng sanh sanh 
một lần” hay những chúng sanh "sanh hai lầrí' (4) , người không có lòng Bi 
Mãn đối với chúng sanh - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

3. Người nào tiêu diệt, vây hãm thôn xóm và được gọi là người áp chế chinh 
phục - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

4. Dầu trong xóm làng hay trong rừng hoang, người nào trộm cắp hoặc 
sang đoạt sở hữu của người khác mà không được cho đến mình - hãy biết 
rằng người ấy là cùng đinh. 

5. Người nào mang nợ, bỏ trốn, và khi được hỏi, lại nói ngược, ‘Nào tôi 
có thiếu nợgì đầu” - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 


2. Vị Bà La Môn nổi cơn phẫn nộ vì cái mà ông cho là điềm xấu. Đó là mới sáng 
sớm đã thấy một "thầy tu trọc đấu”. Ông cho đó là điềm bất tường nên nói lên những 
lời cộc cằn khiếm nhã. 

Đức Phật không bao giờ trả thù mà lễ độ và trầm tĩnh trả lời; không làm giảm giá 
trị ông Bà La Môn và cũng không tự tâng bốc khen ngợi mình. Ngài không nói rằng 
người nóng nảy lỗ mãng; ăn nói thô lỗ cộc cằn; quả thật là “cùng đinh” - Vasala - theo 
đúng định nghĩa của danh từ; mặc dù người ấy có thể được sanh ra từ trong đầu của 
thần Brahma. 

Câu trả lời của Đức Thế Tôn làm cho ông Bà La Môn cảm thấy rằng chính Đức Phật là 
một vị Bà La Môn trong khi ông - người được gọi là Bà La Môn - đúng thật là cùng đinh. 

3. Makkha - thường được dịch là “đạo đức giả”, “ngụy thiện”, giả dối. Đúng theo ngữ 
nguyên là “bôi bỏ cái tốt của người khác”. 

4. Nơi đây Đức Thế Tôn dùng danh dừ “sanh hai lần”, theo văn thể thường dùng 
trong kinh sách Bà La Môn. 

Ekajam-Dvijam, những chúng sanh “sanh một lần”, tức tất cả chúng sanh; loại trừ 
loại Noãn sanh; như chim chóc hay những loài được sanh ra từ trong trứng. “Sanh hai 
lần”, một lần trong trứng và một lần nữa trong trứng sanh ra. 




476 PHẤN II - PHẬT PHÁP 


6. Người nào vì lòng Tham, giết hạn cùng đồng hành với mình trên 
đường đi để cướp giật - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

7. Người nào được mời ra làm nhân chứng, nói lời giả dối vì lợi riêng của 
mình, hay vì lợi ích của ai khác, hoặc vì để thâu đoạt tài sản - hãy biết rằng 
người ấy là cùng đinh. 

8. Người nào dùng áp lực hãm hiếp hay dụ dỗ vợ bạn hay họ hàng - hãy 
biết rằng người ấy là cùng đinh. 

9. Người nào giàu có mà không phụng dưỡng cha mẹ già đã quá tuổi 
xuân xanh - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

10. Người nào đánh đập hay nói lời phiền nhiễu cha, mẹ, anh, chị, hay 
nhạc mẫu, nhạc phụ - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

11. Người nào mà khi được hỏi về điều phải, khuyên dạy vê điêu sai lầm 
và dạy mà còn giấu kín giữ bí mật - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

12. Người nào đã làm điêu ác mà muốn không ai biết, và giấu nhẹm giữ 
kín - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

13. Người nào, khi đến nhà người được đãi đằng với những món ngon 
vật lạ, đến lượt mình, khi khách đến nhà lại không tiếp đón phải lẽ - hãy biết 
rằng người ấy là cùng đinh. 

14. Người nào giả dối lường gạt một vị Bà La Môn, một Đạo Sĩ ẩn dật, 
hay một Tu Sĩ du phương hành khất - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

15. Người nào bằng lời nói, phiển nhiễu một vị Bà La Môn hay một Đạo 
Sĩ ẩn dật vào lúc thọ thực, và không dâng cúng (vật thực) - hãy biết rằng 
người ấy là cùng đinh. 

16. Người nào trên thế gian này, bị mịt mù che lấp trong Vô Minh, lại 
bày điều tiên đoán việc không có, để cầu mong được gì - hãy biết rằng người 
ấy là cùng đinh. 

17. Người nào tự tâng bốc mình, khinh rẻ người khác, và trở nên đê hèn 
vì tánh tự phụ của mình - hãy biết rằng người ấy là cùng đinh. 

18. Người nào có tánh ưa khuấy nhiễu, Tham lam quá độ, ham muốn 
đê hèn, ích kỷ, lưu manh, không biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi - hãy biết rằng 
người ấy là cùng đinh. 

19. Người nào nguyền rủa, mắng chửi Đức Phật hay một vị đệ tử của 
Phật, dù là hàng Xuất Gia hay Cư Sĩ tại gia - hãy biết rằng người ấy là cùng 
đinh. 

20. Người nào không phải là một vị Vô Sanh (A La Hán) mà mạo nhận, 



PHỤ BẢN 3 - KINH HẠNG CÙNG ĐINH 477 


tự xưng mình ỉà Vô Sanh (A La Hán)) là kẻ trộm của toàn thể vũ trụ (s \ 
người ấy là hạng cùng đinh thấp hèn nhất. ” 

Như vậy, những hạng người mà Như Lai mô tả trên đầy quả thật 
đáng gọi là cùng đinh !6) . 

"21. Không 5 6 (7) phải do sanh trưởng là cùng đinh (8) , không phải do sanh 
trưởng là Bà La Môn. Do hành vi là cùng đinh, do hành vi là Bà La Môn. (9) 

22. Hãy biết như vậy do câu chuyện này: (10) Thuở ấy có Mãtanga, con 


5. “Sabrahmake loke” theo nghĩa trắng là: trong thế gian cùng với chư Phạm Thiên, 
tức toàn thể vũ trụ (Bản Chú Giải). 

6. Trong 20 câu, Đức Phật kể ra ba mươi bốn loại điều kiện làm cho con người trở 
thành cùng đinh. 

Câu đầu tiên Ngài đề cập đến sáu loại điều kiện như Sân Hận, v.v...; trong câu thứ 
nhì, Ngài đề cập đến sự kiện làm tổn thương chúng sanh khác; thứ ba, đến sự áp bức, 
chinh phục; thứ tư, đến sự trộm cắp; thứ năm, đến sự gian lận, nợ nần; thứ sáu, đến 
sự cướp giựt; thứ bảy, đến sự làm chứng gian để vụ lợi; thứ tám, đến tánh nết giả 
dối phản bội; thứ chín, đến sự không biết ơn cha mẹ; thứ mười, đến sự đánh đập và 
quấy rầy những người sống quanh; thứ mười một, đến sự tự lừa dối, lường gạt mình; 
thứ mười hai, đến sự gây tội ác và giấu nhẹm, giữ kín trong lòng; thứ mười ba, đến 
tánh vô ân bạc nghĩa; thứ mười bốn, đến sự giả dối lường gạt; thứ mười lăm, đến sự 
nguyền rủa chửi mắng người tu hành; thứ mười sáu, đến sự gian lận; thứ mười bảy, 
đến tánh tự cao, tự đại và khinh rẻ người khác; thứ mười tám, đến bảy điều kiện như 
chửi mắng, v.v...; thứ mười chín, đến việc xử tồi tệ với Đức Phật và chư vị đệ tử; thứ 

hai mươi, giả dối tự xưng mình là bậc Vô Sanh (A La Hán). 

Không xét đoán người qua sự sanh trưởng mà qua hành vi, bậc Thánh Nhân gọi ba 
mươi bốn loại người ấy là hạng người cùng đinh. 

7. Đức Phật nói lên câu này nhằm đánh tan quan kiến sai lầm mà vị Bà La Môn 

khư khư cố chấp. 

8. Theo Bản Chú Giải, “Vasala”, cùng đinh, là người bị những đám mưa ( vassanto ) 
làm cho hành động bị Ô Nhiễm, và Bà La Môn là người quét sạch, đánh tan 
(bahento ) mọi Ô Nhiễm bằng những hành động trong sạch. Trong bản dịch này 
danh từ “Brahmana” ám chỉ các bậc Vô Sanh (A La Hán), danh từ “Brahmin” thì chỉ 
những người trong giai cấp Bà La Môn. 

9. Comp: “Sự sanh trưởng không làm cho con người thuộc về giai cấp Bà La Môn , cũng 
không làm cho con người không phải ở trong giai cấp Bà La Môn”. 

“Chính đời sống và hành vi uốn nắn, làm cho con người trở nên thật sự là Bà La Môn. 

Cuộc sống uốn nắn làm cho con người trở nên nông dân, thương gia, nô bộc ; 

Cuộc sống uốn nắn làm cho con người trở nên kẻ trộm cắp , chiến sị quan quyền”. 

10. Đức Phật muốn nhắc đến một câu chuyện trong tiền kiếp xa xôi của Ngài, khi 
là con một người cùng đinh. Lúc bấy giờ Ngài tên Mãtanga, có một cuộc sống Đức 
Hạnh phi thường, làm cho mọi người đều khâm phục và sau đó Tái Sanh vào cõi 




478 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


một người cùng đinh, người “nấu thịt chó”. * (11) 

23. Người con tên Mãtanga này thành đạt mức vinh quang tuyệt đỉnh 
rất khó thành đạt, và được nhiều người thuộc giai cấp chiến sĩ (khattiya) và 
Bà La Môn hỗ trợ. 

24. Đi đến cõi Phạm Thiên bàng chiếc “xe của cõi ĩhiên” (12) trên con 
đường “xa lộ không dục vọng" (13> , Mãtanga hiện thần ỉên (14) cảnh Phạm 
Thiên, lánh xa mọi hình thức Tham Ái. Trạng thái sanh trưởng (trong cảnh 
cùng đinh) không gây trở ngại cho sự Tái Sanh vào cõi Phạm Thiên. 

25. Có những vị Phạm Thiên Tái Sanh vào gia đình truyền giáo 1131 quen 
thuộc với kinh kệ (Veda). Những vị này lắm khi củng có những hành vi xấu 
xa tội lõi. 

26. Trong kiếp này các vị ấy bị khinh khi, kiếp sống tới họ sẽ bị lâm vào 
cõi khổ. Sanh trưởng không giúp họ tránh khỏi phải Tái Sanh vào cõi khổ 
hay gặt hái quả dữ. 

27. Do sanh trưởng, người ta không trở thành cùng đinh, do sanh trưởng, 
người ta không trở thành Bà La Môn. Trở thành cùng đinh do hành vi, trở thành 
Bà La Môn do hành vi.” 

Khi Đức Thê Tôn dạy như vậy vị Bà La Môn Aggika Bhãradvãja nói: 

“Lành thay, Bạch Đức Gotamal Lành thay, Bạch Đức Gotamal Cũng 
như người kia dựng lại ngay ngắn một vật đã bị lật đổ, hay khám phá ra một 
vật đã đượcgiău kín, hay vạch đường chỉ lối cho người lạc bước, hay cầm đèn 
soi sáng trong đêm tối để cho ai có mắt có thể trông thấy, Giáo Pháp mà Đức 
Gotama giảng dạy bằng nhiều phương cách dường thế ấy. 

Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin quay vê nương tựa nơi (Quy Y với) Đức 
Gotama, nơi Giáo Pháp và nơi Tăng Đoàn các vị đệ tử của Ngài. Kính xin 
Đức Gotama Từ Bi chấp nhận con vào hàng môn đệ ngay từ ngày này đến 
giờ phút cuối cùng của đời con”. 


Thiên Phạm Thiên. Xem Túc Sanh Truyện Mãtanga Ịãkata, số 497. 

11. Canậãla, cùng đinh; có nghĩa là giai cấp thấp hèn; Sopãka có nghĩa là người nấu 
thịt chó để ăn, ám chỉ một lối sống thấp kém; và Mãtanga là tên của con người cùng 
đinh ấỵ (Bản Chú Giải). 

12. Chiếc xe của cõi Thiên. Tức là Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo), có tác dụng 
đưa chúng sanh đến cõi Phạm Thiên (Brahmã realm). 

13. Con đường “xa lộ không dục vọng ự là con đường mà các bậc vĩ nhân như Đức 
Phật, v.v... đã đi trên đó. 

14. Sau khi cơ thể tan rã. 

15. Những vị hằng ngày dấn thân trong việc học kinh Phệ Đà ( Veda ). 





PHỤ BẢN 4 - TAM BẢO KINH 479 


PHỤ BAN 4 

TAM BẢO KINH 

(Ratana Sutta) (1) 2 


“1) Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trển địa cầu hoặc chúng sanh 
ở cõi Thiên, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh phúc! Tất cả hãy chăm chú 
lắng nghe những lời này (2 \ 

1. Bản Chú Giải mô tả trường hợp Đức Thế Tôn giảng bài kinh này như sau: 

Vào một lúc nọ dân chúng trong thị trấn Vesãli trù phú cùng một lúc gặp phải 

ba thiên tai - nạn chết đói; nạn bị ma quái phá rầy và nạn dịch hạch. Trước tiên, vì 
mùa màng thất thoát, những người nghèo không đủ ăn, phải chết đói. Xác chết nằm 
la liệt, mùi hôi thúi thu hút cảnh âm Bất Thiện, và sau cùng bệnh dịch hạch truyền 
nhiễm tai hại. 

Trước những tai trời ách nước vô cùng nguy hiểm này, trong lúc dân chúng đang 
xôn xao bấn loạn thì bỗng nhiên họ nảy sanh ý nghĩ cung thỉnh Đức Phật, lúc ấy đang 
lưu ngụ tại thành Rãjagaha (Vương Xá) gần đó. 

Hai vị quý tộc dòng Licchavi hướng dẫn một phái đoàn hùng hậu liền lên đường 
sang Rãjagaha hầu Phật và thuật lại tình trạng đau thương vô cùng tuyệt vọng của họ. 
Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu và cùng Đức Ảnanda và đông đảo chư Tăng rời 
Rãjagaha sang sông Hằng ( Ganga ), đến Vesãli. 

Khi Đức Phật vừa đến thành Vesãli một trận mưa tầm tã ào xuống, quét sạch 
thành phố và Thanh lọc Ô Nhiễm trong không khí. Khi ấy Đức Phật giảng bài Ratana 
Sutta (Tam Bảo Kinh) cho Ngài Ảnanda, rồi dạy Ngài cùng với chư Tăng và đông đảo 
dân chúng vừa đi khắp thị trấn vừa đọc tụng kinh này. Ngài Ảnanda ôm theo bình 
bát của chính Đức Phật, đựng nước trong đó, và rải nước có đọc kinh cùng khắp. Bản 
Chú Giải ghi rằng khi chư Tăng vừa đọc những chữ “yam kinci”, thì các chúng sanh 
Bất Thiện trong cõi âm hoảng sơ rút lui. Bệnh dịch hạch cũng dần dần tan biến. Sau 

• o o • • • o 

khi chư Tăng đọc kinh để bảo vệ dân chúng trong thành phố xong thì trở về Hội 
trường, có Đức Phật chờ nơi đó. 

Nhân cơ hội, Đức Phật giảng giải bài Ratana Sutta (Tam Bảo Kinh) cho toàn thể 
đám đông. 

2. Như trên. 




480 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


2 ) Tất cả hãy chú tâm suy niệm-, hãy hiểu lộ lòng Từ Ái đối với chúng 
sanh trong cõi người; ngày đêm hằng dâng cúng (3> . Hãy tận tình hộ trì những 
người ấy. 

3) Dù kho tàng quý giá nào trên đời hay trong một cõi khác, dù châu 
báu (4> trong những cõi Thiên tS) , không có gì sánh bằng Đức Thế Tôn." 

Đúng vậy ; Đức Phật là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

"4) Bậc Thiện Trí 3 4 5 (6) 7 8 dòng Sãkya (Thích Ca) đã viên mãn chấm dứt 
Phiền Não, ly dục và thành đạt trạng thái vô sanh bất tử Vồ Thượng. Không 
có gì sánh bâng Giáo Pháp (Dhamma).” 

Đúng vậy Giáo Pháp là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này ngưỡng mong được an lành hạnh phúc. 

" 5 ) Các bậc Thánh Nhân mà Đức Phật tối thượng tán dương, được mô 
tả là "Tầm an trụ không gián đoạn” í7> . Không có gì như Tâm an trụ ấy.” 

Đúng vậy Giáo Pháp là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

"6) Tám vị Thánh ấy (sì , hợp thành bốn đôi, được bậc Thiện Trí tán 
dương; Các Ngài là những bậc đáng được cúng dường, là đệ tử của Đấng 
Thiện Thệ - vật dâng cúng đến các Ngài sẽ đem lại quả phúc dồi dào.” 

3. Bản Chú Giải ghi rằng người ta vẽ hình chư Thiên, hoặc đục khắc trên gỗ, rồi 
làm những bàn thờ nhỏ treo trên cây và hằng ngày đem lễ vật đến cúng. 

4. Danh từ Ratana có nghĩa là trân châu bảo ngọc quý giá. Nơi đây danh từ 
Ratana, bảo vật, hàm ý là Tam Bảo: Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Theo đúng 
ngữ nguyên, danh từ “Ratana” gồm ba âm - ra, ta và na. “Ra” là thu hút, “ta” là vượt 
xuyên qua và “na” là dẫn đến. Phật, Pháp, Tăng gọi chung là Ratana , châu báu, bởi 
vì Tam Bảo có Đức Hạnh thu hút Tâm của bậc Thiện Trí; là phương tiện đưa chúng 
sanh vượt qua đại dương của vòng Luân Hồi ( Samsãra ); và dẫn đến các cõi Thiên và 
Níp-bàn (Niết Bàn) cho những ai tìm nương tựa nơi Tam Bảo. 

5. Danh từ cõi Thiên ở đây bao gồm luôn cả những cõi Phạm Thiên ( Brahmã ) từ 
thấp nhất đến cao nhất -Akanỉttha (Bản Chú Giải). 

6. Gọi như vậy vì Ngài đã hoàn toàn tận diệt mọi Ái Dục (Bản Chú Giải). 

7. Magga (Đạo) được gọi là Ãnantarika Samãdhi, Tâm Định liên tục, không gián 
đoạn, bởi vì Phala (Quả) theo sau tức khắc không có thời gian gián đoạn. 

8. Tám vị Thánh Nhân ấy là: (i) Vị đã chứng đắc Sotãpatti, Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) 
Đạo, và (ii) Dự Lưu (Tu Đà Hoàn) Quả; (iii) vị đã chứng đắc Sakadãgãmi, Nhất 
Lai (Tư Đà Hàm) Đạo, và (iv) Nhất Lai (Tư Đà Hàm) Quả; (v) vị đã chứng đắc 
Anãgãmi, Bất Lai (A Na Hàm) Đạo, và (vi) Bất Lai (A Ha Hàm) Quả, (vii) vị đã 
chứng đắc Arahant, Vô Sanh (A La Hán) Đạo, và (viii) Vô Sanh (A La Hán) Quả. 

Như vậy tính từng cá nhân thì có tám vị, tính cặp thì có bốn đôi. 





PHỤ BẢN 4 - TAM BẢO KINH 481 


Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

“7) Với ý chí kiên trì vững chắc, sống trọn vẹn trong Giáo Huấn của Đức 
Gotama, không Ái DựCj các Ngài đã thành đạt những gì cần thành đạt^ 
và thể nhập Qụả vị bất tử, các Ngài an nhàn thọ hưởng cảnh thanh bình 
An Lạc. “ 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

“8) Như trụ cột (10) chôn sâu trong lòng đất không thể bị gió bốn phương 
lay chuyển, cùng thế ấy, Như Lai tuyên ngôn, con người chánh trực đã chứng 
Ngộ Tứ Thánh Đế cũng như vậy.” 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

"9) Những bậc đã thấu đạt rõ ràng các Thánh Đế mà bậc Trí Tuệ thậm 
thâm đã giáo truyền, dầu dể duôi phóng dật, vẫn không Tái Sanh đến lần 
thứ tám (n K” 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

" 10) Người Chứng Ngộ Tuệ Quán (Minh Sát) (12) , ba điều kiện * 11 ’'’ nếu 
còn, sẽ được loại trừ, đó là - Thân Kiêh (14) , Hoài Ngh( ls) , và Giới Cấm Thủ. 


9. Tức Quả Vồ Sanh (A La Hán). 

10. Indakhĩỉa-Inda, có nghĩa Sakka, Thiên Vương Đê Thích. Danh từ Indakhĩla có 
nghĩa là trụ cột đã được vững chắc chôn sâu trong lòng đất, vừa cao vừa vững như trụ 
cột của Vua Thiên Sakka. 

Bản Chú Giải ghi rằng những Indakhĩla (trụ cột) này được trồng bên trong thành 
phố để làm đẹp; hoặc bên ngoài như một dấu hiệu bảo vệ. Thông thường những trụ 
cột này hình bát giáC; được xây lên bằng gạch hoặc bằng gỗ tốt. Phân nửa cây trụ 
được chôn sâu dưới đất - do đó có thành ngữ: “vững chắc như trụ cột Indakhứa”. 

11. Người đã thành đạt tầng Thánh đầu tiên ( Sotãpatti ; Dự Lưu / Tu Đà Hoàn) 

_1_ 2 _ X np/ • p_1 _ 1 • Ạ' 1 ^_1 \ 1 2_t A' 

chỉ còn lái Sanh nhiểu lam là bảy lan. 

12. Tức lần đầu tiên nhoáng thấy Níp-bàn (Niết Bàn). 

13. Trong mười Samyoịana, Kiết Sử; tức mười dây trói buộc cột chặt chúng sanh 
vào vòng Luân Hồi; ba Kiết Sử đầu được loại trừ. 

14. Thân Kiến; Sakkãyadụthi - sự tin tưởng cho rằng Thân này hiện hữU; tức quan 
niệm có một linh hồn hay Tự Ngã thường còn. Đây là một trong ba “Mannanã”, hay 
Ý Niệm; phát sanh liên quan đến Thân. Hai ý niệm kia là Tanhã (Ái) và Mãna (Ngã 
Mạn) - Bản Chú Giải. Buddhỉst Psychology, trang 257. 

15. Lòng Hoài Nghi (i) Buddha ; Đức Phật; (ii) Dhamma, Giáo Pháp; (iii) Sangha, 




482 PHẦN II - PHẬT PHÁP 


Không bao giờ sa đọa vào bốn cõi khổ ( 161 và không còn có thể vi phạm sáu 
trọngNghiệp Bất Thiện 1 ' 17 k" 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

‘T ỉ) Bất luận hành động nào mình đã làm bâng ThầnJ Khẩu hay Ỷ, bậc 
Thánh Nhân không thể giấu; bởi vì người đã thấy con đường không thể còn 
phạm lõi." 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

" 12) Củng dường như cây trong rừng (18) đua nhau đầm chổi nở mọng 
trên ngọn í191 khi mùa hè bắt đầu ấm nóng í20l f Giáo Pháp tối thượng dẫn 
đến Níp-bàn (Niết Bàn) đã được giáo truyền vì lợi ích tối thượng củng cùng 

đi A' A' „ )) 

the ây. 

Đúng vậy, Giáo Pháp là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

“13) Đức Thế Tôn Vô ThượngỊ bậc Toàn giáCj bậc Thánh Nhân đã ban 
bô] bậc đã đem đến và giáo truyền pháp cao siêu tối thượng 
Đúng vậy, Đức Phật là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

“14) Quá khứ đã chấm dứt , vị lai không còn nữa ý Tâm không dính mắc 
trong một kiếp Tái Sanh vị laiy Tham Ái không khởi sanh( 21 ) - các bậc Trí 


Tăng Đoàn; (iv) Sikkha, Giới Luật; (v) quá khứ; (vi) vị lai; (vii) quá khứ và vị lai; 
(viii) Paticca Samuppãda, Liên Quan Tương Sinh. Xem Buddhist Psỵchology , trang 
260. 

16. Bốn cõi khổ là: Địa Ngục ( Niraya ), cõi Thú, cõi Ngạ Quỷ ( Peta ) và cõi A-tu-la 
(Asura-Joni). 

17. Abhithanani, sáu trọng Nghiệp Bất Thiện là: (i) giết mẹ, (ii) giết cha, (iii) giết 
một vị Vô Sanh (A La Hán), (iv) làm chảy máu Đức Phật (v) chia rẽ Tăng Đoàn và 
(vi) khư khư Chấp Thủ Tà Kiến ( niyata micchã dụthi ). 

18. Vanappagumbe. Bản Chú Giải giải thích rằng danh từ này do hai thành phần 
họp lại, Vane pagumbo, chồi cây trong rừng. Nơi đây định sở cách ( locative ) được 
dùng trong ý nghĩa của chỉ chủ cách (nominative ). 

19. Đây cũng vậy, định sở cách được dùng trong ý nghĩa chỉ chủ cách. 

20. Cũng như vào lúc đầu mùa Hạ cây cối đâm ở mọng xinh tươi sáng sủa, Giáo 
Pháp ( Dhamma ) với nhiều lời dạy quý báu, được Đức Phật ban truyền rộng rãi, cũng 
tươi sáng vinh quang cùng thế ấy. 

21. Một vị Vô Sanh (A La Hán) không còn Tái Sanh vì đã tạo Nghiệp trong quá 
khứ. Những hành động của các Ngài được gọi là Kiriya (Hành) không tạo Nghiệp vì 





PHỤ BẢN 4 - TAM BẢO KINH 483 


Tuệ ấy siêu thoát như ngọn đèn kia chợt tắv 22 \” 

Đúng vậy, Tăng Đoàn là châu báu thù diệu. 

Do sự thật này, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

“15) Chúng ta tụ hội nơi đây, dù là chúng sanh ở địa cầu hay Thiên giới, 
hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc được chư Thiên và nhân loại kỉnh mộ tôn 
vinh. Ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

16) Chúng ta tụ hội nơi đây, dù là chúng sanh ở địa cầu hay Thiên giới, 
hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc được chư Thiên và nhân loại kỉnh mộ tôn 
vinh. Ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 

17) Chúng ta tụ hội nơi đây, dù là chúng sanh ở địa cầu hay Thiên giới, 
hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc được chư Thiên và nhân loại kỉnh mộ tôn 
vinh. Ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! 1231 ’’ 




đã không còn mảy may Ô Nhiễm Tham Ái. 

22. Chỉ ngọn đèn được thắp lên để cúng dường chư Thiên trong thành phố; ngay 
lúc ấy vừa tắt. 

23. Khi Đức Bổn Sư chấm dứt thời Pháp thoại và ban rải những tư tưởng an lành 
hạnh phúc đến dân chúng thành Vesãli; Thiên Vương Sakka (Đế Thích) đọc tụng ba 
câu kệ cuối cùng và bái từ Đức Phật; cùng với đoàn tùy tùng ra về. 

Bản Chú Giải ghi rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh này liên tiếp bảy ngày 
tại Vesãli. 




484 phần II - PHẬT PHÁP 


PHỤ BAN 5 

Từ BI KINH 

(Mettã Sutta) (1) 2 


"1) Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành 
đạt trạng thái vắng lặng 1 ' 2! nên có hành động (như thế này): 

Người ẩy phải có khả năng, phải chánh Trực, hoàn toàn chánh Trực (3) , 


1. Vào lúc ấy mùa mưa sắp đến, sau khi được Đức Phật ban dạy những đề mục 
Hành Thiền, một nhóm Tỳ Khưu ra đi, tìm nơi thích hợp để thực hành. Trong cuộc 
đi bất định ấỵ các Ngài đến một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh và quyết định ở lại đó 
Hành Thiền nhằm mục tiêu Giải Thoát. 

Các vị Thọ Thần sống trên cây cảm thấy bất tiện nên tìm cách làm cho chư Tỳ 
Khưu không còn ở được và phải ra đi. Đêm đêm các vị Thọ Thần làm đủ cách để phá 
khuấy không cho chư Tăng ở yên Hành Thiền. 

Chư vị Tỳ Khưu thấy khó mà an trụ tâm trong tình trạng như vậy nên trở về chùa 
bạch lại tự sự với Đức Thế Tôn. 

Đức Phật dạy chư Tăng bài kinh Mettã Sutta (kinh về Tâm Từ) và khuyên các vị 
này trở lại ngay địa điểm trước rồi cùng đọc lên bài kinh này khi vào rừng. Chư Tăng 
làm theo lời dạy. 

Những tư tưởng Từ Ái an lành được ban rải ra, thấm nhuần bầu không khí trong 
toàn khu rừng. Các vị Thọ Thần ở khắp nơi trong rừng nghe kinh cảm thấy thanh 
bình An Lạc, phát tâm kỉnh mộ chư Tăng, và kể từ đó thay vì khuấy nhiễu làm trở 
ngại, tận tình hộ trì và nâng đỡ chư Tăng. 

Trong thời gian ba tháng an cư mùa mưa (Kiết Hạ), Vassãna, tất cả chư vị Tỳ 
Khưu trong nhóm đều chứng đắc Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Bài kinh Mettã Sutta này vừa có tánh cách bảo hộ, vừa là một đề mục Hành Thiền. 
Phần đầu bài kinh mô tả những Phẩm Hạnh mà người mong tìm tình trạng an lành cho 
mình cần nên trau dồi, và phần sau là phương pháp thực hành Tâm Từ, được giải thích 
cặn kẽ. 

2. Tức Níp-bàn (Niết Bàn). 

3. Ưju và Sũjũ. Chữ Uju hàm ý đặc tánh Chánh Trực trong lời nói và hành động - 
tức thân khẩu Chánh Trực. Chữ Sũjũ là Tâm ngay thẳng (Bản Chú Giải). 





PHỤ BẢN 5 - TỪ BI KINH 485 


dễ dạy , hiên lành, khiêm tổn. 

2) Tri Túc, dễ nuôi (sống giản dị, để cho người Thiện Tín dễ dàng hộ trì), 
có ít nhiệm vụ (ít bị ràng buộc), sống dễ dàng (không nhiều nhu cầu), thu 
thúc Lục Căn, kín đáo, tế nhị, không Luyến Ái gia đình. 

3 ) Người ấy không nên vi phạm lỗi lầm nhỏ bé nào mà bậc Thiện Trí có 
thể khiển trách. Ước mong tất cả chúng sanh được an vui và châu toàn! Ước 
mong tất cả đều có Tâm hoàn toàn trong sạch. 

4) Bất luận chúng sanh ấy như thế nào: - yếu đuối hay khỏe mạnh, cao 
lớn mập mạp hay tầm vóc bình thường, lùn thấp bé nhỏ, hữu hình hay vô 
hình, những chúng sanh ở gần hay những chúng sanh ở xa, những chúng 
sanh đã ra đời hoặc những chúng sanh chưa sanh - Ước mong tất cả chúng 
sanh, không loại trừ bất luận ai, đều có Tâm an lành hạnh phúc. 

s) Không ai làm cho ai thất vọng, không ai khinh bỉ ai, dù người như 
thế nào hoặc ở nơi đâu. Trong cơn giận dữ hay lúc oán hờn, không nên mong 
điểu bất hạnh đến với người khác. 

6) Củng như bà từ mẫu hết lòng bảo bọc đứa con duy nhất của bà dù có 
hiểm nguy đến tính mạng, cùng thế ấy người kia trau dồi Tâm Từ vô lượng 
vô biên, rải khắp mọi chúng sanh. 

7) Hãy để những tư tưởng Từ Ái vô biên bao trùm toàn thể thế gian: - 
bên trên, phía dưới, bổn phương tám hướng, không để cho điều gì làm trở 
ngại, không mảy may nóng giận, không chút hiềm thù. 

8) Dù người ấy đứng, đi, ngồi hay nằm, giây phút nào còn thức (không 
ngủ) thì nên phát triển Tâm Niệm. Đó là phúc lành cao thượng nhất. 14) 

9) Không để rơi vào những lầm lạc (s \ Đức Hạnh trong sạch và viên mãn 
Giác Ngộ (6 ( người ấy lánh xa mọi hình thức Ái Dục. Đúng như vậy, người 
ẩy không còn trở lại vào bào thai 4 5 6 (7) .” 




4. Đó là thực hành Tứ Vô Lượng Tâm (Brahmã Vihãra). 

5. “Lầm lạc” ở đây có nghĩa Sakkãyadụthi (Thân Kiến). 

6. Tức nhoáng thấy Níp-bàn (Niết Bàn) lần đầu tiên. 

7. Khi đã chứng đắc tầng Anãgãmi (Bất Lai; A Na Hàm) thì Tái Sanh vào cõi 
Suddhãvãsa (cõi trong sạch) và không cần Tái Sanh vào cõi người. 





486 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


PHỤ BẢN 6 

KINH NIỆM xứ 


(Satipatthãna Sutta) (1) 


Lời Mở Đầu 

Kinh Niệm Xứ, Satipatthãna Suttâ, là một bài kinh vô cùng quan 
trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục Hành Thiền nhằm phát 
triển cả hai, Tâm vắng lặng ( Samatha ) và Quán Sát (Tuệ Minh Sát, 
Vipassanã ). 

Danh từ Satipaịịhãna gổm có hai phần: “Sati” và “paịịhãna”, hoặc 

cc Cĩ _/_•» _> cc _ 

Sati và upatthãna. 

Sati là sự Niệm, sự hay biết hoặc sự chú tâm. Paịthãna là sự thiết lập, 

••/•/ • • •• • • X ' 

nền tảng, căn bản, đề tài hay sự chuyên chú. Như vậy, Satipatịhãna có 
nghĩa “nin tảng của Niệm” hay “ những đề mục chánh yếu của Niệm”. 

Satipaịịhãna cũng có thể được hiểu là sự kết hợp của hai phẩn: Sati 
và Upatthãna. Upatthãna là sự phát sanh, hay sự áp đặt, gắn vào. Như 
vậy, Satipatthãna có nghĩa là “áp đặt Niệm lên”, hoặc sự “phát sanh của 
Niệm”. 

Một cách đơn giản, có thể hiểu Satipatịhãna là “nên tảng của 
Niệm”, hay “ những đề mục chánh yếu để áp đặt Niệm vào”. Ta thường gọi 
Satipatthãna Sutta là kinh Tứ Niệm Xứ, tức là bài kinh đề cập đến bốn 
“Xứ", hay bốn nơi chốn, bốn điểm, hoặc bốn đề mục để ta đặt sự chú 
niệm vào. 


1. a. (Sati = niệm) + (patthana = sự thiết lập; nền tảng; căn bản; đối tượng; hay đề 
mục Hành Thiền; chuyên chú gom Tâm vào). 
b. (Sati = niệm) + (upatthana = sự phát sanh; chuyên chú gom Tâm). 

Satipatthãna Sutta là bài kinh đề cập đến những đề mục chánh yếu để chuyên chú 
gom Tâm vào. 





PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 487 


Trong bài kinh này có bốn đề mục Qụán Niệm (Anupassanã) để 
thích ứng với những tâm tánh và những cá nhân khác nhau. 

I. Đầu tiên là Kãỵãnupassanã, Thân quán niệm xứ, hay niệm 
Thân, nhằm gội bỏ ý niệm sai lầm vể cái thường được xem là sắc đẹp 
hay tánh cách đáng được ưa thích của Thân. Quán Niệm vể mục này 

• /_ 1 \ 1 _ •? 1 • 1 • ạ' ể /^11 ạ /^11 / 1 _11 Ạ r _Ạ ị (( _, \ % •)) 1 \ 

giúp hành giả hiẽu biẽt Chân Chánh rang không có một người làm 

chuyện này hay chuyện kia, mà chỉ có “sự làm” chuyện này hay chuyện 
kia; không có “người" hành động mà chỉ có “hành động". Chừng đó hành 

• ? TV A _ í _1 ồ _ / _ / • \ • 1 \ ((rp _)) 

giả N hận thức rang không có cái gì gọi là l a . 

Pháp niệm Thần biết bằng sự chú niệm vào hơi thở hít vô và thở ra 
(Anãpãnasati) nhằm đạt đến trạng thái Nhất Tầm ( Ekaggatã , Tâm gom 
vào một điểm). Nhất Tầm đưa đến các tầng Thiền (Ịhãna) và cuối cùng 
đến Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán). 

Thật khó mà kiểm soát được cái Tầm vô hình, thành phần tối quan 
trọng trong guồng máy phức tạp của con người. Nó luôn luôn di động, 
không ngừng phóng nhảy đó đầy. Chuyên chú giữ Tầm trú vào một đề 
mục riêng biệt, dầu trong khoảnh khắc, cũng khó như đặt một hạt cải 
trên đầu mũi kim và giữ cho nó đừng rơi. Tuy là khó, nhưng đây là một 
việc có thể làm được bằng cách thường xuyên thực tập, bởi vì Nhất Tầm 
là một loại Sở Hữu Tầm (Tầm Sở) luôn luôn ngủ ngầm bên trong mọi 
người. Khi Nhất Tâm này (hay còn gọi là Tâm Định) hợp với một loại 
Tầm Bất Thiện (Akusalã Citta ) thì nó là Bất Thiện. Khi nó hợp với một 
loại Tầm Thiện (Kusalã Citta) thì nó là Thiện. Tầm Định này có thể 
được phát triển để trở thành một Chi Thiển. Cũng Nhất Tâm này, nếu 
được trau dổi đúng mức, có thể được nâng cao đến mức độ có thể trở 
thành một, trong bảy yếu tố đưa đến Giác Ngộ (Boịịhanga, Thất Giác 
Chi, hay thất bổ đề phần, hay bảy Pháp trợ đạo), một trong tám Chi của 
Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo, Magganga). Đó là lý do tại sao Phật 
Giáo dạy rằng bên trong mỏi người đều có tiềm tàng những mầm mống 
mà nếu vun quén đắp bổi đúng mức, có thể làm cho mình trở nên toàn 
thiện, một bậc vĩ nhân. 

Đã đắc được các tẩng Thiền (Jhãnà) bằng cách vững chắc trụ Tâm 
vào một điểm, hành giả gia công tiên đến Đạo Quả Vô Sanh (ALa Hán). 
Hành giả xuất ra khỏi Thiền và chú tầm “Định" vào ba đặc tướng của đời 
sống: Vô Thường ( Anicca ), Khổ ( Dukkha ) và Vô Ngã ( Anattã ). Sau khi 




488 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


đã tận lực Tinh Tấn và thành đạt Quả Vô Sanh (A La Hán), hành giả đã 
hoàn toàn thoát ra khỏi mọi hình thức Ái ( Tanhã ) và Vô Minh (Aviịịã) 
và tuyệt nhiên không còn Luyến Ái hay bám níu vào bất luận gì trong 
thê gian. 

Phẩn đề cập đến những oai nghi - đi, đứng, nằm, ngồi - cũng đưa 
đến Tầm Định và Tâm tự hay biết mình. Như thế, giữ Tâm chú niệm 
trong khi đi, đứng, nằm, ngổi cũng đưa đến tình trạng thái hiểu biết 
thấu đáo và tận tường rằng không có một “người" mà chỉ có “những cử 
động” sanh khởi do nhân duyên tạo điều kiện. 

Đoạn kinh đề cập đến tánh cách Ô Trược của ba mươi hai bộ phận 
trong cơ thể, bốn nguyên tố chánh yếu (Tứ Đại) hợp thành cái gọi là 
Thần, và cuối cùng, mười hình thể của xác chết (mười đề mục về Tử Thi) - 
tức là: 1. Tử Thi sình (udhumãtaka ), 2. Tử Thi đã đổi màu sắc ( vinilaka ), 
3. Tử Thi đang lở loét, chảy nước (vipubbaka ), 4. Tử Thi bị đứt đoạn 
(vicchiddaka) , 5. Tử Thi bị đục khoét, rời ra từng mảnh (vikkhãỵika) , 6. 
Từng mảnh nhỏ của Tử Thi văng tách rời ra (vikkhittaka ), 7. Tử Thi rã rời 
từng mảnh (hatavikkhittaka ), 8. Tử Thi bị đẫm máu ( lohitaka ), 9. Tử Thi bị 
lằn, giòi loi nhoi đục khoét rã rời (j pulavaka ), 10. Tử Thi chỉ còn bộ xương 
(, atthika ) - nhằm diệt trừ lòng Tham Ái ích kỷ, bám níu vào cái Thân tạm bợ 
phù du này. 

II. Pháp thứ nhì, Thọ quán niệm xứ, hay niệm Thọ, 
Vedanãnupassanã, liên quan đến bất cứ loại cảm giác (Thọ) nào - vật 
chất hay tinh thẩn - có thể phát sanh đến ta. Pháp này nhằm giúp hành giả 
phá tan ý niệm lẩm lạc (sukhavipaỉlãsa ), xem hạnh phúc ảo huyền của thế 
gian là chính thực và vững bền. 

Trong cuộc sống, ta Chứng nghiệm những cảm giác vui sướng, khổ 
đau và không vui không khổ. Tất cả những cảm giác ấy đều tạm bợ nhất 
thời. Do đó không thể có hạnh phúc thật sự vững bền trong những cảm 
giác ấy. Níp-bàn (Niết Bàn) là hạnh phúc tối thượng. Đó là Hạnh Phúc 
Giải Thoát, hạnh phúc đã vượt thoát ra khỏi mọi khổ đau phiền lụy. 

III. Pháp thứ ha, Tâm quán niệm xứ, hay niệm Tầm, 

Cittãnupassanã, liên quan đến các trạng thái Tầm khác nhau. Pháp 
này có khuynh hướng loại trừ ý niệm sai lạc, xem những gì tạm bợ Vô 
Thường là trường tồn vĩnh cửu (niccavipallãsa). 




PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 489 


Tâm hay Thức, phát sanh và hoại diệt trong từng khoảnh khắc, mau 
như chớp nhoáng, còn nhanh chóng hơn sự đổi thay của những đơn vị 
căn bản vật chất. Trong từng Sát-na (khoảnh khắc), chúng ta có những 
Lộ Tâm Thiện hoặc Bất Thiện. 

Trong phẩn này của bài kinh, các loại Tầm được kể ra theo từng cặp. 

IV. Pháp thứ tư là Pháp quán niệm xứ, hay niệm Pháp, 
Dhammãnupassanã. Pãli ngữ “Dhamma", được phiên dịch ở đầy là 
“Pháp", là một danh từ rất khó chuyển ngữ một cách chính xác bởi vì 
theo từng đoạn văn, danh từ này hàm xúc ý nghĩa khác nhau. 

Ở đầy, Dhamma (Pháp) bao gốm năm Pháp Cái ( Nivarana , năm 
chướng ngại tinh thần), Thất Giác Chi ( Bojjhanga , tức bảy yếu tố đưa 
hành giả đến Giác Ngộ), Ngũ Uẩn Thủ ( Upãdãnakkhandha , năm nhóm 
làm đối tượng cho sự Chấp Thủ), Lục Xứ (salãỵatana ), và Tứ Thánh Đế 
(Tứ Diệu Đế, Ariỵasacca). Do đó, ta được khuyên nên giữ nguyên vẹn 
danh từ Pãli. 

Pháp QuánNiệmnàynhằmloạitrừýniệmsailạc (Attabhãvavipalỉãsa ), 
khư khư chấp có một linh hổn vĩnh cửu, trường tồn bất biến. 

- 0 O 0 - 

Ta có thể chọn bất luận đề mục (Xứ) nào trong bốn đề mục kể trên 
- tức Thần, Thọ, Tâm hay Pháp - và gia công trau dồi, phát triển Tâm cho 
đến khi thành đạt Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán); hoặc nữa, để thuận 
tiện thực hành, có thể thay đổi và hành xen kẽ nhau cũng được, ví dụ 
như lúc này niệm Thần, lúc khác niệm Thọ, lúc khác nữa niệm Tầm, v.v... 
không phải theo một thứ tự nào. 

Để thành đạt các tầng Thiền ( Ịhãna ), tốt hơn nên chọn một đề mục 
thích ứng với Tầm tánh mình. Chẳng hạn như người có khuynh hướng 
Tham sẽ chọn đề mục Quán Niệm về tánh cách Ô Trược của Thần, 
hoặc Quán Niệm về bốn nguyên tố chánh yếu (Tứ Đại) cấu thành cơ 
thể này, hoặc những đề mục về Tử Thi. Tuy nhiên, không có định luật 
nhất định hoặc cứng rắn hay nhanh chóng nào để chọn một đề mục 
Quán Niệm thích hợp. 

Chính ta là người quán xét Tầm tánh của ta dễ dàng nhất. 

Một nơi yên tịnh vắng vẻ sẽ thích nghi cho công việc Hành Thiền. 
Một cụm rừng xa xóm làng quả thật vô cùng thích hợp, nhưng không 
phải là một điều kiện tốt phải có. Ta có thể Hành Thiền trong căn phòng 



490 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


của mình nếu ở đó không bị ngoại cảnh phiền nhiễu. Cảnh vẳng lặng 
ở ngay trong Tâm mỏi người. Nếu Tầm không an, dù ở giữa rừng sầu 
tịch mịch cũng không thích hợp. Nhưng nếu Tầm không dao động thì ở 
ngay trung tầm thành phố rộn rịp cũng được. Khung cảnh chung quanh 
tác động một cách gián tiếp để giúp Tâm an trụ. 

Điều kê đó mà hành giả phải quyết định là giờ giấc, lúc mà chính 
hành giả và khung cảnh chung quanh có nhiều điều kiện thuận tiện 
nhất để Hành Thiền. Sáng sớm, Tâm trí còn tươi tỉnh hoặc tối, trước 
khi đi ngủ, nếu không quá mệt, thường là lúc thích hợp nhất để Hành 
Thiền. Tuy nhiên, dù thì giờ nào mà ta đã chọn, nên cố giữ đúng giờ ấy mỏi 
ngày để tập cho Tâm được quen, có ảnh hưởng tốt đẹp đến Pháp Hành. 

Cách ngồi cũng có thể giúp nhiều cho việc gom Tâm. Người phương 
Đông thường ngồi chéo chân, chân mặt đặt trên vê trái và chần trái đặt 
trên vế mặt, thân mình ngay thẳng. Đó là lối ngổi kiết già, nếu không 
quen ắt thấy khó ngồi như thế. Nhiều người ngổi bán già dễ ngổi hơn, 
chỉ để chân mặt trên vê trái, còn chân trái thì để luôn phía dưới, khỏi 
phải chéo lên. Khi ngồi theo điệu tam giác ấy thì thân mình vững vàng. 

Tay mặt đặt lên tay trái, cổ ngay, giữ mũi nằm trên đường thẳng góc 
với rún, quần áo ngay ngắn và lưng quần không nên thắt chặt lắm. Vài 
người chịu nhắm kín mắt lại để không còn thấy gì nữa. Nhắm kín mắt 
cũng có lợi nhưng thường làm buồn ngủ. Đến lúc muốn ngủ rồi thì 
hành giả không còn kiểm soát Tầm được nữa. Những tư tưởng bất định 
phát sanh, không còn ngổi ngay ngắn, vô tình mở miệng, chảy nước dãi 
và gục đầu. 

Chư Phật thường ngồi kiết già, hình đóa sen búp, mắt nhắm phần 
nửa, nhìn theo chót mũi đến chí đất, không xa hơn lối một thước hai. 

Người nào thấy lối ngổi ngổi kiết già khó khăn có thể thuận tiện 
ngổi trên ghế hay ngồi chỗ nào khác, vừa đủ cao để hai bàn chân gác 
trên mặt đất. Thê ngồi không quan trọng lắm. Hành giả tùy thích, ngồi 
thế nào miễn nghe thoải mái và dễ dàng. 

Hành giả phải kiên trì cố gắng trong Pháp Hành để chê ngự những 
khát vọng Tham Ái và Sần Hận, không nên trông đợi kết quả nhanh 
chóng. Ta có thể thầu hoạch thành quả trong nhiều tháng, nhiều năm, 
hay chỉ trong một ngày. Nhưng dù sao, chớ nên nản lòng. Điều thiết yếu 
là phải thực hành đều đặn. 

Tình trạng cố gắng phải được phối hợp với sự hiểu biết rõ ràng và 
thấu đáo thực tướng của Vạn Pháp. Trí Tuệ, đỉnh cao cùng tột của Phật 



PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 491 


Giáo, quả thật tuyệt đối cần thiết để Thanh lọc Tâm. Học vấn cổ truyền 
trong thê gian là một điểm lợi nhưng để Giải Thoát, điều tối quan trọng 
là hiểu biết Chần Chánh thực tướng của chính mình, là thấu triệt tường 
tận chính mình, đúng như thật sự mình là vậy. Để đạt đến sự Giải Thoát 

• } o • • / • • 

ra khỏi mọi khổ đau, van vái nguyện cầu không có một vai trò nào trong 
Phật Giáo. Chuyên cần Niệm cũng thiết yếu như Tinh Tấn và Trí Tuệ. 

Đã có được ba yếu tố thiết yếu tối quan trọng ấy - chuyên cần Niệm, 
nỗ lực Tinh Tấn và Trí Tuệ - hành giả phải gia công tạm thời chê ngự 
năm Pháp Cái, vốn ngăn trở tiến bộ tinh thần của mình. 

Hành giả phải nỏ lực khắc phục mọi Luyến Ái bám víu vào dục vọng. 
Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn từ bỏ mọi thú vui vật chất. 
Nhưng không nên làm nô lệ cho các lạc thú trần tục ấy. 

Sân Hận, hay oán ghét, cũng có năng lực phá hoại hùng mạnh, không 
kém gì Tham Ái. Cả hai, Tham Ái và Sân Hận, là hai ngọn lửa vô cùng 
nguy hại thiêu đốt chính ta và những người khác. 

Đúng thật rằng chí đến khi chứng đắc Đạo Quả Bất Lai (A Na Hàm, 
Anãgãmi), tầng thứ ba trong bốn tầng Thánh, hành giả mới tận diệt 
được Tham và Sân. Nhưng ta phải luôn luôn tận lực gắng để khắc phục 
dần hai loại Tâm Bất Thiện ấy. 

Luôn luôn cảnh giác, không lo âu sợ sệt vô ích, giữ Tâm bình luận, và 
tin chắc vào mục tiêu mong mỏi, tất cả những yếu tố ấy đều cần thiết để 
thành công trong công trình Quán Niệm tối quan trọng này. 

Đối tượng tối hậu của những phương pháp Quán Niệm trên là hoàn 
toàn Giải Thoát ra khỏi Vô Minh (Aviịịấ) và Ái ( Tanhã ) bằng cách đắc 
Quả Vô Sanh (A La Hán). Sau đó, hành giả không còn ham muốn hay 
đeo níu vào bất luận cái gì trên thế gian. 

Để kết luận bài Pháp cao siêu này, Đức Phật dạy rằng hành giả nhất 
định có thể thành công trong cố gắng cao quý của mình không phải 
trong bảy năm, mà chỉ trong bảy ngày. 

-oOo- 

Kinh Niệm Xứ (Satipatthãna Sutta) 

Lúc ấy tôi có nghe như thê này: 

Đức Phật tuyên ngôn như sau: 

Này chư Tỳ Khưu , có con đường duy nhấr 2 ' để chúng sanh tự Thanh 


2. Ekayana = con đường duy nhất, chỉ có một con đường, v.v... 




492 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Tịnh, để diệt trừ đau khổ ( i> , để thành đạt Trí Tuệ, và để chứng Ngộ Níp- 
bàn (Niết Bàn) - đó là Tứ Niệm Xứ. Bốn đó là gì? 

Nơi đây, người đệ tử (4) sống: 

I. Quán Niệm Thân ( Kãyãnupassanã ) trong Tliân 151 , Nhiệt Tâm 
(ãtãpi), hiểu biết rõ ràng (sampaịãno), giữ Chánh Niệm ( satimã ), dứt 
bỏ ( ' 3 4 5 6 7 8 9 ' ) Tham Lam ( abhijjhã ) và Phiền Muộn ( domanassaỴ^ trong thế 
gian ( loke ) này. 

II. Qụán Niệm Thọ ( Vedanãnupassanã ); 

III. Qụán Niệm Tâm ( Cittãnupassanã ); 

IV. Quán Niệm Pháp (Dhammãnupassanã ). 

I. Quán Niệm Thân (Kãyãnupassanã) 

Người đệ tử Quán Niệm Thân như thế nào? 

1. Niệm Hơi Thở (Ãnãpãna sati) 

Vị đệ tử rút ẩn dật vào rừng^) hay dưới một cội cây, hoặc một nơi 
vắng vẻ, ngồi kiết già®, thân người ngay thẳng, chuyên chú an trú 
trong Chánh Niệm. Chú tâm hay biết ( sato ), vị ấy hít vô; hay biết, vị 
ấy thở ra. Hít vô một hơi dài, vị ấy hay biết: “Tôi đang hít vô một hơi 
dài”. Thở ra một hơi dài, vị ấy hay biết: “Tôi đang thở ra một hơi dài”. 
Hít vô một hơi ngắn, vị ấy hay biết: “Tôi đang hít vô một hơi ngắn”. 
Thở ra một hơi ngắn, vị ấy hay biết: “Tôi đang thở ra một hơi ngắn”. 


3. Đau khổ. Bản văn ghi: Sầu muộn, than thở, đau đớn và bất mãn. Đau khổ bao 
gồm tất cả bốn sắc tố ấy. 

4. Người đệ tử. Bất luận ai - dầu là hàng Xuất Gia hay tại gia Cư Sĩ - có nguyện vọng 
thoát ra khỏi mọi khổ đau đều có thể thực hành các đề mục Hành Thiền này 

5. Kãye Kãyãnupassanã, theo sát nghĩa từng chữ, là "Niệm Thân Trong Thân”, tức 
hạn chê chú Niệm của mình chỉ trong Thân mà thôi. Không Quán Niệm Thọ, Niệm 
Tâm hay Niệm Pháp. Các Niệm Xứ kia cũng phải được hiểu cùng một thế ấy 

6. Tạm thời dứt bỏ Tham lam và Phiền muộn trong thời gian Hành Thiền. Một 
cách chính xác, hành giả tạm thời khắc phục Tâm Tham Ái khi đắc Thiền ( Ịhãna ) và 
hoàn toàn tận diệt khi đắc Quả Vô Sanh (A La Hán). 

7. Phiền Muộn ( domanassa ), bao hàm ý nghĩa bất toại nguyện, thuộc Tâm Sân. 
Tham và Phiền Muộn là hai trong năm chướng ngại tinh thần (pháp Cái). 

Nơi đây hai chướng ngại chánh này hàm xúc cả năm Pháp Cái (Nĩvarana ). 

8. Vào rừng, hàm ý bất cứ nơi nào vắng vẻ yên tĩnh, ở nhà cũng được. 

9. Ngồi kiết già. Đây là thế ngồi lý tưởng để thực hành. Nếu thấy không thuận tiện, 
hành giả có thể ngồi lại cho thoải mái. Cũng có thể ngồi trên ghế. 




PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 493 


Chứng nghiệm trọn vẹn tiến trình của hơi thở il0> (sabbakãya- 
patisarnvedĩ ): "Tôi sẽ hít vô", vị ấy luyện tập như vậy 

Chứng nghiệm trọn vẹn tiến trình (của hơi thở): “Tôi sẽ thở ra", vị 
ấy luyện tập như vậy. 

Làm lắng dịu hơi thở của Thân (passambhayam kãyasankhãram ): 

((nrtẠ • _ ~ 7 Ạt Ạ )) _• ạ'_1_Ạ ị Ạ 1 ,_Ạ_ 

Tôi sẽ hít vô , vị ãy luyện tập như vậy. 

Làm lắng dịu hơi thở của Thân: "Tôi sẽ thở ra", vị ấy luyện tập như 

vậy. 

Cũng như người thợ tiện chuyên nghiệp, hay người đang học nghề 
làm thợ tiện, khi kéo sợi dầy của bàn tiện một đoạn dài thì biết: "Tôi 

• •/ m ỵ ••• 

đang kéo một đoạn dài", khi kéo một đoạn ngắn, biết: "Tôi đang kéo một 
đoạn ngắn", cùng thế ấy, vị đệ tử hít vô dài thì biết: "Tôi đang hít vô một 

í - • 7 1 /1 _Ạ _^ _ 1 • Ạ' Ể ((nrĩA • 4__ í _ . A _ Ạ 7 _ . •_. _)) 

hơi dài, hít vô ngan, biẽt: Tôi đang hít vô một hơi ngăn . 

Chứng nghiệm trọn vẹn tiến trình... (lặp lại như trên)... vị ấy luyện 
tập như vậy. 

Như thê ấy, vị đệ tử Niệm Thân trong Thần, hay Niệm Thân ngoài 
Thân, hoặc cả hai, Niệm Thân trong Thân và Niệm Thân ngoài Thân^ * 11 ). 
Vị ấy sống Quán Niệm Pháp Sanh Khởb 12 ) ( samudayadhamma) của 
tiến trình hơi thở, Pháp Hoại Diệb 13 ) ( vaỵadhamma), bản chất khởi 
sanh và hoại diệt của tiến trình hơi thở. 

Lúc bấy giờ; Niệm phát sanh đến vị ấy: “chỉ có một cơ thể tồn tại” ( l4 \ 
trong mức độ cẩn thiết để phát triển Trí Tuệ; để phát triển Chánh Niệm. 
Vị ấy sống độc lập( 15 \ không bám níu vào bất luận gì trong thế gian^ 16 ) này. 

10. Tiến trình hơi thở; sabbakãyapatisamvedĩ. Nơi đây danh từ “kãya” có nghĩa là 
“toàn thân”, tức trọn vẹn tiến trình. Hành giả hít vô; thở ra ; Nhận thức rõ ràng hơi thở 
từ lúc khởi đầU; đoạn giữa và đến lúc chấm dứt toàn thể tiến trình hơi thở. 

11. Thông thường; hành giả Niệm Thân trong Thân. 

12. Pháp Khởi Sanh. Vì có Thân; có Mũi; và có Thức nên có hơi thở khởi sanh. 

13. Pháp Hoại Diệt. Hơi thở hoại diệt (tức chấm dứt) khi Thân; Mũi và Thức chấm dứt. 

14. Chỉ có một cơ thể. Hàm ý không có một chúng sanh; một cá nhân hay một 
người nam hay người nữ; không có linh hồn; không có “tôi" hay “của tôi”. 

15. Vị ấy sống độc lập. Anissito, độc lập; tức không có sự hỗ trợ của Ái ( Tanhã ) và 
Kiến ( Ditthi ). 

16. Vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thế gian. Khi gia công Quán Niệm 
hơi thở hít vô-thở ra; đến một giai đoạn nào hành giả có thể tạm thời khắc phục năm 
chướng ngại tinh thần (năm Pháp Cái) và đắc Sơ Thiền ( Ịhãna ); trọn vẹn hoàn tất 
các Chi Thiền: Tầm ( Vitakka ); Tứ ( Vicãra ); Hỷ ( Pỉty ); Lạc ( Sukha ) và Định (Nhất 
Tâm; Ekaggatã). 




494 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Như thê ấy, vị đệ tử sống niệm Thân. 

2. Quán Niệm những Oai Nghi của Thần (iriyãpatha) 

Trong khi đi 11 ’' * 1 , vị đệ tử hiểu biết: “Tôi đang đi"} khi đứng, hiểu biết: 

((rrĩA * 4__ 4/j_^ 11 • _ _ ạ' • 1 • A ? 1 • a' ( ((/"Tf A * 4__ 1 1 • Ị/_ 1 • Á 7 1 • a' Ể 

loi đang đứng ; khi ngoi, hiẽu biết: Tôi đang ngoi ; khi nam, hiẽu biẽt: 

(( ry-ĩA • 4_ Ọ/_ )) T 7« Ạ'_1_ • 1 • ạT â _ • • _ 1 • / , 1 Ạ' _ 4ạ _\ ? nrl Ạ 

101 đang nam . Vị ãy hiếu biẽt mọi oai nghi (the cử động; của Ihân 
mình. 

Như thê ấy, vị đệ tử Niệm Thân trong Thần, Thân ngoài Thần, hoặc 
Quán Niệm cả hai, trong Thân và ngoài Thần. 

Vị ấy Qụán Niệm bản chất sanh khởi của Thân, hay bản chất hoại 
diệt của Thần. Lúc bấy phát sanh đến hành giả sự hay biết, “chỉ có một cơ 
thể tồn tại", trong mức độ... (như trên)... vị ấy sống không bám níu vào 
bất luận gì trong thế gian này. 

3. Quán niệm Sự Hay Biết (Catusampaịanna) 

Vị đệ tử hoàn toàn hay biết khi đi tới, đi lui, khi nhìn về phía trước 
hay nhìn quanh, khi co tay, co chần vào hay duỗi ra, khi đắp y, mang bát, 
khi ăn, uống, nhai, nếm, khi đi đại tiện hay tiểu tiện, khi đi, khi đứng, 
khi ngồi, khi nằm, khi ngủ, khi thức, khi nói và khi giữ im lặng. 


Thiển, Ịhãna, theo đúng ngữ nguyên của danh từ Pãli này, là Quán Niệm bám sát 
vào để mục, hoặc có nghĩa là thiêu đốt các chướng ngại làm ngăn trở sự tiến bộ tinh 
thẩn. Đây không phải là trạng thái Tâm mê sảng mà là tâm trạng trong sạch, một 
Chứng nghiệm có tánh cách đạo đức. 

Hành giả xuất Thiển và chú tâm Quán Niệm ba đặc tướng - Vô Thường ( Anicca ), 
Khổ ( Dukkha ), Vô Ngã ( Anattã ) - và thành đạt các thành quả. Kể từ đó hành giả 
hoàn toàn “Giải Thoát” ( anissito ) vì đã thoát ra khỏi mọi hình thức Ái và Tà Kiến, và 
không còn bám níu vào bất luận gì trong thê gian, vì không còn những tư tưởng lầm 

1 1 • Ạ ______ 4 Ạ' . Ạ • ((rj-f )) \ ((/^T •? rr-r )) 

lạc liên quan đẽn cái la và Của Ta . 

Đối tượng cùng tột của pháp niệm hơi thở; Ãnãpãnasati, trước tiên là chứng đắc 
các tầng Thiền ( Ịhãna ) và từ đó; phát triển bốn Thánh Đạo và Thánh Quả. Đó là lý 
do tại sao bài kinh khởi đầu bằng đoạn "... để chúng sanh tự Thanh Tịnh; để diệt trừ 
đau khổ; để thành đạt Trí Tuệ và để Chứng Ngộ Níp-bàn (Niết Bàn)”. 

17. Hiểu biết mọi oai nghi của mình. Loài thú cũng hay biết mọi oai nghi của nó. 
Nơi đây; đối tượng được hàm xúc không phải chỉ là sự hay biết suông. Trong khi đi; 

1 1 1 _• 2 1 • Á? 1 • /^1 a _/^11 r _1 & _ 2 _ / , 4*11_A _ 2 1 1 /_1_ r _ 11 A __ r (( _ Ai 

hành giả hiếu biẽt Chân Chánh rang; chỉ có sự đi một cách chính xáC; không có một 
người” hay một “cả nhàn chủ thể” đang đi. Nói cách khấC; chỉ có hành động; không có 

/7 _. ĩ ỉ 1 \ _ 1 4 A r (( • A 1 y _ )) _> 11 A_ r /7 , \ -•)) 7 \__• A 4 2 T/1 • 1 • 1 • 1 A 

người hành động; có việc Làm mà không có người làm việc đó. Khi hiếu biẽt tận 
tường như vậy, không thể có quan niệm lầm lạc về một linh hồn trường cửu. 





PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 495 


Như thế ấy vị đệ tử Qụán Niệm Thân... (như trên)... vị ấy sống không 
bám níu vào bất luận gì trong thê gian này. 

4. Quán Tưởngtánhcách Ô TrtíỢccủa Thân (Patikkũlamanasikãra) (líi) 

Vị đệ tử Qụán Tưởng đến cơ thể của chính mình, từ bàn chần trở lên 
và từ đỉnh đầu trở xuống, bao bọc trong một lớp da và chứa đầy các loại 
uế trược khác nhau. 

Trong thân này có: tóc, lông, móng tay, móng chân, răng, da, thịt, 
gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng phổi, lá lách, phổi, bao tử, ruột, 
ruột non, phẩn, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dẩu, nước 
miếng, nước mũi, nước nhớt ở các khớp xương và nước tiểu. 

Cũng giống như có một cái bao trống hai đẩu, chứa đựng đẩy những 
loại mễ cốc như gạo, lúa, đậu xanh, đậu váng, mè và trấu; người kia dở 
miệng bao lấy ra từng món và Quán Tưởng: đây là gạo, đây là lúa, đây 
là đậu xanh, đây là đậu váng, đây là mè, đây là trấu, cùng thế ấy, vị đệ tử 
Qụán Tưởng đến tánh chất Ô Trược khác nhau của từng bộ phận trong 
thân mình. 

Như thế ấy, vị đệ tử niệm Thân trong Thân... (như trên)... vị ấy sống 
không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. 

5. Quán Tưởng về Tứ Đại (Dhãtumanasikãra / 19) 


18. Qụán Tưởng tánh cách Ô TrƯỢc của Thân. Hầu hết các vị Tỳ Khưu đều thực 
hành đề mục này và đây là đề mục Hành Thiền được Ngài Ảnanda ưa thích nhất. 

Đề mục này thích hợp với người có Tâm Tham Ái vì chính đề mục này giúp hành 
giả dứt bỏ; không Luyến Ái cái được gọi là tấm thân đẹp đẽ này. Vài người có thể 
thích Quán Tưởng các khả năng tiềm tàng ngủ ngầm của con người hơn. 

19. Tứ Đại. Bốn nguyên tố chánh yếu cấu thành vật thể con người. Bốn nguyên tố 
ấy là: Pathavi; ÃpO; Tejo và VãjO; thường được gọi là Đất; NướC; Lửa ; Gió. Không nên 
hiểu rằng đây là đất; nướC; lửa và gió như ta thường hiểu. 

Đất; Pathavi, là thành phần vật chất có đặc tánh nở ra; duỗi ra; là thể chất của sắc. 
Không có thành phần này vật chất không thể chiếm không gian. Tánh chất cứng hay 
mềm - thuần túy tương đối - là hai thể khác nhau của nguyên tố này 

NướC; Ãpo, là nguyên tố có đặc tánh làm dính liền lại. Không giống như thành 
phần Đất mà ta có thể tiếp xúc bằng giác quan như sờ đụng; ngửi mùi; v.v... ta không 
thể tiếp xúc với thành phần nước bằng Ngũ Quan. Chính nguyên tố Nước ( Ăpo ) này 
làm cho các phần tử rời rạc của vật chất dính liền lại và cho ta một ý niệm về một cơ 
thể. Khi một cơ thể đặc - tức trong ấy thành phần đất trội hơn - chảy ra; thành phần 
nước trở thành trội hơn trong thể lỏng. Hai nguyên tố đất và nước này tương quan 




496 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Vị đệ tử Quán Tưởng đến các nguyên tố cấu thành thần này của 
chính mình. Trong thần này có thành phần Đất (Địa đại, nguyên tố có 
đặc tánh cứng hay mềm, chiếm không gian, nới rộng, duỗi ra), thành 
phần Nước (Thủy đại, nguyên tố có đặc tánh lỏng, làm dính liền lại), 
thành phần Lửa (Hỏa đại, nguyên tố có đặc tánh nóng hay lạnh) và 
thành phần Gió (Phong đại, nguyên tố có đặc tánh di động). 

Cũng như người đổ tể thiện xảo, hay người đang học nghề làm đổ tể, 
khi hạ một con bò và cắt ra thành từng phần rồi ngồi tại ngã ba đường, 
bày các phần thịt ấy ra (hiểu biết đây là đùi, đây là vai, đây là sườn, V.V...), 
cùng thế ấy, vị đệ tử Quán Tưởng đến các thành phần cấu thành cơ thể 
mình. 

Như thê ấy, vị đệ tử niệm Thân trong Thân... (như trên)... vị ấy không 
bám níu vào bất luận gì trong thê gian này. 

6. Quán Tưởng chín loại Tử Thi (Navasivathikãpabba) 

a) Vị đệ tử nhìn thấy một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma, của người chết 
được một ngày, hai ngày, hay đã chết ba ngày, sình lên, bầm tím và chảy 
nước hôi thúi. Lúc bấy giờ vị đệ tử liên tưởng đến Thần của chính mình 
như thế này: “Thật vậy, Thân này củng cùng thế ấy, củng cùng một bản chất 
như vậy, củng trở thành như vậy và sẽ không thể tránh khỏi trạng thái ấy". 

Như thê ấy, vị đệ tử niệm Thân trong Thân... (như trên)... vị ấy không 
bám níu vào bất luận gì trong thê gian này. 

b) Vị đệ tử nhìn thấy một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma bị quạ, diều, 
kên kên, chó nhà hoặc chó rừng cấu xé để ăn thịt, hay các loại giòi tửa 

với nhau mật thiết đến độ khi thành phần nẩy chấm dứt, thành phẩn kia cũng tan 
biến. 

Lửa, Teịo, là nguyên tố có đặc tánh nóng. Lạnh cũng là một hình thức nóng. Cả hai, 
lạnh và nóng, đểu được bao gồm trong Teịo, bởi vì cả hai đểu có năng lực bảo tồn và 
tiêu diệt sự sống. Không giống như ba nguyên tố kia, thành phẩn Lửa ( Tejo ) có khả 
năng làm cho vật chất tự tạo trở lại. 

Luôn luôn dính liền với Tejo (Lửa) là Vãịo (Gió), thành phần của vật chất có đặc 
tánh di động. Có cử động, hay di chuyển, là do nguyên tố này. Sự di động được xem 
là năng lực, hay động cơ, phát nhiệt. Di động và nhiệt, thành phần Gió và Lửa, trong 
phạm vi vật chất, cũng giống như Tâm và Nghiệp trong lãnh vực tinh thẩn đạo đức. 

Bốn nguyên tố Đất, Nước, Lửa và Gió, luôn luôn đi chung với nhau trong vật chất, 
nhưng trong một loại vật chất, thành phẩn nẩy có thể trội hơn thành phân kia. Ví dụ 
như trong đất thì thành phân đất ( pathavi ) trội hơn, trong nước thì thành phân nước 
(ãpo) trội hơn, v.v... 





PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 497 


hoặc côn trùng đục khoét. Vị ấy liên tưởng đến Thân mình như thê này: 
“Thật vậy, Thân này cũng cùng thế ấy, cũng cùng một bản chất như vậy và sẽ 
không thể tránh khỏi trạng thái ấy". 

Như thế ấy vị đệ tử niệm Thân trong Thân... (như trên)... vị ấy không 
bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. 

c) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn bộ xương dính 
liền nhau nhờ mấy sợi gân, còn chút ít thịt và máu... 

d) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn bộ xương 
dính liền nhau nhờ mấy sợi gân, còn lem luốc máu, mà thịt đã hết... 

e) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn bộ xương 
trơ trọi, dính liền nhau nhờ mấy sợi gân, thịt và máu đã hết... 

f) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn là những 
khúc xương rời rạc nằm ngổn ngang: xương bàn tay, xương bàn chân, 
xương ống quyển, xương đùi, xương mông, xương sống, sọ... 

g) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn những khúc 
xương trắng phao như vỏ sò, vỏ ốc (bỏ lâu ngày ngoài mưa nắng)... 

h) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma của người đã chết 
hơn một năm, chỉ còn một đống xương... 

i) Vị đệ tử nhìn một Tử Thi bỏ ngoài bãi tha ma chỉ còn những lóng 
xương thâm đen, đang dần dần tan rã thành cát bụi. Vị đệ tử liên tưởng 
đến Thần mình như thế này: “Thật vậy, Thân này cũng thế ấy, cũng cùng 
một bản chất như vậy, cũng trở thành như vậy, và sẽ không thể tránh khỏi 
trạng thái ấy". 

Như thế ấy vị đệ tử niệm Thân trong Thần... (như trên)... vị ấy không 
bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. 

II. Niệm Thọ (Vedanãnupassanã) 

Khi Chứng nghiệm Thọ Lạc, vị đệ tử hiểu biết: “Tôi đang chứng 
nghiệm Thọ Lạc". 

Khi Chứng nghiệm Thọ Khổ, vị đệ tử hiểu biết: “Tôi đang chứng 
nghiệm Thọ Khổ". 

Khi Chứng nghiệm Thọ Phi Khổ Phi Lạc (không lạc - không khổ), 
vị đệ tử hiểu biết: “Tôi đang chứng nghiệm Thọ Phi Khổ Phi Lạc". 

Khi Chứng nghiệm Thọ Trần Tục ( Sãmisa , thuộc về thế gian), vị đệ 

L 1 • Á? 1 • ạV íếrriẠ • 4 /^»1 1 • Ạ r-ị—Ị T rr-r Ạ' rp )) 

tử hiếu biết: Tôi đang Chứng nghiệm lhọ Lạc Trân Tục . 

Khi Chứng nghiệm Thọ Lạc Phi Trần Tục ( Nirãmisa , không thuộc 



498 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


về thế gian), vị đệ tử hiểu biết: “Tôi đang chứng nghiệm Thọ Lạc Phi Trần 

rp )) 

lục . 

Khi Chứng nghiệm Thọ Khổ Phi Trần Tục, vị đệ tử hiểu biết: “Tôi 
đang Chứng nghiệm Thọ Khổ Phi Trần Tục”. 

Khi Chứng nghiệm Thọ Phi Khổ Phi Lạc Phi Trần Tục, vị đệ tử hiểu 
biết: “Tôi đang chứng nghiệm Thọ Phi Khổ Phi Lạc Phi Trần Tục”. 

Như thê ấy, vị đệ tử sống niệm Thọ trong Thọ, hay Thọ ngoài Thọ, 
hoặc cả hai, bên trong và bên ngoài. 

Vị ấy sống Qụán Niệm bản chất sanh khởi, bản chất hoại diệt, bản 
chất sanh khởi và hoại diệt của những Thọ Cảm. 

Lúc bấy giờ phát sanh đến vị ấy sự hay biết: "Chỉ có những Thọ Cảm” 
trong mức độ cần thiết... (như trên)... vị ấy sống không bám níu vào bất 
luận gì trong thê gian này. 

III. Niệm Tâm (Cỉttãnupassanã) 

Khi Tầm có Luyến Ái ( Raga ), vị đệ tử hay biết rằng Tầm có Luyến 
Ái. Khi Tâm không có Luyến Ái, hay biết không có Luyến Ái. 

Khi Tâm có Sần ( Dosa ), vị ấy hay biết rằng Tâm có Sần. Khi Tâm 
không có Sân, hay biết rằng không có Sần. 

Khi Tâm có Si ( Moha ), vị ấy hay biết rằng Tâm có Si. Khi Tầm không 
có Si, hay biết rằng không có Si. 

Khi Tâm Uể Oải ( Saúkhitta , tức liên hệ đến dã dượi hôn trầm), hay 
biết Tâm Uể Oải. 

Khi Tâm Loạn Động ( Vikkhitta , tức liên hệ đến uddhaca, danh từ 

• 1 _ _/*!>• rr-TA_ ầ 1 Ạ /n • 1 _T TA /n • /.• \_• Ạ'_1 _1 • ạT 4 

gọi chung các loài lâm thuộc Sãc Giới hay Vô Sãc GÌỚỤ; vị áy hay biẽt 
rằng có Tầm phát triển cao thượng ( mahaggata). 

Khi có Tầm không phát triển cao thượng ( amahaggata , tức các loại 
Tầm thuộc Dục Giới, kãmãvacara), hay biết có Tâm không phát triển 
cao thượng. 

Khi có Tầm Hữu Hạn ( Sanuttara , còn có thể hơn được, tức là các 

1 _ _ • rr-fẠ_ 4 1 A T^v /n • /.• 1 _p^ /n • _> / 1 • rr-TA_ Ạ'_ \ _ / 4 1 /? 

loại lâm thuộc Dục Giới hay Sắc Giới; vì các loại lâm nay còn có thê 
được phát triển cao hơn, đến Tầm Vô Sắc Giới), vị ấy hay biết rằng có 
Tầm Hữu Hạn. 

Khi có Tầm Vô Thượng 120 ’ (Anuttara, không thể hơn được nữa), vị 


20. Tâm Vô Thượng, Anuttara (= an +uttara ) là không có gì cao hơn nữa, cao hơn 
hết, không còn thua ai. Sanuttara là còn có thể trội hơn, hữu hạn. Các loại Tâm thuộc 





PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 499 


ấy hay biết có Tâm Vô Thượng. 

Khi có Tầm Định ( Samahita , an trụ vững vàng), vị ấy hay biết có 
Tầm Định. 

Khi có Tâm Không Định ( Asamãhita ), vị ấy hay biết có Tầm Không 
Định. 

Khi có Tầm Giải Thoát ( Vimutta ), vị ấy hay biết có Tâm (tạm thời) 
Giải Thoát. 

Khi có Tâm Không Giải Thoát ( Avimutta ), vị ấy hay biết có Tầm 
Không Giải Thoát. 

Như thế ấy, vị đệ tử sống Quán Niệm Tầm trong Tâm, hay Quán 
Niệm Tâm ngoài Tâm, hay Quán Niệm Tâm trong và Tầm ngoài. 

Vị ấy sống Quán Niệm bản chất sanh khởi của các trạng thái Tầm, 
bản chất hoại diệt của các trạng thái Tầm, bản chất khởi sanh và hoại 
diệt của các trạng thái Tâm. Lúc bấy giờ phát sanh đến vị ấy sự hiểu biết, 
“chỉ có những trạng thái Tâm” trong mức độ cần thiết... (như trên)... vị ấy 
không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. 

IV. Niệm Pháp (Dhammanupassana) (21) 

1. Năm Pháp Cái (Nĩvarana) 

Vị đệ tử Quán Niệm vể các Pháp có liên quan đến năm chướng ngại 
tinh thần. 

Khi có Dục Dục (Tham Dục, Kãmacchandà) hiện diện trong Tầm, 
vị đệ tử Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Dục Dục (Tham Dục)”, hoặc khi 
không có Dục Dục (Tham Dục) trong Tầm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: 
“Tôi không có Dục Dục (Tham Dục)". Vị ấy hiểu biết tận tường cái Tầm 
mà trước kia không có Dục Dục (Tham Dục), nay khởi sanh như thê 
nào; vị ấy hiểu biết tận tường thê nào là sự dứt bỏ Dục Dục (Tham Dục) 
đã phát sanh, vị ấy hiểu biết tận tường thê nào là sự không khởi sanh trở 
lại, trong tương lai, của Tầm Dục Dục (Tham Dục) đã dứt bỏ. 


Dục Giới và Vô Sắc Giới ỉầAnuttara, Vô Thượng, không thê’ trội hơn được nữa. Ở đây 

11 A 4ạ' _ Ạ _ 4 Ạ' /1- rpA _ p • Ạ nri_ Ạ' 

không để cập đẽn các loại lâm Siêu ihẽ. 

21. Niệm Pháp (Dhammanupassana ). Ở đây chữ Dhamma không có nghĩa là Giáo 
Pháp; tức những lời dạy của Đức Phật. Nơi đây danh từ này được dùng trong ý nghĩa 
tổng quát; bao gồm tất cả những gì Hiệp Thế và Siêu Thế. Riêng trong bài kinh này 
Dhamma - Pháp bao gồm: năm Pháp Cái; bảy Giác Chi; năm Uẩn Thủ; sáu Nội và 
Ngoại Xứ; và Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế). 




500 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


Khi Sần Độc ( Vyãpãda ) hiện diện trong Tâm, vị đệ tử Nhận thức rõ 

> _ _ ^rpẠ • / n A _ T^v Ạ )) 11 • 11 A _ / n A _ T-x Ạ • A'_ -\ t1 ạ _ ri /j _ 

ràng: lôi có Sân tìộc , hoặc khi không có Sân tì ọc, vị ây Nhận thức rõ 

\ __ (( rỵiẠ • 11 Ạ _ / C 1 ồ. . - T^\ Ạ _ )) 'T T« Ạ'_1 _ • Á? 1 • ạ' l ~ \ _ / • rr-ĩẠ_ _\ ị _3 /. 

ràng: loi không có Sân Độc . Vị ãy hiẽu biẽt rõ ràng cái lâm mà trước 
kia không có Sân Độc nay khởi sanh như thê nào; vị ấy hay biết tận 
tường thê nào là sự dứt bỏ Sân Độc đã phát sanh; vị ấy hiểu biết tận 
tường thê nào là sự không khởi sanh trở lại trong tương lai, của Tâm Sân 
Độc đã dứt bỏ. 

Khi có Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên, Thĩna-Middha ) hiện diện 
trong Tâm, vị đệ tử Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Hôn Thùy (Hôn Trầm - 
Thùỵ Miên)" hoặc khi không có Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên), vị 
ấy Nhận thức rõ ràng “Tôi không có Hôn Thùỵ (Hôn Trầm - Thùỵ Miên)". 
Vị ấy hiểu biết tận tường cái Tâm mà trước kia không có Hôn Thùy 
(Hôn Trấm - Thùy Miên) nay khởi sanh như thê nào, vị ấy hiểu biết 
tận tường thê nào là sự dứt bỏ Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên) đã 
phát sanh; vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự không khởi sanh trở lại 
trong tương lai, của Tầm Hôn Thùy (Hôn Trầm - Thùy Miên) đã dứt bỏ. 

Khi có Điệu Hối (Điệu Cử - Hối hận, uddhacca Kukkucca ) hiện 
diện trong Tầm, vị đệ tử Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Điệu Hối (Điệu 
Cử - Hối hận)", hoặc khi không có Điệu Hối (Điệu Cử - Hối hận), vị 
ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi không có Điệu Hối (Điệu Cử - Hối hận)". Vị 
ấy hiểu biết tận tường cái Tâm mà trước kia không có Điệu Hối (Điệu 
Cử - Hối hận) nay khởi sanh như thê nào; vị ấy hiểu biết tận tường thê 
nào là sự không khởi sanh trở lại trong tương lai, của Điệu Hối (Điệu 
Cử - Hối hận) đã dứt bỏ. 

Khi có Hoài Nghi (Vicikicchã, Tâm Bất Định, không nhất quyết) 
hiện diện trong Tâm, vị đệ tử Nhận thức rằng: “Tồi có Hoài Nghi", hoặc 
khi không có Hoài Nghi, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi không có Hoài 
Nghi". Vị ấy hiểu biết tận tường cái Tầm mà trước kia không có Hoài 
Nghi nay sanh khởi như thê nào; vị ấy hiểu biết tận tường thê nào là sự 
dứt bỏ Hoài Nghi đã phát sanh; vị ấy hiểu biết tận tường thê nào là sự 
không khởi sanh trở lại trong tương lai, của Tâm Hoài Nghi đã dứt bỏ. 

Như thê ấy, vị đệ tử Quán Niệm các Pháp liên quan đến năm chướng 
ngại tinh thần. 

2. Ngũ Uẩn Thủ (Pancupãdãnakkhandã) 

Vị đệ tử suy tư: “Như thế này là Sắc ( Rũpa, hình thể vật chất), như 
thế này là sự khởi sanh của Sắc, như thế này là sự hoại diệt của Sắc. Như 



PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 501 


thế này là Thọ ( Vedanã, cảm giác), như thế nầy là sự khởi sanh của Thọ, 
như thế này là sự hoại diệt của Thọ. Như thế này là Tưởng ( Saũnã , tri 
giác), như thế này là sự khởi sanh của Tưởng, như thê nầy là sự hoại diệt 
của Tưởng. Như thế này là Hành ( Sankhãra ), như thế này là sự khởi 
sanh của Hành, như thê này là sự hoại diệt của Hành. Như thê này là 
Thức ( Vinnãna ), như thế này là sự khởi sanh của Thức, như thế nầy là 
sự hoại diệt của Thức. 

Như thế ấy, vị đệ tử sống Qụán Niệm các Pháp (Dhamma) có liên quan 
đến Ngũ Uẩn Thủ (sự cố chấp bám níu chặt chẽ vào Năm Uẩn). 

3 . Sáu Nội và Ngoại Xứ (Salãyatana) 

Vị đệ tử Nhận thức rõ ràng Nhãn (mắt), các Sắc (hình thế vật chất), 
và Kiết Sử (dây trói buộc) phát sanh do Nhãn và Sắc tạo duyên. Vị ấy 
hiểu biết tận tường cái Tầm mà trước kia không bị Kiết Sử trói buộc, 
nay khởi sanh như thế nào; vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự dứt 
bỏ những Kiết Sử đã khởi sanh; vị ấy hiểu biết tận tường thế nào là sự 
không khởi sanh trở lại trong tương lai, của các Kiết Sử đã dứt bỏ. Cùng 
một thế ấy, vị đệ tử Nhận thức rõ ràng tai (Nhĩ) và tiếng động (Thinh), 
mũi (Tỷ) và mùi (Khí / Hương), lưỡi (Thiệt) và vị, thân và sự xúc chạm 
(Xúc), tâm (Ý) và các đối tượng của Tầm (Pháp), và các Kiết Sử phát 
sanh do các Căn và các Cảnh (Trần) ấy tạo duyên. Vị ấy hiểu biết tận 
tường cái Tầm mà trước kia không bị Kiết Sử trói buộc nay khởi sanh 
như thê nào, và sự không khởi sanh trở lại trong tương lai, của các Kiết 
Sử đã dứt bỏ như thế nào. 

Như thê ấy, vị đệ tử sống Quán Niệm các Pháp có liên quan đến sáu 
Căn và sáu Cảnh / Trần (nội và ngoại Xứ). 

4. Thất Giác Chi (Boịịhanga) 

Khi có " Niệm Giác Chi” (Sati , Chi Niệm của sự Giác Ngộ) hiện diện 
trong Tầm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Niệm Giác chi", hoặc khi 
không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng mình không có; vị ấy hiểu biết tận 
tường cái Tâm mà trước kia không có Giác Chi “Niệm" nay khởi sanh 
như thê nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiền, làm khởi sanh “Niệm 
Giác Chi" như thế nào. 

Khi có “Trạch Pháp Giác chi” (Dhammavicaya , Chi Trạch Pháp của 
sự Giác Ngộ) hiện diện trong Tâm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi có 
Trạch Pháp Giác chi", hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng 




502 PHẨN II - PHẬT PHÁP 


mình không có; vị ấy hiểu biết tận tường cái Tâm mà trước kia không 
có Giác Chi “Trạch Pháp”, nay khởi sanh như thế nào và, bằng cách viên 
mãn Hành Thiền, làm khởi sanh “Trạch Pháp Giác chi” như thế nào. 

Khi có “Tinh Tăn Giác Chi” ( Viriya , Chi Tinh Tấn của sự Giác Ngộ) 

1 • Ạ 1 • Ạ ị rpẠ • Ạ' IV Tl_ ạ ị 1 y. ~ \ ((nrtẠ • _ / rp' 7 rpẠ'. _ /O • / 

hiện diện trong lâm, vị ay Nhận thức rõ ràng: Tôi có linh Tân Giác 
Chi”, hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết tận tường rằng mình không có, 
vị ấy hiểu biết tận tường cái Tâm mà trước kia không có Giác Chi “Tinh 
Tấn”, nay khởi sanh như thê nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiền, 
làm khởi sanh “Tinh Tấn Giác chi” như thế nào. 

Khi có “Hỷ Giác chi” ( Pĩtỉ, Chi Hỷ của sự Giác Ngộ) hiện diện 
trong Tầm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Hỷ Giác chi”, hoặc khi 
không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng mình không có; vị ấy hiểu biết 
tận tường cái Tầm mà trước kia không có Giác Chi “Hỷ” nay khởi 
sanh như thế nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiển, làm khởi 
sanh “Hỷ Giác chi” như thế nào. 

Khi có “An Tịnh Giác chi” ( Passaảhi, Chi An Tịnh của sự Giác Ngộ) 
hiện diện trong Tâm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi có An Tịnh Giác 
Chi”, hoặc khi không có, vị ấy hiểu biết tận tường rằng mình không có; 
vị ấy hiểu biết tận tường cái Tầm mà trước kia không có Giác Chi “An 
Tịnh" nay khởi sanh như thế nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiền, 
làm khởi sanh “An Tịnh Giác chi” như thế nào. 

Khi có “Định Giác chi” ( Samãdhi, Chi Định của sự Giác Ngộ) hiện 

1 • Ạ ầ rpẠ • Ạ' \Tl. Ạ g 1 /, ~ \ ((nrtẠ • _ / T^v • 7_ f 7 y _ 

diện trong lâm, vị ãy Nhận thức rõ ràng: lôi có Định Giác Ghi , hoặc 
khi không có, vị ấy hiểu biết rõ ràng rằng mình không có; vị ấy hiểu biết 
tận tường cái Tâm mà trước kia không có Giác Chi “Định” nay khởi 
sanh như thê nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiền, làm khởi sanh 
“Định Giác chi" như thế nào. 

Khi có “Xả Giác Chi” ( Upekkhã, chi Xả của sự Giác Ngộ) hiện diện 
trong Tâm, vị ấy Nhận thức rõ ràng: “Tôi có Xả Giác chi”, hoặc khi 
không có, vị ấy hiểu biết tận tường rằng mình không có; vị ấy hiểu biết 
tận tường cái Tầm mà trước kia không có Giác Chi “Xả” nay khởi sanh 
như thê nào và, bằng cách viên mãn Hành Thiền, làm khởi sanh “Xả 
Giác Chi” như thê nào. 

Như thế ấy, vị đệ tử sống Qụán Niệm Pháp trong Pháp... (như trên)... 
vị ấy không bám níu vào bất luận gì trong thê gian nầy. Như thê ấy, vị đệ 
tử sống Quán Niệm Pháp có liên quan đến Thất Giác Chi (bảy yếu tố 
của sự Giác Ngộ). 



PHỤ BẢN 6 - KINH NIỆM xứ 503 


5. Tứ Thánh Đế (Tứ Diệu Đế, Ariyasacca) 

Vị đệ tử hay biết trọn vẹn, đúng như thật sự vậy, “đây là đau khổ”, 
“đây là nguyên nhân của đau khổ”, “đây là sự chấm dứt đau khổ”, “đây là 
con đường dãn đến chấm dứt đau khổ”. 

Như thế ấy, vị đệ tử sống Qụán Niệm Pháp trong Pháp, Qụán Niệm 
Pháp ngoài Pháp, hoặc cả hai, Qụán Niệm Pháp trong Pháp và Pháp 
ngoài Pháp. Vị ấy Quán Niệm bản chất khởi sanh của các Pháp, hoặc 
bản chất hoại diệt của các Pháp, hoặc cả hai, bản chất khởi sanh và hoại 
diệt của các Pháp. 

Lúc bấy giờ phát sanh đến vị ấy sự hay biết, “chỉ có các Pháp", trong 
mức độ cần thiết để phát triển Trí Tuệ, để phát triển Chánh Niệm. Độc 
lập, vị ấy sống không bám níu vào bất luận gì trong thế gian này. Như thế 
ấy, vị đệ tử Quán Niệm các Pháp có liên quan đến bốn Chần Lý Thâm 
Diệu. 

Đúng thật vậy, người trau dồi Tứ Niệm Xứ đúng theo đường lối này 
trong bảy năm sẽ thành Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán) tại đây, và trong 
kiếp sống hiện tiền, hoặc Đạo Quả Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmi), nếu 
còn chút Luyến Ái nào. 

Cũng không phải vậy, người trau dồi đúng mực trong sáu năm... năm 
năm, bốn năm... ba năm... hai năm... một năm... bảy tháng... sáu tháng... 
năm tháng... bốn tháng... ba tháng... hai tháng... một tháng... nửa tháng... 
một tuần... người ấy sẽ thành Đạo Quả Vô Sanh (A La Hán), hoặc Quả 
Bất Lai (A Na Hàm, Anãgãmi), nếu còn chút Luyến Ái nào, chính trong 
kiếp sống hiện tiến. 

Vì lẽ ấy Như Lai tuyên ngôn: 

“Có con đường duy nhất để chúng sanh tự Thanh tịnh, để diệt trừ đau khổ, 
để thành đạt Trí Tuệ, và đểChứngNgộ Níp-bàn (Niết Bàn)." 

Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị đệ tử lấy làm hoan hỷ thỏa 
thích. 





Đức PHẬT VÀ PHẬT PHÁP 

The Buddha and Hỉs Teachings 

hy Nãrada Mahã Thera 
Phạm Kim Khánh Việt dịch 


Chịu trách nhiệm xuất bản 

/n • / 4 Ạ' rrlX> Tì • Ạ i A 

Giám đõc - Tống Biên tập 
ĐINH THỊ THANH THUY 
Biên tập: Trần Thị Ly 
Sửa bản in: Minh Hà 
Trình bày: Thế Giới Phật Giáo .org 
Bìa: Thế Giới Phật Giáo .org 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH 

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.l, TP. HCM 
ĐT: (028) 3822 5340 - 3829 6764 - 3824 7225 - Fax: +84 28 3822 2726 

Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Sách Online: www.nxbhcm.com.vn / eBook: www.sachweb.vn 

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 1 

62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.l, TP. HCM - ĐT: (028) 3825 6804 

NHÀ SÁCH TỔNG HỢP 2 

86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM - ĐT: (028) 3943 3868 

GIAN HÀNG M01- ĐƯỜNG SÁCH TP. HCM 

Đường Nguyễn Văn Bình, Q.l, TP. HCM 


Thực hiện liên kết: 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 

171/10 Quốc lộ 1A, Gò Dưa, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM 

Website: www.phatgiaonguyenthuy.com 

Số ĐT: 0908 475 521 


In lân thứ hai, sô lượng 10.000 cuôn, khô 16 X 24cm 

Tại Công ty TNHH Van hóa In sx - TM - DV Liên Tường 

Địa chỉ: 240/59-61-63 Nguyễn Văn Luông, p.ll, Q.6, TP. HCM 

XNĐKXB sổ: 2584-2019/CXBIPH/02-204/THTPHCM ngày 16/7/2019 

QĐXB số: 850/QĐ-THTPHCM-2019 ngày 30/7/2019 

ISBN: 978-604-58-9583-2. In xong và nộp lưu chiểu quí III/ 2019. 


